THIỆN PHÚC 


PHẬT GIÁO 
TUYỂN LUẬN 


SELECTIVE ESSAVS 
ON BUDDHISM 


TẬPH 
VOLUME I 


742 


Copyright © 202] by Ngoc Tran. All rights reserved. 

No part oƒ this work may be reproduced or transmifted in any form or by any 
means, electronic or mechanical, including phofocopying and recording, or by 
any inƒormaflon storaee or retrieval systemr without the prior wWriten 
permission oƒ the author, except for the Inclusion oƒ brief quotations. However, 
Staff members oƒ Vietnamese tenples who wanf to reprimt this work for the 
benefit oƒ teaching oƒ the Buddhadharma, please contact Ngoc Tran at (714) 
778-2832. 


743 


Mục Lục Tập II 


Table oƒ Confent 
Mục Lục— Table oƒ Contenf 743 
Lời Đầu Sách— Prđface 745 


Tuyển Luận Thứ Ba Mươi Bảy— The Thirty-Seventh Selective Essay: Đạo Phật: Tôn 
Giáo Của Sự An Lạc Tỉnh Thúc Và Hạnh Phúc—Buddhism: A Religion 9ƒ 


Peace, Mindfulness, and Happiness 749 
Tuyển Luận Thứ Ba Mươi Tám— The Thirp-Eighth Selective Essay: Bốn Đường Lên 
Thánh — Four Ways That Lead to the Sainfs 795 
Tuyển Luận Thứ Ba Mươi Chín— The Thirpy-Ninth Selective Essay: Kiếp Con Người 
Theo Quan Điểm Phật Giáo— Human Lives in Buddhist Point oƒ View 323 
Tuyển Luận Thứ Bốn Mươi— The Fortieth Seleeive Essay: Bát Nhã & Túnh 
Không— Prajna & Sunydtfa &7I 


Tuyển Luận Thứ Bốn Mươi Mốt— The Forty-First Selective Essay: Ma Chướng & 
Thử Thách Trong Đời Sống Hằng Ngày —Demonic Obstructions & Challenges 


In Day LỰc 905 
Tuyển Luận Thứ Bốn Mươi Hai— The Forty-Second Selective Essay: Sống An Bình & 
Hạnh Phúc— Living In Peace and Happiness 973 
Tuyển Luận Thứ Bốn Mươi Ba—The Forty-Third Selecive Essay: Hương Thiên 
Trong Đời Sống—Zen Pragrance In LỰC 1025 


Tuyển Luận Thứ Bốn Mươi Bốn— The Forty-Fourth Selective Essay: Hành Trình Đi 
Tìm Vị Bồ Tát Bên Trong— The Journey to Find the Bodhisattva Witlin — 1033 
Tuyển Luận Thứ Bốn Mươi Lăm— The Forty-Fifth Selective Essay: Chấp Trước & 
Buông Bỏ Theo Quan Điểm Phật Giáo—Attachments & Leting Go in Buddhist 


Poif 0ƒ View 1059 
Tuyển Luận Thứ Bốn Mươi Sáu—The Forty-Sixth Seleetdive Essay: Qua Bờ Bên 
Kia— Reaching the Other Shore lI01 


Tuyển Luận Thứ Bốn Mươi Bảy— The Forty-Seventh Selective Essay: Đạo Phật: Con 
Đường Lên Phật— Buddhism: The Path That Is Leading to the Buddhahood1l127 
Tuyển Luận Thứ Bốn Mươi Tám— The Forty-Eighth Selecive Essay: Sự Tu Tập & 
Vai Trò Của Người Tại Gia Trong Việc Hộ Trì Phật Giáo— Practices & Roles oƑ 
Lay Buddhisfs In Supporting Buddhism 1171 
Tuyển Luận Thứ Bốn Mươi Chín— The Forty-Ninth Selective Essay: Ngũ Uẩn Theo 
Quan Điểm Phật Giáo— The Five Aggregates In Buddhist Point oƒ View 1277 
Tuyển Luận Thứ Năm Mươi— The F[fHieth Selective Essay: Phàm Tâm Thánh Tâm 
Theo Quan Điểm Phật Giáo—Ordinary Peoples Minds & Sainted Minds In 
Buddhist Point oƒ View 1315 
Tuyển Luận Thứ Năm Mươi Mố—The Fifty-First Selective Essay:Sống Với Đạo 
Phật Trong Sinh Hoạt Hằng Ngày— Living With Buddhism In Daily Activifies 
1351 


144 


Tuyển Luận Thứ Năm Mươi Hai— The FỰfty-Second Selecive Essay: Sự Tu Tập Của 
Người Phật Tử— Buddhists' Cultivaftion 1385 
Tuyển Luận Thứ Năm Mươi Ba— The Fifty-Thủrd Selective Essay: Hoa Vô Uu— The 
Sorrowless Flowers 1411 
Tuyển Luận Thứ Năm Mươi Bốn— The Fifty-Fourth Selecive Essay: Niết Bàn— 
Nữvana 1425 
Tuyển Luận Thứ Năm Mươi Lăm— The Fifty-F[th Selective Essay: Ba Trường Phái 
Chính Của Phật Giáo Ngày Nay— Three Main Buddhist Schools in Modern Days 


1449 
Tài Liệu Tham Khảo— References 1479 


745 


Lời Đầu Sách 


Đạo Phật là tôn giáo của Đấng Giác Ngộ, một trong ba tôn giáo 
lớn trên thế giới do đức Phật Thích Ca Mâu Ni khai sáng cách nay trên 
25 thế kỷ. Đức Phật để xướng tứ diệu đế như căn bản học thuyết như 
chúng đã hiện ra khi Ngài đại ngộ. Ngài đã chỉ cho mọi người làm 
cách nào để sống một cách khôn ngoan và hạnh phúc và giáo pháp của 
Ngài đã lan rộng từ xứ Ấn Độ ra khắp các miễn châu Á, và xa hơn thế 
nữa. Danh từ Phật giáo phát xuất từ chữ Phạn “Budhi”, có nghĩa là 
“giác ngộ”, “tỉnh thức”, và như vậy Phật giáo là tôn giáo của giác ngộ 
và tỉnh thức. Chính vì thế mà định nghĩa thật sự của Phật giáo là “Diệu 
Đế.” Đức Phật không dạy từ lý thuyết, mà Ngài luôn dạy từ quan điểm 
thực tiễn qua sự hiểu biết, giác ngộ và thực chứng về chân lý của 
Ngài. Triết lý này xuất phát từ kinh nghiệm của một người tên là Sĩ 
Đạt Đa Cô Đàm, được biết như là Phật, tự mình giác ngộ vào lúc 36 
tuổi. Phải thực tình mà nói, mọi cách giải quyết của Phật giáo luôn 
mang tính thực dụng. Trong suốt chiều dài lịch sử trên hai mươi lăm 
thế kỷ, Phật giáo chỉ nhắm vào những vấn đề thực tiễn, chứ nó không 
lưu ý đến những vấn để có tính cách học thuật hay siêu hình học. Giáo 
dục trong Phật giáo là nhằm giúp những người tu Phật thoát khỏi 
những phiển trược vừa kể trên để họ có thể thấy được thực tại và chân 
lý như thực. Như vậy, theo giáo dục nhà Phật, bất cứ cái nào làm tăng 
tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, sát, đạo, dâm, vọng... là cái xấu nên 
tránh xa; còn bất cứ cái nào giúp giảm những thứ vừa kể là cái tốt nên 
theo. Nói gì thì nói, Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng Phật giáo 
không chỉ là một hệ thống giáo lý suông, mà đó là một lối sống. Nếu 
chúng ta chịu giáo dục và thực hành đúng như lời Phật dạy, thì chắc 
chắc cuộc sống của chúng ta phải an lạc, tỉnh thức và hạnh phúc. 

Từ năm 1985 đến nay, Thiện Phúc đã biên soạn một số sách Phật 
giáo với nhiều chủ để khác nhau về Đạo Phật như các bộ Phật Pháp 
Căn Bản, Đạo Phật Trong Đời Sống, Đạo Phật An Lạc Và Tỉnh Thức, 
Thiền Sư, Thiển Trong Đạo Phật, Chư Thiển Đức, Niệm Phật Căn Bản 
Cho Người Tại Gia, Thiền Lâm Bảo Thoại, Nhân Quả, Ai Tạo 
Nghiệp?, Ba La Mật, Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo, Bát Thánh Đạo, Bồ 
Để Tâm, Căn Cảnh Thức, Chúng Ta Buông Bỏ Cái Gì?, Đức Phật Của 
Chúng Ta, Đường Lên Phật, Người Tại Gia, Qua Bờ Bên Kia, Sáu Nẻo 
Luân Hồi, Thiển Tập Cho Người Tại Gia, Bát Nhã & Tánh Không, 


746 


Bốn Chân Lý Cao Thượng, Bốn Tâm Vô Lượng, Chúng Ta Cùng Học 
Cùng Tu, Cốt Lõi Đạo Phật, Giáo Pháp Căn Bản Duy Thức Học, Giới 
Định Huệ, Hạnh Phúc Đến Từ Bạn, Hành Trình Hướng Đến Niết Bàn, 
Hiếu Hạnh, Hương Thiền Luôn Đượm Trong Giáo Điển Nhà Phật, 
Kiếp Người Theo Quan Điểm Phật Giáo, Ma Chướng & Thử Thách 
Trong Đời Sống, Mưa Pháp Trong Vườn Nai, Mười Phương Phật Pháp 
Tăng, Ngũ Uẩn, Nhân Duyên Quả, Những Cỗ Xe Phật Giáo, Những 
Pháp Ấn Cốt Lõi, Phàm Tâm Thánh Tâm, Phước Huệ Song Tu, Sáu 
Nẻo Đường Trần & Bốn Đường Lên Thánh, Sơ Lược Kinh Luật Luận 
Phật Giáo, Sống Tỉnh Thức An Lạc Và Hạnh Phúc, Tam Bảo, Tài Sản 
Của Người Con Phật, Theo Chân Bồ Tát, Phật Giáo Tuyển Luận, Phật 
Giáo Yếu Luận, Phật Giáo Yếu Lược, Tâm Thức: Dòng Luân Hồi Bất 
Tận, Đạo Phật: Dòng Suối Giác Ngộ & Giải Thoát... Sau khi xem lại, 
tác giả tin rằng sẽ có nhiều lợi lạc cho độc giả, nhất là những người 
Phật tử tại gia và những người sơ cơ, nếu tác giả biên soạn tập sách 
“Phật Giáo Tuyển Luận,” gồm một số bài tuyển luận rút ra từ nhiều 
chủ để trong các tập sách đã xuất bản. Quyển sách nhỏ có tựa để 
“Phật Giáo Tuyển Luận” này không phải là một nghiên cứu thâm sâu 
về triết thuyết Phật Giáo, mà nó chỉ trình bày sơ lược về đạo Phật và 
giáo lý cốt lõi của nó. Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng mục đích 
của người tu Phật là tự giác, nghĩa là tự quán sát bằng cái trí của chính 
mình chứ không dựa vào kẻ khác; giác tha (sau khi tự mình đã giác 
ngộ lại thuyết pháp để giác ngộ cho người khác, khiến họ được khai 
ngộ và giúp họ rời bỏ mọi mê lầm và khổ não trong vòng luân hồi) rồi 
cuối cùng mới đi đến giác hạnh viên mãn, thoát ra khỏi vòng luân hồi 
sanh tử ngay trong kiếp này. Chính vì những nét đặc thù vừa kể trên 
mà giáo pháp nhà Phật trở nên vô cùng đặc biệt. Tuy nhiên, cũng 
chính vì vậy mà giáo pháp ấy cũng là một vấn đề không dễ lãnh hội 
như những giáo pháp khác. Cuộc hành trình của người tu Phật đòi hỏi 
nhiều cố gắng và hiểu biết liên tục. Chính vì thế mà mặc dù hiện tại 
đã có quá nhiều sách viết về Phật giáo, tôi cũng mạo muội biên soạn 
bộ “Phật Giáo Tuyển Luận” song ngữ Việt Anh nhằm giới thiệu giáo 
lý nhà Phật một cách tổng quát cho Phật tử ở mọi trình độ, đặc biệt là 
những người sơ cơ. Những mong sự đóng góp nhoi nầy sẽ mang lại lợi 
lạc cho những ai mong cầu có được cuộc sống an bình, tỉnh thức và 
hạnh phúc. 
Thiện Phúc 


747 


Preface 


Buddhism 1s a philosophy, a way of life or a religion. The religion 
of the awakened one. One of the three great world religlons. IÝ was 
founded by the historical Buddha Sakyamuni over 25 centurles ago. 
Sakyamuni expounded the four Noble Truths as the core of his 
teaching, which he had recognIzed In the moment of his enlightenmert. 
He had shown people how to live wisely and happlly and his teachings 
soon spread from India throughout Asia, and beyond. The name 
Buddhism comes from the word “budhi” which means “to wake up” and 
thus Buddhism 1s the philosophy of awakening. Therefore, the real 
definition of Buddhism 1s Noble 'Truth. The Buddha did not teach from 
theories. He always taught from a practical standpoint based on His 
understanding, His enlightenment, and His realization of the Truth. 
Thịs philosophy has 1s Origins in the experlence of the man named 
Siddhartha Gotama, known as the Buddha, who was himself awakened 
at the age of 36. Truly speaking, all approaches of Buddhism are 
always pragmatic. In the length of history of more than twenty-five 
centuries, Buddhism addresses only pratical problems, not in academic 
questions and metaphysical theories. The goal of Buddhist education 1s 
Íreeing cultivators from being led by these troubles so that they could 
see Reality and the Truth as 1t Is. Therefore, according to the Buddhits 
education, whichever causes Increases of greed, anger, Ignorance, 
pnde, doubt, wrong views, killing, stealing, sexual misconduct, lying... 
1s bad and we should stay away from; and whichever helps decreasing 
or stopping the above mentioned troubles Is good and we should 
pursue. Whatever we say, devout Buddhists should always remember 
that Buddhism 1s not a mere system of doctrine, 1t 1s a way of life. lÝ we 
educate ourselves the way the Buddha taught, we would surely have a 
peaceful, mindful and happy life. 

From 1985 ti now, Thien Phuc has been composing several 
Buddhist books with different tiles such as Basic Buddhist Doctrines, 
Buddhism Applied In Life, Buddhism: Peace-Mindfulness-Happiness, 
Zen Masters, Zen in Buddhism, Zen Virtues, Basic Buddha Recitations 
For Lay People, Precious Dialogues In Zen Forests, Causes & Effects, 
Who Creates Karmas?, Paramitas Thity-Seven Limbs of 
Enlightenmert, The Eightfold Noble Path, Bodhicitta, Faculties-Views- 


748 


Conscilousnesses, What Do We Let Go?, Our Buddha, The Path 
Leading to Buddhahood, Lay People, To Reach the Other Shore, S1x 
Paths In the Samsara, Meditaton Practices For Lay People, The Four 
Noble Truths, Four Immeasurable Minds, Lets Learn & Practice 
Together, The Cores Of Buddhism, Disciphine-Meditation-Wisdom, 
HappIiness Comes From You, À Journey Towards Nirvana, The 
Fragrance of Meditation Always Iimbibed in Buddhist Scriptures, 
Human Lives In Buddhist Point of View, Obstructve Ghos(s And 
Challenges In Life, Showers of Dharmas At the Deer Park, Causes- 
Conditions-Effects, Buddhistt Vehicles, Essental Summarles Of 
Buddhist Teachings, Core Dharma Seals, Simultaneous Cultivation of 
Merits & Wisdom, SIx Paths of the Worldly World & Four Ways 
Leading to the Saints, A Summary of Sutras-Vinayas-Sastras In 
Buddhism, Prajna & Emptiness, Living in Peace, Mindfulness & 
Happiness, Following In Bodhisattvas: Footsteps... After reviewing 
them all, this author believes that it will be beneficlal to readers, 
especially to laypeople and beginners, 1Ÿ this author composes a book 
tiled “Selective Essays On Buddhism” which composes of some 
selecfive essays extracted from all already-published books. This little 
book tidled “Selective Essays On Buddhism” 1s not a profound 
philosiphical study of the theory of Buddhist Teachings, but a book that 
briefly summarize Buddhism and ¡1fs core teachings. Devout Buddhists 
should always remember the goal of any Buddhist cultivator 1s to 
acheve self-enliphtening, that 1s examining with one's own 
intelligence, and not depending upon another; enlightenng or 
awakening of others, then achieve the final accomplishment, to øo 
beyond the cycle of births and deaths right In this very life. For these 
particular reasons, the Buddhist Dharma becomes exceptionally special; 
however, 1t 1s also a matter not easily comprehensible. The Buddhist 
practitioners' Journey demands continuous efforts with right understanding and 
practice. Presently even with so many books available on Buddhism, I venture 
to compose this booklet tifled “Selective Essays On Buddhism” in Vietnamese 
and English to introduce general and basic things in Buddhism to all 
Vietnamese Buddhist followers, especially Buddhist beginners, hoping this 
litle contribution will help Buddhists in different levels to understand on how 
to achieve and lead a life of peace and happiness. 


Thiện Phúc 


749 


Tuyển Luận Thứ Ba Mươi Bảy 
The Thiríy-Seventh Selecfive Essay 


Đạo Phật: Tôn Giáo Của Sự 
An Lạc Tỉnh Thức Và Hạnh Phúc 


Sơ Lược Về Sống Trong Tỉnh Thức, An Lạc Và Hạnh Phúc Trong 
Phật Giáo: Đạo Phật là tôn giáo của Đấng Giác Ngộ, một trong ba tôn 
giáo lớn trên thế giới do Phật Thích Ca sáng lập cách nay trên 25 thế 
kỷ. Đức Phật để xướng tứ diệu đế như căn bản học thuyết như chúng 
đã hiện ra khi Ngài đại ngộ. Ngài đã chỉ cho mọi người làm cách nào 
để sống một cách khôn ngoan và hạnh phúc và giáo pháp của Ngài đã 
lan rộng từ xứ Ấn Độ ra khắp các miễn châu Á, và xa hơn thế nữa. 
Danh từ Phật giáo phát xuất từ chữ Phạn “Budhi”, có nghĩa là “giác 
ngộ”, “tỉnh thức”, và như vậy Phật giáo là tôn giáo của giác ngộ và 
tỉnh thức. Chính vì thế mà định nghĩa thật sự của Phật giáo là “Diệu 
Đế.” Đức Phật không dạy từ lý thuyết, mà Ngài luôn dạy từ quan điểm 
thực tiễn qua sự hiểu biết, giác ngộ và thực chứng về chân lý của 
Ngài. Triết lý này xuất phát từ kinh nghiệm của một người tên là Sĩ 
Đạt Đa Cổ Đàm, được biết như là Phật, tự mình giác ngộ vào lúc 36 
tuổi. Theo đạo Phật, tỉnh thức, an lạc và hạnh phúc là một cái gì có thể 
hiện hữu trong giờ phút hiện tại. Thật là kỳ cục khi nói, “Hãy đợi cho 
đến khi tôi làm xong cái này rồi thì tôi thoải mái để sống trong tỉnh 
thức, an lạc và hạnh phúc được.” Cái ấy là cái gì? Một mảnh bằng, 
một công việc, một cái nhà, một chiếc xe, hay trả một món nợ? Như 
vậy bạn sẽ không bao giờ có được cuộc sống tỉnh thức, an lạc và hạnh 
phúc. Lúc nào cũng có một cái khác sau cái này. Theo đạo Phật, nếu 
bạn không sống trong tỉnh thức, an lạc và hạnh phúc ngay trong giây 
phút này, thì bạn sẽ không bao giờ có tỉnh thức, an lạc và hạnh phúc. 
Nếu bạn thực sự muốn tỉnh thức, an lạc và hạnh phúc, thì bạn có thể 
tỉnh thức, an lạc và hạnh phúc ngay trong giờ phút này. Nếu không thì 
bạn chỉ có thể sống trong hy vọng được tỉnh thức, an lạc và hạnh phúc 
trong tương lai mà thôi. 

Sống Tỉnh Thức Theo Quan Điểm Phật Giáo: Theo Phật giáo, 
muốn có cuộc sống đầy an lạc và hạnh phúc, điều kiện tiên quyết là 
chúng ta phải có sự tỉnh thức. Nói cách khác, một khi bạn có sự tỉnh 


750 


thức là tự nhiên bạn sẽ có an lạc và hạnh phúc trong đời sống hằng 
ngày. Tỉnh thức là thực hiện hành động với đầy đủ ý thức, ngay cả 
trong lúc thở, đi, đứng, nằm, ngồi, v.v. Mục đích của sự chú tâm là 
kiểm soát và làm lắng địu tâm. Đây là một trong những điểm trọng 
yếu của thiển tập trong Phật giáo, bao gồm việc tu tập tỉnh thức thân, 
khẩu và ý để hoàn toàn tỉnh thức về việc mình làm và cái mình muốn. 
Chánh niệm là phần thứ bảy trong tám phần của Bát Thánh Đạo. Nhờ 
chánh niệm mà hành giả có thể hiểu được thực tính của vạn hữu. Niệm 
có nghĩa là ký ức không quên đối với cảnh. Niệm còn bao gồm những 
nghĩa sau đây: sự chăm chú, sự chú tâm mạnh mẽ vào vấn để gì, sự 
chú tâm vào một điểm, sự hồi tưởng, ký ức (sự nhớ), sự lưu tâm, sự 
ngẫm nghĩ, sự tưởng nhớ, ý thức, và tất cả những gì khởi lên từ trong 
tâm. Bên cạnh đó, “Sati” là thuật ngữ tương đương gần nhất trong ngôn 
ngữ Nam Phạn dùng để chỉ và dịch ra cho từ “Chánh niệm.” Tuy 
nhiên, chánh niệm phải được hiểu với nghĩa tích cực hơn. Chánh niệm 
phải được hiểu là tâm tiến đến và bao phủ hoàn toàn đối tượng, xuyên 
thấu vào trong đối tượng không thiếu phần nào. Chánh niệm có thể 
được hiểu rõ bằng cách khảo sát ba khía cạnh là đặc tánh, chức năng 
và sự thể hiện. Tỉnh thức là ý thức về một cái gì hay là tiến trình nghĩ 
nhớ về cái gì. Chúng ta đã học chữ “Tỉnh thức” theo nghĩa nhận biết 
hay chỉ là chăm chú về cái gì, nhưng nghĩa của tỉnh thức không dừng 
lại ở đó. Trong tỉnh thức cũng có những yếu tố của định và tuệ đi kèm. 
Định và tuệ đi với nhau là thiển quán trên sự thiếu vắng một thực thể 
riêng biệt. “Smrti” là từ Bắc Phạn có nghĩa là “tỉnh thức.” Tỉnh thức là 
thực hiện hành động với đầy đủ ý thức, ngay cả trong lúc thở, đi, đứng, 
nằm, ngôi, v.v. Mục đích của sự chú tâm là kiểm soát và làm lắng dịu 
tâm. Đây là một trong những điểm trọng yếu của thiển tập trong Phật 
giáo, bao gồm việc tu tập tỉnh thức thân, khẩu và ý để hoàn toàn tỉnh 
thức về việc mình làm và cái mình muốn. Chánh niệm là phần thứ bảy 
trong tám phần của Bát Thánh Đạo. Nhờ chánh niệm mà hành giả có 
thể hiểu được thực tính của vạn hữu. Trong Thiền, chánh niệm còn có 
nghĩa là quán niệm hay quán sát cảnh hiện tại và tưởng tượng cảnh 
tương lai. Chúng ta nên quán tưởng đến cảnh đời đau khổ, bệnh tật, mê 
mờ của chúng sanh mà khuyến tu; tưởng niệm làm những điều lợi ích 
chung, không thối lui, không e ngại khó khăn nhọc nhằn. Chánh niệm 
còn có nghĩa là chú tâm đúng là tưởng đến sự thật và chối bỏ tà vạy. 
Lúc nào cũng tỉnh táo dẹp bỏ tham lam và buôn khổ của thế tục. 


751 


Chánh niệm còn có nghĩa là lúc nào cũng tỉnh giác về thân thể, cảm 
xúc, tư tưởng cũng như những đối tác bên ngoài. Chánh niệm là tu tập 
sao cho tâm mình luôn trong sáng và tỉnh thức, trong đó mình phải tỉnh 
thức những biến chuyển trong tâm cũng như tâm thái của chính mình, 
và quan trọng hơn hết là mình phải kiểm soát được tâm mình. Xuyên 
qua sự tự quán sát và tâm thái tỉnh thức, người ta có thể phát triển 
chánh niệm nhằm làm cho mình có thể tự kiểm và tập trung những tình 
cảm, tư tưởng và cảm giác của mình về hướng tu tập giác ngộ Bồ Đề. 

Như trên đã nói, chánh niệm còn có nghĩa là lúc nào cũng tỉnh 
giác về thân thể, cảm xúc, tư tưởng cũng như những đối tác bên ngoài. 
Khi có chánh niệm nơi hơi thở, chúng ta cũng đang có chánh niệm nơi 
tâm. Sau đó chúng ta sẽ thấy tâm chúng ta trở thành một với hơi thở. 
Khi có chánh niệm nơi hành động của thân, như lúc nầy là lúc đang 
ngồi, chúng ta cũng đang tỉnh thức nơi tâm của mình. Rồi một lúc sau 
chúng ta sẽ thấy thân và tâm là một. Nhìn vào tâm mình, chúng ta thấy 
các niệm đến rồi đi, giống hệt như sóng lên rồi xuống. Cho đến khi 
chúng ta thấy không còn niệm nào khởi, tâm mình sẽ trở nên an tỉnh 
như mặt hồ phẳng lặng không sai khác. Kinh Quán Niệm nói: “Khi đi, 
bạn nên ý thức rằng bạn đang đi. Khi đứng, bạn ý thức rằng bạn đang 
đứng. Khi ngồi, bạn ý thức rằng bạn đang ngồi. Khi nằm, bạn ý thức 
rằng bạn đang nằm. Bất cứ thân tâm mình đang được sử dụng trong tư 
thế hay suy nghĩ nào, bạn đều luôn ý thức tư thế. hay suy nghĩ ấy. Cứ 
như thế bạn luôn sống trong tỉnh thức.” Phật tử nên luôn nhớ rằng 
chúng ta tỉnh thức rằng chúng ta đang có khả năng sống ngay trong lúc 
hiện tại này. Cái gì chúng ta đang làm ngay trong hiện tại là cái quan 
trọng nhất cho đời sống của chúng ta. Lúc chúng ta đang nói chuyện, 
thì nói chuyện là chuyện quan trọng nhất trong đời. Lúc chúng ta đang 
đi, thì chuyện đi là chuyện quan trọng nhất trong đời. Lúc chúng ta 
đang uống trà, thì chuyện uống trà là chuyện quan trọng nhất trong 
đời, vân vân. Mọi sinh hoạt trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta 
đều là Thiền. Chính vì vậy mà chúng ta có khả năng tỉnh thức hai 
mươi bốn giờ trong một ngày, chứ không chỉ ngay lúc ngồi thiển mà 
thôi. Mọi hành động đều phải được làm trong sự tỉnh thức. 

Theo Kinh Niệm Xứ, hành giả nên “quán niệm thân thể trong thân 
thể, quán niệm cảm thọ trong cảm thọ, quán niệm tâm thức nơi tâm 
thức, quán niệm đối tượng tâm thức nơi đối tượng tâm thức.” Nghĩa là 
hành giả phải sống chánh niệm với thân thể, chứ không phải là khảo 


752 


cứu về thân thể như một đối tượng, sống chánh niệm với cảm giác, tâm 
thức và đối tượng tâm thức chứ không phải là khảo cứu về cảm giác, 
tâm thức và đối tượng tâm thức như những đối tượng. Khi chúng ta 
quán niệm về thân thể, chúng ta sống với thân thể của chúng ta như 
một thực tại với tất cả sự chăm chú và tỉnh táo của mình, mình và thân 
thể là một, cũng như khi ánh sáng chiếu vào một nụ hoa nó thâm nhập 
vào nụ hoa và làm cho nụ hoa hé nở. Công phu quán niệm làm phát 
hiện không phải là một ý niệm về thực tại mà là một cái thấy trực tiếp 
về thực tại. Cái thấy đó là tuệ, dựa trên niệm và định. 

Theo Phật giáo, cả Phật giáo Đại Thừa lẫn Phật giáo Nguyên 
Thủy, có nhiều cách tỉnh thức. Thứ nhất là tỉnh thức về tất cả mọi sinh 
hoạt: Trong Phật giáo chánh niệm là luôn tỉnh thức về tất cả mọi sinh 
hoạt, từ vật chất đến tinh thần. Hành giả giữ tâm chánh niệm là vị ấy 
hiểu biết rõ ràng về những hoạt động của cơ thể mình và luôn tỉnh thức 
về những uy nghi: khi đi, đứng, ngồi hay nằm. Tất cả những hoạt động 
của cơ thể hành giả đều làm với cái tâm tỉnh thức. Khi đi tới đi lui, khi 
nhìn tới hoặc nhìn một bên, hành giả chú tâm hay biết rõ ràng; khi co 
tay co chân hay khi duỗi tay duỗi chân hành giả luôn làm trong chánh 
niệm; khi mặc quần áo, khi ăn, uống, nhai, vân vân, hành giả phải luôn 
chú tâm hay biết rõ ràng; khi đi, đứng, ngồi, nằm, hành giả phải luôn 
giữ chánh niệm; khi nói cũng như khi không nói hành giả phải luôn hay 
biết rõ ràng. Đặc tính của chánh niệm là không hời hợt bể ngoài. Có 
nghĩa là chánh niệm phải xuyên suốt và thâm sâu. Nếu chúng ta quăng 
một cái nút chai xuống dòng suối, cái nút chai ấy sẽ nổi trôi theo dòng 
nước. Nếu chúng ta quăng một hòn đá, thí hòn đá ấy sẽ chìm ngay 
xuống đáy dòng suối. Cũng vậy, chánh niệm sẽ đưa tâm chìm sâu vào 
đối tượng mà không phơn phớt trên bể mặt. Chức năng của chánh niệm 
là giữ cho đối tượng luôn ở trong tầm quan sát của hành giả, chứ không 
cho nó biến mất. Khi chánh niệm có mặt thì đối tượng xuất hiện sẽ 
được ghi nhận không bị quên lãng hay bỏ sót. Thứ nhì là tỉnh thức 
không chỉ có sự quan sát đối tượng một cách hời hợt: ĐỂ không chỉ có 
sự quan sát đối tượng một cách hời hợt bên ngoài hay không để cho 
đối tượng biến mất, chúng ta phải thông hiểu khía cạnh thứ ba của 
chánh niệm, đó là yếu tố hiển bày. Khi yếu ớt hiểm bày được phát 
triển thì nó sẽ kéo theo hai yếu tố đặc tính và chức năng của chánh 
niệm. Sự hiển bày chánh của chánh niệm là sự trực diện với để mục: 
mặt đối mặt với để mục giống như khi chúng ta đi trên đường dài gặp 


753 


một khách bộ hành đi ngược chiều về hướng của mình. Khi chúng ta 
hành thiền, tâm chúng ta phải đối diện với để mục y như vậy. Chỉ khi 
nào chúng ta trực diện với để mục thì chánh niệm mới thực sự phát 
sinh. Khi hành giả liên tục mặt đối mặt với đề mục, thì những nỗ lực 
của hành giả mới có kết quả. Chánh niệm sẽ trở nên tích cực và gắn 
chặt hơn vào đối tượng quan sát. Không bị bỏ sót, không bị lãng quên. 
Đề mục không bị mất trong tầm quan sát của hành giả. Lúc tâm chánh 
niệm như thế thì phiển não không thể xen vào được. Nếu chánh niệm 
được duy trì trong một thời gian dài, hành giả có thể khám phá ra sự 
thanh tịnh vĩ đại vì phiền não đã vắng bóng. Sự bảo vệ tâm không bị 
phiền não tấn công là khía cạnh thứ hai của sự biểu hiện chánh niệm. 
Khi chánh niệm được phục hoạt một cách đều đặn và kiên trì thì trí tuệ 
sẽ phát sinh. Hành giả sẽ thấy rõ bản chất của thân và tâm. Không 
những hành giả chứng nghiệm được bản chất thật của cảm thọ mà còn 
thấy rõ đặc tính riêng biệt của vô vàn hiện tượng danh sắc diễn ra bên 
trong. Thứ ba, tỉnh thức bằng cách hiểu biết rõ ràng những hoạt động 
của cơ thể mình: Vị hành giả giữ tâm niệm, hiểu biết rõ ràng những 
hoạt động của cơ thể mình cũng hay biết oai nghi của mình. Như khi đi, 
đứng, ngôi, nằm, hành giả luôn luôn hay biết các nghi thể ấy. Tất cả 
mọi hoạt động của mình, vị ấy đều làm với cái tâm hoàn toàn tỉnh 
giác. Khi đi tới đi lui, khi nhìn trước hay khi nhìn một bên, hành giả 
luôn chú tâm hay biết rõ ràng; khi co tay co chân, hoặc khi duỗi ra, 
hành giả chú tâm hay biết rõ ràng; khi mặc áo, khi ăn, khi uống, khi 
nhai, khi nghe vị của thức ăn, khi đi, đứng, nằm, ngồi, khi tỉnh giấc, khi 
nói và khi giữ im lặng, hành giả cũng thường hay biết rõ ràng. Trong 
khi nằm xuống, hành giả phải nằm xuống với cái tâm luôn giữ tâm 
niệm vào đề mục hành thiển của mình, và khi đi vào giấc ngủ không bị 
sĩ loạn làm mờ ám. Hành giả nên luôn tỉnh giác trong mọi trường hợp. 
Đây là những lời dạy của Đức Thế Tôn: “Chú niệm, này chư Tỳ Kheo, 
Như Lai tuyên bố “chú nệm thiết yếu trong mọi việc, ở mọi nơi, cũng 
giống như muối cần thiết cho nổi cà ri vậy. Này chư Tỳ Kheo, Như 
Lai không biết có thứ gì khác mà đem lại lợi ích được nhiều như sự chú 
niệm. Chú niệm quả thật đem lại rất nhiều lợi ích lớn lao.” Chúng ta 
phải nhận thức vấn đề chú niệm và hiểu biết rõ ràng trong ý nghĩa 
rộng rãi. Lẽ dĩ nhiên tứ chánh cần đã là sự bảo vệ chắc chắn. Sự chú 
niệm phải được áp dụng trong mọi trường hợp ngay từ lúc đầu, và 
trạng thái vắng lặng của tâm tỉnh giác sẽ giúp hành giả nắm vững tình 


754 


thế một cách thuận lợi. Nhưng đây cũng là sắc thái chính của “Trung 
Đạo,” có những trường hợp mà hành giả phải vận dụng pháp tứ chánh 
cần trong hình thức mạnh mẻ nhất. Thứ ¡ là tỉnh thức trong mọi sinh 
hoạt hằng ngày: Theo Thiền Sư Thích Nhất Hạnh trong Phép Lạ Của 
Sự Tỉnh Thức. Thiển sư nhắc đến quyển “Tỳ Ni Nhật Dụng” của Sư 
Độc Thể, chùa Bảo Sơn. Đây là một tập sách mỏng vào khoảng 40 
trang, nhưng nó chứa đựng những ý tưởng mà Sư Độc Thể dùng để tỉnh 
thức tâm ý của ông khi làm bất cứ việc gì. Khi mới thức dậy vào ban 
sáng, ông khởi dậy ý tưởng như vầy trong trí, “Vừa mới tỉnh giấc, tôi 
mong cho mọi người mau đạt được trạng thái tỉnh thức, hiểu biết thấu 
suốt mười phương.” Khi múc nước rửa tay, ông xử dụng ý tưởng này để 
tự đưa mình về trạng thái ý thức: Múc nước rửa tay, tôi mong cho mọi 
người có những bàn tay trong sạch để đón nhận lấy chân lý.” Toàn tập 
Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu, chỉ có những câu như thế, mục đích là 
giúp hành giả mới vào đạo nắm lấy được tâm ý mình. Sư Độc Thể đã 
giúp cho các hành giả mới bước vào đạo thực hiện những điều dạy 
trong Kinh Quán Niệm một cách tương đối dễ dàng. Mỗi khi mặc áo, 
rửa chân, đi cầu, trải chiếu, gánh nước, súc miệng, vân vân... hành giả 
đều có thể mượn một ý tưởng trong Tỳ Ni Nhật Dụng để nắm bắt tâm 
ý mình. Kinh Quán Niệm dạy: “Khi đi, hành giả ý thức rằng mình đang 
đi; khi đứng, ý thức rằng mình đang đứng; khi ngồi, ý thức rằng mình 
đang ngôi; khi nằm, ý thức rằng mình đang nằm. Bất cứ thân thể mình 
đang được xử dụng trong tư thế nào, hành giả cũng ý thức được tư thế 
ấy của thân thể. Cứ thế hành giả sống trong sự thường trực quán niệm 
thân thể. Tuy vậy, ý thức được những tư thế của thân thể vẫn chưa đủ. 
Ta còn phải ý thức về mọi hơi thở, mọi động tác, mọi hiện tượng sinh 
lý, vật lý, cảm giác và tư duy liên hệ tới bản thân mình nữa.” Thứ năm 
là Thân Hành Niệm Tỉnh Thức: Theo Kinh Thân Hành Niệm trong 
Trung Bộ Kinh, Tu tập thân hành niệm là khi đi biết rằng mình đang 
đi; khi đứng biết rằng mình đang đứng; khi nằm biết rằng mình đang 
nằm; khi ngồi biết rằng mình đang ngôi. Thân thể được xử dụng thế 
nào thì mình biết thân thể như thế ấy. Sống không phóng dật, nhiệt 
tâm, tinh cần, các niệm và các tư duy về thế tục được đoạn trừ. Nhờ 
đoạn trừ các pháp ấy mà nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất và 
định nh. Như vậy là tu tập thân hành niệm. Thứ sáu là tỉnh thức bằng 
cách nhận biết các vọng hay sự tỉnh thức của tâm với pháp: Ngay cả 
với người tại gia, dầu hãy còn bận rộn với những sinh hoạt hằng ngày, 


755 


cũng nên nhìn vào tâm mình, tỉnh thức được các vọng niệm và đừng 
tiếp tục lang thang với chúng nữa. Một khi các vọng niệm ít dẫn đi thì 
chúng ta sẽ có cơ hội thật sự được sống với chân tâm của chính mình. 
Thứ bảy là tỉnh thức bằng cách biết lắng nghe với cái tâm rỗng rang: 
Đức Phật dạy: “Bạn là những gì bạn suy nghĩ; tâm bạn đã hình thành 
thế giới nầy”. Đừng suy nghĩ về bất cứ chuyện gì vì tất cả chỉ là vô 
thường. Hãy dịu dàng lắng nghe, sâu thẳm lắng nghe tất cả, chứ đừng 
chỉ nghe một âm thanh cụ thể nào. Chỉ nên lắng nghe với cái tâm rỗng 
rang. Chúng ta sẽ thấy rằng tất cả âm thanh đến rồi đi hệt như tiếng 
vang, như mộng, như ảo. Thế thôi! Hãy nhìn vào tấm gương! Hình ảnh 
đến rồi đi, nhưng tánh chiếu vẫn luôn vô vi bất động, bất sinh, bất diệt. 
Hãy tỉnh thức nhìn vào tâm mình. Niệm khởi sinh rồi diệt mất, nhưng 
tánh thấy biết của tâm vẫn luôn vô vi, bất động, bất sinh, bất diệt. 
Ngoài ra, theo Kinh Hữu trong Trung Bộ Kinh, Đức Phật đã dạy về 
bốn thời “Tỉnh Thức” như sau: 7h nhất là ban ngày trong khi đi kinh 
hành và trong khi đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại 
pháp. Thứ nhì là ban đêm trong canh một, trong khi đi kinh hành và 
trong khi đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp. 7hứ 
ba là ban đêm trong canh giữa, vị nầy nằm xuống phía hông phải, như 
dáng nằm con sư tử, chân gác trên chân với nhau, chánh niệm tỉnh 
giác, hướng niệm đến lúc ngồi dậy lại. 7⁄ z là ban đêm trong canh 
cuối, khi đã thức dậy, trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, 
gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp. 

Nói tóm lại, một khi bạn có sự tỉnh thức là tự nhiên bạn sẽ có an 
lạc và hạnh phúc trong đời sống hằng ngày. Bên cạnh đó, lợi ích trước 
mắt là tỉnh thức có thể giúp chúng ta vượt qua những cơn giận dữ. Sự 
tỉnh thức hay chánh niệm không bao giờ đánh phá sân hận hay tuyệt 
vọng. Sự tỉnh thức chỉ có mặt để nhận diện. Sự tỉnh thức về một cái gì 
là nhận diện sự có mặt của cái đó trong hiện tại. Sự tỉnh thức là khả 
năng biết được những gì đang xảy ra trong hiện tại. Theo Hòa Thượng 
Thích Nhất Hạnh trong tác phẩm “Giận,” cách tốt nhất để tỉnh thức về 
sân hận là “khi thở vào tôi biết sân hận phát khởi trong tôi; thổ ra tôi 
mỉm cười với sân hận của tôi.” Đây không phải là bức chế hay đánh 
phá sân hận. Đây chỉ là nhận diện. Một khi chúng ta nhận diện được 
sân hận, chúng ta có thể chăm sóc một cách tử tế hay ôm ấp nó với sự 
tỉnh thức của chính mình. Sự tỉnh thức giúp chúng ta có khả năng nhận 
diện và chấp nhận sự có mặt của cơn giận. Sự tỉnh thức cũng như người 


756 


anh cả, không bức chế hay đàn áp đứa em đau khổ. Sự tỉnh thức chỉ 
nói: “Em thân yêu, có anh đây sẵn sàng giúp đỡ em.” Bạn ôm ấp đứa 
em của bạn vào lòng và an ủi vỗ về. Đây chính là sự thực tập của 
chúng ta. Cơn giận của chúng ta chính là chúng ta, và từ bi cũng chính 
là chúng ta. Sự tỉnh thức trong thiền tập không có nghĩa là đánh phá. 
Trong đạo Phật, sự tỉnh thức là phương pháp ôm ấp và giúp chúng ta 
chuyển hóa sự giận dữ, chứ không phải là đánh phá. Khi cơn giận khởi 
dậy trong chúng ta, chúng ta phải bắt đầu thực tập hơi thở trong tỉnh 
thức ngay tức khắc. “Thở vào tôi biết cơn giận đang có trong tôi. Thở 
ra, tôi chăm sóc cơn giận của tôi.” Nếu bạn không biết cách chăm sóc 
bạn với tâm từ bi thì làm sao bạn có thể chăm sóc người khác với tâm 
từ bi cho được? Khi cơn giận nổi dậy, hãy tiếp tục thực tập hơi thở 
trong sự tỉnh thức, bước chân trong sự tỉnh thức để chế tác năng lượng 
của sự tỉnh thức. Chúng ta tiếp tục nâng niu năng lượng của cơn giận 
trong chúng ta. Cơn giận có thể sẽ kéo dài một thời gian, nhưng chúng 
ta sẽ được an toàn, bởi vì Đức Phật đang có mặt trong chúng ta, giúp 
chúng ta chăm sóc cơn giận. Năng lượng của sự tỉnh thức là năng lượng 
của Phật. Khi thực tập hơi thở trong sự tỉnh thức và ôm ấp cơn giận 
chúng ta đang được Phật bảo hộ. Không còn gì để nghi ngờ, Phật đang 
ôm ấp chúng ta và cơn giận của chúng ta trong từ bi vô lượng. 

Luôn Sống Với Sự Tỉnh Thức: Theo Phật giáo, tỉnh thức là đạt 
được sự nhận thức sâu xa về nghĩa của Phật và làm sao thành Phật. 
Hiểu biết chơn tánh của vạn hữu. Tuy nhiên, chỉ sau khi thành Phật 
mới thật sự đạt được Vô Thượng Chánh Giác. Tỉnh thức là ý thức về 
một cái gì hay là tiến trình nghĩ nhớ về cái gì. Chúng ta đã học chữ 
“Tỉnh thức” theo nghĩa nhận biết hay chỉ là chăm chú về cái gì, nhưng 
nghĩa của tỉnh thức không dừng lại ở đó. Trong tỉnh thức cũng có những 
yếu tố của định và tuệ đi kèm. Định và tuệ đi với nhau là thiển quán 
trên sự thiếu vắng một thực thể riêng biệt. Theo Phật giáo, hành giả 
phải sống chánh niệm với thân thể, chứ không phải là khảo cứu về 
thân thể như một đối tượng, sống chánh niệm với cảm giác, tâm thức 
và đối tượng tâm thức chứ không phải là khảo cứu về cảm giác, tâm 
thức và đối tượng tâm thức như những đối tượng. Khi chúng ta quán 
niệm về thân thể, chúng ta sống với thân thể của chúng ta như một 
thực tại với tất cả sự chăm chú và tỉnh táo của mình, mình và thân thể 
là một, cũng như khi ánh sáng chiếu vào một nụ hoa nó thâm nhập vào 
nụ hoa và làm cho nụ hoa hé nở. Công phu quán niệm làm phát hiện 


757 


không phải là một ý niệm về thực tại mà là một cái thấy trực tiếp về 
thực tại. Cái thấy đó là tuệ, dựa trên niệm và định. Thiển sư Philip 
Kapleau viết trong quyển 'Giác Ngộ Thiển': “Tỉnh thức, cao hơn chỉ là 
sự chú tâm, tỉnh thức là tất cả. Một người tỉnh thức sâu thấy được tính 
bất khả phân của sự hiện hữu, tính phức tạp dồi giàu và tính tương 
quan của cuộc sống. Từ một sự tỉnh thức như vậy nẩy nở lòng tôn trọng 
sâu xa đối với giá trị tuyệt đối của vạn hữu và của từng vật một. Từ 
lòng tôn trọng đối với giá trị của từng vật, hữu tình cũng như vô tình, 
đưa đến sự mong muốn được thấy những vật ấy được sử dụng một cách 
thích đáng, không cẩu thả, lãng phí, hay hủy hoại. Vì vậy, thật sự tu 
tập Thiển định có nghĩa là không để cho những ngọn đèn cháy khi 
không cần dùng đến, không để cho nước trong vòi tuôn chảy một cách 
không cần thiết, không dồn đầy vào dĩa rồi bỏ đi mà không ăn. Những 
hành vi không tỉnh thức này để lộ ra sự lãnh đạm với giá trị của đỗ vật 
bị lãng phí hay hủy hoại cũng như xem thường công sức của những 
người đã làm ra những thứ ấy cho chúng ta: trong trường hợp thức ăn 
thì bao gồm nhà nông, người lái xe chở hàng, người bán hàng, người 
nấu thức ăn và người phục vụ. Sự lãnh đạm này là sản phẩm của một 
cái tâm tự thấy nó bị phân cách với một thế giới có vẻ như có những 
thay đối ngẫu nhiên và những biến động không chủ định. Sự lãnh đạm 
này cướp mất của chúng ta cái quyền tự nhiên về sự hài hòa và niềm 
VUI.” 

Thiền sư Thích Nhất Hạnh viết trong quyển 'Phép Lạ của sự Tỉnh 
Thức': Một viên sỏi ném xuống dòng sông là hình ảnh hỗ trợ rất tốt 
cho thiển quán. Hình ảnh ấy có thể có ích cho chúng ta như thế nào? 
Bạn hãy ngồi xuống, theo đúng tư thế thích hợp, hoặc bán già, hoặc 
kiết già, lưng thật thẳng, và trên mặt mỉm miệng cười. Hãy thở chậm 
và sâu, vừa theo dõi mỗi hơi thở và hòa nhập với sự hô hấp của bạn. 
Rồi buông xả hết. Hãy tưởng tượng bạn là viên sỏi ai đó vừa ném 
xuống dòng sông. Viên sỏi thong dong chìm xuống. Không vướng bận, 
nó theo con đường ngắn nhất để chạm đến đáy, nơi nghỉ ngơi toàn hảo. 
Bạn giống như viên sôi rơi vào nước, buông xả hết. Ở tận thâm sâu 
bản thể của bạn, có hơi thở của bạn. Bạn không cần biết phaỉ mất thời 
gian bao lâu để viên sỏi chạm đến dải cát mịn ở đáy, nơi nghỉ ngơi 
toàn hảo. Khi bạn cảm thấy đang được an nghỉ, giống như viên sỏi nằm 
ở đáy sông, bạn bắt đầu tìm được nơi nghỉ ngơi của mình. Không còn 
thứ gì có thể xô đẩy hoặc kéo lôi bạn đi nữa. Nếu bạn không thể tìm 


758 


được niềm vui thanh bình trong thời khắc bạn ngồi, tương lai sẽ trôi đi 
như dòng sông trôi, bạn sẽ không thể bắt kịp để sống tương lai của bạn 
một khi nó trở thành hiện tại. 

Sống Tỉnh Thức Với Những Gì Đang Xảy Ra Ngay Trong Lúc 
Nầy: Muốn có tỉnh thức trong chánh niệm thì phải có nỗ lực liên tục, 
chứ không phải chỉ siêng năng một lúc rồi thôi. Dầu chúng ta có hành 
thiển suốt đêm nhưng trong lúc khác chúng ta để cho sự lười biếng chế 
ngự thì cũng không phải là hành thiển đúng cách. Chúng ta phải luôn 
quan sát, theo dõi tâm chúng ta như cha mẹ theo dõi con cái, bảo vệ 
không để chúng hư hỏng. Tỉnh thức những gì đang xẩy ra ngay trong 
giây phút nầy là loại chú tâm mà hành giả nào cũng phải có. Đây là 
trạng thái nhất tâm đối với đối tượng. Với những hành động ngoài đời, 
sự tập trung vào một việc gì còn tương đối dễ, nhưng sự tập trung vào 
một đối tượng nầy trong nhà Thiển có giá trị và khó hơn nhiều, vì 
chúng ta luôn có khuynh hướng ước vọng về những điều tốt đẹp sẽ xảy 
đến cho chúng ta trong tương lai. Vì vậy mà chúng ta cố gắng gạt bỏ 
những gì không làm mình hài lòng trong hiện tại qua lý luận của chính 
mình: “Tôi không thích cái đó; tôi không phải nghe điều đó, vân vân 
và vân vân.” Và cũng chính vì vậy mà chúng ta sẵn sàng quên mất 
hiện tại để mơ màng về những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng khi 
hành xử như vậy, chúng ta sẽ chẳng bao giờ thấy được cái hiện tại quí 
báu ngay trong lúc nầy. Một trong những vấn để khó khăn của hành 
giả tọa thiển là phải liên tục đem cái tâm dong ruổi về với phút giây 
hiện tại, vì khả năng sống trong hiện tại là tất cả những gì mà chúng ta 
phải tích cực phát triển để có được một cuộc sống tỉnh thức trong giây 
phút hiện tại. Mà thật vậy, nếu chúng ta không sống được với cái quí 
báu mà chúng ta có được trong lúc ngồi im lặng thì cái mà chúng ta gọi 
là tọa thiển chỉ là sự mệt mỏi, nhàm chán, tê cứng hai chân, và đau 
đớn thân thể mà thôi. Nói tóm lại, khi có tỉnh thức là đạt được sự nhận 
thức sâu xa về nghĩa của Phật và làm sao thành Phật. Hiểu biết chơn 
tánh của vạn hữu. Tuy nhiên, chỉ sau khi thành Phật mới thật sự đạt 
được Vô Thượng Chánh Giác. Tỉnh thức là ý thức về một cái gì hay là 
tiến trình nghĩ nhớ về cái gì. Chúng ta đã học chữ “Tỉnh thức” theo 
nghĩa nhận biết hay chỉ là chăm chú về cái gì, nhưng nghĩa của tỉnh 
thức không dừng lại ở đó. Trong tỉnh thức cũng có những yếu tố của 
định và tuệ đi kèm. Định và tuệ đi với nhau là thiển quán trên sự thiếu 
vắng một thực thể riêng biệt. Theo Kinh Niệm Xứ, hành giả nên “quán 


759 


niệm thân thể trong thân thể, quán niệm cắm thọ trong cẩm thọ, quán 
niệm tâm thức nơi tâm thức, quán niệm đối tượng tâm thức nơi đối 
tượng tâm thức.” Nghĩa là hành giả phải sống chánh niệm với thân thể, 
chứ không phải là khảo cứu về thân thể như một đối tượng, sống chánh 
niệm với cảm giác, tâm thức và đối tượng tâm thức chứ không phải là 
khảo cứu về cảm giác, tâm thức và đối tượng tâm thức như những đối 
tượng. Khi chúng ta quán niệm về thân thể, chúng ta sống với thân thể 
của chúng ta như một thực tại với tất cả sự chăm chú và tỉnh táo của 
mình, mình và thân thể là một, cũng như khi ánh sáng chiếu vào một 
nụ hoa nó thâm nhập vào nụ hoa và làm cho nụ hoa hé nở. Công phu 
quán niệm làm phát hiện không phải là một ý niệm về thực tại mà là 
một cái thấy trực tiếp về thực tại. Cái thấy đó là tuệ, dựa trên niệm và 
định. 

Sống Tỉnh Thúc Trên Thời Gian Mà Chúng Ta Có Được Trong 
Đời Sống: Thời gian là một trong hai mươi bốn pháp bất tương ưng 
trong Duy Thức Học. Giáo thuyết Phật giáo về thời gian liên hệ thật 
gần với học thuyết về vô thường. Theo Phật giáo thì thời gian trôi đi 
không ngừng nghỉ, không ai có thể nắm bắt được thời gian. Khái niệm 
về tốc độ thời gian thay đổi trong những hoàn cảnh khác nhau, tùy theo 
tâm trạng của mình. Thời gian trôi qua nhanh hơn khi mình hạnh phúc, 
và có vẻ nó trôi qua chậm hơn khi mình khổ đau phiền não. Như vậy 
thời gian dài ngắn, mau chậm chỉ tùy vào sự ý thức thông thường của 
từng cá nhân mà thôi. Nếu chúng ta sống trong hạnh phúc thì 60 năm 
cuộc đời trôi qua thật nhanh. Ngược lại, nếu cuộc sống chúng ta đầy 
khổ đau phiền não thì thời gian trôi qua đối với chúng ta thật chậm. 
Theo giáo lý nhà Phật, Phật giáo tin vào hiện tại. Với cái hiện tại làm 
căn bản để lý luận về quá khứ và tương lai. Hiện tại chính là con, là 
kết quả của quá khứ; hiện tại rồi sẽ trở thành cha mẹ của tương lai. 
Cái thực của hiện tại không cần phải chứng minh vì nó hiển nhiên. 
Theo Kinh Lượng Bộ, tất cả các pháp hữu vi ở đời hiện tại đều có thật, 
còn trong quá khứ và vị lai đều không thật (Hiện Tại Hữu Thể, Quá Vị 
Vô Thể). 

Theo Thiển sư Thích Nhất Hạnh trong quyển 'An Lạc Từng Bước 
Chân', hy vọng là một điều quan trọng vì nó có thể làm cho khoảnh 
khắc hiện tại của chúng ta dễ dàng hơn. Nếu chúng ta tin rằng ngày 
mai sẽ tốt hơn, chúng ta có thể chịu đựng được sự khó khăn của ngày 
hôm nay. Nhưng đó là điều tốt nhất mà hy vọng có thể làm cho chúng 


760 


ta: làm nhẹ bớt sự khó khăn. Khi suy nghĩ kỹ về bản chất của hy vọng, 
tôi thấy ra một vài việc bi thảm. Vì chúng ta bám víu vào hy vọng của 
chúng ta trong tương lai, chúng ta không tập trung nghị lực và khả năng 
của mình vào khoảnh khắc hiện tại. Chúng ta dùng hy vọng để tin 
tưởng một vài điều tốt đẹp sẽ xảy ra trong tương lai, rằng chúng ta sẽ 
đến chỗ bình an, hay Thiên Quốc. Hy vọng trở thành một loại trở ngại. 
Nếu bạn ngưng không hy vọng nữa, bạn có thể đưa toàn bộ bản thân 
mình đến khoảnh khắc hiện tại và phát hiện ra niềm vui đã có sẵn ở 
đó. Giác ngộ, bình an, và niềm vui không phải do người khác ban cho. 
Cái giếng ở ngay trong mỗi chúng ta, và nếu chúng ta đào sâu vào 
khoảnh khắc hiện tại, nước sẽ phun lên. Chúng ta phải quay lại với 
khoảnh khắc hiện tại để sống thật. Khi chúng ta thực tập hít thở có ý 
thức, là chúng ta tập quay lại với khoảnh khắc hiện tại, nơi mà mọi thứ 
đang xảy ra. 

Hành giả tu Phật nên luôn nhớ rằng tất cả mọi sự mọi vật đều luôn 
biến đổi, rằng mỗi giây sinh mệnh của con người biến đổi hằng triệu 
lần. Chỉ trong một giây thôi, ý thức của chúng ta còn không theo kịp sự 
biến đổi nhanh như vậy, nói chi là cả cuộc đời. Nhưng chúng ta vẫn 
phải sống cuộc đời này. Chúng ta phải sống như thế nào? Chúng ta đã 
tiêu hao thời gian để suy nghĩ về cái gì? Quá khứ đã qua rồi nhưng 
chúng ta vẫn cứ bám víu lấy nó. Tương lai thì chưa đến nhưng chúng ta 
vẫn cố trụ trong đó. Ngay cả khi chúng ta nói về "bây giờ", cũng không 
có cái như vậy. Khi chúng đang nói đây thì cái "bây giờ” mà chúng ta 
đang nói đã trở thành quá khứ. Hành giả tu Phật phải luôn luôn cẩn 
trọng về tam thời này. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng thời gian 
không chờ đợi một ai. Một ngày mà chúng ta không tu tập phước đức 
hay thiển định kể như là một ngày mất trắng. Điều này tương đương 
với việc chúng ta đi tới nhà mồ bằng sự vô minh. 

Tỉnh Thức Trong Đời Sống Hằng Ngày: Như trên đã nói, tỉnh thức 
là ý thức về một cái gì hay là tiến trình nghĩ nhớ về cái gì; và luôn 
sống với sự tỉnh thức là ưu tiên hàng đầu của người tu Phật. Chúng ta 
đã học chữ “Tỉnh thức” theo nghĩa nhận biết hay chỉ là chăm chú về 
cái gì, nhưng nghĩa của tỉnh thức không dừng lại ở đó. Trong tỉnh thức 
cũng có những yếu tố của định và tuệ đi kèm. Định và tuệ đi với nhau 
là thiển quán trên sự thiếu vắng một thực thể riêng biệt. Theo Kinh 
Niệm Xứ, hành giả nên “quán niệm thân thể trong thân thể, quán niệm 
cảm thọ trong cảm thọ, quán niệm tâm thức nơi tâm thức, quán niệm 


761 


đối tượng tâm thức nơi đối tượng tâm thức.” Nghĩa là hành giả phải 
sống chánh niệm với thân thể, chứ không phải là khảo cứu về thân thể 
như một đối tượng, sống chánh niệm với cẩm giác, tâm thức và đối 
tượng tâm thức chứ không phải là khảo cứu về cảm giác, tâm thức và 
đối tượng tâm thức như những đối tượng. Khi chúng ta quán niệm về 
thân thể, chúng ta sống với thân thể của chúng ta như một thực tại với 
tất cả sự chăm chú và tỉnh táo của mình, mình và thân thể là một, cũng 
như khi ánh sáng chiếu vào một nụ hoa nó thâm nhập vào nụ hoa và 
làm cho nụ hoa hé nở. Công phu quán niệm làm phát hiện không phải 
là một ý niệm về thực tại mà là một cái thấy trực tiếp về thực tại. Cái 
thấy đó là tuệ, dựa trên niệm và định. Sống với sự tỉnh thức là sống và 
hành sử như nước, chứ không như các đợt sóng sanh rồi diệt. Sống sự 
tỉnh thức là sống với tánh sáng của gương, chứ không sống với các ảnh 
đến rồi đi. Sống với sự tỉnh thức là sống với tự tánh của tâm, chứ 
không sống với các niệm sanh diệt. Như vậy, sống thiền là sống với 
trạng thái an lạc, bất sanh, vô vi và vô tác của Niết Bàn. Sống sự tỉnh 
thức là sống với hiện tại; sống với những gì mà mình có ngay trong lúc 
nầy. Nếu có thể được, chúng ta hãy ngồi một cách yên lặng; hãy cảm 
nhận mình đang thở ngay trong lúc nầy; hãy cảm nhận niệm trong tâm 
chúng ta khởi lên rồi tự biến mất. Đừng nghĩ ngợi øì trong tâm trí, mà 
hãy cảm nhận hơi thở vào thở ra; hãy dịu dàng cảm nhận từng hơi thở. 
Hãy cảm nhận toàn thân mình đang thở cho đến khi mình cảm thấy 
rằng toàn thân và tâm của chúng ta trở thành một với hơi thở. Khi 
chúng ta làm được như vậy, chúng ta không ở niết bàn thì chúng ta còn 
ở chỗ nào có thể tốt hơn, an lạc hơn, và hạnh phúc hơn chỗ nầy? Ngoài 
ra, người biết sống sự tỉnh thức là người không bám víu vào bất cứ thứ 
gì cả. Người ấy chẳng mê chấp vào ngay cả cái hạnh phúc mà chúng 
ta đang cảm nhận ngay trong lúc thự tập thiển quán nầy. Người biết 
sống với sự tỉnh thức là người không bám víu vào bất cứ thứ gì trên cõi 
đời đầy khổ đau và phiển não nây. Ngay cả sự an lạc mà chúng ta 
đang cảm nhận ngay lúc lúc tu tập thiển quán nầy cũng sẽ trói buộc 
chúng ta vào cõi khổ đau phiền não nếu chúng ta bám víu vào nó. 
Người biết sống sự tỉnh thức là người biết sống trong hiện tại, vẫn 
hoạch định cho tương lai, nhưng không bị dính mắc vào bất cứ thứ gì 
trong hiện tại và tương lai. Ngược lại, người ấy lúc nào cũng luôn bình 
lặng và tỉnh thức. Người biết sống sự tỉnh thức là người luôn hiểu rằng 
mọi sắc tướng, âm thanh, hương vị, cảm thọ mà mình cảm nhận, tất cả 


762 


những niệm khởi lên đều đang biến đổi một cách nhanh chóng. người 
ấy luôn hiểu rằng không có một pháp nào thực sự có tự ngã, mà tất cả 
đều đến rồi đi theo đúng luật duyên khởi. Khi chỉ nhìn với cái tâm 
trống rỗng, chúng ta sẽ cảm thấy rằng tất cả sắc tướng đến rồi đi giống 
như ảo như mộng mà thôi. Khi chỉ nghe với cái tâm trống rỗng, chúng 
ta sẽ cảm thấy rằng tất cả âm thanh đến rồi đi giống như tiếng vang, 
như ảo hay như mộng mà thôi, vân vân và vân vân. Hãy nhìn vào tấm 
gương để thấy rằng các hình ảnh đến rồi đi, nhưng tánh phản chiếu của 
gương vẫn luôn vô vi, bất động, bất sanh, bất diệt. Hãy nhìn vào chính 
tâm mình để thấy niệm sanh khởi rồi diệt mất, nhưng tánh của tâm vẫn 
luôn vô vi, bất động, bất sanh và bất diệt. Và cuối cùng, người biết 
sống với sự tỉnh thức là người luôn biết lắng nghe sự vắng lặng vì bản 
chất của bản tâm là vắng lặng và tự nó chiếu sáng. 

Tỉnh thức không phải là cái mà chúng ta chỉ làm trong vài tháng 
hoặc vài năm để cho thuần thục rồi thôi vì trong khi tu tập chúng ta 
vẫn cần phải có một đời sống tự nhiên. Chính vì thế mà thiển là lối tu 
tập mà chúng ta sẽ phải thực hành mãi cho đến suốt cuộc đời còn lại 
của mình. Thiển là một phương thức sống, là đời sống, chứ không phải 
là ngồi trên gối thiển vài ba tiếng đồng hỗ trong một ngày vì chính 
công phu tu tập nầy giúp cho chúng ta càng tiếp xúc nhiều hơn với thực 
chất của đời sống, khiến cho chúng ta có lòng bi mẫn đến tha nhân, và 
cuối cùng thay đổi cuộc sống hằng ngày của chính chúng ta. Cả cuộc 
sống của chúng ta là công phu thiển tập, là tu tập, là thực hành, hai 
mươi bốn giờ một ngày, và cứ thế cho đến hết cuộc đời còn lại của 
chúng ta. Đối với người tu tập tỉnh thức thì cuộc sống nầy chính là 
thiển, nhưng có người cho rằng cuộc sống là khổ đau. Như vậy hai loại 
kiến giải nầy khác nhau thế nào? Nếu bạn tạo nên cuộc sống của bạn 
là cuộc sống thiển, thì cuộc sống đó là cuộc sống thiền. Nếu ai đó tự 
tạo cho mình cuộc sống khổ đau, thì cuộc sống của người đó phải là 
khổ đau. Như vậy, tất cả đều tùy vào cách bạn giữ cho tâm mình ngay 
bây giờ, ngay trong lúc nầy. Tâm hiện tiền nầy nối tiếp và sẽ trở thành 
cuộc sống của chính bạn, như một điểm liên tục để nối kết thành một 
đường thẳng. Nếu chúng ta thích thiển, vì đó mà cuộc sống của chúng 
trở nên cuộc sống thiển. Nếu chúng ta nghĩ rằng thế giới nầy tuyệt 
diệu, tâm chúng ta sẽ tuyệt diệu và cả vũ trụ cũng trở nên tuyệt diệu! 
Trong thời Đức Phật còn tại thế, Ngài đã nói rất nhiều về những ứng 
dụng của Thiển trong cuộc sống hằng ngày. Một số người cho rằng 


763 


muốn có được nội tâm thanh tịnh thì chúng ta phải ngoảnh mặt xoay 
lưng lại với cuộc sống loạn động nầy. Một số người khác cho rằng 
muốn đạt được một cái tâm thanh tịnh, chúng ta cần phải cố gắng thực 
hành thật nhiều thiện nghiệp, vân vân và vân vân. Tuy nhiên, nếu chỉ 
ngoảnh mặt với cuộc sống hay thực hành nhiều thiện nghiệp không 
thôi là chúng ta chưa làm đúng lời Phật dạy. Người Phật tử chơn thuần 
phải luôn biết tự tịnh kỳ ý vì Đức Phật đã từng nhắc nhở chúng đệ tử 
rằng thiển định là đỉnh cao trong tu tập Phật giáo. Nhờ thiển mà thân 
tâm chúng ta được thanh tịnh, nhờ thiển mà giới đức của chúng ta cũng 
được thanh tịnh. Mà tâm ý và giới đức là hai yếu tố quan trọng nhất 
trong thiển định. Giới đức bao gồm cả lòng từ bi, đức khiêm cung, nhẫn 
nhục, chịu đựng, can đảm, và lòng biết ơn với chúng sanh mọi loài. 
Như vậy, muốn ứng dụng được thiển định vào cuộc sống hằng ngày, 
hành giả tu thiển phải là người có giới hạnh tinh nghiêm. Nên nhớ rằng 
thước đo của thiển định là cách cư xử của hành giả với những người 
chung quanh. Vì vậy, hành giả tu thiển lúc nào cũng nên nhớ rằng nếu 
chúng ta tạo ra khó khăn thì thiển khó khăn. Nếu chúng ta tạo ra dễ 
dàng thì thiển cũng dễ dàng. Nhưng nếu chúng ta không suy nghĩ hay 
khởi tưởng, chân lý chỉ là như thị. Vì vậy, hành giả tu thiển lúc nào 
cũng sống hòa ái và khoan dung với mọi người, chứ không phải lui vào 
rừng sâu núi thẳm xa lánh mọi người. Hành giả tu thiển vẫn sống và 
sinh hoạt bình thường như mọi người, chỉ có điều là tâm của người ấy 
trong sáng giống như trăng tròn trên bầu trời. Thỉnh thoảng mây đến 
che nó, nhưng trăng luôn ở trên mây. Mây bay qua, trăng lại chiếu 
sáng. Vì thế đừng lo về tâm trong sáng, nó luôn hiện hữu. Khi vọng 
tưởng đến chỉ là lớp che phủ của tâm trong sáng. Vọng tưởng đến và 
đi. Chúng ta không phải vướng mắc về sự đến hoặc đi. Nên nhớ tâm 
trong sáng của hành giả tu thiển trong đời sống hằng ngày là tâm trước 
khi suy nghĩ, giống như trên biển. Khi gió đến, sóng nổi lên. Khi gió 
dịu đi thì sóng yếu dần. Khi gió ngừng hẳn thì mặt nước trở thành tấm 
gương phẳng, trong đó phản ảnh mọi thứ, từ núi, cây, mây trời... Tâm 
của chúng ta lại cũng như vậy. Sau khi suy nghĩ, chúng ta sẽ có nhiều 
tham muốn và ý tưởng, thì có nhiều sóng. Nhưng sau khi chúng ta tọa 
thiển được một lúc, những ham muốn và ý tưởng tan biến. Sóng trở 
nên nhỏ dân. Rồi sau đó tâm chúng ta như một tấm kiếng, mọi thứ 
chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm. chạm vả nghĩ tưởng đều là chân lý. 


764 


Phật tử, nhứt là những người tại gia, hãy cố gắng đừng làm cho 
việc tu thiển của mình thêm phức tạp. Hãy cố làm cho việc thực hành 
càng đơn giản chừng nào càng tốt chừng nấy. Hãy nhớ rằng chỉ cần rút 
tâm ra khỏi những phiền toái của cuộc sống là điều tiên quyết nhằm 
giữ cho tâm được thanh sạch. Có người chủ trương phải tọa thiển và chỉ 
có tọa thiển mới làm cho tâm bình lặng được. Tuy nhiên, nếu chúng ta 
chờ ngồi mới tu tập thiển được trong một hai giờ, rồi chuyện gì xấy ra 
trong những giờ phút còn lại trong ngày? Vì vậy, khi chúng chỉ tập 
trung vào việc tọa thiển, thiệt tình chúng ta hủy hoại đi khái chân thật 
của thiển. Nếu chúng ta biết tu tập thiển, chúng ta sẽ tu tập trong bất 
cứ sinh hoạt nào trong đời sống hằng ngày. Để làm được điều nầy, 
chúng ta phải chúng ta phải tận lực thiển trong lúc hoàn thành những 
công việc hằng ngày của mình. Nói như vậy không có nghĩa là chúng 
ta không nên thực tập tọa thiển. Chẳng những chúng ta nên tu tập tọa 
thiển hằng ngày nếu chúng ta có thì giờ, mà bất cứ khi nào có dịp, 
chúng ta nên cố gắng ra khỏi thành phố, tìm một nơi xa vắng nào đó 
để thiển quán. Chúng ta nên cố gắng tập quan sát sự yên lặng, vì sự 
yên lặng sẽ mang lại nhiều lợi lạc chúng chúng ta. Ngạn ngữ Việt 
Nam có câu: “Yên lặng là vàng”. Thật vậy, hành giả tu thiển chỉ nên 
nói khi cần phải nói. Hành giả nên luôn nhớ rằng ngay đến Đức Phật 
cũng không trả lời những câu hỏi về tự tồn, không tự tổn, thế giới vĩnh 
cửu, vân vân. Theo Đức Phật, người giữ im lặng là người khôn ngoan 
vì tránh được hao hơi tổn tướng cũng như những lời nói tiêu cực vô bổ. 
Đức Phật luôn khuyến cáo các người hỏi nếu là đệ tử của Ngài thì 
đừng nên phí mất thời gian về những vấn để quá sâu xa ngoài tầm lãnh 
hội của một người thường, có thể sau thời gian dài tu tập theo nhà Phật 
thì tự nhiên sẽ thấu hiểu. Theo đức Phật, chính trong sự im lặng mà 
những năng lực lớn nhất được un đúc rèn luyện. Giữ yên lặng cực kỳ 
quan trọng cho người Phật tử, nhất là hành giả tu thiển. Giữ yên lặng 
trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng có nghĩa là thiển trong hoàn cảnh đó. 
Đức Phật dạy: “Này chư Tỳ Kheo, khi các con tụ hợp lại với nhau, có 
hai việc nên làm: hoặc thảo luận về giáo pháp, hoặc giữ sự yên lặng 
cao quí.” Hành giả tu thiển nên luôn lặng lẽ tiến bước giữa cảnh ổn ào 
náo nhiệt và nhớ rằng có trạng thái an lạc trong sự yên lặng vì yên 
lặng là một trong những hình thức an lạc nhất của kiếp sống. Chúng ta 
chỉ có thể đạt đến chánh định khi chúng ta có sự yên lặng, hoặc khi 
chúng ta làm cuộc hành trình đi vào nội tâm của chính mình. Khi 


765 


chúng ta rút vào im lặng, chúng ta sẽ hoàn toàn đơn độc để nhìn thấy 
được thực chất của chính mình, chừng đó chúng ta có thể tìm được 
phương cách vượt qua những khuyết điểm và giới hạn của chính mình 
trong cuộc sống thường nhật. 

Thường thì người ta tin rằng thiển quán là cái gì rất xa rời với 
những thực tại tầm thường của cuộc sống. Họ nghĩ rằng muốn tu tập 
thiển quán họ phải từ bỏ cuộc đời, rút lui khỏi những sinh hoạt thường 
nhật và tự sống ẩn dật trong những vùng rừng núi xa xăm. Ý nghĩ này 
không hoàn toàn sai, vì tâm của chúng ta như một bầy khỉ hoang. 
Muốn cho cái tâm khỉ hoang này được thuần thục, chúng ta cần phải có 
một nơi yên tĩnh để công phu tu tập mà không bị quấy nhiễu. Tuy 
nhiên, thiển quán không chỉ nhấn mạnh vào việc tọa thiển, mà thiển 
nhấn mạnh vào mọi sinh hoạt trên đời này. Nếu chúng ta không thể 
hòa nhập thiển vào những trạng huống của cuộc sống hằng ngày thì 
thiển quán là vô dụng. Theo Tông Tào Động, sự hội nhập của Thiền 
với đời sống hằng ngày phải là nỗ lực chính yếu của mọi hành giả. Tu 
tập thiển quán không chỉ hạn chế trong những lúc tọa thiển. Nếu chúng 
ta tinh tấn tu đạo thì chúng ta sẽ thấy rằng ngày nào cũng là ngày tốt. 
Phật tử thuần thành nên luôn lợi dụng những sinh hoạt hằng ngày cho 
việc tu Đạo vì Đức Phật luôn nhấn mạnh rằng giác ngộ không phải chỉ 
đạt được trong khi ngồi thiển, mà là trong bất cứ hoạt động nào từ đi, 
đứng, nằm, ngồi. Hơn nữa, không ai có thể ngôi thiển hai mươi bốn 
tiếng đồng hồ trong một ngày cả. Nên nhớ thiển quán không khó khăn 
trong việc thực hành. Thiển nhằm kiểm soát tâm, mà tâm thì luôn VỌng 
động. Khi hành thiển, chính chúng ta sẽ tự thấy tâm mình. Việc hành 
thiển không phải dễ vì việc kiểm soát tâm và giữ tâm trên một đề mục 
duy nhất. Tuy nhiên, về mặt khác, thì thiển quán cũng rất dễ thực hành 
vì không cần phải sửa soạn nghi lễ công phu hay phải học hỏi nhiều 
mới thực hành được. Chúng ta chỉ cần ngồi xuống, theo dõi chính mình 
và chú tâm vào để mục là được. Đôi khi chúng ta phải làm việc, ngồi, 
hay nghỉ ngơi. Phật tử thuần thành nên thực tập thiển quán trong mọi 
sinh hoạt, luôn điều phục tâm mình, luôn chú ý vào việc mình đang 
làm mà thôi. Nên nhớ rằng bất cứ lúc nào cũng có thể là lúc của giác 
ngộ. 

Càng đi tới chúng ta càng khám phá ra rằng triết lý Thiển quán 
trong cuộc sống hằng ngày quan trọng hơn tất cả những thứ khác. 
Trong trường hợp mà khoa học không cung ứng một giải đáp thỏa 


766 


đáng, thì chúng ta phải trông cậy vào phương pháp tư duy của Thiền để 
soi tổ vào bất cứ vấn để nào được nêu ra. Trước tiên, hành giả phải tìm 
thấy con đường rồi bắt đầu đi trên đó. Mỗi bước tiến nhờ vào tư duy sẽ 
đưa người vượt qua lớp sóng của nhân sinh, tiến lần đến cõi hư không 
của thiên giới và cuối cùng đạt đến giác ngộ viên mãn như Đức Phật. 
Quán là con mắt trực thị và đồng thời là bước chân trên con đường 
chân thực. Thiển định và quán là thấu kính trong đó những đối tượng 
bên ngoài bị hội tụ để rồi phân tán và khắc ấn tượng lên mặt của 
những âm bản bên trong. Sự tập trung vào thấu kính nây chính là định 
(samadh) và định càng sâu thì giác ngộ càng mau chóng. Những gì 
khắc đậm hơn vào lớp phim âm bản là huệ (prajna) và là căn bản của 
những hoạt động trí thức. Qua ánh sáng trí huệ rọi ra bên ngoài, hành 
giả nhìn và thấy lại cái ngoại giới sai biệt lần nữa rồi theo đó mà hành 
sự thích nghi vào cuộc sống thực tế. 

Thiển không phải là một sự tự nguyện trục xuất mình ra khỏi cuộc 
sống, thiển cũng không phải để thực hành cho lợi ích về sau. Thiển cần 
phải được áp dụng trong những công việc của đời sống hằng ngày, và 
kết quả của nó phải được nhận ngay tại đây và bây giờ, tức là ngay 
trong kiếp sống nầy. Thiển không phải là cái gì tách biệt khỏi đời sống 
bình thường. Nó là một bộ phận khắn khít với cuộc sống của chúng ta. 
Nếu chúng ta không chịu hành thiển thì cuộc sống của chúng ta đã 
thiếu đi ý nghĩa, mục đích, và sự phấn chấn của chính nó. Chúng ta 
phải cố gắng đầu tư ít nhất nửa giờ mỗi ngày trong việc tu tập thiển 
định. Khi tâm chúng ta lắng dịu và nh lặng đó là lúc chúng ta tận 
dụng nó bằng cách tiến hành sự liên lạc thầm lặng với tâm để hiểu 
được bản chất thật sự của chúng ta. Người tại gia có thể tự hỏi: “Làm 
thế nào chúng tôi có thể tìm được thời gian để hành thiển trong cuộc 
sống lăng xăng lộn xộn nầy?” Hãy tự hỏi bạn rằng tại sao bạn vẫn tìm 
được thời gian để đắm chìm trong những gì bạn thích. Nếu bạn có ý 
chí, chắc chắn bạn có thể hy sinh một ít thời gian mỗi ngày để hành 
thiển. Có thể đó là lúc hừng sáng hay ngay trước khi đi ngủ, hoặc bất 
cứ lúc nào bạn cảm thấy sẵn sàng, dù chỉ là một thời gian ngắn bạn 
cũng vẫn có thể tập trung tư duy của mình lại và quán chiếu. Nếu bạn 
cố gắng thực hành một chút thiển quán trong tĩnh lặng như vậy từ ngày 
nầy sang ngày khác, bạn có thể làm những công việc hằng ngày của 
bạn tốt hơn và có kết quả hơn. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể có thêm 
sức mạnh để đối diện với những nỗi khổ đau và lo âu trong cuộc sống. 


767 


Tọa thiển đã là khó đối với chúng ta. Chúng ta cố gắng tìm đủ mọi 
cớ để không thực tập tọa thiển. Nhưng ứng dụng thiển quán vào cuộc 
sống hằng ngày còn khó khăn hơn nhiều. Mỗi ngày chúng ta làm việc 
ở nhà, ở trường, ở sở, hay ở công việc của chúng ta. Nếu chúng ta 
kiểm soát được tâm mình, nếu chúng ta hiểu được ý nghĩa của việc 
mình đang làm, nếu chúng ta có thể “là” điều mà chúng ta đang làm, 
đó là thiển quán. Hằng ngày chúng ta phải đối phó với nhiều vấn để, 
có thứ dễ, có thứ khó. Những vấn để khó khăn có thể gây ra nhiều 
phiền toái. Nhưng nếu chúng ta chịu ứng dụng phương pháp thiển 
quán, giữ tâm yên lặng khi phải đối phó với những vấn đề, chúng ta có 
thể thấy nó giúp ích rất nhiều cho chúng ta. Dĩ nhiên, rất khó ứng 
dụng thiển quán khi làm việc hơn là khi nghỉ ngơi, nhưng chúng ta 
không có sự lựa chọn nào khác nếu chúng ta muốn thay đổi lối sống vô 
hồn của chính mình. Khi chúng ta nhận thức được chân lý này, thì đâu 
đâu cũng là Niết Bàn đối với chúng ta. 

Khi chúng ta có khả năng ứng dụng thiển vào cuộc sống hằng ngày 
thì đâu đâu cũng là Niết Bàn đối với chúng ta. Dĩ nhiên, rất khó ứng 
dụng thiển quán khi làm việc hơn là không làm gì cả, nhưng chúng ta 
không có sự lựa chọn nào khác nếu chúng ta muốn thay đối lối sống vô 
hồn của chính mình. Trước khi tu tập thiển định, chúng ta không có khả 
năng sống tốt đẹp với mọi người và muốn lui vào rừng sâu núi thắm để 
chỉ ẩn tu một mình. Tuy nhiên, sau khi tu tập thiển định, chúng ta cẩm 
thấy nhờ sinh hoạt với cộng đồng nên chúng ta mới có điều kiện và cơ 
hội tu sửa giới hạnh của chính mình. Bên cạnh những lúc tu tập thiển 
định chúng ta phải cố gắng sống tốt đẹp và hòa ái với mọi người trong 
cuộc sống hàng ngày. Nhờ có tu tập thiển định mà khi chứng kiến sự 
thành công của người khác, chúng ta mới khởi tâm tùy hỷ; khi thấy 
người cố tình làm khổ mình, mình mới khởi tâm thương xót và cảm 
thông. Nhờ có thiển định mà khi thành công mình luôn giữ tâm khiêm 
cung. Người tu tập tỉnh thức hãy luôn theo dõi tâm mình. Hãy quan sát 
và theo dõi cảm giác và tư tưởng đến rồi đi như thế nào. Đừng để bị 
dính mắc vào bất cứ thứ gì, chỉ cần chú tâm tỉnh thức trước những gì 
đang xãy ra. Đó chính là thiển trong đời sống; đó chính là con đường 
tiến tới chân lý. Hãy tự nhiên, mọi việc làm, mọi động tác của chúng 
ta ở đây đều là cơ hội cho chúng ta thực tập thiển quán. Tất cả đều là 
giáo pháp. Bất kỳ làm việc gì chúng ta cũng phải giữ chánh niệm. Khi 
đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi quét dọn, khi đọc sách, vân vân, 


768 


chúng ta đều phải chú tâm tỉnh thức và giữ cho được chánh niệm. 
Đừng nghĩ rằng chỉ có những lúc chúng ta ngồi kiết già mới là những 
giờ phút hành thiền. Và như vậy, chúng ta không thể nào nói rằng 
chúng ta không có thì giờ để hành thiển, vì tu tập thiển định là tu tập 
tỉnh thức và hoàn toàn tự nhiên; và sự tu tập nầy có thể thực hiện bất 
cứ ở đâu và trong bất cứ công việc gì mà mình đang làm. Ngay cả khi 
chúng ta ngồi thiển, cũng không cần ngồi thật lâu hay thật nhiều giờ. 
Nhiều người nghĩ rằng càng tọa thiển lâu chừng nào càng tốt chừng 
nấy. Điều nầy không đúng. Có khi ngồi lâu mệt mỏi, trí óc chúng ta trở 
nên cùn măn và không sáng suốt như mình tưởng. Người tu tập tỉnh 
thức nên luôn nhớ rằng trí tuệ đến với chúng ta qua mọi oai nghi, đi, 
đứng, nằm, ngồi. Ngay từ sáng sớm, lúc mới vừa thức dậy, chúng ta 
phải hành thiển ngay và phải tiếp tục hành thiển cho tới khi chúng ta đi 
ngủ. Suốt ngày, chúng ta có thể hành thiển qua mọi tư thế: đi, đứng, 
nằm, ngồi. Người tu tập tỉnh thức phải luôn giữ chánh niệm trong mọi 
tư thế, trong mọi tác động của chính mình; còn việc duy trì lâu trong 
một tư thế không phải là điều quan trọng. 

Nếu chúng ta quăng bổ mọi ý tưởng về chứng đắc, chúng ta sẽ 
thấy mục đích thật sự của sự tu hành của chính mình. Một vài người 
trong chúng ta muốn đạt được giác ngộ để trở thành thiển sư hay thiển 
bà càng sớm càng tốt. Nhưng cho đến chừng nào chúng ta còn mang ý 
tưởng nầy, chúng ta sẽ chẳng đạt được thứ gì cả. Người tu thiển chân 
chánh chỉ cần đoạn trừ mọi vọng tưởng và khái niệm. Một kết quả thực 
tiễn của thiển định là sự an lạc và hạnh phúc. Trong Phật giáo, niễm 
an lạc và hạnh phúc của chính mình cũng có nghĩa là hạnh phúc mà 
chúng ta làm được cho người khác. Chính vì vậy mà hành già tu thiển 
phải luôn luôn là người đem lại hạnh phúc, an lạc và tỉnh thức cho 
người khác. Nói cách khác, bên cạnh các nỗ lực tu tập thiển định, hành 
giả phải cố gắng thực hành thật nhiều thiện nghiệp vì những thiện 
nghiệp ấy sẽ hỗ trợ đắc lực cho kết quả của thiển định. 

Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật 
Giáo, có một quá trình riêng biệt nơi Thiển tông. Khi định tâm vào tư 
duy tịnh mặc, một “công án” được đặt ra cho hành giả để trắc nghiệm 
khả năng tiến bộ đến tỏ ngộ. Khi nhận một công án, hành giả bắt đầu 
tĩnh tọa nơi thiển đường. Ngồi thoải mái, chân kiết già, thân ngay ngắn 
và thẳng lưng, tay kiết thiển ấn, mắt mở nửa chừng. Đây gọi là tọa 
thiển, có thể kéo dài trong nhiều ngày đêm. Những sinh hoạt hằng 


769 


ngày như ở, ăn, ngủ, tăm, vân vân đều được giữ có chừng mực. Im 
lặng được tuyệt đối tuân giữ; tức là khi tọa thiền, thọ thực hay tẩy trần, 
không ai được nói lời nào cũng như không gây ra tiếng động nào. 
Thỉnh thoảng có xãy ra cuộc đối thoại gọi là “vấn đáp' giữa hành giả 
và thiển sư được mệnh danh là tu học thiển hay “vân thủy,` hành giả 
nêu những thắc mắc và vị thiển sư trả lời hoặc bằng ẩn dụ hay quát 
mắng. Khi hành giả đã sẵn sàng để giải quyết vấn để, ông ta đến 
viếng sư phụ nơi phương trượng, trình bày những øì đã thấu hiểu và xin 
được giải quyết công án. Nếu thiền sư đắc ý, ngài sẽ nhận cho là đắc 
đạo; nếu không, hành giả lại tiếp tục thiển quán thêm nữa. 

Một trong những cách ứng dụng thiển vào cuộc sống thực tiễn nhất 
là trong cuộc sống hằng ngày là cái tâm an tịnh và tập trung. Trong 
cuộc sống hàng ngày, chúng ta nên cố gắng có được cái tâm an tịnh và 
tập trung, vì cái tâm an tịnh và tập trung là một điều rất tốt cho bất cứ 
người tu Phật nào. Phật tử thuần thành nên dùng tâm bình an, tĩnh lặng 
và tập trung nầy để xem xét thân tâm. Ngay cả những lúc tâm bất an 
chúng ta cũng phải để tâm theo dõi; sau đó chúng ta sẽ thấy tâm an 
tịnh, vì chúng ta sẽ thấy được sự vô thường. Ngay cả sự bình an, tnh 
lặng cũng phải được xem là vô thường. Nếu chúng ta bị dính mắc vào 
trạng thái an tịnh, chúng ta sẽ đau khổ khi không đạt được trạng thái 
bình an tĩnh lặng. Hãy vứt bỏ tất cả, ngay cả sự bình an tĩnh lặng. Nhờ 
có tâm an tịnh chúng ta có thể tự quán sát lấy mình để từ đó có khả 
năng hiểu mình là ai. Hiểu thân và tâm mình bằng sự quan sát theo 
dõi. Trong lúc ngồi thiển, trong khi ăn uống, ngủ nghỉ, chúng ta đều 
biết phải làm như thế nào để giới hạn và điều hòa. Hãy xử dụng trí tuệ 
của chúng ta. Hành thiển không nhằm mục đích đạt được, hay để hoàn 
thành một cái gì cả. Chỉ cần chú tâm tỉnh thức. Toàn thể việc hành 
thiền của chúng ta là nhìn thẳng vào tâm mình. Khi nhìn thẳng vào tâm 
mình chúng ta sẽ thấy được sự khổ, nguyên nhân của khổ, và chấm dứt 
sự khổ. 

Thời gian cho những sinh hoạt hằng ngày cũng như việc làm là 
những lúc tốt nhất để tu tập và áp dụng thiển trong cuộc sống. Chẳng 
cần biết những sinh hoạt hằng ngày và việc làm về cái gì, những sinh 
hoạt nầy phải được hoàn tất với sự nỗ lực tỉnh thức và sự chăm chú 
hoàn toàn của chúng ta trong từng giây từng phút. Hành giả chân thuần 
nên luôn nhớ rằng tất cả những gì chúng ta đang có là những giây phút 
hiện tại. Nếu chúng ta không sống trọn vẹn với những giây phút hiện 


770 


tại nầy, chúng ta chẳng có gì hết trên cõi đời nầy! Trong kinh Kim 
Cang, Đức Phật dạy: “Tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả 
đắc, tâm vị lai bất khả đắc.” Như vậy, chúng ta không thể nào nắm bắt 
được cả ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai, tất cả rồi sẽ qua đi; tuy 
nhiên, chúng ta có thể lợi dụng những giây phút hiện tại để tu tập 
những gì có lợi cho chúng ta. Lý do Đức Phật nhắc nhở chúng ta như 
vậy là vì Ngài muốn cho chúng ta biết rằng chúng ta không thể nào nói 
một cách chính xác là chúng ta đang ở tại bất cứ thời nào. Tuy nhiên, 
chúng ta có thể nói chúng ta đang sống với từng giây từng phút của lúc 
nầy. Vì vậy chúng ta phải sống trọn vẹn với những giây phút hiện tại 
mà chúng ta đang có! 

Tuy nhiên, đừng tự quá khắc khe và cứng rắn với chính mình trong 
thực hành. Đừng để bị lệ thuộc vào những hình thức bên ngoài. Hãy để 
mọi chuyện diễn biến một cách tự nhiên. Tuy nhiên, hãy cố gắng theo 
dõi tác ý và luôn luôn xem xét tâm mình. Một trong những phương 
cách áp dụng thiền vào cuộc sống hằng ngày hữu hiệu nhất là đừng 
bao giờ phán đoán người khác. Muôn người muôn vẻ khác nhau, không 
việc gì chúng ta phải mang gánh nặng không cần thiết đó vào thân. 
Nhờ xem xét tâm mình, chúng ta có thể thấy rõ tham lam và sân hận 
vừa có thật mà cũng vừa là ảo tưởng. Những phiển não mà chúng ta 
thường gọi là tham ái, tham dục, tham lam, hay sân hận, si mê, vân vân 
chỉ là những cái tên bể ngoài. Giống như trường hợp chúng ta gọi cái 
nhà nầy đẹp, cái kia xấu, to, nhỏ, vân vân đó không phải là sự thật. 
Những cái tên được gọi một cách quy ước như vậy khởi phát từ sự 
tham ái của chúng ta. Nếu chúng ta muốn một cái nhà lớn hơn chúng ta 
xem cái nhà mà chúng ta đang có là nhỏ. Lòng tham ái khiến chúng ta 
có sự phân biệt. Thật ra, chân lý không có tên gọi. Nó thế nào thì để 
nó thế ấy. Hãy nhìn sự vật theo đúng thực tướng của chúng, đừng định 
danh theo quan niệm thiên lệch của mình. Bạn là người đàn ông hay 
đàn bà chỉ là sự biểu hiện bên ngoài của sự vật. Thật ra, bạn chỉ là một 
sự kết hợp của nhiều yếu tố, là một tổng hợp của các uẩn biến đổi 
không ngừng. Khi bạn có một tâm hồn tự do, cởi mở, bạn không còn sự 
phân biệt nữa. Chẳng có lớn hay nhỏ, chẳng có tôi và anh. Chẳng có gì 
cả. Vô ngã hay không có một linh hồn vĩnh cửu. Thực ra cuối cùng thì 
chẳng có ngã hay vô ngã gì cả. Đó chỉ là những danh từ quy ước. 

Thật vậy, khi chúng ta có định tâm vào tư duy tịnh mặc, thì hầu 
như tất cả những sinh hoạt hằng ngày của chúng ta đều được giữ có 


771 


chừng mực. Lúc đó chúng ta sẽ thấy rõ rằng tất cả tham dục trần thế là 
vô hạn, nhưng chúng ta lại không có khả năng nhận ra chúng và tham 
dục không được thỏa mãn thường gây ra khổ đau phiển não cho mình 
và cho người. Khi chúng ta chỉ phần nào thỏa mãn tham dục, chúng ta 
luôn có khuynh hướng tiếp tục theo đuổi chúng cho đến khi được thỏa 
mãn, chính vì vậy mà chúng ta càng gây nên khổ đau cho mình và cho 
người. Ngay cả khi đã thỏa mãn tham dục, chúng ta cũng khổ đau. 
Chúng ta chỉ nghiệm được chân hạnh phúc và an nhïn tự tại khi chúng 
ta có ít tham dục. Đây cũng là một trong những bước lớn đến bến bờ 
giải thoát của chúng ta. Đức Phật dạy: “Tham dục chính là nguồn gốc 
của khổ đau. Mọi vật rồi sẽ thay đổi, vì thế không nên luyến ái hay 
vướng víu vào một thứ gì. Nên nhiếp tâm thanh tịnh tìm chân lý và đạt 
đến hạnh phúc vĩnh hằng.” Biết tri túc thiểu dục là biết sẽ giúp chúng 
ta diệt trừ tham dục. Điều nầy có nghĩa là biết thỏa mãn với những 
điều kiện vật chất khả dĩ giúp cho chúng ta có đây đủ sức khỏe để tu 
tập. Đây là phương cách hữu hiệu nhất để cắt đứt lưới tham dục, an ổn 
thân tâm và có nhiều thì giờ giúp đở tha nhân. 

Nói tóm lại, tỉnh thức là huấn luyện tâm và kỷ luật tự giác bằng 
cách nhìn vào chính mình. Tỉnh thức còn là tìm cách hiểu rõ bản chất 
của tâm và sử dụng nó một cách hữu hiệu trong cuộc sống hằng ngày, 
vì tâm là chìa khóa của hạnh phúc, mà cũng là chìa khóa của khổ đau 
phiền não. Tỉnh thức trong cuộc sống hằng ngày là giải thoát tinh thần 
ra khỏi những trói buộc của tư tưởng cũng như những nhiễm ô loạn 
động. Tỉnh thức là con đường trực tiếp nhất để đạt tới đại giác. Mục 
đích chủ yếu của sự tu tập là đạt được cái tâm không vọng niệm nhưng 
vẫn tỉnh thức trước mọi sự mọi vật. Tuy nhiên, không dễ gì chúng ta có 
thể đạt được cái tâm không vọng niệm vì những vọng niệm ngàn đời 
luôn chế ngự tâm mình. Vì vậy, nếu chúng ta không có đủ kiên nhẫn, 
chúng ta sẽ bổ cuộc giữa chừng không biết lúc nào. Theo Kinh Hữu 
trong Trung Bộ Kinh, Đức Phật đã dạy về tứ thời 'Tỉnh Thức': Thứ nhất 
là ban ngày trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, gột sạch tâm 
trí khỏi các chướng ngại pháp. 7 nhì là ban đêm trong canh một, 
trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các 
chướng ngại pháp. 7h ba là ban đêm trong canh giữa, vị nầy nằm 
xuống phía hông phải, như dáng nằm con sư tử, chân gác trên chân với 
nhau, chánh niệm tỉnh giác, hướng niệm đến lúc ngồi dậy lại. 7h⁄ zư là 


772 


ban đêm trong canh cuối, khi đã thức dậy, trong khi đi kinh hành và 
trong khi đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp. 

Người Phật tử thuần thành, một khi đã quyết định bước chân vào 
con đường tu tập phải kiên trì không thối chuyển; từng bước một, phải 
cố gắng hết sức mình để tạo ra một cấu kết vững chắc của một cuộc 
sống bình an, tỉnh thức và hạnh phúc mỗi ngày. Lâu dần, sự việc này 
sẽ giúp mình có những thói quen khiến cho cuộc sống của mình ngày 
càng tốt đẹp hơn. Mà thật vậy, một khi chúng ta đã có được những thói 
quen này, chúng sẽ trở thành những thói quen tự nhiên. Một khi sự tu 
tập đã được đưa vào đời sống hằng ngày, thì chúng ta sẽ luôn sống với 
chúng. Cuộc hành trình từ người lên Phật còn đòi hỏi nhiều cố gắng và 
hiểu biết liên tục. 


Buddhism: A Religion oƒ Peace, 
Mindfulness, and Happiness 


A Summmary gƑ Living in Mimdfulness, Peqce and Happiness In 
Buddhism: Buddhism 1s a philosophy, a way of híe or a religion. The 
religion of the awakened one. One of the three great world religions. If 
was founded by the historical Buddha Sakyamuni over 25 centurles 
ago. Sakyamuni expounded the four Noble Truths as the core of his 
teaching, which he had recogn1Ized in the momernt of his enlightenmeit. 
He had shown people how to live wisely and happily and his teachings 
soon spread from India throughout Asia, and beyond. The name 
Buddhism comes from the word “budhi” which means “to wake up” and 
thus Buddhism 1s the philosophy of awakening. Therefore, the real 
definition of Buddhism 1s Noble Truth. The Buddha did not teach from 
theories. He always taught from a practical standpoint based on His 
understanding, His enlightenment, and His realization of the Truth. 
Thịs philosophy has 1fs origins in the experience of the man named 
Siddhartha Gotama, known as the Buddha, who was himself awakened 
at the age of 36. According to Buddhism, mindfulness, peace and 
happiness can exIst only in the present momernt. It 1s ridiculous to say, 
“Warit until I finish thịs, then I will be free to live 1n mindfulness, peace 
and happiness.” What 1s “this?” A degree, a Job, a house, a car, the 
payment of a debt? If you think that way, mindfulness, peace and 
happiIness will never come. There 1s always another “this” that will 


773 


follow the present one. According to Buddhism, 1f you are not living in 
mindfulness, peace and happiness at this moment, you will never be 
able to. If you truly want to be at mindfulness, peace and happiness, 
you must be at mindfulness, peace and happiness right now. OtherwIse, 
there 1s only “the hope of mindfulness, peace and happiness some 
day.” 

Living In Mimdfulness In Buddhist Point oƒ View: According to 
Buddhism, In order to have a life full of peace and happiness, we must 
first have our mindfulness. In other words, once you have mindfulness, 
you WIll naturally have peace and happiness In daily life. Mindfulness 
means attention or mindfulness of all mental and physical activitles, 
even at breathing, standing, lying or sitting. The purpose of smrti 1s fo 
confrol and to purify the mind. This 1s one of the focal points of 
meditative practice in Buddhism, which involves cultivating awareness 
of one”s body, speech, and thoughts In order to become conscIously 
aware of what one does and one”s motivations. It 1s the seventh part of 
the eightfold noble path, and 1t leads to the direct understanding of the 
real nature of all things. Recollection means memory or mindfulness. 
“Sati” also has the following meanings: attentiveness, fixing the mind 
strongly on any subJect, mindfulness, remembrance, memory, attention, 
reflection, recollection, consciousness, and all that arise from our mind. 
Besides, the nearest equivalent term 1n Pali for “mmindfulness” 1s “SatI.” 
Mindfulness has come to be the accepted translaton of “sat” into 
English. However, this word has a kind of passive connotation which 
can be misleading. “Mindfulness” must be dynamic and confrontative. 
Mindfulness should leap onto the obJect, covering 1t completely, 
penetrating Info 1t, not missing any part of it. Mindfulness can be well 
understood by examining 1s three aspects of characteristics, function 
and manifestation. Awareness simply means “being conscious of,” or 
“remembering,” or “becoming acquainted with.” But we must use 1t In 
the sense of “being In the process of being conscious of,” or “being In 
the process of remembering.” We have learned the word “Awareness” 
1n the sense of recognition, or bare attention, but the meaning doesn't 
stop there. In awareness, there are also the elemenfs of concentration 
(Samadh) and understanding (prajna) ÂConcentraion and 
understanding together are meditate on the absence of Identity of all 
things. “Smrti”A Sanskrit term for “mnndfulness.” Mindfulness means 


774 


aftention or mindfulness of all mental and physical activitiles, even at 
breathing, standing, lying or sitting. The purpose oŸ smrfti 1s to control 
and to purify the mind. This 1s one of the focal points of meditative 
practice in Buddhism, which Involves cultivating awareness of one”s 
body, speech, and thoughts In order to become consciously aware of 
what one does and one”s mofivatlons. It 1s the seventh part of the 
eightfold noble path, and it leads to the direct understanding of the real 
nature of all things. In Zen, right mindfulness also means the reflection 
on the present and future events or situations. We must meditate upon 
human sufferings that are caused by ignorance and decide to work for 
alleviating them, irrespective of possible difficulties and boredom. 
Correct Memory which retains the true and excludes the false, dwell 
in contemplaton of corporeality. Be mindful and putting away 
worldly greed and grlef. Correct mindfulness also means ongoIing 
mindfullness of body, feelings, thinking, and objects of thought. 
“Correct mindfulness” Involves cultivating a state of menfal clarity and 
alertness in which one 1s aware of one”s mental processes and attitudes 
and, more Importantly, in which one 1s In control of them. Through 
confinuous self-examination and mental alertness, one can develop the 
mindfulness that enables one to master one”s emotions, thoughts and 
feelings and focus them In the direction of awakening (bodh1). 

As mentioned above, correct mindfulness also means ongoIing 
mindfulness of body, feelings, thinking, and obJects of thought. When 
we are mindful of our breathing, we are also mindful of our mind. 
Later, we wIll see our mind becoming one with our breath. When we 
are mindful of our bodily movement, we are also mindful of our mind. 
Then, a moment later, we wIll see our mind becoming one with our 
body. Let's look at our mind, we see thoughts coming and going, Just 
like waves rising and falling until we see no thoughts occuring , our 
mind 1s peaceful Just like a stil pool. The Sutra of Mindfulness says: 
“When walking, you must be conscIous that you are walking. When 
standing, you must be conscious that you are standing. When sitting, 
you must be conscious that you are sitting. When lying down, you must 
be conscious that you are lying down. No matter what position your 
body 1s in and your mind 1s thinking, you must be conscious of that 
posiltlon or that thoupht. Practicing thus, you are always mindful of 
what you are doing and thinking at all times.” Buddhists should always 


775 


remember that we should be mindful that we are capable of living at 
the very present time. Whatever we are doing at the present time 1s the 
most important thing for our life. When we are talking, talking must be 
the most important thing In our life. When we are walking, walking 
must be the most Important thing 1n our life. When we are drinking tea, 
drinking tea must be the most Iimportant thing In our life, and so on. 
Every activity In our daily life is meditation. Therefore, we are able to 
be mindful twenty-four hours a day, not Just the moment we may allot 
for sitting meditation. Each act must be carried out in mindfulness. 

Accordng to the Satpathana Sutta, practiioner should 
“Contemplate the body in the body, contemplate the feelings In the 
feelings, contemplate the mind in the mind, contemplate the obJects of 
mind in the obJects of mind.” 'This means that practitioner must live In 
the body in full awareness of it, and not Just study like a separate 
obJect. Live in awareness with feelings, mind, and obJects of mind. Do 
not Jjust study them. When we medifate on our body, we live with 1t as 
truth and give 1t our most lucid attention; we become one with it. The 
flower blossoms because sunlight touches and warms Ifs bud, becoming 
one with it. Meditation reveals not a concept of truth, but a direct view 
Of truth 1tself. This we call “insipht,” the kind of understanding based 
on attention and concentration. 

According to Buddhism, both Mahayana and Theravada, there are 
many types of cultivation of mindfulness. #zsí, mindfulness by being 
aware öƒ qÏl activiies: In Buddhism, mìndfulness means being aware of 
all activitles, both physical and mental. A meditator who 1s mindful of 
his bodily activitles becomes aware of his postures: when walking, 
standing, sitting or lying down. All his bodily activities he does with 
mindfulness. In walking to and from, in looking ahead and in looking 
aside, he applies mindfulness; in bending and stretching he applies 
mindfulness; in wearing clothes, 1n eating, drinking, chewing, eftc. he 
appliles mindfulness; in walking, standing, siting, lying down, he 
applies mindfulness; in keeping awake, speaking, and being silent, he 
applles mindfulness. The characterisic of mindfullness 1s  non- 
superficlality. This suggests that mindfulness 1s penetratve and 
profound. If we throw a cork Into a stream, It simply pops up and down 
on the surface, floating downstream with the current. If we throw a 
stone 1nstead, it will immediately sink to the very bottom of the stream. 


776 


So, foo, mindfulness ensures that the mind will sink deeply into the 
obJect and not slip superficially past 1t. The function of mindfulness 1s 
to keep the obJect always In view, neither forgetting 1t nor allowing 1t 
to disappear. When mindfulness 1s present, the occurring obJect wIll be 
noted without forgetfulness. Second, mindfulness by not onÏy an 
observafion in appearance: In order for non-superficiality and non- 
disappearance, the characteristic and function of mindfulness, to appear 
clearly In our practice, we must try to understand and practice the third 
aspect of mindfulness. This 1s the manifesfation aspect, which develops 
and brings along the other two. The chief manifestation of mindfulness 
1S confrontation: 1t sets the mind directly face to face with the obJect 
Just the same as when we are walking along a road and we meet a 
traveler, face to face, coming from the opposite direction. When we are 
meditating, the mind should meet the obJect in Just this way. Only 
through direct confrontation with an obJect can true mindfulness arise. 
As a practitioner repeatedly comes face to face with the obJject, his or 
her efforts begin to bear fruit. Mindfulness 1s activated and becomes 
firmly established on the obJect of observation. There are no misses. 
The obJects do not fall away from view. They neither slip away nor 
disappear, nor are they absent-mindedly forgotten. The kilesas cannot 
infiltrate this strong barrler of mindfulness. IÝ mindfulness can be 
maintained for a significant period of time, the practtioner can 
discover a great purity of mind because of the absence of kilesas. 
Protection from attack by the kilesas 1s a second aspect of the 
manifesfaton. When mindfulness 1s persistently and repeatedly 
activated, wisdom arises. There will be 1nsight info the true nature of 
body and mind. Not only does the practiioner realize the true 
experienfial sensatlons In his or her own body, but he or she also 
comprehends the individual characteristics of the various physical and 
mental phenomena happening Inside him or herself. 7Thirđ, mindƒfulness 
by being mindƒful oƒ one`s body activifies: The meditator who 1s mindful 
of his body activitles becomes aware of his postures: when going, 
walking, standing, sitting or lying down, he 1s aware of the postures. All 
his bodily activitles he does with mindfulness. In walking to and from, 
1n looking ahead and in looking aside, he applies clear comprehension; 
in bending and stretching he applies clear comprehension; in wearing 
the clothes, in eating, drinking, chewing, savoring, in answering the 


TTi 


calls of nature, he applies clear comprehension; walking, standing, 
sitting, lying down, In keeping awake, speaking, and being silent, he 
applies clear comprehension. When lying down, a practitioner should 
lie down with his mind on the subJect of medifation, and thus falls 
asleep undeluded. Meditator should always be mindful and wide 
awake. Here these words of the Buddha: “Mindfulness, o monks, I 
declare, 1s essential in all things everywhere, “1t 1s as salt to curry.` O 
monks, I know of no other thing that brings such profits as mindfulness; 
mindfulness, verily, brings great profit.” One has to understand the 
question of mindfulness and clear comprehension (sati-sampajanna) In 
a wider sense. Of course, the discussion of the fourfold effort, already 
mentioned 1s a good safeguard. Mindfulness has to be spread over all 
situaftlons at the outset so that 1fs calmness helps one to take stock of a 
situaton wisely. But as an aspect of the Middle Path itself, upon 
OCcasion one has to exert the fourfold effort, even the vigorous fype 
when bare awareness 1s in Itself Iinsufficlent. Fourth, mindfulness by 
being aware oƒ daily acHvifies: According to Zen Master Thịch Nhat 
Hanh In the “Miracle of Mindfulness”. The master recalls a small book 
tiled “The Essential Discipline for Daily se” written by Buddhist 
Monk Doc The from Bao Son Pagoda. This 1s a thin book with about 40 
pages, but It confained all the thoughts that monk Doc The used to 
awaken his mind while doing any task. When he woke up In the 
morning, his first thought was, “Just awakened, I hope that every 
person will atfain awareness and see 1n complete clarity.” When he 
washed his hand, he used this thought to place himself in mindfulness: 
“Washing my hands, I hope that every person will have pure hands to 
receive reality.” This book 1s comprised entirely of such sentences. 
TheIr goal was to help the beginning practitioners take hold of therr 
own consciousness. Monk Doc The helped all young novices to 
practice, in a relatively easy way, those things which are taught in the 
Sutra of Mindfulness. Each time you put on your robe, washed the 
dishes, went to the bathroom, folded your mat, carried buckets of 
water, or brushed your teeth, etc... you could use one of the thoughts 
from the book 1n order to take hold of your consciousness. The Sutra of 
Mindfulness says: “When walking, the practitioner must be conscIous 
that he 1s walking. When sitting, the practitioner must be conscIous that 
he 1s sitting. When lying down, the practitioner must be conscIous that 


778 


he 1s lying... No matter what positlon one”s body 1s In, the practitioner 
must be conscIous of that position. Practicing thus, the practitioner lives 
1n direct and constant mindfulness of the body... The mindfulness of the 
positlon of one”s body 1s not enough, however. One must be conscIous 
of each breath, each movemeit, every thought and feeling, everything 
which has any relation to the practitloner.” Fÿjh, mindfulness oƒ the 
body posfures: According to the Kayagatasati-Sutta in the Middle 
Length Discourses of the Buddha, cultivation of mindfulness of the 
body means when walking, a person understands that he 1s walking; 
when standing, he understands that he Is standing; when sitting, he 
understands that he 1s sitting; when lying, he understands that he 1s 
lying. He understands accordingly however his body 1s disposed. As he 
abides thus diligent, ardent, and resolute, his memories and Intentions 
based on the household life are abandoned. That Is how a person 
develops mindfulness of the body. Sixth, mindfulness by being aware oŸƒ 
the ƒalse: Even laypeople, who are stil busy with daily activitles, 
should also watch the mind, be mindful of the false thoughts and stop 
wandering with them. Once the false decreasing, we will have the real 
opportunty to live with our own mĩind or true mind. Sevemth, 
mindfulness by being able to listen with a vacanf mỉnd: The Buddha 
taught: “You are what you think; that your mind makes this world.” 'Try 
not to think of anything because they all are impermanent. Lets gently 
listen, deeply listen. Try not to listen to a specific sound. Just listen 
with our mind vacant. We will feel that all the sounds come and go Just 
like echoes, Just like 1llusions, and Just like a dream. That”s all. Let's 
look at a mirrorl Images comes and goes, but the reflecting nature 1s 
always Inaction, unmoved, uncreated, undying. Lets be mindful to 
look at our mind. Thoughfs come and go, but the nature of seeing of the 
mind 1s always inaction, unmoved, uncreated, undying. Besides, 
according to the Sekha Sutta in the Middle Length Discourses of the 
Buddha, the Buddha confirmed his noble disciples on devotlon to 
wakefulness at all times as follows: #7rsí, during the day, while 
walking back and forth and sitting, a noble disciple purifles his mind of 
obstructive states. Secønd, 1n the first watch of the night, while back 
and forth and sitting, he purifies his mind of obstructive states. Trđ, in 
the middle watch of the night he lies down on the right side 1n the lion”s 
pose with one foot overlapping the other, mindful and fully aware, 


779 


after noting In his mind the time for rising. #ouwrh, after rising, In the 
third watch of the night, while walking back and forth and sitting, he 
pur1fies his mind of obstructive sfates. 

In summary, once you have mindfulness, you will naturally have 
peace and happiness in daily life. Besides, mindfulness can help us 
Overcome angers In many occaslons. Mindfulness does not fight anger 
or despair. Mindfulness 1s there in order to recognIze. To be mindful of 
something 1s to recognIze that something 1s the capacity of being aware 
of what 1s going on In the present moment. According to Most 
Venerable Thích Nhất Hạnh in “Anger,” the best way to to be mindful 
Of anger 1s “when breathing 1n I know that anger has manifested In me; 
breathing out I smile towards my anger.” This 1s not an act of 
suppression or of fiphting. Ït 1s an act of recognizing. Once we 
T€COgTnIZe Our anger, we are able to take øgood care of It or to embrace 
1t with a lot of awareness, a lot of tenderness. Mindfulness helps us 
recognIze, be aware of the presence of anger. Mindfulness also helps 
us accept and allow anger to be there. Mindfulness 1s like a big brother 
who does not suppress his younger brother”s suffering. He simply says: 
“Dear brother, m here for you.” You take your younger brother In 
your arms and you comfort him. This 1s exactly our practice. Qur anger 
1S us, and our compassion 1s also us. To be mindful in meditation does 
not mean to fight. In Buddhism, the practice of mindfulness should be 
the practice of embraciIng and transforming the anger, not of fighting. 
When anger comes up In us, we should begin to practice mindful 
breathing right away: “Breathing in, I know that anger 1s In me. 
Breathing out, [ am taking good care of my anger. lf you don”t know 
how to treat yourself with compassion, how can you treat another 
person with compassion? When anger arises, continue to practice 
mindful breathing and mindful walking to generate the energy of 
mindfulness. Continue to tenderly embrace the energy of anger within 
you. Anger may confinue to be there for some time, but you are safe, 
because the Buddha 1s in you, helping you to take good care of your 
anger. The energy of mindfulness 1s the energy of the Buddha. When 
you practice mindful breathing and embracing your anger, you are 
under the protection of the Buddha. There 1s no doubt about 1t: the 
Buddha 1s embracing you and your anger with a lot of compassion. 


780 


Always Living With the Mimdƒfulness: According to Buddhism, 
mindfulness means achieving a complete and deep realization of what 
1t means to be a Buddha and how to reach Buddhahood. lt 1s to see 
one's Nature, comprehend the True Nature of things, the Truth. 
However, only after becoming a Buddha can one be said to have truly 
attained Supreme Enlightenment. Awareness simply means “being 
conscIous of,” or “remembering,” or “becoming acquainted with.” But 
we musf use If in the sense of “being In the process of being conscIous 
of,” or “being In the process of remembering.” We have learned the 
word “Awareness” in the sense of recognition, or bare aftention, but 
the meaning doesn't stop there. In awareness, there are also the 
elements of concentraton (Samadhi) and understanding (prajna). 
Concentration and understanding together are medifate on the absence 
of identity of all things. According to Buddhism, Zen practitioners must 
live In the body in full awareness of If, and not Just study like a 
separate obJect. Live in awareness with feelings, mind, and obJects of 
mind. Do not Just study them. When we meditate on our body, we live 
with 1t as truth and give 1t our most lucid attention; we become one with 
I(. The flower blossoms because sunlight touches and warms 1s bud, 
becoming one with it. Meditation reveals not a concept of truth, but a 
direct view of truth 1fself. This we call “insight,” the kind of 
understanding based on attention and concentration. Zen Master Philip 
Kapleau wrote in Awakening to Zen: “Awareness, and this 1s more 
than mere attentiveness, 1s everything. The deeply aware person sees 
the individuality of existence, the rich complexity and Interrelatedness 
of all life. Out of this awareness ørows a deep respect for the absolute 
value of all things, and each thing. From this respect for the worth of 
every single obJect, animmate as well as Inanimate, comes the desire to 
see things used properly, and not to be heedless, wasteful, or 
destructive. To truly practice Zen therefore means not leaving lights 
burnng when they are not needed, not allowing water to run 
unnecessarily from the faucet, not loading up your plate and leaving 
food uneaten. These unmindful acts reveal an indifference to the value 
of the obJect so wasted or destroyed as well as to the efforts of those 
who made these things possible for us: In the case of food, the farmer, 
the trucker, the storekeeper, the cook, the server. This indifference 1s 
the product of a mind that sees 1tself as separated from a world of 


781 


seemingly random change and purposeless chaos. This Indifference 
robs us of our brightright of harmony and Joy.” 

Zen Master Thích Nhat Hanh wrote in The Miracle of Mindfulness: 
"Often 1t helps to meditate on the Image of a pebble thrown 1nto a 
river. How Is one helped by the Image of the pebble? Sit down In 
whatever position suits you best, the half lotus or lotus, back straight, 
the half smile on your face. breathe slowly and deeply, following each 
breath, becoming one with the breath. The let go of everything. 
lmagine yourself as a pebble which has been thrown Info a river. The 
pebble sinks through the water effortlessly, finally reaching the bottom, 
the point of perfect rest. You are like a pebble which has let itself fall 
1nto the river, letting go of everything. At the center of your being 1s 
your breath. You dont need to know the length of time 1t takes before 
reaching the point of complete rest on the bed of find sand beneath the 
water. When you feel yourself resting like a pebble which has reach 
the riverbed, that 1s the point when you begin to find your own rest. 
You are no longer pushed or pulled by anything. IÝ you cannot find Joy 
1n peace ¡in these very moments of sitting, then the future itself will 
only flow by as a river flows by, you wIill not be able to hold 1t back, 
you wIll be incapable of living the future when 1t has become the 
presernt." 

Liing In Mindfulness oƒ What ¡is Happemmng da Thís Very 
Momenft: To establish mindfulỒ wakefulness, effort 1s required 
consftantly, not Just when we feel diligent. Even If we meditate all night 
af times, 1t 1s not correct practice If at other times we still follow our 
laziness. You should constantly watch over the mind as a parent 
watches over a child, protects 1t from 1ts own foolishness, teaches It 
what 1s right. It 1s Incorrect to think that at certain times we do not have 
the opportunity to meditate. We must constantly make the effort to 
know ourselves; It 1s as necessary as our breathing, which continues In 
all situations. If we do not like certain activitiles, such as chanting or 
working, and give up on them as meditation, we wIll never learn 
wakefulness. To be mindful of what 1s happening at this very moment 
1s the kind of attention which 1s necessary for any Zen pracfItIoners. 
Thịs 1s the state of total oneness with the obJect. For dally activities, the 
aftention on one obJect 1s relatively easy, but this kind of attention In 
Zen Is more valuable and much harder, because we have a tendency 


782 


dream about future, about the nice things we are going to have or are 
going to happen to us in the future. So, we try to filter anything 
happening In the present through our reasoning: “I do not like that; I do 
not have to listen to that, and so on and so on.” And so we are willing to 
forget about our present and start deaming of what 1s going to happen 
1n the future. But when we behave like that, we will never see the 
precIous very present moment. One of the difficult problems for Zen 
practitioners 1s to constantly guide our wandering mind back to this 
very moment, because the ability to live in the present momernt 1s all 
that we have to develop so that we can have a mindful life at this very 
moment. As a matter of fact, If we cannot live with the precIous present 
moment from having sit quietly, our Zen sitting 1s nothing but fatigue, 
boredom, pain In both legs and the whole body. In short, in awareness, 
there are also the elements of concentraion (Samadhi) and 
understanding (praJna). Concentration and understanding together are 
meditate on the absence of identity of all things. According to the 
Satipatthana Sutta, practiioner should “Contemplate the body In the 
body, contemplate the feelings In the feelings, contemplate the mind In 
the mind, contemplate the obJects of mind in the obJects of mind.” Thịs 
means that practitiloner must live in the body in full awareness of 1t, and 
not Just study like a separate obJect. Live In awareness with feelings, 
mind, and obJects of mind. Do not Just study them. When we meditate 
on our body, we live with It as truth and gIve 1t our most lucid attention; 
we become one with it. The flower blossoms because sunlight touches 
and warms 1fs bud, becoming one with 1t. Meditation reveals not a 
concept of truth, but a direct view of truth 1tself. This we call “insight,” 
the kind of understanding based on attention and concentration. 

Living In Mindfulness on the Từne That We Have In Lc: Tìme 1s 
one of the twenty-four Non-interactive Activity Dharmas. The Buddhist 
teaching about time 1s closely related to the doctrine of Impermanence. 
According to Buddhism, time 1s moving ceaselessly. It 1s ungraspable. 
The concept of the speed of time changes In different situatlons, 1t 1S 
relafive to our state of mind. lt passes more quickly when we are happy 
and less quickly when we are unhappy and afflictive. Therefore, time 
1s only our Iindividual ordinary perception of long or short, slow or 
quick. If we are happy every day, a period of sIxty years can go by so 
quickly that we don”t feel it has been a long time at all. On the 


783 


confrary, Iƒ we are unhappy and afflictive, tIme seems to us extremely 
slow. According to Buddhist teachings, Buddhism believes ¡in the 
present. With the present as the basis It argues the past and future. The 
present 1s the offspring of the past, and becomes In turn the parent of 
the future. The actuality of the present needs no proof as If 1s self- 
evident. According to the Santrantivadin, all functioning dharmas are 
substantial (real) at the present time, but were non-substantial (not 
real) in the past and are not real In the future. 

According to Zen Master Thịch Nhat Hanh in 'Peace Is Every Step, 
hope 1s Important, because 1t can make the present moment less 
difficult to bear. If we believe that tomorrow will be better, we can 
bear a hardship today. But that 1s the most that hope can do for us: to 
make some hardship lighter. When I think deeply about the nature of 
hope, I see something tragic. Since we cling to our hope In the future, 
we do not focus our energies and capabilitles on the present momeii. 
We use hope to believe something better will happen In the future, that 
we will arrive at peace, or the Kingdom of God. Hope becomes a kind 
of obstacle. If you can refrain from hoping, you can bring yourself 
enfirely Into the present moment and discover the Joy that 1s already 
here. Enlightenment, peace, and Joy wIll not be granted by someone 
else. The well is within us, and If we dig deeply In the present momeIt, 
the water will spring forth. We must go back to the present moment In 
order to be really alive. When we practice conscious breathing, we 
practice going back to the present moment where everything 1s 
happening. 

Buddhist practitioners should always remember that everything 1s 
1n constant change, that In Just one second life 1s changing thousands 
and thousands of times. Not talking about the whole life, in only one 
second, our consciousness awareness simply cannot follow such rapid 
change. And yet we are living this lie. How are we living 1t? What 
kind of things do we spend our time thinking about? The past 1s already 
gone, yet we cling to 1t. The future 1s not yet here, but we still try to 
dwell on it. Even when we talk about "now"”, there Is no such thing. 
Even as we talk, the "now” we are talking about 1s already gone. 
Buddhist practitioners should be always very careful on these three 
times. Devout Buddhists should always remember that time walIts for 
no one. AÄ day in which we have no meriforious deeds nor meditation 


784 


can be achieved Is a lost day. That 1s equivalent with goïng towards our 
own tomb with ignorance. 

Mimndfulness In Daily LỰc: As mentoned above, awareness or 
mindfulness simply means “being conscIous of,” or “remembering,” or 
“becoming acquainted with”; and always living in mindfulness 1s 
number one priority for any Buddhist practitioners. But we must use 1t 
1n the sense of “being In the process of being conscious of,” or “being 
in the process of remembering.” We have learned the word 
“Awareness” In the sense of recognition, or bare attention, but the 
meaning doesn't stop there. In awareness, there are also the elements 
of concentration (Samadhi) and understanding (prajJna). Concentration 
and understanding together are meditate on the absence of Identity of 
all things. According to the Satipatthana Sutta, practitioner should 
“Contemplate the body in the body, contemplate the feelings In the 
feelings, contemplate the mind in the mind, contemplate the obJects of 
mind in the obJects of mind.” This means that practitioner must live In 
the body in full awareness of 1t, and not Just study like a separate 
obJect. Live in awareness with feelings, mind, and obJects of mind. Do 
not Jjust study them. When we medifate on our body, we live with 1t as 
truth and give 1t our most lucid attention; we become one with it. The 
flower blossoms because sunlight touches and warms Ifs bud, becoming 
one with it. Meditation reveals not a concept of truth, but a direct view 
Of truth Itself. This we call “insight,” the kind of understanding based 
on atfention and concenfration. To live with awareness or mindfulness 
means to live and to behave as the behavior of water, not as the 
behavior of the waves rising and falling. To live with awareness or 
mindfulness means to live with the nature of the reflectivity of a 
mirror, not with the Images appearing and disappearing. To live with 
awareness or mindfulness means to live with the essence of the mind, 
not with the thoughts arising and vanishing. Therefore, to live with 
awareness or mindfulness means to live with the state of unborn, 
uncreated, unconditioned peace of Nirvana. To live with awareness or 
mindfulness means to live with the present; to live with whatever we 
have at this very moment. If possible, lets Just sit quietly; let”s feel our 
breaths at this very momen(t; lets feel our thoughts arising and 
vanishing. Let's not thinking anything 1n our mind, but fell the breath in 
and out; let's gently feel every breath. Let's feel that our whole body 1s 


785 


breathing until we are able to feel that our whole body and mind 
become one with the breath. When we are able to do this, IÝ we are not 
1n a so-called nirvana, where can we be better, more peaceful and 
happler than this place? Besides, a person who knows how to live with 
awareness or mindfulness 1s a person who clings to nothing. That 
person does not even cling to the happiness he or she 1s feeling at this 
very moment of peaceful meditation. A person who knows how to live 
with awareness or mindfulness 1s a person who does not cling to 
anything In this suffering and afflictive world. A person who know how 
to live with awareness or mindfulness 1s a person who knows that even 
blissfulness we are feeling now In medifation will bind us in this 
suffering and afflictive world. À person who knows how to live with 
awareness or mindfulness 1s a person who knows how to live in the 
present and still plans for the future, but never clings to anything In the 
present and future. Ôn the contrary, he 1s always serene and awake. À 
person who knows how to live with awareness or mindfulness 1s a 
person who always understands that all the forms, all the sounds, all the 
smells, all the flavors and all the senses, all the thoughts, and so on, are 
changing very fast. That person knows that nothing has a self, but all 
things come and go, governed by the theory of dependent arising. 
When we see with our vacant mind, we will feel that all forms come 
and go Just like illusions or dreams. When we listen with our vacant 
mind, we wIll feel that all sounds come and go Just like echoes, Just 
like 1llusions or dreams, and so on, and so on. Let”s look at the mirror to 
see that Images come and go, but the nature of the reflectvity 1s 
always Inactive, unmoved, uncreated, and undying. Lets look Into our 
own mind to see that thoughts come and go, but the mind nature 1S 
always Inactive, unmoved, uncreated, and undying. And Íinally, a 
person who knows how to live with awareness or mindfulness 1s a 
person who always listens to the silence for the nature of the original 
mind 1s serene and luminous. 

Mindfulness 1s not something that we do for several months or 
several years with the Iidea of mastering It because during cultivation, 
we still need a natural life. Therefore, meditation 1s something we must 
do for a lifetime. Meditation 1s a lifelong study, 1s our life itself. It 1s 
not Just sifting on a meditation cushion for some hours a day because 
efforts of meditation practice wIll help us have more and more contact 


786 


with the reality and cause us to have more compassion for others, and 
eventually change our daily life. Our whole life becomes efforts for 
medifation practice, twenty-four hours a day, and on and on for the rest 
of our life. For practitloners of mindfulness, life 1tself 1s meditation, but 
some people say that life 1s suffering. How are these differenf? If you 
make “my life is meditation”, then your life becomes meditation. lf 
someone else makes “my life is suffering”, then that person”s life 
becomes suffering. So it all depends on how we are keeping our mind 
Just now, at this very moment! This Justnow mind continues and 
becomes our life, as one point continues and becomes a straight line. If 
we like meditation, so our life has become meditation. Now we think 
that the world is wonderful. Qur mind 1s wonderful, so the whole world 
1s wonderful. During the time of the Buddha, the Buddha taught His 
disciples a lot about applications of meditation 1n daily life. Some 
people think that they need to turn their backs on this violent life to 
search for a still mind. Some others say that in order to achieve a still 
mind, people should always try to do many good deeds, and so on, and 
so on. However, If we solely turn our backs on life or try to do many 
good deeds only, we have not yet obeyed the Buddha”s teachings. 
Devout Buddhists should always purify the body and mind for the 
Buddha always reminded his disciples that meditaton was a peak of 
practice in Buddhism. Through meditation, our body and mind are 
purified; also through meditation, our virtues are purified. Mind and 
morality are two of the most Imporfant factors In medifation. Virtues 
1nclude compassion, modest, patient, tolerance, courage, and gratitude, 
and so on. Thus, to be able to apply meditation In daily life, meditation 
practictioners need be good virtue ones. Remember, the measurement 
of meditation 1s valued from the practitlonerˆs behavior toward people 
around. Meditation practitioners should always remember that IÍ we 
make difficult, 1t 1s difficult. IfÍ we make easy, 1t 1s easy. But 1ƒ we don”t 
think, the truth 1s Just as 1t 1s. Thus, meditators always live peacefully 
and tolerantly with people, not retreating In deep Jungle to be away 
Ílrom people. À meditation practitioner stil lives and has normal 
acitivitles likfe any others; however, that person”s clear mind 1s like the 
full moon in the sky. Sometimes clouds come and cover 1t, but the 
moon 1s always behind them. Clouds go away, then the moon shines 
brighy. So don”t worry about clear mind, It 1s always there. When 


787 


thinking comes, behind 1t 1s clear mind. When thinking goes, there 1s 
only clear mind. Thinking comes and gøoes, comes and goes. We must 
not be attached to the coming or the going. Remember the clear mind 
of a meditation practitioner 1n daly life 1s the mind before thinking, 1t 1s 
like on the sea. When the wind comes, there are many waves. When 
the wind dies down, the waves become smaller. When the wind stops, 
the water becomes a mirror, in which everything 1s reflected, 
mountains, trees, clouds... Qur mind 1s the same. After thinking, we 
have many desires and many opinions, there are many big waves. But 
after we sit in meditation for some time, our opinions and desires 
disappear. The waves become smaller and smaller. Then our mind 1s 
like a clear mirror, and everything we see or hear or smell or taste or 
touch or think 1s the truth. 

Buddhists, especially laypeople, try not make our meditation more 
complicated. Let's make the practice the simpler the better. Let us bear 
1n mind that Just simply a withdrawing of the mind from the busy lHIfe 1s 
a requisite to mental hygIene. Some people believe that only sitting 
mediftation can pacIfy the mind. However, IŸ we waIt until we sit down 
and compose ourselves fo practice meditation for a couple of hours, 
then what happens to the other hours of our day? So when we only 
Íocus on sitting meditation, we really destroy the real concept of 
mediftation. IÝ we know how to practice meditation, we will certainly 
make good use of our whole day. In order for us to do this, we should 
devote our day to meditation while accomplishing our dailly tasks. To 
mention this does not mean that we should not practice sitting 
medifation. Not only we should practice siting meditation on a dally 
basIs If we have time, but whenever we get an opportunity, try to be 
away from town and find a certain remote area fo engage ourselves In 
quiet contemplation, concentration, or meditation. Let”s try to learn to 
observe the silence, for silence will do so much good to us. A 
Vietnamese proverb says: “Silence is golden.” Indeed, meditation 
practitioners only speak when we must speak. Meditation practfitioners 
should always remember that even Buddha Sakyamumi also refrained 
from giving a definitive answer to many metaphysical questions of his 
time (questions of self-exIsts, not self-exists, 1f the world 1s eternal, or 
unending or no, etc). According to the Buddha, a silent person 1s very 
often a wise person because he or she avolds wasting energy or 


788 


negative verbiage. The Buddha always advised the questioner to 
become his disciple without wasting his time on problems which were 
too profound to be understood by an ordinary man, probably a long 
cultivation as a disciple of the Buddha he might come to understand. 
According to the Buddha, the greatest creative energy works In silence. 
Observing silence 1s extremely Iimportant for Buddhists, especially for 
mediftation practitioners. Observing silence In any situation also means 
meditation In that situation. The Buddha taught: “When, disciples, you 
have gathered together there are two things to be done: either talk 
about the Dharma or observe the noble silence.” mediftation 
practitioners should always go placidly amid the noise and haste and 
remermnber that there 1s peace In silence, for silence 1s one of the mosf 
peaceful forms of existence. We can only concentrate when have 
silence, or when we make an Inward Journey. When we withdraw Into 
silence, we are absolutely alone to see ourselves as we really are and 
then we can learn to overcome the weaknesses and limitations In 
ordinary experience. 

Sometimes people believe that meditation 1s something very 
remote from the ordinary concerns of life. They think that in order to 
practice medifation they must renounce theIr ordinary life or give up 
ther daily routines, withdraw from life and seclude themselves in 
remote foresfs. This Idea 1s not completely wrong because our minds 
are like wild monkeys. To discipline a wild-monkey mind, it is helpful 
to have a quiet place, where one can practice undisturbed. However, 
medifation 1s not emphasizing only in the moment of sitting meditation, 
but 1t emphasIzes 1n all activitles of life. lÝ we can not fuse our 
meditation with the circumstances of everyday life, meditation 1s 
useless. According to the Soto Sect, the fusion of medifation with 
everyday life 1s the central effort of any practiioner. The practice of 
medifaton should not be confined only to the periods of sitting In 
meditation, but should be applied to all the activities of dally life. lf we 
are diligent in cultivating the way, we will find that every day 1s a good 
day. Sincere Buddhists must always try to take advantage of dally 
activifles to practice the Way because the Buddha always emphasized 
that enliphtenment can be attained not only when sitting in meditation, 
but when engaged in any kind of activity: walking, standing, reclining, 
or sitting. Besides, no one can sIt in meditation for twenty-four hours a 


789 


day. Remember that meditation 1s not difficult to practice. Meditation 
Involves confrol of mind and mind 1s most unruly. We come to know 
this personally when we practice meditation. So 1t 1s not easy tfO 
practice meditation and contemplation because 1t 1s not easy to control 
the mind, to keep the mind on one and the same obJect. However, In 
another way, medifation 1s easy to practice. There are no elaborate 
rituals to follow or much to learn before being able to practice. We Just 
sit, Watch ourselves and focus our mind on the obJect. Just that. 
Sometines we must work, sIt, or rest. Sincere Buddhists should always 
practice meditation In all activitiles, should try to keep the mind under 
control, concentrate and be mindful only on what we are doing and 
nothing else. Remember that any moment can be a moment of 
enlightenmerit. 

As we go on, we discover that philosophy of Dally Meditation 1s 
muụch more Important than anything else. Ïn case sclence and 
philosophy do not give a satisfactory result, we must resort to the 
meditative method of meditation In order to get Insipht into any gIven 
problem. First, find out your way and begin to walk on it. The foot 
acquired by meditation can carry you across the wave-flux of human 
le, and over and above the air region of the heavenly world and 
linally make you perfect and enlightened like the Buddha. 
Contemplation 1s the eye which gives Insight, and, at the same time, 
the foot which procures a proper walk. Zen (mediaton and 
concentration) 1s the lens on which diverse obJects oufside will be 
concentrated and again dispersed and impressed on the surface of the 
negative plates Inside. The concentraion on the lens 1fself 1s 
concentratlon (samadhi) and the deeper the concentratlon 1s, the 
quicker the awakening of Intuitive Intellect. The further impression on 
the negative film 1s wisdom (praJna) and this Is the basis of intellectual 
activity. Throuph the light of reflection (praJna) outwardly, 1.e., insight, 
we see and review the outer world of diversity once agaiIn so as fO 
function or act appropriately toward actual life. 

Meditaton 1s not a voluntary exile from life, or something 
practiced for the hereafter. Meditation should be applied to the dally 
affatlrs of life, and 1ts results are obt(ained here and now. Ít 1s not 
something separated from the dally life. It is part of our lives. lÝ we 
Ipnore 1t, life lacks meaning, purpose and 1nspiration. We should try to 


790 


put In at least half an hour every day In practicing meditation. When 
our mind 1s calm and qulet, 1t 1s time to take advantage of 1t by 
engaging 1n silent communication with our own mind In order to 
understand our true nature. Laypeople may ask: “In this extremely 
busy life with so many duties to perform, how can laypeople find time 
to meditate?”” Let ask yourself, no matter how busy your life 1s, you are 
still able to find time to indulge in thíngs that delight you. IÝ you have 
the wIll, surely you can devote a short period of time everyday to 
meditation, whether It be at dawn, Just before sleep, or whenever you 
feel you have the time, even a very short period of time to collect your 
thoughts and concentrate. If you try to practice a lile quiet 
contemplation day by day, you wIll be able to perform your duties 
better and in an efficlent way. Besides, you wIll have more courage to 
face tribulations and worrIes with a brave heart. 

SIiftting meditation 1s already difficult for all of us. We try to make 
many excuses fo ourselves for not practicing siting meditation. 
However, 1t Is even more difficult to apply meditation to our dally 
lives. Everyday we are working at home, at school, at the office, or at 
our Job. If we keep our minds under control, Iƒ we can realize the 
meaning of what we are doing, 1Ÿ we can “be” what we “do”, that 1s 
meditation. Everyday we face many problems, some are easy, some 
are difficult. The difficult problems can cause us a lot of trouble. But 1f 
we apply the method of meditation, keep the mind calm and qulet In 
facing the problems, we wIll find that it really helps us. Of course, If 1s 
more difficult to apply meditation 1n action than at rest, but we have no 
other choice If we really want to change our lifeless style. When we 
can realize this truth, then everywhere 1s a Nirvana for us. 

When we can apply zen In our dally activities, then everywhere 1s 
a Nirvana for us. Of course, 1t 1s more difficult to apply meditation In 
action than doing nothing, but we have no other cholce If we really 
want to change our lifeless style. Before practicing zen, we do not have 
the ability to live together with everyone and Just want to retreaf Into a 
solitude life. However, after practicing zen we feel that while living In 
the community we have chances and conditions to Improve our 
morality. Beside practicing medifation, we use the rest of our time to 
live nicely and kindly to people. Through practicing medifation, we are 
able to feel happy with other”s success and sympathy with other”s 


791 


miseries. Through practicing meditation, we are able to keep ourselves 
modest when achieving success. Practiloners of mindfulness must 
watch our own minds. Examine to see how feelings and thoughts come 
and go. Do not be attached to anything, Just be mindful of whatever 
there 1s to see. This 1s really meditation In life; this 1s the way to the 
truth of the Buddha. Be natural. Everything we do 1s a chance for us to 
practice meditation. It 1s all Dharma. When we walk, stand, lie down, 
sit, clean the house, or read books, etc., we must try to be mindful. Do 
not think that we are practicing only when sitting still, cross-legsed. 
And therefore, we cannot say that we do not have enough time to 
meditate, for to practice meditation means to practice mindfulness and 
naturalness; and this pracftice can be done anywhere and In whatever 
we do. Even when we practice sitting meditation, try not to sIt for very 
long periods of time. Some people think that the longer we sit the 
better. Sometimes, after a long period of sitting, we become tiresome 
and out brain becomes dull, and not as clear as we think. Our practice 
should begin as soon as we awaken In the morning and should continue 
until we go back to sleep at night. We should meditate all day long In 
all postures from walking, standing, lying and sitting. Practitloners of 
mindfulness should be mindful at all time; and should not be so 
concerned with long periods of sitting medifation. 

lf we throw away all thoughts of attainment, we wIll then come to 
see the real purpose of our quest. Some of us want to reach 
enlightenment and become Zen masfers or Zen mistresses as quickly as 
possible. But as long as we have a thought like this, we wIll never 
aftain anything. Devout meditation practitioners Just need to cut off all 
thoughts and conceptions. Another practical result of practicing 
mediftation Is “peace and happiness'. In Buddhism, our own “peace and 
happiness"” also means “peace and happiness' that we did for others. 
Therefore, a meditation pracftitioner must be the one who always øIves 
the happiness, peace and mindfulness to others all his or her life. In 
other words, beside the effort for meditation, practitioners should 
always try to do many good deeds because these good deeds will 
support meditation result very well. 

According to Prof. Junjiro Takakusu in The Essentials of Buddhist 
Philosophy, there 1s a peculiar process In meditation. To concentrate 
one”s mind in silent meditation, a koan (public theme) 1s given to an 


792 


asprrant to test his qualification for progress towards enlightenment. Ôn 
receiving a theme, one sifs in silence 1n the meditation hall. One must 
SIt at ease, cross-lepgsed and well-posed with upright body, with his 
hands In the meditating sign, and with his eyes neither open nor quIte 
closed. This is called siting and meditating, which may go on for 
several days and nights. So the dally life, lodging, eating, sleeping, and 
bathing should be regulated properly. Silence 1s sfrictly required and 
kept; that 1s, while meditating, dining or bathing, no word should be 
uttered and no noise should be made. Sometimes a public dialogue 
called “question and answer” takes place (also called “the cloud and 
water,'` the name used for traveling student). The aspirant will ask 
questions of the teacher who gives answers, hints or scoldings. When a 
student or any aspirant thinks that he 1s prepared on the problem, he 
pAys a prIvate visit to the teacher's retreat, explains what he 
understands and proposes to resolve the question. When the teacher 1s 
satisfiied, he wIll give sanction; 1ƒ not, the candidate must confinue 
meditation. 

One of the most practical methods of application meditation In life 
1S pOSSession a peaceful and concentrated mind. In daily life, we should 
try to possess a peaceful and concentrated mind, for it 1s always good 
for any cultivator. Devoted Buddhists should always make the mind 
peaceful, concentrated, and use this concentration to examine the mind 
and body. When the mind 1s not peaceful, we should also watch. Then 
we will know true peace, because we will see Impermanence. Even 
peace must be seen as impermanent. If we are attached to peaceful 
states of mind, we will suffer when we do not have them. Give up 
everything, even peace. Through peaceful states of mind, we are able 
to examine ourselves so that we are able to know who we are. Know 
our body and mind by simply watching. In sitting, in sleeing, In eating, 
know our limits. Use wisdom. The practice 1s not to try to achieve 
anything. Just be mindful of what 1s. Qur whole meditation 1s to look 
directly at the mind. We will be able to see suffering, 1ts cause, and 1ts 
end. 

The time for datly activitles or work 1s the best time for meditation 
practice and applicaton of meditation in life. No matter what the 
acifivitles and work are, they should be done with our mindful efforts 
and total attention in every second of that very moment. Devout 


793 


medifation practitioners should always remember that all we have 1s 
this very momert. If we do not completely live with this very momeIt, 
we have nothing In this life. In the Diamond Sutra, the Buddha taught: 
“the past Is ungraspable, the present is ungraspable, the future Is 
ungraspable.” So, we are not able to grasp either the past, the present 
or the future; however, we can take advantage of this very moment to 
practice whatever good for us. The reason the Buddha reminded us that 
way because He Just wanted to let us know that there 1s no way we can 
say that we were In the pastf, are In the present or will be in the future. 
However, we can say that all we have 1s this very moment. Therefore, 
we should live with all we have at this very moment! 

However, do not practice too strictly. Do not rely on the outward 
forms. Let everything progress naturally. However, always try to watch 
Our Intention and examine our mind. One of the most effective ways Of 
application meditatlon in life 1s not Judging other people. Millions of 
people with millions of different minds, there 1s no need for us fO carry 
the unnecessary burden of wishing to change them all. Through 
examining our mind, we are able to see clearly that defilements we 
call lust or greed, anger and delusion, are Just outward names and 
appearances, Just as we call a house beautiful, ugly, big, small, etc. 
These are only appearances of things. If we want a big house, we call 
this one smaill. We creates such concepts because of our craving. 
Craving causes us to discriminate, while the truth 1s merely what 1s. 
Look at It this way. Are you a person? Yes. This 1s the appearance of 
things. But you are really only a combination of elements or a øroup of 
changing aggregates. If the mind 1s free 1t does not discriminate. No big 
and small, no you and me, nothing. We say “anatta` or “not self', but 
really, in the end, there 1s neither “atta” nor “anatta'. 

In fact, 1Ï we possess a concentrating mind in silent meditation, all 
of our đaily activities should be regulated properly. At that time, we 
wIll see clearly that all desires are boundless, but our ability to realize 
them 1s not, and unfulfilled desires always create suffering. When 
desires are only partially fulfilled, we have a tendency fo continue to 
pursue until a complete fulfilliment 1s achieved. Thus, we create even 
more suffering for us and for others. We can only realize the true 
happiness and a peaceful state of mind when our desires are few. This 
1S one of the great s(eps towards the shore of liberation. The Buddha 


794 


taught: “Craving and desire are the cause of all unhappiness or 
suffering. Everything sooner or later must change, so do not become 
attached to anything. Instead devote yourself to clearing your mind and 
finding the truth, lasting hapiness.” Knowing how to feel satisfied with 
Íew possessions help us destroy greed and desire. This means being 
content with material conditions that allow us to be healthy and strong 
enouph to cultivate. This 1s an effective way to cut through the net of 
passlons and desires, affain a peaceful state of mind and have more 
time to help others. 

In short, mindfulness means mind-trainng and self-discipline by 
looking within ourselves. Mindfulness also means to try to understand 
the nature of the mind and to use 1t effectively In daily life. The mind 1s 
the key to happiness, and also the key to sufferings. To be mindful 
daily wIll help free the mind from bondage to any thoupht-fetters, 
defilemenfs, as well as distractions In daily life. Mindfulness 1s the 
most direct way to reach enliphtenment. The main purpose of 
cultivation 1s fo gain a mind without thoughts, but with awaking on 
everything. However, It 1s not easy to achieve a thoughtless mind 
because of long lasting thoughts that always occupy our minds. Thus, If 
we are not patient enough, we mipht gøIve up any time. According to the 
Sekha Sutta in the Middle Length Discourses oƒ the Buddha, the Buddha 
confirmed his noble đisciples on devotion to wakefulness at all từnes: 
Firs, during the day, while walking back and forth and sitting, a noble 
disciple purifies his mind of obstructive states. Second, In the Ẩirst 
watch of the night, while back and forth and sitting, he purifies his mind 
of obsfructive states. 7⁄rđ, in the middle watch of the night he lies 
down on the ripht side In the lion”s pose with one foot overlapping the 
other, mindful and fully aware, after noting In his mind the time for 
rIsing. Fourth, after rIsing, In the third watch of the night, while walking 
back and forth and sitting, he purifies his mind of obstructive states. 

Devout Buddhists, once you make up your mind to enter the path of 
cultivate, should persevere and never have the Iintention of retreat; step by 
s(ep, you should try your best to set a strong foundation of a life on calmness, 
mindfulness and happiness. Over the times, this will help us form habits which 
make our life better and better. In fact, once we have these habits, they will 
become our natural habits. Once they become ¡integrated in our lifestyle, we 
will always live with them. The Journey advancing from Humans to Buddhas 
sữill demands continuous efforts with right understanding and practice. 


795 


Tuyển Luận Thứ Ba Mươi Tám 
The Thir(y-Eighth Selective Essay 


Bốn Đường Lên Thánh 


Sơ Lược Về Bốn Đường Lên Thánh: Bốn đường lên Thánh hay Tứ 
Thánh tức bốn cõi Thánh là cõi mà nơi đó chúng sanh đã giác ngộ, đã 
biết sự an lạc bên trong và sự tự do sáng tạo bởi vì bằng tri thức họ đã 
chiến thắng vô minh và mê hoặc, họ đã thoát khỏi sự nô lệ vào các 
nghiệp lực phát sinh từ hành động mê lầm trong quá khứ và bây giờ 
không còn gieo những hạt giống mà chúng sẽ kết trái trong hình thức 
trói buộc mới của nghiệp. Song giác ngộ không làm gián đoạn luật 
nhân quả. Khi người giác ngộ tự cắt ngón tay mình, nó cũng chảy máu, 
khi người ấy ăn phải thức ăn xấu thì dạ dày vẫn đau. Người giác ngộ 
không thể chạy trốn được hậu quả của các hành động do chính mình 
tạo ra. Sự khác biệt là vì người đã giác ngộ chấp nhận, tức đã thấy rõ 
nghiệp của mình và không còn bị trói buộc nữa mà di động tự do bên 
trong nghiệp. Bốn đường lên Thánh gồm Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ 
Tát, và Phật. Thứ nhất là Thanh Văn, những đệ tử trực tiếp của Phật. 
Thanh Văn còn là những học trò lắng nghe lời Phật dạy mà hiểu 
nguyên lý của Tứ diệu đế, để tu hành và đạt mục đích Niết bàn không 
còn vướng bận trần thế. Thanh văn thừa là cỗ xe của những người nghe 
pháp tu hành mà thành tựu. Đây là cỗ xe đầu tiên trong ba cỗ xe dẫn 
tới Niết bàn. Thanh Văn Thừa thường chỉ những Phật tử không thuộc 
Đại Thừa. Thứ nhì là Duyên giác, hay Độc Giác Phật. Đây là một vị 
Phật tự giác ngộ, không giảng dạy cho kẻ khác. Độc giác Phật, người 
đại giác (đơn độc), đi một mình vào đại giác rồi nhập Niết bàn một 
mình. Người ấy đạt được đại giác nhờ hiểu được thập nhị nhân duyên 
bằng nơi tự thân (tự giác, không cần thầy, và đạt đến giác ngộ cho tự 
thân hơn là cho tha nhân). Nói tóm lại, Độc Giác Phật là vị ẩn cư và tu 
giải thoát chỉ cho chính bản thân mình mà thôi. Thứ ba là Bồ Tái, tức 
một vị Phật tương lai. Theo Đại Trí Độ Luận, chữ Bodhi có nghĩa là 
con đường hành đạo của chư Phật, chữ sattva là bản chất của thiện 
pháp. Bồ Tát là vị có tâm cứu giúp tất cả chúng sanh vượt qua dòng 
sông sanh diệt. Bồ Tát là một chúng sanh “Đại Giác Hữu Tình” (dịch 
theo mới). Bồ Tát là bậc tầm cầu sự giác ngộ tối thượng, không phải 
chỉ cho chính mình mà cho tất cả chúng sanh. Thứ ?⁄ là Phật, Phật là 


796 


người đã đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, người chuyển Pháp 
luân. Một vị Phật không ở trong vòng mười cõi thế gian nầy, nhưng 
Ngài thị hiện giữa loài người để giảng dạy giáo lý của mình nên một 
phần Ngài được kể trong Tứ Thánh. 

Chỉ Tiết Về Bốn Đường Lên Thánh: Thứ Nhất là Thanh Văn: 
Thanh Văn theo Phạn ngữ “Sravaka” có nghĩa là kẻ nghe giảng, dùng 
để gọi những đệ tử Phật, có thể là Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni hay cận sự 
nam nữ, văn kinh thính pháp và tu tập theo lời Phật dạy mà đạt được 
đạo quả Niết Bàn. Người ấy cũng có lúc độ tha, nhưng khả năng rất 
hạn hẹp. Hàng Thanh Văn còn chịu khuất phục dưới nghiệp chướng 
nặng nề; họ không thể hoài bảo những tâm nguyện lớn lao như các vị 
Bồ Tát để làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh; sở kiến của họ không 
đủ sáng và không đủ sâu nên họ không nhìn thấy tất cả những bí ẩn 
của sự sống, họ chưa hề khai mở con mắt trí tuệ. Một vị Thanh văn 
thường nhờ bậc đạo sư hướng dẫn, sau khi nghe xong, vị ấy thức tỉnh 
được bản chất của chư pháp và giác ngộ. Chỉ cần một sự hướng dẫn, 
gợi ý nhỏ của các bậc đạo sư sáng suốt và kinh nghiệm cũng đủ cho vị 
Thanh văn ấy tiến bộ trên con đường giác ngộ. Thanh Văn là những 
học trò lắng nghe lời Phật dạy mà hiểu nguyên lý của Tứ diệu đế, để 
tu hành và đạt mục đích Niết bàn không còn vướng bận trần thế. Vào 
thời Đức Phật còn tại thế thì Thanh Văn là những đệ tử của Ngài, nhờ 
nghe những lời ngài dạy rồi theo khả năng của mình mà tu tập. Họ 
gồm những đệ tử nổi tiếng như Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Mục Kiển Liên, 
và La Hầu La, vân vân. Theo truyền thuyết Phật giáo, tôn giả Xá Lợi 
Phất đã đạt quả Tư đà hoàn sau khi chỉ nghe nửa bài kệ do vị A La 
Hán tên Ác Bệ đọc. Ngài Châu Lợi Bàn Đà Già học ròng rã bốn tháng 
mà không phân biệt nổi hai chữ “Quét” và “Cây chối,” tuy nhiên, nhờ 
quán được tánh vô thường của một chiếc khăn tay sạch đã đạt được 
quả vị A La Hán. Theo các truyền thống Đại thừa, Thanh văn tạo 
thành một trong ba loại hành giả chính tu tập theo Phật pháp, hai loại 
kia là Duyên giác và Bồ Tát; tuy nhiên, Thanh văn bị xem là “Tiểu 
Thừa” vì họ chỉ tự tìm sự giải thoát cho riêng mình. 

Các chúng sanh thuộc hàng Thanh Văn được chứng ngộ khi nghe 
được những học thuyết về các Uẩn, Giới, Xứ, nhưng lại không đặc biệt 
lưu tâm đến lý nhân quả; các ngài đã giải thoát đuợc sự trói buộc của 
các phiền não nhưng vẫn chưa đoạn diệt được tập khí của mình. Họ đạt 
được sự thể chứng Niết Bàn, và an trú trong trạng thái ấy, họ tuyên bố 


797 


rằng họ đã chấm dứt sự hiện hữu, đạt được đời sống phạm hạnh, tất cả 
những gì cần phải làm đã được làm, họ sẽ không còn tái sinh nữa. 
Những vị nầy đã đạt được tuệ kiến về sự phi hiện hữu của “ngã thể? 
trong một con người, nhưng vẫn chưa thấy được sự phi hiện hữu trong 
các sự vật. Những nhà lãnh đạo triết học nào tin vào một đấng sáng 
tạo hay tin vào “linh hồn” cũng có thể được xếp vào đẳng cấp nầy. 
Pháp giới của Thanh Văn bao gồm các bậc sơ quả, nhị quả, tam quả, 
và tứ quả Thanh Văn. Trong đó bao gồm sơ quả hướng (tức là những 
bậc chưa chính thức chứng đắc sơ quả), sơ quả, nhị quả hướng, nhị quả, 
tam quả hướng, tam quả, tứ quả hướng, và tứ quả. Hàng Thanh Văn 
còn được gọi là A La Hán. Các ngài có thần thông có thể phi hành 
biến hóa. Bậc sơ quả A La Hán phải cắt đứt hết những kiến hoặc (mê 
muội của cái thấy). Bậc nhị quả thì cắt đứt tư hoặc (mê muội của sự 
suy nghĩ). Bậc tam quả thì cắt đứt những trần sa hoặc (mê muội vi tế 
như cát bụi). Bậc tứ quả thì cắt đứt trần sa hoặc và đoạn trừ được phần 
nào vô minh hoặc. 

Thanh Văn quán Tứ Đế mà tu hành và mức độ phát triển bị hạn 
hẹp. Mục tiêu chỉ là giác ngộ cá nhân mà thôi. Chính vì thế mà trong 
Pháp Hội Hoa Nghiêm trong rừng Thệ Đa, Hết thẩy các đại Thanh 
Văn, kể cả các ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiễển Liên, vân vân, không có 
phước quả, không có tuệ nhãn, không có tam muội , không có giải 
thoát, không có thần lực biến hóa, không có uy lực, không có tự chủ, 
không có trụ xứ, không có cảnh giới để họ bước vào chúng hội của Bồ 
Tát và tham dự vào cuộc diễn xuất tâm linh diễn ra trong rừng Thệ Đa. 
Vì họ đã riêng tầm cầu giải thoát theo thừa và đạo của Thanh Văn; 
những gì họ thành tựu đã không vượt ngoài quả vị Thanh Văn. Quả 
thực, họ đã đạt được trí tuệ làm hiển lộ chân lý, an trụ trong biên tế 
của thực tại (bhutakoti), hưởng thụ tịch diệt cứu cánh, nhưng họ không 
có tâm đại bi rộng lớn đối với hết thảy chúng sanh, vì họ chỉ chuyên 
tâm vào những hành nghiệp của riêng mình, không có tâm chứa nhóm 
trí tuệ Bồ Tát và tự mình tu tập theo đó. Họ có riêng sự chứng ngộ và 
giải thoát, nhưng họ không mong cầu, không phát nguyện làm cho kẻ 
khác cũng tìm thấy chỗ an trụ trong đó. Như thế họ không hiểu thế nào 
là thần lực bất khả tư nghì của Như Lai. 

Theo Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, có sự tương phản giữa một vị 
Bồ tát và một vị Thanh Văn. Một vị Bồ Tát là một chúng sanh giác 
ngộ, người nguyện cứu độ hết thảy chúng sanh, trong khi một vị Thanh 


798 


Văn nghĩ rằng: “Chỉ có một cái ngã duy nhất sẽ được chúng tôi chế 
ngự, chỉ có một cái ngã duy nhất sẽ được chúng tôi đưa tới Niết Bàn.” 
Rồi thì vị Thanh Văn chỉ lo tu tập thiện nghiệp để tự chế mình. Chắc 
chắn một vị Bồ Tát sẽ không tu tập như vậy. Vị Bồ Tát sẽ tu tập gieo 
trồng thiện nghiệp với ý tưởng như thế này: '“Tôi muốn đặt cái ngã của 
tôi vào trong Như Lai hay Niết Bàn, và để giúp đỡ hết thảy thế gian, 
tôi muốn đặt hết thẩy chúng sanh vào trong Niết Bàn, tôi sẽ hướng dẫn 
vô lượng chúng sanh vào trong Niết Bàn.” 

Thứ Nhì là Độc Giác Phật: Phạn ngữ “Pratyeka-buddha” có nghĩa 
là “người giác ngộ đơn độc” hay “Độc giác Phật.” Đây là người đại 
giác (đơn độc), đi một mình vào đại giác rồi nhập Niết bàn một mình. 
Người ấy đạt được đại giác nhờ hiểu được thập nhị nhân duyên bằng 
nơi tự thân (tự giác, không cần thầy, và đạt đến giác ngộ cho tự thân 
hơn là cho tha nhân). Nói tóm lại, Độc Giác Phật là vị ẩn cư và tu giải 
thoát chỉ cho chính bản thân mình mà thôi. Trong Phật giáo Nguyên 
Thủy người ta nói Phật độc giác chỉ có trong thời điểm không có Phật. 
Độc giác Phật vượt trội một vị A La Hán về sự đạt thành thiển định và 
trí huệ, nhưng hãy còn kém xa các vị Phật. Độc giác đạo theo Đại 
Thừa là một trong ba đường giải thoát khả dĩ đã được Đức Phật giảng 
giải, cùng với hai đường khác là Thanh Văn và Bồ Tát đạo. Theo Phật 
Giáo, Duyên Giác là một vị Phật mà thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
còn tại thế thì người ta gọi là Duyên Giác, nhưng đến sau thời Phật tại 
thế thì người ta gọi là Độc Giác. Pratyeka nghĩa là riêng tư, cá biệt, 
đơn độc. Chữ Pratyeka-buddha dùng để chỉ một cá nhân đơn độc, 
không có bất kỳ sự giúp đổ nào của ngoại tại nhưng có thể đạt đến 
cảnh giới A La hán. Các ngài thích tu tập một mình ở những nơi cô tịch 
hay trên các đỉnh núi. Khi các ngài ngắm nhìn cảnh “Xuân đến, trăm 
hoa đua nở; thu về lá vàng rụng” thì các ngài giác ngộ rằng mọi sự mọi 
việc trên đời nầy đều sinh diệt. Nhờ thiển quán theo pháp nhân duyên 
(pháp quán mười hai nhân duyên để đạt được giác ngộ của Phật giáo) 
mà giác ngộ thành Phật Bích Chị. Không như Phật toàn giác, Thanh 
văn Duyên giác chỉ tự giác chứ không giác tha. Bậc Độc Giác không 
chia xẻ với kẻ khác sự hiểu biết mà mình đã gia công tìm kiếm về 
những phương tiện để đạt tới Niết Bàn. Bậc Độc Giác tin rằng, những 
người khác, khi bị thực tế khắc nghiệt của những khổ đau trên trần thế 
thúc đẩy, cũng sẽ đi vào con đường thánh thiện, nhưng Duyên Giác 
không bận tâm tới việc dạy bảo hoặc giác ngộ chúng sanh. Các bậc 


799 


nầy cho rằng sự giác ngộ là một thành tựu về phương diện cá nhân chứ 
không phải về phương diện xã hội hay vũ trụ. Còn gọi là Bích Chị, 
Bích Chi Ca Phật, Duyên Giác, hay Độc Giác, là người tự tu tự giác 
ngộ và nhập Niết bàn trong thời không có bậc Chánh Đẳng Chánh 
giác, cũng giúp người giác ngộ, nhưng chỉ trong giới hạn nào mà thôi. 
Duyên Giác chẳng có khả năng nói rõ về chân lý cho người khác như 
Phật Toàn Giác. Độc Giác Phật hay Bát Lạt Ê Già Phật Đà là người tự 
tu tự ngộ hay những người sống tu cách biệt khỏi nhân quần xã hội và 
tự đạt được giác ngộ, đối lại với nguyên tắc vị tha của Bồ Tát. Duyên 
Giác là bậc Thánh Hiền, trong thời Phật còn tại thế thì gọi là Duyên 
Giác, sau khi Phật nhập diệt thì các Ngài được gọi là Độc Giác. Danh 
từ Độc Giác không hạn chế trong Phật giáo, nhưng nó bao hàm những 
vị sống đời cách biệt, tự mình quán sát về ý nghĩa của cuộc đời, nhìn 
hoa rơi lá rụng mà giác ngộ. Các Ngài được gọi là Độc Giác vì các 
Ngài tự mình giác ngộ, các Ngài thích ngủ một mình trên đỉnh núi. Khi 
các Ngài ngắm nhìn cảnh mùa Xuân thì trăm hoa đua nở, Thu đến thì 
lá trở nên úa vàng héo rụng... các Ngài giác ngộ rằng mọi sự mọi việc 
trên đời đều tự nhiên có sanh có diệt. Các Ngài lại quán sát chu kỳ 
mười hai nhân duyên hổ tương nối tiếp nhau như mười hai móc khoen 
của dây xích để thấy rõ nguyên nhân của sự sanh diệt nầy. 

Độc Giác Phật hay Chi Phật địa. Duyên Giác Phật hay những 
chúng sanh thuộc hàng Bích Chi Phật, một trong 10 giai đoạn tiến đến 
Phật quả. Bích Chi Phật là những vị nhờ quán nhân duyên của vạn hữu 
mà giác ngộ. Vào mùa Xuân thấy hoa nở. Mùa Thu thấy lá vàng rơi, 
vân vân, họ tỉnh giác ra rằng mọi hiện tượng không thường hằng. Các 
vị nhận thấy rằng mọi sự mọi việc đều phải trải qua tiến trình sanh, 
trụ, dị, diệt. Bích Chi Phật là người thấu hiểu mười hai nhân duyên, và 
do đó đạt được trí huệ. Bậc nầy đã đạt được Bích Chi Địa. Đây là 
những bậc tu hành tìm cầu giác ngộ cho chính mình, được định nghĩa 
trong Kinh Pháp Hoa là những vị tỉnh chuyên hành trì, thích nơi vắng 
vẻ yên tĩnh, tu hành viên mãn mà không có thầy bạn dạy bảo, một 
mình tự nhiên giác ngộ, chứ không cứu độ tha nhân như mục đích của 
các vị Bồ Tát (quán sát hoa bay lá rụng và 12 nhân duyên mà đạt đến 
giác ngộ). Các nhà Thiên Thai thì cho rằng “Chi Phật” hay “Độc Giác” 
là loại ngộ đạo khi đời không có Phật, tự mình giác ngộ, không nhờ 
thầy bạn, và cũng không cứu độ ai. Giai đoạn của trung thừa được biểu 
thị là Duyên Giác, là bậc giác nhờ quán sát pháp nhân duyên. Duyên 


800 


Giác Thừa được coi như sự tiến bộ cao trong phái Tiểu Thừa, nhưng 
vẫn chưa đạt được tiêu chuẩn vị tha của Bồ Tát trong Đại Thừa. Độc 
Giác Phật là những vị Phật đắc quả vô thượng Bồ Đề bằng cách thiển 
định pháp nhơn duyên. Tuy nhiên, không giống với Phật Thích Ca, 
những vị nầy không dạy người khác. Người chứng ngộ Niết bàn một 
mình trong thời không có Phật tại thế. Những vị nầy cũng cứu độ người 
khác, nhưng chỉ trong một phạm vi nhỏ hạn hẹp. Những vị nầy không 
có khả năng truyền đạt chơn lý như vị Phật đã chứng ngộ Tam Miệu 
Tam Bồ Đề. Người đạt được giác ngộ qua tu tập pháp nhân duyên. Vị 
này còn được gọi là Độc Giác Phật hay vị Phật có sự giác ngộ cá nhân 
cho riêng mình. Trong thời không có Phật, người tự quán sát mười hai 
nhân duyên mà tu hành giác ngộ thì gọi là Độc Giác Phật, tuy nhiên 
chỉ giải thoát và giác ngộ cho cá nhân mình mà thôi (Lân Giác Dụ là 
những người tu tập một mình; Bộ Hành Dụ là những người tu hành 
cùng với thiện tri thức). Chư Phật Bích Chi tự mình giác ngộ, tự mình 
đạt được trí tuệ toàn hảo và tối thượng, nhưng các bậc này nhập diệt 
mà không tuyên bố thông điệp giải thoát cho thế gian. Việc này hoàn 
toàn khác hẳn với lý tưởng Bổ Tát. Tuy nhiên, phàm nhân phải luôn 
nhớ rằng chư Phật Bích Chi đã nỗ lực biết bao nhiêu mới thành Phật 
trong hoàn cảnh của các ngài. Vì vậy các ngài cũng thật xứng đáng 
cho chúng ta kính lễ và chiêm ngưỡng. 

Thứ Ba là A La Hán: A La Hán có nghĩa là “Bố Ma,” hay “Ứng 
Cúng.” Trong thời Phật giáo Ấn Độ nguyên thủy, A La Hán là một 
hình ảnh đáng kính nhất trong cộng động Phật giáo, vì A La Hán là bậc 
đã đạt được Niết Bàn, bậc đã cắt đứt phiển não và sẽ không còn tái 
sanh trong thế giới khổ đau nữa. Theo Phật giáo Nguyên Thủy, A La 
Hán là mức độ đạt đạo cao nhất trong Phật giáo Nguyên Thủy. A La 
Hán là bậc đã đạt tới giai đoạn “Vô Học.” Đây là Thánh quả cao nhất 
trong Tứ Thánh Quả Tiểu Thừa. Và từ A La Hán còn được dùng như là 
một trong mười danh hiệu của Đức Phật. Tuy nhiên, trong các tác 
phẩm gần đây của trường phái Đại Thừa, A La Hán cùng với Độc Giác 
Phật được các thầy Đại Thừa ám chỉ như là sự tu tập ở cấp thấp. Các vị 
này hạ thấp giá trị của A La Hán vì cho rằng sự tu tập theo A La Hán 
và Độc Giác Phật là tự kỷ và chưa đạt được trí tuệ tánh không của Đại 
Thừa. A La Hán là một vị đã dứt trừ mọi phiền não, người đã thành tựu 
những gì cần thành tựu và đã đạt đến giác ngộ, không còn phải luân 
hồi sanh tử nữa. Một vị Thanh Văn đã đạt được quả vị giác ngộ cao 


S01 


nhất. A La Hán tượng trưng cho mẫu mực đức hạnh thanh tịnh. Thế nên 
A La Hán là một đối tượng đáng kính và ruộng phước điền cho chúng 
sanh khác cúng dường, cũng như noi theo mà tu tập. Có nhiều người 
cho rằng lý tưởng A La Hán là thấp hơn lý tưởng Bồ Tát, kỳ thật hai 
bậc đó đều được xem trọng như nhau, và mỗi lý tưởng có một ý nghĩa 
đặc biệt của nó. A La Hán là một trong những quả vị trên bước đường 
tu tập. Người đã đạt được A La Hán, tức Thánh quả vị thứ tư, không 
còn tái sanh. Sau khi chết người ấy vào Niết bàn. Đây là quả vị cao 
nhất cho các hàng Thanh văn. A La Hán là một vị Thánh đã giải thoát 
khỏi luân hồi sanh tử, bằng cách sống đời tịnh hạnh đúng theo lời Phật 
dạy. Đây là mục tiêu tối thượng của trường phái Theravada, đối lại với 
quả vị Bồ Tát trong trường phái Đại thừa. Không cần phải học nữa vì 
đã đoạn tận vọng hoặc và đạt thành giác ngộ. Khi đạt tới giai đoạn 
nầy, hành giả không cần phải học hay cố gắng thành tựu theo tôn giáo. 
Đây là giai đoạn của bậc A La Hán, giai đoạn thứ tư trong Thanh Văn 
Thừa, ba giai đoạn trước là hữu học. 

Từ Nam Phạn “Arahanta' có nghĩa là “Ứng Cúng.” Từ này cũng có 
nghĩa là giết hoặc tiêu diệt kẻ thù hoặc phiền não. Nên “A La Hán' là 
một vị đã giải thoát tất cả các phiền não như khao khát, sân hận, si mê, 
vân vân. Đây là một quả vị lý tưởng trong Phật giáo Nguyên Thủy; 
một vị đã loại trừ được hết thảy những nhiễm ô và phiền não một cách 
hoàn toàn và chúng sẽ không còn tái xuất hiện trong tương lai nữa. 
Đến lúc viên tịch thì vị A La Hán sẽ nhập niết bàn, và sẽ không không 
còn tái sanh nữa. Mặc dầu A La Hán thường bị các kinh văn Đại Thừa 
chỉ trích một cách nghiêm khắc là theo đuổi mục tiêu giải thoát niết 
bàn cá nhân vị kỷ, họ là những vị “ứng cúng” vì họ đã đạt được sự phát 
triển tâm linh cao độ. Hình ảnh của vị La Hán đã trở nên phổ cập trên 
khắp các vùng Đông Á, đặc biệt là trong Thiển Tông, vì Thiển nhấn 
mạnh đến sự giải thoát cá nhân. Những biểu tượng sớm nhất về A La 
Hán được biết đến ở Trung Hoa là vào thế kỷ thứ bảy, và chủ đề A La 
Hán đã trở nên phổ biến rộng rãi vào những thế kỷ thứ chín và thứ 
mười. Ngày nay những nhóm hình ảnh của 500 vị La Hán thường được 
thấy khắp các thiển viện, và vài tự viện lớn đã xây riêng một A La 
hán Đường. Người ta cũng nên nhắc lại là từ A La Hán cũng dành để 
chỉ chư Phật, vì chư Phật cũng là những bậc đã đoạn trừ hết nhiễm ô 
và nhập niết bàn khi viên tịch. Trong thời Phật giáo nguyên thủy, từ “A 
La Hán” được định nghĩa như là người đã đạt được bản chất thật của 


802 


các pháp và Đức Phật được coi là vị A La Hán đầu tiên. Sau thời pháp 
“Chuyển Pháp Luân,” năm anh em Kiểu Trần Như cũng trở thành 
những bậc A La Hán. Theo Tương Ưng Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh và 
Trung Bộ Kinh, A La Hán là người hiểu lý duyên sanh, đã diệt tận ba 
lậu hoặc, tu tập thất bổ để phần, cởi bổ ngũ chướng, thoát khỏi ngũ 
phiền não và mười tà kiến. Vị ấy tu tập giới, định và đạt được nhiều 
năng lực siêu nhiên cũng như thức tỉnh được bản chất đau khổ của thế 
giới ta bà. VỊ ấy đã tu tập tứ thiển, bát định, bát thắng trí, tam minh... 
đưa đến giải thoát an lạc tối hậu, thoát khỏi vĩnh viễn vòng trói buộc 
của luân hồi sanh tử, và trở thành bậc xứng đáng được cúng dường ở 
thế gian này. 

Theo Thượng Tọa Bộ, A La Hán là một bậc hoàn thiện hoàn mỹ; 
nhưng theo Đại Chúng Bộ, A La Hán chưa phải là bậc hoàn mỹ, họ 
vẫn còn bị những nghi hoặc quấy nhiễu và vẫn còn rất nhiều điều chưa 
được liễu giải. Chính vì thế mà Phật Giáo Đại Thừa khuyên Phật tử 
không nên để cao lý tưởng A La Hán. Thay vì vậy, nên noi gương 
những bậc đã hiến trọn đời mình, đã hy sinh tự ngã và không ngừng cố 
gắng nhằm đạt đến mục đích cứu độ chúng sanh cũng như cảnh giới 
của chư Phật. Trong Tương Ưng Bộ Kinh, Đức Phật không có sự phân 
biệt khác nhau giữa Ngài và A La Hán: “Nầy các Tỳ Kheo! Như Lai là 
bậc A La Hán, là bậc giác ngộ hoàn toàn, làm cho con đường khởi lên 
mà trước đó chưa khởi, đem đến con đường mà trước đó chưa có, tuyên 
bố con đường mà trước đó chưa được tuyên bố. Ngài là người biết, 
hiểu và thiện xảo về con đường. Và nầy các Tỳ Kheo, các đệ tử của 
Ngài là những vị sống theo đạo, tiếp tục thành tựu đạo. Nầy các Tỳ 
Kheo, đó là sự sai biệt, điểm đặc biệt để phân biệt Như Lai, bậc A La 
Hán, hoàn toàn giác ngộ với các Tỳ Kheo được giải thoát nhờ trí tuệ.” 
Theo tác phẩm “Bậc Toàn Thiện trong Phật Giáo”, Nathan Katz đã chỉ 
ra rằng: “A La Hán được nói là đồng với Đức Phật về phương diện 
chứng đạt và giải thoát vì cả hai đều hoàn toàn vượt qua các kiết sử 
lậu hoặc. Trong Kinh Na Tiên Tỳ Kheo, A La Hán nổi bật sáng chói 
và trầm tĩnh giữa các Tỳ Kheo khác, bởi lẽ các ngài có sự giải thoát và 
an tĩnh trong thân tâm. A La Hán được gọi trân báu của sự giải thoát. 

A-la-hán còn có ba nghĩa: Ứng Cúng, Bố Ma, và Vô Sanh Pháp 
Nhẫn. Thứ nhất là Ứng Cúng. Bậc xứng đáng được cúng dường của 
người và trời, là bậc đã xa la mọi điều ác, một trong mười danh hiệu 
của Như Lai. Người ta tin rằng nếu bạn cúng dường cho một vị A La 


803 


Hán thì bạn được vô lượng phước đức, không có cách chi mà tính toán 
cho được. Thứ nhì là Bố Ma, hay sát tặc, hay phá si. Đây là bậc đã tiêu 
diệt hết ma chướng não phiển. Ma chướng phiền não ở đây không phải 
là ngoại ma, mà những tên giặc ở ngay bên trong chính bạn: giặc si 
mê, giặc phiền não, giặc tham, sân, mạn, nghi, tà kiến, sát, đạo, dâm, 
vọng. vân vân. Bạn không biết, nhưng chúng âm thầm cướp mất đi hết 
đạo đức của bạn. Thứ ba là Vô sanh pháp nhẫn, tức là bậc không còn 
tái sanh vì đã diệt hết nghiệp luân hồi sanh tử. Những bậc nầy còn 
được gọi là Đại A La Hán. Trong thời Đức Phật còn tại thế, Đại A La 
Hán là các vị đã bậc vốn là Pháp Thân Đại Sĩ, đã chứng được Pháp 
Thân, thị hiện ra làm đệ tử Phật. Các bậc này đều chứng thực phép tu 
bất khả tư nghì Phật Pháp, cho nên gọi là Đại A La Hán. Từ khi Đức 
Phật chuyển Pháp Luân, các bậc này lúc nào cũng theo Phật, mang lại 
lợi ích cho khắp cõi nhân thiên, cho nên được đại chúng biết đến (trong 
các kinh Phật đều có kể đến 1.250 vị). 

Theo Bách Khoa Toàn Thư Phật Học, từ Arahant được dùng để 
biểu thị cho một người đã đạt được mục đích của đời sống phạm hạnh 
theo Phật Giáo Nguyên Thủy. Arahant được thành hình từ hai phần: 
*“Ari' và “hanta°. “Ari` có nghĩa là kẻ thù hoặc phiển não. 'Hanhta' là 
giết hoặc tiêu hủy. Thế nên A La Hán là một vị đã giải thoát tất cả các 
phiền não như tham lam, sân hận và si mê. I.B. Hornoor trong Giáo Lý 
Nguyên Thủy về Bậc Toàn Thiện, đã đưa ra bốn mẫu của danh từ A 
La Hán như sau: Araha, Arahat, Arahanta, và Arahan. Trong Phật giáo 
Nguyên Thủy, từ A La Hán chỉ người đã đạt được bản chất thật của 
các pháp, và Đức Phật được coi là vị A La Hán đầu tiên. Sau khi 
thuyết bài pháp đầu tiên “Kinh Chuyển Pháp Luân”, năm anh em Kiều 
Trần Như cũng trở thành những bậc A La Hán. Những vị A La Hán nầy 
được mô tả như là những người đã được giải thoát sau bậc giác ngộ 
hoàn toàn, tức là Đức Phật. Theo dòng thời gian, khái nệm A La Hán 
từ từ được Đức Phật và những đệ tử của Ngài kế tiếp mở rộng và chi 
tiết hóa. Do đó, A La Hán cũng có nghĩa là người hiểu lý Duyên Sanh, 
đã diệt được ba lậu hoặc, tu tập thất giác chi, rũ bổ được năm triển cái, 
thoát khỏi căn bản phiển não và mười tà kiến. Vị ấy đã tu tập giới, 
định, và đạt được nhiều năng lực siêu phàm, và tỉnh thức được bản 
chất đau khổ của thế giới ta bà. Vị ấy đã tu tập Tứ Thiên, đạt được Tứ 
định, sáu thắng trí, tam minh, vân vân, đưa đến giải thoát an lạc tối 
hậu. Sự giải thoát nầy đưa vị ấy thành bậc A La Hán, thoát khỏi vòng 


804 


trói buộc của luân hồi sanh tử và an hưởng Niết Bàn, trở thành bậc 
xứng đáng được cúng dường ở thế gian. Trong Kinh Thanh Tịnh, Đức 
Phật đã đưa ra công thức về một vị A La Hán như sau: “Vị ấy là bậc A 
La Hán, lậu hoặc đã diệt trừ, những việc nên làm đã làm, gánh nặng 
đã đặt xuống, đã giải thoát hoàn toàn những trói buộc của tái sanh, vị 
ấy giải thoát bởi sự thức tỉnh các pháp.” Mục đích tu tập của người 
Phật tử là đạt đến quả vị A La Hán. Nói cách khác, A La Hán là bậc 
giác ngộ hay bậc phạm hạnh đã đạt được đỉnh cao nhất trong tiến trình 
phát triển tâm linh. 

Theo Phật giáo Nguyên Thủy, trong thời Đức Phật còn tại thế, 
nhiều đệ tử của Ngài đạt được giác ngộ dưới sự chứng kiến của Ngài. 
Họ đã hoàn toàn đoạn trừ những ngọn lửa tham, sân, si và đạt được 
Niết Bàn, không còn luân hồi sanh tử nữa. Những bậc “Cao Quý” hay 
A La Hán này thành hình một phần của đoàn thể Tăng Già (nơi về 
nương của các Phật tử), cùng với Phật và Pháp; và tượng trưng cho lý 
tưởng của Phật giáo Nguyên Thủy. Vì họ tiếp nhận giáo pháp từ Đức 
Phật, chứ không phải tự thân khám phá ra những pháp ấy, nên họ 
không phải là những vị Phật “Toàn Giác.” Các vị A La Hán nổi tiếng 
gồm có các ngài Xá Lợi Phất, được biết đến bởi trí tuệ và khả năng 
thuyết pháp; Mục Kiển Liên nổi tiếng nhờ thần thông và khả năng 
thiển định, và ngài A Nan, thị giả của Đức Phật, nổi tiếng do sự tận tụy 
và trí nhớ siêu phàm trong việc trùng tụng lại những lời Phật dạy trong 
lần kết tập kinh điển lần thứ nhất. Ngài A Nan cũng nổi tiếng trong vai 
trò thành lập giáo hội Tỳ Kheo Ni đầu tiên của Phật giáo. A La Hán là 
bậc đã trừ diệt hoàn toàn tam độc Tham, Sân, S¡ đưa đến tái sanh. VỊ 
ấy đã giải thoát khỏi những trói buộc của vòng luân hồi, không còn 
phải tái sanh. Vị ấy được tự do và không còn điều gì khiến vị ấy phải 
tái sanh lại làm người. Vị ấy đã chứng đắc Niết Bàn, sự tận diệt hoàn 
toàn của dòng hữu diệt (tiến sanh và trở thành: Bhava-Nirodha). VỊ ấy 
đã vượt qua những hoạt động bình thường của thế gian mặc dù vẫn 
sống trong cuộc đời thường của thế gian. Dù vẫn còn sống trong trần 
tục, vị ấy đã tự nâng mình lên một trạng thái siêu thế. Những hành 
động của vị ấy không bị tác động bởi Tam Độc Tham Sân Sĩ. VỊ ấy vô 
nhiễm với mọi điều ác và với các cấu uế của tâm. Trong vị ấy không 
còn các tùy miên phiển não hay những khuynh hướng ngủ ngầm 
(anusaya). Vị ấy vượt qua cả thiện lẫn ác, từ bỏ cả tốt lẫn xấu. Quá 
khứ, hiện tại và vị lai không còn làm cho vị ấy phải lo lắng. VỊ ấy 


805 


không chấp trước điều øì trong thế gian nầy, vì vậy không còn sầu lo. 
Những thăng trầm của cuộc sống không làm vị ấy xao xuyến lo sợ nữa. 
Theo Kinh Hạnh Phúc (Mangala Sutta): “Khi xúc chạm việc đời, tâm 
không động không sầu.” Trong khi những người theo Phật giáo Đại 
Thừa luôn cho rằng A La Hán là vị chưa hoàn toàn rũ hết sự trói buộc 
đối với “ngã” và “ngã sở' (cái “ta” và cái “của ta'). VỊ A La Hán sắp đặt 
Niết Bàn cho chính mình, và đã đạt được Niết Bàn cho chính mình, 
nhưng vẫn bỏ người khác bên ngoài. Bằng cách như vậy, người ta có 
thể nói vị A La Hán vẫn còn phân biệt giữa ta và người; và như vậy A 
La Hán vẫn còn giữ một vài khái niệm về mình với tư cách khác biệt 
với người khác, do vậy chứng tổ rằng vị A La Hán vẫn chưa có khả 
năng chứng ngộ viên mãn chân lý về “Vô Ngã.” Phật giáo Đại Thừa 
so sánh một vị A La Hán một cách bất lợi như vậy đối với một vị Bồ 
Tát, và tuyên bố rằng tất cả phải noi theo đường của vị Bồ Tát chứ 
không phải là con đường của vị A La Hán. 

Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: “A La Hán là người đã giải 
thoát hết thẩy, đã dứt hết thảy buộc ràng, là người đi đường đã đến 
đích (90). Kẻ dũng mãnh chánh niệm, tâm không ưa thích tại gia, ví 
như con ngỗng khi ra khỏi ao, chúng bỏ lại cái nhà ao hồ của chúng 
không chút nhớ tiếc (91). Những vị A-la-hán không chất chứa tài sản, 
biết rõ mục đích sự ăn uống, tự tại đi trong cảnh giới “không, vô tướng, 
giải thoát” như chim bay giữa hư không (92). Những vị A-la-hán, dứt 
sạch các hoặc lậu, không tham đắm uống ăn, tự tại đi trong cảnh giới 
“không, vô tướng, giải thoát” như chim bay giữa hư không (93). Những 
vị A-la-hán đã tịch tịnh được các căn, như tên ky mã đã điều luyện 
được ngựa lành, nên không còn phiển não ngã mạn và được các hàng 
nhơn thiên kính mộ (94). Những vị A-la-hán đã bỏ hết lòng sân hận, 
tâm như cõi đất bằng, lại chí thành kiên cố như nhân đà yết la, như ao 
báu không bùn, nên chẳng còn bị luân hổi xoay chuyển (95). Những vị 
A-la-hán ý nghiệp thường vắng lặng, ngữ nghiệp hành nghiệp thường 
vắng lặng, lại có chánh trí giải thoát, nên được an ổn luôn (96). Những 
vị A-la-hán chẳng còn phải tin ai, đã thấu hiểu đạo vô vi, dứt trừ vĩnh 
viễn nguyên nhân, cùng quả báo ràng buộc, lòng tham dục cũng xa lìa. 
Chính đó là bậc Vô thượng sĩ (97). Dù ở xóm làng, dù ở rừng núi, dù ở 
đất bằng, dù ở gò trủng, dù ở biển cả hay đất khô, dù ở bất cứ chốn 
nào mà có vị A-la-hán, thì ở đó đầy dẫy cảnh tượng yên vui (98). Lâm 
dã là cảnh rất vui đối với vị A-la-hán, nhưng người đời chẳng ưa thích, 


806 


trái lại dục lạc là cảnh ưa thích đối với người đời, vị A-la-hán lại lánh 
xa (99). Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 1, Đức Phật dạy: 
“Thường giữ gìn 250 giới, sống đời thanh tịnh, thực hành Tứ Diệu Đế, 
thành tựu quả vị A-La-Hán. Vị chứng quả A-La-Hán có thể phi hành, 
biến hóa, kéo dài mạng sống, nơi nào người ấy sống đều làm động đến 
đất trời. Người chứng quả A-La-Hán là người đã đoạn tận ái dục, như 
chân tay bị chặt không thể xử dụng trở lại được.” 

Thứ Tư là Phật: Chữ Phật không phải là một danh từ riêng mà là 
một từ có nghĩa là “Bậc Giác Ngộ” hay “Bậc Đại Giác.” Thái tử Sĩ Đạt 
Tha không phải sanh ra để được gọi là Phật. Ngài không sanh ra tự 
nhiên giác ngộ, mà phải với nỗ lực tự thân, Ngài mới đạt đến Giác 
Ngộ. Bất cứ chúng sanh nào thành tâm và cố gắng vượt thoát khỏi mọi 
vướng mắc đều có thể giác ngộ và thành Phật được. Tất cả Phật tử nên 
luôn nhớ rằng Đức Phật không phải là một vị thần linh. Cũng như 
chúng ta, Đức Phật sanh ra là một con người. Sự khác biệt giữa Đức 
Phật và phàm nhân là Đức Phật đã giác ngộ còn phàm nhân vẫn còn 
mê mờ. Tuy nhiên, dù giác hay dù mê thì Phật tánh nơi ta và Phật tánh 
nơi Phật không sai khác. Phật là danh hiệu của một bậc đã xé tan bức 
màn vô minh, tự giải thoát mình khỏi vòng luân hồi sanh tử, và thuyết 
giảng con đường giải thoát cho chúng sanh. Chữ “Buddha” lấy từ gốc 
Phạn ngữ “Budh” có nghĩa là giác ngộ, chỉ người nào đạt được Niết 
Bàn qua thiền tập và tu tập những phẩm chất như trí tuệ, nhẫn nhục, bố 
thí. Con người ấy sẽ không bao giờ tái sanh trong vòng luân hồi sanh tử 
nữa, vì sự nối kết ràng buộc phàm phu tái sanh đã bị chặt đứt. Qua tu 
tập thiển định, chư Phật đã loại trừ tất cả những tham dục và nhiễm ô. 
Vị Phật của hiển kiếp là Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài sanh ra với tên 
là Tất Đạt Đa trong dòng tộc Thích Ca. Phật là Đấng Toàn Giác hay 
một người đã giác ngộ viên mãn: về chân tánh của cuộc sinh tổn. Chữ 
Phật có nghĩa là tự mình giác ngộ, đi giác ngộ cho người, sự giác ngộ 
nầy là viên mãn tối thượng. Từ Buddha” được rút ra từ ngữ căn tiếng 
Phạn “Budh” nghĩa là hiểu rõ, thấy biết hay tỉnh thức. Phật là người đã 
giác ngộ, không còn bị sanh tử luân hồi và hoàn toàn giải thoát. Phật là 
bậc giác giả. Tàu dịch là “Giác” và “Trí”. Phật là một người đã giác 
ngộ và giải thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử. Có ba bậc giác: tự giác, 
giác tha, và giác hạnh viên mãn. Phật là Đấng Giác Ngộ Đại Từ. Bậc 
làm tự lợi hay tự cải thiện (tu hành) lấy mình với mục đích làm lợi ích 
cho người khác. Tự lợi lợi tha và từ bi không ngần mé là giáo thuyết 


S07 


chính của trường phái Đại Thừa. “Tự lợi lợi tha” là tính chất thiết yếu 
trong tu tập của một vị Bồ Tát, làm lợi mình, làm lợi người, hay tự 
mình tu tập trong khuôn khổ nhà Phật để cứu độ người khác. Tiểu 
Thừa coi việc tự lợi, tự độ là chính yếu; trong khi Bồ Tát Đại Thừa thì 
hành Bồ Tát Đạo vị tha là thiết yếu, tự tiến tu, rồi giúp người tiến tu. 
Bước thứ nhì là “Lợi Tha”. Và bước thứ ba là “Giác Hạnh Viên Mãn”. 

Phật là Đấng đã đạt được toàn giác dẫn đến sự giải thoát hoàn 
toàn khỏi luân hồi sanh tử. Danh từ Phật không phải là danh từ riêng 
mà là một tên gọi “Đấng Giác Ngộ” hay “Đấng Tĩnh Thức.” Thái tử Sĩ 
Đạt Đa không phải sanh ra để được gọi là Phật. Ngài không sanh ra là 
tự nhiên giác ngộ. Ngài cũng không nhờ ân điển của bất cứ một đấng 
siêu nhiên nào; tuy nhiên sau nhiều cố gắng liên tục, Ngài đã giác 
ngộ. Hiển nhiên đối với Phật tử, những người tin tưởng vào luân hồi 
sanh tử, thì Đức Phật không phải đến với cõi Ta Bà nầy lần thứ nhất. 
Như bất cứ chúng sanh nào khác, Ngài đã trải qua nhiều kiếp, đã từng 
luân hồi trong thế gian như một con vật, một con người, hay một vị 
thần trong nhiều kiếp tái sanh. Ngài đã chia xẻ số phận chung của tất 
cả chúng sanh. Sự viên mãn tâm linh của Đức Phật không phải và 
không thể là kết quả của chỉ một đời, mà phải được tu luyện qua nhiều 
đời nhiều kiếp. Nó phải trải qua một cuộc hành trình dài đăng đẳng. 
Tuy nhiên, sau khi thành Phật, Ngài đã khẳng định bất cứ chúng sanh 
nào thành tâm cũng có thể vượt thoát khỏi những vướng mắc để thành 
Phật. Tất cả Phật tử nên luôn nhớ rằng Phật không phải là thần thánh 
hay siêu nhiên. Ngài cũng không phải là một đấng cứu thế cứu người 
bằng cách tự mình gánh lấy gánh nặng tội lỗi của chúng sanh. Như 
chúng ta, Phật cũng sanh ra là một con người. Sự khác biệt giữa Phật 
và phàm nhân là Phật đã hoàn toàn giác ngộ, còn phàm nhân vẫn mê 
mờ tăm tối. Tuy nhiên, Phật tánh vẫn luôn đồng đẳng trong chúng sanh 
mọi loài. Trong Tam Bảo, Phật là đệ nhất bảo, pháp là đệ nhị bảo và 
Tăng là đệ tam bảo (Xem thêm nơi Tuyển Luận Thứ Ba). 


Four Ways That Lead to the Sainfs 


A Sumumnary 0ƒ the Four Ways Leading to the Sainfs: The four 
realms of enlightened existence, sometimes called the “four holy 
states.” Unlike those In the lower six realms, the enlightened know the 
Joy of inward peace and creative freedom because, having overcome 


808 


therr Ignorance and delusion through knowledge, they are freed from 
enslavement to karmic propensifies arising from past delusive actions, 
and no longer sow seeds which wIll bar fruit in the form of new karmic 
bondage. Enlightenment, however, does not suspend the law of cause 
and effect. When the enlightened man cuts his finger it bleeds, when 
he eats bad food his stomach aches. He too cannot escape the 
consequences of his actions. The difference 1s that because he accepts, 
that 1s, he sees Into his karma he 1s no longer bound by 1t, but moves 
Íreely within it. The Four Saints Iinclude Sound-Hearers, Pratyeka 
Buddhas, Bodhisattvas, and Buddhas. Fïrsf, a sound-hearer 1S a đirect 
disciple of the Buddha. AÁ hearer, a Sound-hearer, or a volce-hearer 
who also undertakes the practice and becomes a Sramanera or a 
student who seeks personal enlightenment and an attains this only by 
listening to the teaching and gaining Insight Into the four noble truths, 
so that he can cultivate to reach his supreme goal of nirvana without 
earthly remainder. Vehicle or class of the hearers, the first of the three 
vehicles that can lead to the attainment of nirnava. Sravakayana 
generally refers to the Buddhists who don”t belong to the Mahayana. 
Second a Pratyeka-Buddha, or a lonely enligphtened one, who 
cultivates and gets enlightenment for himself, not teaching others. A 
Pratyeka Buddha 1s the solitary (awakened) sage of Indian life whose 
Ideal was Iincompatible with that of the Bodhisattva, in that he walked 
alone, and having atfained his Enlightenment, passed Into Nirvana, 
indifferent to the woes of men. He attains enlipghtenment through the 
Iinsight of the twelve nidanas by himself (ndependently of a teacher 
and attainment of his enlightenment rather than that of others). In 
summary, Pratyeka-buddha 1s one who lives in seclusion and obtains 
emancipation for himself only. Third, a Bodhisafra, a would-be 
Buddha. According to the MahapraJnaparamita sastra, Bodhi means the 
way of all the Buddhas, and Sattva means the essence and character of 
the good dharma. Bodhisattvas are those who always have the mind to 
help every being to cross the stream of birth and death. A Bodhisattva 
1S a conscIous being of or for the great Intelligence, or enlightenmeht. 
The Bodhisattva seeks supreme enlightenment not for himself alone 
but for all sentient beings. Fourth, a Buddha, a Buddha 1s one who has 
affained the supreme right and balanced state of bodhi. One who turns 
the wonderful Dharma-wheel. A Buddha 1s not Inside the circle of ten 


809 


realms, but as he advents among men to preach his doctrine he 1s now 
partially included In the “Four Saints.” 

Details oƒ the Four Ways Leqading to the Sainfs: The First Way ¡s 
the Sound Hearer: The Sanskrit term “Sravaka” literally means 
“hearer.' This name was gIven fo the disciple of the Buddha, may be a 
monk, a nun, a layman or a laywoman, bent on his or her liberation. A 
Sravaka hears and learns the truth from the Buddha, then follows and 
practices the teachings of the Buddha and finally attains Nirvana. He or 
she also serves others, but his or her capacity to do so 1s limited. 
Sravakas are yet under the covering of too great a karma-hindrance; 
they are unable to cherish such great vows are made by the 
Bodhisattvas for the spiritual welfare of all beings; their Insipht 1s not 
clear and penetrating deep enough to see all the secrets of life; they 
have not yet opened the wisdom-eye. A Sravaka usually asks for the 
guidance of a superior enlipghtened 1nstructor, after hearing, he realizes 
the nature of things, then, gets enlightenment. A slight Indication from 
an experienced and wise teacher would alone be sufficlent for a 
morally advanced aspirant to progress on the upward path of 
enliphtenment. Voice-hearer who undertakes the practice and 
becomes a Sramanera or a student who seeks personal enlightenment 
and an attains this only by listening to the teaching and gaining I1nsight 
I1nto the four noble truths, so that he can cultivate to reach his supreme 
goal of nirvana without earthly remainder. At the time of the Buddha, 
sravakas were disciples of the Buddha who heard his words and 
practiced them In accordance with their capacities. They include such 
notable figures as Kasyapa, Sariputra, Maudgalyayana, and Rahula, 
etc. Venerable Sariputra, for example, attained the fÍirst stage of 
Saimthood, hearing only a half stanza from Arahant Assajl. 
Suddhipanthaka, who tried to learn just two words “Sweep” and 
“Broom,” for four months, but could not distinguish their meanings; 
however, he was able to attain Arahantship by contemplating on the 
1mpermanent nature of a clean handkerchief, which he was handling 
while gazing at the sun. According to Mahayana traditions, they 
consfitute one of the three main types of Buddhist practitioners, the 
other being Pratyeka-buddhas and Bodhisattvas; however, Sravakas 
are considered as “Mahayanists” because they seek a personal 
liberation. 


810 


Those belong to the Sravaka order who are delighted at listening to 
such doctrines as concern the Skandhas, Dhatus, or Ayatanas, but take 
no special Interest in the theory of causation, who have cut themselves 
loose from the bondage of evil passions but have not yet destroyed 
ther habit-energy. They have attained the realizaton of Nirvana, 
abiding in which state they would declare that they have put an end to 
exIstence, their life of morality 1s now attained, all that 1s to be done 1s 
done, they would not be reborn. These have gaIned an Insipht Into the 
non-existence of an ego-substance 1n a person but not yet info that in 
obJects. These philosophical leaders who believe 1n a creafor or in the 
ego-soul may also be classified under this order. The Dharma realm of 
Sound Hearers consists of Hearers of the First Fruition, Hearers of the 
Second Fruttion, Hearers of the Third Fruition, and Hearers of the 
Fourth Fruition. These can further be divided into the threshold to the 
first fruition (those who have not actually realized the first fruition), the 
first fruition, the threshold to the second fruition, the second fruition, 
the threshold to the third fruition, the third fruition, the threshold to the 
fourth fruition, and the fourth fruition. Sound Hearers are also called 
Athats. They can fly through the air and manifest transformations, and 
they are endowed with spiritual powers. Those of the first fruition have 
to sever the delusions of views. Those of the second fruition have to 
sever the delusions of thoughts. Those of the third fruition have to 
sever tiny delusions which are as small and as many as dust and sand. 
Those of the fourth fruition not only have to sever tiny delusions which 
are as small and as many as dust and sand, but also have to destroy a 
bit of Ignorance. 

Hearer of the four noble truths and limited to that degree of 
development. The obJective 1s personal salvation. Therefore, In the 
assembly of the Gandavyuha In the Jetavana, all the great Sravakas, 
including Sariputra and Maudgalyayana, etc., have no stock of merIf, 
no wisdom-eye, no samadhi no emancipaton, no power of 
transformation, no sovereignty, no energy, no mastery, no abode, no 
realm, which enable them to get Into the assemblage of the 
Bodhisattvas and participate In the performance of the great spiritual 
drama that 1s going on 1n Jetavana. As they have sought therr 
deliverance according to the vehicle and way of Sravakahood, what 
they have accomplished does not go beyond Sravakahood. They have 


811 


indeed gained the knowledge whereby the truth 1s made manifest, they 
are abiding In the limit of reality (bhutakoti), they are enjoying the 
serenmty of the ulumate (atyantasantl); but they have no great 
compassionate all-embracing heart for all beings, for they are foo 
Iintently occupied with their own doings (atmakarya) and have no mind 
to accumulate the Bodhisattva-knowledge and to discipline themselves 
1n It. They have their own realization and emancipation, but they have 
no desire, make no vows to make others also find their resting abode In 
I( They do not thus understand what 1s really meant by the 
1nconceivable power of the Tathagata. 

According to the PraJnaparamita-sutra, there are contrasts between 
a Bodhisattva and a Sravaka. À Bodhisattva 1s an Enliphtened Being 
who vow to save all other sentient beings, while a Sravaka thinks: 
“There 1s only one single self we need to care for, one single self we 
wIll tame, one single self we wIll pacIfy, one single self we will lead 
into Nirvana.” Then a Sravaka wIll undertake exercises which bring 
about wholesome roots for the sake of taming himself, pacifying 
himself, nirvanasing himself. Certainly, the Bodhisattva should not 
tran himself like that. He should undertake exercises for bringing 
about wholesome roots with the idea: “My self, [ will place in Suchness 
(Nrrvana), and, for the sake of helping all the world, I wIll also place 
all beings in Suchness, the Immeasurable world of beings I will lead to 
Nirvana.” 

The Second Way ¡is the Pratyeka-Buddha: Pratyeka Buddha 1s a 
Sanskrit term for “Solitary realizer.” A Pratyeka Buddha 1s the solitary 
(awakened) sage of Indian life whose ideal was Iincompatible with that 
of the Bodhisattva, in that he walked alone, and having attained his 
Enlightenmernt, passed Into Nirvana, indifferent to the woes of men. He 
aftains enliphtenment through the Insight of the twelve nidanas by 
himself (mndependently of a teacher and attainment of his 
enlightenment rather than that of others). In summary, Pratyeka- 
Buddha 1s one who lives In seclusion and obfains emancipation for 
himself only. In Nikaya Buddhism 1t 1s said that Pratyeka-buddhas can 
only exist during a time and place In which there 1s no Buddha. They 
are said to to be superior to Arhats In terms of meditative attainment 
and wisdom, but far Inferior to Buddhas. The path of the Pratyeka- 
buddha 1s said in Mahayana to be one of the three possible paths to 


812 


salvation taught by the Buddha, along with the path of the Sound- 
hearer or Sravaka and that of the Bodhisattva. According to Buddhism, 
those who become enliphtened when Sakyamuni Buddha 1s in the 
world are called “Those Enlightened to Conditions”, but those who 
become enlightened when there 1s no Buddha in the world are called 
“Solitary Enliphtened Ones'. The word “Pratyeka” means 'private,' 
“ndividual,” “single,” or “solitary.` Pratyeka-buddha 1s one who 1s In 
“solitary singleness,` in independence of all external support, attains 
Athatship. They like to cultivate at solitary pÏlaces or on mountain 
peaks alone. They observe “the blooming of hundreds of flowers In the 
springtime, and the falling of yellow leaves In the autumn,` and 
awaken to how the myriad things naturally come Into being and then 
cease to be. Pratyeka Buddhas are those who become fully enlightened 
by meditating on the principle of causality (the Buddhist enlightenment 
arises from pondering over the twelve nidanas). Unlike the Perfect 
Buddhas, however, they do not exert themselves to teach and help 
others. Pratyekabuddha does not share with others his hard-won 
knowledge of the means for the attainment of Nirvana. He believes 
that others too, driven by the stern reality of the miserles of life, may 
some day take to the holy path, but does not bother to teach or 
enlighten them. They consider enliphtenment as an individual not a 
social or cosmic achievement. He 1s enlightened to conditions, or a 
person who realize Nirvana by himself or herself at a trme when there 
1s no Samyaksambuddha In the world. He or she also renders services 
to others, but in a limited way. He or she 1s not capable of revealing the 
Truth to others as a Samyaksambuddha, a fully enlightened does. He 
obfains the Individual enlightenment. He 1s the one who lives apart 
from others and attains enlightenment alone, or for himselfcontrast with 
the alturism of the bodhisatva principle. Those who become 
enlightened when a Buddha 1s still in the world are called Those 
Enlightened to Conditions. Those who become enlipghtened when there 
1s no Buddha In the world are called Solitarily Enliphtened Ones. The 
term Solitarily Enlightened Ones (Pratyeka-buddha) 1s not limited to 
the Buddhists, but 1s a general term for those who attain enlightenment 
by living In Isolation (recluses), pondering alone over the meaning of 
life, observing the “flying flowers and falling leaves.” They are called 
Solitarly Enlightened Ones because they get enliphtened by 


813 


themselves. They like to sleep híph on mountain peaks alone. 
Springtime”s flowers wither In the fall. They observe “the blooming of 
hundreds of flowers In the springtime, and the falling of yellow leaves 
In the fall,” and awaken to how the myriad things naturally come Into 
beiIng and then cease to be. They also contemplate the reasons of birth 
and death in the cycle of twelve Iinterconnecting links or the twelve 
links of conditioned co-production. 

Those of the Pratyekabuddha order or realizer of conditions. Thịs 1s 
one of the ten stages toward the Buddhahood. Pratyekabuddhas are 
those who are enlightened to conditions. In the spring, they watch the 
white blossoms open. In the autumn, they see the yellow leaves fall, 
etc., they awake to the knowledge that all phenomena are not exIstent 
permanently. They see that everything must follow the same process: 
birth, formation, decay, and death. Pratyeka-buddha who understands 
the twelve nidanas, or chain of causation, and so attains to complete 
wisdom. His stage of attainment 1s Pratyeka-buddha stage. One who 
seeks enlightenment for himself, defined In the Lotus sutra as a 
believer who 1s diligent and zealous in seeking wisdom, loves 
loneliness and seclusion, and understands deeply the nidanas. Ít 1s a 
stage above Sravaka and 1s known as the middle vehicle. T”len-T”ai 
distinguishes as an ascetic 1n a period without a Buddha, as a pratyeka- 
buddha. He attains his enliphtenment alone, independently, of a 
teacher, and with the obJect of attaining nirvana and his own salvation 
rather than that of others, as 1s the obJect of a Bodhisattva. The “mniddle 
conveyance” period, characterized as that of the pratyeka-buddha, who 
1s enliphtened by the twelve nidanas. lt is consider as an advance on 
the Hinayana, but not yet the standard of the altruistic bodhisatva- 
vehicle or the Mahayana. Pratyeka-Buddhas are those who become 
fully enliphtened by meditating the principle of causality. Unlike the 
perfect Buddha; however, they do not exert themselves to teach others. 
A person who realizes Nirvana alone by himself at a time when there 
1s no Samyaksambuddha In the world. He or she also renders servIces 
to others, but in a limited way. He or she 1s not capable of revealing the 
Truth to others as a Samyaksambuddha, a fully enlightened Buddha 
does. A person who enlightens through cultivating on the reasoning of 
the riddle of life, especially as defined in the twelve nidanas. This 
person 1s also called Soltary Enlightened One or Individual 


814 


Enlightenment. Who are enlightened in the twelve nidanas (Thập nhị 
nhân duyên); however, the objective Is personal salvation or own 
enliphtenment. Pratyeka-buddhas enlightened by themselves. They 
have attained to supreme and perfect Insight, but they enter Nirvana 
without proclaiming the truth to the world. Thịs 1s totally different from 
the Bodhisattva's ideal. However, ordinary people should always 
remember that how mụuch efforts Pratyeka-buddhas did ¡in their 
situation. So they deserve our admiration and respect. 

The Third Way ¡s the Arhars: Arhat literally means “foe destroyer,” 
or “worthy of respect.” In early Indian Buddhism, the arhat was the 
most respected figure in the Buddhist commumity, for arhat was the one 
who had attained nirvana, who had servered affliction and would not be 
reborn Into the world of suffering. According to the Theravada School, 
Arhat 1s the highest rank of attainment In Theravada Buddhism. Araht 
1s one who has cut off all afflictions and reached the stage of “Nothing 
left to learn.” This 1s the highest stage of the four kinds of holy phalas 
in Hinayana Buddhism. And It has been using as one of the Buddhaˆs 
ten epithets However, In most recent Mahayana Buddhist writings, 
Mahayana teachers Imply arhats, along with the pratyekabuddhas as 
low practice. They disparage the Arhats's lower vehicle practices for 
being self-centered and incomplete in the wIsdom of emptiness. Arhat 
1s one who has overcome all afflictions. Arhat Is one who has done 
what needs be done, and attained enlightenment and 1s no longer 
subJect to death and rebirth. A sravaka who has atfained the highest 
rank. Arahant represents the example of a virtually pure superhuman 
teacher. So, he 1s an obJect of veneration and a merit-field which other 
Buddhist should follow to cultivate. Some people consider Arahant's 
1deal as low, compared to the Bodhisattva 1deal; however, devoted 
Buddhists should always remember that both of them are on the same 
level, but each Ideal has 1ts own special meaning. Arhat Is one of the 
Ífruitions of the path of cultivation. One who attains the fruit of Arhat, or 
fourth stage of Sainthood, and 1s no more reborn anywhere. After his 
death he attains Parinirvana. The highest rank attained by Sravakas. An 
Arnhat 1s a Buddhist saint who has attained liberation from the cycle of 
Birth and Death, generally through living a monastic life in accordance 
with the Buddha”s teachings. This 1s the supreme goal of Theravada 
practice, as contrasted with Bodhisattvahood in Mahayana practice. No 


815 


longer learning (Asaiksa) or beyond learning stage refers to the stage 
of Arhatship in which no more learning or striving for religious 
achievement 1s needed (when one reaches this staøe) because he has 
cut off all 1llusions and has attained enlightenment. The sfate of 
arhatship, the fourth of the sravaka stages; the preceding three stages 
requiring study; there are nine grades of arhats who have completed 
their course of learning. 

The term “Arahanta' 1s a Pali term for “Worthy One.” It also means 
the one who KIlls or destroys enemies or defilements. So, an Arahant 1s 
a man who killed or destroyed all defilements like lust, hatred, and 
delusion, etc. This 1s an ideal phala of Theravada Buddhism; a person 
who has extinguished all defilements (asrava) and afflictons (klesa) so 
thoroughly that they wIll not reappear In the future. At death, the arhat 
enters Nirvana, and will not be reborn again. Although arhats are 
commonly castigated in Mahayana literature for pursuing a “selfish” 
goal of personal nirvana, they are also said to be worthy of respect and 
to have attained a higher level of spiritual development. The figure of 
the lo-han (arhat) became widely popular in East Asia, particularly In 
Ch'an, which emphasized personal striving for liberation. The earliest 
known represenfations of the arhat in China date to the seventh 
century, and the arhat motIif became widespread in the ninth and tenth 
centuries. Today groups of 500 arhat figures are often seen in Chan 
monasteries, and some larger complexes have a separate “arhat hall.” 
It should also be mentioned that the term “arhat” 1s also applied to 
Buddhas, because they too have eliminated all defilements and enter 
nirvana at death. In early Buddhism, “Arahanf” denotes a person who 
has gained insight intot the true nature of things and the Buddha was 
the first Arahant. After the first conversion, five brothers of Kondanna 
also became Arahantas. According to the Pali Nikayas such as 
Samyutfa NÑikaya, Anguttara NÑikaya, and MajJjhima Nikaya, Arahantas 
are those who comprehend the formula of the twelve causes (nidanas), 
had eradicated the three taints or affluences (asravas), practiced the 
seven factors of enliphtenment (sambojjhanga), got rid of the Íive 
hindrances (nivaranas), freed himself from the three roots of evil, and 
ten fetters. He practiced self-restraint and concentration, and acquired 
Various supernatural powers, and awakened the nature of the misery of 
samsara. He practice four dhyanas, eight attainments. He obtained 


S16 


eight kinds of super knowledge, threefold knowledge, resulted In the 
liberaton in the end. This freedom made hìm an Arahant who 
destroyed the fetter of rebirth in the cycle of samsara and enjoyed 
himselfin Nirvana, and was worthy of being revered in this world. 
According to the Sthaviras, Arhats are perfect beings; but according 
to the Mahasanghikas, Arhats are not perfect, they are still troubled by 
doubts and are Ignorant of many things. Thus, Mahayana Buddhism 
advises Buddhists not to hold up Arhats as Ideals. Rather those should 
be emulated as Ideals who durinng aeons of self-sacriice and 
confinuous strugsle to save sentlent beings and to attain Buddhahood. 
In the Book of Kindred Sayings, the Buddha does not make any 
statement differentiating between Himself and an Arahant: “he 
Tathagata, Brethren, who being Arahant, is fully enlightened, he It 1s 
who doth cause a way to arise which had not arisen before; who doth 
bring about a way not brought about before; who doth proclaim a way 
not proclaimed before; who 1s the knower of a way, who understands a 
way, who 1s skilled In a way. And now, brethren, his discIples are way- 
farers who follow after him. That, brethren, 1s the distinction, the 
specific feature which distinguishes the Tathagat who, being Arahant, 
1s fully enlightened, from the brother who 1s free be Insight.” According 
to the “Buddhist Images of Human Perfection”, Nathan Katz showed 
that: “The Arahant Is said to be equal to the Buddha in terms of 
spIritual attainment, as they have both completely overcome the asava. 
According the the Milindapanha, Arahanfs outshining all other Bhiksus, 
overwhelming them in glory and splendor, because they are 
emancipted In heart. Arahantship 1s called the Jewel of emancipation. 
Athat still has three meanings: Worthy of offerings, Slayer of 
thieves, and Patlence with the nonproduction of dharmas. Flirst, worthy 
of offerings. One who 1s worthy of offerings, or worthy of worshIp or 
respect from humans and gods, one of the ten titles ofa Tathagata. lt 1s 
said that If you make offerings to an Arahan, you thereby attain 
limifless and boundless blessings. There Is no way to calculate how 
manyWorthy of offerings, worthy of worship or respect from humans 
and gods, one of the ten tifles of a Tathagata. It 1s said that 1Ý you make 
offerings to an Arahan, you thereby attain limifless and boundless 
blessings. There 1s no way to calculate how many. Second, slayer of 
thieves, or killer of the demons of Ignorance, or slayer of the enemy. 


817 


The thieves here are not external thieves, but the thieves within 
yOourself: the thieves of Ignorance, the thieves of afflictions, the thieves 
of øgreed, hatred, pride, doubt, wrong views, killing, stealing, lying, and 
so on. They are unknown to you, but they quietly rob all your virtues. 
Third, patilence with the nonproduction of dharmas. They have attained 
the patilence with the nonproduction of dharmas. They do not have to 
be reborn, because they have destroyed all the karma of 
reincarnationThey have attained the patilence with the nonproduction 
of dharmas. They do not have to be reborn, because they have 
destroyed all the karma of reincarnation. Those are also called “Great 
Athats”. At the time of the Buddha, Great Arhats are great beings 
belonging to the Dharmakaya, 1e. Great Bodhisattvas, who 
expendiently take the appearance of monastic disciples of the Buddha. 
They have realized the Iinconceivable reality of the Buddha Dharma, 
and so they are called “greatf”. They accompanied the Buddha as He 
turned the Wheel of the Dharma, bringing benefits to all the realms of 
humans and gods, and so they were well known to all (n all Buddhist 
Sufras, 1,250 bhiksus were always mentioned). 

According to the Encyclopedia of Buddhism, the word “Arahanta" 
1s used to denote a person who has achieved the goal of religious life In 
Theravada Buddhism. Arahanta 1s composed of two parts°Ani and 
“Hanta". “Ari` means enemies or defilements. “Hanta` means killing or 
destroying. So, an Arahant Is a man who killed or destroyed all 
defilemenfs like lust, hatred and Ignorance. L.B. Hornor in “he Early 
Buddhist Theory of Man Perfected” gives us the following four forms 
of the nouns: araha, arahat, arahanta, and arahan. In early Buddhism, 
the term denotes a person who has gained Insight Into true nature of 
things, and the Buddha was the first Arahant. After the first conversion, 
five brothers of Kondanna also became Arahants. The Arahants are 
described as Buddhanubuddha, 1.e., those who attained enlightenment 
after the fully Enlightened One. Then, as time passed, the conception 
of Arahantship was gradually widened and elaborated by the Buddha 
and his successors. Thus, an Arahant who was also supposed to 
comprehend the formula of the twelve nidanas, had eradicated the 
three asravas, practiced the seven factors of enlightement, got rid of 
the five hindrances, freed himself from the three roo(s of evil, ten 
fetters of belief. He practiced self-restraint and concentration, and 


818 


acquired various supernatural power, and awakened the nature of the 
misery of samsara. He practiced the four meditations, four ecstatic 
affainments and the supreme condition of trance and obtained the six 
kinds of super knowledge, threefold knowledge, etc, resulted in the 
liberaton in the end. This freedom made hìm an Arahant who 
destroyed the fetter of rebirth In the cycle of samsara and enjoyed 
himself in Nibbana, and was worthy of being revered in this world. In 
the Pasadika Sutta, the Buddha reminded us the following Arahant 
formula: “The brother who 1s an Arahant in whom the IntoxIcants are 
destroyed, who has done his task, who has laid down his burden, who 
has attained salvation, who has utterly destroyed the fetters of rebirth, 
who 1s emancipated by true dharmas. The dicipline of a Buddhist 1s 
aimed at the attainment of Arahantship. In other words, Arahant 1s an 
1deal man or sage at the highest of spiritual developmernt. 

According to the view of Theravada Buddhism, during the life of 
the Buddha, many of his disciples attained enlightenment in his 
presence. They fully eradicated the fires of greed, hatred and delusion 
and, having attained NIrvana, were released from samsara, the endless 
cycle of rebirth. These “Worthy Ones” (Arhats) form part of the Noble 
Sangha (in which Buddhists take refuge), along with the Buddha and 
the Dharma, and represent the Ideal of the Theravada tradition. 
Because they received the teaching as disciples, rather than 
discovering 1t for themselves, they are not “Perfect Buddhas.” Famous 
Arhats Include Sariputra, known for his wisdom and ability to teach; 
Mogallana, renowned for his mental and meditatonal power; and 
Ananda, the Buddhaˆs attendant, who was recognized for his devotion 
and supernatural memory 1n reciting the Buddha”s teaching at the Flirst 
Council. Ananda 1s also known for his role In establishing the first 
Buddhist order of nuns. The positon of the Arhat, the Consummate 
One, Is very clear. When a person totally eradicates the lust, hatred, 
and delusion that leads to becoming, he 1s liberated from the shackles 
Of samsara, from repeated existence. He 1s free In the full sense of the 
word. He no longer has any quality which will cause him to be reborn 
as a living being, because he has realized Nibbana, the entire cessation 
of continuity and becoming (bhava-nirrodha); he has transcended 
common or worldly activities and has raised himself to a state above 
the world while yet living In the world: his actions are I1ssueless, are 


819 


karmically ineffective, for they are not motivated by the lust, hatred 
and delusion, by the mental defilements (kilesa). He 1s Iimmune to all 
evil, to all defilements of the heart. In him, there are no latent or 
underlying tendencIes (anusaya); he 1s beyond good and evIl, he has 
gIiven up both good and bad; he 1s not worried by the past, the future, 
nor even the present. He clings to nothing In the world and so 1s not 
troubled. He 1s not perturbed by the vicissitudes of life. His mind 1s 
unshaken by contact with worldly contingencles; he 1s sorrowless, 
tainfless and secure. While the Mahayanmists always maintained that an 
Arhat had not completely shaken off all attachment to “l” and “mine.” 
He set out to obtain Nirvana for himself, and he won Nirvana for 
himself, but others were left out of it. In this way, the Arhat could be 
said to make a difference between himself and others, and thereby to 
retain, by Implication, some notion of himself as different from others, 
thus showing his Inability to realize the truth of “Not-self” to the full. 
Mahayana Buddhism compared the Arhat unfavorably with the 
Bodhisattva, and 1t claimed that all should emulate the Bodhisattva and 
not the Arhat. 

In the Dharmapada Sutra, the Buddha taught: “Ihere 1s no more 
suffering for him who has completed the Journey; he who 1s sorrowless 
and wholly free from everything; who has destroyed all fetters 
(Dharmapada 90). The mindful exert themselves, they do not enJoy In 
an abode; like swans who have left their pools without any regret 
(Dharmapada 91). Arhats for whom there 1s no accumulation, who 
reflect well over their food, who have perceived void, signless and 
deliverance, and their path 1s like that of birds in the air which cannot 
be traced (Dharmapada 92). Arhats whose afflictions are destroyed, 
who are not attached to food, who have perceived void, signless and 
deliverance, and their path 1s like that of birds in the air which cannot 
be traced (Dharmapada 93). The gods even pay homage to Arhats 
whose senses are subdued, like steeds well-trained by a charloteer, 
those whose pride and afflictions are destroyed (Dharmapada 94). Like 
the earth, Arhats who are balanced and well-disciplined, resent not. He 
IS like a pool without mud; no new births are 1n store for him 
(Dharmapada 95). Those Arhats whose mind 1s calm, whose speech 
and deed are calm. They have also obtained right knowing, they have 
thus become quiet men (Dharmapada 96). The man who 1s not 


820 


credulous, but knows the uncreated, who has cut off all links and 
retributions, and renounces all desires. He 1s indeed a supreme man 
(Dharmapada 97). In a village or In a forest, in a valley or on the hills, 
on the sea or on the dry land, wherever Arhats dwell, that place 1s 
delipghful (Dharmapada 98). For Arhats, delightful are the forests, 
where common people find no delight. There the passionless will 
rejJolce, for they seek no desires nor sensual pleasures (Dharmapada 
99). According to the Sutra In Forty-Iwo Sections, Chapter 1, the 
Buddha said: “Always observe the 250 precepts; enter into and abide in 
purty by practicing the Four Noble Truths, which accomplish 
Arahantship. Arahants can fly and transform themselves. They have a 
lifespan of vast aeons and wherever they dwell they can move earth 
and heaven. One who achieves (certifiies) Arahantship severes love 
and desire In the same manmner as severing the four limbs; one 1s never 
able to use them again.” 

The Fourth Way ¡s the Buddha: The word Buddha 1s not a proper 
name, but a tile meaning “Enlightened One” or “Awakened One.” 
Prince Siddhartha was not born to be called Buddha. He was not born 
enlightened; however, efforts after efforts, he became enlightened. 
Any beings who sincerely try can also be freed from all clingings and 
become enlightened as the Buddha. AlI Buddhists should be aware that 
the Buddha was not a god or any kind of supernatural being. Like us, 
he was born a man. The differnce between the Buddha and an ordinary 
man 1s simply that the former has awakened to his Buddha nature while 
the latter is still deluded about 1t. However, whether we are awakened 
or deluded, the Buddha nature 1s equally present in all beings. 
“Buddha” 1s an epithet of those who successfully break the hold of 
Ipgnorance, liberate themselves from cyclic existence, and teach others 
the path to liberation. The word “Buddha” derived from the Sanskrit 
root budh, “to awaken,” It refers to someone who attains Nirvana 
through meditative practice and the cultivation of such qualitles as 
wisdom, patience, and generosity. Such a person wIll never agaiIn be 
reborn within cyclic existence, as all the cognitive ties that bind 
ordinary beings to continued rebirth have been severed. Through theIr 
meditative practice, Buddhas have eliminated all craving, and 
defilements. The Buddha of the present era 1s referred to as 
“Sakyamuni” (Sage of the Sakya). He was born Siddhartha Gautama, a 


821 


member of the Sakya clan. The Buddha ¡is One Awakened or 
Enliphtened to the true nature of existence. The word Buddha 1s the 
name for one who has been enlightened, who brings enlightenment to 
others, whose enlightened practice 1s complete and ultimate. The term 
Buddha derived from the Sanskrit verb root “Budh” meaning to 
understand, to be aware of, or to awake. It describes a person who has 
achieved the enlightenment that leads to release from the cycle of birth 
and death and has thereby attained complete liberation. The Buddha 1s 
the Enlightened One. Chinese translatlon Is “to perceive” and 
“knowledge.” Buddha means a person who has achieved the 
enlightenment that leads to release from the cycle of birth and death 
and has thereby attained complete liberation. There are three degrees 
of enlightenment: enlightenment derived from one”s self, enlighten 
others, and attain the Buddhahood. The Buddha 1s the Enlightened One 
with Great Loving Kindness. He benefitted and perfected of the self (to 
benefit oneself), or to improve himself for the purpose of Improving or 
benefiting others. Self-benefiting for the benefit of others, unlimited 
altruism and pity being the theory of Mahayana. “Self profit profit 
others,” the essential nature and work of a Bodhisattva, to benefit 
himself and benefit others, or himself press forward in the Buddhist life 
in order to carry others forward. Hinayana 1s considered to be self- 
advancement, self-salvaton by works or discipline; Bodhisattva 
Buddhism as saving oneself in order to save others, or making progress 
and helping others to progress, Bodhisattvism being essentially 
altruistic. The second step Is Benefiting or perfecting of others (to 
benefit others). And the third step 1s to attain of Buddhahood. 

The Buddha 1s the person who has achieve the enlightenmernt that 
leads to release from the cycle of birth and death and has thereby 
aftained complete liberation. The word Buddha 1s not a proper name 
but a tile meaning “Enlightened One” or “Awakened One.” Prince 
Siddhartha was not born to be called Buddha. He was not born 
enlightened, nor did he receive the grace of any supernatural being; 
however, efforts after efforts, he became enlightened. It 1s obvious to 
Buddhists who believe 1n re-Iincarnation, that the Buddha did not come 
I1nto the world for the first trme. Like everyone else, he had undergone 
many births and deaths, had experienced the world as an animal, as a 
man, and as a god. During many rebirths, he would have shared the 


822 


common fate of all that lives. A spiritual perfection like that of a 
Buddha cannot be the result of Just one life. It must mature slowly 
throughout many ages and aeons. However, after His Enlightenment, 
the Buddha confirmed that any beings who sincerely try can also be 
freed from all clingings and become enlightened as the Buddha. All 
Buddhists should be aware that the Buddha was not a god or any kind 
of supernatural being (supreme detty), nor was he a saVIOr Or creatOr 
who rescues sentient beings by taking upon himself the burden of therr 
sins. Like us, he was born a man. The difference between the Buddha 
and an ordinary man 1s simply that the former has awakened to hIs 
Buddha nature while the latter 1s still deluded about it. However, the 
Buddha nature 1s equally present in all beings (For more Information, 
please see the third selective essay). 


823 


Tuyển Luận Thứ Ba Mươi Chín 
The Thirty-Ninth Selective Essay 


Kiếp Con Người 
Theo Quan Điểm Phật Giáo 


Sơ Lược Về Đời Sống Con Người: Theo đạo Phật thì đời sống bao 
gồm hai phần tinh thần và vật chất. Phần tinh thần bao gồm một sự 
tổng hợp của Thọ, Tưởng, Hành và Thức. Vật chất bao gồm một tổng 
hợp của Đất, Nước, Lửa và Gió. Cuộc đời, theo đạo Phật là biển khổ. 
Cái khổ thống trị mọi kiếp sống. Nó chính là vấn đề căn bản của cuộc 
sống. Thế gian đầy khổ đau và phiển não, không ai thoát khỏi sự trói 
buộc của nỗi bất hạnh nây, và đây là một sự thật chung mà không một 
người sáng suốt nào có thể phủ nhận. Tuy nhiên, việc nhìn nhận sự 
kiện phổ quát nầy không có nghĩa là phủ nhận hoàn toàn mọi lạc thú 
hay hạnh phúc ở đời. Đức phật, bậc thuyết Khổ, chưa bao giờ phủ nhận 
hạnh phúc cuộc sống khi Ngài đề cập đến tính chất phổ quát của Khổ. 
Cũng theo Đạo Phật là “Thân Người Khó Được” Trong các trân bảo, 
sinh mạng là hơn, nếu mạng mình còn là còn tất cả. Chỉ mong sao cho 
thân mạng nầy được sống còn, thì lo chi không có ngày gầy dựng nên 
cơ nghiệp. Tuy nhiên, vạn vật ở trên đời nếu đã có mang cái tướng hữu 
vi, tất phải có ngày bị hoại diệt. Đời người cũng thế, hễ có sanh là có 
tử; tuy nói trăm năm, nhưng mau như ánh chớp, thoáng qua tựa sương, 
như hoa hiện trong gương, như trăng lồng đáy nước, hơi thở mong 
manh, chứ nào có bền lâu? Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ rằng khi 
sanh ra đã không mang theo một đồng, nên khi chết rồi cũng không 
cầm theo một chữ, suốt đời làm lụng khổ thân tích chứa của cải, rốt 
cuộc vô ích cho bản thân mình trước cái sanh lão bệnh tử. Sau khi chết 
di, của cải ấy liền trở qua tay người khác một cách phủ phàng. Lúc ấy 
không có một chút phước lành nào để cho thần thức nương cậy về kiếp 
sau, cho nên phải đọa vào tam đồ ác đạo. Cổ đức có dạy: “Thiên niên 
thiết mộc khai hoa dị, nhất thất nhơn thân vạn kiếp nan.” Nghĩa là cây 
sắt ngàn năm mà nay nở hoa cũng chưa lấy làm kinh dị, chớ thân người 
một khi đã mất đi thì muôn kiếp cũng khó mà tái hồi. Vì thế, Phật tử 
chơn thuần nên luôn nhớ những øì Phật dạy: “Thân người khó được, 


824 


Phật pháp khó gặp. Được thân người, gặp Phật pháp, mà ta nở để cho 
thời gian luống qua vô ích, quả là uống cho một kiếp người.” 

Nhân Sinh Quan Phật Giáo: Thật là sai lầm khi nghĩ rằng nhân 
sinh quan và vũ trụ quan của đạo Phật là một quan niệm bi quan, rằng 
con người luôn sống trong tinh thần bi quan yếm thế. Ngược lại, người 
con Phật mỉm cười khi họ đi suốt cuộc đời. Người nào hiểu được bản 
chất thật của cuộc sống, người ấy hạnh phúc nhất, vì họ không bị điên 
đảo bởi tính chất hư ảo, vô thường của vạn vật. Người ấy thấy đúng 
thật tướng của vạn pháp, chứ không thấy như cái chúng dường như. 
Những xung đột phát sanh trong con người khi họ đối đầu với những sự 
thật của cuộc đời như sanh, lão, bệnh, tử, vân vân, nhưng sự điên đảo 
và thất vọng nầy không làm cho người Phật tử nao núng khi họ sẵn 
sàng đối diện với chúng bằng lòng can đảm. Quan niệm sống như vậy 
không bi quan, cũng không lạc quan, mà nó là quan niệm thực tiễn. 
Người không biết đến nguyên tắc hằng chuyển trong vạn pháp, không 
biết đến bản chất nội tại của khổ đau, sẽ bị điên đảo khi đương đầu với 
những thăng trầm của cuộc sống, vì họ không khéo tu tập tâm để thấy 
các pháp đúng theo thực tướng của chúng. Việc xem những lạc thú là 
bền vững, là dài lâu của con người, dẫn đến biết bao nhiêu nỗi lo toan, 
khi mọi chuyện xãy ra hoàn toàn trái ngược với sự mong đợi của họ. 
Do đó, việc trau đồi, tu tập một thái độ xả ly đối với cuộc sống, với 
những gì liên quan đến cuộc sống thật là cần thiết. Thái độ xả ly hay 
thản nhiên vô chấp nầy không thể tạo ra những bất mãn, thất vọng và 
những xung đột nội tâm, bởi vì nó không chấp trước vào thứ nầy hay 
thứ khác, mà nó giúp chúng ta buông bỏ. Điều nầy quả là không dễ, 
nhưng nó là phương thuốc hữu hiệu nhất nhằm chế ngự, nếu không 
muốn nói là loại trừ những bất toại nguyện hay khổ đau. Đức Phật thấy 
khổ là khổ, hạnh phúc là hạnh phúc, và Ngài giải thích rằng mọi lạc 
thú thế gian, giống như các pháp hữu vi khác, đều phù du và hư ảo. 
Ngài cảnh tỉnh mọi người không nên quan tâm quá đáng đến lạc thú 
phù du ấy, vì không sớm thì muộn cũng dẫn đến khổ đau phiền não. 
Xã là phương thuốc giải độc hữu hiệu nhất cho cả hai thái độ bi quan 
và lạc quan. Xả là trạng thái quân bình của Tâm, không phải là trạng 
thái lãnh đạm thờ ơ. Xả là kết quả của một cái tâm đã được an định. 
Thật ra, giữa thái độ bình thản khi xúc chạm với những thăng trầm của 
cuộc sống là điều rất khó, thế nhưng đối với người thường xuyên trau 
dồi tâm xả sẽ không đến nỗi bị nó làm cho điên đảo, Hạnh phúc tuyệt 


825 


đối không thể phát sinh nơi những gì do điều kiện và sự kết hợp tạo 
thành (các pháp hữu vi). Những gì chúng ta ấp ủ với bao nỗi hân hoan 
vào giây phút nầy, sẽ biến thành đau khổ vào giây phút kế. Lạc thú 
bao giờ cũng thoáng qua và không bền vững. Sự thỏa mãn đơn thuần 
của giác quan mà chúng ta gọi là lạc, là thích thú, nhưng trong ý nghĩa 
tuyệt đối của nó thì sự thỏa mãn như vậy không phải là điều đáng 
mừng. Vui cũng là khổ, là bất toại nguyện, vì nó phải chịu sự chi phối 
của luật vô thường. Nếu có cái nhìn đầy trí tuệ như vậy, chúng ta sẽ 
thấy được các pháp đúng theo tính chất của nó, trong ánh sáng chân 
thật của nó, có thể chúng ta sẽ nhận ra rằng thế gian nầy chẳng qua chỉ 
là tuổng ảo hóa, nó dẫn những ai dính mắc vào nó đi lầm đường lạc 
lối. Tất cả những thứ gọi là lạc thú đều là phù du, là sự mở màn cho 
đau khổ mà thôi. Chúng chỉ nhất thời xoa dịu những vết lở lói thẩm hại 
của cuộc đời. Đây chính là những gì thường được hiểu là khổ trong đạo 
Phật. Do biến hoại, chúng ta thấy rằng khổ không bao giờ ngừng tác 
động, nó vận hành dưới dạng thức nầy hay dạng thức khác. 

Về chúng sanh nói chung, đạo Phật xem tất cả chúng hữu tình kể 
cả vương quốc thảo mộc (những chúng sanh vô tình) là chúng sanh; tuy 
nhiên, từ “sattva” giới hạn nghĩa trong những chúng sanh có lý lẽ, tâm 
thức, cảm thọ. Những chúng sanh có tri giác, nhạy cẩm, sức sống, và lý 
trí. Về cái gọi là Tự Ngã, theo Phật giáo, chỉ là sự tích tụ của những 
yếu tố tinh thần, kinh nghiệm và ý niệm. Thực chất không có cái ngã 
nào ngoài kinh nghiệm. Nói như vậy không có nghĩa là con người 
không quan trọng. Kỳ thật, Phật giáo là giáo pháp được Đức Phật 
truyền giảng là một nền giáo lý hoàn toàn xây dựng trên trí tuệ của 
con người. Đức Phật dạy: “Bạn hãy là ngọn đuốc và là nơi tối thượng 
cho chính bạn, chứ đừng nên tìm nơi nương tựa vào bất cứ người nào 
khác.” Rồi Đức Phật lại dạy thêm: “Ta là Phật đã thành, chúng sanh là 
Phật sẽ thành.” Với Phật giáo, tất cả những gì thực hiện được đều hoàn 
toàn do nỗ lực và trí tuệ rút từ những kinh nghiệm của con người. Phật 
dạy con người làm chủ vận mệnh của mình. Con người có thể làm cho 
đời mình tốt hơn hoặc xấu hơn, và con người cũng có thể thành Phật 
nếu nỗ lực tu y theo Phật. 

Về quan niệm Nhân Thừa và Thiên thừa, theo Đại Thừa: Tái sanh 
vào nhân gian hay cõi người nhờ tu trì ngũ giới (hữu tình quan Phật 
Giáo lấy loài người làm trọng tâm. Con người có thể làm lành mà cũng 
có thể làm ác, làm ác thì bị sa đọa trong ba đường dữ như địa ngục, 


826 


ngạ quỷ, súc sanh; làm lành thì được sanh lên các đường lành như nhơn 
và thiên, A La Hán, Bích Chi Phật, vân vân). Tuy nhiên, có nhiều dị 
biệt về số phận con người. Tỷ như có kẻ thấp người cao, có kẻ chết 
yểu có người sống lâu, có kẻ tàn tật bệnh hoạn, có người lại tráng kiện 
mạnh khỏe, có người giàu sang phú quí mà cũng có kẻ nghèo khổ lầm 
than, có người khôn ngoan lại có kẻ ngu đần, vân vân. Theo nhân sinh 
quan Phật giáo, tất cả những kết quả vừa kể trên đây không phải là sự 
ngẫu nhiên. Chính khoa học ngày nay cũng chống lại thuyết “ngẫu 
nhiên,” các Phật tử lại cũng như vậy. Người con Phật chơn thuần không 
tin rằng những chênh lệch trên thế giới là do cái gọi là đấng Sáng Tạo 
hay Thượng Đế nào đó tạo ra. Người con Phật không tin rằng hạnh 
phúc hay khổ đau mà mình phải kinh qua đều do sự sáng tạo của một 
đấng Sáng Tạo Tối Thượng. Theo nhân sinh quan Phật giáo, những dị 
biệt vừa kể trên là do nơi sự di truyền về môi sinh, mà phần lớn là do 
nguyên nhân hay nghiệp, không chỉ ngay bây giờ mà còn do nơi quá 
khứ gần hay xa. Chính con người phải chịu trách nhiệm về hạnh phúc 
hay khổ sở của chính mình. Con người tạo thiên đường hay địa ngục 
cho chính mình. Con người là chủ tế định mệnh của mình, con người là 
kết quả của quá khứ và là nguồn gốc của tương lai. VỀ quan niệm 
Thiên Thừa, đây chỉ là một trong ngũ thừa, có công năng đưa những 
người tu tập thiện nghiệp đến một trong sáu cõi trời dục giới, cũng như 
đưa những người tu tập thiển định đến những cảnh trời sắc giới hay vô 
sắc giới cao hơn. Chúng sanh được tái sanh vào cõi trời nhờ tu trì thập 
thiện. 

Về quan niệm Thân và Tâm, đạo Phật nói về giáo thuyết thân tâm 
vô thường. Có người cho rằng luận thuyết “Thân Tâm Vô Thường” 
của đạo Phật phải chăng vô tình gieo vào lòng mọi người quan niệm 
chán đời, thối chí. Nếu thân và tâm cũng như sự vật đều vô thường như 
vậy thì chẳng nên làm gì cả, vì nếu có làm thành sự nghiệp lớn lao 
cũng không đi đến đâu. Mới nghe tưởng chừng như phần nào có lý, kỳ 
thật nó không có lý chút nào. Khi thuyết giảng về thuyết nầy, Đức 
Phật không muốn làm nẩn chí một ai, mà Ngài chỉ muốn cảnh tỉnh đệ 
tử của Ngài về một chân lý. Phật tử chơn thuần khi hiểu được lẽ vô 
thường sẽ giữ bình tĩnh, tâm không loạn động trước cảnh đổi thay đột 
ngột. Biết được lẽ vô thường mới giữ được tâm an, mới cố gắng làm 
những điều lành và mạnh bạo gạt bổ những điều ác, cương quyết làm, 
dám hy sinh tài sản, dám tận tụy đóng góp vào việc công ích cho hạnh 


827 


phúc của mình và của người. Vạn sự vạn vật không ngừng thay đổi, 
chứ không bao giờ chịu ở yên một chỗ. Cuộc đời nay còn mai mất, 
biến chuyển không ngừng nghỉ. Thân con người cũng vậy, nó cũng là 
vô thường, nó cũng nằm trong định luật “Thành Trụ Hoại Không.” 
Thân ta phút trước không phải là thân ta phút sau. Khoa học đã chứng 
minh rằng trong thân thể chúng ta, các tế bào luôn luôn thay đổi và cứ 
mỗi thời kỳ bẩy năm là các tế bào cũ hoàn toàn đổi mới. Sự thay đổi 
làm cho chúng ta mau lớn, mau già và mau chết. Càng muốn sống bao 
nhiêu chúng ta lại càng sợ chết bấy nhiêu. Từ tóc xanh đến tóc bạc, 
đời người như một giấc mơ. Thế nhưng có nhiều người không chịu 
nhận biết ra điều nầy, nên họ cứ lao đầu vào cái thòng lọng tham ái; 
để rồi khổ vì tham dục, còn khổ hơn nữa vì tham lam ôm ấp bám víu 
mãi vào sự vật, đôi khi đến chết mà vẫn chưa chịu buông bỏ. Đến khi 
biết sắp trút hơi thở cuối cùng mà vẫn còn luyến tiếc tìm cách nắm lại 
một cách tuyệt vọng. Thân ta vô thường, tâm ta cũng vô thường. Tâm 
vô thường còn mau lẹ hơn cả thân. Tâm chúng ta thay đổi từng giây, 
từng phút theo với ngoại cảnh, vui đó rồi buồn đó, cười đó rồi khóc đó, 
hạnh phúc đó rồi khổ đau đó. 

Theo Kinh Duy Ma Cật, khi Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát vâng mệnh 
của Đức Phật đi thăm bệnh cư sĩ Duy Ma Cật, nên mới có cuộc đối đáp 
về “thân”. Văn Thù hỏi cư sĩ Duy Ma Cật: “Phàm Bồ Tát an ủi Bồ Tát 
có bệnh như thế nào?” Duy Ma Cật đáp: “Nói thân vô thường, nhưng 
không bao giờ nhàm chán thân nầy. Nói thân có khổ, nhưng không bao 
giờ nói về sự vui ở Niết Bàn. Nói thân vô ngã mà khuyên dạy dắt đìu 
chúng sanh. Nói thân không tịch, chứ không nói là rốt ráo tịch diệt. Nói 
ăn năn tội trước, chứ không nói vào nơi quá khứ. Lấy bệnh mình mà 
thương bệnh người. Phải biết cái khổ vô số kiếp trước, phải nghĩ đến 
sự lợi ích cho tất cả chúng sanh, nhớ đến việc làm phước, tưởng đến sự 
sống trong sạch, chớ nên sanh tâm buồn rầu, phải thường khởi lòng 
tinh tấn, nguyện sẽ làm vị y vương điều trị tất cả bệnh của chúng sanh. 
Bồ Tát phải an ủi Bồ Tát có bệnh như thế để cho được hoan hỷ.” Ngài 
Văn Thù Sư Lợi! Bồ Tát có bệnh đấy phải quán sát được các pháp như 
thế. Lại nữa, quán thân vô thường, khổ, không, vô ngã, đó là huệ. Dù 
thân có bệnh vẫn ở trong sanh tử làm lợi ích cho chúng sanh không 
nhàm mỏi, đó là phương tiện. Lại nữa, ngài Văn Thù Sư Lợi! Quán 
thân, thân không rời bệnh, bệnh chẳng rời thân, bệnh nầy, thân nầy, 


828 


không phải mới, không phải cũ, đó là huệ. Dù thân có bệnh mà không 
nhàm chán trọn diệt độ, đó là phương tiện. 

Về quan niệm “Thân Tâm Bất Tịnh” hay không tinh sạch. Bất tịnh 
có nghĩa là không tính sạch, không thánh thiện, không đẹp đẽ. Đứng 
về cả hai phương diện sinh lý và tâm lý, con người là bất tịnh. Đây 
không phải là một cái nhìn tiêu cực hay bi quan, mà chỉ là cái nhìn 
khách quan về con người. Thấy được sự cấu tạo của cơ thể, từ tóc trên 
đỉnh đầu, cho đến máu, mủ, đàm, phân, nước tiểu, những vi khuẩn ẩn 
náo trong ruột và những bệnh tật cứ chực sẵn để phát sinh, ta thấy 
phần sinh lý của ta quả là bất tịnh. Phần sinh lý đó cũng là động lực 
thúc đẩy ta đi tìm sự thỏa mãn dục lạc, do đó nên kinh gọi thân thể là 
nơi tích tụ của tội lỗi. Còn phần tâm lý? Vì không thấy được sự thật về 
vô thường, khổ không và vô ngã của sự vật cho nên tâm ta thường trở 
thành nạn nhân của tham vọng thù ghét; do tham vọng và thù ghét mà 
chúng ta tạo ra biết bao tội lỗi, cho nên kinh nói “tâm là nguồn suối 
phát sinh điều ác.” 

Con Người Chỉ Là Hợp Thể Của Thân Và Tâm: Như trên đã nói, 
theo đạo Phật thì đời sống bao gồm hai phần tinh thần và vật chất. 
Phần tinh thần bao gồm một sự tổng hợp của Thọ, Tưởng, Hành và 
Thức. Vật chất bao gồm một tổng hợp của Đất, Nước, Lửa và Gió. 
Theo đạo Phật, ngũ uẩn có nghĩa là năm nhóm, năm hiện tượng hay 
năm yếu tố kết thành sự tổn tại của chúng sanh. Theo triết học Phật 
giáo, mỗi hiện hữu cá nhân gồm năm thành tố hay uẩn, đó là sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức, và vì chúng luôn thay đổi nên những ai cố gắng 
luyến chấp vào chúng sẽ phải chịu khổ đau phiền não. Tuy những yếu 
tố này thường được coi như là “sự luyến ái của các uẩn” vì, dù chúng 
là vô thường và luôn thay đổi, phàm phu luôn luôn phát triển những 
ham muốn về chúng. Theo Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 
ngũ uẩn bao gồm sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nói chung, ngũ uẩn có 
nghĩa là con người và thế giới sự vật hiện tượng. Che lấp hay che 
khuất, ý nói các pháp sắc tâm che lấp chân lý. Uẩn còn có nghĩa là 
tích tập hay chứa nhóm (ý nói các sắc pháp tâm lớn nhỏ trước sau tích 
tập mà tạo ra tính và sắc). Uẩn chỉ là những hiện tượng hữu vi chứ 
không phải vô vi. Muốn thoát ly khổ ách, Phật tử nên luôn hành thâm 
bát nhã và chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Đức Phật đã nhắc nhở Xá 
Lợi Phất: “Này Xá Lợi Phất, Sắc chẳng khác Không, Không chẳng 
khác Sắc. Sắc là Không, Không là Sắc. Thọ, Tưởng, Hành, Thức lại 


829 


cũng như vậy.” Theo Phật giáo, uẩn có nghĩa là che lấp hay che khuất, 
ý nói các pháp sắc tâm che lấp chân lý. Uẩn cũng có nghĩa là tích tập 
hay chứa nhóm (ý nói các sắc pháp tâm lớn nhỏ trước sau tích tập mà 
tạo ra tính và sắc). Uẩn chỉ là những hiện tượng hữu vi chứ không phải 
vô vi. Phàm phu chúng ta không nhìn ngũ uẩn như là những hiện tượng 
mà chúng ta lại nhìn chúng như một thực thể do bởi tâm mê mờ lừa dối 
chúng ta, do ham ham muốn bẩm sinh của chúng ta ch những thứ trên 
là của ta để thỏa mãn cái “Ngã” quan trọng của chúng ta. 

Phật giáo xem con người là một chúng sanh rất nhỏ, không chỉ về 
sức mạnh mà còn về tuổi thọ. Bên cạnh đó, Phật giáo cũng xem con 
người chỉ là hợp thể của thân và tâm không hơn không kém. Con người 
không hơn gì các sinh vật khác trong vũ trũ này ngoại trừ khả năng 
hiểu biết. Con người được coi như là một sinh vật có văn hóa, biết hòa 
hợp với sinh vật khác mà không hủy hoại chúng. Tôn giáo được con 
người đặt ra cũng với mục đích ấy. Mọi sinh vật sống đều chia sẻ cùng 
lực sống truyền cho con người. Con người và những sinh vật khác là 
một phần của sinh lực vũ trụ mang nhiều dạng thức khác nhau trong 
những kiếp tái sanh vô tận, chuyển từ người thành vật tới những hình 
thái siêu phàm và rồi trở lại trong một chu kỳ bất tận. Theo vũ trụ luận 
Phật giáo, con người chỉ đơn giản là một cư dân trên một trong những 
cảnh giới hiện hữu mà các chúng sanh khác cũng có thể đến sau khi 
chết. Thế giới con người là sự pha trộn vừa phải giữa hạnh phúc và 
khổ đau, con người ở trong một vị trí thuận lợi để tạo hay không tạo 
nghiệp mới, và như vậy con người có thể uốn nắn định mệnh của chính 
mình. Con người quả thực là người Sáng Tạo và người Cứu Tĩnh của 
chính mình. Nhiều người tin rằng tôn giáo từ trời đi xuống, nhưng người 
Phật tử biết rằng Phật giáo khởi thủy từ trái đất và tiến dân lên trời, 
lên Phật.” Ngày nay con người đang làm việc không ngừng trên mọi 
phương diện nhằm cải thiện thế gian. Các nhà khoa học đang theo đuổi 
những công trình nghiên cứu và thí nghiệm của họ với sự quyết tâm và 
lòng nhiệt thành không mệt mỏi. Những khám phá hiện đại và các 
phương tiện truyền thông liên lạc đã tạo những kết quả đáng kinh 
ngạc. Tất cả những sự cải thiện nầy, dù có những lợi ích của nó và 
đáng trân trọng, nhưng vẫn hoàn toàn thuộc về lãnh vực vật chất và 
nằm ở bên ngoài. Trong cái hợp thể của thân và tâm của con người 
còn có những điều kỳ diệu chưa từng được thăm dò, mà dù cho các nhà 
khoa học có bỏ ra hàng nhiều năm nghiên cứu cũng chưa chắc đã thấy 


830 


được. Thật tình mà nói, cái thế gian mà các nhà khoa học đang cố 
gắng cải thiện nầy, theo quan điểm của đạo Phật, đang phải chịu rất 
nhiều biến đổi trên mọi lãnh vực của nó, và rằng không ai có khả năng 
làm cho nó hết khổ. Cuộc sống của chúng ta vô cùng bi quan với tuổi 
già, bao phủ với sự chết, gắn bó với vô thường. Đó là những tính chất 
cố hữu của cuộc sống, cũng như màu xanh là tính chất cố hữu của cây 
vậy. Những phép mầu và sức mạnh của khoa học dù toàn hảo đến đâu 
cũng không thể thay đổi được tính chất cố hữu nầy. Sự huy hoàng và 
bất tử của những tia nắng vĩnh hằng đang chờ, chỉ những ai có thể dùng 
ánh sáng của trí tuệ và giới hạnh để chiếu sáng và giữ gìn đạo lộ mà 
họ phải vượt qua con đường hầm tăm tối, bất hạnh của cuộc đời. Con 
người của thế gian ngày nay hẳn đã nhận ra bản chất biến đổi vô 
thường của cuộc sống. Mặc dù thấy được như vậy, họ vẫn không ghi 
nhớ trong tâm và ứng xử với sự sáng suốt, vô tư. Sự đổi thay, vô 
thường lúc nào cũng nhắc nhở con người và làm cho họ khổ đau, nhưng 
họ vẫn theo đuổi cái sự nghiệp điên rổ của mình và tiếp tục lăn trôi 
trong vòng sanh tử luân hôi, để bị giằng xé giữa những cơn gió độc của 
khổ đau phiền não. Theo Phật giáo, chu trình cuộc sống bắt đầu từ khi 
thần thức nhập thai, hay lúc bắt đầu cuộc sống của một sinh vật khác. 
Con Người Là Những Chúng Sanh Có Tâm Trí: Chúng sanh con 
người là những chúng sanh có tâm trí và cũng là những chúng sanh có 
suy tưởng trong dục giới. Cũng chính nhờ có tâm trí mà trong nhiều 
trường hợp, con người cũng có thể có những quyết định sinh động để 
uốn nắn đời mình theo cách nầy hay cách khác; con người có cơ hội 
nghĩ đến đạo và giáo lý của Ngài hầu hết là nhằm cho con người, vì 
con người có khả năng hiểu biết, thực hành và đi đến chứng ngộ giáo 
lý. Như các chương trước đã nói, trong cái hợp thể của thân và tâm của 
con người còn có những điều kỳ diệu chưa từng được thăm dò, mà dù 
cho các nhà khoa học có bỏ ra hàng nhiều năm nghiên cứu cũng chưa 
chắc đã thấy được. Thật tình mà nói, cái thế gian mà các nhà khoa học 
đang cố gắng cải thiện nầy, theo quan điểm của đạo Phật, đang phải 
chịu rất nhiều biến đổi trên mọi lãnh vực của nó, và rằng không ai có 
khả năng làm cho nó hết khổ. Cuộc sống của chúng ta vô cùng bi quan 
với tuổi già, bao phủ với sự chết, gắn bó với vô thường. Đó là những 
tính chất cố hữu của cuộc sống, cũng như màu xanh là tính chất cố hữu 
của cây vậy. Những phép mầu và sức mạnh của khoa học dù toàn hảo 
đến đâu cũng không thể thay đổi được tính chất cố hữu nầy. Sự huy 


831 


hoàng và bất tử của những tia nắng vĩnh hằng đang chờ, chỉ những ai 
có thể dùng ánh sáng của trí tuệ và giới hạnh để chiếu sáng và giữ gìn 
đạo lộ mà họ phải vượt qua con đường hầm tăm tối, bất hạnh của cuộc 
đời. Con người của thế gian ngày nay hẳn đã nhận ra bản chất biến đổi 
vô thường của cuộc sống. Mặc dù thấy được như vậy, họ vẫn không ghi 
nhớ trong tâm và ứng xử với sự sáng suốt, vô tư. Sự đổi thay, vô 
thường lúc nào cũng nhắc nhở con người và làm cho họ khổ đau, nhưng 
họ vẫn theo đuổi cái sự nghiệp điên rổ của mình và tiếp tục lăn trôi 
trong vòng sanh tử luân hôi, để bị giằng xé giữa những cơn gió độc của 
khổ đau phiền não. 

Phải thành thật mà nói, một trong những phẩm chất cao quý mà 
chúng ta đang có là trí thông minh của con người. Phẩm chất quý báu 
này khiến chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa đích thực của cuộc sống 
và cho phép chúng ta tiến tu trên đường đi đến giác ngộ. Nếu tất cả 
các giác quan của chúng ta như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, vân vân còn 
nguyên vẹn thì chúng ta có thể nghe chánh pháp, đọc sách về chánh 
pháp và suy tư theo chánh pháp. Chúng ta thật may mắn được sanh ra 
trong thời đại lịch sử mà Đức Phật đã thị hiện và giảng dạy Chánh 
pháp. Từ thời Đức Phật đến nay, chánh pháp thuần khiết này đã được 
truyền thừa qua nhiều thế hệ. Chúng ta cũng có cơ may có nhiều vị 
đạo sư có phẩm hạnh dạy dỗ, và những giáo đoàn xuất gia với những 
cộng đồng pháp lữ chia sẻ lợi lạc và khuyến tấn chúng ta trên bước 
đường tu tập. Những ai trong chúng ta có may mắn sống trong các xứ 
sở ấp ủ bảo vệ tự do tôn giáo nên việc tu tập không bị giới hạn. Hơn 
nữa, hiện nay hầu hết chúng ta đều có cuộc sống không quá nghèo 
khổ, thức ăn đô mặc đây đủ và chỗ ở yên ổn, đó là cơ sở để chúng ta 
tiến tu mà không phải lo lắng về những nhu cầu vật chất. Tâm thức 
chúng ta không bị các tà kiến hay định kiến che chắn quá nặng nễ, 
chúng ta có tiểm năng để làm những việc lớn lao trong cơ hội hiện tại, 
chúng ta phải trân trọng, phải khai triển cái nhìn dài hạn cho cuộc tu 
tập này vì kiếp sống hiện tại của chúng ta rất ngắn ngủi. Phật tử thuần 
thành phải luôn nhớ rằng tâm thức chúng ta không dừng lại khi chúng 
ta rủ bỏ xác thân tứ đại này. Tâm thức chúng ta không có hình dạng 
hay màu sắc, nhưng khi chúng rời thân hiện tại vào lúc chúng ta chết, 
chúng sẽ tái sanh vào những thân khác. Chúng ta tái sanh làm cái gì là 
tùy thuộc vào những hành động trong hiện tại của chúng ta. Vì vậy mà 
một trong những mục đích của kiếp mà chúng ta đang sống là chuẩn bị 


832 


cho sự chết và những kiếp tương lai. Bằng cách đó, chúng ta có thể 
chết một cách thanh thản với ý thức rằng tâm thức chúng ta sẽ tái sinh 
vào cảnh giới tốt đẹp. 

Theo Phật giáo, một con người cũng là một chúng sanh, nhưng lại 
là chúng sanh có tâm trí. Từ “Chúng sanh” nói đến tất cả những vật có 
đời sống. Mỗi sinh vật đến với cõi đời này là kết quả của nhiều 
nguyên nhân và điều kiện khác nhau. Những sinh vật nhỏ nhất như con 
kiến hay con muỗi, hay ngay cả những ký sinh trùng thật nhỏ, đều là 
những chúng sanh. Mỗi chúng sanh là sự kết hợp của những thành tố, 
có thể phân biệt thành năm phần: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Do đó, 
chúng sanh nầy không khác với chúng sanh khác, và con người bình 
thường không khác với các bậc Thánh nhân. Nhưng do bản chất và 
hình thể của năm yếu tố tổn tại trong từng cá thể được thành lập, nên 
chúng sanh nầy có khác với chúng sanh khác, con người bình thường có 
khác với các bậc Thánh. Sự kết hợp năm uẩn nây là kết quả của 
nghiệp và thay đổi từng sát na, nghĩa là chuyển hóa, thành tố mới thay 
cho thành tố cũ đã tan rã hoặc biến mất. Năm uẩn được kết hợp sẽ 
thành một hữu tình từ vô thủy, hữu tình ấy đã tạo nghiệp với sự chấp 
thủ định kiến của cái ngã và ngã sở. Sự hiểu biết của vị ấy bị bóp méo 
hoặc che mờ bởi vô minh, nên không thấy được chân lý của từng sát na 
kết hợp và tan rã của từng thành phần trong năm uẩn. Mặt khác, vị ấy 
bị chi phối bởi bản chất vô thường của chúng. Một người thức tỉnh với 
sự hiểu biết với phương pháp tu tập của Đức Phật sẽ giác ngộ được bản 
chất của chư pháp, nghĩa là một hữu tình chỉ do năm uẩn kết hợp lại và 
không có một thực thể thường hằng hoặc bất biến nào gọi là linh hồn 
cả. Con người là những chúng sanh có tâm trí đã nâng cao hay phát 
triển, biết phân biệt đâu là hợp và không hợp với luân lý đạo đức hơn 
những chúng sanh khác. Cảnh giới trong đó hạnh phúc và khổ đau lẫn 
lộn. Chư vị Bồ Tát thường chọn tái sanh vào cảnh nầy vì ở đây có 
nhiều hoàn cảnh thuận lợi để hành những pháp cần thiết nhằm thành 
tựu quả vị Phật. Kiếp sống cuối cùng của các vị Bồ Tát thường ở cảnh 
người. Nhân đạo là một trong sáu đường trong vòng luân hồi trong đó 
chúng sanh có thể được sanh vào. Chúng sanh con người có suy tưởng 
trong dục giới, những nghiệp trong quá khứ ảnh hưởng đến hoàn cảnh 
hiện tại. Con người chiếm một vị trí rất quan trọng trong vũ trụ của 
Phật giáo, vì con người có quyển năng quyết định cho chính họ. Đời 
sống con người là sự hỗn hợp của hạnh phúc và đắng cay. 


833 


Kiếp Người & Sanh-Lão Bệnh Tử: Sanh, lão, tử là ba mắc xích 
cuối cùng trong thập nhị nhân duyên, một trong những giáo pháp căn 
bản của Phật giáo; mười hai móc nhân quả giải thích trạng thái luân 
hồi sanh tử của chúng sanh. Mười hai nhân duyên gồm có: vô minh, 
hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, và lão tử. 
Vì vô minh mà tâm nầy vọng động. Vọng động là mắc xích thứ hai. 
Nếu tâm vọng động, mọi thứ vọng động từ từ sinh khởi là Hành. Do 
Hành mà có Tâm Thức, mắc xích thứ ba. Do Thức mà có Cảnh, là mắc 
xích thứ tư. Do cảnh mà khởi lên mắc xích thứ năm là Danh Sắc. Danh 
sắc hợp nhau lại để thành lập mọi thứ khác và dĩ nhiên trong thân 
chúng sanh khởi lên sáu căn. Khi sáu căn nầy tiếp xúc với nội và 
ngoại trần thì mắc xích thứ sáu là Xúc khởi dậy. Sau Xúc là mắc xích 
thứ bẩy Cảm Thọ. Khi những vui, buồn, thương, giận, ganh ghét, vân 
vân đã được cảm thọ thì mắc xích thứ tám là Ái sẽ khởi sinh. Khi 
luyến ái chúng ta có khuynh hướng giữ hay Thủ những thứ mình có, 
mắc xích thứ chín đang trỗi dậy. Chúng ta luôn luôn nắm giữ sở hữu 
chứ không chịu buông bỏ, mắc xích thứ mười đang cột chặt chúng ta 
vào luân hồi sanh tử. Do Hữu mà có Sanh (mắc xích thứ mười một), 
Lão, Bịnh, Tử (là mắc xích thứ mười hai). 

Sanh, lão, bệnh, tử cũng là bốn trong tám nỗi khổ trong “Khổ Đế” 
của Đức Thế Tôn. Thứ nhất là Sanh Khổ: Ngay khi còn trong bụng mẹ, 
con người đã có ý thức và cảm thọ. Thai nhi cũng cảm thấy sung sướng 
và đau khổ. Khi mẹ ăn đồ lạnh thì thai nhi cẩm như đang bị đóng băng. 
Khi mẹ ăn đồ nóng, thai nhi cảm như đang bị thiêu đốt, vân vân. Thai 
nhi sống trong chỗ chật hẹp tối tăm nhơ nhớp, vừa lọt lòng đã kêu khóc 
oa oa. Rồi từ đó khi lạnh, nóng, đói, khát, côn trùng cắn đốt, chỉ biết 
kêu khóc mà thôi. Huệ nhãn của Phật thấy rõ những chi tiết ấy, nên 
ngài xác nhận sanh đã là khổ. Chính vì thế cổ đức có nói: “Vừa khỏi 
bào thai lại nhập thai, Thánh nhân trông thấy động bi ai! Huyễn thân 
xét rõ toàn nhơ nhớp. Thoát phá mau về tánh bản lai.” 7h nhì là Già 
Khổ: Chúng ta khổ đau khi chúng ta đến tuổi già, đó là điều tự nhiên. 
Khi đến tuổi già, cảm quan con người thường hết nhạy bén; mắt không 
còn trông rõ nữa, tai không còn thính nữa, lưng đau, chân run, ăn không 
ngon, trí nhớ không còn linh mẫn, da mỗi, tóc bạc, răng long. Dù cho 
bực thanh niên tuấn nhã, hay trang thiếu nữ tiên dung, khi đến tuổi nầy 
âu cũng: “Bao vẻ hào hoa đâu thấy nữa. Một thân khô kiệt nghĩ buồn 
tênh!” Lắm kẻ tuổi già lú lẩn, khi ăn mặc, lúc đại tiểu tiện đều nhơ 


834 


nhớp, con cháu dù thân, cũng sanh nhàm chán. Kiếp người dường như 
kiếp hoa, luật vô thường chuyển biến khi đã đem đến cho hương sắc, 
nó cũng đem đến cho vẻ phai tàn. Xét ra cái già thật không vui chút 
nào, thân người thật không đáng luyến tiếc chút nào! Vì thế nên Đức 
Phật bảo già là khổ và Ngài khuyên Phật tử nên tu tập để có khả năng 
bình thản chịu đựng cái đau khổ của tuổi già. Thứ ba là Bệnh Khổ: Có 
thân là có bịnh vì thân nầy mở cửa cho mọi thứ bịnh tật. Vì vậy bịnh 
khổ là không tránh khỏi. Có những bệnh nhẹ thuộc ngoại cảm, đến các 
chứng bệnh nặng của nội thương. Có người vướng phải bệnh nan y như 
lao, cùi, ung thư, bại xụi. Trong cảnh ấy, tự thân đã đau đớn, lại tốn 
kém, hoặc không có tiền thuốc thang, chính mình bị khổ lụy, lại gây 
thêm khổ lụy cho quyến thuộc. Cái khổ về bệnh tật nầy nó đau đớn 
hơn cái đau khổ do tuổi già gây ra rất nhiều. Hãy suy gẫm, chỉ cần đau 
răng hay nhức đầu nhẹ thôi mà đôi khi cũng không chịu đựng nổi. Tuy 
nhiên, dù muốn hay không muốn, chúng ta cũng phải chịu đựng cái 
bệnh khổ nầy. Thậm chí Đức Phật là một bậc toàn hảo, người đã loại 
bỏ được tất cả mọi ô trược, mà Ngài vẫn phải chịu đựng khổ đau vật 
chất gây ra bởi bệnh tật. Đức Phật luôn bị đau đầu. Còn căn bệnh cuối 
cùng làm cho Ngài đau đớn nhiều về thể xác. Do kết quả của việc Để 
Bà Đạt Đa lăn đá mong giết Ngài. Chân Ngài bị thương bởi một mảnh 
vụn cần phải mổ. Đôi khi các đệ tử không tuân lời giáo huấn của Ngài, 
Ngài đã rút vào rừng ba tháng, chịu nhịn đói, chỉ lấy lá làm nệm trên 
nền đất cứng, đối đầu với gió rét lạnh buốt. Thế mà Ngài vẫn bình 
thản. Giữ cái đau đớn và hạnh phúc, Đức Phật sống với một cái tâm 
quân bình. Thứ t là Tử Khổ hay sự khổ trong lúc chết: Tất cả nhân 
loại đều muốn sanh an nhiên chết tự tại; tuy nhiên, rất ít người đạt 
được thỏa nguyện. Khi chết phần nhiều sắc thân lại bị bệnh khổ hành 
hạ đau đớn. Thân đã như thế, tâm thì hãi hùng lo sợ, tham tiếc ruộng 
vườn của cải, buồn rầu phải la bỏ thân quyến, muôn mối dập dồn, quả 
thật là khổ. Đa phần chúng sanh sanh ra trong tiếng khóc khổ đau và 
chết đi trong khổ đau gấp bội. Cái chết chẳng ai mời mà nó vẫn đến, 
và không ai biết nó sẽ đến vào lúc nào. Như trái rơi từ trên cây, có trái 
non, trái chín hay trái già; cũng vậy, chúng ta chết non, chết lúc tuổi 
thanh xuân hay chết lúc già. Như mặt trời mọc ở phía Đông và chỉ lặn 
về phía Tây. Như hoa nở buổi sáng để rồi tàn vào buổi chiều. Đức 
Phật dạy: “Cái chết không thể tránh được, nó đến với tất cả mọi người 
chứ không chừa một ai. Chỉ còn cách tu tập để có thể đương đầu với nó 


835 


bằng sự bình thản hoàn toàn. Bốn nỗi khổ còn lại là thương yêu xa ha 
khổ, oán tắng hội khổ, hay khổ vì phải chịu đựng người mà mình không 
ưa, cầu mong mà không được như ý là khổ, và năm ấm thạnh suy là 
khổ. Theo truyền thống Phật Giáo và theo Hòa Thượng Narada trong 
Đức Phật và Phật Pháp, có bốn nguyên nhân đưa đến cái chết. Thứ 
nhất là Mạng Triệt, nghĩa là mạng căn hay thọ mạng của mỗi loài đã 
hết. Điều nầy giống như đèn tắt vì hết tim. Thứ nhì là Nghiệp Dĩ, nghĩa 
là năng lượng nghiệp gây nên sự sanh của người chết đã kiệt. Điều 
nầy giống như đèn tắt vì dầu trong đèn đã cạn. Thứ ba là Mạng Triệt 
Nghiệp Dĩ Đồng Thời, nghĩa là sự chấm dứt cùng lúc của mạng triệt và 
nghiệp dĩ. Điều nầy giống như đèn tắt vì cạn dầu tim lụn. Thứ tư là Bất 
Đắc Kỳ Tử (vì tai nạn bất ngờ hay những biến cố bên ngoài). Điều nây 
giống như đèn tắt vì gió hay người nào đó thối tắt. 

Sự nhận biết về lão bệnh tử của Thái Tử Sĩ Đạt Đa đến với Ngài 
khi tuổi Ngài hãy còn rất trẻ. Nhân một hôm được phép vua cha đi du 
ngoạn ngoại thành. Nhưng khi vừa ra khỏi cửa Đông chẳng bao xa thì 
Ngài đã nhìn thấy một ông lão lưng còng, tóc bạc, vai trần, bước đi khó 
khăn như muốn bị gió thổi, trông thật tội nghiệp. Thái tử lập tức xuống 
khỏi kiệu voi, đến bên ông lão, hỏi han thân thiết. Chẳng ngờ ông lão 
bị điếc, răng cỏ chẳng còn cái nào. Nghe ông lão nói cô đơn và con cái 
không chịu chăm sóc. Thái tử dộng lòng muốn dưỡng nuôi ông lão, 
nhưng ông lão chỉ yêu cầu Ngài cho trở lại tuổi thanh xuân trẻ mãi 
không già. Nghe xong, Thái tử chỉ im lặng thở dài, không nói, rồi ra 
lệnh cho đoàn tùy tùng xa giá hồi cung. Vài hôm sau, Thái tử và đoàn 
tùy tùng đi về phía cửa Tây. Dù nhà vua đã ra lệnh dọn dẹp sạch sẽ, 
người bệnh người nghèo không được ra đường, nhưng vừa ra khỏi cửa 
Tây không xa là đã nhìn thấy một người bệnh sắp chết đang nằm rên 
bên vệ đường, thân gầy bụng to. Thái tử bèn hỏi một người trong đám 
tùy tùng: “Người này sao đến nỗi như vậy?” Người hầu không dám 
dấu diếm sự thật, đáp rằng: “Người này bệnh vì cơ thể không được 
điều hòa. Bất luận giàu nghèo, sang hèn, có thân là có bệnh khổ.” 
Nghe câu này, trong lòng Thái tử run sợ và bất an. Ngài bèn ra lệnh 
cho đoàn trở về cung. Sau khi về cung, Thái tử buồn bã suốt ngày. 
Ngài nghĩ tại sao con người lại già, lại bệnh? Với những thứ xa hoa 
trong cung điện, Thái tử không biết phải làm thế nào để làm vơi đi nỗi 
thống khổ của thần dân và làm thế nào để mọi người có cuộc sống an 
vui hơn. Nhà vua biết Thái tử không vui, nhưng cho rằng đây là việc 


836 


ngẫu nhiên. Vì thế một mặt vua khuyên Thái tử tiếp tục viếng cảnh, 
mặt khác hạ chỉ cho thần dân cố gắng đừng cho Thái tử gặp cảnh 
không vui trên đường, lại ra lệnh cho Để Bà Đạt Đa cùng đi chuyến 
này với Thái tử vì Đề Bà giỏi cung tên võ nghệ có thể làm cho Thái tử 
cảm thấy mạnh dạn hơn. Nhưng khởi hành chưa được bao lâu, thì đã 
gặp ngay một đám tang làm kẹt đường xe của Thái tử. Những người 
đàn ông thì buồn bã, còn đàn bà thì kêu khóc một cách thẩm thương. 
Thái tử bảo Để Bà Đạt Đa: “Thôi ta về đi.” Để Bà cười Thái tử sợ 
người chết, thật đúng là “Thái tử nhu nhược.” Thái tử nghĩ: “Đề Bà 
Đạt Đa cười kẻ khác, nhưng trên thế giới, không có ai có thể không 
chết, chỉ có thời gian sau trước mà thôi.” Nghĩ vậy Thái tử chẳng còn 
lòng dạ nào tiếp tục ngắm cảnh nữa, nên Ngài lặng lẽ trở về cung. 
Những lần Thái tử ra ngoài ngoạn cảnh, đều là đi vui về buồn. Từ đó 
ngày ngày Thái tử ủ dột, lặng lẽ ít nói. Tuy bên mình là vợ đẹp con 
ngoan, cũng không làm cho Thái tử bớt u hoài. Những hình ảnh của các 
cảnh người già, người bệnh và người chết luôn ám ảnh trong đầu Thái 
tử. Ngài nghĩ rồi đây vợ đẹp con ngoan của ta cũng không thể nào 
thoát khổi cái vòng lão bệnh tử này. Trong trí Ngài, cuộc sống con 
người hư ảo không thật như hoa trong không trung hay như trăng trong 
nước vậy thôi. Một hôm khác trong khi đang ở trong vườn thượng uyển, 
Thái tử trông thấy đàn cá đang xâu xé nhau dưới ao, cá lớn ăn cá bé, 
cá bé ăn tôm; từ đó ngài quán tưởng đến chúng sanh, vì sinh tổn mà 
mạnh hiếp yếu, vì tư lợi mà phát động chiến tranh, có thể có cách nào 
ngăn chận những việc như vậy không? Rượu ngon, gái đẹp, ca múa 
đều không làm cho Thái tử hứng thú. Ngài luôn bị ám ảnh bởi những 
vấn để vô thường như già, bệnh, chết, vân vân. Ngài nghĩ mục đích 
chủ yếu đầu tiên của con người là phải tìm kiếm ra phương pháp và 
con đường giải thoát những thống khổ của nhân sinh. Đây là lý do tại 
sao Thái tử trẻ từ bổ vợ đẹp con ngoan và cuộc sống xa hoa để trở 
thành một khất sĩ không nhà. 

Cuối cùng, theo Phật giáo, sanh sanh tử tử (do hoặc nghiệp của hết 
thấy chúng sanh gây ra, hễ có sanh là có tử). Hành giả nên luôn nhớ 
rằng "sanh tử" là việc lớn, nhất định phải làm cho rõ, nhất định phải 
thực hiểu rằng sinh tử là sinh tử trong từng sát na. Một hôm, sư Goshu 
đến gặp thiển sư Yui-e và nói: "Tôi đã học thiển nhiều năm, nhưng 
không có kết quả. Xin ngài chỉ dạy." Thiển sư Yui-e nói: "Đạo thiển 
vốn không có gì bí mật cả. Chỉ là vấn để thoát ly sanh tử mà thôi." 


837 


Goshu hỏi: "Lầm cách nào thoát ly sanh tử?" Thiển sư Yiu-e cao giọng 
đáp: "Mỗi niệm sanh diệt của ông là cội gốc sanh tử." Với những lời 
này, Goshu đi vào thâm định, cảm thấy như mình vừa trút một gánh 
nặng vậy. 

Theo Thiền sư Đạo Nguyên, vị sáng lập ra tông Tào Động của 
Nhật Bản, đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng nói rằng trong một ngày 
đêm, sinh mệnh chúng ta có tổng cộng sáu tỷ bốn trăm triệu chín mươi 
chín ngàn chín trăm tám mươi lần sinh tử, cho nên mỗi giây sinh mệnh 
chúng ta có khoảng bảy chục ngàn lần sinh tử. Điều này e rằng tâm trí 
chúng ta không cách nào tưởng tượng nổi. Sinh mệnh như vậy rốt cuộc 
là sinh mệnh như thế nào? Thông thường chúng ta cho rằng sinh mệnh 
con người khoảng năm mươi năm, sáu mươi năm, có lẽ cao nhất là 
khoảng trăm năm. Nhưng những người sống lâu đang làm gì với cuộc 
sống của họ? Thiển sư Đạo Nguyên đã từng nói rằng sống lâu nhưng 
lại không tỉnh thức quả là điều tội lỗi. Ngược lại, ngài nhấn mạnh rằng 
chỉ cần sống một ngày mà hiểu rõ cuộc sống thì giá trị của một ngày 
sống đó tương đương với giá trị của người sống nhiều nhiều năm mà 
không tỉnh thức. Mỗi chúng ta đều quan tâm đến việc mình sống được 
bao lâu. Chúng ta cảm thấy sống tám mươi, chín mươi hay một trăm 
năm là cuộc sống kỳ diệu, nhưng kỳ diệu so với cái gì? So với người 
chết trẻ chăng? Vì thế, hành giả phải thấy rõ ràng sinh mệnh của mình. 
Sinh mệnh đang tổn tại ngay trong lúc này đây, là cái gì? Trong mỗi 
sát na có tới bẩy chục ngàn lần sanh tử, cuối cùng là cái gì? Có phải đó 
là sinh mệnh khác nhau giữa đàn ông, đàn bà, người trẻ, người già, 
giữa chúng sanh con người hay chúng sanh khác hay không? Nó tương 
đối hay tuyệt đối? Hành giả nên luôn nhớ rằng tất cả những xem xét 
và hiểu biết thông thường của chúng ta về cái sinh mệnh chẳng có 
nghĩa lý gì nếu chúng ta phải sinh tử đến bảy chục ngàn lần trong mỗi 
sát na. Chúng ta phải bằng mọi cách, với tất cả sức lực của mình, tu tập 
để vượt thoát khỏi vòng sinh tử này. 

Mạng Sống Con Người Mong Manh Cái Chết Là Chắc Chắn: 
Đây là một câu nói nổi tiếng trong Phật Giáo. Nếu chúng ta luôn biết 
rằng cái chết là chắc chắn và là một hiện tượng tự nhiên mà mọi người 
rồi sẽ phải kinh qua, thì chúng ta sẽ không còn sợ hãi trước cái chết. 
Tuy nhiên, tất cả chúng ta ai cũng sợ chết vì chúng ta không nghĩ về sự 
tất yếu của nó. Trái lại, chúng ta thích chấp thủ vào đời sống và từ đó 
phát sinh ra đủ thứ tham chấp. Theo Tăng sĩ người Đức Nyanatiloka kể 


838 


lại lời của Visuddhi-Magga như sau: “Các thực thể chỉ có một khoảnh 
khắc rất ngắn để sống, ngang với thời gian của một tia chớp. Khi thời 
gian đó kết thúc thì thực thể ấy tiêu tan. Thế là thực thể của quá khứ 
đã chết, không còn đang sống và cũng không sống lại được trong hiện 
tại hay tương lai. Thực thể trong hiện tại không sống trong quá khứ, nó 
đang sống trong khoảng khắc hiện tại, nhưng cũng không sống trong 
tương lai không sống trong quá khứ hay hiện tại, nó chỉ sống về sau 
nầy. Một thực thể trong tương lai. Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, 
Chương 38, Đức Phật hỏi một vị Sa Môn: “Sinh mạng của con người 
tồn tại bao lâu?” VỊ Sa Môn đáp: “Bạch Thế tôn, trong vài ngày.” Phật 
nóI: “Ông chưa hiểu Đạo.” Đức Phật hỏi một Sa môn khác: “Sinh 
mạng con người tổn tại bao lâu?” Vị kia đáp: “Bạch Thế Tôn, khoảng 
một bữa ăn.” Phật nói: “Ông chưa hiểu Đạo.” Đức Phật lại hỏi một vị 
khác: “Sinh mạng con người tổn tại bao lâu?” Vị kia đáp: “Bạch Thế 
Tôn, khoảng một hơi thở.” Phật khen: “Hay lắm! Ông là người hiểu 
Đạo.” Đức Phật đã nhiều lần dạy: “Mạng sống con người trong hơi thở, 
thở ra mà không thở vào là đã mạng một và bước sang kiếp khác”. 
Thật vậy, cuộc sống của chúng ta khác nào hơi thở ra thở vào, giống 
như lá sinh ra trên cành rồi rụng xuống. Ngày xưa tại các chùa, những 
chú tiểu phải cùng nhau quét lá ở lối đi và sân chùa. Quét xong đàng 
nầy, đàng kia lá đã tràn ngập, quét đến cuối đường thì đầu đường lá đã 
phú đầy những chỗ họ vừa quét xong. Khi hiểu được bài học lá rụng, 
chúng ta có thể quét sạch lối đi hằng ngày và gặt hái hạnh phúc lớn 
lao trong cuộc sống phù du biến đổi nầy. 

Hành giả tu Phật và thông hiểu giáo lý nhà Phật nên bình thản đối 
diện với sự chắc chắn của cái Chết. Cái chết sẽ đến với mọi người một 
cách tự nhiên. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều cảm thấy lo sợ suy tư 
về cái chết. Người ta sợ rằng nếu họ nói về tử thần thì tử thần sẽ đến 
gần với họ hơn. Đó là một ý tưởng sai lầm. Kỳ thật bản chất thật của 
kiếp sống là vô thường và cái chết không miễn trừ một ai. Theo quy 
luật tự nhiên, chết là một trong bốn tiến trình của luật vô thường, và 
không thể tránh khỏi, thì khi nghĩ tưởng hay chiêm nghiệm về sự chết 
sẽ khiến cho đời sống của chúng ta có ý nghĩa tốt hơn. Một khi chúng 
ta có khả năng chiêm nghiệm về sự chết là cái mà chúng ta không thể 
nào tránh khỏi thì tất cả những thứ nhỏ nhặt trong đời sống hằng ngày 
bỗng trở nên vô nghĩa so với đoạn đường còn lại của kiếp sống mà 
chúng ta đang đi. Chính Đức Phật đã từng dạy: “Không có ý thức nào 


839 


cao hơn việc ý thức được tính cách vô thường của kiếp sống. Vì ý thức 
được như vậy sẽ giúp chúng ta hiểu rõ rằng lúc mệnh chung, dòng tâm 
thức và những dấu ấn nghiệp lực mà chúng ta đã gieo tạo sẽ đưa chúng 
ta đi đến những kiếp sống mới. Hiểu như vậy sẽ giúp chúng ta hiểu 
rằng nếu trong kiếp sống này chúng ta có những hành động gây tổn hại 
cho người khác với động cơ xấu thì những dấu ấn đen tối của những 
hành động đó sẽ đeo bám theo dòng chảy tâm thức của chúng ta. Phật 
tử thuần thành nên luôn nhớ rằng cái chết chắc chắn là càng lúc càng 
đến gần với tất cả mọi người, dù bậc vua quan hay dân giả, dù giàu 
hay nghèo, dù sang hay hèn, vân vân. Chúng ta ai rồi cũng sẽ chết chứ 
không ai sống mãi được với định luật vô thường. Không có nơi nào cho 
chúng ta đến để tránh được cái chết. Tuổi thọ của chúng ta không thể 
kéo dài được và mỗi lúc qua đi là mạng sống chúng ta càng ngắn lại. 
Khi tử thần đến chúng ta không thể nào kỳ kèo bớt một thêm hai để 
chúng ta có thời giờ chuyển hóa tâm thức của mình đâu. 

Kiếp Con Người Theo Quan Điểm Phật Giáo: Kiếp là một khoảng 
thời gian rất dài. Theo Phật giáo, khoảng thời gian một ngày một đêm 
trên cõi Trời Phạm Thiên (tương đương với 4 tỷ 320 triệu năm). Kiếp 
còn có nghĩa là khoảng thời gian từ lúc vũ trụ được thành lập, đến hoại 
diệt rồi lại được thành lập. Cũng theo Phật giáo, nếu người ta lấy áo 
trời vỗ vào một tảng đá dài 40 dậm, cứ mỗi trăm năm lại vỗ một lần, 
cứ thế cho đến khi áo trời rách nát, tiểu kiếp vẫn chưa hết. Một Tiểu 
kiếp tương đương với khoảng thời gian một ngày một đêm trên cõi trời 
Phạm Thiên. Một tiểu kiếp tương đương với 1.000 kiếp, một khoảng 
thời gian từ tạo lập vũ trụ đến tái tạo lập. Một Trung kiếp bằng 20 tiểu 
kiếp. Một Đại kiếp bằng bốn trung kiếp. Theo Câu Xá Luận, có bốn 
trạng thái hay bốn kiếp, mỗi kiếp gồm 20 tiểu kiếp qua các thời kỳ 
thành, trụ, hoại, không. Nói tóm lại, theo Phật giáo, kiếp là một vòng 
tròn bất tận. 

Phật giáo xem con người là một chúng sanh rất nhỏ, không chỉ về 
sức mạnh mà còn về tuổi thọ. Con người không hơn gì các sinh vật 
khác trong vũ trũ này ngoại trừ khả năng hiểu biết. Con người được coi 
như là một sinh vật có văn hóa, biết hòa hợp với sinh vật khác mà 
không hủy hoại chúng. Tôn giáo được con người đặt ra cũng với mục 
đích ấy. Mọi sinh vật sống đều chia sẻ cùng lực sống truyền cho con 
người. Con người và những sinh vật khác là một phần của sinh lực vũ 
trụ mang nhiều dạng thức khác nhau trong những kiếp tái sanh vô tận, 


840 


chuyển từ người thành vật tới những hình thái siêu phàm và rồi trở lại 
trong một chu kỳ bất tận. Theo vũ trụ luận Phật giáo, con người chỉ 
đơn giản là một cư dân trên một trong những cảnh giới hiện hữu mà 
các chúng sanh khác cũng có thể đến sau khi chết. Thế giới con người 
là sự pha trộn vừa phải giữa hạnh phúc và khổ đau, con người ở trong 
một vị trí thuận lợi để tạo hay không tạo nghiệp mới, và như vậy con 
người có thể uốn nắn định mệnh của chính mình. Con người quả thực 
là người Sáng Tạo và người Cứu Tinh của chính mình. Nhiều người tin 
rằng tôn giáo từ trời đi xuống, nhưng người Phật tử biết rằng Phật giáo 
khởi thủy từ trái đất và tiến dân lên trời, lên Phật.” Dầu kiếp người 
đầy khổ đau phiển não, nhưng cơ hội được tái sanh làm con người rất ư 
là hãn hữu, chính vì thế mà Đức Phật dạy: “Được sinh ra làm người là 
điểu vô cùng quý báu, một cơ hội lớn lao không nên để uống phí. Giả 
tỷ có một người ném vào đại dương một mảnh ván, trên mảnh ván có 
một lỗ hỏng, mảnh ván trôi dạt do nhiều luồng gió và nhiều dòng nước 
xô đẩy trên đại dương. Trong đại dương có một con rùa chột mắt, một 
trăm năm mới ngoi lên mặt biển một lần để thở. Dù cho mất cả một 
đại kiếp, con rùa cũng khó mà trồổi lên mặt nước và chui vào lỗ hỏng 
của mảnh ván ấy. Cũng thế, nếu một khi người ta đã bị đọa xuống ba 
cảnh giới đây thống khổ hay hạ tam đồ, thì việc được tái sanh làm 
người cũng thật là hiếm hoi.” 

Chúng sanh con người có suy tưởng trong dục giới, những nghiệp 
trong quá khứ ảnh hưởng đến hoàn cảnh hiện tại. Con người chiếm một 
vị trí rất quan trọng trong vũ trụ của Phật giáo, vì con người có quyển 
năng quyết định cho chính họ. Đời sống con người là sự hỗn hợp của 
hạnh phúc và đắng cay. Theo Đức Phật, con người có thể quyết định 
dành cuộc đời cho những mục tiêu ích kỷ, bất thiện, một hiện hữu 
suông rỗng, hay quyết định dành đời mình cho việc thực hiện các việc 
thiện làm cho người khác được hạnh phúc. Trong nhiều trường hợp, con 
người cũng có thể có những quyết định sinh động để uốn nắn đời mình 
theo cách nầy hay cách khác; con người có cơ hội nghĩ đến đạo và 
giáo lý của Ngài hầu hết là nhằm cho con người, vì con người có khả 
năng hiểu biết, thực hành và đi đến chứng ngộ giáo lý. Chính con 
người, nếu muốn, họ có thể chứng nghiệm giác ngộ tối thượng và trở 
thành Phật, đây là hạnh phúc lớn không phải chỉ chứng đắc sự an tịnh 
và giải thoát cho mình, mà còn khai thị đạo cho nhiều người khác do 
lòng từ bi. 


84I 


Theo Phật giáo, kiếp sống con người hiện tại do Ái và Thủ (Tanha- 
Upadana) của kiếp quá khứ tạo thành. Ái và Thủ những hành động có 
chủ ý trong kiếp hiện tại sẽ tạo thành sự tái sanh trong tương lai. Theo 
Phật giáo thì chính hành nghiệp nầy đã phân loại chúng sanh thành cao 
thượng và thấp hèn. Các chúng sanh là kẻ thừa tự của nghiệp, là chủ 
nhân của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, là điểm 
tựa, nghiệp phân chia các loài hữu tình; nghĩa là có liệt có ưu 
(Dhammapada 135). Theo sinh học hiện đại, đời sống mới của con 
người bắt đầu ngay trong khoảnh khắc kỳ diệu. Khi một tế bào tinh 
trùng của người cha kết hợp với tế bào hay noãn bào của người mẹ. 
Đây là khoảnh khắc tái sanh. Khoa học chỉ để cập đến hai yếu tố vật 
lý thông thường. Tuy nhiên, Phật giáo nói đến yếu thố thứ ba được 
xem là thuần túy tinh thân. Theo Kinh Mahatanhasamkhaya trong 
Trung Bộ Kinh, do sự kết hợp của 3 yếu tố mà sự thụ thai xãy ra. Nếu 
người mẹ và cha giao hợp với nhau, nhưng không đúng thời kỳ thụ thai 
của ngươì mẹ, và chúng sanh sẽ tái sanh không hiện diện, thì một mầm 
sống không được gieo vào, nghĩa là bào thai không thành hình. Nếu 
cha mẹ giao hợp đúng thời kỳ thụ thai của người mẹ, nhưng không có 
sự hiện diện của chúng sanh sẽ tái sanh, lúc đó cũng không có sự thụ 
thai. Nếu cha mẹ giao hợp với nhau đúng thời kỳ thụ thai của người 
mẹ và có sự hiện diện của chúng sanh sẽ tái sanh, lúc ấy mầm sống đã 
được gieo vào bào thai thành hình. Yếu tố thứ ba chỉ là một thuật ngữ 
cho thức tái sanh. Cũng cần phải hiểu rằng thức tái sanh nầy không 
phải là một “tự ngã” hay “linh hồn” hoặc một thực thể cảm thọ quả 
báo tốt xấu của nghiệp thiện ác. Thức cũng phát sanh do các duyên. 
Ngoài duyên không thể có thức sanh khởi. 

Theo Hòa Thượng Piyadassi trong quyển “Con Đường Cổ Xưa”, 
cuộc đời, theo đạo Phật là biển khổ. Cái khổ thống trị mọi kiếp sống. 
Nó chính là vấn để căn bản của cuộc sống. Thế gian đây khổ đau và 
phiền não, không ai thoát khỏi sự trói buộc của nỗi bất hạnh nầy, và 
đây là một sự thật chung mà không một người sáng suốt nào có thể 
phú nhận. Tuy nhiên, việc nhìn nhận sự kiện phổ quát nầy không có 
nghĩa là phủ nhận hoàn toàn mọi lạc thú hay hạnh phúc ở đời. Đức 
phật, bậc thuyết Khổ, chưa bao giờ phủ nhận hạnh phúc cuộc sống khi 
Ngài đề cập đến tính chất phổ quát của Khổ. Cơ cấu tâm-vật lý nầy 
chịu sự thay đổi không ngừng, nó tạo ra các tiến trình tâm-vật lý mới 
trong từng sát na và như vậy bảo tổn được tiểm năng cho các tiến trình 


842 


cơ cấu trong tương lai, không để lại khe hở nào giữa một sát na với sát 
na kế. Chúng ta sống và chết trong từng sát na của đời mình. Cuộc 
sống chẳng qua chỉ là sự trở thành và hoại diệt, một sự sanh và diệt 
(udaya-vaya) liên tục, tựa như những lượn sóng trên đại dương vậy. 
Tiến trình tâm-vật lý biến đổi liên tục nầy rõ ràng đã cho chúng ta 
thấy, cuộc sống nầy không dừng lại vào lúc chết mà sẽ tiếp tục mãi 
mãi. Chính dòng tâm năng động mà chúng ta thường gọi là ý chí, khát 
ái, ước muốn hay tham ái đã tạo thành nghiệp lực. Nghiệp lực mạnh 
mẽ nầy, ý chí muốn sinh tổn nầy, đã duy trì cuộc sống. Theo Phật giáo, 
không chỉ có cuộc sống con người mà cả thế gian hữu tình nầy đều bị 
lôi kéo bởi sức mạnh vĩ đại nầy, đó là tâm và các tâm sở, thiện hoặc 
bất thiện của nó. 

“Mạng sống mong manh, cái chết là chắc chắn”. Đây là một câu 
nói nổi tiếng trong Phật Giáo. Nếu chúng ta luôn biết rằng cái chết là 
chắc chắn và là một hiện tượng tự nhiên mà mọi người rồi sẽ phải kinh 
qua, thì chúng ta sẽ không còn sợ hãi trước cái chết. Tuy nhiên, tất cả 
chúng ta ai cũng sợ chết vì chúng ta không nghĩ về sự tất yếu của nó. 
Trái lại, chúng ta thích chấp thủ vào đời sống và từ đó phát sinh ra đủ 
thứ tham chấp. Theo Tăng sĩ người Đức Nyanatiloka kể lại lời của 
Visuddhi-Magga như sau: “Các thực thể chỉ có một khoảnh khắc rất 
ngắn để sống, ngang với thời gian của một tia chớp. Khi thời gian đó 
kết thúc thì thực thể ấy tiêu tan. Thế là thực thể của quá khứ đã chết, 
không còn đang sống và cũng không sống lại được trong hiện tại hay 
tương lai. Thực thể trong hiện tại không sống trong quá khứ, nó đang 
sống trong khoảng khắc hiện tại, nhưng cũng không sống trong tương 
lai không sống trong quá khứ hay hiện tại, nó chỉ sống về sau nầy. Một 
thực thể trong tương lai. Thật vậy, cuộc đời là một giấc mơ dài. Ngay 
cả sau giấc ngủ, khi chúng ta thức dậy, có cái gì khác nhau giữa giấc 
mơ mình có đêm qua và những tháng ngày thơ ấu của mình đâu? 
Chúng ta có cảm giác thấy rằng chúng ta đang tái sinh mỗi buổi sáng 
sau giấc ngủ hay có cẩm giác đang tái sinh trong từng khoảnh khắc sau 
hơi thở. Như vậy không có một cái “Ta” thật sự nào trong những cái tái 
sinh mà mình có ấy không? Chắc chắn là không! Kỳ thật, chúng ta 
đang biến đổi vô tận. Và chúng ta biết chúng ta là các niệm đang được 
hiển lộ, thế thôi! 

Cõi người sướng khổ lẫn lộn, nên dễ tiến tu để đạt thành quả vị 
Phật; trong khi các cõi khác như cõi trời thì quá sướng nên không màng 


843 


tu tập, cõi súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục thì khổ sở ngu tối, nhơ nhớp, 
ăn uống lẫn nhau nên cũng không tu được. Tuy nhiên, trong các trân 
bảo, sinh mạng là hơn, nếu mạng mình còn là còn tất cả. Chỉ mong sao 
cho thân mạng nầy được sống còn, thì lo chi không có ngày gầy dựng 
nên cơ nghiệp. Tuy nhiên, vạn vật ở trên đời nếu đã có mang cái tướng 
hữu vi, tất phải có ngày bị hoại diệt. Đời người cũng thế, hễ có sanh là 
có tử; tuy nói trăm năm, nhưng mau như ánh chớp, thoáng qua tựa 
sương, như hoa hiện trong gương, như trăng lỗng đáy nước, hơi thở 
mong manh, chứ nào có bên lâu? Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ rằng 
khi sanh ra đã không mang theo một đồng, nên khi chết rồi cũng không 
cầm theo một chữ, suốt đời làm lụng khổ thân tích chứa của cải, rốt 
cuộc vô ích cho bản thân mình trước cái sanh lão bệnh tử. Sau khi chết 
di, của cải ấy liền trở qua tay người khác một cách phủ phàng. Lúc ấy 
không có một chút phước lành nào để cho thần thức nương cậy về kiếp 
sau, cho nên phải đọa vào tam đồ ác đạo. Cổ đức có dạy: “Thiên niên 
thiết mộc khai hoa dị, nhất thất nhơn thân vạn kiếp nan.” Nghĩa là cây 
sắt ngàn năm mà nay nở hoa cũng chưa lấy làm kinh dị, chớ thân người 
một khi đã mất đi thì muôn kiếp cũng khó mà tái hồi. Vì thế, Phật tử 
chơn thuần nên luôn nhớ những øì Phật dạy: “Thân người khó được, 
Phật pháp khó gặp. Được thân người, gặp Phật pháp, mà ta nở để cho 
thời gian luống qua vô ích, quả là uống cho một kiếp người.” 

Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: “Được sinh làm người là khó, 
được sống còn là khó, được nghe Chánh pháp là khó, được gặp Phật ra 
đời là khó (182). “Mùa mưa ta ở đây, đông hạ ta cũng ở đây,” đấy là 
tâm tưởng của hạng người ngu si, không tự giác những gì nguy hiểm 
(286). Người đắm yêu con cái và súc vật thì tâm thường mê hoặc, nên 
bị tử thần bắt đi như xóm làng đang say ngủ bị cơn nước lũ lôi cuốn mà 
không hay (287). Một khi tử thần đã đến, chẳng có thân thuộc nào có 
thể thế thay, dù cha con thân thích chẳng làm sao cứu hộ (288).” Vì 
vậy, Đức Phật dạy tiếp: “Sống trăm tuổi mà phá giới và buông lung, 
chẳng bằng sống chỉ một ngày mà trì giới, tu thiển định (110). Sống 
trăm tuổi mà thiếu trí huệ, không tu thiển, chẳng bằng sống chỉ một 
ngày mà đủ trí, tu thiển định (111). Sống trăm tuổi mà giải đãi không 
tinh tấn, chẳng bằng sống chỉ một ngày mà hăng hái tinh cần (112). 
Sống trăm tuổi mà không thấy pháp vô thường sinh diệt, chẳng bằng 
sống chỉ một ngày mà được thấy pháp sinh diệt vô thường (113). Sống 
trăm tuổi mà không thấy đạo tịch tịnh vô vi, chẳng bằng sống chỉ một 


844 


ngày mà được thấy đạo tịch tịnh vô vi (114). Sống trăm tuổi mà không 
thấy pháp tối thượng, chẳng bằng sống chỉ một ngày mà được thấy 
pháp tối thượng (1 15).” 

Vị Trí Của Con Người Trong Phật Giáo: Phật giáo xem con người 
là một chúng sanh rất nhỏ nhưng có tâm thức. Phật giáo xem con người 
là một chúng sanh rất nhỏ, không chỉ về sức mạnh mà còn về tuổi thọ. 
Con người không hơn gì các sinh vật khác trong vũ trũ này ngoại trừ 
khả năng hiểu biết. Con người được coi như là một sinh vật có văn 
hóa, biết hòa hợp với sinh vật khác mà không hủy hoại chúng. Tôn 
giáo được con người đặt ra cũng với mục đích ấy. Mọi sinh vật sống 
đều chia sẻ cùng lực sống truyền cho con người. Con người và những 
sinh vật khác là một phần của sinh lực vũ trụ mang nhiều dạng thức 
khác nhau trong những kiếp tái sanh vô tận, chuyển từ người thành vật 
tới những hình thái siêu phầm và rồi trở lại trong một chu kỳ bất tận. 
Theo vũ trụ luận Phật giáo, con người chỉ đơn giản là một cư dân trên 
một trong những cảnh giới hiện hữu mà các chúng sanh khác cũng có 
thể đến sau khi chết. Thế giới con người là sự pha trộn vừa phải giữa 
hạnh phúc và khổ đau, con người ở trong một vị trí thuận lợi để tạo hay 
không tạo nghiệp mới, và như vậy con người có thể uốn nắn định mệnh 
của chính mình. Con người quả thực là người Sáng Tạo và người Cứu 
Tinh của chính mình. Nhiều người tin rằng tôn giáo từ trời đi xuống, 
nhưng người Phật tử biết rằng Phật giáo khởi thủy từ trái đất và tiến 
dần lên trời, lên Phật.” Theo đạo Phật, thì “nhân đạo” là con đường lý 
tưởng cho chúng sanh tu tập và đạt thành Phật quả, vì họ không phải 
thường xuyên chịu đựng khổ đau như các chúng sanh trong ba đường 
dữ (địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh), họ cũng không có những đời sống 
quá sung sướng của chư thiên để xao lãng việc tu tập. Ngược lại, họ 
chịu khổ đau vừa đủ để thấy được thực tánh của vạn hữu (vô thường, 
khổ và vô ngã). Vì vậy mà Đức Phật dạy, “con người có thể quyết định 
dành cuộc đời cho những mục tiêu ích kỷ, bất thiện, một hiện hữu 
suông rỗng, hay quyết định dành đời mình cho việc thực hiện các việc 
thiện làm cho người khác được hạnh phúc.” Trong nhiều trường hợp, 
con người cũng có thể có những quyết định sinh động để uốn nắn đời 
mình theo cách nầy hay cách khác; con người có cơ hội nghĩ đến đạo 
và giáo lý của Ngài hầu hết là nhằm cho con người, vì con người có 
khả năng hiểu biết, thực hành và đi đến chứng ngộ giáo lý. Chính con 
người, nếu muốn, họ có thể chứng nghiệm giác ngộ tối thượng và trở 


845 


thành Phật, đây là hạnh phúc lớn không phải chỉ chứng đắc sự an tịnh 
và giải thoát cho mình, mà còn khai thị đạo cho nhiều người khác do 
lòng từ bi. Cơ hội được tái sanh làm con người rất ư là hãn hữu, chính 
vì thế mà Đức Phật dạy: “Được sinh ra làm người là điều vô cùng quý 
báu, một cơ hội lớn lao không nên để uống phí. Giả tỷ có một người 
ném vào đại dương một mảnh ván, trên mảnh ván có một lỗ hỏng, 
mảnh ván trôi dạt do nhiều luồng gió và nhiều dòng nước xô đẩy trên 
đại dương. Trong đại dương có một con rùa chột mắt, một trăm năm 
mới ngoi lên mặt biển một lần để thở. Dù cho mất cả một đại kiếp, con 
rùa cũng khó mà trồi lên mặt nước và chui vào lỗ hỏng của mảnh ván 
ấy. Cũng thế, nếu một khi người ta đã bị đọa xuống ba cảnh giới đầy 
thống khổ hay hạ tam đồ, thì việc được tái sanh làm người cũng thật là 
hiếm hoi. Cũng theo Phật giáo, con người khác với con vật vì chỉ có 
con người mới có khả năng phát triển trí tuệ và hiểu biết phản ảnh 
được lý luận của mình mà thôi. Con người có nghĩa là một chúng sanh 
có khả năng hay có cái tâm để suy nghĩ. Mục đích chân chánh và 
thành thực của tôn giáo là giúp cho con người ấy suy nghĩ đúng để 
nâng con người ấy lên trên tầm của con vật và giúp con người đạt được 
hạnh phúc tối thượng.” 


Human Lives ín Buddhist Point 0ƒ View 


A Sumunary 0ƒ Human LỰCc: According to Buddhism, liÍe 1s a 
combination of Mind and Matter. Mind consists of the combination of 
sensations, perceptions, volitlonal actions and consciousness. Matter 
consIsts of the combination of the four elements of Solidity, Fluidity, 
Heat and Motion. Life according to Buddhism 1s suffering; suffering 
dominates all life. It is the fundamenfal problem of life. The world 1s 
suffering and afflicted, no being 1s free from this bond of misery and 
this 1s a universal truth that no sensible man who sees things In theIr 
proper perspective can deny. The recognition of this universal fact, 
however, Is not totally denial of pleasure or happiness. The Buddha, 
the Lord over suffering, never denied happiness in life when he spoke 
of the universality of suffering. Also according to Buddhism, “1t 1s 
difficult to be reborn as a human being”. Of all precious Jewels, lIfe 1s 
the greatest; If there 1s life, It is the priceless Jewel. Thus, 1ƒ you are 
able to mainfain your livelihood, someday you wIll be able to rebuild 


846 


your life. However, everything In life, 1ƒ It has form characteristics, 
then, inevitably, one day 1t will be destroyed. A human life 1s the same 
way, If there Is life, there must be death. Even though we say a 
hundred years, 1t passes by In a flash, like liphtening streaking across 
the sky, like a flowerˆs blossom, like the Image of the moon at the 
bottom of a lake, like a short breath, what 1s really eternal? Sincere 
Buddhists should always remember when a person 1s born, not a single 
dime 1s brought along; therefore, when death arrives, not a word wIll 
be taken either. A lifetime of work, putting the body through pain and 
torture In order to accumulate wealth and possesslons, in the end 
everything Is worthless and futile in the midst of bìrth, old age, 
sickness, and death. After death, all possessions are øIven to others In a 
most senseless and pitiful manner. At such time, there are not even a 
few good merits for the soul to rely and lean on for the next lIe. 
Therefore, such an Iindividual will be condemned 1nto the three evil 
paths Immediately. Ancient sages taught: “A steel tree of a thousand 
years once agaIn blossom, such a thing 1s still not bewildering; but once 
a human body has been lost, ten thousand reincarnatlons may not 
return.” Sincere Buddhists should always remember what the Buddha 
taught: “It 1s difficult to be reborn as a human being, 1t 1s difficult to 
encounter (meet or learn) the Buddha-dharma; now we have been 
reborn as a human being and encountered the Buddha-dharma, 1Ý we 
let the time passes by In vain we waste our scarce lifespan.” 

Buddhist Quflook on Human LỰC: Ít 1s wrong to 1magine that the 
Buddhist outlook on life and the world 1s a gloomy one, and that the 
Buddhist 1s in low spirit. Far from 1t, a Buddhist smiles as he walks 
throuph life. He who understands the true nature of life 1s the happIest 
individual, for he 1s not upset by the evanescent (extremely small) 
nature of things. He tries to see things as they are, and not as they 
seem to be. Conflicts arise In man when he 1s confronted with the facts 
of liíe such as aging, 1llness, death and so forth, but frustration and 
disappointment do not vex him when he 1s ready to face them with a 
brave heart. This view of life 1s neither pessimistic nor optImistic, but 
the realistic view. The man who Ignores the principle of unrest In 
things, the Infrinsic nature of suffering, 1s upset when confronted with 
the vicissitudes of life. Man”s recognition of pleasures as lasting, leads 
to much vexation, when things occur quife contrary to his expecfations. 


847 


lt 1s therefore necessary to cultivate a detached outlook towards life 
and things pertainng to lie. Detachment can not bring about 
Írustration, disappointment and menfal torment, because there 1s no 
clinging to one thing and another, but letting go. This indeed 1s not 
easy, but 1t Is the sure remedy for confrolling, If not eradicating, 
unsatisfactoriness. The Buddha sees suffering as suffering, and 
happiness as happiness, and explains that all cosmic pleasure, like all 
other conditioned attachings, Is evanescernf, 1s a passing show. He 
warns man against attaching too much Importance to fleeing pleasures, 
for they sooner or later beget discontent. Equanimity 1s the best 
antidote for both pessimism and optimism. Equanimity 1s evenness of 
mind and not sullen indifference. It is the result of a calm, concentrated 
mind. It 1s hard, indeed, to be undisturbed when touched by the realitles 
of life, but the man who cultivates truth 1s not upset. Absolute 
happiness can not be derived from things conditioned and compounded. 
What we hug In great glee this moment, turns Into a source of 
dissatisfaction the next momernt. Pleasures are short-lived, and never 
lasting. The mere gratification of the sense faculties we call pleasure 
and enJoyment, but in the absolute sense of the world such gratification 
1s not happy. Joy too 1s suffering, unsatisfactory; for It 1s translent. IÝ we 
with our Iinner eye try to see things In their proper perspectfive, In their 
true light, we will be able to realize that the world 1s but an 1llusion that 
leads astray the beings who cling to it. All the so-called mundane 
pleasures are fleeting, and only an introduction to pain. They gI1ve 
temporary relief from life”s miserable ulcers. This 1s what 1s known as 
suffering produced by change. Thus, we see that suffering never ceases 
to work, 1t functlons in some form or other and 1s always at work. 
Regarding all beings In general, Buddhism considers all the living, 
which includes the vegetable kingdom; however, the term “sattva” 
limits the meaning to those endowed with reason, consciousness, and 
feeling. Those who are sentient, sensible, animate, and rational 
(sentent beings which possess magical and spiritual powers). 
According to Buddhism, what we call the self 1s simply the collection of 
mental facts, experiences, Ideas and so forth which would normally be 
said to belong to self but there is no self over and above the 
experiences. So mentioned does not mean that people are not 
1mportant. In fact, Buddhism which preached by the Buddha 1s totally 


S48 


built on human wisdom. The Buddha taupht: “Be your own torch, your 
own refuge. Do not seek refuge In any other person.” The Buddha 
added: “I[ am the Buddha fully realized, sentient beings will become 
Buddha” To Buddhism, all realizatons come from effort and 
Iintellipence that derive from one”s own experlence. The Buddha 
asked his disciples to be the master of their destiny, since they can 
make theIr lives better or worse. They can even become Buddha I1f 
they study and practice his teachings. 

Regarding the point of view on Human Beings and deva Vehicle, 
according to the Mahayana Rebirth among men conveyed by observing 
the five commandments (Panca-veramami). However, there are many 
differences on human destines In the world. For example, one 1s 
Iinferior and another superior, one perishes In infancy and another lives 
much longer, one 1s sick and infirm and another strong and healthy, one 
1S brought up in luxury and another In misery, one 1s born a millionaire 
and another In poverty, one Is a genius and another an Idiot, etc. 
According to the Buddhist point of view on human life, all of the above 
mentioned results are not the results of a “chance.” Science nowadays 
1s indeed against the theory of “chance.” All sclentists agree on the 
Law of Cause and Effect, so do Buddhists. Sincere and devoted 
Buddhists never believe that the unevenness of the world 1s due to a 
so-called Creator and/or God. Buddhists never believe that happiness 
or pain or neutral feeling the person experiences are due to the 
creation of a Supreme Creator. According to the Buddhist point of view 
on human life, the above mentioned unevenness that exists 1n the world 
are due to the heridity and environment, and to a greater extent, to a 
cause or causes which are not only present but proximate or remotely 
past. Man himself 1s responsible for his own happiness and misery. He 
creates his own heaven and hell. He 1s the master of his own destiny. 
He 1s his own child of his past and his own parents of his future. 
Regarding the point of view on Deva, this 1s only one of the five 
vehicles, the deva vehicle or Divine Vehicle. It transporfs observers of 
the ten good qualities (thập thiện) to one of the six deva realms of 
desire, and those who observe dhyana medifation to the higher heavens 
of form and non-form. Sentient beings are to be reborn among the 
devas by observing the ten forms of good actions or ten commandments 
(Dasa-kusala). 


849 


Regarding the point of view on the Kaya and Citta, Buddhism talks 
about the theory of Impermanence of the body and mind. Some people 
wonder why Buddhism always emphasizes the theory of 
1mpermanence? Does 1t want to spread In the human mind the seed of 
disheartenment, and discourage? In their view, If things are 
changeable, we do not need to do anything, because IÝ we atfain a 
great achievement, we cannot keep 1t. This type of reasoning, a firsf, 
appears partly logical, but in reality, 1t 1s not at all. When the Buddha 
preached about impermanence, He did not want to discouraøe anyone, 
but warning his disciples about the truth. A true Buddhist has to work 
hard for his own well being and also for the socletyˆs. Although he 
knows that he 1s facing the changing reality, he always keeps himself 
calm. He must refrain from harming others, In contrast, sfrIve fo 
perform good deeds for the benefit and happiness of others. All things 
have changed and will never cease to change. The human body 1s 
changeable, thus governed by the law of Iimpermanence. Our body 1s 
different from the minute before to that of the minute after. Biological 
researches have proved that the cells in our body are In constant 
change, and In every seven years all the old cells have been totally 
renewed. These changes help us quickly grow up, age and die. The 
longer we want to live, the more we fear death. From childhood to 
aging, human life 1s exactly like a dream, but there are many people 
who do not realize; therefore, they continue to launch Into the noose of 
desire; as a result, they suffer from greed and wIll suffer more If they 
become attached to their possesslons. Sometimes at time of death they 
still don”t want to let go anything. There are some who know that they 
wIll die soon, but they still strive desperately to keep what they cherish 
most. Not only our body 1s changeable, but also our mind. It changes 
more rapidly than the body, 1t changes every second, every minute 
according to the environment. We are cheerful a few minutes before 
and sad a few minutes later, laughing then crying, happiness then 
SOTTOW. 

According to the Vimalakirti Sutra, ManjJusri Bodhisattva obeyed 
the Buddha”s command to call on Upasaka Vimalakirti to enquire after 
his health, there was a converssation about the “body”. ManJusri asked 
Vimalakirti: “What should a Bodhisattva say when comforting another 
Bodhisattva who falls 1lI?” Vimalakirti replied: “He should speak of the 


850 


Impermanence of the body but never of the abhorrence and 
relinquishment of the body. He should speak of the suffering body but 
never of the Joy In nirvana. He should speak of egolessness In the body 
while teaching and guiding all living beings (ín spite of the fact that 
they are fundamentally non-existent In the absolute state). He should 
speak of the voidness of the body but should never cling to the ultimate 
nirvana. He should speak of repentance of past sins but should avoid 
slipping Into the past. Because of his own Illness he should take pity on 
all those who are sick. Knowing that he has suffered during countless 
past aeons he should think of the welfare of all living beings. He should 
think of his past practice of good virtues to uphold (his determination 
for) ripht livelihood. Instead of worrying about troubles (klesa) he 
should give rise to zeal and devotion (in his practice of the Dharma). 
He should act like a king physiclan to cure others” Illnesses. Thus a 
Bodhisattva should comfort another sick Bodhisattva to make him 
happy.” ManJusri, a sick Bodhisattva should look Into all things In thịs 
way. He should further meditate on his body which 1s Impermanent, 1s 
subJect to suffering and 1s non-existent and egoless; this 1s called 
wisdom. Although his body 1s sick he remains in (the realm of) birth 
and death for the benefit of all (Iiving beings) without complaint; this 1s 
called expedient method (upaya). ManJusri! He should further meditate 
on the body which 1s Iinseparable from Illness and on illness which 1s 
inherent In the body because sickness and the body are neither new nor 
old; this 1s called wisdom. The body, though 1l, 1s not to be 
annihilated; this 1s the expedient method (for remaining In the world to 
work for salvation). 

Regarding the point of view on the Impurity of the Kaya and the 
Citta. Impurity 1s the nature of our bodies and minds. Impurity means 
the absence of an Immaculate state of being, one that 1s neither holy 
nor beautiful. From the psychological and physiological standpoint, 
human beings are Iimpure. This 1s not negative or pessimistic, but an 
obJective perspectIve on human beings. If we examine the constituents 
of our bodies from the hair on our head to the blood, pus, phlegm, 
excrement, urine, the many bacteria dwelling In the Intestines, and the 
many diseases present waiting for the opportunity to develop, we can 
see clearly that our bodies are quite Impure and subJect to decay. Our 
bodies also create the motivatlon fo pursue the satisfaction of our 


851 


desires and passlons. That 1s why the sutra regards the body as the 
place where misleads gather. Let us now consider our psychological 
state. Since we are unable to see the truth of Iimpermanence, suffering, 
and the selfless nature of all things, our minds often become the 
victims of greed and hatred, and we act wrongly. So the sutra says, 
“The mind 1s the source of all confusion.” 

Man Is Only a Conflux oƒ Mind and Body: As mentioned above, 
according to Buddhism, life 1s a combination of Mind and Matter. Mind 
cOnsists of the combination of sensations, perceptions, volitional 
actions and conscIlousness. Matter consists of the combination of the 
four elements of Solidity, Fluidity, Heat and Motion. In Buddhism, 
Skandha means the five aggregates or Íive aggregates of conditioned 
phenomena (constituents), or the five causally conditioned elements of 
exIstence forming a being or entity. According to Buddhist philosophy, 
each Individual existence 1s composed of the five elements and 
because they are consfantly chanching, so those who attempt to cling to 
the “self” are subJect to suffering. Though these factors are often 
referred to as the “agsregates of attachment” because they are 
1mpermanent and changing, ordinary people always develop desires for 
them. According to The Prajnaparamia Heart Sutra, the five 
aggregates are composed of form, feelings, perceptlons, menfal 
Íformations, and consciousness. Generally speaking, the five agsregates 
mean men and the world of phenomena. Things that cover or conceal, 
Iimplying that physical and mental forms obstruct realization of the 
truth. An accumulation or heap, implying the five physical and mental 
constituents, which combine to form the 1ntelligence or nature, and 
rupa. The skandhas refer only to the phenomenal, not to the non- 
phenomenal. In order to overcome all sufferings and troubles, 
Buddhists should engage ¡in the practice of profound PraJnaparamita 
and perceive that the five aggregates are empty of self-existence. The 
Buddha reminded Sariputra: “O Sariputra, Form 1s not different from 
Emptiness, and Emptiness Is not different from Form. Form Is 
Emptiness and Emptiness Is Form. The same can be said of feelings, 
perceptions, actions and consciousnesses.” According to Buddhism, 
skandhas mean things that cover or conceal, Implying that physical and 
mental forms obstruct realization of the truth. Skandhas also mean an 
accumulaton or heap, ¡implying the five physical and menfal 


852 


constituents, which combine to form the 1ntelligence or nature, and 
rupa. The skandhas refer only to the phenomenal, not to the non- 
phenomenal. We, ordinary peole, do not see the five aggregates as 
phenomena but as an entity because of our deluded minds, and our 
Innate desire to treat these as a self In order to pander to our self- 
1mportance. 

Buddhism views man as a tiny being not only in strength but also In 
le span. Besides, Buddhism also considers humans as a confluence 
(conflux) of body and mind, no more no less. Man 1s no more than Just 
another creature but with Intelligence that Iinhabit universe. Man 1s 
regarded as a cultured living being because he can harmonize with 
other creatures without destroying them. Religion was founded by men 
only for this purpose. Every creature that lives share the same life 
force which energizes man. Man and other creatures are part of the 
same cosmic energy which takes varlous forms during endless rebirths, 
passing from human to animal, to divine form and back again, 
motivated by the powerful craving for existence which takes them from 
birth to death and rebirth again In a never-ending cycle. In Buddhist 
cosmolosy, man 1s simply the inhabitant of one of the existing planes 
that other sentient beings can go after death. Human world 1s a good, 
well-balanced mixture of pleasure and pain. Man 1s In a favorable 
pOosiflon to create or not to create fresh karma, and thus 1s able to shape 
his own destiny. Man 1s in effect his own Creator and Savior. Many 
others believe that religion has come down from heaven but Buddhists 
know that Buddhism started on the earth and reached heaven, or 
Buddha. Today there 1s ceaseless work going on In all directlons to 
Improve the world. Sclentists are pursuinng their methods and 
experiments with undiminished vigor and determination. Modern 
discoveries and methods of communication and confact have produced 
starfling results. All these Improvements, though they have theIr 
advanftages and rewards, are entirely material and external. Within this 
conflux of mind and body of man, however, there are unexplored 
marvels to occpy men of sclence for many years. Really, the world, 
which the sclenfists are trying to improve, 1s, according to the Ideas of 
Buddhism, subJect to so much change at all points on 1fs circumference 
and radiI, that it 1s not capable of being made sorrowfree. Our lIÍe 1s sO 
dark with aging, so smothered with death, so bound with change, and 


853 


these qualitiles are so Inherent In it, even as øreenness Is fO ørass, and 
bitterness to quinine, that not all the magic and power of sclence can 
ever transform it. The Immortal splendor of an eternal sunlight awaIts 
only those who can use the light of understanding and the culture of 
conduct to 1lluminate and guard their path through life*s tunnel of 
darkness and dismay. The people of the world today mark the changing 
nature of life. Althouph they see It, they do not keep 1t in mind and act 
with dispassionate discernment. Though change agaIn and again speaks 
to them and makes them unhappy, they pursue their mad career of 
whirling round the wheel of existence and are twisted and torn 
between the spokes of agony. According to Buddhist tenets, the life 
cycle of a sentilent being begins when the consciousness enfers the 
womb, and traditionally this has been considered the moment of 
conception, another life cycle begins. 

Human Beings Are Beings Thai Haye Sharp or Developed Minds: 
Senfient beings are sentients who have minds and also the sentient- 
thinking beings in the desire realm. Owing to possessing a sharp and 
developed mind, in many cases, man can make the vital decIsion to 
shape his life in this way or that; a man can think about the Way, and 1t 
was to man that the Buddha gave most of his important teachings, for 
men could understand, practice and realize the Way. Às mentioned In 
previous chapters, within this conflux of mind and body of man, 
however, there are unexplored marvels to occpy men of sclence for 
many years. Really, the world, which the sclentists are trying to 
ImprOve, 1s, according to the Ideas of Buddhism, subJect to so mụch 
change at all points on 1s circumference and radH, that It 1s not capable 
of being made sorrowfree. Our life 1s so dark with aging, so smothered 
with death, so bound with change, and these qualities are so Inherent in 
1f, €Ven as øreenness 1s fo grass, and bitterness to quinine, that not all 
the magic and power of sclence can ever transform it. The Immortal 
splendor of an eternal sunlight awaIts only those who can use the light 
of understanding and the culture of conduct to illuminate and guard 
therr path through lifeˆs tunnel of darkness and dismay. The people of 
the world today mark the changing nature of life. Although they see 1t, 
they do not keep 1t in mind and act with dispassionate discernmeit. 
Though change again and again speaks to them and makes them 


854 


unhappy, they pursue their mad career of whirling round the wheel of 
exIstence and are twisted and torn between the spokes of agony. 

Truly speaking, one of our greatest endowments 1s our human 
Iintellipence. This precious quality enables us to Investigate the 
meanng of le and to practice to advance on the path to 
enlightenmert. If all of our senses, eyes, ears, mental... are Intact, we 
are able to hear the Dharma, read books on it, and think about 1s 
meaning. Were so lucky to be born In an historical era when the 
Buddha has appeared and taught the Dharma. These teachings have 
been transmitted In a pure from teacher to student In lineages steming 
back to the Buddha. We have the opportunity to have qualified spiritual 
masters who can teach us, and there are commuinities of ordained 
people and Dharma friends who share our interest and encourage us on 
the path. Those of us who are fortunate to live in countries that cherish 
religIous freedom aren't restricted from learning and practicing the 
path. In addition, most of us don't live in desperate poverty and thus 
have enoupgh food, clothing and shelter to engage In spiritual practice 
without worrying about basic material needs. Our minds arenˆt heavily 
obscured with wrong views and we are Interested In self-developmernt. 
We have the potential to do great things with our present opportunmty. 
But to appreclate this, we must develop a long-term vision for our 
cultivation because our present lives are only a short one. Devout 
Buddhists should always remember that our mindstreams don”t cease 
when our physical bodies die. Our minds are formless entitiles, but 
when they leave our present bodies at the time of death, they will be 
reborn In other bodies. What rebirth we”ll take depends on our present 
actions. Therefore, one purpose of our lives can be to prepare for death 
and future lives. In that way, we can die peacefully, knowing our minds 
will be propelled towards good rebirths. 

According to Buddhism, human being 1s also a being, but a being 
that sharp and developed mind. The term “Living beings” refer to all 
creatures that possess life-force. Each Individual living being comes 
I1nto being as the result of a varlety of different causes and conditions. 
The smallest living beings as ants, mosquitoes, or even the most tiniest 
parasltes are living beings. Every being Is a combination of five 
elements: rupa, vedana, sanna, sankhara, and vinnana. Hence, one 
being 1s not essenfially different from another, an ordinary man 1s not 


855 


different from a perfect saint. But 1s the nature and proportion of each 
of the five constifuents existing 1n an individual be taken Info account, 
then one being 1s different from another, an ordinary man 1s different 
from a perfect saint. The combination of elements 1s the outcome of 
Karma and ¡1s happenng every moment, Implying that the 
disintegration of elements always precedes 1t. The elements in a 
combined sfate pass as an Individual, and from time Immemorial he 
works under misconception of a self and of things relating to a self. His 
vision being distorted or obscured by Ignorance of the truth he can not 
perceive the momentary combination and disintegration of elements. 
On the other hand, he 1s subJect to an inclination for them. AÁ perfect 
man with his vision cleared by the Buddhist practices and culture 
realizes the real state of empirical things that an individual consists of 
the five elements and does not possess a permanent and unchanging 
enfity called soul. Living beings In this realm have sharp or developed 
minds, capable of weighty moral and Iimmoral action than any other 
living beings. The human realm 1s a mixture of both pain and pleasure, 
suffering and hapiness. Bodhisattvas always choose this realm as theIr 
last existence because 1t offers opportunity for attainng Buddhahood. 
The human realm 1s one of the six destinies (gatIl) within cyclic 
exIstence (samsara) Iinto which beings may be born. The sentient 
thinking being in the desire realm, whose past deeds affect his present 
condition. Man occuples a very Important place 1n the Buddhist cosmos 
because he has the power of decision. Human life 1s a mixture of the 
happy with a good dash of the bitter. 

A human being 1s also a beiIng, but a being that sharp and 
developed mind. The term “Living beings” refer to all creatures that 
possess life-force. Each Iindividual living being comes 1nto being as the 
result of a varlety of different causes and conditions. The smallest 
living beings as ants, mosquitoes, or even the most tiniest parasItes are 
living beings. Every being 1s a combination of five elements: rupa, 
vedana, sanna, sankhara, and vinnana. Hence, one being 1s not 
essentially different from another, an ordinary man 1s not different 
†rom a perfect saint. But 1s the nature and proportion of each of the five 
consfituenfs existing In an individual be taken Into account, then one 
beiIng 1s different from another, an ordinary man 1s different from a 
perfect saint. The combination of elements 1s the outcome of Karma 


856 


and 1s happening every moment, Implying that the disintepration of 
elements always precedes 1t. The elements In a combined state pass as 
an ¡Indivdual and from time Iimmemorial he works under 
misconception of a self and of things relating to a self. His vision being 
distorted or obscured by ignorance of the truth he can not perceive the 
momenfary combination and disintegration of elements. On the other 
hand, he 1s subJect to an Inclination for them. A perfect man with his 
vision cleared by the Buddhist practices and culture realizes the real 
state of empirical things that an Individual consists of the five elements 
and does not possess a permanent and unchanging entity called soul. 
Human Lives & Birth-Old Age-Sickness-Decath: Birth, old-age, and 
death are the three last chains of the twelve links of causes and effects 
are one of the basic teachings of Buddhism; the twelve links of causes 
and effects which explain the samsaric state of sentient beings' birth 
and death. The twelve links of “Cause and Effect” or “Karmic 
Causality” Include: Ipnorance (unenlightenment), action (moving, 
acfIVIty, conception, disposition), consciousness, name and form, sIx 
Organs (mắt,tai mũi, lưỡi, thân, ý/eye, ©ar, nose, fongue, body, mind, 
contact (touch), feeling or perception (sensation), thirst (desire or 
craving or attachment), grasping (laying hold of), being (existing or 
owning or possessing), birth, old age, Illness and death. Because of 
Ipnorance, the mind 1s moved. This Moving 1s the second link. If the 
mind 1s moved, It will move everything. So everything else comes Into 
being due to that Initial Moving. Subsequernt to thịs Moving, the third 
link of ConscIousness arises. Owing to the conscIousness wrong VIeWs 
arise, that 's the fourth link. Because of the wrong views, arising the 
tifth link of Form and Name. Form (visible), Name (Invisible) combine 
themselves together to form everything else and of course there arises 
the Six Roots or Six Senses. When the six senses come Into contact 
with the internal and external, the sixth link of Contact arises. After the 
arising of Contact, Perception or Feeling 1s brought forth. When 
happiness, unhappIness, anger, love, Jealousy, etc are all perceived, the 
eiphth link of. attachmernt arises. When we attached to our perceptions, 
we have a tendency to ørasp on whatever we have. IUs very difficult to 
detach ourselves from them, the ninth link of Grasping arises. We 
always grasp our feelings very strongly and never let go what we grasp 
1n hands, the tenth link of Owning or Possessing arises to bind us tightly 


857 


with the samsara. Subsequent to Owning, there will arise Birth (the 
eleventh link), Old Age, Hlness and Death (the twelfth link). 

Human beings have countless sufferings; however, Sakyamuni 
Buddha explained the eight basic causes of suffering: First, Suffering 
of Birth or birth 1s suffering. While still in the womb, human beings 
already have feelings and consclousness. They also experlence 
pleasure and pain. When the mother eats cold food, the embryo feels 
as thougph 1t were packed ¡In Ice. When hot food 1s Ingested, 1t feels as 
though it were burning, and so on. The embryo, living as 1t 1s in a small, 
dark and dirty place, immediately lets out scream upon birth. From then 
on, all it can do 1s cry when 1t feels cold, hot, hungry, thirsty, or suffers 
Iinsect bites. Sakyamumi Buddha In his wisdom saw all this clearly and 
in detail and therefore, described birth as suffering. The ancient sages 
had a saying In this regard: “Às soon as sentilent beings escape one 
womb, they enter another. Seeing this, sages and saints are deeply 
moved to such compassion! "The ¡1llusory body 1s really full of filth, 
swiftly escaping from 1t, we return to our Original Nature.” Second, 
Suffering of old age or old age 1s suffering. We suffer when we are 
subJected to old age, which 1s natural. As they reach old age, human 
beings have diminished their faculties; their eyes cannot see clearly 
anymore, their ears have lost their acuity, their backs ache easily, theIr 
legs tremble, eating 1s not easy and pleasurable as before, theIr 
memorlIes faIl, their skin dries out and wrinkles, hair becomes gray and 
white, their teeth ache, decay and fall out. In old age, many persons 
become confused and mixed up when eating or dressing or they 
become uncontrollable of themselves. Their children and other family 
members, however close to them, soon grow tired and fed up. The 
human condition 1s like that of a flower, ruled by the law of 
1mpermanence, which, 1f it can bring beauty and fragrance, also carrIes 
death and decayin 1s wake. In truth, old age 1s nothing but suffering 
and the human body has nothing worth cherishing. For this reason, 
Sakyamun Buddha said: old age 1s sufferingl Thus, he advised 
Buddhists to strive to cultivate so they can bear the sufferings of old 
age with equanimity. Third, Suffering of Disease (sickness) or sickness 
1s suffering. To have a body 1s to have disease for the body 1s open to 
all kinds of diseases. So the suffering of disease 1s Inevitable. Those 
with small aillments which have an external source to those dreadful 


858 


diseases coming from 1nside. Some people are afflicted with incurable 
diseases such as cancers or delibitating ailments, such as osteOpOTOSIS, 
etc. In such condition, they not only experience physical pain, they also 
have to spend large sums of money for treatment. Should they lack the 
required funds, not only do they suffer, they create additional suffering 
for their families. The sufferings caused by diseases Is more painful 
than the sufferings due to old age. Let Iimagine, even the slightest 
toothache or headache 1s sometimes unbearable. However, like or 
dislike, we have no choice but bearing the suffering of sickness. Even 
the Buddha, a perfect being, who had destroyed all defilements, had to 
endure physical suffering caused by disease. The Buddha was 
consfanfly subJected to headaches. His last illness caused him mụuch 
physical suffering was a wound In his foot. As a result of Devadatta”s 
hurling a rock to Ki him, his foot was wounded by splinter which 
necessiated an operation. When his disciples disobeyed his teachings, 
he was compelled to retire to a forest for three months. In a foreston a 
couch of leaves on a rough ground, facing fiercing cold winds, he 
maintained perfect equanimity. In pain and happiness, He lived with a 
balanced mind. Fourth, Suffering of Death or death 1s suffering. AlI 
human beings desire an easy birth and a peaceful death; however, very 
few of us can fulfill these conditions. At the time of death, when the 
physical body 1s generally stricken by disease and in great pain. With 
the body in this state, the mind 1s panic-stricken, bemoaning the loss of 
wealth and property, and saddened by the Iimpending separation from 
loved ones as well as a multitude of similar thoughts. This 1s indeed 
suffering. Sentient beings are born with a cry of pain and die with even 
more pain. The death 1s unwanted, but 1t still comes, and nobody knows 
when 1t comes. As fruits fall from a tree, ripe or old even so we die In 
our Infancy, prIme of mankind, or old age. As the sun rises In the East 
only to set in the West. As Flowers bloom In the morning to fade In the 
evening. The Buddha taught: “Death 1s Inevitable. It comes to all 
without exception; we have fo cultivate so that we are able to face 1t 
with perfect equanimity.” The rest four of these eight sufferings are 
Suffering due to separation from loved ones (partng with what we 
love), suffering due to meeting with the uncongennial (meeting with 
what we hate), suffering due to unfulfilled wishes (unattained aims), 
and suffering due to the raging agsgregates (all the ills of the five 


859 


skandhas) or all the illnesses of the five skandhas 1s suffering. 
According to the Buddhist tradiions and also according to Most 
Venerable Narada In The Buddha and His Teachings, death can occur 
1n one of the four ways. The first cause of death 1s the Ayukkhaya (p). 
Death can be due to the exhaustion of the life span assigned to beings 
of that particular specIes. This 1s likened to the wIck in the lamp burns 
up. The second cause of death 1s the Kammakkhya (p). Death can be 
due to the exhaustion of the Kammic energy that caused the birth of 
the deceased. This is likened to the consumption of the oIl in the lamp. 
The third cause of death 1s the Ubbayakkhaya (p). Death can be due to 
the exhaustion of both the life span and kamma energy. This 1s likened 
the consumption of the oIl in the lamp and the burning off of the wIck at 
the same time. The fourth cause of death 1s the Upachedake (p). Death 
can be due to external circumstances, such as accidents, untimely 
happenings. This 1s likened to the effect of external factors such as the 
wind or someone blows out the light. 

Prince Siddharthaˆs perception of the old age, sickness and death 
happened when he was very young. One day, with the permission from 
the King, Prince Siddhartha and his attendants set out a tour around the 
capital city. However, after exiting the East Gate not long, he saw a 
hunch-back old man with white hair and bare shoulders. The man was 
limping along very feebly and look pitiful, as If he could easily be 
blown away Just by a slipht gust of wind. The Prince Immediately 
dismounted from the elephant, walked to the old man, and spoke to him 
1n a caring mamner. It turned out that the old man was deaf, with not 
even one tooth In his mouth. He was lonely and unprovided for because 
his children refused to support him. Thịs aroused the Princeˆs sympathy 
who offered to support the the old man through his old age, but the old 
man only asked the Prince to help bring back his reJuvenation and 
longevity Instead. Hearing this, the Prince was speechless, sighted and 
Iinstructed his attendants to return to the palace. A few days later, the 
Prince and his attendants toured the West Gate. Even though the King 
already ordered the area to be cleaned, and the sick and the poor were 
not allowed to stay outdoors, but not long after they set out, the Prince 
saw a sick man lying by the roadside on the verge of dying. He had a 
thin body and a bloated belly, and he was moaning. The Prince asked 
one of his attendants: “Why would the man become like this?” The 


860 


attendant dared not to conceal the truth, he replied: “his 1s a sick man. 
He catches Illness because his body 1s In disorder. Whether rịch or 
poor, noble or lower classes, all have the body that 1s subJect to disease 
and pain.” On hearing these words, the Prince felt ¡II and disturbed. He 
gave the order to return to the palace. After returning to the palace, the 
Prince was unhappy all day long. He was wondering why people would 
turn old and would contract diseases. With all the luxuries he had, he 
dịd not know how to alleviate the suffering of the masses and how to 
make them live In more comfort. The King was aware of the 
unhappiness of his son, but considered this a minor incident. He 
persuaded the Prince to continue on another tour. This trme he decreed 
that all the people of the kingdom should help avoid any unpleasant 
encounters. The king even ordered Devadatta to accompany the Prince, 
as he believed Devadatta was excellent in archery and martlal arts, 
which could help the Prince muster more courage. Not long after 
setting out of the South Gate, they accidenfally came upon a funeral 
procession which blocked the way of the Prince”s carriage. The men 
who walked in front looked sad, while all the women were crying 
miserably. The Prince told Devadatta: “Let's return to the palace.” 
Devadatta laughed at the Prince for his being afraid of dead people and 
said: “the true coward Prince.” The Prince thought, “Although 
Devadatta laugh at others, no one In the world could stay alive forever. 
lt 1s only a matter of time before he Joins the procession of the dead.” 
He was then In no mood to appreciate the scenery along the way. So he 
returned to the palace In total silence. In all these tours, the Prince 
always set out In high spirits but returned In a somber mood. Since then 
he remained silent and unhappy despite the fact that his beautiful wife 
and his good son were always by his side. Images of the old, the sick 
and the dead constantly haunted the mind of the Prince. He thought that 
even his beautiful wife and baby son could not escape from the cycle 
of old age, sickness and death. In his mind, human life was 1llusionary 
and unreal, like Images of flowers In the aIr or the moon 1n the wat€r. 
Another day while in the royal garden, the Prince observed the fish In 
the pond fighting among themselves for food, with the big fish eating 
the small and the small fish eating the shrimps. This was the fight for 
survival among living creatures with the strong preying on the weak. 
As for humans, they waged wars out of selfishness. The Prince was 


8ó] 


contemplating on 1s origin and how to stop 1t. Wine, women and songs 
could not arouse the Interest of the Prince who was puzzled by the 
problems of old age, sickness, death, and Iimpermanence. He wanted to 
seek out ways and means of emancipation from the sufferings of HIfe. 
To him, thịs was the most important goal to achieve 1n human life. That 
was why the young Prince left his beautiful wife, baby son, and the 
luxurious life to become a homeless mendicarnt. 

Finally, according to Buddhism, rebirth and redeath or lie and 
death. Buddhist practitioners should always remember that "life and 
death” 1s a primary theme that we must clarify, and that we must really 
understand that life and death 1s the life and death of the Instant. One 
day, Goshu came to Zen master Yui-e and said, "I have been studying 
Zen for many years, but have not yet succeeded. Please give me some 
guidance." Yui-e said, “There 1s no secret trick to Zen study. Its Just a 
mat(er of freedom from birth and death." Goshu asked, "How does one 
pass through birth and death to freedom?” Raising his volce, Yui-e said, 
"Your every passing thought 1s birth and death!” At these words Goshu 
went Into ecstasy, feeling as 1ƒ he had put down a heavy burden. 

According to Zen master Dogen, the founder of Japanese Soto Zen, 
Sakyamumi Buddha said that In twenty-four hours our life 1s born and 
dying, rising and falling, 6,400,099,980 times. So 1n one second, our life 
1s born and dying around seventy thousand times. Our conscIous mind 
cannot even Iimagine such an occurence. What kind of life 1s this? We 
usually think of our liÍe as fifty years, sixty years, maybe the most 
around one hundred years. But what are people dong with such long 
lives? Zen master Dogen said that living a long life without awareness 
1s almost a crime. Ôn the contrary, he emphasized that even 1f you live 
one day with a clear understanding of what life 1s, the value of that one 
day 1s equal to many, many years of living without awareness. We are 
all so concerned with how long we wIll live. We feel that living eIghty, 
ninety, or a hundred years 1s a wonderful life. Maybe so, but wonderful 
compared with what? Compared with those who die young? So, 
Buddhist practitioners must see our life clearly. The existence of this 
le at this very moment, what 1s 1t? Being born and dying seventy 
thousand times at this very moment, what 1s 1t? Is such a life different 
for a man, a woman, a young person, and old person, a human being, or 
other beIngs? Is 1t relative or absolute? Buddhist practitioners should 


862 


always remember that all our usual considerations and understanding 
about what our life 1s make no sense If we a born and dying seventy 
thousand times 1n an Instant. We must, by all means, with our best 
effort to practice to get beyond this cycle of birth and death. 

Human LỰc ls Uncertain, Death Is Certain: This 1s a well-know 
saying in Buddhism. Knowing fully well that death 1s certain and 1s the 
natural phenomenon that everyone has to face, we should not be afraid 
of death. Yet all of us fear death because we do not think of 1ts 
inevifability. We like to cling to our life and body and develop too 
much craving and attachment. ÀA German monk named Nyanatiloka, 
reiterated the momenfariness of existence from Visuddhi-Magga as 
follows: “AlI beings have only a very short Instant to live, only so long 
as a moment of a slash of a lightning. When this 1s extinguished, the 
being 1s also extinguished. The beings of the last moment 1s now no 
longer living, and does not live now or wIll not live again later. The 
being of the present moment did not live previously, lives Just now, but 
later wIll not live any more. The being of the future has not lived yet In 
the past, does not yet lived now, and wIll only live later.” According to 
the Sutra In Forty-Two Sections, Chapter 38, the Buddha asked a 
Sramana: “How long 1s the human lifespan?” He replied: “A few 
days.” The Buddha said: “You have not yet understood the Way.” The 
Buddha asked another Sramana: “How long 1s the human lifespan?” 
The other replied: “The space of a meal.” The Buddha said: “You still 
have not yet understood the Way.” The Buddha then asked another 
Sramana: “How long 1s the human lifespan?” The last one replied: 
“The length of a single breath.” The Buddha said: “Excellentl You 
understand the Way.” The Buddha taught on many occasions: “Human 
lie Is only as long as one breath, for breathing out (exhaling) without 
breathing (nhaling) means we have already died and stepped over 
1nto a new lifetime.” In fact, our lives are like the breath, or like the 
growing and falling leaves. In the old days, at temples, the novices 
always must sweep falling leaves together on the open grounds and 
walkways of the monasteries. The leaves fall, the novices sweep, and 
yet, even while the sweeping continues and the near end of a long path 
1s being clear, the novices can look back to the far end they have 
already swept and see a new scattering of leaves already starting to 
cover their work. When we can really understand about falling leaves, 


863 


we can sweep the paths every day and have great happiness In our 
lives on this changing earth. 

Buddhist practitioners who thoroughly understaand Buddhist 
teachings should peacefully confront the certainty of Death. Death 
naturally comes to everyone.  However, most people feel 
uncomfortable thinking about death. People fear that If they talk about 
death, death 1s coming closer. That”s a mistaken Idea. In fact, by very 
nature our lives are Impermanent, and death 1s Inevitable. By natural 
law, death id one of the four steps of the Law of Impermanence. Thus, 
death 1s an irrevocable result of living, 1t s good to think about 1t to 
make our lives more meaningful. Once we fully recognize that we will 
inevifably die, all the petty concerns that worry us In our dailly life 
become Insignificant compared to the importance of following the path 
before our lives end. The Buddha taught: “There Is no greater 
realization than awareness of the Impermanence of our lives. Such 
realization will help us understand that at the time of death, our 
mindstreams and the Imprints of the actions we have created go on to 
future lives. Such realization will also help us understand clearly that If 
we spend oue preclous human lives acting harmfully with bad 
motivations, the imprints of those actions will come with us. Devout 
Buddhists should always remember that death definitely comes to 
everyone, whether we are kings or mandarins, rích or poor, noble or 
Ipgnoble. There ¡is nowhere we can go to avoid death. Our lifespans 
canˆt be extended and with every passing moment, theyˆre becoming 
shorter and shorter. When our lifespans run out, we can”t bargaIn for 
more time In order to transform our minds. 

Human”s LỰc In Buddhist Poimt oƒ View: Kalpa or aeon 1s an 
infintely long time. According to Buddhism, the length of a day and 
night of Brahma (4.320.000.000 years). Kalpa or aeon also means a 
period of time between the creaflon and recreatlon of a world or 
universe. Also according to Buddhism, 1ƒ one has to pass a heaven cloth 
over a solid rock 40 li in s1ze once In a hundred years, when finally the 
rock has been thus worn away a kalpa wIll not yet have passed. One 
Small Kalpa, the length of a Day and Night of Brahma which 1s 
equivalent to 1,000 kalpas. A period of time between the creation and 
recreafion of a world or universe. Middle-size kalpa 1s equivalent to 20 
small kalpas. One Great kalpa Is equivalent to 4 middle kalpas. 


864 


According to the Kosa Sastra, there are four kalpas or epochs, or 
periods of time, each consisting of twenty small kalpas, during which 
worlds go through formation, existing, destruction, and annihilation. In 
short, according to Buddhism, kalpa 1s a bounless circle. 

Buddhism views man as a tiny being not only in strength but also In 
lfíe span. Man 1s no more than Just another creature but with 
Iintellipence that inhabit universe. Man 1s regarded as a cultured living 
being because he can harmonize with other creatures without 
destroying them. Religion was founded by men only for this purpose. 
Every creature that lives share the same life force which energ1zes 
man. Man and other creatures are part of the same cosmic energy 
which takes various forms during endless rebirths, passing from human 
to animail, to divine form and back again, motivated by the powerful 
craving for existence which takes them from birth to death and rebirth 
again In a never-ending cycle. In Buddhist cosmology, man 1s simply 
the inhabitant of one of the existing planes that other senflent beings 
can go after death. Human world ¡1s a good, well-balanced mixture of 
pleasure and paIn. Man 1s In a favorable posiftion to creafe or not to 
create fresh karma, and thus 1s able to shape his own destiny. Man Is In 
effect his own Creator and Savior. Many others believe that religion 
has come down from heaven but Buddhists know that Buddhism started 
on the earth and reached heaven, or Buddha. Although our human life 
1s full of miseries and afflictions, but the opportunity to be reborn as a 
human being 1s so rare; thus the Buddha taught: “Supposing a man 
threw Into the ocean a piece of wood with a hole In 1t and It was then 
blown about by the various winds and currents over the waters. In the 
ocean lived a one-eyed turtle which had to surface once in a hundred 
years to breathe. Even In one Great Aeon it would be most unlikely In 
surfacing, to put 1ts head into the hole In that piece of wood. Such 1s the 
rarlfy Of gaining birth among human beings If once one has sunk Into 
the three woeful levels or three lower realms.” 

The sentilent-thinking being In the desire realm, whose past deeds 
affect his present condition. Man occuples a very Iimportant place In the 
Buddhist cosmos because he has the power of decIsion. Human life 1s a 
mixture of the happy with a good dash of the bitter. According to the 
Buddha, a man can decide to devote himse]f to selfish, unskilful ends, a 
mere exIstence, or fo øive purpose to his life by the practice of skilful 


865 


deeds which wIll make others and himself happy. Still, in many cases, 
man can make the vital decision to shape his life 1n thịs way or that; a 
man can think about the Way, and 1t was to man that the Buddha gave 
most Of hIs Important teachings, for men could understand, practice and 
reallze the Way. It Is man who can experlence, If he wishes, 
Enlightenment and become as the Buddha and the Arahants, this 1s the 
greatest blessing, for not only the secure tranquillity of one person”s 
salvatlon 1s gained but out of compassion the Way 1s shown In many 
others. 

According tot Buddhism, the present birth 1s brought about by the 
craving and clinging karma-volition (tanha-upadana) of past births, and 
the craving and clinging acfs of will of the present birth bring about 
future rebirth. According to Buddhism, 1t 1s this karma-volition that 
divides beings Into hipgh and low. According the Dhammapada (135), 
beings are hiers of their deeds; bearers of their deeds, and their deeds 
are the womb out of which they spring, and through therr deeds alone 
they must change for the better, remark themselves, and win liberation 
†rom 1ll. According to modern biology, a new human life begins In that 
miraculous Iinstant when a sperm cell from the father merges with an 
egg cell or ovum within the mother. This 1s the moment of bírth. 
ScIence speaks of only these two physical common factors. Buddhism, 
however, speaks of a third factors which 1s purely mental. According to 
the Mahatanhasamkhaya-sutta in Majjhima Nikaya, by the conJunction 
Of three factors does conception take place. If mother and father come 
together, but If 1s not the mother”s proper season, and the being to be 
reborn (gandhabba) does not present itself, a gern of life 1s not planted. 
lf the parents come together, and it 1s the motherˆs proper season, but 
the being to be reborn 1s not present, then there 1s no conception. lf the 
mother and father come together, and It 1s the mother”s proper season 
and the being to be reborn 1s also present, then a germ of life 1s planted 
there. The third factor 1s simply a term for the rebirth consciousness 
(patisandhi-vinnana). It should be clearly understood that this rebirth 
COnscIousness 1s not a ^“self” or a “soul” or an “ego-entlty” that 
experiences the fruits of good and evil deeds. Consciousness 1s also 
generated by conditions. Apart from condition there 1s no arIsing of 
CONSCIOuUsness. 


866 


According to Most Venerable PIyadassi in “The Buddha”s Ancient 
Path”, le according to Buddhism 1s suffering; suffering dominates all 
lie. It is the fundamental problem of life. The world is suffering and 
afflicted, no being 1s free from this bond of misery and this 1s a 
universal truth that no sensible man who sees things In theIr proper 
perspective can deny. The recognition of this universal fact, however, 
1s not totally denial of pleasure or happiness. The Buddha, the Lord 
over suffering, never denied happiness in lie when he spoke of the 
universality of suffering. The psycho-physical organism of the body 
undergoes Incessant change, creates new psycho-physical processes 
every Instant and thus preserves the potentiality for future organic 
processes, and leaves the gap between one moment and the next. We 
live and die every moment of our lives. lt is merely a coming Into 
being and passing away, a rise and fall (udaya-vaya), like the waves of 
the sea. This change of continuity, the psycho-physical process, which 
IS patent to us this le does not cease at death but continues 
Incessantly. It 1s the dynamic mind-flux that 1s known as wIll, thirst, 
desire, or craving which constitutes karmic energy. This mighty force, 
this wIll to live, keeps life going. According to Buddhism, 1t 1s not only 
human life, but the entire sentient world that is drawn by this 
tremendous force, this mind with 1ts mental factors, good or bad. 

“Life 1s uncertain, death 1s certain.” This 1s a well-know saying in 
Buddhism. Knowing fully well that death 1s certain and 1s the natural 
phenomenon that veryone has to face, we should not be afraid of death. 
'Yet all of us fear death because we do not think of 1ts inevitability. We 
like to cling to our life and body and develop too mụuch craving and 
attachment. A German monk named Nyanatiloka, reiterated the 
momenfariness of existence from Visuddhi-Magsa as follows: “AlII 
beings have only a very short Insfant to live, only so long as a moment 
of a slash of a liphtning. When this 1s extinguished, the being 1s also 
extInguished. The beings of the last moment 1s now no longer living, 
and does not live now or wIll not live again later. The being of the 
present moment did not live previously, lives Just now, but later will 
not live any more. The being of the future has not lived yet in the past, 
does not yet lived now, and wIll only live later.” In fact, this life 1s a 
long dream. Even when we wake up after our nipht sleep, 1s there any 
difference among the dreams we had last night and the years of our 


S67 


childhood? We feel that we are reincarnating every morning after the 
sleep or we feel that we are reincarnating every moment after the 
breath. Thus, 1s there any real us In this process of reincarnatlon? 
Surely, not at alll As a matter of fact, we have been changing 
endlessly. And we know we are the thoughts being manifested. That's 
alh 

Human beings have both pleasure and suffering, thus 1t”s easy for 
them to advance 1n cul(ivation and to attain Buddhahood; whereas the 
beIngs in the Deva realm enJoy all kinds of Joy and spend no time for 
cultivation; beings In the realms of animals, hungry ghosts and hells are 
stupid, living ¡in filth and killing one another for food. They are so 
miserable with all kinds of sufferings that no way they can cultivate. 
However, of all precIous Jewels, life 1s the greatest; 1ƒ there 1s lIfe, 1f 1s 
the priceless Jewel. Thus, If you are able to maintain your livelihood, 
someday you will be able to rebuild your life. However, everything In 
life, 1f It has form characteristics, then, inevitably, one day 1t wIll be 
destroyed. À human life 1s the same way, 1f there 1s life, there must be 
death. Even though we say a hundred years, 1t passes by In a flash, like 
lightening streaking across the sky, like a flower”s blossom, like the 
1mage of the moon at the bottom of a lake, like a short breath, what 1s 
really eternal? Sincere Buddhists should always remember when a 
person 1s born, not a single dime 1s brought along; therefore, when 
death arrives, not a word will be taken either. A lifetime of work, 
putting the body through pain and torture in order to accumulate wealth 
and possessions, In the end everything 1s worthless and futile In the 
midst of birth, old age, sickness, and death. After death, all possessions 
are gIiven to others In a most senseless and pitful manner. At such 
time, there are not even a few good merits for the soul to rely and lean 
on for the next life. Therefore, such an Iindividual will be condemned 
Iinto the three evil paths Iimmediately. Anclent sages taught: “A steel 
tree of a thousand years once again blossom, such a thing 1s still not 
bewildering; but once a human body has been lost, ten thousand 
reincarnatlons may not return.” Sincere Buddhists should always 
remember what the Buddha taught: “It 1s difficult to be reborn as a 
human being, it 1s difficult to encounter (meet or learn) the Buddha- 
dharma; now we have been reborn as a human being and encountered 


868 


the Buddha-dharma, If we let the time passes by In vain we wasfe our 
scarce lifespan.” 

In the Dharmapada Sutra, the Buddha taught: “lt Is difficult to 
obtain birth as a human being; 1t 1s difficult to have a life of mortals; 1t 
1S đdIfficult to hear the Correct Law; 1t 1s even rare to meet the Buddha 
(Dharmapada 182). Here I shall live in the rainy season, here In the 
winter and the summer. These are the words of the fool. He falls to 
realize the danger (of his final destination) (Dharmapada 286). Death 
descends and carrles away that man of drowsy mind greedy for 
children and cattle, just like flood sweeps away a sleeping village 
(Dharmapada 287). Nothing can be saved, nor sons, nor a father, nor 
even relatives; there 1s no help from kinsmen can save a man from 
death (Dharmapada 288).” Thus, the Buddha continued to teach: “To 
live a hundred years, immoral and uncontrolled, 1s no better than a 
single-day life of being moral and meditative (Dharmapada 110). To 
live a hundred years without wisdom and control, 1s no better than a 
single-day life of being wise and meditative (Dharmapada 111). To 
live a hundred years, Idle and Inactive, 1s no better than a single-day 
le of Intense effort (Dharmapada 112). To live a hundred years 
without comprehending how all things rise and pass away, 1s no better 
than a single-day life of seeing beginning and end of all things 
(Dharmapada 113). To live a hundred years without seeing the 
Immortal state, 1s no better than a single-day life of one who sees the 
deathless state (mirvana) (Dharmapada 114). To live a hundred years 
without seeing the Supreme Truth, 1s no better than a single-day life of 
someone who see the highest law (Dharmapada 115).” 

Man?s Place in Buddhism: Buddhism views man as a tìny being 
with consciousness. Buddhism views man as a tiny being not only In 
strength but also In life span. Man 1s no more than Just another creature 
but with Intelligence that inhabit universe. Man 1s regarded as a 
cultured living being because he can harmonize with other creatures 
without destroying them. Religion was founded by men only for this 
purpose. Every creature that lives share the same life force which 
energ1zes man. Man and other creatures are part of the same cosmic 
energy which takes varIous forms during endless rebirths, passing from 
human to animail, to divine form and back again, motivated by the 
powerful craving for existence which takes them from bĩirth to death 


869 


and rebirth again In a never-ending cycle. In Buddhist cosmology, man 
1s simply the Iinhabitant of one of the existing planes that other sentient 
beings can go after death. Human world 1s a good, well-balanced 
mixture of pleasure and pain. Man 1s in a favorable position to creafe 
or not to create fresh karma, and thus 1s able to shape his own destiny. 
Man 1s in effect his own Creator and Savior. Many others belleve that 
religion has come down from heaven but Buddhists know that 
Buddhism started on the earth and reached heaven, or Buddha. 
According to Buddhism, Manusya 1s considered to be ideal destiny for 
the attainment of Buddhahood, because humans are not plagued by the 
consfant sufferings of beings of the lower three destinies (hell beings, 
hungry ghosts and animals), and they also do not have happy lives of 
gods to be lax In cultivation. In the contrary, they experlence enough 
suffering to become aware of the real nature of things (mpermanence, 
suffering, and non-self). Thus, the Buddha taught, “a man can decide to 
devote himself to selfish, unskilful ends, a mere existence, or fO Ø1V© 
purpose to his life by the practice of skilful deeds which wIll make 
others and himself happy.” StilH, in many cases, man can make the vital 
đecision to shape his life in this way or that; a man can think about the 
Way, and 1t was to man that the Buddha gave most of his important 
teachings, for men could understand, practice and realize the Way. lt 1s 
man who can experlence, If he wishes, Enlightenment and become as 
the Buddha and the Arahants, this 1s the greatest blessing, for not only 
the secure tranquillity of one person”s salvation 1s gained but out of 
compassion the Way 1s shown in many others. The opportunity to be 
reborn as a human being Is so rare; thus the Buddha taught: “Supposing 
a man threw Into the ocean a piece of wood with a hole in 1t and 1t was 
then blown about by the various winds and currents over the wafters. In 
the ocean lived a one-eyed turtle which had to surface once In a 
hundred years to breathe. Even In one Great Aeon it would be most 
unlikely In surfacing, to put 1ts head Into the hole in that piece oŸ wood. 
Such 1s the rarity of gaining birth among human beings 1Ý once one has 
sunk Info the three woeful levels or three lower realms. Also according 
to Buddhism, man 1s different from animals because only man alone 
has developed his ¡ntelligence and understanding to reflect his 
reasoning. Man means a sentient being or one who has the ability or 
the mind to think. The real and sincere purpose of reliplon 1s to help 


870 


man to think correctly In order to raise hìm above the level of the 
animail, to help him reach his ultimate goal of supreme happiness.” 


871 


Tuyển Luận Thứ Bốn Mươi 
The Fortieth Selective Essay 


Bát Nhã & Tánh Không 


Sơ Lược Về Bát Nhã: Tưởng cũng nên nhớ rằng thời kỳ Bát Nhã 
hay Liên Hoa là một trong năm thời giáo thuyết của Đức Phật. Thời 
Bát Nhã chủ yếu giảng Viên giáo nhưng còn liên hệ Thông giáo và 
Biệt giáo. Do đó nó chưa hoàn toàn viên mãn. Trong 22 năm của thời 
kỳ nầy, Đức Phật thuyết giảng giáo pháp Đại Thừa ở cấp cao hơn và 
bác bỏ sự luyến chấp Tiểu Đại của các hàng đệ tử. Đức Phật đã giảng 
về tính hư không trong Kinh Bát Nhã. “Prajna” thường được dịch là “tri 
thức” trong Anh ngữ, nhưng chính xác hơn phải dịch là “trực giác.” Đôi 
khi từ này cũng được dịch là “trí tuệ siêu việt.” Sự thực thì ngay cả khi 
chúng ta có một trực giác, đối tượng vẫn cứ ở trước mặt chúng ta và 
chúng ta cảm nhận nó, hay thấy nó. Ở đây có sự lưỡng phân chủ thể và 
đối tượng. Trong “Bát Nhã” sự lưỡng phân này không còn hiện hữu. 
Bát Nhã không quan tâm đến các đối tượng hữu hạn như thế; chính là 
toàn thể tính của những sự vật tự ý thức được như thế. và cái toàn thể 
tính này không hề bị giới hạn. Một toàn thể tính vô hạn vượt qua tầm 
hiểu biết của phàm phu chúng ta. Nhưng trực giác Bát Nhã là thứ trực 
giác tổng thể “không thể hiểu biết được bằng trí của phàm phu” về cái 
vô hạn này, là một cái gì không bao giờ có thể xẩy ra trong kinh 
nghiệm hằng ngày của chúng ta trong những đối tượng hay biến cố hữu 
hạn. Do đó, nói cách khác, Bát Nhã chỉ có thể xảy ra khi các đối tượng 
hữu hạn của cảm quan và trí năng đồng nhất với chính cái vô hạn. 
Thay vì nói rằng vô hạn tự thấy mình trong chính mình, nói rằng một 
đối tượng còn bị coi là hữu hạn, thuộc về thế giới lưỡng phân của chủ 
thể và đối tượng, được tri giác bởi Bát Nhã từ quan điểm vô hạn, như 
thế gần gũi với kinh nghiệm con người của chúng ta hơn nhiều. Nói 
một cách tượng trưng, hữu hạn lúc ấy tự thấy mình phản chiếu trong 
chiếc gương của vô hạn. Trí năng cho chúng ta biết rằng đối tượng hữu 
hạn, nhưng Bát Nhã chống lại, tuyên bố nó là cái vô hạn, vượt qua 
phạm vi của tương đối. Nói theo bản thể luận, điều này có nghĩa là tất 
cả những đối tượng hay hữu thể hữu hạn có được là bởi cái vô hạn làm 
nền tảng cho chúng, hay những đối tượng tương đối giới hạn trong 
phạm vi của vô hạn mà không có nó chúng chẳng có dây neo gì cả. 


872 


Theo Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng dạy: “Này thiện tri 
thức, “Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật” là tiếng Phạn, dịch là đại trí tuệ 
đến bờ kia, nó phải là hành nơi tâm, không phải tụng ở miệng. Miệng 
tụng mà tâm chẳng hành như huyễn như hóa, như sương, như điển. 
Miệng niệm mà tâm hành ắt tâm và miệng hợp nhau, bản tánh là Phật, 
ha tánh không riêng có Phật. Này thiện tri thức, sao gọi là Bát Nhã? 
Bát Nhã nghĩa là “trí tuệ.” Tất cả chỗ, tất cả thời, mỗi niệm không 
ngu, thường hành trí huệ tức là Bát Nhã hạnh. Một niệm ngu khởi lên, 
tức là Bát Nhã bặt. Một niệm trí khởi lên, tức là Bát Nhã sanh. Người 
đời ngu mê không thấy Bát Nhã, miệng nói Bát Nhã mà trong tâm 
thường ngu, thường tự nói ta tu Bát Nhã, niệm niệm nói không nhưng 
không biết được chơn không. Bát Nhã không có hình tướng, tâm trí tuệ 
ấy vậy. Nếu khởi hiểu như thế tức gọi là Bát Nhã trí. “Prajna” là từ 
Phạn ngữ có nghĩa là trí tuệ (ý thức hay trí năng). Có ba loại bát nhã: 
thật tướng, quán chiếu và văn tự. Bát Nhã còn có nghĩa là thực lực 
nhận thức rõ ràng sự vật và những nguyên tắc căn bản của chúng cũng 
như xác quyết những gì còn nghi ngờ. Bát Nhã Ba La Mật Kinh diễn tả 
chữ “Bát Nhã” là đệ nhất trí tuệ trong hết thảy trí tuệ, không gì cao 
hơn, không gì so sánh bằng (vô thượng, vô tỷ, vô đẳng). Bát Nhã hay 
cái biết siêu việt nghĩa là ý thức hay trí năng (Transcendental 
knowledge). Theo Phật giáo Đại thừa, do trí năng trực giác và trực 
tiếp, chứ không phải là trí năng trừu tượng và phục tùng trí tuệ phàm 
phu mà con người có thể đạt đến đại giác. Việc thực hiện trí năng cũng 
đồng nghĩa với thực hiện đại giác. Chính trí năng siêu việt nầy giúp 
chúng ta chuyển hóa mọi hệ phược và giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, 
chứ không ở lòng thương xót hay thương hại của bất cứ ai. 

Phật tử chơn thuần, bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào, từng hành động 
của chúng ta phẩi luôn khế hợp với “trí tuệ Bát Nhã”. Phàm phu luôn 
khoe khoang nơi miệng, nhưng tâm trí lại mê mờ. Đây là một trong ba 
loại Bát Nhã, lấy trí tuệ quán chiếu cái lý thực tướng hay nhờ thiển 
quán mà giác ngộ được chân lý, vì đây là trí tuệ giải thoát hay Bát 
Nhã Ba La Mật là mẹ của chư Phật. Bát nhã là ngọn đao trí tuệ có khả 
năng cắt đứt phiển não và ác nghiệp. Bát Nhã là sự hiểu biết trực giác. 
Nói chung, từ này chỉ sự phát triển sự hiểu biết trực giác là ý niệm chủ 
yếu trong Phật giáo. Theo Phật giáo Đại thừa, “bát nhã ba la mật” là 
ba la mật thứ sáu trong sáu ba la mật mà một vị Bồ Tát tu hành trên 
đường đi đến Phật quả, và do trí năng trực giác và trực tiếp, chứ không 


873 


phải là trí năng trừu tượng và phục tùng trí tuệ phàm phu mà con người 
có thể đạt đến đại giác. Việc thực hiện trí năng cũng đồng nghĩa với 
thực hiện đại giác. Chính trí năng siêu việt nầy giúp chúng ta chuyển 
hóa mọi hệ phược và giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, chứ không ở 
lòng thương xót hay thương hại của bất cứ ai. Bát Nhã là sự thấy biết 
bất thình lình. Bát Nhã quả thật là một thuật ngữ biện chứng chỉ cái 
tiến trình tri thức đặc biệt được biết đến như là “thấy bất thình lình,” 
hay “bỗng thấy,” “chợt thấy,” không theo bất cứ một định luật hay lý 
luận nào; vì khi Bát Nhã vận hành thì người ta tự thấy cái không của 
vạn hữu một cách bất ngờ và kỳ diệu. Điều này xảy ra một cách bất 
thần và không do kết quả của lý luận, mà vào lúc ấy lý luận như bị 
quên lãng, và nói theo cách tâm lý, đó là vào lúc năng lực của ý chí đi 
đến chỗ thành tựu. Cái dụng của Bát Nhã mâu thuẫn với tất cả những 
gì chúng ta có thể nhận thức về thế giới này; nó thuộc về một trật tự 
hoàn toàn khác với trật tự của cuộc sống bình thường của chúng ta. 
Nhưng điều này không có nghĩa Bát Nhã là một cái gì đó hoàn toàn 
cách biệt với đời sống, với tư tưởng chúng ta, một cái gì đó phải đến 
với chúng ta từ cái nguồn nào đó không biết và không thể biết được, 
bằng phép lạ. Nếu vậy, Bát Nhã sẽ không thể có lợi ích gì cho chứng 
ta và chúng ta không thể đạt được giải thoát. Quả thật vai trò của Bát 
Nhã là bất liên tục và nó làm gián đoạn bước tiến của suy luận hợp lý, 
nhưng Bát Nhã không ngừng hiện diện dưới sự suy luận này và nếu 
không có nó chúng ta không thể suy luận gì cả. Cùng một lúc Bát Nhã 
vừa ở trên vừa ở trong quá trình suy luận. Về hình thức mà nói, điều 
này mâu thuẫn, nhưng sự thật do chính mâu thuẫn này khả hữu cũng do 
Bát Nhã đem lại. 

Hầu như tất cả văn học tôn giáo đều chứa đầy những mâu thuẫn, 
phi lý và nghịch lý, và không bao giờ có thể có được, và đòi hỏi tin và 
chấp nhận những thứ ấy như là chân lý mặc khải, chính là vì tri thức 
tôn giáo đặt căn bản trên sự vận hành của Bát Nhã. Một khi người ta 
thích quan điểm Bát Nhã thì tất cả những phi lý cốt yếu của tôn giáo 
trở nên có thể hiểu được. Nó giống như một mẩu chuyện châm biếm 
hay cần phải thưởng thức. Trên mặt phải của nó phơi ra một sự lộn xộn 
hầu như khó tin của cái đẹp, và người nhận thức sẽ không vượt qua 
được những sợi chỉ rối beng. Nhưng ngay khi câu chuyện châm biếm bị 
đảo ngược thì tánh cách phức tạp và thần tình của cái đẹp ấy hiện ra. 
Bát Nhã gồm trong sự đảo ngược này. Cho đến bây giờ con mắt nhận 


874 


thức bể mặt của cái áo, bề mặt duy nhất mà nó thường cho phép chúng 
ta quan sát. Bây giờ bỗng nhiên cái áo bị lộn trái, chiều hướng của cái 
thấy thình lình bị gián đoạn, không có sự liên tục nào của cái nhìn. Tuy 
nhiên do sự gián đoạn này, toàn bộ cấu trúc của cuộc sống bỗng nhiên 
được nhận thức, đó là “thấy trong tự tánh.” Chính Bát Nhã đặt những 
bàn tay của nó lên “Tánh Không,” hay “Chơn Như,” hay “Tự Tánh.” 
Và bàn tay này không đặt lên cái mà nó hình như hiện hữu. Điều này 
rõ ràng phát sinh từ cái mà chúng ta đã nói quan hệ đến những sự việc 
tương đối. Cho rằng tự tánh ở bên kia lãnh vực ngự trị của thế giới 
tương đối, sự nắm lấy nó bằng Bát Nhã không thể có nghĩa theo nghĩa 
thông thường của thuật ngữ này. Nắm lấy mà không phải là nắm lấy, 
sự xác quyết không thể tránh được nghịch lý. Theo thuật ngữ Phật 
giáo, sự nắm lấy này có hiệu quả bằng sự không phân biệt, nghĩa là 
bằng sự phân biệt có tính cách không phân biệt. Cái quá trình đột 
nhiên, gián đoạn, nó là một hành động của tâm, nhưng hành động này, 
dù rằng không phải là không có ý thức, phát sinh từ chính tự tánh, tức 
là vô nệm. 

Ngày nào đó Bát Nhã phải được phát khởi trong tự tánh; vì chừng 
nào chúng ta chưa có kinh nghiệm này thì không bao giờ chúng ta có 
được cơ hội biết Phật, không những chỉ nơi bản thân chúng ta mà còn 
nơi những người khác nữa. Nhưng sự phát khởi này không phải là một 
hành động đặc thù thành tựu trong lãnh vực ngự trị của ý thức thực 
nghiệm, và việc này cũng có thể đem so sánh với phản ảnh của mặt 
trăng trong dòng suối; nó không phải liên tục; nó ở bên kia sanh tử; 
cũng như khi người ta bảo nó chết, nó không biết chết; chỉ khi nào đạt 
được trạng thái vô tâm thì mới có những thuyết thoại chưa từng được 
nói ra, những hành động chưa từng được thực hiện. Theo Lục Tổ Huệ 
Năng trong Kinh Pháp Bảo Đàn, Bát Nhã được phát khởi trong tự tánh 
theo cách “bất thình lình”, chữ bất thình nh ở đây không có nghĩa là 
tức thì, theo cách bất ngờ hay thình lình, nó cũng có nghĩa là hành vi tự 
phát, nó là cái thấy, không phải là một hành động có ý thức thuộc phần 
tự tánh. Nói cách khác, ánh sáng của Bát Nhã phóng ra từ vô niệm tuy 
nhiên nó không bao giờ rời vô niệm; Bát Nhã ở trong vô thức về sự 
vật. Đây là cái mà người ta ám chỉ khi nói rằng “thấy là không thấy và 
không thấy là thấy,” hoặc khi nói rằng vô niệm hay tự tánh, trở nên ý 
thức chính nó bằng phương tiện Bát Nhã, tuy nhiên trong ý thức này nó 
không có sự phân cách nào giữa chủ và khách. Do đó, Lục Tổ Huệ 


875 


Năng nói: “Ai hiểu được chân lý này tức thì không nghĩ, không nhớ và 
không dính mắc.” Nhưng chúng ta phải nhớ rằng Lục Tổ Huệ Năng 
không bao giờ giảng một giáo pháp nào về cái “Vô” đơn giản hay về 
sự bất động đơn giản và Ngài không cậy đến quan niệm về cái vô tri 
trong vấn để đời sống. Cũng theo Lục Tổ Huệ Năng, Bát Nhã là cái 
tên đặt cho “Tự Tánh,” hay chúng ta còn gọi nó là “Vô Thức,” khi nó 
tự ý thức chính nó, hay chính xác hơn, chính hành động trở thành ý 
thức. Do đó Bát Nhã chỉ về hai hướng: Vô thức và thế giới của ý thức 
hiện mở ra. Hình thái thứ nhất được gọi là Trí Vô Phân Biệt và hình 
thái kia là Trí Phân Biệt. Khi chúng ta quan hệ với hướng đi ra ngoài 
của ý thức và phân biệt tại điểm quên hướng kia của Bát Nhã, hướng 
quy tâm về Vô thức, chúng ta có thuật ngữ được biết dưới tên “Trí 
Tưởng Tượng.” Hay chúng ta có thể nói ngược lại: khi trí tưởng tượng 
tự xác định, Bát Nhã bị che khuất, sự phân biệt ngự trị làm chủ, và bể 
mặt thanh tịnh, không vô nhiễm của Vô Thức hay Tự Tánh hiện thời bị 
che mờ. Những ai chủ trương “vô niệm” hay “vô tâm” đều mong chúng 
ta ngăn Bát Nhã khỏi lạc theo hướng phân biệt và chúng ta cương 
quyết quay cái nhìn theo hướng kia. Đạt vô tâm có nghĩa là, nói một 
cách khách quan, phát hiện ra trí vô phân biệt. Khi quan niệm này 
được phát triển thêm, chúng ta hiểu được nghĩa của vô tâm, trong tư 
tưởng Thiền. 

Sau thời Lục Tổ Huệ Năng, Thiền dần dần đã trở thành một "Nghệ 
thuật," một nghệ thuật độc nhất để truyền Chân lý Bát Nhã, như tất cả 
những nghệ thuật vĩ đại, từ chối không chịu theo một hình thức, khuôn 
mẫu, hay hệ thống nhất định nào trong việc biểu hiện. Thái độ phóng 
khoáng đặc biệt này phát sinh ra những cách biểu thị quá khích và đôi 
khi "hoang dại" đó của Thiển, góp phần lớn lao cho tính phức tạp và 
khó hiểu của vấn để. Hành giả tu Thiển nên luôn nhớ rằng Chân lý 
Bát Nhã cứu cánh mà Thiền cố gắng chuyển tải không thể nào có thể 
là một cái gì hẹp hòi, hữu hạn hoặc chuyên biệt; nó phải là một cái gì 
bao la, đại đồng và vô hạn, hàm chứa tất cả và bao trùm tất cả; không 
thể định nghĩa và mệnh danh được. Đó là lý do tại sao Chân lý Bát 
Nhã cứu cánh Thiển là không thể định nghĩa cũng không thể lãnh hội 
được bằng phàm trí. Cái bản chất không thể định nghĩa và không thể 
lãnh hội này của Chân lý Thiền được giải minh rất rõ ràng trong những 
công án theo sau đây. Theo Kinh Pháp Bảo Đàn, chương bảy, Nam 
Nhạc Hoài Nhượng đến Tào Khê tham vấn Lục Tổ Huệ Năng. Tổ hỏi: 


876 


“Ở đâu đến?” Sư thưa: “Ở Tung Sơn đến.” Tổ hỏi: “Mà vật gì đến?” 
Sư thưa: “Nói in tuông một vật tức không trúng.” Tổ hỏi: “Lại có thể tu 
chứng chăng?” Sư thưa: “Tu chứng tức chẳng không, nhiễm ô tức 
chẳng được.” Tổ nói: “Chính cái không nhiễm ô nầy là chỗ hộ niệm 
của chư Phật, người đã như thế, ta cũng như thế. Tổ Bát Nhã Đa La ở 
Tây Thiên có lời sấm rằng: “Dưới chân ngươi sẽ xuất hiện NHẤT MÃ 
CÂU (con ngựa tơ) đạp chết người trong thiên hạ. Ứng tại tâm ngươi 
chẳng cần nói sớm.” Và đây là một công án khác: Phó Đại Sĩ nói 
trong bài kệ nổi tiếng của ngài: 
"Không thủ bả xừ đầu; 
Bộ hành ky thủy ngưu; 
Nhân tùng kiều thượng quá. 
Kiều lưu thủy bất lưu." 
(Tay không, cầm cán mai; 
Đi bộ, lưng trâu ngồi; 
Người đi qua trên cầu. 
Cầu trôi nước chẳng trôi!) 

Thật vậy, theo Chang Chen-Chi trong quyển "Thiền Đạo Tu Tập," 
ngay chữ "định nghĩa" khiến chúng ta liên tưởng đến một ngón tay chỉ 
vào một đối tượng đặc thù, và chữ "lãnh hội," gợi ý một bàn tay cầm 
chắc một cái gì không để cho nó thoát ra. Hai hình ảnh này miêu tả 
một cách linh động cái bản tính eo hẹp, bưng bít và chấp trước của tâm 
trí con người. Với tính chất hạn hẹp và bưng bít đáng thương này bắt rễ 
sâu xa trong lối suy tưởng của con người, không lạ gì cái Chân lý Bát 
Nhã tự do và bao hàm tất cả trở nên một chiếc bóng mãi mãi treo lơ 
lửng trong sự cố nắm bắt của con người. 

Sơ Lược Về Tánh Không Theo Quan Điểm Phật Giáo: Thuật ngữ 
“Sunyata” là sự kết hợp của “Sunya” có nghĩa là không, trống rỗng, 
rỗng tuếch, với hậu tiếp từ “ta” có nghĩa là “sự” (dùng cho danh từ). 
Thuật ngữ rất khó mà dịch được sang Hoa ngữ; tuy nhiên, chúng ta có 
thể dịch sang Anh ngữ như là sự trống không, sự trống rỗng, hoặc chân 
không. Khái niệm của từ “Sunyata” căn bản thuộc về cả hợp lý và 
biện chứng. Thật khó để hiểu được khái niệm “Tánh không” vì ý niệm 
chân đế của nó (thắng nghĩa không, la các pháp thì không có tự tánh) 
liên quan đến ý nghĩa ngôn ngữ học, đặc biệt vì từ nguyên học (tánh 
không có nghĩa là trống rỗng hoặc không có gì trong hình dáng của chư 
pháp) không cung cấp thêm được gì vào ý thực tiễn hay lý thuyết của 


S77 


khái niệm này. Theo Tiến sĩ Harsh Narayan, tánh không là thuyết hư 
vô thanh tịnh hoàn toàn, là thuyết phủ định, sự trống rỗng không triệt 
để của chư pháp hiện hữu cho đến những hệ quả cuối cùng của sự phủ 
định. Những nhà tư tưởng của trường phái Du Già đã mô tả tánh không 
như là hoàn toàn hư vô. Tiến sĩ Radhakrishnan nói rằng sự tuyệt đối 
dường như là bất động trong tính tuyệt đối. Tiến sĩ Murti nói rằng trí 
tuệ Ba la mật là một sự tuyệt đối hoàn toàn. Theo Trung Anh Phật học 
Từ Điển, bản chất không là tánh không vật thể của bản chất các hiện 
tượng là ý nghĩa căn bản của tánh không. 

Theo các kinh điển Đại Thừa khác, tánh không có nghĩa là bản 
chất đích thực của thực tại kinh nghiệm. Tánh không vượt khỏi sự phủ 
định và không thể diễn tả được. Đức Phật cũng dùng vô số những hình 
ảnh so sánh trong kinh điển Pali để chỉ ra sự không thật của mỗi loại 
pháp và chính những hình ảnh này, sau này được dùng một cách hiệu 
quả trong các trường phái triết học Đại Thừa, đặc biệt là những nhà tư 
tưởng Phật giáo Trung Hoa đã so sánh tánh không với nhiều hình ảnh 
và màu sắc linh động. “Tánh không” không chướng ngại... giống như 
hư không trống không, hiện hữu trong mọi hiện tượng nhưng chưa bao 
giờ cẩn trở hoặc chướng ngại bất cứ tướng trạng nào. “Tánh không” 
như nhất thiết trí... giống như trống không, ở khắp nơi, nắm giữ và biết 
hết mọi điều, mọi nơi. “Tánh không” như sự bình đẳng... giống như 
Không, bình đẳng với tất cả, không phân biệt thiên lệch bất cứ nơi nào. 
“Tánh không” biểu thị tánh chất mênh mông... giống như không, vô 
biên, rộng lớn và vô tận. “Tánh không” không có hình sắc và bóng 
dáng... giống như không, không mang dáng dấp hoặc hình tướng nào. 
“Tánh không” biểu thị sự thanh tịnh... giống như không, luôn luôn trong 
sáng không gợn phiển não ô uế. “Tánh không” biểu thị sự bất động... 
giống như không, luôn luôn ở trạng thái dừng chỉ, năng động nhưng 
vượt lên những tiến trình sanh và diệt. “Tánh không” ám chỉ sự phủ 
định tích cực... phủ định tất cả những gì có giới hạn và kết thúc. “Tánh 
không” ám chỉ sự phủ định của phủ định... phủ định tất cả Ngã chấp và 
đoạn diệt những chấp thủ vào tánh không. “Tánh không” ám chỉ sự 
không đạt được hoặc không nắm giữ được... giống như không gian hay 
hư không, không lưu dấu hoặc nắm giữ pháp nào. 

Bắt đầu Trung Quán Luận, ngài Long Thọ đã đưa ra nền tảng triết 
lý của mình bằng tám sự phủ định. Không có sanh diệt, một, khác, 
đoạn, thường, đi đến trong định thức duyên khởi. Hay nói một cách 


878 


khác về căn bản thì nơi đây chỉ có duy nhất “không sanh” được coi 
ngang hàng với tánh không. Trong vài chỗ khác ngài Long Thọ cũng 
cho rằng Duyên khởi là tánh không. Ở đây tánh không nằm trong thực 
tại của lý Trung Đạo này vượt khỏi hai quan điểm căn bản đối đãi là 
hiện hữu và không hiện hữu. Tánh không là sự hiện hữu tương đối của 
chư pháp hoặc là sự tương đối. Như vậy theo Trung Quán Luận thì tánh 
không không có nghĩa là không hiện hữu tuyệt đối mà là sự hiện hữu 
tương đối. Tánh không ám chỉ bản chất đích thực của thực tại kinh 
nghiệm hoặc điều gì đó giống như vậy, hình thức của bản chất thật của 
các hiện tượng. Tánh không bao gồm tất cả những vấn đề liên quan 
đến quan điểm của Phật giáo về cuộc đời và thế giới. Ngài Long Thọ 
đã tuyên bố rằng Tánh không như một bản chất đích thực của thực tại 
kinh nghiệm: “Với tánh không, tất cả đều có thể; không có tánh không, 
tất cả đều không thể.” Trong kinh Bát Nhã Ba La Mật, tánh không chỉ 
cho thế giới tuệ giác là không thể tách rời ra khỏi thế giới vọng tưởng: 
“Thế giới vọng tưởng là đồng với thế giới tuệ giác (sắc là đồng nhất 
với không), thế giới tuệ giác là đồng với thế giới vọng tưởng (không thì 
đồng với sắc).” 

Theo Kinh Tiểu Không, Đức Phật bảo A Nan: “Này A Nan, nhờ an 
trú vào 'không tánh” mà bây giờ ta được an trú viên mãn nhất.” Vậy 
thì nghĩa của trạng thái “không là gì mà từ đó Đức Phật được an trú 
vào sự viên mãn nhất? Chính nó là “Niết Bàn chứ không là thứ gì 
khác. Nó chính là sự trống vắng tất cả những dục lậu, hữu lậu và vô 
minh. Chính vì thế mà trong thiển định, hành giả cố gắng chuyển hóa 
sự vọng động của thức cho tới khi nào tâm hoàn toàn là không và 
không có vọng tưởng. Mức độ cao nhất của thiển định, diệt tận thọ- 
tưởng định, khi mọi ý tưởng và cảm thọ đã dừng thì được xem như là 
nền tẳng vững chắc để đạt đến Niết Bàn. Đức Phật bảo Xá Lợi Phất 
về không như sau: “Trong 'Không' không có hình thể, không có cảm 
xúc, không có niệm lự, không có tư duy, không có ý thức, không có 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý; không có hình thể, âm thanh, hương 
thơm, mùi vị, xúc chạm và hiện hữu; không có đối tượng của mắt cho 
đến không có đối tượng của ý thức; không có minh, không có vô minh, 
không có sự chấm dứt của minh, cũng không có sự chấm dứt của vô 
minh; cho đến không có tuổi già và sự chết, cũng không có sự chấm 
dứt của tuổi già và sự chết; không có khổ đau, không có nguyên nhân 
của khổ đau, không có sự chấm dứt khổ đau và không có con đường 


879 


đưa đến sự chấm dứt khổ đau; không có trí giác cũng không có sự 
thành tựu trí giác; vì chẳng có quả vị trí giác nào để thành tựu. Người 
nào tỉnh thức bình yên do sống an lành trong tuệ giác vô thượng thì 
thoát ly tất cả. Và rằng, vì không có những chướng ngại trong tâm nên 
không có sợ hãi và xa rời những cuồng sĩ mộng tưởng, đó là cứu cánh 
Niết Bàn vậy!” 

Trên quan điểm Tuyệt Đối, Sunyata có nghĩa là “hoàn toàn không 
có cấu tác của tư tưởng, không có đa nguyên tánh.” Nói cách khác, 
không tánh được sử dụng nơi nguyên lý có hàm ý: ngôn ngữ của nhân 
loại không thể diễn tả được; nó vừa “là” mà cũng vừa là “không là,” 
“vừa là vừa không là,” “chẳng phải là cũng không phải là không là,” 
phạm trù tư tưởng hoặc thuật ngữ đều không thể áp dụng vào những 
thứ vừa kể trên được. Nó siêu việt trên tư tưởng; nó vô đa nguyên 
tánh, nó là một tổng thể, không thể phân chia thành những bộ phận 
được. Đặc điểm nổi bật nhất của triết lý Trung Quán là sự sử dụng 
nhiều lần hai chữ “không” và “không tánh.” Vì đây là khái niệm chính 
yếu của hệ thống triết lý này, cho nên, hệ thống triết lý này thường 
được gọi là “hệ thống triết lý không tánh,” xác định “không” như là 
đặc tánh của Thực tại. Chữ “không” đã khiến cho người ta cảm thấy 
bối rối nhất trong triết lý Phật giáo. Những người không phải là Phật tử 
đã giải thích nó như là thuyết “hư vô.” Nhưng đó không phải là ý nghĩa 
của chữ này. Trên phương diện ngữ nguyên thì chữ gốc của nó là “svì,” 
có nghĩa là “nở lớn ra” hay “bành trướng ra.” Có điều đáng tò mò là 
chữ “Brhaman” (Bà la môn) có gốc là “brh” hoặc “brhm,” cũng có 
nghĩa là nở lớn hay bành trướng. Theo lời Đức Phật về “Không lý” và 
về nguyên tắc của không, chữ không dường như được sử dụng theo 
nghĩa của “tồn hữu học” trong hầu hết các kinh văn Phật giáo. Sự ngụ 
ý về ý nghĩa ngữ nguyên của chữ này dường như không được diễn tả 
một cách đầy đủ và trọn vẹn. Theo một số các học giả cho rằng chữ 
“không” không mang ý nghĩa trên phương diện tổn hữu học. Nó chỉ là 
một loại ám thị trên mặt “cứu cánh học” mà thôi. Nhưng rõ ràng chữ 
“sunya” được dùng theo ý nghĩa “tồn hữu học,” kèm theo ngụ ý của 
giá trị luận và bối cảnh của cứu thế học. Theo nghĩa tổn hữu học thì 
“sunya” là một loại “không” mà đồng thời cũng “chứa đầy.” Bởi vì nó 
không phải là một thứ đặc biệt nào đó, cho nên nó có khả năng trở 
thành mọi thứ. Nó được xem là đồng nhất với Niết Bàn, với Tuyệt Đối, 
với Thực Tại. 


880 


Từ “không tánh” là danh từ trừu tượng bắt nguồn từ chữ “sunya”. 
Nó có nghĩa là sự tước đoạt chứ không phải là viên mãn. Hai chữ 
“sunya” và “sunyata” nên được hiểu theo tương quan với chữ 
“svabhava” hay “tự tánh.” Nghĩa đen của chữ “svabhava” là “tự kỷ.” 
Nguyệt Xứng cho rằng trong triết lý Phật giáo, chữ này được dùng 
bằng hai cách: bản chất hay đặc tánh của một sự vật, thí dụ như nóng 
là tự tánh hay đặc tánh của lửa. Ở trong thế giới này, một thuộc tánh 
luôn luôn đi theo một vật, tuyệt đối, bất khả phân, nhưng không liên 
hệ một cách bền vững với bất cứ sự vật nào khác, đây được biết như là 
tự tánh hay đặc tánh của vật ấy. Chữ “svabhava” hay tự tánh là phản 
nghĩa của “tha tánh” (parabhava). nguyệt Xứng nói rằng “svabhava là 
tự tánh, cái bản chất cốt yếu của sự vật.” Trong khi ngài Long Thọ bảo 
rằng “Kỳ thực tự tánh không do bất cứ một vật nào khác đem lại, nó là 
vô tác, nó không lệ thuộc vào bất cứ cái gì, nó không liên hệ với bất 
cứ thứ gì khác hơn là chính nó, nó không tùy thuộc và vô điều kiện.” 
Chữ “sunya” cần phải được hiểu theo hai quan điểm. Thứ nhất là từ 
quan điểm của hiện tượng hoặc thực tại kinh nghiệm, nó có nghĩa là 
“svabhava-sunya,” tức là “tự tánh không,” hoặc không có thực tại tánh 
của thực thể tự kỷ độc lập của chính nó. Thứ nhì là từ quan điểm của 
Tuyệt Đối, nó có nghĩa là “prapanca-sunya,” nghĩa là “hý luận không,” 
hay không có sự diễn đạt bằng ngôn ngữ không có hý luận, không do 
tư tưởng tạo thành, và không có đa nguyên tánh. 

Đối với tục đế hoặc thực tại kinh nghiệm thì không tánh có nghĩa 
là “vô tự tánh,” nghĩa là không có tự ngã, không có bản chất, vô điều 
kiện. Nói cách khác, không tánh là chữ bao hàm “duyên khởi” hoặc sự 
hoàn toàn tương đối, hỗ tương lẫn nhau của sự vật. Ý tưởng này cũng 
được chuyên chở bằng cách khác với thuật ngữ “giả danh sở tác,” sự 
có mặt của một cái tên không có nghĩa là thực tại tánh của sự vật được 
gọi tên. Nguyệt Xứng đã nói: “Một cái xe được gọi như vậy khi xét tới 
các bộ phận cấu thành của nó như bánh xe, vân vân; điều đó không có 
nghĩa rằng chính cái xe có thể là vật gì khác ngoài những thành phần 
của nó. Đây là một thí dụ khác về tánh tương đối hoặc sự hỗ tương lẫn 
nhau của sự vật. Trên phương diện hỗ tương nương nhau mà tôn tại thì 
'không tánh” cũng bao hàm tính chất tương đối và phi tuyệt đối của 
những quan điểm đặc thù. Không tánh đã vạch rõ ra sự điên rổ của 
việc tiếp nhận bất cứ sự khởi đầu tuyệt đối nào hoặc sự kết thúc hoàn 
toàn nào; vì vậy “không tánh” bao hàm “trung đạo”, đối xử với sự vật 


881 


theo bản chất của chúng, tránh những khẳng định hoặc phủ định cực 
đoan như “là” và “không là.” Ngoài những điểm trên, trong triết học 
Trung Quán, “không tánh” còn có những ý nghĩa khác. Đối với thực tại 
tối thượng hay thắng nghĩa đế, không tánh còn bao hàm bản chất phi 
khái niệm của tuyệt đối. Đối với hành giả, không tánh có nghĩa là thái 
độ của “vô sở đắc,” không bám víu vào sự tương đối như là tuyệt đối, 
cũng không bám víu vào sự tuyệt đối như là một cái gì đặc biệt. Đại 
Trí Độ Luận đã đưa ra một hàm ý khác về nguyên lý “không tánh,` đó 
chính là “sự tìm kiếm thực tại” không thể cưỡng cầu được, nó siêu việt 
trên đời sống biến đối hằng ngày này. 

Chữ “không tánh' không phải chỉ hàm ý tổn hữu học, mà nó còn 
hàm ý trên phương diện giá trị luận. Do bởi tất cả mọi sự vật kinh 
nghiệm đều không có thực thể, vì thế chúng đều không có giá trị. Sở dĩ 
chúng ta gắn cho những sự vật của trần thế nhiều giá trị như vậy là vì 
sự ngu muội của chúng ta. Một khi chúng ta lãnh hội được không tánh 
một cách chính xác thì những bàm víu ấy sẽ tự động biến mất. Không 
tánh không phải chỉ là một khái niệm trên mặt tri thức. Mà sự chứng 
nghiệm không tánh là phương tiện cứu độ. Nếu chúng ta nắm vững 
một cách đúng đắn về không tánh, thì nó có thể dẫn chúng ta đến sự 
phú định tánh “đa tạp” của các pháp, có thể giải thoát khỏi sự “thoáng 
hiện” của những cám dỗ trong đời sống. Thiển quán về “không tánh' 
có thể dẫn đến tuệ giác Bát Nhã hay trí tuệ siêu việt, là thứ đem lại 
giải thoát cho hành giả. Ngài Long Thọ đã diễn đạt được sự tỉnh túy 
trong lời dạy của ngài về 'không tánh qua bài kệ dưới đây: “Giải thoát 
đạt được bằng cách tiêu trừ các hành vi và ái dục ích kỷ. Tất cả các 
hành vi và ái dục ích kỷ đều bắt nguồn từ những cấu trúc tưởng tượng, 
chứng coi những sự vật vô giá trị như là những sự vật đầy giá trị. Sự 
cấu tác của tưởng tượng phát sanh từ tác động của tâm trí sẽ chấm dứt 
khi đã nhận thức được không tánh, sự trống rỗng của sự vật. Không 
tánh được sử dụng trong triết học Trung Quán như là một biểu tượng 
của những thứ không thể diễn tả được. Khi gọi Thực Tại là 'không', 
triết học trung Quán chỉ có ý nói rằng nó là 'không thể diễn tả được 
bằng ngôn ngữ.” Ngay trong câu thứ nhất của Trung Quán Tụng, ngài 
Long Thọ đã làm nổi bật lập điểm về “không luận” một cách ngời 
sáng. Lập điểm này được cấu thành bởi “tám điều không”: không diệt, 
không sanh, không đoạn, không thường, không nhất nguyên, không đa 
nguyên, không tới, không đi. 


882 


“Trạng thái hư không bị hiểu sai lạc” là cách lý giải sai lạc khởi 
lên từ việc xem sự am hiểu về hư không có được từ sự học chứ không 
nhất thiết từ sự thể nghiệm đại giác. Trong cái hiểu sai lạc này, hư 
không ở đây là đối tượng của một sự lý giải về hư vô, nó được đồng 
nhất với hư vô, hay với sự phủ định về mọi tổn tại. Ngược lại, hư 
không mà nhà Thiển nói tới không có liên quan gì đến khái niệm 
thuần túy triết học “hư vô” cả. Đây là chân không, không những trái 
ngược với sự tổn tại của các sự vật và những phẩm chất của chúng, mà 
nó chính là nền tẳng của sự tổn tại đó. Chính nó làm cho các sự vật 
hiện rõ lên, chính nó mang các sự vật đó và từ quan điểm viên giác, nó 
tuyệt đối đồng nhất với các sự vật. Vì thế mà Kinh Bát Nhã Ba La Mật 
Đa nhấn mạnh, “Sắc tức thị không, không tức thị sắc” (hình thức chỉ là 
hư không, hư không chỉ là hình thức mà thôi). 

Hai Chân Lý Tối Thượng Bát Nhã Và Tánh Không: Trong Phật 
giáo, tánh không hàm ý chư pháp không có thực hữu nội tại, không có 
bản chất thường hằng. Những gì hiện hữu đều có điều kiện, và có liên 
quan với những yếu tố khác. Trong Trung Quán Luận, Ngài Long Thọ 
nói: “Người nào hòa hợp cùng tánh không, hòa hợp cùng vạn pháp.” 
Chữ “không” ở đây không đồng nghĩa với chữ “không” mà chúng ta 
dùng thường ngày. Chữ “không” ở đây vượt lên khỏi ý niệm bình 
thường. “Không” không có nghĩa là không hiện hữu, mà là không có 
thực tánh. Để tránh lầm lẫn, các Phật tử thường dùng từ “Chân không” 
để chỉ cái không không có thực tánh này. Thật ra, ý nghĩa chữ “không” 
trong Phật giáo rất sâu sắc, tinh tế và khó hiểu bởi vì theo lời Đức Phật 
dạy, không chỉ không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp mà các hiện 
tượng hiện hữu là tùy duyên. Đức Phật muốn nhấn mạnh đến “không” 
như sự rời bỏ những chấp thủ và tà kiến. Như trên đã nói, Bát Nhã là 
âm của thuật ngữ Prajna từ Phạn ngữ có nghĩa là trí tuệ (ý thức hay trí 
năng). Bát Nhã còn có nghĩa là thực lực nhận thức rõ ràng sự vật và 
những nguyên tắc căn bản của chúng cũng như xác quyết những gì còn 
nghi ngờ. Bát Nhã có nghĩa là cái biết siêu việt. Bát Nhã Ba La Mật 
Kinh diễn tả chữ “Bát Nhã” là đệ nhất trí tuệ trong hết thẩy trí tuệ, 
không øì cao hơn, không øì so sánh bằng (vô thượng, vô tỷ, vô đẳng). 
Có ba loại Bát Nhã: Thực tướng bát nhã, Quán chiếu bát nhã, và 
Phương tiện Bát Nhã. Thực tướng bát nhã là trí huệ đạt được khi đã 
đáo bỉ ngạn. Quán chiếu bát nhã là phần hai của trí huệ Bát Nhã. Đây 
là trí huệ cần thiết khi thật sự đáo bỉ ngạn. Phương tiện Bát Nhã hay 


883 


văn tự Bát nhã. Đây là loại trí huệ hiểu biết chư pháp giả tạm và luôn 
thay đổi. Đây là trí huệ cần thiết đưa đến ý hướng “Đáo Bỉ Ngạn”. 
Chính Bát Nhã đặt những bàn tay của nó lên “Tánh Không,” hay 
“Chơn Như,” hay “Tự Tánh.” Và bàn tay này không đặt lên cái mà nó 
hình như hiện hữu. Điều này rõ ràng phát sinh từ cái mà chúng ta đã 
nói quan hệ đến những sự việc tương đối. Cho rằng tự tánh ở bên kia 
lãnh vực ngự trị của thế giới tương đối, sự nắm lấy nó bằng Bát Nhã 
không thể có nghĩa theo nghĩa thông thường của thuật ngữ này. Nắm 
lấy mà không phải là nắm lấy, sự xác quyết không thể tránh được 
nghịch lý. Theo thuật ngữ Phật giáo, sự nắm lấy này có hiệu quả bằng 
sự không phân biệt, nghĩa là bằng sự phân biệt có tính cách không 
phân biệt. Cái quá trình đột nhiên, gián đoạn, nó là một hành động của 
tâm, nhưng hành động này, dù rằng không phải là không có ý thức, 
phát sinh từ chính tự tánh, tức là Vô Niệm. Trong khi đó, gốc tiếng 
Phạn của “Tánh không” là “Sunyata.” “Sunya” lấy từ gốc chữ “svi” có 
nghĩa là phồng lên. Chư pháp không có thực hữu nội tại, không có bản 
chất thường hằng, không có thứ gì có thực tánh của chính nó. Những gì 
hiện hữu đều có điều kiện, và có liên quan với những yếu tố khác. 
Theo Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng dạy: “Nầy thiện tri thức! 
Trí tuệ quán chiếu, trong ngoài sáng suốt, biết bổn tâm mình, nếu biết 
bổn tâm tức là gốc của sự giải thoát. Nếu được giải thoát tức là Bát 
Nhã Tam Muội, tức là Vô Niệm. Sao gọi là vô niệm? Nếu thấy tất cả 
pháp mà tâm không nhiễm trước ấy là vô niệm, dụng tức khấp tất cả 
chỗ, cũng không dính mắc tất cả chỗ, chỉ thanh tịnh nơi bổn tâm khiến 
sáu thức ra sáu cửa đối trong sáu trần không nhiễm, không tạp, đi lại tự 
do, thông dụng không kẹt, tức là Bát Nhã Tam Muội, tự tại giải thoát 
gọi là vô niệm hạnh. Nếu trăm vật chẳng nghĩ, chính khi đó khiến cho 
niệm bặt đi, ấy là pháp phược, ấy gọi là biên kiến. Theo Truyền Đăng 
Lục, quyển IX: Một ngày, Triệu Châu đến tham kiến Đại Từ, Triệu 
Châu hỏi Đại Từ: "Thể của Bát Nhã là gì?" Đại Từ lặp lại câu hỏi: 
"Thể của Bát Nhã là gì?" Tức thì Triệu Châu cười lớn và bỏ đi. Một 
hôm sau, Đại Từ thấy Triệu Châu đang quét sân, Đại Từ hỏi: "Thể của 
Bát Nhã là gì?" Triệu Châu liệng cây chổi, cười lớn và bỏ đi. Đại Từ 
liền trở về phương trượng. Hành giả tu Phật nên luôn nhớ rằng Bát 
Nhã và Tánh Không là chân lý tối thượng phải được kinh nghiệm chứ 
không phải dành cho sự phân tích suông của trí thức hay từ biên kiến 
của từng cá nhân. 


884 


Hành Giả Tu Phật & Sự Quán Chiếu Về Tánh Không: Hành giả 
tu thiển nên luôn quán niệm về tánh Không của vạn hữu. Quán niệm 
về tánh vô thường của hợp thể ngũ uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 
Xét từng uẩn một, từ uẩn này sang uẩn khác. Thấy được tất cả đều 
chuyển biến, vô thường và không có tự ngã. Sự tụ hợp của ngũ uẩn 
cũng như sự tụ hợp của mỗi hiện tượng, đều theo luật duyên khởi. Sự 
hợp tan cũng giống như sự hợp tan của những đám mây trên đỉnh núi. 
Quán niệm để đừng bám víu vào hợp thể ngũ uẩn. Tuy vậy không khởi 
tâm chán ghét hợp thể ngũ uẩn. Quán niệm để biết rằng ưa thích và 
chán ghét cũng là những hiện tượng thuộc hợp thể ngũ uẩn. Quán niệm 
để thấy rõ tuy ngũ uẩn là vô thường, vô ngã và không, nhưng ngũ uẩn 
cũng rất mầu nhiệm, mầu nhiệm như bất cứ hiện tượng nào trong vũ 
trụ, mâu nhiệm như sự sống có mặt khắp mọi nơi. Quán Không để thấy 
được ngũ uẩn không thực sự sinh diệt, còn mất vì ngũ uẩn là chân như. 
Quán Không để thấy vô thường chỉ là một khái niệm, vô ngã cũng là 
một khái niệm, và ngay cả Không cũng chỉ là một khái niệm, để không 
còn bị ràng buộc vào vô thường, vô ngã và không, để thấy được Không 
cũng chỉ là Không, để thấy được chân như của Không cũng không khác 
với chân như của ngũ uẩn. 

Thứ nhất là Buông bỏ những tập quán suy nghĩ: Mục đích của 
thiển là thực chứng “tánh không” của vạn hữu. Nhưng sự thực chứng 
nầy phải do thực nghiệm, chứ không do tri thức. Chỉ khẳng định bằng 
tri thức rằng mọi vật đều rỗng không thì chưa đủ, mà chúng ta còn phảẩi 
thấy được sự rỗng không trong mọi hành động hằng ngày của mình. 
Trong thiển quán “chân không,” hành giả buông bổ những tập quán 
suy nghĩ của mình về “có và không” bằng cách chứng nghiệm rằng 
những khái niệm được thành hình sai lầm về tánh độc lập và thường 
còn của vật thể. Cuối cùng, thực chứng thiển đưa chúng ta từ cái không 
trở về với thế giới hiện thực. Mặc dầu chúng ta thực chứng mọi vật 
đều rỗng không, nhưng mọi vật vẫn là mọi vật. Trong trạng thái nầy, 
tâm không vướng mắc vào “không” mà cũng không vướng mắc vào 
'có”. Nó là sự thật nằm bên ngoài cái vòm tương đối, không thể diễn tả 
được, không phát biểu được, nó vượt lên trên mọi phân chia giả định 
của cái tâm hữu vi. Đây là con đường “Irung Đạo' thâm sâu, vì nó 
không phải chỉ là những khái niệm triết lý của nhà Thiển, mà còn là 
một khái niệm thực tiễn nữa. Về mặt thực tiễn, trung đạo dạy chúng ta 


885 


tránh mọi cực đoan về ý tưởng cũng như hành động, giữ vững phương 
tiện quí báu giữa thái quá và bất cập. 

Thứ nhì là Thấy sự liên hệ duyên khởi với các hiện tượng khác 
trong vũ trụ: Khi chúng ta nhìn vào một cái ghế chúng ta chỉ thấy sự 
có mặt của gỗ, mà không thấy được sự có mặt của rừng, của cây, của 
lá, của bàn tay người thợ mộc, của tâm ta... Hành giả khi nhìn vào cái 
ghế phải thấy được cả vạn hữu trong liên hệ nhân duyên chằng chịt: sự 
có mặt của gỗ kéo theo sự có mặt của cây, sự có mặt của lá kéo theo 
sự có mặt của mặt trời, vân vân. Hành giả thấy được một trong tất cả 
và dù không nhìn vào chiếc ghế trước mặt, cũng thấy được sự có mặt 
của nó trong lòng vạn hữu. Cái ghế không có tự tánh riêng biệt, mà nó 
có trong liên hệ duyên khởi với các hiện tượng khác trong vũ trụ; nó có 
vì tất cả các cái khác có, nó không thì các cái khác đều không. Mỗi lần 
mở miệng nói “ghế”, hoặc mỗi lần khái niệm “ghế” được thành hình 
trong nhận thức chúng ta là mỗi lần lưỡi gươm khái niệm vung lên và 
chém xuống, phân thực tại ra làm hai mảnh: một mảnh là ghế, một 
mảnh là tất cả những gì không phải là ghế. Đối với thực tại thì sự chia 
cắt ấy tàn bạo vô cùng. Chúng ta không thấy được rằng tự thân cái ghế 
là tất cả những gì không phải là ghế phối hợp mà thành. Tất cả những 
gì không phải là ghế nằm ngay trong cái ghế. Làm sao chia cắt cho 
được? Người trí nhìn cái ghế thì thấy sự có mặt của tất cả những gì 
không phải là ghế, vì vậy thấy được tính cách bất sinh bất diệt của 
ghế. 

Thứ ba là Phủ nhận sự hiện hữu của sự vật là phủ nhận sự hiện 
hữu của toàn thể vũ trụ: Một chiếc xe đạp chẳng hạn, bắt đầu có từ lúc 
nào? Nếu nói rằng cái xe đạp bắt đầu có từ lúc bộ phận cuối cùng 
được ráp vào, tại sao trước đó mình lại nói chiếc xe đạp này còn thiếu 
một bộ phận? Khi chiếc xe đạp hư hoại, không dùng được nữa, tại sao 
mình lại gọi là chiếc xe đạp hư? Hãy thử quán niệm về giờ sinh và giờ 
tử của cái xe đạp để có thể thấy được cái xe đạp không thể nào được 
đặt ra ngoài bốn phạm trù “có, không, sinh, diệt.” Phủ nhận sự có mặt 
của cái ghế tức là phủ nhận sự có mặt của toàn thể vũ trụ. Cái ghế kia 
mà không có thì vạn hữu cũng không. Sự hiện hữu của cái ghế không 
ai có thể làm cho nó trở nên không hiện hữu, ngay cả việc chặt chẽ nó 
ra, hay đốt nó đi. Nếu chúng ta thành công trong việc hủy hoại cái ghế, 
là chúng ta có thể hủy hoại toàn thể vũ trụ. Khái niệm “bắt đầu và 
chấm dứt” (sanh diệt) gắn liền với khái niệm “có và không.” Khi 


886 


chúng ta nhìn vào một cái ghế chúng ta chỉ thấy sự có mặt của gỗ, mà 
không thấy được sự có mặt của rừng, của cây, của lá, của bàn tay 
người thợ mộc, của tâm ta... Hành giả khi nhìn vào cái ghế phải thấy 
được cả vạn hữu trong liên hệ nhân duyên chằng chịt: sự có mặt của 
gỗ kéo theo sự có mặt của cây, sự có mặt của lá kéo theo sự có mặt 
của mặt trời, vân vân. Hành giả thấy được một trong tất cả và dù 
không nhìn vào chiếc ghế trước mặt, cũng thấy được sự có mặt của nó 
trong lòng vạn hữu. Cái ghế không có tự tánh riêng biệt, mà nó có 
trong liên hệ duyên khởi với các hiện tượng khác trong vũ trụ; nó có vì 
tất cả các cái khác có, nó không thì các cái khác đều không. Mỗi lần 
mở miệng nói “ghế”, hoặc mỗi lần khái niệm “ghế” được thành hình 
trong nhận thức chúng ta là mỗi lần lưỡi gươm khái niệm vung lên và 
chém xuống, phân thực tại ra làm hai mảnh: một mảnh là ghế, một 
mảnh là tất cả những gì không phải là ghế. Đối với thực tại thì sự chia 
cắt ấy tàn bạo vô cùng. Chúng ta không thấy được rằng tự thân cái ghế 
là tất cả những gì không phải là ghế phối hợp mà thành. Tất cả những 
gì không phải là ghế nằm ngay trong cái ghế. Làm sao chia cắt cho 
được? Người trí nhìn cái ghế thì thấy sự có mặt của tất cả những gì 
không phải là ghế, vì vậy thấy được tính cách bất sinh bất diệt của 
ghế. Hơn nữa, hành giả nên quán chiếu thường xuyên để thấy được cả 
vạn hữu trong liên hệ nhân duyên chằng chịt. 

Thứ tư là Tánh Vốn Không: Tánh thường được dùng để chỉ cái 
nguyên lý tối hậu của sự hiện hữu của một vật hay một người hay cái 
mà nó vẫn còn tổn tại của một vật khi người ta lấy hết tất cả những gì 
thuộc về vật ấy hay người ấy đi mà tánh ấy vẫn thuộc về người ấy hay 
vật ấy một cách bất ngờ người ta có thể hỏi về cái mà nó có tính cách 
bất ngờ và cái có tánh tất yếu trong sự tạo thành một cá thể riêng biệt. 
Dù không nên hiểu “tánh” như là một thực thể riêng lẻ, như một hạt 
nhân còn lại sau khi bóc hết các lớp vỏ bên ngoài, hay như một linh 
hồn thoát khỏi thân xác sau khi chết. Tánh có nghĩa là cái mà nếu 
không có nó thì không thể có sự hiện hữu nào cả, cũng như không thể 
nào tưởng tượng ra nó được. Như cách cấu tạo tư dạng của nó gợi ý, nó 
là một trái tim hay một cái tâm sống ở bên trong một cá thể. Theo 
cách tượng trưng, người ta có thể gọi nó là “lực thiết yếu.” Hoằng 
Nhẫn (601-674), tổ thứ năm của dòng Thiển Trung quốc, người kế vị 
Đạo Tín. Ông là thầy của Thần Tú và Huệ Năng. Ông là một vị sư nổi 
tiếng, tổ thứ năm của Thiển Tông Trung Hoa, đệ tử của Tứ Tổ Đạo 


887 


Tín, và là thầy của Lục Tổ Huệ Năng. Hoằng Nhẫn cùng quê với Tổ 
Đạo Tín, ở Kỳ Châu. Hoằng Nhẫn đến với Tứ Tổ khi ngài còn là một 
đứa trẻ; tuy nhiên, điều mà ngài đã làm hài lòng sư phụ là với cung 
cách trả lời của ngài qua cuộc nói chuyện đầu tiên. Khi tứ tổ hỏi ngài 
về họ mà tiếng Trung Hoa gọi là “Tánh' thì ngài đáp: “Con có tánh, 
nhưng chẳng phải là tánh thường.” Tứ Tổ bèn hỏi: “Vậy là tánh gì?” 
Hoằng Nhẫn đáp: “Là Phật tánh.” Tứ Tổ lại hỏi: “Con không có tánh 
sao?” Hoằng Nhẫn đáp: “Nhưng tánh vốn là không.” Tứ Tổ thầm nhận 
biết đây là người sẽ được truyền thừa về sau nầy. Đây chỉ là thuật chơi 
chữ, vì nói về tộc họ hay danh tánh và bổn thể hay tự tánh, người 
Trung Hoa đều đọc chung là “tánh.` Tứ Tổ Đạo Tín hỏi là hỏi về danh 
tánh, còn cậu bé Hoằng Nhẫn lại đáp về tự tánh, cậu đã mượn chữ 
đồng âm ấy cốt đưa ra kiến giải của mình. Thật vậy về sau nầy Hoằng 
Nhẫn được Tứ Tổ Đạo Tín truyền y bát làm tổ thứ năm của dòng 
Thiển Trung Quốc. Trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Lục Tổ Huệ Năng định 
nghĩa chữ “Tánh” theo cách như sau: “Tánh hay tâm là lãnh thổ,” ở 
đây tánh là vua: vua ngự trị trên lãnh thổ của mình; chỗ nào có tánh, 
chỗ đó có vua; tánh đi, vua không còn nữa, khi tánh ở thì thân tâm còn, 
khi nào tánh không ở thì thân và tâm hoại diệt. Đức Phật phải được 
thành tựu trong tánh chớ đi tìm ngoài thân. Về việc này Lục Tổ Huệ 
Năng đã nỗ lực đem đến cho chúng ta sự hiểu biết rõ ràng về cái mà 
ngài nghe được bằng “Tánh.” Tánh là lực thống trị toàn thể con người 
chúng ta, nó là nguyên lý của sự sống của chúng ta, cả về thể xác lẫn 
tinh thần. Sự hiện diện của Tánh là nguyên nhân của sự sống, cả về 
thể xác lẫn tinh thần, theo nghĩa cao nhất của nó. Khi Tánh không ở 
nữa, tất cả đều chết, điều này không có nghĩa là tánh là một vật gì 
ngoài thân và tâm, nơi nó vào để làm chúng hoạt động và ra đi vào lúc 
chết. Tuy nhiên, cái Tánh kỳ diệu này không phải là một loại lý luận 
tiên nghiệm, mà là một thực tại có thể kinh nghiệm được và nó được 
Lục Tổ Huệ Năng chỉ danh dưới hình thức “Tự Tánh, hay bản tánh 
riêng của cái “mình” trong suốt Pháp Bảo Đàn Kinh. 


PrqJna & Sunyata 


A Summary oƑ Prqjna: It should be remembered that the 
PraJnaparamita Period or the Lotus period was one of the five periods 
of the Buddha's teachings. The period of Prajnaparamita-Sutra or 


888 


Lotus-Sutra. The Time of Wisdom mainly teaches the Round Doctrine 
and yet 1s linked with the Common and Distinct Doctrines. Therefore, It 
1S not qulte perfect or complete. This phase lasted twenty-two years, In 
which the Buddha expounded a higher level of provisional Mahayana 
and refuted his disciples” attachment to the distincion between 
Theravada and Mahayana by teaching the doctrine non-substantiality 
or emptiness He taugh( the teachings of shunyata in the 
PraJnaparamita-sutra. PraJna 1s ordinarily translated as “knowledge” In 
English, but to be exact “intuitlon” may be better. Ít is sometimes 
translated as “transcendental wIsdom.” The fact 1s even when we have 
an Intuition, the obJect 1s stilÏ in front of us and we sense 1t, or DerceIve 
1t, Or see 1{. Here 1s a dichotomy of subJect and obJect. In prajna this 
dichotomy no longer exIsts. Prajna 1s not concerned with finite obJects 
as such; It 1s the totality of things becoming conscIous of itself as such. 
And this totality 1s not at all limited. An Infinite totality 1s beyond our 
ordinary human comprehension. But the prajna-intuition 1s this 
“ncomprehensible” totalistic untution of the nnfinte, which 1s 
something that can never take place In our daily experience limited to 
finite obJects or events. The praJna, therefore, can take place, in other 
words, only when finite objects of sense and Intellect are Identified 
with the Infinite 1tself. Instead of saying that the Infinite sees 1fself, It 1s 
much closer to our human experience to say that an obJect regarded as 
finmite, as belonging in the dichotomous world of subJect and obJect, 1s 
perceived by prajna from the point of view of Infinty. Symbolically, 
the fimte then sees 1tself reflected in the mirror of Infinity. The 
Iintellect Informs us that the object 1s finite, but praJna contradicts, 
declaring It to be the Iinfimte beyond the realm of relativity. 
Ontologically, this means that all finte obJects or beings are possible 
because of the Infinite underlying them, or that the obJects are 
relatively and therefore limitedly laid out in the field of infinity without 
which they have no moorIngs. 

According to the Platform Sutra of the Sixth Patriarch's Dharma 
Treasure, the Sixth Patriarch, Hui-Neng, taught: “Good KnowIng 
Advisors, Maha Prajna Paramita 1s a Sanskrit word which means “øreat 
wisdom which has arrived at the other shore.' It must be practiced In 
the mind, and not Just recited in words. When the mouth recites and the 
mind does not practice, 1t 1s like an illusion, a transformation, dew 


889 


drops, or liphtning. However, when the mouth recites and the mind 
practices, then mind and mouth are In mutual accord. One ”s own 
original nature 1s Buddha; apart from the nature there 1s no other 
Buddha. Good Knowing Advisors, what 1s meant by “PraJna?* Prajna in 
our language means wisdom. Everywhere and at all times, in thought 
after thought, remain undeluded and practice wisdom constantly; that 1s 
PraJna conduct. PraJna 1s cut off by a single deluded thought. By one 
wise thought, Prajna 1s produced. Worldly men, deluded and confused, 
do not see PraJna. They speak of 1t with their mouths, but their minds 
are always deluded. They constantly say of themselves, “I cultivate 
Prajnal*" And though they continually speak of emptiness, they are 
unaware of true emptiness. PraJna, without form or mark, 1s just the 
wisdom of the mind. If thus explained, this 1s PraJna wisdom. Prajna 1s 
a Sanskrit term which means wisdom. There are three kinds of praJna: 
real mark praJna, contemplative praJna, and literary praJna. PraJna also 
means the real power to discern things and their underlying principles 
and to decide the doubtful. The PraJna-paramita-sutra describes 
“prajna” as supreme, highest, incomparable, unequalled, unsurpassed. 
Prajna means real wisdom or transcendental wisdom. According to the 
Mahayana Buddhism, only an Iimmediate experienced Infuitive 
wIsdom, not 1ntelligence can help man reach enlightenment. Therefore, 
to achieve prajna 1s synonymous with to reach enlightenment. One of 
the two perfections required for Buddhahood, the wisdom which 
enables us to transcend disire, attachment and anger so that we wIll be 
emancipated (not throught the mercy of any body, but rather through 
our own power of wIll and wisdom) and so that we wIll not be reborn 
agaIn and again In “samsara” or transmigration. 

At anywhere and at all time, Devout Buddhists” actions must be In 
accordance with “PraJna” at all trme. Worldly people always brag with 
therr mouths, but their minds are always deluded. This 1s one of the 
thee kinds of Prajna, the prajna or wisdom of meditative 
enlightenment on reality, for praJna 1s wisdom for salvation, and 
through wisdom 1s the mother or source of all Buddhas. Prajna 1s the 
spear of wisdom, which 1s able to cut off illusion and evil. PraJna 1s the 
intuitive understanding. In general, this refers to the development of 
intuitive understanding of key Buddhist concepts. According to the 
Mahayana Buddhism, the “prajna paramita” or the “perfection of 


890 


wIsdom” 1s the sixth of the perfections that a Bodhisattva cultivates on 
the path to Buddhahood, and only an Iimmediate experienced intuifIve 
wIsdom, not 1ntelligence can help man reach enlightenment. Therefore, 
to achieve prajna 1s synonymous with to reach enlightenment. One of 
the two perfections required for Buddhahood. The wisdom which 
enables us to transcend disire, attachment and anger so that we wIll be 
emancipated (not throught the mercy of any body, but rather through 
our own power of wIll and wisdom) and so that we wIll not be reborn 
again and again In “samsara” or transmigration. PraJna 1s abruptly 
seeing. Prajna 1s really a dialectical term denoting that this special 
process of knowing, known as “abruptly seeing,” or “seeing at once,” 
does not follow general laws of logic; for when prajna functions one 
finds oneself all of a sudden, as If by a miracle, facing Sunyata, the 
emptiness of all things. This does not take place as the result of 
reasoning, but when reasoning has been abandoned as futile, and 
psychologically when the will-power 1s brought to a finish. The use of 
praJna contradicts everything that we may conceive of things worldly; 1t 
1S altogether of another order than our usual life. But this does not 
mean that PraJna 1s something altogether disconnected with our life and 
thought, something that 1s to be given to us by a miracle from some 
unknown and unknowable source. If this were the case, prajna would 
be no possible use to us. It 1s true that the functioning of PraJna 1s 
discrete, and interrupting to the progress of logIcal reasoning, but all 
the time 1t underlies 1t, and without Prajna we cannot have any 
reasoning whatever. PraJna 1s at once above and In the process of 
reasoning. This 1s a contradiction, formally considered, but in truth this 
contradiction 1tself 1s made possIble because of PraJna. 

That most of religious literature 1s filled with conftradictions, 
absurdities, paradoxes, and 1mpossibiliies, and demands to believe 
them, to accept them, as revealed truths, 1s due to the fact that religious 
knowledge 1s based on the working of PraJna. Once this viewpoint of 
PraJna 1s gained, all the essential Irrationaliies found 1n religion 
become Intelligible. It 1s like appreciating a fine piece of brocade. Ôn 
the surface there 1s an almost bewildering confusion of beauty, and the 
professional faIls to trace the Intricacies of the threads. But as soon as It 
1s furned over all the Intricate beauty and skill 1s revealed. PraJna 
consIsts 1n this turning-over. The eye has hitherto followed the surface 


89Ị 


of the cloth, which ¡1s indeed the only side ordinarily allows us to 
survey. Now the cloth 1s abruptly turned over; the course of the 
eyesipght 1s suddenly Iinterrupted; no continuous øazing 1s possible. Yet 
by this Interruption, or rather disruption, the whole scheme of life 1s 
suddenly grasped; there 1s the “seeing Into one”s self-nature.” Ït 1s 
Prajna which lays its hands on Emptiness, or Suchness, or self-nature. 
And this laying-hands-on 1s not what 1t seems. Thịs 1s self-evident from 
what has already been said concerning things relative. Because the 
self-nature 1s beyond the realm of relativity, Its being grasped by 
PraJna cannot mean a grasping In 1s ordinary sense. The grasping must 
be no-grasping, a paradoxical statement which 1s inevitable. To use 
Buddhist terminology, this grasping 1s accomplished by non- 
discrimination; that 1s, by discrete, an act of the conscious; not an 
unconscIous act but an act rising from self-nature 1fself, which 1s the 
UnCOnSCIOUS. 

Prajna must once be awakened ¡n self-nature; for unless this 1s 
experienced we shall never have a chance of knowing the Buddha not 
only in ourselves but In others. But this awakening 1s no particular deed 
performed In the realm of empirical conscIousness, and for this reason 
It 1s like a lunar reflection In the stream; 1t 1s neither contiInuous nor 
discrete; 1t 1s beyond birth and death; even when 1t 1s said to be born, 1t 
knows no birth; even when 1t 1s said to have passed away, 1t knows no 
passing away; It is only when no-mind-ness or the nconscIous 1s seen 
that there are discourses never discoursed, that there are acts that 
never acted. According to the Sixth Patriarch Hui Neng in the Platform 
Sutra, PraJna 1s awakened 1n self-nature abruptly, and the term 
“abrupf” not only means “'instantaneously, “unexpectedly` or 
“suddenly', but sipnifies the Idea that the act of awakening which 1s 
seeing 1s not a conscious deed on the part of self-nature. In other 
words, Prajna flashes from the Unconscious and yet never leaves 1f; It 
remains unconscIous of 1t. This 1s the sense of saying that “seeing 1s no- 
seeinsg, and no-seeing 1s seeing,” and that the Unconsclous or self- 
nature becomes conscIous of Itself by means of PraJna, and yet In this 
COnscIousness there 1s no separation of subject and obJect. Therefore, 
Hui-Neng says: “One who understands this truth 1s without thought, 
without memory, and without attachment.” But we must remember that 
Hui-Neng never advocated the doctrine of mere nothingness, or mere- 


892 


doing-nothing-ness, nor assumed an unknown quantity in the solution of 
le. Also according to Hui-Neng, PraJna 1s the name given to self- 
nature, or the ỦnconscIous, as we call it, when 1t becomes conscIous Of 
1fself, or rather to the act Itself of becoming conscIous. Prajna therefore 
poInts In two directions to the Unconscilous and to the world of 
conscIousness which 1s now unfolded. The one 1s call the PraJna of non- 
discrimination and the other the PraJna of discrimination. When we are 
so deeply Involved in the outgoing direction of consclousness and 
discrimination as to forget the other direction of PraJna pointing to the 
Unconscious, we have what Is technically known as “Prapanca,” 
Imagination. Or we may sfate this conversely: when Imagination 
asserts 1tself, PraJna 1s hidden, and discrimination has 1ts own sway, and 
the pure, undefiled surface of the Unconscious or self-nature 1s now 
dimmed. The advocates of “no-thoughf” or “no-mind” want us to 
preserve PraJna from going asftray In the direction of discrimination, 
and to have our eyes looking steadily In the other direction. To attain 
“no-mind” means to recover, obJectively speaking, the PraJna or non- 
discrimination. When this idea ¡1s developed in more detail we shall 
comprehend the significance of “no-mind” in Zen thought. 

After the period of the Sixth Patriarch Hui-nêng (638-713), Zen 
gradually became an "Arf”, a unique art for transmitting the PraJna- 
Truth, refusing, as all øgreat arts do, to follow any set form, pattern, or 
system In expressing 1tself. This exceptionally liberal attitude gave 
birth to those radical and sometimes "wild' Zen expressions, which also 
contribute so greatly to the complexity and Iincomprehensibility of the 
subJect. Zen practitioners should always remember that the ultimate 
PraJna-Truth that Zen tries to convey cannot be a thing that 1s narrow, 
finite, or exclusive; 1t must be something vast, unversal, and Iinfimte; 
all-inclusive and all-embracing; defying definiion and designation. 
Thats why the ultmate PraJna-Truth cannot be defined and grasped by 
ordinary Intellect. This indefinable and ungraspable nature of Zen-truth 
1s well illustrated in the following koans. According to the Flatform 
Sutra, Chapter Seven, Nan-Yueh came to Tsao-XI to study with Hui- 
Neng. Hui-Neng said to Nan-Yueh: “Where did you come from?” Nan- 
Yueh said: “From Mount Song.” Hui-Neng said: “What 1s it that thus 
come?” Nan-Yueh couldn't answer. After eight years, Nan-Yueh 
suddenly attained enlightenment. He Iinformed the Sixth Patriarch of 


893 


this, saying: “I have an understanding.” The Sixth Patriarch said: “What 
1s 1?” Nan-Yueh said: “ “To say 1ts a thing misses the mark.” The Sixth 
Patriarch said: “Then can it be made evident or not?” Nan-Yueh said: 
#J don't say 1t can”t be made evident, but it can”t be defiled.” The Sixth 
Patriarch said: “Just this that 1s undefiled is what ¡is upheld and 
sustained all Buddhas. You are thus. I am also thus. “PraJnadhara has 
foretold that from beneath your feet will come a horse which wIll 
trample to death everyone In the world. Bear this in mind but don't 
soon repeat 1t.” And here 1s another koan: Fu Ta Shih said In his 
famous sfanza: 

"Empty-handed I go, 

but a spade 1s In my hand; 

I walk on my feet, 

yet I am riding on the back of a bull; 

When I pass over the bridge, 

The bridge, but not the water, flows†" 

As a matter of fact, according to Chang Chen-Chi in the "Practice 
of Zen (p.1I7)," the very word "defining” suggesfts a finger poinfting to a 
particular obJect, and the word "grasping", a hand holding something 
tighly and not letting It go. These two pictures vividly portray the 
narrow, tipht, and clinging nature of the human mind. With this 
deplorable limitation and tightness deeply rooted in the human way of 
thinking, no wonder the free and all-inclusive PraJna-Truth becomes an 
evasive shadow forever eluding one's graps. 

A Sumunary 0ƒ Emptiness in Buddhist Poinf oƒ View: The term 
“Sunyata” terminologically compounded of “Sunya” meaning empty, 
void, or hollow, and an abstract suffix “ta” meaning “ness”. The term 
was extremely difficult to be translated into Chinese; however, we can 
translate Iinto English as “Emptiness,” “Voidness,” or “Vacuity.” The 
concept of this term was essentially both logical and dialectical. The 
difficulty in understanding this concept 1s due to 1fs transcendental 
meaning 1n relaton to the logico-linguistic meaning, especially 
because the etymological tracing of Ifs meaning (sunyata meaning 
vacuous or hollow within a shape of thing) provides no theoretical or 
practical addition to one”s understanding of the concept. According to 
Dr. Harsh Narayan, Sunyavada 1s complete and pure Nihilism. Sunyata 
Is a negafivism which radically emptiles existence up to the last 


894 


consequences of Negation. The thinkers of Yogacara school describe 
“Sunyata” as total Nihilism. Dr. Radhakrishnan says that absolute 
seems to be Iimmobile in 1fs absoluteness. Dr. Murti views PraJna- 
paramita as absolute 1tself and said: “The absolute 1s very often termed 
sunya, as 1 1s devoid of all predicates.” According to Chinese-English 
Buddhist Dictionary, “the nature void, 1.e., the Immaterialityof the 
nature of all things” 1s the basic meaning of “Sunyata”. 

According to other Mahayana sutras, “Sunyata” means the true 
nature of emperical Reality. It 1s considered as beyond the Negation or 
Indescribable. The Buddha used a number of similes in the Nikayas to 
poInt out the unreality of dharmas of every kind and it 1s these similes 
that have been later used with great effectiveness in Mahayana 
philosophical schools, especlally of Chinese Buddhist thinkers. 
Emptiness Implies non-obstruction... like space or the Void, it eXxiIsts 
withimn many things but never hinders or obstructs anything. Emptiness 
Implies omnipresence... like the Void, it ¡is ubiquitous; 1t embraces 
everything everywhere. Emptiness Implies equality... like the Void, 1t 
1s equal to all; 1t makes no discrimination anywhere. Emptiness Implies 
vastness... like the Void, It 1s vast, broad and Infinie. Emptiness 
Implies formlessness or shapelessness... like the Void, 1t is without 
form or mark. Emptiness Implies purity... like the Void, 1t 1s always 
pure without defilement. Emptiness implies motionlessness... like the 
Void, 1t 1s always at rest, rIsing above the processes of consfruction and 
destruction. Emptiness impliesthe positive negation... it negates all that 
which has limits or ends. Emptiness Implies the negation of negation... 
It negates all Selfhood and destroys the clinging of Emptiness. 
Emptiness Implies unobtainability or ungraspability... space or the 
Void, 1t 1s not obtainable or graspable. 

At the beginning of Madhyamika Sastra, Nagarjuna gives the 
fundamentals of his philosophy by means of eight negations. There 1s 
neither orlgination, nor cessaton, neither permanence nor 
Impermanence, neither unity nor diversity, neither coming-in nor 
goIng-out, in the law of Pratityasamutpada (Dependent Origination). 
Essentially, there 1s only non-oripination which 1s equated with 
Sunyata. Elsewhere he also states that Pratityasamutpada 1s called 
Sunyata. Here Sunyata referring as It does to non-orIgination, 1s In 
reality the Middle path which avoids the two basic views of exIstence 


895 


and non-existence. Sunyata 1s the relative existence of things, or a kind 
of relativity. So, according to the Madhyamika, sunyata does not means 
absolute non-being, but relative being. Emptiness Implies the true 
nature of empirical Reality or what 1s the same, the form of true nature 
of all phenomena. This subJect matter of sunyata will cover all the 
questions concerning the Buddhist outlooks on liíe and world. 
Nagarjuna claimed Sunyata as the true nature of empirical Reality: 
“With sunyata, all 1s possible; without 1t, all 1s Impossible”. In the 
PraJna-Paramita Sutra, Sunyata refers to the world of enlightenment, 
but 1t also stated that this world of enlightenment 1s not separate from 
the world of delusion: “ “The world of illusion 1s Iidentical with the world 
of enlightenment (form 1s Identical with void), and the world of 
enlightenment 1s identical with the world of illusion (void 1s 1dentical 
with form). ” 

According to the Culla Sunnata Sutta, the Buddha affirmed 
Ananda: “Ananda, through abiding in the “emptiness”, Ï am now 
abiding in the complete abode or the fullness of transcendence.” So, 
what 1s the emptiness from that the Buddha abides In the fullness of 
transcendence? It is nothing else but “NÑirvana”. It is empty of cankers 
of sense-pleasure, becoming and ignorance. Therefore, in meditation, 
practiloners try to reduce or eliminate the amount of conscious 
contents until the mind 1s completely motionless and empty. The 
highest level of meditation, the ceasing of ideation and feeling, 1s often 
used as a stepping stone to realization of Nirvana. The Buddha told 
Saripuftra about Emptiness as follows: “In Emptiness there are no form, 
no feelingøs, no perceptIons, no acftIOns, no conscIousnesses; no eye, no 
©ar, no nose, no tongue, no body, and no mind; no form, sound, odour, 
taste, touch or mind obJect; no eye-elements until we come to no 
elements of consciousnesses; no Ignorance and no extinction of 
Ipnorance; no old age and death, and no extinction of old age and 
death; no truth of sufferings, no truth of cause of sufferings, of the 
cessation of sufferings or of the path. There 1s no knowledge and no 
aftainment whatsoever. By reason of non-attachment, the Bodhisattva 
dwelling In PraJnaparamita has no obstacles in his mind. Because there 
1s no obsfacle In his mind, he has no fear, and going far beyond all 
perverted view, all confusions and Imaginatlons... This 1s a real 
Nirvana!” 


896 


From the standpoint of the Absolute, Sunyata means “Devoid of, or 
completely free of thought construct, devoid of plurality.” In other 
words, sunyata as applied to tattva signifles that: It is Inexpressible In 
human language; that “1s”, “not 1s”, “both 1s”, and “not 1s”, “neither 1s” nor 
“not 1S”, no thought, category or predicative can be applied to 1t. Ít 1s 
transcendental to thought; 1t is free of plurality, that it 1s a Whole which 
can not be sundered Into parts. The most striking feature of 
Madhyamaka philosophy 1s Its ever, recurring use of “sunya” and 
“sunyata.” So central 1s this idea to the system that 1t 1s generally 
known as “Sunyavada,” I.e., the philosophy that asserts “Sunya” as the 
characterizaton of Reality. Sunya Is a most perplexing word In 
Buddhist philosophy. Non-Buddhists have Interpreted 1t only as 
nihilism. But that 1s not what 1t means. Etymonogically 1t 1s derived 
from the root “svi” which means “to swelÏ” or “to expand.” Curiously 
enouph, the word Brahman 1s derived from the root “brh” or “brhm” 
which also means “to swelÏ” or “to expand.” According to the Buddha”s 
teaching on Sunya tattva and the “sunya principle”, the word sunya 
seems to have been used In an onfological sense in most of Buddhist 
contexts. The Implication of the etymological sIignification of the word 
does not seem to have been fully worked out. According to some 
scholars the word “sunya” has no ontologtcal sigmification. It has only a 
soteriological suggestion. But the word “sunya” has obviously been 
used also In an ontological sense with an axiological overtone and 
soterIological background. In the ontologtcal sense, “sunya” 1s the void 
which 1s also fullness. Because 1t 1s nothing in particular, 1t has the 
possibility of everything. It has been identified with Nirvana, with the 
Absolute, with Supreme Reality or Paramartha, with Reality or Tattva. 

Sunyata 1s an abstract noun derived from “sunya.” It means 
deprivafion and suggests fulfilliment. The word “sunya” and “sunyata” 
will best be understood In connexion with “svabhava.” Svabhava 
lierally means “own being.` Candrakirti says that this word has been 
used In Buddhist philosophy In two ways: the essence or special 
property of a thing, e.g., “heat 1s the svabhava or special property of 
fire.' In this world an attribute which always accompamies an obJect, 
never parts from 1t, that, not being Indissolubly connected with any 
thing else, 1s known as the svabhava, 1.e., speclal property of that 
obJect; svabhava (own-being) as the contrary of parabhava (other- 


897 


beiIng). Candrakirti says, “Svabhava 1s the own being, the very nafture 
of a thing.” While NagarJuna says: “That 1s really svabhava which 1s 
not brought about by anything else, unproduced (akrtrimah), that which 
1s not dependent on, not relative to anything other than 1fself, non- 
confingent, unconditioned.” The word “sunya” has to be understood 
Írom two points of view. FIrst, from the poInt of view of phenomena or 
empirical reality, it means “svabhava-sunya,” I.e. devoid of svabhava 
or independent, substantial reality of 1ts own. Second, from the point of 
view of the Absolute, It means “prapanca-sunya,” Ie. devoid of 
prapanca or verbalization , thought construct and plurality. According to 
Buddhism, there 1s not a thing in the world which 1s unconditionally, 
absolutely real. Everything 1s related to, contingent upon, conditioned 
by something else. 

In reference to “vyavahara” or empirical reality, sunyata means 
devoidness of self-being, of unconditioned nature (natihsvabhava). In 
other words, It connotes conditioned co-production or thorough going 
relativity (pratiyasamutpada). Thịs Idea 1s conveyed In another way by 
the term, “derived name” (upadayaprajnapti) which means that the 
presence of a name does not mean the reality of the named. 
Candrakrrti says “A chariot 1s so named by taking Into accountf 1s partS 
like wheel, etc; 1t does not mean that the chariot 1s something different 
1n 1fs own right apart from 1s constituent parts.” This 1s another Instant 
of relativity. AÀs relativity, sunyata also connotes the relafive, non- 
absolute nature of specific views. Sunyata exposes the folly of 
accepting any absolute beginning or tofal cessation and thus connotes 
taking things as they are and avoiding the extremes “1s” and “1s not 
(madhyamapratipat). Over and above these views, there are other 
senses In which the word sunyata has been used in Madhyamaka 
philosophy. In reference to “ultimate reality” (paramartha), sunyata 
connotes the non-conceptual nature of the absolute. In reference to the 
practitioner, sunyata Iimplies his attitude of skillfulness of non-clinging 
to the relative as the absolute or to the absolute as something specIfic 
(aunpalambha). The MahapraJna-paramita Sastra brings out another 
Implication of the sunyata principle, the 1rrepressible longing for the 
Real, beyond the passing show of mundane lIfe. 

Sunyata 1s not merely a word of ontological signification. It has 
also an axIological implication. Since all empirical things are devoid of 


898 


substantial reality, therefore they are “worthless”. It is because of our 
Ipgnorance that we attach so much value to worldly things. Once sunyata 
IS properly understood, the Inordinate craving for such things wil 
automatically disappear. Sunyata 1s not merely an intellectual concept. 
lts realization 1s a means In salvation. When rightly grasped, 1t leads to 
the negation of the multiplicity of the dharmas and of detachment from 
the “passing show” of the tempting things of life. Meditation on sunyata 
leads to transcendental wisdom (praJna) which brings about the 
emancipation of the practiioner from spiritual darkness. Nagarjuna 
puts the quintessence of his teachings about sunyafa In the following 
verse: “Emancipation 1s obtained by the dissolution of selfish deeds 
and passions. All selfish deeds and passions are by Imaginative 
constructs which value worthless things as full of worth. The 
Imaginative consfructs (vikalpas) are born of activity of the mind 
ceases when Sunyata, emptiness or hollowness of things 1s realized.” 
Sunyata 1s used in Madhayamka philosophy as a symbol of the 
inexpressible. In calling Reality sunya, the Madhyamika only means to 
say that 1 1s Inexpressible (avacya, anabhilapya). In the very Ífirst verse 
of Madhyamaka Karida, NagarJuna makes the standpoint of Sunyavada 
luminously Prominent. The standpoint consists of the eight notlons: 
Beyond destruction, beyond production, beyond dissolution, beyond 
eternty, beyond oneness, beyond plurality, beyond Ingress, beyond 
©ØT©SS. 

Falsely understood Emptiness 1s the misunderstanding of the 
teaching of emptiness arises from the concept that understanding of 
emptiness can be acquired from learning, not neccesarily from the 
experience of enlightenment. In this misunderstanding, emptiness 1S 
understood as mere nothingness, as a negation of all existence. In the 
confrary, emptiness, as If Is spoken of in Zen, had nothing to do with 
this purely philosophical concept of nothingness. Ït 1s an emptiness that 
1s not the opposite of the existence of all things and their properties but 
rather the basis of this existence, and bears 1t and, from the standpoint 
of complete enlightenment, 1s absolutely identical with 1t. Thus, the 
Mahaprajnaparamita-hridaya-sutra emphasIzes, “Form 1s no other than 
emptiness, emptiness 1s no other than form.” 

Two Ultimaíe Truíhs oƒ Prajna and Sunydfa: In Buddhism, 
emptiness Implies the unreality of things or all things (phenomena) lack 


899 


inherent existence, having no essence or permanent aspect whatsoever. 
All phenomena are empty. All phenomena exist are conditioned and, 
relative to other factors. In the Madhyamaka Sastra, Nagarjuna said: 
“One who 1s in harmony with emptiness 1s in harmony with all things.” 
The word “emptiness” 1s different from everyday term. lt transcends 
the usual concepts of emptiness and form. To be empty 1s not to be 
non-exIstent. It 1s to be devoid of a permanent Identity. To avoid 
confusion, Buddhists often use the term “true emptiness” to refer to 
things that devoid of a permanent Identity. In fact, the meaning of 
“emptiness” in Buddhism 1s very profound and sublime and it 1s rather 
difficult to recognize because “emptiness” Is not only neither 
something, nor figure, nor sound, nor taste, nor touch, nor dharma, but 
all sentient beings and phenomena come fo existence by the rule of 
“Causation” or “dependent co-arising.” The Buddha emphasized on 
“emptiness” as an “elimination” of false thoughts and wrong beliefs. 
As mentioned above, PraJna 1s a Sanskrit term which means wisdom. 
PraJna also means the real power to discern things and their underlying 
pñnnciples and to decide the doubtful. PraJna means a transcendental 
knowledge. The PraJna-paramita-sutra describes “prajna” as supreme, 
highest, Incomparable, unequalled, unsurpassed. There are three 
prajnas or perfect enliphtements: The first part of the prajnaparamita. 
The wisdom achieved once crossed the shore. The second part of the 
praJnaparamita. The necessary wIisdom for actual crossing the shore of 
births and deaths. The wisdom of knowing things In their temporary and 
changing condition. The necessary wisdom for vowing to cross the 
shore of births and deaths. It is Prajna which lays 1ts hands on 
Emptiness, or Suchness, or self-nature. And this laying-hands-on 1s not 
what 1t seems. This 1s self-evident from what has already been said 
concerning things relative. Because the self-nature 1s beyond the realm 
of relativify, 1fs being grasped by PraJna cannot mean a grasping In Ifs 
ordinary sense. The grasping must be no-grasping, a paradoxical 
statement which 1s Inevitable. To use Buddhist terminology, this 
grasping 1s accomplished by non-discrimination; that 1s, by discrete, an 
act of the conscIous; not an unconscIous act but an act rising from self- 
nature I1(self, which 1s the unconscIous. Meanwhile, the Sanskrit root for 
“Emptiness” 1s “sunyata”. The Sanskrit word “sunya” 1s derived from 


& "h.. 


the root “svi,” to swell. Sunya literally means: “relating to the 


900 


swollen.” Unreality of things or all things (phenomena) lack Inherent 
exIstence, having no essence or permanent aspect whatsoever, nothing 
has a nature of Ifs own. All phenomena are empty. All phenomena 
exIst are conditioned and, relative to other factors. According to the 
Platform Sutra of the Sixth Patriarch's Dharma Treasure, the Sixth 
Patriarch, Hui-Neng, taught: “Good Knowing Advisor, when you 
contemplate and i1lluminate with the wisdom, which brightly penetrates 
within and without, you recognIze your original mind. The recognition 
of your original mind 1s the original liberation. The attainment of 
liberation 1s the PraJna Samadhi, thus no-thought. What Is meant by 
“no-thought?° No-thought means to view all dharmas with a mind 
undefiled by attachment. The function of the mind pervades all places 
but 1s nowhere attached. Merely pur1fy your original mind to cause the 
SIX CONSCIOUusnesses fo øo out the six gates, to be undefiled and 
unmixed among the sIx obJects, to come and go freely and to penetrate 
without obstruction. That 1s the Prajna Samadhi, freedom and 
liberation, and it 1s called the practice of no-thought. Not thinking of 
the hundred things and constantly causing your thought to be cut off 1s 
called Dharma-bondage and 1s an extremist view. According to the 
Records of the Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume 
1X: One day, Chao-chou came and asked Ta-Tzu, "What is the body of 
the Prajna?" Ta-Tzu repeated: "What is the body of the Prajna?" 
Thereupon, Chao-chou gave a hearty laugh and went off. On the day 
following Ta-tzu saw Chao-chou sweeping the ground. Ta-Tzu asked, 
"What 1s the body of the PraJna?” Chao-chou threw up his broom and 
with a hearty lausgh went away. Ta-Tzu then returned to his quarters. 
Buddhist practitioners should always remember that Prajna and 
Sunyata are the ultimate truth which need be experienced and not to be 
made a mere subJect of Intellectual analysis or from Individuals 
©xfremisf view. 

Buddhist PracHffoners and Contemplafion on Empfiness: Buddhist 
practitioners should always practice meditation on the emptiness of all 
things. Contemplation the nature of emptiness 1n the assembly of the 
five aggregates: bodily form, feeling, perception, mind functionings, 
and conscIousnesses. Pass from considering one aggregate to another. 
See that all transform, are Impermanent and without self. The assembly 
of the five agsgregates 1s like the assembly of all phenomena: all obey 


901 


the law of Iinterdependence. Their coming together and disbanding 
from one another resembles the gathering and vanishing of clouds 
around the peaks of mountains. We should practice the contemplation 
on Emptiness so that we wIll have the ability to neither cling fo nor 
reJect the five aggregates. To contemplate on emptiness to know that 
like and dislike are only phenomena which belong the assemblage of 
the five aggregates. To contemplate on emptiness so that we are able 
to see clearly that the five aggøregates are without self and are empty, 
but that they are also wondrous, wondrous as 1s each phenomenon 1n 
the universe, wondrous as the life which 1s present everywhere. To 
confemplate on emptiness so that we are able to see that the Íive 
aggregates do not really undergo creation and destruction for they 
themselves are ultimate reality. By this contemplation we can see that 
1mpermanence Is a concept, non-self 1s a concept, and emptiness 1s also 
a concept, so that we will not become I1mprisoned In the concepts of 
1mpermanence, non-self, and emptines. We will see that emptiness 1s 
also empty, and that the ultimate reality of emptIness 1s no different 
from the ultimate reality of the five aggregates. 

Fữrst, let go habitual ways öoƒ thinking: The goal oŸ meditation 1s to 
reallze that everything 1s “empty'. But this realizaion must be 
experimential, not merely Intellectual. It is not enough to assert that 
everything 1s empty; one must see Into the fact of emptiness 1n all 
one”s dally acfivifies. In meditation on true emptiness, pracfitioners let 
go habitual ways of thinking about being and non-being by realizing 
that these concepts were formed by Incorrectly perceiving things as 
independent and permanent. Eventually, Zen realization brings us from 
the void back Into the world of actuality. Even though we realize that 
everything 1s empty, still things are what they are. In this state, the 
mind clings neither to nothingness nor to actuality. It 1s the truth which 
lies beyond, and yet within, the realm of relativity, the unutterable, 
inexpressible truth transcendent over all dichotomies posited by the 
conditioned mind. 'Thịs 1s the profound “Middle Way', for this not a 
philosophical concept, but a practical one as well. In terms of practices 
the Middle Way teaches us to avoid all extremes of thought and action, 
to hold fast to the golden mean between excess and deficiency. 

Second, see the entire universe in interwoven and imnterdependenf 
relaHons In all things: When we look at a cha1r, we see the wood, but 


902 


we fail to observe the tree, the forest, the carpenter, or our own mind. 
When we meditate on It, we can see the entire universe 1n aÌ] Its Inter- 
woven and interdependent relations In the chair. The presence of the 
wood reveals the presence of the tree. The presence of the leaf reveals 
the presence of the sun. Meditator can see the one in the many, and the 
many In the one. Even before they see the chaIr, they can see ItS 
presence 1n the heart of living reality. The chaIr 1s not separate. lt 
exIsts only In 1fs Interdependent relations with everything else in the 
unIverse. [t is because all other things are. If If Is not, then all other 
things are not either. Every time we use the word “chalir” or the 
concept “chair” forms In our mind, reality severed In half. There 1s 
“chair” and there Is everything which 1s “not chair.” This kind of 
separation 1s both violent and absurd. The sword of conceptualization 
functions this way because we do not realize that the chair 1s made 
entirely from non-chair elements. Since all non-chair elements are 
present In the chair, how can we separate them? An awakened 
individual vividly sees the non-chair elements when looking at the 
charr, and realizes that the chatr has no boundaries, no beginning, and 
no end. 

Third, to deny existence 0ƒ anything ¡s to deny the presence oƒ the 
whole universe: For example, from what moment In time can we say 
that a particular bicycle has come ¡nfo existence and from what 
momeIt 1s 1t no longer existent? If we say that 1t begins to exist the 
moment the last part 1s assembled, does that mean we cannot say, 
“This bicycle needs Just one more part,” the prior moment? And when 
1t 1s broken and canmnot be ridden, why do we call it “a broken bicycle?” 
lf we meditate on the momernt the bicycle 1s and the momernt 1t 1s no 
longer, we wIll notice that the bicycle cannot be placed In the 
categories “being and non-being” or “beginning and end.” To deny the 
exIstence of a chair 1s to deny the presence of the whole universe. A 
chair which exiIsts cannot become non-existent, even If we chop 1t up 
into small pieces or burn 1t. IÝ we could succeed In desfroying one 
chair, we could destroy the entire universe. The concept of “beginning 
and end” 1s closely linked with the concept of “being and non-being.” 
When we look at a chair, we see the wood, but we fail to observe the 
tree, the forest, the carpenter, or our own mind. When we meditate on 
It, We© can see the entire universe 1n all its Inter-woven and 


903 


interdependernt relations In the chair. The presence of the wood reveals 
the presence of the tree. The presence of the leaf reveals the presence 
of the sun. Meditator can see the one In the many, and the many In the 
one. Even before they see the chair, they can see Its presence In the 
heart of living reality. The chair 1s not separate. It exists only 1n 1ts 
interdependent relations with everything else in the universe. Ït 1s 
because all other things are. If it is not, then all other things are not 
either. Every time we use the word “chair” or the concept “chaIr” 
forms In our mind, reality severed In half. There 1s “chair” and there 1s 
everything which 1s “not chair.” This kind of separation 1s both violent 
and absurd. The sword of conceptualization functions this way because 
we do not realize that the chair Is made entirely from non-chatr 
elements. Since all non-chaIr elemenfs are present 1n the chaIr, how 
can we separate them? An awakened Individual vividly sees the non- 
chair elements when looking at the charr, and realizes that the chalr has 
no boundarles, no beginning, and no end. Furthermore, Zen 
practitioners should always contemplate to see the entire universe In 
1nterwoven and Interdependent relations in all things. 

Fourth, Nature ls Empty In lts Nafure: Nature stands 1n most cases 
for the ulimate constituent, or something ultimate in the being of a 
thing or a person, or that which 1s left after all that accidentally belongs 
to a thing Is taken away from It. lt may be questioned what 1s 
accidental and what 1s essential in the constitution of an individual 
obJect. Though 1t must not be conceived as an individual entity, like a 
kernel or nucleus which 1s left when all the outer casings are removed, 
or like a soul which escapes from the body after death. Nature means 
something without which no existence 1s possible, or thinkable as such. 
As 1fs morphological construction suggests, 1t 1s “a heart or mind which 
lives" within an Individual. Figuratively, 1t may be called “vital force.' 
The fifth patriarch of Ch”an in China; the dharma successor of Tao-hsin 
and the master of Shen-hsui and Hui-Neng. Hung-lên, a noted monk. 
He was the fifth patrlarch, a disciple of the fourth patriarch Tao-Hsin, 
and the master of the sixth patriarch Hui-Neng. Hung-]en came from 
the same province as his predecessor, Tao-Hsin in Ch”i-Chou. Hung- 
Jen came to the fourth patriarch when he was still a little boy; however, 
what he pleased his master at their first Interview was the way he 
answered. When Tao-Hsin asked what was his family name, which 


904 


pronounced “hsing" in Chinese, he said: “I have a nature (hsing), and 1t 
1s not an ordinary one.” The patriarch asked: “What 1s that?” Hung-Jen 
said: “It is the Buddha-nature (fo-hsing).” The patrlarch asked: “Then 
you have no name?” Hung-Jun replied: “No, master, for 1t is empty In 
1fs nature.” Tao-Hsin knew this boy would be an excellent candidate 
for the next patriarch. Here 1s a play of words; the characters denoting 
“family name" and that for “nature” are both pronounced “hsing.` When 
Tao-Hsin was referring to the “family name” the young boy Hung-Jen 
took 1t for “nature” purposely, whereby to express hIs view by a figure 
of speech. Finally, Hung-Jen became the fifth patriarch of the Chinese 
Zen line. In the Platform Sutra, the Sixth Patriarch Hui Neng defined 
“nature” as follows: “The nature, or mind or heart 1s the dominion, 
nature ¡1s the lord: the rules over his dominion, there 1s “nature” and 
there 1s the “lord”; nature departs, and the lord 1s no more; nature 1s and 
the body and mind subsists, nature 1s not and the body and mind 1s 
destroyed. The Buddha 1s to be made within nature and not to be 
sought outside the body. In this, Hui-Neng attempts to give us a clearer 
understanding of what he means by “nature.` Nature is the dominating 
Íforce over our entire being; 1t is the principle of vitality, physical and 
spiritual. Not only the body but also the mind in its highest sense 1s 
active because of nature being present In them. When “nature” 1s no 
more, all is dead, though this does not mean that “nature” 1s something 
apart from the body and mind, which enters Info 1t to actuafe 1t, and 
depart at the time of death. This mysterious nature, however, Is not a 
logical a priori but an actuality which can be experienced, and 1t 1s 
designated by Hui-Neng as “self-nature” or “self-being,” throughout 
his Platform Sutra. 


905 


Tuyển Luận Thứ Bốn Mươi Mốt 
The Forty-First Selecfive Essay 


Ma Chướng & Thử Thách 
Trong Đời Sống Hằng Ngày 


Sơ Lược Về Ma Chướng: Chữ “Ma” theo thuật ngữ Bắc Phạn là 
“Mara”. Ma vương là danh từ cổ mà dân chúng Ấn Độ dùng để ám chỉ 
những lực lượng tội lỗi xấu ác thường quấy nhiễu tâm chúng ta. Đây 
chính là những động lực ma quỷ khiến cho con người quay lưng lại với 
việc tu tập và tiếp tục lăn trôi trong luân hồi sanh tử. Tiếng Hán Việt 
dịch là “sát,” bởi nó hay cướp của công đức, giết hại mạng sống trí huệ 
của người tu. “Ma” cũng chỉ cho những duyên phá hoại làm hành giả 
thối thất đạo tâm, cuồng loạn mất chánh niệm, hoặc sanh tà kiến làm 
điều ác, rồi kết cuộc bị sa đọa. Những việc phát sanh công đức trí huệ, 
đưa loài hữu tình đến niết bàn, gọi là Phật sự. Các điều phá hoại căn 
lành, khiến cho chúng sanh chịu khổ đọa trong luân hồi sanh tử, gọi là 
ma sự. Người tu càng lâu, đạo càng cao, mới thấy rõ việc ma càng 
hung hiểm cường thạnh. Trong nhà Thiền nói riêng, ma là những kẻ 
xấu ác, những chướng ngại trên bước đường tu tập. Bất cứ luyến ái, 
chướng ngại hay ảo tưởng nào lôi kéo sự chú tâm tu tập của mình. 
“Ma” tiếng Phạn gọi là mara, Tàu dịch là “sát,” bởi nó hay cướp của 
công đức, giết hại mạng sống trí huệ của người tu. “Ma” cũng chỉ cho 
những duyên phá hoại làm hành giả thối thất đạo tâm, cuồng loạn mất 
chánh niệm, hoặc sanh tà kiến làm điều ác, rồi kết cuộc bị sa đọa. 
Những việc phát sanh công đức trí huệ, đưa loài hữu tình đến niết bàn, 
gọi là Phật sự. Các điều phá hoại căn lành, khiến cho chúng sanh chịu 
khổ đọa trong luân hồi sanh tử, gọi là ma sự. Người tu càng lâu, đạo 
càng cao, mới thấy rõ việc ma càng hung hiểm cường thạnh. Trong 
kinh Nipata, Đức Phật đã nói với Ma vương như sau: “Này ma vương, 
dục lạc là ma quân thứ nhất của người, hai là bất mãn, ba là đói khát, 
bốn là ái dục, năm là dã dượi hôn trầm, sáu là sợ hãi, bảy là hoài nghĩ, 
tám là kiêu mạn và vô ơn, chín là danh lợi và mười là khen mình chê 
người. Này ma vương, hùng binh của ngươi là thế. Chúng luôn thường 
trú trong con người xấu xa đê tiện, những kẻ hèn yếu thì thất bại; 


906 


nhưng người nào dũng cảm hàng phục được chúng sẽ đạt được chân 
hạnh phúc.” 

Ma chướng có thể là nội ma hay ngoại ma. Nội Ma hay “ma trong 
thân thể,” tức là những thúc đẩy của bản năng hay những ý niệm xấu 
quấy nhiễu cái tâm chân chính của ta. Tuy nhiên, đối với những hành 
giả thuần thành, sự cám dỗ như thế thúc đẩy ý nguyện cầu tìm Đạo 
của họ. Ngoại Ma hay “ma ở ngoài thân thể,” tức là sự cám dỗ hay sức 
ép từ bên ngoài. Nói cách khác, “ma ở ngoài thân thể” nghĩa là lời nói 
và hành vi của người cám dỗ, phê phán, quấy rối và đe dọa những ai 
tận lực tu tập giáo lý của Đức Phật và quảng bá giáo lý ấy. Ma vương 
tiêu biểu cho dục vọng đã quấn lấy chúng sanh làm cẩn trở cho sự khởi 
phát thiện nghiệp và tiến bộ trên đường cứu độ và đại giác. Ngoài ra, 
còn có những loại ma chướng khác như là những ác tính tham, sân, s1, 
mạn, nghi, tà kiến, ác kiến, và các tánh độc hại khác có thể mang lại 
cho con người sự bất hạnh và phiền não. Ma vương, sự thử thách, kẻ 
giết người hay kẻ phá hoại, là hiện thân của xấu xa hay tử thần trong 
huyền thoại Phật giáo. Trong Phật giáo, ma vương biểu hiện dục vọng 
lướt thắng con người cũng như những gì trổi lên làm ngăn trở sự xuất 
hiện của thiện nghiệp cũng như sự tiến bộ trên đường giác ngộ. Ma 
vương là chủ nhân tầng trời dục giới (Triloka Deva) thứ sáu, có trăm 
tay và thường thấy cưỡi voi. Truyền thuyết kể rằng Phật Thích Ca bị 
Ma vương tấn công khi Ngài tìm cách đạt tới đại giác. Ma vương tìm 
cách ngăn cản Phật khi Ngài chỉ cho mọi người con đường giải thoát. 
Ma vương muốn ngăn cản Đức Phật không cho Ngài chỉ bày cho con 
người con đường giải thoát. Thoạt tiên Ma vương sai một bầy quỷ tới 
quấy rối, nhưng Phật không nao núng. Sau đó Ma vương bèn phái cô 
con gái đẹp nhất của mình đến dụ dỗ Phật, nhưng trước mắt Phật, cô 
gái biến thành kẻ xấu xí gớm ghiếc, nên Ma vương thừa nhận mình đã 
thua Phật. Thiên ma là loại ma ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại, thuộc tầng 
thứ sáu của trời Lục Dục. Loại ma nầy có phước báo, hưởng sự vui 
mầu nhiệm cao tột của ngũ trần, cho đó là cảnh khoái lạc tuyệt đối, 
nắm quyển hạn về dục nhiễm, không muốn ai thoát khỏi phạm vi ấy. 
Loại ma nầy thường che lấp hay cẩn trở chơn lý Phật giáo. Khi hành 
giả đạt đến mức tu khá cao, tâm quang phát lộ, ánh sáng chiếu thấu 
lên cõi trời Tha Hóa làm cho cung điện ma rung động, chúng liền phát 
giác và vì sợ e có người giải thoát, quyến thuộc mình sẽ giảm bớt đi, 
nên tìm cách phá hoại. Chúng hiện ra nhiều cảnh, hoặc hăm dọa, hoặc 


907 


khuyến dụ, hoặc giúp sức cho tà định tà trí cùng thần thông cốt để gạt 
gẫm; lại thay phiên nhau rình rập không giây phút nào rời để chờ cơ 
hội thuận tiện. Nếu hành giả có một niệm sơ hở, liền bị chúng ám 
nhập, xúi dục làm những điều trái đạo đức, đời tu kể như đã hư tàn. 

Ma chướng cũng có thể là phiền não ma chỉ cho các phiển não 
tham nhiễm, hờn giận, si mê, khinh mạn, nghi ngờ, ác kiến; cho đến 
các thứ ma ngũ ấm, lục nhập, mười hai xứ, mười tám giới. Loại ma nầy 
cũng gọi là nội ma, do lòng mê muội điên đảo sanh ra, nên phải dùng 
tâm chân chánh sáng suốt giác ngộ mà giải trừ. Phàm phu tự mình đã 
có những nghiệp riêng, lại do cộng nghiệp sống chung trong khung 
cảnh, mà người xung quanh phần nhiều tánh tình hiểm ác, nghiệp 
chướng sâu dây, nên dễ động sanh phiền não. Có kẻ không chịu đựng 
nổi sự lôi cuốn của ngũ trần nên bị sa ngã. Có người vì nghịch cảnh, 
khiến cho bi thương sầu não, chí tiến thủ tiêu tan. Những sự việc nầy 
xui khiến người tu nhẹ thì ưu sâu, uất ức sanh đau bệnh; nặng thì chán 
nãn bỏ đạo, hoặc phẫn chí tự tận; nguy hại hơn nữa, tất đến chỗ đối với 
hàng xuất gia tại gia đều mất hết mỹ cảm, tránh xa chán ghét, sanh 
việc khinh rẽ chê bai, không tin nhân quả, làm điều ác, rồi phải đọa 
tam đồ. Muốn đối trị thứ ma nầy, hành giả phải quán xét phiển não là 
hư huyễn, xao động, nóng bức, trói buộc, tối tăm, chỉ làm khổ cho 
người và mình. Dứt phiển não, ta sẽ trở về chân tâm tự tại giải thoát, 
mát lặng sáng trong, an vui mầu nhiệm. Đối với sự mê chấp từ năm ấm 
cho đến mười tám giới, cũng nên quán như thế. Trong Kinh Pháp Hoa, 
Đức Phật bảo: “Các ngươi chớ nên tham đắm sắc, thanh, hương, vị, 
xúc, pháp, dù thô hay dù tế. Nếu mê đắm tham trước, Tất bị nó thiêu 
đốt. Khi xưa Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi một vị Thiên nữ: “Ngươi 
xem mười tám giới như thế nào?” Thiên nữ đáp: “Như thấy kiếp lửa 
đốt thế gian!” Đây là những lời cảnh giác để phá trừ loại ma phiền 
não. Phiển não ma hay nội ma, nếu không chế phục được, tất sẽ chiêu 
cảm đến ngoại ma ở ngoài đến phá. Lời xưa nói: “Trong cửa có tiểu 
nhơn, ngoài cửa tiểu nhơn đến. Trong cửa có quân tử, ngoài cửa quân 
tử đến.” Lại như khi ăn trộm đào ngách muốn vào nhà, gia chủ hay 
được tỏ ra bình tỉnh răn trách, tất nó phải sợ hãi bỏ đi. Nếu chủ nhà 
kinh sợ rối rít năn nỉ, đó chính là thái độ khuyên rước trộm vào nhà 
vậy. 

Trong Đại Thừa Khởi Tín Luận, Mã Minh Bồ Tát đã từng khuyên 
dạy: “Trong khi hành giả tịnh tu, thường bị các thiên ma, ngoại đạo, 


906 


hoặc quỷ thần làm não loạn. Chúng hiện các hình tướng ghê rợn để 
khủng bố, hoặc tướng nam nữ xinh đẹp để quyến rũ. Có khi chúng hiện 
thân Phật, Bồ Tát hay chư Thiên với các tướng trang nghiêm; hoặc nói 
các môn đà la ni; hoặc nói pháp bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, 
thiển định, trí huệ; hoặc nói các pháp bình đẳng, không, vô tướng, vô 
nguyện, khen ngợi cảnh không oán không thân, không nhân không 
quả, cứu cánh rỗng không vắng lặng, bảo đó là chân niết bàn. Hoặc 
chúng làm cho hành giả biết đời trước của mình, suốt việc quá khứ vị 
lai, thấu rõ tâm niệm của mọi người, cho đến được biện tài vô ngại. 
Chúng khiến người tu tham luyến danh lợi thế gian, tánh tình thất 
thường, hay giận, hay cười, ưa ngủ, nhiều bệnh, dễ xót thương xúc 
cảm, có khi rất tinh tấn, lắm lúc lại trễ nải biếng nhác. Hoặc chúng xui 
hành giả sanh tâm nghi ngờ không tin, nhiều lo nghĩ, bổ pháp tu căn 
bản trở lại tu các tạp hạnh, đắm nhiễm những việc triỀn phược ở thế 
gian. Hoặc chúng làm cho hành giả được một ít phần tương tợ như tam 
muội, có thể ở trong định từ một ngày cho tới bẩy ngày, thân tâm an 
vui không biết đói khát; song đó là do sức tà chứng của ngoại đạo gia 
bị, không phải chân tam muội. Hoặc lại khiến cho hành giả ăn uống 
không chừng độ, khi nhiều khi ít, sắc mặt biến đổi luôn. Khi gặp những 
cảnh như trên, người tu phẩi dùng trí tuệ quán sát, gắng giữ chánh 
niệm, đừng sanh tâm chấp trước mà lạc vào lưới tà. Phải kiên trì như 
thế mới xa lìa được ma chướng.” Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười điều bị ma nhiếp trì của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát rời bổ được 
mười điều ma nhiếp trì nầy thời được mười điều chư Phật nhiếp trì. 
Thứ nhất là tâm lười biếng. Thứ nhì là chí nguyện hèn kém. Thứ ba là 
nơi công hạnh chút ít lại cho là đủ. Thứ tư là lãnh thọ một hạnh, từ chối 
những hạnh khác. Thứ năm là chẳng phát đại nguyện. Thứ sáu là thích 
nơi tịch diệt, dứt trừ phiển não, nên quên mất Bồ Đề tâm. Thứ bảy là 
dứt hẳn sanh tử. Thứ tám là bỏ hạnh Bồ Tát. Thứ chín là chẳng giáo 
hóa chúng sanh. Thứ mười là nghi báng chánh pháp. 

Hành giả luôn nhớ mọi hoàn cảnh đều đây ma chướng. Hành giả 
luôn nhớ hai loại ma là nội ma và ngoại ma nầy. Thiên ma cũng thuộc 
về loài ngoại ma. Nhưng sở dĩ lập Thiên ma thành một loại riêng, là vì 
muốn cho hành giả lưu ý đến sự phá hoại nguy hiểm tỉnh vi của nó. 
Ngoài phiển não ma, ngoại ma, Thiên ma như trên, trong kinh còn nói 
đến bệnh ma và tử ma. Bởi cơn đau bệnh thường làm cho hành giả tiêu 
giảm công phu, lại tu chưa đến đâu rồi chết có thể khiến người thối 


909 


thất đạo quả, nên mới gọi là ma. Nhưng bệnh ma và tử ma đại ý chí sự 
chướng ngại của bệnh và chết thuộc về thân tứ đại trên đường tu, 
không có tính cách phá hoại khuấy rối để giết hại đạo tâm theo đúng 
nghĩa của ma. Sức tu của người thời nay phần nhiều bị phiền não ma 
hoặc ngoại ma phá hoại, chưa đủ để cho Thiên ma phải ra tay. Loại 
ma nầy chỉ đến với những vị tu cao. Nếu Thiên ma quyết phá, những vị 
sức tu tâm thường khó có hy vọng thoát khỏi. Trong Kinh Lăng 
Nghiêm, vì thương đường tu nhiều hiểm nạn, Đức Phật khuyên các 
hành giả nên kiêm trì mật chú, để được nhờ thần lực gia hộ, thoát khỏi 
nạn ma thành tựu chánh định. Ấn Quang Đại Sư đã bảo: “Mới xem qua 
dường như Kinh Lăng Nghiêm khác quan điểm với Tịnh Độ, nhưng xét 
nghĩ sâu mới thấy kinh nầy vô hình đã khen ngợi tuyên dương Tịnh Độ. 
Tại sao thế? Bởi bậc đã chứng đệ tam Thánh quả A Na Hàm mà còn 
có thể bị ma cảnh làm cho thối đọa, thì sự niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ 
càng nổi bậc thêm tánh cách trọng yếu, trong ánh sáng nhiếp hộ của 
Đức A Di Đà không còn nạn ma nữa.” Lý do chính bị ma chướng vì 
không thông hiểu giáo lý. Phần nhiều là do hành giả không hiểu giáo 
lý, chẳng khéo trị tâm, để nội ma phát khởi khiến chiêu cảm ngoại ma 
đến phá hoại. Nếu giữ được tâm bình tĩnh, thì với oai lực công đức của 
câu hồng danh, ngoại ma không làm chi được, và phiền não cũng lần 
lần bị tiêu trừ. Vì thế người tu Tịnh Độ, ma cảnh nếu có cũng là phần 
ít. Trái lại người tu Thiển, ma cảnh hiện nhiều, bởi chỉ nương vào tự 
lực. Người tu tập phải đủ năm điều kiện sau đây: Nếu vị tu thiển nào 
không hội đủ năm điều kiện trên rất dễ bị ma chướng làm tổn hại: giới 
hạnh tinh nghiêm, căn tánh lẹ làng sáng suốt, phải hiểu rõ đạo lý, khéo 
phân biệt tướng chánh tà, chân, vọng, ý chí mạnh mẽ vững bền, phải 
nương nơi bậc thiện tri thức thông kinh điển, đã có kinh nghiệm tu 
thiền nhiều năm để nhờ sự hướng dẫn. Trong tu tập, hành giả nên luôn 
nhớ lời khuyên này của các bậc cổ đức: Phật Cao Nhứt Xích, Ma Cao 
Nhứt Trượng, Phật Cao Nhứt Trượng, Ma Quá Đầu Thượng, Phật Quá 
Đầu Thượng, Ma Quy Hàng Phật. Lời dạy nầy có nghĩa là nếu Phật 
không cao hơn ma thì Phật sẽ bị ma trấn áp; người tu cũng vậy, phải 
giữ cho ông Phật nơi chính mình luôn cao hơn ma dù trong bất cứ trạng 
huống nào, nếu không sẽ bị ma chướng đánh đổ. Người tu mà thối 
chuyển là do tự nơi mình, chớ nên đổ thừa cho hoàn cảnh, cũng không 
nên đổ thừa cho ai, chỉ tại mình trây lười giải đãi nên thua ma. Nếu 
mình kiên tâm trì chí, thì ma chướng sẽ tiêu tan. 


910 


Ma Chướng Và Khảo Đảo Trên Bước Đường Tu Tập: Khảo là 
những ảnh hưởng diễn biến của nghiệp thiện ác, nhưng chúng có sức 
thầm lôi cuốn hành giả làm cho bê trễ sự tu trì. Khi mới tu ai cũng có 
lòng hảo tâm, nhưng lân lượt bị những duyên nghiệp bên ngoài, nên 
một trăm người đã rớt hết chín mươi chín. Cổ Đức nói: “Tu hành nhứt 
niên Phật tại tiền, nhị niên Phật tại Tây Thiên, tam niên vấn Phật yếu 
tiền.” Nghĩa là “sự tu hành năm đầu Phật như ở trước mặt, năm thứ hai 
Phật đã về tây, sang năm thứ ba ai muốn hỏi đến Phật hay bảo niệm 
Phật, phải trả tiền mới chịu nói tới, hoặc niệm qua ít câu.` Những Khảo 
Đảo chính gồm có nội khảo, ngoại khảo, thuận khảo, nghịch khảo, 
minh khảo, và ám khảo. Th⁄ nhất là “Nội Khảo”: Theo Hòa Thượng 
Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, đây là một trong sáu 
loại khảo. Có người trong lúc tu tập, bỗng khởi lên những tâm niệm 
tham lam, giận hờn, dục nhiễm, ganh ghét, khinh mạn, nghi ngờ, hoặc 
s¡ mê dễ hôn trầm buồn ngủ. Những tâm niệm ấy đôi khi phát hiện rất 
mãnh liệt, gặp duyên sự nhỏ cũng dễ cau có bực mình. Nhiều lúc trong 
giấc mơ, lại thấy các tướng thiện ác biến chuyển. Trong đây những 
tình tiết chi ly không thể tả hết được. Gặp cảnh nầy hành giả phải ý 
thức đó là công năng tu hành nên nghiệp tướng phát hiện. Ngay lúc ấy 
nên giác ngộ các nghiệp tướng đều như huyễn, nêu cao chánh niệm, 
thì tự nhiên các tướng ấy sẽ lần lượt tiêu tan. Nếu không nhận thức rõ 
ràng, tất sẽ bị nó xoay chuyển làm cho thối đọa. Tiên đức bảo: “Chẳng 
sợ nghiệp khởi sớm, chỉ e giác ngộ chậm” chính là điểm nầy. Có người 
đang lúc dụng công, bỗng phát sanh tán loạn mỏi nhọc khó cưỡng nổi. 
Ngay khi ấy nên đứng lên lễ Phật rồi đi kinh hành, hoặc tạm xả lui ra 
ngoài đọc một vài trang sách, sửa năm ba cành hoa, chờ cho thanh tịnh 
sẽ trở vào niệm Phật lại. Nếu không ý thức, cứ cưỡng ép cầu cho mau 
nhứt tâm, thì càng cố gắng lại càng loạn. Đây là sự uyển chuyển trong 
lúc dụng công, ví như thế giặc quá mạnh tợ nước tràn, người chủ soáy 
phải tùy cơ, nên cố thủ chớ không nên ra đánh. Có vị tu hành khi niệm 
Phật, bỗng thấy cô tịch như bản đàn độc điệu dễ sanh buồn chán, thì 
không ngại gì phụ thêm trì chú, quán tưởng, hoặc tụng kinh. 7h nhì là 
“Ngoại Khảo”: Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong Niệm Phật 
Thập Yếu, đây là một trong sáu loại khảo. Đây là những chướng cảnh 
bên ngoài làm duyên khó khăn thối đọa cho hành giả. Những chướng 
cảnh nầy là sự nóng bức, ổn ào, uế tạp, hoặc chỗ quá rét lạnh, hay 
nhiều trùng kiến muỗi mòng. Gặp cảnh nầy cũng nên uyển chuyển, 


911 


đừng chấp theo hình thức, chỉ cầu được an tâm. Chẳng hạn như ở cảnh 
quá nóng bức, chẳng ngại gì mặc áo tràng mỏng lễ Phật, rồi ra ngoài 
chỗ mát mà trì niệm, đến khi xong lại trở vào bàn Phật phát nguyện 
hồi hướng. Hoặc gặp chỗ nhiều muỗi, có thể ngồi trong màn thưa mà 
niệm Phật. Như ở miễn bắc Trung Hoa vì thời tiết quá lạnh, các sư khi 
lên chánh điện tụng kinh, cũng phải mang giày vớ và đội mủ cẩn thận. 
Có hàng Phật tử vì nhà nghèo, làm lụng vất vả, đi sớm về khuya, hoặc 
nợ nần thiếu hụt, rách rưới đói lạnh, vợ yếu con đau, không có chỗ thờ 
cúng trang nghiêm. Trong những hoàn cảnh nầy sự tu tập thật ra rất 
khó, phải có thêm sự nhẫn nại cố gắng, mới có thể thành công được. 
Hoặc có người vì nhiều chướng nghiệp, lúc không tu thì thôi, khi sắp 
vào bàn Phật lại nhức đầu chóng mặt và sanh đủ chứng bệnh, hay có 
khách viếng thăm và nhiều việc bất thường xãy đến. Gặp những cảnh 
như thế, phải cố gắng và khéo uyển chuyển tìm phương tu hành. Sự cố 
gắng uyển chuyển tùy trường hợp sai biệt mà ứng dụng chớ không thể 
nói hết ra được. Nên nhớ gặp hoàn cảnh bất đắc dĩ, phải chú trọng 
phần tâm, đừng câu nệ phần tướng, mới có thể dung thông được. Cõi 
Ta Bà ác trược vẫn nhiều khổ lụy, nếu không có sức cố gắng kham 
nhẫn, thì sự tu hành khó mong thành tựu. Thứ ba là “Thuận khảo”: 
Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, đây 
là một trong sáu loại khảo. Có người không gặp cảnh nghịch mà lại 
gặp cảnh thuận, như cầu gì được nấy, nhưng sự thành công đều thuộc 
duyên ràng buộc chớ không phải giải thoát. Có vị khi phát tâm muốn 
yên tu, bỗng cảnh danh lợi sắc thanh chợt đến, hoặc nhiều người 
thương mến muốn theo phụng sự gần bên. Thí dụ người xuất gia khi 
phát tâm tu, bỗng có kẻ đến thỉnh làm tọa chủ một ngôi chùa lớn; hoặc 
như người tại gia, thì có thơ mời làm tổng, bộ trưởng, hay một cuộc làm 
ăn mau phát tài. Đây là những cảnh thuận theo duyên đời quyến rủ 
người tu, rồi dẫn lần đến các sự phiển toái khác làm mất đạo niệm. 
Người ta chết vì lửa thì ít, mà chết vì nước lại nhiều, nên trên đường tu 
cảnh thuận thật ra đáng sợ hơn cảnh nghịch. Cảnh nghịch đôi khi làm 
cho hành giả tỉnh ngộ, dễ thoát ly niệm tham nhiễm, hoặc phẫn chí lo 
tu hành. Còn cảnh thuận làm cho người âm thầm thối đạo lúc nào 
không hay, khi bừng tỉnh mới thấy mình đã lăn xa xuống dốc. Người 
xưa nói: “Việc thuận tốt được ba. Mê lụy người đến già.” Lời nầy đáng 
gọi là một tiếng chuông cảnh tỉnh. Thế nên duyên thử thách của sự 
thuận khảo rất vi tế, người tu cần phải lưu ý. Thứ í là “Nghịch khảo”: 


912 


Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, đây 
là một trong sáu loại khảo. Trên đường đạo, nhiều khi hành giả bị 
nghịch cảnh làm cho trở ngại. Có người bị cha mẹ, anh em hay vợ 
chồng con cái ngăn trở hoặc phá hoại không cho tu. Có vị thân mang 
cố tật đau yếu mãi không lành. Có kẻ bị oan gia luôn theo đuổi tìm 
cách mưu hại. Có người bị vu oan giá họa, khiến cho ngồi tù chịu tra 
khảo hoặc lưu đày. Có vị bị sự tranh đua ganh ghét, hoặc bêu rêu 
nhiều tiếng xấu xa, làm cho khó an nhẫn. Điều sau nầy lại thường xãy 
ra nhiều nhứt. Những cảnh ngộ như thế đều do sức nghiệp. Lời xưa 
từng nói: “Hữu bất ngu chi dự, hữu cầu toàn chi hủy,” nghĩa là “có 
những tiếng khen, những vinh dự bất ngờ, không đáng khen mà được 
khen; và có những sự kiện thật ra không đáng khinh chê, lại diễn thành 
cảnh khinh hủy chê bai trọn vẹn.” Thứ năm là “Minh khảo”: Theo Hòa 
Thượng Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, đây là một trong 
sáu loại khảo. Đây là sự thử thách rõ ràng trước mắt mà không tự tỉnh 
ngộ. Chẳng hạn như một vị tài đức không bao nhiêu, nhưng được người 
bưng bợ khen là nhiều đức hạnh, tài năng, có phước lớn, rồi sanh ra tự 
kiêu tự đắc, khinh thường mọi người, làm những điều càn dở, kết cuộc 
bị thẩm bại. Hoặc có một vị đủ khả năng tiến cao trên đường đạo, 
nhưng bị kẻ khác gàn trở, như bảo ăn chay sẽ bị bệnh, niệm Phật trì 
chú nhiều sẽ bị đổ nghiệp, hay gặp nhiều việc không lành, rồi sanh ra 
e dè lo sợ, thối thất đạo tâm. Hoặc có những cảnh tự mình biết nếu 
tiến hành thì dễ rước lấy sự lỗi lầm thất bại, nhưng vì tham vọng hay tự 
ái, vẫn đeo đuổi theo. Hoặc đối với các duyên bên ngoài, tuy biết đó 
là giả huyễn nhưng không buông bỏ được, rồi tự chuốc lấy sự buôn khổ 
vào tâm. Kẻ dễ đãi nhẹ dạ thường hay bị phỉnh gạt. Khi chưa diệt được 
tham vọng thì dễ bị người khác dùng tiển tài, sắc đẹp hoặc danh vị lôi 
cuốn. Cho đến nếu còn tánh nóng nảy tất dễ bị người khích động, gánh 
lấy những việc phiển phức vào thân. Đây là những cạm bẫy của cả đời 
lẫn đạo, xin nêu ra để cùng nhau khuyên nhắc, nếu không dè dặt 
những điểm đó, sẽ vướng vào vòng chướng nghiệp. Đối với những 
duyên thử thách như thế, hành giả phải nhận định cho sáng suốt, và 
sanh lòng quả quyết tiến theo đường lối hợp đạo mới có thể thắng nó 
được. Thứ sáu là “Ám Khảo”: Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm 
trong Niệm Phật Thập Yếu, đây là một trong sáu loại khảo. Điều nầy 
chỉ cho sự thử thách trong âm thầm không lộ liểu, hành giả nếu chẳng 
khéo lưu tâm, tất khó hay biết. Có người ban sơ tinh tấn niệm Phật, rồi 


913 


bởi gia kế lần sa sút, làm điều chi thất bại việc ấy, sanh lòng lo lắng 
chán nãn trễ bỏ sự tu. Có vị công việc lại âm thầm tiến triển thuận tiện 
rồi ham mê đeo đuổi theo lợi lộc mà quên lãng sự tu hành. Có kẻ trước 
tiên siêng năng tụng niệm, nhưng vì thiếu sự kiểm điểm, phiển não ở 
nội tâm mỗi ngày tăng thêm một ít, lần lượt sanh ra biếng trễ, có khi 
đôi ba tháng hay một vài năm không niệm Phật được một câu. Có 
người tuy sự sống vẫn điều hòa đầy đủ, nhưng vì thời cuộc bên ngoài 
biến chuyển, thân thể nhà cửa nay đổi mai dời, tâm mãi hoang mang 
hướng ngoại, bất giác quên bỏ sự trì nệm hồi nào không hay. 

Ngoài ra, còn có những khảo đảo khác trong tu tập như thụy miên, 
hôn trầm, phóng dật, và trạo cử. Thụy miên có nghĩa là ngây ngật. 
Theo tông nghĩa của Hữu Bộ Tiểu Thừa, “Tùy Miên” là một tên khác 
của phiền não. Trong khi tông nghĩa của phái Duy Thức Đại Thừa, đây 
là tên gọi chung cho chủng tử của “Phiển Não Chướng” và “Sở Tri 
Chướng” (tham, sân, s1, mạn, nghi, tà kiến). Hôn trầm có nghĩa là thần 
thờ (ngầy ngật). Tánh của hôn trầm là làm cho tâm trí mờ mịt không 
sáng suốt. Theo Hòa Thượng Piyadassi trong quyển “Con Đường Cổ 
Xưa,” trạng thái hôn trầm hay rã rượi hay trạng thái bệnh hoạn của 
tâm và các tâm sở. Nó không phải như một số người có khuynh hướng 
nghĩ là trạng thái uể oải mệt mỏi của thân; vì ngay cả các bậc A La 
Hán và các bậc Toàn Giác, những vị đã đoạn trừ hoàn toàn sự rã rượi 
hôn trầm nầy vẫn phải chịu sự mệt mỏi nơi thân. Trạng thái hôn trầm 
cũng giống như bơ đặc không thể trét được. Hôn trầm làm cho tâm 
chúng ta cứng nhắc và trơ h, vì thế nhiệt tâm và tinh thần của hành giả 
đối với việc hành thiển bị lơ là, hành giả trở nên lười biếng và bệnh 
hoạn về tinh thần. Trạng thái uể oải nầy thường dẫn đến sự lười biếng 
càng lúc càng tệ hơn, cho đến cuối cùng biến thành một trạng thái lãnh 
đạm trơ lì. Trạo cử có nghĩa là thao thức bổn chồn. Trạo cử (thân thể 
luôn nhúc nhích không yên, những phiền não khiến cho tâm xao xuyến 
không an tĩnh). Đặc tánh của phóng dật là không tỉnh lặng hay không 
thúc liễm thân tâm, như mặt nước bị gió lay động. Nhiệm vụ của 
phóng dật là làm cho tâm buông lung, như gió thổi phướn động. 
Nguyên nhân gần đưa tới bất phóng dật là vì tâm thiếu sự chăm chú 
khôn ngoan. Trạo cử hôn trầm là một trong những trở ngại cho thiển 
sinh là ngủ gục trong khi hành thiển. Có hai loại bệnh mà đa số thiển 
sinh thường mắc phải: trạo cử và hôn trầm. Nếu như tâm không bị 
vọng tưởng thì lại bị hôn trầm. Những hành giả dụng công tu tập mong 


914 


đem hết nghị lực vào việc tham thiền sẽ không để cho ngủ gục khống 
chế. Phóng Dật có nghĩa là buông lung phóng túng. Đức Phật biết rõ 
tâm tư của chúng sanh mọi loài. Ngài biết rằng kẻ ngu sĩ chuyên sống 
đời phóng dật buông lung, còn người trí thời không phóng túng. Do đó 
Ngài khuyên người có trí nỗ lực khéo chế ngự, tự xây dựng một hòn 
đảo mà nước lụt không thể ngập tràn. Ai trước kia sống phóng đãng 
nay không phóng dật sẽ chói sáng đời này như trăng thoát mây che. 
Đối với chư Phật, một người chiến thắng ngàn quân địch ở chiến 
trường không thể so sánh với người đã tự chiến thắng mình, vì tự chiến 
thắng mình là chiến thắng tối thượng. Một người tự điều phục mình 
thường sống chế ngự. Và một tự ngã khéo chế ngự và khéo điều phục 
trở thành một điểm tựa có giá trị và đáng tin cậy, thật khó tìm được. 
Người nào ngồi nằm một mình, độc hành không buồn chán, biết tự 
điều phục, người như vậy có thể sống thoải mái trong rừng sâu. Người 
như vậy sẽ là bậc Đạo Sư đáng tin cậy, vì rằng tự khéo điều phục mình 
rồi mới dạy cho người khác khéo điều phục. Do vậy Đức Phật khuyên 
mỗi người hãy tự cố điều phục mình. Chỉ những người khéo điều phục, 
những người không phóng dật mới biết con đường chấm dứt tranh 
luận, cãi vã, gây hấn và biết sống hòa hợp, thân ái và sống hạnh phúc 
trong hòa bình. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: “Không buông lung 
đưa tới cõi bất tử, buông lung đưa tới đường tử sanh; người không 
buông lung thì không chết, kẻ buông lung thì sống như thây ma (21). 
Kẻ trí biết chắc điều ấy, nên gắng làm chứ không buông lung. Không 
buông lung thì đặng an vui trong các cõi Thánh (22). Nhờ kiên nhẫn, 
dõng mãnh tu thiển định và giải thoát, kẻ trí được an ổn, chứng nhập 
Vô thượng Niết bàn (23). Không buông lung, mà ngược lại cố gắng, 
hăng hái, chánh niệm, khắc kỷ theo tịnh hạnh, sinh hoạt đúng như 
pháp, thì tiếng lành càng ngày càng tăng trưởng (24). Bằng sự cố gắng, 
hăng hái không buông lung, tự khắc chế lấy mình, kẻ trí tự tạo cho 
mình một hòn đảo chẳng có ngọn thủy triều nào nhận chìm được (25). 
Người ám độn ngu sĩ đắm chìm trong vòng buông lung, nhưng kẻ trí lại 
chăm giữ tâm mình không cho buông lung như anh nhà giàu chăm lo 
giữ của (26). Chớ nên đắm chìm trong buông lung, chớ nên mê say với 
dục lạc; hãy nên cảnh giác và tu thiển, mới mong đặng đại an lạc (27). 
Nhờ trừ hết buông lung, kẻ trí không còn lo sợ gì. Bậc Thánh Hiền khi 
bước lên lầu cao của trí tuệ, nhìn lại thấy rõ kể ngu si ôm nhiều lo sợ, 
chẳắng khác nào khi lên được núi cao, cúi nhìn lại muôn vật trên mặt 


915 


đất (28). Tinh tấn giữa đám người buông lung, tỉnh táo giữa đám người 
mê ngủ, kẻ trí như con tuấn mã thẳng tiến bỏ lại sau con ngựa gầy hèn 
(29). Nhờ không buông lung, Ma Già lên làm chủ cõi chư Thiên, không 
buông lung luôn luôn được khen ngợi, buông lung luôn luôn bị khinh 
chê (30). Tỳ kheo nào thường ưa không buông lung hoặc sợ thấy sự 
buông lung, ta ví họ như ngọn lửa hồng, đốt tiêu tất cả kiết sử từ lớn 
chí nhỏ (31). Tỳ kheo nào thường ưa không buông lung hoặc sợ thấy sự 
buông lung, ta biết họ là người gần tới Niết bàn, nhất định không bị sa 
đọa dễ dàng như trước (32).” 

Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: “Thắng ngàn quân địch chưa 
thể gọi là thắng, tự thắng được mình mới là chiến công oanh liệt nhứt. 
Tự thắng mình còn vẻ vang hơn thắng kẻ khác. Muốn thắng mình phải 
luôn luôn chế ngự lòng tham dục. Chính tự mình làm chỗ nương cho 
mình, chứ người khác làm sao nương được? Tự mình khéo tu tập mới 
đạt đến chỗ nương dựa nhiệm mầu. Người nào trước buông lung sau lại 
tinh tấn, người đó là ánh sáng chiếu cõi thế gian như vầng trăng ra 
khỏi mây mù. Nếu muốn khuyên người khác nên làm như mình, trước 
hãy tự sửa mình rồi sau sửa người, vì tự sửa mình vốn là điều khó nhứt. 
Ngồi một mình, nằm một mình, đi đứng một mình không buồn chán, 
một mình tự điều luyện, vui trong chốn rừng sâu. Chính các ngươi là kẻ 
bảo hộ cho các ngươi, chính các ngươi là nơi nương náu cho các ngươi. 
Các ngươi hãy gắng điều phục lấy mình như thương khách lo điều phục 
con ngựa mình.” 

Trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật dạy: “Làm người luôn 
có hai mươi điều khó: Nghèo nàn bố thí là khó; Giàu sang học đạo là 
khó; Bỏ thân mạng quyết chết là khó; Thấy được kinh Phật là khó; 
Sinh vào thời có Phật là khó; Nhẫn sắc nhẫn dục là khó; Thấy tốt 
không cầu là khó; Bị nhục không tức là khó; Có thế lực không dựa là 
khó; Gặp việc vô tâm là khó; Học rộng nghiên cứu sâu là khó; Diệt trừ 
ngã mạn tự mãn là khó; Không khinh người chưa học là khó; Thực 
hành tâm bình đẳng là khó; Không nói chuyện phải trái là khó; Gặp 
được thiện tri thức là khó; Thấy tánh học Đạo là khó; Tùy duyên hóa 
độ người là khó; Thấy cảnh tâm bất động là khó; Khéo biết phương 
tiện là khó.” (Chương 12). Kẻ thoát được ác đạo sinh làm người là khó. 
Được làm người mà thoát được thân nữ làm thân nam là khó. Làm 
được thân nam mà sáu giác quan đây đủ là khó. Sáu giác quan đây đủ 
mà sanh vào xứ trung tâm là khó. Sanh vào xứ trung tâm mà gặp được 


916 


thời có Phật là khó. Đã gặp Phật mà gặp cả Đạo là khó. Khởi được 
niềm tin mà phát tâm Bồ Đề là khó. Phát tâm Bồ để mà đạt đến chỗ 
vô tu vô chứng là khó.” 

Bảy Sứ Giả Của Ác Đạo: Đối với Phật tử, trên đường tu tập có 
nhiều ma chướng lớn, trong số này có bẩy sứ giả của ác đạo: ái dục, 
sân hận, vướng mắc, cống cao ngã mạn, vô minh, tà kiến, và nghi 
hoặc. Sứ giả thứ nhất là Ái Dục: Ái Dục là những luyến ái và dục vọng 
về mọi thứ, như tình thương yêu gia đình, thương tiễn, thương tài sản, 
vân vân. Trong Kinh Pháp Cú, đức Phật dạy: Xuất gia bứt hết ái dục là 
khó, tại gia theo đường sinh hoạt là khó, không phải bạn mà chung ở là 
khổ, qua lại trong vòng luân hồi là khổ. Vậy các ngươi hãy giác ngộ để 
đừng qua lại trong vòng thống khổ ấy (302). Nếu ở thế gian nầy mà bị 
ái dục buộc ràng, thì những điều sâu khổ càng tăng mãi như loài cỏ tỳ- 
la gặp mưa (335). Nếu ở thế gian nầy, mà hàng phục được những ái 
dục khó hàng phục, thì sầu khổ tự nhiên rụng tàn như nước ngọt lá sen 
(336). Đây là sự lành mà Ta bảo với các ngươi: “Các người hãy dồn 
sức vào để nhổ sạch gốc ái dục, như người muốn trừ sạch giống cỏ tỳ- 
la phải nhổ hết gốc nó. Các ngươi chớ lại để bị ma làm hại như loài cổ 
lau gặp cơn hồng thủy!” (337). Đốn cây mà chưa đào hết gốc rễ thì 
tược vẫn ra hoài, đoạn trừ ái dục mà chưa sạch căn gốc thì khổ não vẫn 
nẩy sinh trở lại mãi (338). Những người có đủ 36 dòng ái dục, họ mạnh 
mẽ dong ruổi theo dục cảnh chẳng chút ngại ngùng, bởi vậy người đã 
có tâm tà kiến, hằng bị những tư tưởng ái dục làm trôi dạt hoài (339). 
Lồng ái dục tuôn chảy khắp nơi như giống cổ man-la mọc tràn lan mặt 
đất. Ngươi hãy xen giống cỏ đó để dùng tuệ kiếm đoạn hết căn gốc ái 
dục đi (340). Người đời thường vui thích theo ái dục, ưa dong ruổi lục 
trần, tuy họ có hướng cầu an lạc mà vẫn bị quanh quấn trong chốn trầm 
luân (341). Những người trì trục theo ái dục khác nào thỏ bị sa lưới. 
Càng buộc ràng với phiển não, càng chịu khổ lâu dài (342). Những 
người trì trục theo ái dục, khác nào thỏ bị sa lưới. Hàng Tỳ kheo vì cầu 
vô dục nên phải trước tự gắng la dục (343). Người đã ha dục xuất gia, 
lại tìm vui ở chốn sơn lâm, khác nào trở lại nhà; ngươi hãy xem hạng 
người đó, kẻ đã được mở ra tồi lại tự trói vào! (344). Đối với người trí, 
sự trói buộc bằng dây gai, bằng cây, bằng sắt chưa phải kiên cố, chỉ có 
lòng luyến ái vợ con tài sản mới thật sự là sự trói buộc chắc bên (345). 
Những kẻ dắt người vào sa đọa, là như sự trói buộc chắc bển, nó hình 
như khoan dung hòa hưởn mà thật khó lòng thoát ra. Hãy đoạn trừ 


917 


đừng dính mắc, xa lìa ái dục mà xuất gia (346). Những người say đắm 
theo ái dục, tự lao mình trong lưới buộc như nhện giăng tơ. AI dứt được 
sự ràng buộc không còn dính mắc nữa, thì sẽ xa mọi thống khổ để ngao 
du tự tại (347). Bước tới chỗ cứu cánh thì không còn sợ hãi; xa lìa ái 
dục thì không còn nhiễm ô: nhổ lấy mũi tên sanh hữu thì chỉ còn một 
thân nầy là cuối cùng, không bị tiếp tục sanh nữa (351). Xa la ái dục 
không nhiễm trước, thông đạt từ vô ngại, thấu suốt nghĩa vô ngại, và 
thứ lớp của tự cú, đó thật là bậc đại trí đại trượng phu, chỉ còn một 
thân nầy là cuối cùng, không bị tiếp tục sinh nữa (352). Dũng cảm 
đoạn trừ dòng ái dục, các ngươi mới là Bà-la-môn! Nếu thấu rõ các 
uẩn diệt tận, các ngươi liền thấy được vô tác, tức Niết bàn! (383). Sứ 
giả thứ nhì là Sân Hận: Sân hận là sự đáp lại cẩm xúc đối với việc gì 
không thích đáng hay không công bằng. Nếu không đạt được cái mình 
ham muốn cũng có thể đưa đến sân hận. Sân hận liên hệ tới việc tự 
bảo vệ mình. Tuy nhiên, theo giáo thuyết nhà Phật thì sân hận tự biểu 
lộ trong nó một tư cách thô lỗ, phá mất hành giả một cách hữu hiệu 
nhất. Chính vì thế mà trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy để chế ngự 
sân hận, chúng ta phải phát triển lòng từ bi bằng cách thiển quán vào 
lòng từ bi. Theo Phật giáo, căn bản của sự sân giận thường thường là 
do sự sợ hãi mà ra. Vì khi chúng ta nổi giận lên thường chúng ta không 
còn sợ hãi điều gì nữa, tuy nhiên, đây chỉ là một loại năng lượng mù 
quáng. Năng lượng của sự giận dữ có tính cách tàn phá và không xây 
dựng được chuyện gì hết. Thật vậy, giận dữ thái quá có thể dẫn đến 
việc tự mình kết liễu đời mình. Vì vậy Đức Phật dạy: “Khi mình giận 
ai, hãy lui lại và ráng mà nghĩ đến một vài điều tốt của người ấy. Làm 
được như vậy, cơn giận tự nó sẽ nguôi đi.” Có một người đang chèo 
một chiếc thuyền ngược dòng sông vào một sáng sương mù dày đặc. 
Bỗng nhiên, ở chiều ngược lại, anh ta chợt thấy một chiếc thuyền đang 
đi ngược lại, chẳng những không muốn tránh mà lại còn đâm thẳng 
đến thuyền của mình. Người đàn ông la lớn: "Coi chừng!" nhưng chiếc 
thuyền kia vẫn đâm thẳng vào và suýt làm chìm thuyển của anh ta. 
Người đàn ông giận dữ lên tiếng chưởi rủa người bên chiếc thuyền kia. 
Nhưng khi anh ta nhìn kỹ lại thì anh ta thấy bên chiếc thuyêển kia chẳng 
có một ai. Charlotte Joko Beck viết trong quyển 'Không Có Thứ Gì 
Đặc Biệt Cả': "Trong mỗi người chúng ta, có một con cá mập sát thủ. 
Và nó là nỗi sợ hãi mà chúng ta chưa trải nghiệm. Cái cách mà bạn 
đang che dấu nó là tỏ ra dễ thương, làm nhiều việc và tuyệt vời với 


918 


mọi người, mong rằng không ai biết được con người thật của chính bạn, 
vốn là một kẻ đang sợ muốn chết. Khi chúng ta để lộ ra các lớp phẫn 
nộ, không nên điên cuồng lên. Chúng ta không nên trút cơn giận của 
mình lên người khác. Trong tu tập chân chánh, cơn giận dữ chỉ là một 
khoảnh khắc thời gian rồi sẽ qua đi. Nhưng trong một khoảnh khắc thời 
gian ngắn, chúng ta cảm thấy không được dễ chịu cho lắm. Tất nhiên 
là không tránh khỏi như thế; chúng ta sẽ trở nên lương thiện hơn, và 
cái kiểu giả tạo bên ngoaì của chúng ta bắt đầu biến đi. Tiến trình này 
không kéo dài mãi mãi, nhưng trong suốt thời gian đó, cảm giác thật là 
khó chịu. Có khi chúng ta có thể nổ bùng lên, nhưng như thế vẫn tốt 
hơn là trốn chạy hoặc che dấu phản ứng của chính mình. Hành giả tu 
Thiển nên luôn nhớ rằng sân hận là một trong tam độc, hay một trong 
ba ngọn lửa đang đốt cháy tâm. Sân hận cũng là một trong những 
phiền não hay căn nguyên gây ra đau khổ. Sân hận là nhiên liệu đốt 
cháy cả rừng công đức của kẻ tu hành. Người tu phải luôn chế ngự sân 
hận và phát triển lòng từ bi trong tâm. Cũng như trường hợp của tham 
dục, do bởi không tác ý như lý mà sân hận phát sanh, khi sân hận phát 
sanh nếu không được ngăn chặn sự sinh sôi nẩy nở của nó, nó sẽ làm 
cho tâm chúng ta cùn nhụt và che lấp mất trí tuệ của chúng ta. Sân hận 
làm méo mó tâm và các tâm sở của nó, vì vậy nó cản trở sự tỉnh giác 
và đóng mất cửa giải thoát. Bên cạnh đó, hành giả tu Thiển phải để ý 
thật kỹ hơi thở của mình bởi vì chắc chắn có cái gọi là đặc tính hỗ 
tương giữa tâm và khí (hơi thở), như thế có nghĩa là một cái tâm hay 
hoạt động tinh thần nào đó phải đi kèm với một hơi thở hay khí có đặc 
tính tương đương, dầu là thánh hay phàm. Chẳng hạn như một tâm 
trạng, tình cảm hay tư tưởng đặc biệt nào đó luôn luôn có một hơi thở 
có đặc tính và nhịp điệu tương đương đi kèm theo, thể hiện hay phản 
ảnh. Vì thế, sân hận không những chỉ phát sinh một cảm nghĩ khích 
động, mà cả một hơi thơ thô tháo nặng nể. Trái lại, khi có sự chủ tâm 
lặng lẽ vào một vấn đề trí thức, tư tưởng và hơi thở cũng biểu hiện một 
sự bình tịnh như vậy. Sứ giả thứ ba là Vướng Mắc: Vướng mắc hay 
chấp trước từ con người mà nẩy lên thứ tình yêu hay dục vọng nẩy nở 
khi nghĩ đến ngưới khác. Ái kiến cũng có nghĩa là tâm chấp luyến vào 
hình thức, trói buộc chúng ta vào dục vọng và ham muốn trần tục. 
Chấp thủ là những thứ làm cho chúng ta tiếp tục lăn trôi trong vòng 
luân hồi sanh tử. Theo Đức Phật, giác ngộ không gì khác hơn là cắt đứt 
tất cả mọi chấp trước. Chúng ta có thể chấp trước vào con người, vào 


919 


sự vật, vào những trạng thái mà chúng ta chứng nghiệm, vào những 
suy nghĩ của chính mình, hay những ý định từ trước của chính mình. 
Những vướng mắc theo quan điểm Phật giáo ba gồm tham, sân, phiển 
não, luyến ái, mê vọng, sĩ mê, ngạo mạn, nghi ngờ, tà kiến, vân vân. 
Trong Tứ Diệu Đế, Đức Phật đã dạy rằng chấp ngã là cội rễ gây ra 
đau khổ. Từ chấp thủ gây nên lo buồn sợ sệt. Người giải thoát khỏi 
chấp thủ sẽ không bị lo buồn và ít sợ sệt hơn. Càng chấp thủ thì người 
ta càng khổ đau. Theo Truyện Tiền Thân Đức Phật, có một câu chuyện 
về người đánh bẫy và con khỉ. Người đánh bẫy bắt con khỉ bằng cách 
nào? Anh ta lấy một trái dừa và khoét một lổ nhỏ. Rồi anh ta để vài 
hạt đậu phộng bên trong và bên ngoài trái dừa. Chẳng bao lâu, một 
con khỉ sẽ đến và ăn các hạt đậu phộng trên mặt đất. Rồi nó sẽ đặt tay 
vào trái dừa để với tới những hạt đậu bên trong. Việc nắm các hạt đậu 
phộng bên trong trái dừa sẽ làm cho tay nó lớn hơn, vì vậy nó không 
thể lôi tay ra khỏi lổ hổng. Nó la khóc và nổi giận, nhưng không chịu 
buông bỏ các hạt đậu để rút tay ra. Cuối cùng, người đặt bẫy đến và 
bắt nó. Chúng ta cũng giống như con khỉ trên. Chúng ta muốn thoát 
khổ nhưng không chịu buông bỏ các dục vọng. Theo cách này chúng ta 
vẫn bị mắc kẹt mãi trong vòng luân hồi sanh tử chỉ vì sự THAM 
LUYÊN của chính mình. Sứ giả thứ tư là Cống Cao Ngã Mạn: Kiêu 
mạn là cậy tài mình cao hơn mà khinh miệt người khác. Kiêu mạn là 
tên một loại phiền não, một trong ngũ thượng phần kết. Kiêu mạn là 
khởi tâm kiêu mạn cho rằng mình hơn hay mình bằng người. Mạn là tự 
nâng cao mình lên, dương dương tự đắc. Họ có khuynh hướng lấn át 
người trên, chà đạp người dưới, không học hỏi, không lắng nghe lời 
khuyên hay lời giải thích, hậu quả là họ phạm phải nhiều lỗi lầm đáng 
tiếc. Hành giả tu thiển nên luôn nhớ rằng kiêu mạn và vô ơn thuộc về 
đạo ma quân thứ tám. Kiêu mạn thường khởi lên khi hành giả bắt đầu 
cảm nhận an lạc, thư thái, khinh an, và những khoái lạc khác trong việc 
hành thiền. Vào thời điểm này, hành giả phân vân không biết thầy 
mình có đạt được thành quả kỳ diệu như mình chưa. Không biết các 
hành giả khác có tu tập tích cực như mình hay không, vân vân. Kiêu 
mạn xảy ra khi hành giả nhất thời ở vào giai đoạn thấy được sự sanh 
diệt của các hiện tượng. Đây là một kinh nghiệm kỳ diệu ngay trong 
hiện tại, thấy rõ sự sinh rồi diệt ngay tức khắc của các đối tượng dưới 
anh sáng chánh niệm. Trong giai đoạn đặc biệt này, một loạt phiển 
não có thể khởi lên. Chúng được đặc biệt biết đến với cái tên “phiển 


920 


não tuệ,” bởi vì chính những phiền não này có thể trở thành những trở 
ngại nguy hại cho hành giả, nên hành giả cần phải hiểu chúng một 
cách rõ ràng. Kinh điển dạy chúng ta rằng kiêu mạn mang đặc tính của 
một cái tâm tinh tấn tràn đầy hỷ lạc và nhiệt tâm cao độ. Khi hành giả 
tràn đầy năng lực, tràn đây hỷ lạc, cẩm thấy mình thành công lớn lao, 
nên có ý nghĩ: “Ta thật là vĩ đại, không ai bằng được ta.” Một khía 
cạnh nổi bật của kiêu mạn là sự thô cứng, ngưng đọng, tâm của hành 
giả sẽ ngày càng căng phông và cứng nhắt như một con trăn vừa mới 
nuốt một sinh vật khác. Khía cạnh này của kiêu mạn cũng tạo nên sự 
căng thẳng trong cơ thể và trong tư thế của hành giả. Nạn nhân của sự 
kiêu mạn có cái đầu rất to, nhưng cái cổ cứng nhắt nên khó lòng có thể 
cúi đầu để thi lễ ai được. Kiêu mạn là một tâm sở đáng sợ. Nó hủy 
diệt lòng biết ơn, làm cho ta khó có thể thừa nhận được rằng mình đã 
nợ biết bao nhiêu người khác. Nó khiến chúng ta quên đi những việc 
tốt đẹp mà người khác đã làm cho chúng ta trước đây. Nó làm cho 
chúng ta xem thường vị ân nhân và chê bai, gièm pha đức hạnh của họ. 
Không những thế, ta còn tìm cách che dấu đức hạnh của ân nhân mình 
để không ai coi trọng họ. Tất cả chúng ta đều có ân nhân. Đặc biệt là 
lúc còn nhỏ. Thí dụ như cha mẹ chúng, những người đã ban bố cho 
chúng ta tình thương yêu, sự học hành và những thứ cần thiết trong đời 
sống. Thầy giáo giúp chúng ta kiến thức. Bạn bè giúp đỡ chúng ta 
những lúc khó khăn. Hãy nhớ những món nợ mà chúng ta đã nhận từ 
các bậc ân nhân này. Luôn luôn khiêm nhường biết ơn và cố gắng tìm 
cơ hội để giúp đỡ các bậc ân nhân. Đức Phật dạy: “Có hai loại người 
hiếm quý trên thế gian này. Loại người thứ nhất là loại người ban ơn, 
cố gắng giúp đỡ người khác vì những lý do cao cả, giúp độ thoát họ 
khỏi những khổ đau của vòng sanh tử luân hồi. Loại người thứ hai là 
những ai đã từng chịu ơn, lại biết mang ơn và tìm cách đến trả những 
ơn nghĩa này khi thời cơ đến.” Sứ giả thứ năm là Vô Minh: Vô mình 
còn được gọi là si kết hay si mê hay sự vô minh của việc không hiểu 
sự lý (vô minh kết hay phiển não gây ra bởi ngu muội). Vô minh hay 
sự cuồng sỉ của tâm thức. Vô minh là nguyên nhân chính của sự không 
giác ngộ của chúng ta. Vô minh chỉ là giả tướng nên nó chịu ảnh 
hưởng của sanh, diệt, tăng, giảm, uế, tịnh, vân vân. Vô minh chính là 
nguyên nhân của, sanh, lão, lo âu, sầu muộn, khổ sở, bệnh hoạn, và 
chết chóc. Trong Phật giáo, vô minh là không biết hay mù quáng hay 
sự cuồng si của tâm thức, không có khả năng phân biệt về tính thường 


921 


hằng và tính không thường hằng. Vô minh là sự ngu dốt về Tứ Diệu 
Đế, Tam bảo, Luật Nhân quả, v.v. Avidya là giai đoạn đầu tiên của 
Thập nhị nhân duyên dẫn đến mọi rắc rối trên đời và là gốc rễ của 
mọi độc hại trên đời. Đây là yếu tố chính làm vướng víu chúng sanh 
trong vòng luân hồi sanh tử. Theo nghĩa của Phật giáo, Avidya chỉ việc 
thiếu hiểu biết về tứ diệu đế, nghiệp báo, nhân duyên, và những giáo 
thuyết chủ yếu trong Phật giáo. Theo trường phái Trung Quán, “vô 
minh” chỉ trạng thái của một tính thần bị những thiên kiến và những 
định kiến thống trị khiến cho mọi người tự mình dựng lên một thế giới 
lý tưởng lẫn lộn hình thức và tính đa dạng với hiện thực thường ngày, 
hạn chế cách nhìn đối với hiện thực. Vô minh là sự không am hiểu bản 
tính thật của thế giới là hư không và hiểu sai thực chất của các hiện 
tượng. Như vậy vô minh có hai chức năng: một là che dấu bản chất 
thật, và hai là dựng lên một hiện thực hư ảo. “Vô minh” được coi như 
là hiện thực ước lệ. Theo các phái Kinh Lượng Bộ và Tỳ Bà Sa Luận 
Bộ, “vô minh” là một cách nhìn thống nhất và thường hằng đối với thế 
giới, trong khi thật ra thế giới là đa dạng và không thường hằng. “Vô 
minh” là lẫn lộn bản chất của thế giới với những vẻ bên ngoài. Theo 
quan điểm của trường phái Du Già, “vô minh” coi đối tượng như một 
đơn vị độc lập với ý thức, nhưng trong hiện thực, nó giống như ý thức. 
Sứ giả thứ sáu là Tà Kiến: Trong Phật giáo, tà kiến là khăng khăng 
chấp “hữu”. Cho những thứ giả hợp và cái “ngã” là có thật. Không 
thừa nhận nhân quả, không theo Phật pháp, một trong ngũ kiến và thập 
ác. “Tà Kiến” là những tâm thái và giáo thuyết chống lại với giáo 
thuyết và phương cách tu tập của Phật giáo. Trong Phật giáo Ấn Độ, 
bảy tà kiến thường được kể ra: 1) tin nơi cái ngã thường hằng; 2) chối 
bỏ luật nhân quả; 3) thường kiến hay tin rằng có một linh hồn vĩnh cửu 
sau khi chết; 4) đoạn kiến hay tin rằng không còn gì hết sau khi chết; 
5) giới cấm thủ hay tuân thủ giới luật tà vạy; 6) kiến thủ hay nhận rằng 
những hành động bất thiện là tốt; 7) nghi pháp (Phật pháp). Trong thời 
Đức Phật còn tại thế, có ít nhất là 62 tà kiến ngoại đạo. Hành giả nên 
luôn nhớ rằng chỉ có Chánh kiến mới có thể giúp đoạn trừ được những 
tà kiến điên đảo nầy, và giúp chúng ta nhận ra bản chất thật nằm trong 
mọi giả tưởng. Chỉ khi nào chúng ta thoát ra khỏi đám mây mù ảo 
tưởng và điên đảo nầy thì chúng ta mới chói sáng với chánh trí, giống 
như ánh trăng rằm thoát khỏi đám mây đen vậy. Sứ giả thứ bảy là Nghỉ 
Hoặc: Hoài nghi có nghĩa là hoài nghi về mặt tinh thần. Theo quan 


922 


điểm Phật giáo thì hoài nghi là thiếu khả năng tin tưởng nơi Phật, 
Pháp, Tăng. Bernard Glassman và Rick FEields viết trong quyển 'Trù 
Phòng Giáo Chỉ: "Nghi hoặc là một trạng thái khai phóng và vô ý 
thức. Đó là ý muốn không phải lo toan việc gì, không biết điều gì sắp 
xảy ra. Trạng thái nghi hoặc giúp chúng ta thăm dò các hiện tượng 
theo cách rộng mở và mới mẻ. Nghi hoặc biến đổi như nước. Nó không 
có dạng cố định. Khi bạn rót nước vào một lọ chứa hình tròn thì nước 
sẽ tròn. Khi bạn rót nước vào một lọ chứa hình vuông thì nước sẽ 
vuông. Tương tự, nghi hoặc và cái không biết chuyển động theo tình 
huống. Đó là một hình thức đầu hàng và bằng lòng với thực tế. Chỉ khi 
nào chúng ta hội đủ một số nghi hoặc nghi vấn chúng ta mới tiến bộ. 
Vấn đề của chúng ta về nghi hoặc là thường chúng ta xem nó như một 
điều tiêu cực. Chúng ta nghĩ rằng có điều gì đó không ổn vì chúng ta 
không hiểu hay vì chúng ta không nắm chắc được một điều gì. Khi rơi 
vào trạng huống nghi hoặc tiêu cực. Người ta thường tủi thân, than vấn 
về mình: 'Tại sao tôi lại không hiểu điều này?' Nhưng mối nghi hoặc 
này có thể có tính tích cực. Nghi hoặc tích cực cho chúng ta thấy được 
ý nghĩa của cuộc đời này và giúp chúng ta chữa được tánh tự mãn." 
Nghi ngờ là chuyện tự nhiên. Mọi người đều bắt đầu với sự nghỉ ngờ. 
Chúng ta sẽ học được ở sự hoài nghi nhiều điều lợi lạc. Điều quan 
trọng là đừng đồng hóa mình với sự hoài nghi. Nghĩa là đừng chụp lấy 
nó, đừng bám víu vào nó. Dính mắc và hoài nghi sẽ khiến chúng ta rơi 
vào vòng lẩn quẩn. Thay vào đó, hãy theo dõi toàn thể tiến trình của 
hoài nghi, của sự băn khoăn. Hãy nhìn xem ai đang hoài nghi. Hoài 
nghi đến và đi như thế nào. Làm được như vậy, chúng ta sẽ không còn 
là nạn nhân của sự hoài nghi nữa. Chúng ta sẽ vượt ra khỏi sự nghi ngờ 
và tâm chúng ta sẽ yên tỉnh. Lúc bấy giờ chúng ta sẽ thấy mọi chuyện 
đến và đi một cách rõ ràng. Tóm lại, hãy để cho mọi sự bám víu, dính 
mắc của chúng ta trôi đi; chú tâm quan sát sự nghi ngờ; đó là cách hiệu 
quả nhất để chấm dứt hoài nghi. Chỉ cần đơn thuần chú tâm quan sát 
hoài nghi, hoài nghi sẽ biết mất. 

Mười Đạo Binh Ma: Đức Phật thường dạy: “Phật Cao Nhứt Xích, 
Ma Cao Nhứt Trượng, Phật Cao Nhứt Trượng, Ma Quá Đầu Thượng, 
Phật Quá Đầu Thượng, Ma Quy Hàng Phật.” Lời dạy nầy có nghĩa là 
nếu Phật không cao hơn ma thì Phật sẽ bị ma trấn áp; người tu cũng 
vậy, phải giữ cho ông Phật nơi chính mình luôn cao hơn ma dù trong 
bất cứ trạng huống nào, nếu không sẽ bị ma chướng đánh đổ. Người tu 


923 


mà thối chuyển là do tự nơi mình, chớ nên đổ thừa cho hoàn cảnh, 
cũng không nên đổ thừa cho ai, chỉ tại mình trây lười giải đãi nên thua 
ma. Nếu mình kiên tâm trì chí, thì ma chướng sẽ tiêu tan. Theo kinh 
NÑipata, có mười đạo binh am, đây là những ma chướng lớn trên đường 
tu tập của người Phật tử. Thứ nhất là Nhục Dục: Chúng ta thường bị lôi 
cuốn mạnh mẽ bởi âm thanh ngọt ngào, hương vị đậm đà, những ý 
tưởng đẹp đẽ và những đối tượng vừa ý khác tiếp xúc với sáu giác 
quan của chúng ta. Kết quả của sự tiếp xúc nầy là ham muốn phát 
sinh. Đối tượng ưa thích và tâm tham muốn là hai điều cần thiết để tạo 
nên dục lạc. Bên cạnh đó, sự dính mắc vào gia đình, tài sẩn, công việc, 
và bạn bè cũng là quân của đám ma thứ nhất nầy. Thứ nhì là Nản Chí: 
Chúng ta luôn có khuynh hướng không hài lòng với cuộc sống mà 
chúng ta đang có. Có thể chúng ta cảm thấy mình bất mãn với gia đình, 
nhà cửa, thức ăn hay những yếu tố khác. Muốn vượt qua sự bất mãn 
nầy chúng ta phải lắng nghe lời Phật dạy về vô thường, không có thứ 
gì tổn tại mãi mãi, từ đó chúng ta có thể buông bỏ hết thấy mọi thứ 
chấp trước, và từ đó an lạc, hoan hỷ và thoải mái sẽ tự nhiên hiện khởi 
trong tâm định tĩnh của chúng ta. Thứ ba là Đói và Khát: Phải chăng 
chúng ta đói khác vì thực phẩm? Kỳ thật, chúng ta không chỉ đói vì 
thức ăn, mà còn đói vì nhiều thứ khác như quần áo, vật dụng, thú vui 
giải trí, và những thú say mê cá nhân như sưu tầm đồ cổ, chơi cây 
kiểng, vân vân. Sự đói khát nầy tiềm ẩn trong mọi lãnh vực và mọi 
nhu cầu của mình, từ vật chất đến tâm linh. Nếu chúng ta biết k°ềm chế 
với những ham muốn nầy thì đạo binh ma thứ ba khó có thể quấy rầy 
được chúng ta. 7h 0 là Ái Dục: Khi dục lạc đã tiếp xúc các đối tượng 
giác quan thì tham ái phát sanh. Khi mắt tiếp xúc vật vừa ý, tai tiếp 
xúc với âm thanh vừa ý, mũi ngửi mùi thơm, lưỡi tiếp xúc với vị ngon, 
thân xúc chạm với vật vừa ý, vân vân, thì tham ái phát sanh. Như vậy 
mọi pháp trần tiếp xúc với lục căn, nếu chúng ta không có chánh niệm 
thì tham ái sẽ phát sanh. Thứ năm là Dã Dượi Hôn Trầm: Tánh của 
hôn trầm là làm cho tâm trí mờ mịt không sáng suốt. Theo Hòa 
Thượng Piyadassi trong quyển “Con Đường Cổ Xưa,” trạng thái hôn 
trầm hay rã rượi hay trạng thái bệnh hoạn của tâm và các tâm sở. Nó 
không phải như một số người có khuynh hướng nghĩ là trạng thái uể 
oải mệt mỏi của thân; vì ngay cả các bậc A La Hán và các bậc Toàn 
Giác, những vị đã đoạn trừ hoàn toàn sự rã rượi hôn trầm nây vẫn phải 
chịu sự mệt mỏi nơi thân. Trạng thái hôn trầm cũng giống như bơ đặc 


924 


không thể trét được. Hôn trầm làm cho tâm chúng ta cứng nhắc và trơ 
h, vì thế nhiệt tâm và tinh thần của hành giả đối với việc hành thiền bị 
lơ là, hành giả trở nên lười biếng và bệnh hoạn về tinh thần. Trạng thái 
uể oải nầy thường dẫn đến sự lười biếng càng lúc càng tệ hơn, cho đến 
cuối cùng biến thành một trạng thái lãnh đạm trơ lì. Thứ sáu là Sợ Sệt: 
Sự sợ hãi thông thường là một dấu hiệu ngầm của sự giận dữ. Có khi 
chúng ta không thể đương đầu với vấn để, nhưng cũng không biểu lộ 
phản ứng ra mặt mà chờ cơ hội trốn chạy. Nếu chúng ta có thể đối đầu 
với vấn để, với một cái tâm cởi mở và thoaỉ mái thì sự sợ hãi sẽ không 
khởi dậy được. 7h bảy là Hoài Nghỉ: Hoài nghi có nghĩa là hoài nghi 
về mặt tinh thần. Theo quan điểm Phật giáo thì hoài nghỉ là thiếu khả 
năng tin tưởng nơi Phật, Pháp, Tăng. Nghi ngờ là chuyện tự nhiên. Mọi 
người đều bắt đầu với sự nghi ngờ. Chúng ta sẽ học được ở sự hoài 
nghi nhiều điều lợi lạc. Điều quan trọng là đừng đồng hóa mình với sự 
hoài nghi. Nghĩa là đừng chụp lấy nó, đừng bám víu vào nó. Dính mắc 
và hoài nghi sẽ khiến chúng ta rơi vào vòng lẩn quẩn. Thay vào đó, 
hãy theo dõi toàn thể tiến trình của hoài nghi, của sự băn khoăn. Hãy 
nhìn xem ai đang hoài nghi. Hoài nghi đến và đi như thế nào. Làm 
được như vậy, chúng ta sẽ không còn là nạn nhân của sự hoài nghi 
nữa. Chúng ta sẽ vượt ra khỏi sự nghi ngờ và tâm chúng ta sẽ yên tỉnh. 
Lúc bấy giờ chúng ta sẽ thấy mọi chuyện đến và đi một cách rõ ràng. 
Tóm lại, hãy để cho mọi sự bám víu, dính mắc của chúng ta trôi đi; 
chú tâm quan sát sự nghỉ ngờ; đó là cách hiệu quả nhất để chấm dứt 
hoài nghi. Chỉ cần đơn thuần chú tâm quan sát hoài nghi, hoài nghi sẽ 
biết mất. Thứ tám là Phỉ Báng và Chê Bai: Ví dụ có người nói xấu 
mình, mình cũng không hề gì. Mình coi chuyện đó như không có gì, tự 
nhiên sóng gió sẽ hết. Như có người chê bai mình, mình không thích, 
trong lòng rất khó chịu. Thứ chín là Tiếng Tốt, Danh Vọng, Lời Khen 
Tặng và Lợi Lộc: Khi được lợi ích mình cảm thấy vui, bị thiệt hại mình 
cảm thấy buồn, đó là sự biểu hiện của sự yếu kém định lực. Dầu là suy 
bại hay gặp bất cứ sự gian nan đến đâu, chúng ta không nên nao núng, 
có thất bại cũng không động tâm. Nếu có người xưng tán mình một 
câu, mình cảm giác ngọt ngào như ăn đường mật và cảm thấy thoải 
mái. Như có người xưng tán mình, truyền tụng hay tôn xưng mình mình 
cũng không nên dao động. Chỉ nên coi các thứ công danh như sương 
mai còn đọng lại bên kiến cửa số vào buổi ban mai mà thôi. Thứ mười 
là Tự phụ và Khinh Miệt: Tự phụ là một đạo binh ma đáng sợ. Nó hủy 


925 


diệt lòng biết ơn và làm cho chúng ta khó có thể thừa nhận được rằng 
mình đã nợ biết bao nhiêu người. Nó khiến mình quên đi tất cả những 
việc tốt đẹp mà người khác đã làm cho mình trước đây. Vì tự phụ mà 
chúng ta xem thường và chê bai cũng như dèm pha đức hạnh của người 
khác. 

Những Thứ Chướng Ngại Khác: Người tu nói chung, nhất là 
những người tu theo Phật, có rất nhiều chướng ngại trên đường tu. 
Ngoài những ma chướng vừa kể ở những chương trên, vẫn còn có 
nhiều thứ chướng ngại lớn mà người tu Phật nào cũng phải rất để ý vì 
những chướng ngại này đích thực là những thử thách lớn trên đường tu 
tập của hành giả. Từ “Nivarana” là thuật ngữ Bắc Phạn có nghĩa là 
triển cái, nghĩa là những gì ngăn che và cắn trở sự phát triển tinh thần, 
sở dĩ gọi là triển cái bởi vì nó đóng kín, cắt đứt và che khuất. Chúng 
đóng kín cánh cửa đi vào giải thoát. Ngũ cái, hay ngũ triỀn cái (sự trói 
buộc bởi phiển não gồm tham, sân, hôn trầm, thụy miên, trạo cử và 
nghi hoặc). Chướng ngại hay ngăn cản. Đây là năm nhân tố gây trở 
ngại và làm rối loạn tinh thần, cũng như ngăn cẩn con người nhìn thấy 
chân lý cũng như đạt tới sự tập trung hoàn toàn. Chướng ngại gồm 
những thứ sau đây. Theo Phật giáo Đại Thừa, chướng ngại (avarana) là 
một trong hai yếu tố làm u mê hay gây trở ngại chúng sanh cứ quanh 
quẩn trong vòng luân hồi sanh tử. Trong hai thứ chướng kể dưới đây thì 
phiền não chướng dễ bị đoạn diệt hơn sở tri chướng, vì ý muốn sống và 
những thúc đẩy vị kỷ là cái cuối cùng mà người ta có thể điểu phục 
hoàn toàn. Các bậc A La Hán có khả năng đoạn diệt phiển não chướng 
và đạt được hữu dư Niết Bàn, chỉ có chư Phật và chư Bồ Tát mới có 
khả năng phá vỡ sở tri chướng qua đốn ngộ về không tánh nơi vạn hữu 
mà thôi. Trong Phật giáo, chướng ngại là những tham dục hay mê mờ 
như vô minh, phiền não, tội nghiệp, quả báo, hay hậu quả của những 
tiền khiên làm trở ngại sự giác ngộ. Chướng ngại mà bất cứ Phật tử 
nào cũng đều phải vượt qua. 

Theo giáo lý nhà Phật, có nhiều loại chướng ngại. Sau đây chúng 
ta sẽ tóm lược một vài loại quan trọng. Hai loại chướng ngại: Thứ 
nhất là Phiền não chướng: Những dục vọng và ảo tưởng làm tăng tái 
sanh và trở ngại Niết bàn. Thứ nhì là Sở tri chướng: Trí huệ trần tục 
cho những điều không thật là thật làm cẩn trở chân trí huệ. Trong hai 
thứ chướng kể trên thì phiền não chướng dễ bị đoạn diệt hơn sở tri 
chướng, vì ý muốn sống và những thúc đẩy vị kỷ là cái cuối cùng mà 


926 


người ta có thể điểu phục hoàn toàn. Lại có hai loại chướng khác là 
Phiển não chướng và Giải thoát chướng. Lại có hai loại chướng khác là 
Lý chướng và Sự chướng. Trong Phật giáo, lại có ba loại chướng ngại. 
Thứ nhất là Phiên não chướng: Còn gọi là Hoặc Chướng, chướng gây 
nên bởi dục vọng, ham muốn, hận thù và ngu si. Phiển não chướng hay 
những dục vọng và ảo tưởng làm tăng tái sanh và trở ngại Niết bàn. 
Thứ nhì là Báo chướng: Chướng gây nên những quả báo. Thứ ba là 
Nghiệp chướng: Chướng ngại gây nên bởi những nghiệp đã được làm. 
Có ba thứ chướng ngại khác: Thứ nhất là Bì phiền não: Chướng ngại 
bởi ngoại cảnh. 7hứ nhì là Nhục phiền não: Chướng ngại gây nên bởi 
nội kiến. Thứ ba là Tâm phiền não: Chướng ngại gây nên bởi tâm thần 
mê muội. Lại có ba thứ chướng ngại khác: ngã mạn, tật đố và tham 
dục. 

Theo Kinh Phúng Tụng trong trường Bộ Kinh, có năm triền cái, 
chúng làm chướng ngại và che dấu thực tại khỏi tâm thức. Trong giáo 
thuyết Phật giáo, có năm thứ chướng ngại. Tâm mê mờ không phải chỉ 
bắt nguồn từ lòng hoài nghi mà còn sinh ra từ 5 mối phiễển trược khác. 
Khi 5 mối phiền trược này hiện diện thì tâm của chúng phải trải qua 
trạng thái sân hận hận, phiền muộn và phản kháng. Nhưng theo Thiển 
sư Sayadaw U Pandita trong quyển “Ngay Trong Kiếp Này,” chúng ta 
có thể vượt qua 5 mối phiển trược này. Thiển Minh Sát sẽ tự động quét 
sạch chúng và làm cho tâm chúng ta trở nên trong sáng. Nếu những 
phiền trược này có xâm nhập vào việc hành thiển của chúng ta, thì 
việc đầu tiên là chúng ta phải nhận diện chúng để phục hồi lại trạng 
thái tâm uyển chuyển và rộng lớn của mình. Thứ nhất là Tham Dục 
Chướng: Tham dục là sự ham muốn duyên theo nhục dục ngũ trần. 
Những tư tưởng tham dục chắc chắn làm chậm trể sự phát triển tỉnh 
thần. Nó làm tâm chao động và trở ngại công trình lắng tâm an trụ. Sở 
đĩ có tham dục phát sanh là vì chúng ta không chịu thu thúc lục căn. Vì 
không cẩn mật canh phòng sáu cửa nên những tư tưởng tham ái có thể 
xâm nhập vào làm ô nhiễm tâm thức. Do vậy người tu theo Phật cần 
phải cẩn trọng thu nhiếp lục căn, không dễ duôi hờ hửng để cho 
chướng ngại tham ái ngăn chặn làm bít mất con đường giải thoát của 
mình. Mối phiển trược đầu tiên là bị trói buộc vào ngũ dục. Vì chỉ 
thích những đối tượng tốt đẹp nên hành giả không hài lòng với những 
gì đang thực sự diễn ra trong giây phút hiện tại. Đối tượng chính trong 
thiển tập của hành giả là sự chuyển động của bụng không đủ sức hấp 


927 


dẫn và thích thú so với những đối tượng tưởng tượng của hành giả. Nếu 
sự không hài lòng này xẩy ra, sự phát triển thiền tập của hành giả sẽ bị 
ngầm phá. Thứ nhì là Sân hận Chướng: Điều ưa thích dẫn dắt chúng 
sanh đến chỗ luyến ái, trong khi điều trái với sở thích đưa đến sự ghét 
bỏ. Đây là hai ngọn lửa lớn đã thiêu đốt cả thế gian. Đây cũng chính là 
nguyên nhân phát sanh mọi khổ đau phiền não cho chúng sanh. Cũng 
như tham dục, sự chú tâm sai lầm, kém khôn ngoan, không sáng suốt, 
dẫn đến sân hận. Nếu không kiểm soát kịp thời, những tư tưởng bất 
thiện nầy sẽ thấm nhuần tâm và che lấp mất trí tuệ. Nó có thể làm 
méo mó toàn thể tâm thức và các tâm sở, cũng như gây trở ngại cho 
ánh sáng chân lý, đóng mất cửa giải thoát. Tham dục và sân hận đặt 
nên tắng trên vô minh, chẳng những làm chậm trể sự phát triển của 
tâm trí, mà còn đốt cháy cả rừng công đức mà ta đã tích tập từ bao đời 
kiếp. Thứ ba là Hôn Trâm Thụy Miên Chướng: Hôn trầm thụy miên 
hay hôn trầm dã dượi, đây là trạng thái uể oải của tâm (thân thể mỏi 
mệt không phải là hôn trầm dã dượi), không buồn hoạt động. Đây 
không phải là trạng thái uể oải vật chất của cơ thể (vì cho dù là bậc A 
La Hán, đôi khi vẫn cảm thấy thân thể mệt mỏi). Trạng thái nầy làm 
cho hành giả tu thiển mất lòng nhiệt thành, kém quyết tâm, rồi tinh 
thần trở nên ương yếu và lười biếng. Sự hôn trầm làm cho tâm thần 
càng thêm dã dượi và cuối cùng đưa đến trạng thái tâm chai đá hửng 
hờ. Thứ tư là Trạo Cử Hối Quá Chướng: Phóng dật hay lo âu là trạng 
thái tâm liên hệ đến những tâm thức bất thiện. Còn gọi là phóng dật lo 
âu, một chướng ngại làm chậm trể bước tiến tinh thần. Khi tâm phóng 
dật thì như bây ong vỡ ổ, cứ vo vo bay quanh quấn không ngừng, khó 
lòng an trụ được. Tình trạng chao động nầy là một trở ngại trên đường 
đi đến định tĩnh. Khi hành giả mãi lo âu suy nghĩ hết chuyện nầy đến 
chuyện khác, hết việc nọ đến việc kia, những việc làm xong, cũng như 
những việc chưa xong, luôn lo âu về những may rủi của đời sống, thì 
chắc chắn người ấy sẽ chẳng bao giờ có an lạc. Thứ năm là Nghi 
Chướng: Hoài nghi hay không quyết định là suy nghĩ làm trống rỗng trí 
tuệ. Còn gọi là hoài nghi, không tin tưởng về sự chứng đắc thiền định, 
không quyết định được điều mình đang làm. Ngày nào mình còn tâm 
trạng hoài nghi, ngày đó tinh thần còn bị lung lạc như người ngồi trên 
hàng rào, không thể nào trau dôi tâm trí được. Những phương thức 
nhằm chế ngự năm chướng ngại nầy bao gồm: Phương thúc thứ nhất: 
Phật tử nên luôn tu tập chánh tinh tấn để chế ngự năm chướng ngại 


928 


nầy bằng cách ngăn ngừa những tư tưởng bất thiện chưa phát sanh, 
không cho nó phát sanh; loại trừ những tư tưởng bất thiện đã phát sanh; 
khai triển những tư tưởng thiện chưa phát sanh; và củng cố và bảo trì 
những tư tưởng thiện đã phát sanh. Phương thức thứ nhì: Theo Tỳ Kheo 
Piyadassi Mahathera trong Phật Giáo Nhìn Toàn Diện, để điều phục 
năm chướng ngại nầy, hành giả cũng cần phải trau dồi và phát triển 
năm yếu tố tâm lý gọi là chi thiển. Chính năm chỉ thiển nầy sẽ nâng 
các cấp thanh tịnh tâm của hành giả từ thấp lên cao. Tâm kết hợp với 
chúng trở thành tâm thiển. Các thiển chi nầy theo thứ tự từng chi một, 
chế ngự các chướng ngại ngăn cẩn con đường thiển định của hành giả 
bao gồm tầm được dùng để chế ngự hôn trầm dã dượi; sát được dùng 
để chế ngự hoài nghỉ; phỉ hay hỷ lạc được dùng để chế ngự sân hận; 
lạc hay an lạc được dùng để chế ngự phóng dật và lo âu; và trụ được 
dùng để chế ngự tham dục. Lại có những phương thức khác nhằm 
khắc phục năm chướng ngại này: Phương thức thứ nhất là sáu điều 
kiện có khuynh hướng tận diệt tham dục bao gồm nhận thức về mối 
nguy hại của đối tượng; kiên trì quán tưởng về những mối nguy hại ấy; 
thu thúc lục căn; ăn uống điều độ; tạo tình bằng hữu tốt; và luận đàm 
hữu ích. Phương thức thứ nhì là sáu điều kiện có khuynh hướng tận 
diệt sự oán ghét bao gồm nhận biết đối tượng với thiện ý; kiên trì quán 
tưởng về tâm từ bi; suy niệm rằng nghiệp là do chính ta tạo nên; sống 
tu theo quan niệm như vậy; tạo tình bằng hữu tốt; và luận đàm hữu ích. 
Phương thức thứ ba: Sáu điều kiện có khuynh hướng tận diệt hôn trầm 
bao gồm suy nghĩ về đối tượng của thói quen ẩm thực vô độ; thay đổi 
tư thế (oai nghi); quán tưởng đối tượng ánh sáng; sống nơi trống trải; 
tạo tình bằng hữu tốt; và luận đàm hữu ích. Phương thức thứ t⁄: Sáu 
điều kiện có khuynh hướng tận diệt phóng dật hay lo âu bao gồm 
thông suốt pháp học; nghiên cứu học hỏi và thảo luận; thấu triệt tỉnh 
thần của giới luật; thân cận với những vị cao Tăng đạo cao đức trọng; 
tạo tình bằng hữu tốt; và luận đàm hữu ích. Phương thức thứ năm: Sáu 
điều kiện có khuynh hướng tận diệt hoài nghi bao gồm thông suốt giáo 
pháp và giới luật; nghiên cứu tìm học và thảo luận; thấu triệt tinh thần 
của giới luật; niểm tin hoàn toàn vững chắc; tạo tình bằng hữu tốt; và 
luận đàm hữu ích. Theo Hòa Thượng Piyadassi trong quyển “Con 
Đường Cổ Xưa,” để khắc phục năm chướng ngại nây, hành giả nên 
dùng năm thiển chi trong tu tập, vì chính năm thiển chi nầy sẽ nâng 
các cấp thanh tịnh tâm của hành giả từ thấp lên cao. Tâm kết hợp với 


929 


chúng trở thành tâm thiền, các thiển chi nầy theo thứ tự từng chi một 
sẽ chế ngự các chướng ngại ngăn cẩn con đường thiển định của hành 
giả, chẳng hạn tham dục được chế ngự bởi định hay nhất tâm, sân hận 
được chế ngự bởi hỷ, hôn trầm và thụy miên bởi tầm, trạo cử và hối 
quá bởi lạc, và hoài nghi bởi tứ. 

Lạt có năm chướng ngại khác mà Phật nói tới trong Kinh Pháp 
Hoa: Thứ nhất là Tín Chướng: Khi dễ hay lừa dối là một chướng ngại 
cho niềm tin. Thứ nhì là Tiến Chướng: Lười biếng là một chướng ngại 
cho tinh cần tu tập. Thứ ba là Niệm Chướng: Sân hận hay giận dữ là 
một chướng ngại cho chánh niệm. 7h í là Định Chướng: Thù hận là 
một chướng ngại cho thiển định. Thứ năm là Tuệ Chướng: Oán ghét là 
một chướng ngại cho việc phát sanh trí tuệ. Theo Kinh Đại Nhật, có 
năm chướng ngại: Phiền Não Chướng, Nghiệp Chướng, Sinh Chướng, 
Phát Chướng, và Sở tri Chướng. Theo Phật giáo, hầu hết những hiểu 
biết cũ đều là chướng ngại cho tuệ giác mới, và Phật giáo gọi nó là 
“Sở tri chướng.” Cũng như những bậc đã đạt đạo, những nhà khoa học 
vĩ đại đều phải trải qua những giai đoạn biến đổi lớn trong tự thân. Sở 
đĩ họ đạt được những cái thấy sâu sắc là vì nơi họ quán lực, định lực và 
niệm lực đã được phát triển một cách thâm hậu. Theo quan điểm Phật 
Giáo Đại Thừa, lại có năm chướng ngại khác cho sự tiến bộ tỉnh thần, 
làm rối loạn sự nhìn sâu vào vạn hữu, ngăn cẩn con người đạt tới sự 
tập trung hoàn toàn, cũng như khám phá ra chân lý: tham, sân, sĩ, lo 
âu, và nghi hoặc. Theo quan điểm Phật Giáo Nguyên Thủy, lại có 
năm chướng ngại khác cho sự tiến bộ tỉnh thần, làm rối loạn sự nhìn 
sâu vào vạn hữu, ngăn cản con người đạt tới sự tập trung hoàn toàn, 
cũng như khám phá ra chân lý: tham dục, sân, hôn trầm dã dượi, phóng 
dật lo âu và hoài nghi. Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, 
có năm tâm chướng ngại: Thứ nhất là đây vị Tỳ Kheo tâm không ly 
tham, không ly dục, không ly ái, không ly khao khát, không ly nhiệt 
tình, không ly ái nhiễm đối với các DỤC VỌNG (kame). Tâm của vị 
ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tỉnh tấn. Thứ nhì là Ở 
đây vị Tỳ Kheo tâm không ly tham, không ly dục, không ly ái, không 
ly khao khát, không ly nhiệt tình, không ly ái nhiễm đối với THẦN. 
Tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tính tấn. 
Thứ ba là Ở đây vị Tỳ Kheo tâm không ly tham, không ly dục, không 
ly ái, không ly khao khát, không ly nhiệt tình, không ly ái nhiễm đối 
với SẮC. Tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và 


930 


tỉnh tấn. 7hứ / là Ở đây vị Tỳ Kheo không ly tham, không ly dục, 
không ly ái, không ly khao khát, không ly nhiệt tình, không ly ái nhiễm 
đối với THỰC (ăn uống). Vị Tỳ Kheo nầy ăn quá sức bao tử chịu đựng, 
hưởng thọ sự sung sướng về nằm, ngồi, xúc chạm và thụy miên. Tâm 
của vị ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tính tấn. 7hứ 
năm là VỊ Tỳ Kheo sống đời phạm hạnh với hy vọng mong được thành 
một loại chư Thiên: “Với luật pháp nây, với giới luật nây, với khổ 
hạnh nầy hay với phạm hạnh nầy, tôi sẽ trở thành một loại chư Thiên 
này hay loại chư Thiên khác.” Tâm của vị nầy không hướng về nỗ lực, 
hăng hái, kiên trì và tính tấn. 

Lại có năm loại chướng ngại khác cho hành giả tu tập theo Phật 
giáo: Thứ nhất là sự tàn bạo là một chướng ngại: Mọi sinh vật, ngay cả 
các loài côn trùng, chiến đấu nhau. Mạnh hiếp yếu, yếu lừa mạnh; cứ 
thế mà đánh nhau và bạo tàn với nhau. Thứ nhì là sự lừa gạt và thiếu 
thành thật là một chướng ngại: Không còn lần mềé (tôn ti trật tự) đúng 
đắn giữa cha con, anh em, chồng vợ, bà con lão ấu. Hễ có dịp là trục 
lợi và lừa gạt nhau, không còn ưu tư gì đến thành tín. Thứ ba là thái độ 
xấu ác dẫn đến bất công và xấu ác là một chướng ngại: Không còn lần 
mé về hạnh kiểm của nam nữ. Mọi người đều muốn có tư tưởng xấu ác 
của riêng mình, từ đó dẫn đến những tranh cãi, đánh nhau, bất công và 
xấu ác. Thứ tư là sự không tôn trọng quyên lợi của người khác là một 
chướng ngại: Người ta có khuynh hướng không tôn trọng quyền lợi của 
người khác, tự tâng bốc thổi phông mình lên bằng công sức của người 
khác, làm gương xấu về hạnh kiểm, bất công trong lời nói, lừa gạt, phỉ 
báng và lợi dụng người khác. Thứ năm là sự xao lãng nhiệm vụ là một 
chướng ngại: Người ta có khuynh hướng xao lãng bổn phận của mình 
đối với người khác. Họ chỉ nghĩ đến sự thoải mái cho riêng mình, và 
quên mất đi những ân huệ mà họ đã nhận do đó gây ra sự khó chịu cho 
người khác cũng như đưa đến những bất công. Về phía nữ nhân, theo 
phẩm Đề Bà trong Kinh Pháp Hoa, người nữ có năm chướng ngại: 
Thứ nhất là chẳng được làm Phạm Thiên Vương. Thứ nhì là chẳng 
được làm Đế Thích. 7hứ ba là chẳng được làm Ma Vương. Thứ 0 là 
chẳng được làm Chuyển Luân Vương. Thứ năm là chẳng được làm 
Phật: Kỳ thật, một người mang thân nữ muốn thành Phật thì phải tu 
trong kiếp nầy sao cho chuyển thành người nam trong kiếp lai sanh 
trước khi thành Phật. 


931 


Đoạn dưới đây là mười chướng ngại mà bất cứ Bồ Tát nào cũng 
đều phải vượt qua: Thứ nhất là dị sanh tánh chướng: Chướng ngại vì 
tưởng rằng những cái không thật là thật. 7T nhì là Tà hạnh chướng. 
Thứ ba là Ám độn chướng. Thứ tư là vi tế hiện hành phiển não chướng. 
Thứ năm là Hạ thừa Niết bàn chướng. Thứ sáu là Thô tướng hiện hành 
chướng. Thứ bảy là Tế tướng hiện hành chướng. Thứ ứám là Vô tướng 
gia hành chướng. 7hứ chín là Lợi tha Bất dục hành chướng. Thứ mười 
là Chư pháp vị đắc tự tại chướng. 

Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng Độn Căn không phải là 
chướng ngại trong việc tu tập. Thời Đức Phật còn tại thế, có một người 
tên Châu Lợi Bàn Đà Già, một trong những đệ tử của Phật. Phật dạy 
cho ông hai chữ “chổi” và “quét” và bảo ông cố gắng quán chiếu. Tuy 
nhiên, ông độn căn độn tính đến nổi hễ nhớ chữ này lại quên chữ kia, 
nhưng nhờ sức kiên trì không giây phút nào xao lãng, nên cuối cùng 
chứng quả A La Hán. Còn Đề Bà Đạt Đa tuy thông minh và tỉnh thông 
tam tạng kinh điển, cũng như lục thông, nhưng bởi danh lợi và chẳng 
thực tu nên kết quả là bị đọa vào địa ngục. 

Những Con Ma Độc Khác Nữa: Độc còn gọi là Cấu hay Chướng, 
là những thứ độc hại hay những món phiển não lớn. Đây là những thứ 
ác căn bản gắn liền trong đời sống khởi sanh đau khổ. Độc bao gồm lời 
nói đắng cay để trấn ác điều ác; nghịch pháp hay pháp trái duyên. Độc 
còn là chất độc của tham dục hay sự nhiễm uế của tham dục. Độc dục 
hay ái độc làm tổn hại cho việc tu hành Phật pháp. Ngoài ra, s1 độc, 
một trong tam độc, sự độc hại của ngu sĩ (ngu sỉ chẳng những hại mình 
mà còn hại người, chẳng những não loạn mình mà còn não loạn người 
khác); và xúc độc hay sự độc hại của xúc chạm, từ ám chỉ đàn bà. 
Theo Đức Phật, có bốn thứ độc trong thân thể, hay bốn con rắn độc 
trong giỏ ám chỉ tứ đại trong thân thể (tạo nên thân thể con người). Ý 
nói tứ đại đất, nước, lửa, gió có thể làm tổn hại con người. Tam Độc 
tham sân si, còn được gọi là Tam Cấu hay Tam Chướng, là ba thứ độc 
hại hay ba món phiền não lớn. Đây là những thứ ác căn bản gắn liền 
trong đời sống khởi sanh đau khổ. 

Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bẩy fừy miên. Do 
chúng ăn sâu nên gọi là tùy miên, chúng là cái nhân cho tham dục, 
v.v., sanh đi sanh lại mãi. Thất Độc bao gồm thứ nhất là “Dục Ái Độc” 
hay Dục Ái Tùy Miên. Phàm phu tham ái với cảnh ngũ dục hay ái dục 
thường tình khởi phát từ dục vọng, ngược lại với Pháp ái. Thứ nhì là 


932 


“Sân Độc” hay Sân Tùy Miên. Thứ ba là “Kiến Độc” hay Kiến Tùy 
Miên. Thứ tư là “Mạn Độc” hay Nghi Tùy Miên. Thứ năm là “Mạn 
Độc” hay Mạn Tùy Miên. Thứ sáu là “Hữu Tham Độc” hay Hữu Tham 
Tùy Miên. Thứ bảy là “Vô Minh Độc” hay Vô Minh Tùy Miên. Ngoài 
ra, theo Kinh Trường A Hàm và Kinh Tăng Nhất A Hàm, có bẩy sự 
nhiễm ô tiểm ẩn trong tâm chúng ta. Đó là tham dục, ác ý, tà kiến, 
hoài nghi, ngã mạn, luyến ái, và vô minh. 

Phiền não có rất nhiều, nói rộng thì đến 84 ngàn, nói hẹp thì có 10 
loại phiền não gốc. Đây là mười sự độc hại trong cuộc sống tu hành. 
Thập Độc chẳng những gây phiển chuốc não cho ta, mà còn ngăn chận 
không cho chúng ta hưởng được hương vị thanh lương giải thoát. Thứ 
nhất là “Tham Lam”: Tham lam là sợi dây trói tham ái và chấp thủ 
buộc chúng ta vào ngục tù sanh tử. Nói cách khác, tham ái là gốc rễ 
ngăn cản chúng ta không phát sanh động lực từ bỏ sanh tử, mà còn là 
một trong những yếu tố chính trói buộc chúng ta vào sanh tử. Để đối trị 
tham ái, hãy thiển quán về sự bất tịnh của thân xác. Khi chúng ta bị 
ràng buộc vào một người nào chẳng hạn, hãy quán sát người ấy chỉ là 
một cái túi đựng những thứ ô uế. Khi ấy sự tham ái và chấp thủ của 
chúng ta sẽ giảm thiểu. Thứ nhì là “Sân Hận”: Sân hận hay giận dữ là 
tâm bị dao động mạnh khi thấy một cái gì khó chịu. Đối tượng của giận 
dữ có thể là những hữu tình hay vật vô tri; khi chúng ta vướng mắc vào 
chúng thì tâm chúng ta hoàn toàn bối rối, bị quấy rầy và chúng ta chỉ 
muốn làm hại chúng mà thôi. Tai hại của sự giận dữ thật lớn, vì nó có 
thể phá tan những công đức của chúng ta. Chính sự giận dữ làm cho 
người ta giết hại, đánh đập và đâm chém lẫn nhau. Thứ ba là “Si Mê”: 
Si Mê có nghĩa là vô minh hay bất giác là ngược lại với sự hiểu biết. 
Trong đạo Phật, vô minh là không biết, không thấy, không hiểu, không 
am tường chân lý, vân vân. Người nào bị vô minh che lấp thì dầu cho 
mắt sáng mà cũng như mù, vì người ấy không thấy bản chất thật của 
vạn hữu, không am tường chân lý nhân quả, vân vân. Vô minh là gốc 
rễ của mọi khổ đau phiền não. Thứ í⁄ là “Kiêu Mạn”: Kiêu mạn là 
quan niệm tự thổi phổng mình lên. Khi chúng ta nhìn xuống từ một 
đỉnh núi thì mọi sự ở dưới thấp đều như nhỏ lại. Khi chúng ta tự cho 
mình cao hơn thiên hạ, và có một cái nhìn tự thổi phông mình lên, tức 
là chúng ta tự khoác lên cho mình một sắc thái cao vượt. Thật khó cho 
một người mang tánh kiêu mạn tu tập, vì dù cho vị thầy có dạy gì cho 
người ấy cũng không lợi ích gì. Sự kiêu ngạo nghĩa là sự kiêu căng sai 


933 


lầm, nghĩ rằng mình đúng dù mình sai trái, nghĩ rằng mình giỏi dù trên 
thực tế mình dở tệ. Kiêu mạn cũng có nghĩa là tự phụ do cái ảo tưởng 
cho rằng mình thông hiểu những gì người khác khó mà hiểu được. Sự 
kiêu ngạo là một trong những chướng ngại chính trong việc tu tập của 
chúng ta. Trong khi tu đạo, chúng ta cần phải có đủ trí huệ chân chánh. 
Người có trí huệ chân chánh không bao giờ tự khen ngợi chính mình và 
hủy báng người khác. Những con người ấy không bao giờ nói mình 
thanh cao, còn người khác thì tệ hại, bần tiện. Trong đạo Phật, những 
kẻ ngã mạn, tự khen mình chê người không còn đường tiến tu, tuy họ 
sống mà như đã chết vì họ đã đi ngược lại với đạo đức của một người 
con Phật. Thứ năm là “Hoài Nghi”: hay nghị hoặc. Nghi nghĩa là 
không tin hay không quyết định được. Hoài nghi có nghĩa là hoài nghi 
về mặt tinh thần. Theo quan điểm Phật giáo thì hoài nghỉ là thiếu khả 
năng tin tưởng nơi Phật, Pháp, Tăng. Hoài nghi là một trong những căn 
bản phiền não gây ra đau khổ. Một trong năm chướng ngại mà người ta 
phải trút bỏ trên đường nhập Thánh. Thuật ngữ “Vichikiccha” là từ 
Nam Phạn (Pali) là phối hợp của “Vi”, có nghĩa là không, và 
“cikiccha” có nghĩa là thuốc chữa. Thật vậy, một người ở ở trong tình 
trạng hoài nghi thật sự là một con người đang bị một chứng bệnh tàn 
khốc nhất, trừ khi anh ta buông bỏ mối hoài nghi của mình, bằng không 
anh ta vẫn phải tiếp tục lo âu và đau khổ về chứng bệnh tàn khốc nầy. 
Bao lâu con người còn phải chịu tình trạng khó chịu tinh thần nầy, tình 
trạng lưỡng lự không quyết đoán được nầy, con người ấy sẽ vẫn tiếp 
tục có thái độ hoài nghi về mọi việc mà điều nầy được xem là bất lợi 
nhất cho việc tu tập. Các nhà chú giải giải thích tâm triển cái nầy như 
là sự không có khả năng quyết định điều gì một cách rõ rệt, nó cũng 
bao gồm cả sự hoài nghi về khả năng có thể chứng đắc các thiển nữa. 
Nghi ngờ là chuyện tự nhiên. Mọi người đều bắt đầu với sự nghỉ ngờ. 
Chúng ta sẽ học được ở sự hoài nghi nhiều điều lợi lạc. Điều quan 
trọng là đừng đồng hóa mình với sự hoài nghi. Nghĩa là đừng chụp lấy 
nó, đừng bám víu vào nó. Dính mắc và hoài nghi sẽ khiến chúng ta rơi 
vào vòng lẩn quẩn. Thay vào đó, hãy theo dõi toàn thể tiến trình của 
hoài nghi, của sự băn khoăn. Hãy nhìn xem ai đang hoài nghi. Hoài 
nghi đến và đi như thế nào. Làm được như vậy, chúng ta sẽ không còn 
là nạn nhân của sự hoài nghi nữa. Chúng ta sẽ vượt ra khỏi sự nghi ngờ 
và tâm chúng ta sẽ yên tỉnh. Lúc bấy giờ chúng ta sẽ thấy mọi chuyện 
đến và đi một cách rõ ràng. Tóm lại, hãy để cho mọi sự bám víu, dính 


934 


mắc của chúng ta trôi đi; chú tâm quan sát sự nghi ngờ; đó là cách hiệu 
quả nhất để chấm dứt hoài nghi. Chỉ cần đơn thuần chú tâm quan sát 
hoài nghi, hoài nghi sẽ biết mất. Thứ sáu là “Tà Kiến”: Theo Phật 
giáo, tà kiến là không thừa nhận nhân quả, không theo Phật pháp, một 
trong ngũ kiến và thập ác. Tà kiến này khởi lên từ quan niệm lầm lẫn 
về bản chất thật của sự hiện hữu. Trong thời Đức Phật còn tại thế, có ít 
nhất là 62 tà kiến ngoại đạo. Phật giáo nhấn mạnh trên thuyết nhân 
quả. Hiểu được thuyết nhân quả là đã giải được phần lớn câu hỏi về 
nguồn gốc của khổ đau phiển não. Không hiểu hay không chịu hiểu 
thuyết nhân quả là một loại tà kiến trong Phật giáo. Theo Đức Phật, 
chúng sanh phải chịu đựng khổ đau phiên não vì tham lam, sân hận và 
si mê, và nguyên nhân của những điều độc hại này chẳng những là vô 
minh mà còn do tà kiến nữa. Tà kiến cũng có nghĩa là phủ nhận sự 
hiện hữu của hiện tượng và bám vào chủ nghĩa hoàn toàn hủy diệt, 
nghĩa là khi chết là chấm dứt tất cả, đối lại với chủ trương cho rằng 
thân tâm là thường trụ bất diệt; cả hai đều là tà kiến. 7h bảy là “Sát 
sanh”: Đây là một trong mười ác nghiệp, giết hại mạng sống của loài 
hữu tình. Theo Đức Phật và Phật Pháp của Hòa Thượng Narada, sát 
sanh là cố ý giết chết một chúng sanh. Trong Phạn ngữ, “Panatipata,” 
pana có nghĩa là đời sống tâm vật lý của một chúng sanh. Xem thường 
đời sống, tiêu diệt, cắt đứt, ngăn chận sức tiến của năng lực một đời 
sống, không cho nó tiếp tục trôi chẩy là panatipata. Pana còn có nghĩa 
là cái gì có hơi thở. Do đó tất cả những động vật, kể cả loài thú, đều 
được xem là sát sanh. Cây cỏ không được xem là “sinh vật” vì chúng 
không có phần tinh thần. Tuy nhiên, chư Tăng Ni cũng không được 
phép hủy hoại đời sống của cây cỏ. Giới nầy không áp dụng cho những 
cư sĩ tại gia. Theo giáo thuyết nhà Phật thì giết người là phạm trọng 
giới, giết bất cứ loài sinh vật nào cũng đều phạm khinh giới. Tự vẩn 
cũng đưa đến những hình phạt nặng nề trong kiếp lai sanh. Thứ zám là 
“Trộm cắp”: Trộm cắp là lấy bất cứ thứ gì mà không được cho bởi chủ 
nhân hay trộm cắp cũng sai ngay cả về mặt pháp lý. Đạo hay Trộm 
Cắp, một trong bốn trọng tội trong Phật giáo. Trộm cắp là lấy những gì 
mà người ta không cho, kể cả việc không đóng thuế hay tiên lệ phí mà 
mình phải trả, hay mượn đồ mà không trả, hay lấy những vật dụng từ 
sở làm để dùng cho cá nhân mình. Vị Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào 
trộm cắp hay xâm phạm tài sản của người khác, dù là của tư hay của 
công, đều phạm một trong bốn giới Rơi Rụng. Vị ấy không còn xứng 


935 


đáng làm Tăng hay làm Ni trong giáo đoàn nữa. Thứ chín là “Dâm 
Dục”: Dâm là giới thứ ba trong ngũ giới cho hàng tại gia, cấm ham 
muốn nhiều về sắc dục hay tà hạnh với người không phải là vợ chồng 
của mình. Giới thứ ba trong mười giới trọng cho hàng xuất gia trong 
Kinh Phạm Võng, cắt đứt mọi ham muốn về sắc dục. Người xuất gia 
phạm giới dâm dục tức là phạm một trong tứ đọa, phải bị trục xuất 
khỏi giáo đoàn vĩnh viễn. Vị Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào làm việc 
dâm dục, dù với người nữ hay người nam, dù có hay không có sự đồng 
ý của người này, vị ấy phạm vào giới thứ nhất của bốn giới Rơi Rụng. 
VỊ này không còn xứng đáng làm một Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni trong 
Tăng đoàn hay Ni đoàn nữa. Vị Tỳ Kheo nào chủ ý dâm dục mà nói 
với người nữ hoặc người nam nên có quan hệ tình dục với mình, vị ấy 
phạm giới Tăng thân giải cứu. Vị Tỳ Kheo Ni nào có chủ ý dâm dục, 
với người nam hay người nữ, là phạm một trong tám giới Rơi Rụng. VỊ 
ấy không còn xứng đáng làm Tỳ Kheo Ni và không thể tham dự vào 
những sinh hoạt của giáo đoàn nữa. Dùng lời nói hay cử chỉ có tác 
dụng kích động dâm tính, là phạm giới Rơi Rụng thứ bảy. Bảo rằng 
mình sẵn sàng trao hiến tình dục cho người kia, là phạm giới Rơi Rụng. 
Thứ mười là “Nói dối”: Nói dối có nghĩa là nói thành lời hay nói bằng 
cách gật đầu hay nhún vai để diễn đạt một điều gì mà chúng ta biết là 
không đúng sự thật. Tuy nhiên, khi nói thật cũng phải nói thật một 
cách sáng suốt kết hợp với tâm từ ái. Thật là thiếu lòng từ bi và u mê 
khi thật thà nói cho kẻ sát nhân biết về chỗ ở của nạn nhân mà hắn 
muốn tìm, vì nói thật như thế có thể đưa đến cái chết cho nạn nhân. 
Theo Kinh Pháp Cú, câu 306, Đức Phật dạy: “Thường nói lời vọng ngữ 
thì sa đọa; có làm mà nói không, người tạo hai nghiệp ấy, chết cũng 
đọa địa ngục.” 

Ngoài những con ma vừa kể trên, còn có nhiều loại ma chướng 
khác. Thứ nhất là Ma Chướng Thụy Miên Và Hôn Trầm: Thụy miên có 
nghĩa là ngầy ngật. Theo tông nghĩa của Hữu Bộ Tiểu Thừa, “Tùy 
Miên” là một tên khác của phiền não. Theo tông nghĩa của phái Duy 
Thức Đại Thừa, thũy miên là tên gọi chung cho chủng tử của “Phiển 
Não Chướng” và “Sở Tri Chướng” (tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến). 
Tánh của hôn trầm là làm cho tâm trí mờ mịt không sáng suốt. Theo 
Hòa Thượng Piyadassi trong quyển “Con Đường Cổ Xưa,” trạng thái 
hôn trầm hay rã rượi hay trạng thái bệnh hoạn của tâm và các tâm sở. 
Nó không phải như một số người có khuynh hướng nghĩ là trạng thái 


936 


uể oải mệt mỏi của thân; vì ngay cả các bậc A La Hán và các bậc 
Toàn Giác, những vị đã đoạn trừ hoàn toàn sự rã rượi hôn trầm nầy 
vẫn phải chịu sự mệt mỏi nơi thân. Trạng thái hôn trầm cũng giống như 
bơ đặc không thể trét được. Hôn trầm làm cho tâm chúng ta cứng nhắc 
và trơ h, vì thế nhiệt tâm và tinh thần của hành giả đối với việc hành 
thiển bị lơ là, hành giả trở nên lười biếng và bệnh hoạn về tinh thần. 
Trạng thái uể oải nầy thường dẫn đến sự lười biếng càng lúc càng tệ 
hơn, cho đến cuối cùng biến thành một trạng thái lãnh đạm trơ lì. Thứ 
nhì là Trạo Cử Chướng Ma: Trạo cử (thân thể luôn nhúc nhích không 
yên, những phiển não khiến cho tâm xao xuyến không an tĩnh). Đặc 
tánh của phóng dật là không tỉnh lặng hay không thúc liễm thân tâm, 
như mặt nước bị gió lay động. Nhiệm vụ của phóng dật là làm cho tâm 
buông lung, như gió thổi phướn động. Nguyên nhân gần đưa tới bất 
phóng đật là vì tâm thiếu sự chăm chú khôn ngoan. Một trong những 
trở ngại cho thiển sinh là ngủ gục trong khi hành thiển. Có hai loại 
bệnh mà đa số thiển sinh thường mắc phải: trạo cử và hôn trầm. Nếu 
như tâm không bị vọng tưởng thì lại bị hôn trầm. Những hành giả dụng 
công tu tập mong đem hết nghị lực vào việc tham thiền sẽ không để 
cho ngủ gục khống chế. 


Demonic Obsfrucfions & 
Challenges In Daily LỰc 


A Sumunary 0Ÿ Demonic Obsfructions: “Mara” 1s a Sanskrit term 
for “demon.” “Mara” 1s also an anclent Indian term, Iimplied the evil 
forces that disturb our minds. These are demonic forces that cause 
human beings to turn away from Buddhist practice and continue to flow 
in the cycle of births and deaths. “Demons” are called “mara” In 
Sanskrit. In Chinese, the word has connoftation of “murderer” because 
demons usually plunder the virtues and murder the wisdom-life of 
cultivators. “Demons” also represent the destructive conditions or 
influences that cause practitloners to retrogress In their cultivation. 
Demons can render cultivators Insane, making them lose thetr right 
thought, develop erroneous views, commit evil karma and end up sunk 
1n the lower realms. These activities which develop virtue and wisdom 
and lead sentient beings to Nirvana are called Buddha work. Those 
activitles which destroy good roots, causing sentlent beings fo suffer 


937 


and revolve In the cycle of Birth and Death, are called demonic 
actions. The longer the practitioner cultivates, and the higher his level 
of attainment, the more he discovers how wicked, cunning and 
powerful the demons are. In meditation, mara 1s any delusion or force 
of distraction. “Demons” are called “mara” in Sanskrit. In Chinese, the 
word has connotation of “murderer” because demons usually plunder 
the virtues and murder the wisdom-life of cultivators. “Demons” also 
represent the destructive condilons or ¡nfuences that cause 
practiioners to retrogress In their cultivaton. Demons can render 
cultivators Insane, making them lose their right thought, develop 
©erroneous views, commit evil karma and end up sunk ín the lower 
realms. These activiies which develop virtue and wisdom and lead 
senftlent beings to Nirvana are called Buddha work. Those activities 
which destroy øood roots, causing sentient beings to suffer and revolve 
1n the cycle of Birth and Death, are called demonic actions. The longer 
the practitioner cultivates, and the higher his level of attainment, the 
more he discovers how wicked, cunning and powerful the demons are. 
In the Nipata Sutta, the Buddha told Mara: “Sensual pleasures are your 
first army; discontent your second; your third 1s hunger and thirst; the 
fourth ¡1s called craving; sloth and torpor are your fifth; the sixth 1s 
called fear; your seventh 1s doubt, conceit and Ingratitude are your 
eight; the ninth 1s gain, renown, honor and whatever fame 1s falsely 
received; and whoever both extols himself and disparages others has 
fallen victim to the tenth. Thịs 1s your army, Mara, the striking force of 
darkness. One who 1s not brave enough cannot conquer 1t, but having 
conquered it, one obtains happiness.” 

Demonic obstructions can be Internal devil or external devIl. 
Internal Devil or the “devil in the body,” meaning Instinctive Impulses 
or wicked Ideas that disturb our riphteous minds. However, for 
determined or devout practitioners, such a tempfation acfs to strengthen 
therr wIll to seek the Way. As a result, the “devil in the body” wIll be 
served to protect the Buddha-law. External Devil or the “devil outside 
the body,” meaning tempfation or pressure from the outside. In other 
words, “devil outside the body” means the speech and conduct of those 
who offer temptation, criticism, disturbance, and threats to those who 
endeavor to practice the Buddhaˆs teachings and spread them. Besides, 
there are other demonic obstructions such as temper, the god of lust, or 


938 


sins. All of the above symbolize the passlons that overwhelmed human 
beings as well as everything that hinders the arising of the wholesome 
roofs and progress on the path of salvation and enlightenment. Mara 1s 
our greed, hatred, isnorance, pride, doubt, wrong views, evil views and 
all the other poisons bringing people unhappiness and grief. The 
temper, the murder, the destruction, or the personification of evil or 
death in Buddhist mythology. In Buddhism, Mara symbolizes the 
passions that overwhelm human beings as well as everything that 
hinders the arising of the wholesome roots and progress on the path of 
enlightenment. Mara 1s the lord of the sixth heaven of the desire realm 
and 1s often depicted with a hundred arms, riding on an elephant. 
According to legend, the Buddha Sakyamuni was attacked by Mara as 
he was striving for enliphtenment. Mara wanted to prevent him from 
showing men the way that liberates them from suffering. Mara fñirst 
called up a crowd of demons, but Sakyamuni did not fear them. Then 
he sent his most beautiful daughter to seduce Sakyamumi, but before 
the Buddha”s eyes she turned into an ugly hag, where upon Mara 
admitted conclusive defeat. One of the three kinds of demons. 
Celestial demons refers to the type of demon that resides In the Sixth 
Heaven, also called the Heaven of Free EnJoyment of Others' 
Emanations. This type of demon possesses merits and blessings and 
enJoys the highest heavenly bliss in the Realm of desire, of which our 
world 1s but a small part. They then mistake such happiness and bliss as 
ultmate, and do not wish anyone to escape their influence. Celestial 
demons constantly obstruct the Buddha-truth and followers. When a 
practitioner has attained a fairly high level of cultivation, his mind-light 
develops and shines up to the realm of the Sixth Heaven. It is then 
discovered by the celestial demons, who seek ways to sabotage his 
cultivation. Such action can take many forms, threatening or cajoling, 
or even helping the practiioner attain false samadhi “wisdom” and 
spiritual power, with the aim of ulimately deceiving him. These 
demons take turns watching the practitioner constantly and without 
Interruption, waiting for the opportumity. If the practitioner has a 
delusive thought, they pounce on him or steer him toward things 
contrary to the Way. The practitioner”s entire lifetime of cultivatflon 1s 
then over, for all practical purposes. 


939 


Demonic obstructiona can be demonic afflictions. These demons 
represent the afflicions of greed, anger, resentment, delusion, 
contempt, doubt and wrong views. They also Include the demons of the 
Five Skandas, the Six Entrances, the Twelve Sense Fields, and the 
Eighteen Elements. These demons are also called “internal” as they 
created by topsy-turvy, delusive states of mind. Therefore, they must 
be overcome by the bright, enlightened mind. The human mind 1s 
easily moved, developing afflictions not only because of personal 
karma but also because of the common karma of living In an 
environmernt filled, for the most part, with evil beings. Some persons 
cannot resist the attractions of the five Dusts and thus fall into evil 
ways. Others, encountering adverse conditions, ørow sad and mournful 
and lose their determination to progress. Such developments depending 
on their severity, render the cultivator despondent, indignant and IÏl, or 
Worse still, cause him to abandon the Buddhist Order or even to commIt 
suicide out of desparr. More harmful still, they can lead to loss of 
respect and good will toward other cultivators, sometimes even hatred 
and avoidance of clergy and lay people alike. Loss of faith in cause 
and effect, bad karma and finally, descent upon the three Evil Paths are 
the end result. To counteract these demons, the practitioner should 
reflect that all afflictions are illusory, upsetting, suffocating, binding, 
evil and conducive only to suffering for both himself and others. To 
eliminate afflictions 1s to return to the True Mind, free and liberated, 
{resh and tranquil, bright and clear, happy and at peace, transcendental 
and wondrous. The cultivator should also meditate 1n the same way on 
all attachments, from the Five Skandas to the Eighteen Elements. In 
the Lotus Sutra, Sakyamumi Buddha said: “You should not be greedy 
and attached to gross and vile forms, sound, smell, taste, touch and 
dharmas. If you do, they wIll burn you up.” ManjJusri Bodhisattva once 
asked a female deity, “How do you see the Eighteen Elements?” 'The 
derty replied, ““They are similar to the eonic fire burning up the whole 
world.” These are words of warning, reminding us to eliminate the 
demons of afflictions. If the demons of afflictions or internal demons 
are not subdued, they will attract external demons which wreak havoc. 
The anclent have said: “If Inside the door there are mean-spirited 
people, mean-spirited people will arrive at the door; 1ƒ inside the door 
there are virtuous, superior people, noble superlor people will arrive at 


940 


the door.” As an example, when thieves try to enter a house through 
the side door, I1f the owner calmly scolds them In a loud voIce, they will 
naturally be frightened and leave. If on the other hand, he 1s terrified 
and panic-stricken, and begs them to desist, he will unwittingly be 
inviting them Into his house. 

In the Awakening of Faith, the Patriarch Asvaghosha admonished: 
“There may be some disciples whose root of merIt 1s not yet mature, 
whose control of mind 1s weak and whose power of application 1s 
limied, and yet who are sincere 1n ther purpose to seek 
enlightenment, these for a time may beset and bewildered by maras 
and evil influences who are seeking to break down their good purpose. 
Such disciples, seeing seductive sighfs, attracfive girls, strong young 
men, must constantly remind themselves that all such tempting and 
alluring things are mind-made; and, If they do this, their tempting 
power wIll disappear and they will no longer be annoyed. Or, 1Ÿ they 
have vision of heavenly gods and Bodhisattvas and Buddhas 
surrounded by celestial glories, they should remind themselves that 
those, too, are mind-made and unreal. Ôr, 1f they should be uplifted and 
excited by listening to mysterious Dharanis, to lectures upon the 
paramitas, to elucidations of the great principles of the Mahayana, they 
must remind themselves that these also are emptiness and mind-made, 
that in their essence they are Nirvana 1(self. Or, If they should have 
inimations within that they have atained transcendental powers, 
recalling past lives, or foreseeing future lives, or, reading others' 
thoughts, or freedom to visit other Buddha-lands, or great powers of 
eloquence, all of these may tempt them to become covetous for 
worldly power and riches and fame. Or, they may be tempted by 
extremes of emotion, at times angry, at other time Joyous, or at fImes 
very kind-hearted and compassionate, at other times the very opposIte, 
or at times alert and purposeful, at other times indolent and stupid, at 
times full of faith and zealous In their practice, at other times engrossed 
1n other affairs and negligent. All of these wIll keep them vacillating, 
at times experiencing a kind of fictitlous samadhi, such as the heretics 
boast of, but not the true samadhi. Or later, when they are quite 
advanced they become absorbed In trances for a day, or two, or even 
seven, not partaking of any food but upheld inward food of therr spirit, 
being admired by their friends and feeling very comfortable and proud 


941 


and complacent, and then later becoming very erratic, sometIimes 
eating litle, sometimes greedily, and the expression of their face 
constantly changing. Because of all such strange manifestations and 
developments In the course of their practices, disciples should be on 
ther guard to keep the mind under constant control. They should 
neither grasp after nor become attached to the passing and 
unsubstantial things of the senses or concepts and moods of the mind. If 
they do this they wIll be able to keep far away from the hindrances of 
karma.” According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there 
are ten kinds of possession by demons of Great Enlipghtening Beings. 
Enliphtening Beings who can leave these ten can attain the supreme 
supportive power of Buddhas. The first possession 1s laziness. The 
second possession 1s narrowness and meanness of aspiration. The third 
pOSSessIon 1s satisfaction with a little practice. The fourth possession 1s 
exclusivity. The fifth possession 1s not making great vows. The sixth 
possesslon 1s liking to be In tranguil extinction and annihilating 
afflictions, forgetting the Bodhi mind. The seventh possession 1s 
permanently annihilating birth and death. The eighth possession 1s 
giving up the practices of enliphtening beings. The ninth possession 1s 
not edifying sentilent beings. The tenth possession 1s doubting and 
repudiating the truth. 

Practitioners should always remember that all circumstances are 
full of demonic obstructions. Practitioners should always remember 
these two types of demon, Internal and external. Celestial demons are 
within the category of external demons; however, we described them 
separately to alert the practitioner to the dangerous, subtle havoc they 
can cause. In addition to the demons of afflictions, external demons 
and celestial demons described above, Buddhist sutras also mention 
“disease demons” and the “demons of death.” For disease wIll usually 
wither the practitioner”s efforts, while death In the midst of cultivation 
can make him retrogress. Thus, disease and death are called demons. 
In general, they represent obstacles to the way that affect the phystcal 
body, but they cannot harm and destroy the Bodhi-Mind in the true 
sense of the word “demon.” Considering the level of cultivation of 
today”s practitioners, they generally face harassment only from demons 
of afflictions or external demons. Such cultivators are not advanced 
enouph to arouse opposition from celestial demons. However, should 


942 


the latter set their minds to destroying someone, that person has little 
hope of escaping harm, unless his cultivation is examplary. In the 
Surangama Sutra, Sakyamuni Buddha, out of compassion for 
cultivators faced with many dangers along the Way, advised those who 
practiced medifation to recIfe mantras at the same time. This would 
enable them to rely on the power of the Buddhas to escape harm from 
demons and achieve correct samadhi. The Patriarch Yin Kuang once 
said: “At first glance, It would appear that the Surangama Sutra has a 
different viewpoint from Pure Land. However, upon closer scrutiny, 
that sutra, In I1ts essence, actually praised and commended the Pure 
Land School. Why 1s this so? It 1s because, Ifƒ even those who have 
aftained the third level of sagehood can suffer retrogression caused by 
demons, we can see the crucial importance of Buddha Recitation and 
rebirth in the Pure Land: in the gathering and helping light of the Lord 
Amitabha Buddha, there Is no more danger of demons. Not thoroughly 
understanding of the Buddhist Doctrines 1s the main reason of demonIc 
obstructions. Most of the time, practitioner does not understand the 
Dharma and 1s not skillful at reining In his mind, letting Internal 
demons or afflictions spring up, which, In turn, attract external demons. 
lf he can keep his mind empty and still and recite the Buddha”s name, 
external demons will be powerless and afflictions will gradually 
disappear. Thus, for the Pure Land practitioner, even If demonic 
obstacles do appear, they are few in number. Advanced practitioners, 
on the other hand, face many demonic occurrences because they rely 
only on their own strength and self-power. A Buddhist follower should 
fulfill the following five conditions to be successful. If a practitiloner 
does not meet these five conditions, he 1s very easily subJect to get 
harm from demons: he should keep the precepts strictly; his nature and 
roofs should be quick and enlightened; he should have a clear 
understanding of the Dharma, skillfully distinguishing the correct from 
the deviant, the true from the false; he should be firm and stable In his 
determination; he should be guided by a good advisor, who has a 
thorough understanding of the sutras and many years experience In 
medifation. In cultivation, practitioners should always remember this 
advice from anclIent virtues: If the Buddha 1s one foot tall, the demons 
will make themselves ten feet tall; 1f the Buddha 1s ten feet tall, the 
demons sfands Just above the Buddha's head. Nevertheless, If the 


943 


Buddha grows taller still and exceeds the demons In heigth, the demons 
wIll surrender to the Buddha. This teaching means 1f the Buddha 1s not 
taller than the demonds, he wIll be subverted. In the same manner, 
cultivatos should always ensure that his own Buddha 1s taller than that 
of the demons under any circumstances; otherwise, he will be 
subverted and vanquished. Therefore, cultivators who faill and 
retrogress should not blame external circumsfances or anyone. They 
should only blame themselves, for being weaker than the demon. lf 
they persist in holding fast to their vows and determination, demonic 
obstacles wIll disappear. 

Demonic Q@bstrucHions and Testing Condifions Along the Path oƒ 
Culfivafion: Testing conditions are the fluctuating effects of good and 
bad karma, which have the power to influence the practitioner and 
retard his cultivaton. When first taking up cultivation, every 
practitioner has a seed of good Intentions. However, as they encounter 
karmic condiftions, one after another, both Iinternal and external, ninety- 
nine cultivafors out of a hundred will fail. The anclents had a saying: 
“In the first year of cultivation, Amitabha Buddha 1s right before eyes; 
the second year, He has already returned to the West; by the time the 
thưrd year rolls around, If someone inguires about Him or requests 
recitation, payment 1s required before a few words are spoken or a Íew 
versess recited.” Main types of testing Conditions include Internal 
testing conditions, external testing conditions, testing conditions caused 
by a favorable circumstances, testing conditlons caused by an adverse 
Circumsfances, testing conditlons of a clear nature, and hidden testing 
condiions. 7£ ƒirsf festing condiHon is the “lmernal Testing 
Conditions”: According to Most Venerable Thích Thiển Tâm ¡in The 
Pure Land Buddhism In Theory and Practice, this 1s one of the sIx types 
Of testing conditions. During cultivation, some people suddenly develop 
thoughts of greed, anger, lust, Jealousy, scorn or doubt. They may also 
suffer delusion, leading to drowsiness and sleep. These thoughts 
somefimes arise with great Intensity, making the practitioner feel 
annoyed and upset over, at times, trivial matfers. Somefimes auspICIous 
and evil evenfs alternate In his dreams. The specific details of these 
evenfts are too numerous to be described. Faced with these occurences, 
the practiioner should realize that these karmic marks have appeared 
as a consequence of his cultivation. He should immediately understand 


944 


that all karmic occurences and marks are illusory and dream-like; he 
should foster right thought and they will disappear one after another. 
Otherwise, he wIll certainly be swayed, lose his concentration and 
retrogress. The ancients used to say In this respect: “Do not fear an 
early manifestation of evil karma, fear only a late Awakening.” 
Sometimes the practiioner, in the midst of Intense cultvation, 
suddently becomes confused and weary, which 1s a state difficult to 
fight off. At that very moment, he should arise and bow to the Buddhas 
or circumambulate the altar. Or else, he may take a temporary break, 
read a few pages of a book or rearrange some flowers, waiting for his 
mind to calm down before returning to the altar to resume recitation. 
Otherwise, the more he trles to focus his mind, the more scattered 1t 
becomes. This 1s a case of flexibility in cultivation. It 1s similar to the 
situatlon of a commander-in-chief facing an Invading army as powerful 
as a rIver overflowing 1fs banks. In such a situation, the general should 
stay on the defensive, consolidating his position, rather than charging 
1nto battle. Some practitioners suddenly feel solitary and isolated when 
reciting the Buddha”s name like a single-note musical piece, and ørow 
melancholy and bored. In such cases, they should not hesitate to add 
mantra or sutra recifation or visualization to theIr practice. The second 
testing condiHon is the “External Testing Condiions”: According to 
Most Venerable Thích Thiển Tâm in The Pure Land Buddhism ¡in 
Theory and Practice, this 1s one of the six types of testing conditions. 
These are external obstacles creating difficult conditions which can 
make the practitioner retrogress. These obstacles Include heat, noIse, 
đirt and pollution, freezing weather, or an outbreak of mosquitoes and 
other Iinsects. When faced with these conditions, the cultivator should 
be flexible and not become attached to forms and appearances. He 
should Just seek tranguiliy and peace of mind. For Instance, In 
sweltering heat, he should not mind donning a light robe to bow to the 
Buddhas, and then retiring to a shady spot outdoors fo recite the 
Buddhaˆs name. At the end of the session, he can return to the altar to 
make his vows and transfer the merit. [f the practitioner happens to be 
living in a mosquito-infested area, he can sit inside a net while reciting 
the Buddha”s name. As In northern China where the weather can be 
Íreezing, monks and nuns must dress carefully In socks, shoes and hats 
when going to the Buddha hall to recite sutras. As another example, 


945 


some destitude laymen, living from hand to mouth, øgoing to work early 
and coming home late, pursued by creditors, tattered, hungry and cold, 
with sickly wives and malnourished children, can hardly afford a 
decent place to practice. In such situations, cultivation 1s truly difficult. 
In order to succeed, the practiioner should redouble his efforts and 
have more patlence and endurance. Other people, with heavy karmic 
obstructions, do not experience outward occurences as long as they do 
not cultivate, but as soon as they are ready to bow before the altar, they 
develop headaches, grow đdizzy, and are afflicted with all kinds of 
allments. Or else, they may receive sudden visitors or encounter 
unusual events. Faced with these occurences, the practitioner should 
redouble his efforts and find ways to cultivate flexibly. These ways 
depend on circumstances; they cannot all be described. One point, 
however, should always be kept in mind: when faced with difficult 
Circumstances, pay attention to the mind, and do not clng to 
appearances and forms. The evil, turbid Saha World has always been 
full of suffering and tears. Without perseverance and forbearance, I† 1s 
very difficult to succeed in cultivatlon. The fhird testing condition 1s the 
“Testing conditions caused by a ƒavorable circumsfances”: According 
to Most Venerable Thích Thiển Tâm ¡in The Pure Land Buddhism in 
Theory and Practice, this 1s one of the six types of testing conditions. 
Some practitioner do not encounter adverse circumstances, but on the 
confrary, meet with favorable circumstances, such as having theIr 
wishes and prayers fulfilled. However, such successes belong to the 
category of “binding” conditions, rather than conditions conducIve to 
liberation. Thus, Just as some practitioners set their minds to peaceful 
cultivation, they suddenly encounter opportunities leading to fame and 
fortune, “beautiful forms and enchanting sounds.' Or else, family 
members, relatives and supporters seek to follow and serve them on 
their retreats. For example, a monk who has made up his mind to 
cultivate In earnest may suddenly be requested to become the abbot of 
a large temple complex. Or else, a layman may unexpectedly receive a 
letter Inviting him to become a minister heading such and such a 
gøovernment department, or offering him a chance to participafe In a 
business venture which promises a quick profit. These Instances, all of 
which are advanfageous under mundane circumstances, are seductive 
to the cultivator, and may gradually lead to other complications. 


946 


Ulumately, he may forget his high aspirations and retrogress. Às the 
saying øoes, more lives are lost in a flood than In a fire. Thus, on the 
path of cultivation, favorable circumstances should be feared more than 
unfavorable ones. Unfavorable events sometimes awaken the 
practitioner, making 1t easier for him to escape thoughts of attachment 
and redouble his efforts in cultivation. Favorable events, on the other 
hand, may make him quletly retrogress, without being aware 0Ÿ I. 
When he suddenly awakens, he may discover that he has slipped far 
down the slope. The anclents have said: “Even two or three favorable 
Circumsftances may cause one to be deluded until old age.” This sayIng 
1s trully a ringing bell to wake cultivafors up. Therefore, challenge of 
favorable events 1s very subtle, practiiloners need to pay close 
attention to them. The ƒourth testing condition 1s the “Testing conditions 
caused by adverse circumsfances”: According to Most Venerable Thích 
Thiển Tâm in The Pure Land Buddhism in Theory and Practice, this is 
one of the six types of testing conditions. Practitioners on the path of 
cultivation are at times Impeded by adverse circumstances. Some are 
prevented from cultivating or frustrated In their practice by parenfs, 
brothers and sisters, wIves, husbands or children. Others suddenly 
develop a chronic disease, from which they never completely recover. 
Sfill others are continually pursued by oponents and enemies looking 
for ways to harm them. Others are slandered or meet misfortunes 
which land them In prison, subJect to torture, or they are sent Into exIle. 
Others, again, victims of Jealous competition or calumny, lose all peace 
of mind. This last occurrence 1s the most frequent. Such cases occur 
because of the power of evil karma. The ancients had a saying: “I[here 
are Instances of sudden praise and unexpected honors which are 
underserved, and other Instances, not deserving of blame, which create 
maJor opportunitles for censure and contempt.” 7The ƒth testing 
condition ¡is the “Testing condiHons oƒ a clear nafure”: According to 
Most Venerable Thích Thiển Tâm ¡in The Pure Land Buddhism ¡in 
Theory and Practice, this 1s one of the six types of testing conditions. 
These are clear “testing conditions' which occur ripht before the 
practitloners eyes, without his realizing their Implicatlons. For 
Instance, a monk of relatively mediocre talents and virtues becomes 
the obJect of adulation, praised for great merif, virtue and talent. He 
then develops a big ego and looks down on everyone; øIving rise to 


947 


thoughtless action resulting in his downfall. Or else we have the case 
of a layman with the potential to progress far along the Way. However, 
he 1s blocked and opposed by others, who advise him, for example, that 
vegeftarianism wIll make him sick, or that overly diligent mantra and 
Buddha Recitation wIll “unleash his evil karma,` causing him to 
encounter many untoward events. He then develops a caufIous, anxIous 
aftitude, retrogressing 1n his determination to achieve the Way. There 
are also circumstances in which the practitiloner realizes that to 
advance further 1s to Invite failure and defeat, yet, out of ambition or 
pnde, he continues all the same. Or else, even though the cultivator 
knows that external circumstances are illusory and dream-like, he 
cannot let go of them, and thus brings great suffering upon himself. The 
easy-going and credulous are often duped. When they have not 
eliminated greed, It is easy for others to deceive them with money, sex 
and fame. It also applies to those who have a temper and too much 
pnde. Easily aroused, they bring a great deal of trouble and anguish 
upon themselves. These are trappings and the pitfalls of the outside 
world, which are also encounterd within the Order. I bring them up 
here as a warning to fellow cultivators. [f they are not careful, they will 
become entangled in the cycle of obstructing karma. The practiioner 
should develop a clear understanding of these adverse condition and 
resolve to progress along a path consonant with the Way. Only then 
wIll he be able to overcome these obstacles. The sixth festing condition 
I$s the “Silem, Hidden Testing Condifions”: According to Most 
Venerable Thích Thiển Tâm in The Pure Land Buddhism in Theory 
and Practice, this 1s one of the six types of testing conditions. Thịs 
refers to silent challenges, inconspIcuous In nature. If the practitioner 1s 
not skillful in taking notice, they are very difficult to recognize and 
defeat. Some people, who may have recited the Buddha's name 
diligently In the beginning, grow worrled and discouraged by 
deteriorating family finances or repeated fallures in whatever they 
undertake, and abandon cultivation. Others see their affairs quietly 
progressing In a favorable way; they then become attached to profit 
and gain, forgetting all about the way. Others diligently engage In 
Budha and Sutra Rectfation at the beginning, but because they fail to 
examine themselves, the afflictions within their minds Iincrease with 
each passing day. They then grow lethargic and lazy, to the point 


948 


where they do not recite a single time for months, or even years. Still 
others, although their lives are progressing normally, see their living 
condiions continuously fÏluctuaing with changing external 
circumstances. With their minds always in confusion and directed 
toward the outside, they unwittingly neglect recitatilon or abandon 1t 
together. 

Besides, there are also other testing conditlons In cultivation such 
as sleppiness, sloth, heedlessness, and restlessness. Sleepiness means 
yielding to sleep, sleepiness, drowsiness, comatose, one of the klesa, or 
temptations. Sleepiness 1s used by the Sarvastivadins as an equivalent 
for klesa, the passions and delusions. While the school of conscIousness 
used sleepiness as the seed of klesa (greed, hatred, Ignorance, pride, 
doubt, wrong views). Torpor means 1dleness (dullness or sunk In stupor 
or to lose consciousness). Sloth 1s sluggishness or dullness of mind. Its 
characteristic 1s lack of driving power. Ifs function 1s to dispel energy. It 
1s manifested as the sinking of the mind. Its proximate cause 1s unwiIse 
attention to boredom, drowsiness, etc. Sloth 1s identified as sickness of 
COnscIousness or cittagelanna. According to Most Venerable PIyadassi 
1n “Phe Buddhaˆs Anclent Path,” thina or Middha 1s sloth or morbid 
state of the mind and mental properties. Ít 1s not, as some are Inclined 
to think, slugsishness of the body; for even the Arahats, the Perfect 
Ones, who are free from this i1ll also experience bodily fatigue. Thịs 
sloth and torpor, like butter too stiff to spread, make the mind rigid and 
inert and thus lessen the practitioner”s enthusiasm and earnestness 
from meditation so that he becomes mernfally sick and lazy. LaxIty 
leads to greater slackness until finally there arises a state of callous 
indifference. Restlessness means Inability to setfle down. It has the 
characteristic of disquietude, like water whipped up by the wind. Its 
function 1s to make the mind unsteady, as wind makes the banner 
ripple. It 1s manifested as turmoil. ÏIts proximafte cause IS unwIse 
aftention to mental disquiet. Restlessness or torpor 1s one of the biggest 
problems for Zen practitioners 1s sleeping during medifation. Most 
meditators have two problems: restlessness and torpor. That 1s, If they 
are not Indulging in Idle thinking, they wIll be dozing off. Those who 
know how to work hard, however, wIll be concentrating their energy on 
therr inquiry; they will absolutely not be sleeping. Heedlessness means 
sloth. The Buddha knows very well the mind of human beings. He 


949 


knows that the foolish indulge in heedlessness, while the wise protect 
heedfulness. So he advises the wise with right effort, heedfulness and 
discipline to build up an 1sland which no flood can overflow. Who 1s 
heedless before but afterwards heedless no more, will outshine this 
world, like a moon free from clouds. To the Buddhas, a person who has 
conquered thousands of thousands of people 1n the battlefield cannot 
be compared with a person who 1s vicforious over himself because he 1s 
truly a supreme winner. A person who controls himself wIll always 
behave ¡In a self-tamed way. And a self well-tamed and restrained 
becomes a worthy and reliable refuge, very difficult to obtain. A 
person who knows how to sit alone, to sleep alone, to walk alone, to 
subdue oneself alone wIll take delight In living In deep forests. Such a 
person Is a frustworthy teacher because being well tamed himself, he 
then instructs others accordinply. So the Buddha advises the well- 
tamed people to control themselves. Only the well tamed people, the 
heedful people, know the way to sfop contentions, quarrels and 
disputes and how to live in harmony, In friendliness and In peace. In 
the Dhammapada Suta, the Buddha taught “Heedfulness 
(Watchfulness) 1s the path of Iimmortality. Heedlessness 1s the path of 
death. Those who are heedful do not die; those who are heedless are as 
If already dead (Dahrampada 2l). Those who have distinctly 
understood this, advance and rejoice on heedfulness, delight In the 
Nirvana (Dahrampada 22). Owing to perseverance and constant 
medifation, the wise men always realize the bond-free and strong 
poWers (fo attain the highest happiness, the supreme Nirvana 
(Dahrampada 23). If a man 1s earnest, energetic, mindful; his deeds are 
pure; his acts are considerate and restraint; lives according to the Law, 
then his glory will increase (Dahrampada 24). By sustained effort, 
earnestness, temperance and self-control, the wise man may make for 
himself an island which no flood can overwhelm (Dahrampada 25). 
The ignorant and foolish fall Into siloth. The wise man guards 
earnestness as his greafest treasure (Dahrampada 26). Do not indulge 
1n heedlessness, nor sink 1nto the enJoyment of love and lust. He who 1s 
earnest and meditative obtains great Joy (Dahrampada 27). When the 
learned man drives away heedlessness by heedfulness, he 1s as the 
wise who, climbing the terraced heights of wisdom, looks down upon 
the fools, free from sorrow he looks upon sorrowing crowd, as a WIse 


950 


on a mountain peak surveys the Ignorant far down on the ground 
(Dahrampada 28). Heedful among the heedless, awake among the 
sleepers, the wise man advances as does a swIft racehorse outrun a 
weak jJade (Dahrampada 29). I(t was through earnestness that 
Mapghavan rised to the lordship of the gods. Earnestness Is ever 
pralsed; negligence 1s always despised (blamed) (Dahrampada 30). À 
mendicant who delights In earnestness, who looks with fear on 
thoughtlessness, cannot fall away, advances like a fire, burning all his 
Ífetters both great and small (Dahrampada 31). A mendicant who 
delights in earnestness, who looks with fear on thoughtlessness, cannot 
fall away, he 1s In the presence of Nirvana (Dahrampada 32).” In the 
Dharmapada Sutra, the Buddha taught: “One who conquers himself 1s 
greater than one who 1s able to conquer a thousand men in the 
battlefield. Self-conquest 1s, indeed, better than the conquest of all 
other people. To conquer onself, one must be always self-controlled 
and disciplined one”s action. Oneself 1s indeed one”s own saviour, who 
else could be the saviour? With self-control and cultivation, one can 
obtan a wonderful saviour. Whoever was formerly heedless and 
afterwards overcomes his sloth; such a person 1lluminates this world 
Just like the moon when freed from clouds. Before teaching others, one 
should act himself as what he teaches. It 1s easy to subdue others, but to 
subdue oneself seems very difficult. He who sifs alone, sleeps alone, 
walks and stands alone, unwearied; he controls himself, wIll find Joy 1n 
the forest. You are your own protector. You are your own refuge. Try 
to confrol yourself as a merchant controls a noble steed.” In the Forty- 
Two Sections Sutra, the Buddha taught: “People always encounter 
twenty difficulties. It 1s difficult to give when one 1s pOOT. It 1s difficult 
to study the way when one has power and wealth. It Is difficult to 
abandon life and face the certainty of death. It 1s difficult to encounfter 
the Buddhist Sutras. It 1s difficult to be born at the time of the Buddha. 
It 1s diffucult to forbear lust and desire. It 1s difficult to see good things 
and not seek them. It 1s difficult to be insulted and not become angry. lt 
1S difficult to have power and not abuse 1t. It 1s difficult to come 1n 
contact with things and have no thought of them. It 1s difficult to be 
greatly learned and widely informed. It is difficult to get rid of self- 
pnde or self-satisfaction. It is difficult not to slight those who have not 
yet studied. It is difficult to practice equanimity of mind. It 1s difficult 


951 


not to øoSsIp. lt 1s difficult to find (meet) a good knowing advisor. Ít 1s 
difficult to see one”s own nature and study the Way. It is difficult to 
transform oneself in ways that are appropriate taking living beings 
across to enlightenmert. It 1s difficult to see a state and not be moved 
by 1t. It 1s difficult to have a good understanding of skill-In-means.” It 1s 
difficult for one to leave the evil paths and become a human being. Ït 1s 
difficult to become a male human being. It is difficult to have the sIx 
organs complete and perfect. It Is difficult for one to be born In the 
central country. It 1s difficult to be born at the time of a Buddha. It 1s 
still difficult to encounter the Way. It 1s difficult to bring forth faith. It 1s 
difficult to resolve one”s mind on BodhI. It is difficult to be without 
cultivation and without attainment.” 

Seven Messengers 0ƒ Evil Paths: For Buddhists, on the path of 
culfivation, there are lots of big demonic obstructions, among them, 
there are seven messengers or agenfs that cause sentient beings to øo 
down to the evil paths: desire, anger, clinging or attachment, pride or 
arrogance, Ignorance or unenlightenment, wrong views, and doubts. 
The first messenger ¡is Desire: Desire means love of all kinds, 1.e., love 
of family, love of money, love of properties... In the Dharmapada 
Sutra, the Buddha taught: It 1s difficult to renounce the world. It 1s 
difficult to be a householder. It 1s painful to associate with those who 
are not friends. It is painful to be wandering 1n the samsara Íorever. 
Reaching the enlightenment and let wander no more! Let's suffer no 
morel (Dharmapada 302). Whoever binds to craving, his sorrows 
flourish like well-watered birana grass (Dharmapada 335). Whoever In 
this world overcomes this unruly craving, his sorrows fall away Just like 
water-drops from a lotus leaf (Dharmapada 336). This 1s my advice to 
you: “Root out craving; root 1t out, Just like birana grass 1s rooted out. 
Let not Mara crush you again and agaIn as a flood crushes a reedl! 
(Dharmapada 337). Latent craving 1s not conquered, suffering recovers 
and grows agaIn and again, Just like a tree hewn down gørows up agaIn 
as long as 1fs roots 1s unrooted (Dharmapada 338). If in any man, the 
thirty-six streams of craving are still flowing, such deluded person 1s 
still looking for pleasure and passion, and torrential thoughts of lust 
sweep him away (Dharmapada 339). Streams of pleasure and passion 
flow In all directions, Jjust like the creeper sprouts and stands. Seeing 
the creeper that has sprung up In your mind, cut it off with wisdom 


952 


(Dharmapada 340). Common people are subJect to attachment and 
thirst; they are always happy with pleasure; they run after passion. 
They look for happiness, but such men caught in the cycle of birth and 
decay again and again (Dharmapada 341). Men who are crazed with 
craving, are terrified like hunted hares. The more they hold fast by 
fetters, bonds, and afflictions, the longer they suffer (Dharmapada 342). 
Men who are crazed with craving, are terrified Just like hunted hares. 
Therefore, a monk who wishes his own passionlessness, should first 
banish craving (Dharmapada 343). He who 1s free from desire for the 
household, finds pleasure (of asceticism or monastic life) 1n the forest, 
yet run back to that very home. Look at that man! He runs right back 
Iinto that very bondage again! (Dharmapada 344). To a wise man, the 
bondage that 1s made of hemp, wood or 1ron, 1s not a strong bond, the 
longing for wives, children, Jewels, and ornamehnts 1s a greater and far 
stronger attachment (Dharmapada 345). The wise people say that that 
bond 1s very strong. Such fetters seem supple, but hard to break. Break 
them! Cut off desire and renounce the world! (Dharmapada 346). A 
man Infatuated with lust falls back Into the stream as a spider Into the 
web spun by 1(self. He who cuts off this bond, retire from the world, 
with no clinging, will leave all sorrow behind (Dharmapada 347). He 
who has reached the goal, without fear, without craving and without 
desire, has cut off the thorns of life. This 1s his final mortal body 
(Dharmapada 351). He who 1s without craving, without attachmert; 
who understands subtleties of words and meanings; they are truly a 
great wIse who bear the final mortal body (Dharmapada 352). Strive 
hard to cut off the stream of desires. Oh! Brahman! Knowing that all 
conditioned things will perish. Oh! Brahman! You are a knower of the 
Unmade Nirvana! (Dharmapada 383). The second messenger is Anger: 
Anger Is an emotional response to something that 1s Inappropriate or 
unJust. If one does not obtain what one 1s øgreedy can lead to anger. 
Anger Is an emotion Involved in self-protection. However, according to 
Buddhist doctrines, anger manifests 1fself In a very crude mamner, 
destroying the practitioner in a most effective way. Thus, according to 
the Buddha'”s teachings 1n the Dharmapada Sutra, to subdue anger and 
resentment, we must develop a compassionate mind by meditating on 
loving kindness, pity and compassion. According to Buddhism, the basIs 
Of anger Is usually fear for when we get angry we feel we are not 


953 


afraid any more, however, this 1s only a blind power. The energy of 
anger, If Its not so destructive, 1t may not be of any constructive. In 
fact, extreme anger could eventually lead us even to taking our own 
le. Thus the Buddha taught: “When you are angry at someone, let 
step back and try to think about some of the positive qualities of that 
person. To be able to do this, your anger would be reduced by 1ts own.” 
A man was rowing his boat upsteam on a very misty morning. 
Suddenly, he saw another boat coming downstream, not trying to avoid 
him. It was coming straight at him. He shouted, "Be careful!" but the 
boat came ripht Into him, and his boat was almost sunk. The man 
became very angry, and began to shout at the other person, to give him 
a piece of his mind. But when he looked closely, he saw that there was 
no one In the other boat. Charlotte Joko Beck wrote In Nothing 
Special': “There's a killer shark in everybody. And the killer shark 1s 
unexperienced fear. Your way of covering 1t up 1s to look so nice and 
do so much and be so wonderful that nobody can possibly see who you 
really are, which 1s someone who 1s scared to death. As we uncover 
these layers of rage, 1s Important not to act out; we shouldnt inflict our 
rage on others. In genuine practice, our rage 1s simply a stage that 
passes. But for a time, we are more uncomfortable than when we 
started. Thats inevitable; were becoming more honest, and our false 
surface style Is beginning to dissolve. The process doesnt go on 
forever, but 1t certainly can be most uncomfortable while 1t lasts. 
Occasionally we may explode, but thats better than evading or 
COVvering our reaction." Zen practitioners should always remember that 
hatred 1s one of the three fires which burn In the mind untiH allowed to 
die for fuelling. Anger Is also one of the mula-klesa, or root causes Of 
suffering. Anger manifests Itself in a very crude manner, destroying the 
practitioner 1n a most effective way. To subdue anger and resentmernt, 
we must develop a compassionate mind. Às In the case of lust or sense- 
desire, If 1s unwise or unsystematic attention that brings about 1ll-wIll, 
which when not checked propagates Itself, saps the mind and clouds the 
vision. It distorts the entire mind and 1ts propertles and thus hinders 
awakening to truth, and blocks the path to freedom. Lust and 1ll-will 
based on Ignorance, not only hamper mental growth, but act as the root 
cause of strife and dissension between man and man and nation and 
nation. Besides, Zen practitioner should always pay close aftention to 


954 


your breathing because there 1s surely a so-called reciprocal character 
of mind and breathing (Prana), which means that a certain type of mind 
or mental activity 1s Invariably accompaniled by a breathing of 
corresponding character, whether transcendental or mundane. For 
Instance, a particualr mood, feeling, or thought 1s always accompanied, 
manifested, or reflected by a breathing of corresponding character and 
rhythm. Thus anger produces not merely an inflamed thought-feeling, 
but also a harsh and accentuated "roughness” of breathing. On the other 
hand, when there 1s a calm concenfration on an Intellectual problem, 
the thought and the breathing exhibit a like calmness. The fhird 
messenger is Afftachmemí: Attachment or Love growing from thinking of 
others. Love also means the mind of affection attached to forms, which 
binds us with the ties of worldly passions and desires. Attachments are 
what keep us continuing the cycle of rebirth. According to the Buddha, 
becoming enlightened 1s nothing other than cutting off all attachments. 
We can become atfached to either people, things, experiential states, 
our own thoughts, or preconceptions. Attachments in Buddhist point of 
view ¡include greed, anger, afflictions, love-attachment, delusion, 
stupidity, arrogance, doubt, improper views, and so on. In the Four 
Noble truths, Buddha Shakyamumi taught that attachment to self 1s the 
roof cause of suffering. From attachment (craving) springs grief and 
fear. For him who 1s wholly free from attachmernt, there 1s no grief and 
much less fear. The more attachments one has, the more one suffers). 
According to the Buddha Birth Story, there 1s a story about the Trapper 
and the Monkey. How does a trapper catch a monkey? He takes a 
coconut and makes a small hole In it. He then puts some peanuts Inside 
and outside the coconut. Before long, a monkey will come and eat the 
peanuts on the ground. Then he will put his hand In the coconut to 
reach the peanuts Inside. Holding the peanuts makes his hand bigger, 
so now he cannot pull 1t out through the hole. He cries and gets angry, 
but will not open his hand and let the peanuts go. Finally, the trapper 
comes and catches him. We are like the monkey. We want to be free 
{rom suffering, but we wIll not let go our desires. In this way we remain 
caught In Samsara because of our own APTACHMENTS. The ƒourth 
messenger Is Elevated Pride: Elevated Pride means arrogance or 
haughtiness. Arrogance and pride, a kind of klesa, one of the five 
higher bonds of desire. Pride 1s asserting superiorIty over Inferiors and 


955 


equality with equals. Looking down on others. Haughty people are 
self-aggrandized and boasting. They tend to bully their superiors and 
trample the Inferior. They refuse to learn any more or listen to advice 
or explanations; and as a result commit regretable errors. Zen 
practiioners should always remember that conceit and Ingratitude 
belong to the eiphth army of Mara. Conceit arises when pracfIfIoners 
begin to experience Joy, rapture, delight, and other interesting things in 
practice. At this point they may wonder whether their teacher has 
actually attained this wondrous stage yet, whether other practitioners 
are practicing as hard as they are, and so forth. Conceit most often 
happens at the stage of Insipht when practiiloners perceive the 
momenfary arising and passing away of phenomena. It 1s a wonderful 
experience of being perfectly present, seeing how obJects arise and 
pass away at the very moment when mindfulness alights on them. At 
this particular stage, a serles of defilements can arise. They are 
specifically known as the “vipassana kilesas,” defilements of Insight. 
Since these defilements can become a harmful obstacle, It 1s Important 
for practiioners to understand them clearly. The scriptures tell us that 
mana or conceit has the characteristic of bubbly energy, of a great zeal 
and enthusiasm arising In the mind. One overflows with energy and Is 
filled with self-centered, self-glorifying thoughts like, “l”m so great, no 
one can compare with me.” Á prominent aspect of conceIt 1s “stiffness 
and rigidity.” One”s mind feels stiff and bloated, like a python that has 
Just swallowed some other creature. This aspect of mana 1s also 
reflected as tension In the body and posture. Its victims get big-headed 
and stiff-necked, and thus may find 1t difficult to bow respectfully to 
others. Conceit 1s really a fearsome mental state. It destroys gratitude, 
making 1t difficult to acknowledge that one owes any kind of debt to 
another person. Forgetting the good deeds other have done for us In the 
past, one belittles them and denigrates their virtues. Not only that, but 
one also actively conceals the virtues of others so that no one will hold 
them In esteem. All of us have had benefactors In our lives, especially 
1n childhood and younger days. Our parenfs, for example, gave us love, 
education and necessities of life at a trne when we were helpless. Qur 
teachers gave us knowledge. Friends helped us when we got Into 
trouble. Remembering our debts to those who have helped us, we feel 
humble and grateful, and we hope for a chance to help them In turn. 


956 


The Buddha taught: there are two types of rare and precIous people In 
the world. The first types 1s a benefactor, one who 1s benevolent and 
kind, who helps another person for noble reasons, sparing no effort to 
help beings liberate themselves from the sufferings of samsara. The 
second type 1s the one who 1s grateful, who appreciates the good that 
has been done for him or her, and who tries to repay 1t when the time 1s 
ripe.” The flƒth messenger is Ignorance: Ignorance 1s the main cause of 
our non-enlightenmert. Ignorance os only a false mark, so 1t 1s subJect 
to production, extinction, Iincrease, decrease, defilement, purify, and so 
on. lgnorance 1s the main cause of our bírth, old age, wOorry, grIef, 
misery, and sickness, and death. In Buddhism, Avidya 1s Ignorance or 
noncognizance of the four noble truths, the three preclous ones 
(triratna), and the law of karma, etc. Avidya 1s the first link of 
conditionality (pratityasampada), which leads to entanglement of the 
world of samsara and the root of all unwholesome 1n the world. Thịs 1s 
the primary factor that enmeshes (làm vướng víu) beings In the cycle of 
bĩrth, death, and rebirth. In a Buddhist sense, 1t refers to lack of 
understanding of the four noble truths (Arya-satya), the effects of 
actions (karma), dependent arising (pratitya-samutpada), and other key 
Buddhist doctrines In Madhyamaka, “Avidya” refers to the 
determination of the mind through ideas and concepts that permit 
beIngs to construct an ideal world that confers upon the everyday world 
1fs forms and manifold quality, and that thus block vision of reality. 
“Avidya” 1s thus the nonrecognition of the true nature of the world, 
which 1s empty (shunyata), and the mistaken understanding of the 
nature of phenomena. Thus “avidya” has a double function: Ignorance 
veils the true nature and also constructs the 1llusory appearance. 
“Avidya” characterizes the conventional reality. For the Sautrantikas 
and Vaibhashikas, “Avidya” means seeing the world as unitary and 
enduring, whereas In reality 1t 1s manifold and Impermanent. “Avidya” 
confers substantiality on the world and Its appearances. In the 
Yogachara's view, “avidya” means seeing the object as a unIt 
independent of conscIousness, when 1n reality 1t 1s Identical with 1t. The 
sixth messenger ¡s Wrong Views: In Buddhism, perverted views means 
holding to the real existence of material things or viewing the seeming 
as real and the ego as real, or not recognizing the doctrine of causality 
and karma. Perverted (wrong) views or OpInions, not consistent with 


957 


the dharma, one of the five heterodox opinions and ten evils. “Wrong 
Views” are aftitudes and doctrines that are antithetical to the teachings 
and practices of Buddhism. In Indian Buddhism, seven false views are 
commonly enumerated: I) belief In a truly existent self (atman); 2) 
reJection of the working of cause and effect (karma); 3) eternalism or 
belief that there 1s a soul that exIsts after death; 4) anmihilationism or 
belief that the soul persishes after death; 5) adherence to false ethics; 
6) perceiving negative actions as good; and 7) doubt regarding the 
central tenets of Buddhism. There were at least sixty-two heretical 
VIews (views of the externalist or non-Buddhist views) 1n the Buddha”s 
time. Practitloners should always remember that only Right 
understanding alone can help remove these Iinverted wrong views and 
helps us to cognize the real nature that underlies all appearance. Ït 1s 
only when we come out of this cloud of illusions and perversions that 
we shine with true wisdom like the full moon that emerges brilliant 
from behind a black cloud. 7e seventh messenger ¡s Doubt: Doubt 
sipgmifles spIritual doubt, from a Buddhist perspective the Inability to 
place confidence In the Buddha, the Dharma, the Sangha, and the 
trainng. Bernard Glassman and Rick Fields wrote in TInstructions to the 
Cook: "Doubt 1s a state of openness and unknowing. Ifs a willingness 
to not be in charge, to not know what 1s going to happen next. The state 
of doubt allows us to explore things In an open and fresh way. Like 
water, doubt 1s fluid. It had no fixed position. If you pour water Into a 
round container, 1t becomes round, and If you pour wafer Into a square 
container, It becomes square. In the same way, doubt or unknowing 
flows In accordance with the situation. Ifs the state of surrender, of 
being open to what 1s. Only when we raise sufficlent doubt and 
quesfioning can we go further. Our problem with doubt 1s that we take 
1t to be a negative thing. We think that because we dont understand or 
because we are not sure, there Is something wrong. When we get 
caught by the negative aspects of doubt, we wallow In self-pity. 'How 
come Ï cant see 1? we say. But this doubt can be positive. Positive 
doubt can allow us to see what this life 1s about. It can help us get rid of 
our complacency." Doubting 1s natural. Everyone starts with doubts. 
We can learn a great deal from them. What 1s Important 1s that we do 
not Identify with our doubts. That 1s, do not get caught up In them, 
leting our mind spin in endless circles. Instead, watch the whole 


958 


process of doubting, of wondering. See who 1t 1s that doubts. See how 
doubts come and go. Then we will no longer be victimized by our 
doubts. We wIll step outside of them, and our mind will be quiet. We 
can see how all things come and go. Let go of our doubts and simply 
watch. Thịs 1s how to end doubting. 

Ten Armies 0ƒ Mara: The Buddha taught: “If the Buddha 1s one 
foot tall, the demons wIll make themselves ten feet tall; if the Buddha 
1s ten feet tall, the demons stands Jjust above the Buddha”s head. 
Nevertheless, I1f the Buddha grows taller still and exceeds the demons 
in heigth, the demons will surrender to the Buddha.” 'This teaching 
means If the Buddha 1s not taller than the demonds, he wIll be 
subverted. In the same manner, cultivatos should always ensure that his 
own Buddha 1s taller than that of the demons under any circumsfances; 
otherwise, he wIll be subverted and vanquished. Therefore, cultIvators 
who fail and retrogress should not blame external circumsfances or 
anyone. They should only blame themselves, for being weaker than the 
demon. If they persist in holding fast to their vows and determination, 
demonic obstacles wIll disappear. According to the Nipata Sutta, there 
are ten armies of mara, these are big demonic obsfructions for 
Buddhists on their paths of cultivation. The ƒfirsf mara ¡is Sensual 
Desires (Kama-p): We are usually attracted by sweet sounds, rích 
smells, beautiful ideas, and other delightful obJects that touched all our 
SIX sense doors. As a natural result of encountering these obJects, 
desire arises. Pleasant obJects and desire are the two bases of sense 
pleasure. Besides, our attachments to family, property, work and 
Ífriends are also considered troops of this first army. The second mara ¡s 
Discourasgememt (Arafi-p): We always have a tendency not satisfied 
with what we have In our life. We may feel disatisfied with family, 
housing, food or with any other small things. To overcome thĩs 
discontent, we should listen to the teachings of the Buddha on the 
Impermanence of everything; then we can get rid of all kinds of 
attachments; then rapture, Joy and comfort will arise naturally from our 
concentrated mind. The fhird mara is Hunger and Thirst (Khuppipasa- 
p): Are we hungry of food? In fact, we may not be hungry for food but 
also for clothing, entertainment, and other hobbies such as collection of 
antiques, bonsal, and so on. This notion of hunger and thirst relates to 
the entire range of needs and requirements In both physical and mental 


959 


areas. lf we can restraint ourselves from these desires, then the third 
mara army cannot disturb us. The ƒourth mara is Attachment (Tanha-p): 
When eyes contact pleasurable obJects, ears listen to good sounds, 
nose smells good smell, tongues tastes tasteful food, body touches 
likeable things, and so on, then cravings arise. Therefore, 1ƒ we do not 
have mindfulness, cravings wIll arlse. The fjh mara ¡is Sioth and 
Torpor (Thinamiddha-p): Sloth 1s sluggishness or dulÏness of mind. Its 
characteristic 1s lack of driving power. Its function 1s to dispel energy. Ït 
1s manifested as the sinking of the mind. Its proximate cause 1s unwise 
attention to boredom, drowsiness, etc. Sloth 1s identified as sickness of 
conscIousness or cittagelanna. According to Most Venerable Piyadassi 
1n “Phe Buddhaˆs Anclent Path,” thina or Middha 1s sloth or morbid 
state of the mind and mental properties. Ít Is not, as some are Inclined 
to think, slugsishness of the body; for even the Arahats, the Perfect 
Ones, who are free from this I1lÏ also experlence bodily fatigue. This 
sloth and torpor, like butfter too stIff to spread, make the mind rigid and 
inert and thus lessen the practitioner”s enthusiasm and earnestness 
from meditation so that he becomes mernfally sick and lazy. LaxIty 
leads to greater slackness until finally there arises a state of callous 
indiference. The sixíh mara ¡is Fear (Bhaya-p): Ordinary fear 1s a 
sinking sign of anger. When we cannot face the problem, we show no 
reaction outwardly and waIt for the opportunity to run away. But Iƒ we 
can face our proble directly, with an open and relaxed mind, fear will 
not arlse. 7£ seventh mara ¡is Doubt (Vicikiccha-p): Doubt sigmifies 
spiritual doubt, from a Buddhist perspective the Inability to place 
confidence 1n the Buddha, the Dharma, the Sangha, and the training. 
Doubting 1s natural. Everyone starts with doubts. We can learn a great 
deal from them. What 1s Important 1s that we do not identify with our 
doubts. That 1s, do not get caught up In them, letting our mind spin In 
endless circles. Instead, watch the whole process of doubting, of 
wondering. See who 1t 1s that doubts. See how doubts come and øo. 
Then we will no longer be victimized by our doubts. We wIll step 
outside of them, and our mind wIll be quiet. We can see how all things 
come and go. Let go of our doubts and simply watch. This 1s how to end 
doubting. The eighth mara is Defamafion-Mocking: lf someone 1nsults 
us and spreads tales about us, we should not mind. We should let 1t 
pass, come what may. The entire episode will eventually calm down all 


960 


by 1tself. If someone mock us, even a liffle, we can not stand 1t, and 1t 1s 
a very uncomfortable sensation. The nỉnth mara ¡is Gdin, praise, 
honowr, and ill-gotten fame (Labha-siloka-saRkkara-micchayasa-p): We 
become pleased when we gain benefits and are sad when we lose 
them. This shows a lack of samadhi-power. No matter what difficulties 
arise, we ought to take them In stride and not be upset when we lose 
out. When others pralse us, It tastes as sweet as honey; It Is a 
comfortable sensation. If we are praised by someone and he makes our 
name known, we should take 1t in stride and regard glory and honor as 
no more 1mportant than forst on the window pane at dawn. The fenth 
mara lÁ) Selƒf-praise and COHfemDf ƒor ofhers 
(Attukkamsanaparavambhana-p): Concett 1s really a fearsome mental 
state. It destroys gratitude; ant It makes more difficult for us to 
acknowledge that we owe any kind of debt to another person. Ít cause 
us fO forget the good deeds others have done for us In the past. 
Because of conceit, we belittle and denigrate other people. 

Other Hindrancesr On the practtloners' path of cultivation 1n 
general, especially that of Buddhist practitioners, there are many 
obstructions. Besides demonic obstructions in the above mentioned 
chapters, there are still many other hindrances which cultivators should 
pay close atfention to because these hindrances are really bịg 
challenges on the practiioners' path of cultivation. The term 
“Nivarana” Is a Sanskrit term that means those which hinder and 
obstruct mental development. They are called hindrances because they 
completely close In, cut off and obstruct. They close the door to 
deliverance. The five factors which hinder, dusrupt the mind and blind 
our vision from the truth and prevent our ability to concentrate. 
According to Mahayana Buddhism, Avarana 1s one of the two factOrs 
which cause a beIng to remain unenlightened and enmeshed (hindered) 
in the cycle of birth and death. Among the two below mentioned 
hindrances of conative and intellectual, the latter 1s easler to destroy 
than the former, for the wIll to live or the egoistic Impulses are the last 
thing a man can bring under complete confrol. Arahan 1s capable of 
eliminating the hindrance of passions and attain an Incomplete 
Nirvana, but only Buddhas and Bodhisattvas are able to break through 
a direct realization of the emptiness of all phenomena and atfain a 
Complete Nirvana. In Buddhism, hindrances mean the passlons or any 


961 


delusions e.g. Ignorance, delusion, sin, retribution, or the results of 
one”s previous lives which hinder enlightenment. Hindrances that any 
Buddhist must overcome before achieving enlightenmet. 

According to the Buddhist teachings, there are many different kinds 
of hindrances. We will summarize some Important kinds in the 
followings. There are fwo kinds 0ƒ hindrances: The first hindrance ïs 
Klesavarana: Hindrance of passions or Afflictive hindrance, the 
passions and delusion which aid rebirth and hinder enfrance Into 
nirvana. The second hindrance ¡is ]neyavarana or the Hindrance of 
knowledge, the Intellectual hindrance. Worldly wisdom, assuming the 
seeming as real, a hindrance to true wIsdom. The barrier of the known, 
arising from regarding the seeming as real. Among the two above 
mentioned hindrances of conative and Iintellectual, the latter 1s easler tO 
destroy than the former, for the will to live or the egoistic Impulses are 
the last thing a man can bring under complete confrol. There also exIst 
two other kinds of hindrances: Hindrances of afflictions and hindrances 
to deliverance. There also exist two other kinds of hindrances: 
Hindrances to truth, such as false doctrine, and Hindrances of the 
passlons to entry Into nirvana such as desire. In Buddhism, fbere are 
dlso three kinds oƒ Vighna or three barriers. The first hindrance is 
Hindrances oƒ qffliction: The passions and delusion which aid rebirth 
and hinder entrance to nirvana. Hinderers or barriers caused by 
passlons, desires, hate, stupidity. Hindrance of passions or afflictive 
hindrance (obscuraton of negatve emotlons). The passions and 
delusion which aid rebirth and hinder entrance Into nirvana. The second 
hindrance ¡is Hindrances oƒ retribufon: Hindrances oŸ recompense, or 
hinderers caused by the retributions. The fhird hindrance ¡is Karmic 
hindrances: Hinderers caused by the deeds done, or hindrances of 
previous karma. There are stil three other hindrances: 7£ ƒirsf 
hindrance ¡s Delusions from external obJects. 7he second hindrance ¡s 
Delusions from Internal views. 7h third hindrance ¡s Delusions from 
mental Ignorance. There are stil three other hindrances: self- 
1mporftance, envy, and desire. 

According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the 
Buddha, there are ƒive hindrances which, 1n the sense of obstructing 
and hindering and concealing reality from consciousness. In Buddhist 
teachings, there are five hindrances. A deluded mind arises not only 


962 


from doubt, but also from mental fetters. When these mental fetters are 
present, the mind suffers from hard and prickling states of aversion, 
Írustration and resistence. But according to Zen master Sayadaw U 
Pandita In “In This very Life,” these five fetters can be overcome. 
Vipassana meditation clears them automatically from the mind. If they 
do manage fo intrude upon one”s practice, identifying them 1s the first 
step toward recovering a broad and flexible menfal state. The ƒirsf 
hindrance is Kamacchanda or Luụsi: The hindrance oŸ sensuality 
(sensual desire). Sensual desire 1s lust for sense oblJects. Sensual 
thoughts definitely retarded mental development. They disturb the 
mind and hinder concentration. Sensuality 1s due to non-restraint of the 
SIX senses, which when unguarded give rises to thoughts of lust so that 
the mind-flux 1s defiled. Hence the need for any Buddhist 1s to be on 
his guard against this hindrance which closes the door to deliverance. 
The first menfal fetter ¡is to be chained to the varlous obJects of the 
senses. Desiring only pleasant obJects, one wIll be dissatisfied with 
what 1s really occurring 1n the present momert. The primary obJect, the 
risang and falling of the abdomen, may seem ¡inadequate and 
uninteresting In comparison with oneˆ”s fantasles. If this dissatisfaction 
OCCurs, one”s meditative development will be undermined. 7£ second 
hindrance is the hindrance öoƒ il-will or Vyapada: A desirable obJect 
leads beings to attachment, whereas an undesirable one leads to 
aversion. These are two great fires that burn the whole world. They 
also produce all kinds of sufferings for sentient beings. As In the case 
Of sense-desire, If is unwise and unsystematic attention that brings 
about 1ll-will. When not under control, 1ll-will propagates 1tself, saps 
the mind and clouds the vision. It distorts the entire mind and thus 
hinders awakening to Ignorance, not only hamper mental growth, but 
also destroy the whole forest of merits which we had accumulated in so 
many lIves. The third hindrance is Stffness and torpor or Thína- 
middha: The hindrance of sloth and torpor, or sloth 1s a morbid of the 
mind or mental states (bodily fatigue Is not considered as sloth or 
torpor). It 1s not the state of slugsgishness of the body (for even the 
arhats, who are free from this ¡ll, also experlence bodily fatihue). This 
sloth and torpor lessens the yogis enthusiasm and earnestness for 
medifaton so that the meditator becomes mentally sick and lazy. 
Laxity leads to greater slackness until finally there arises a state of 


963 


callous Indifference. The ƒourth hindrance ¡is Agitation and Worry or 
Uddhacca-kukkucca: Mental restlessness or excIfement or WOrry 1s a 
mental state of the mind which 1s associated with all types of Immoral 
conscIousness. The hindrance of worry and flurry, also called 
restlessness and remorse. This Is another disadvantage that makes 
progress more difficult. When the mind becomes restless like flustered 
bees In a shaken hive, it cannot concentrate. This mental agitation 
prevents calmness and blocks the upward path. Worry 1s Just as 
harmful. When a man worrles over one thing and another, over things 
done or left undone, and over misfortunes, he can never have peace of 
mind. All this bother and worry, this fidgeting and unsteadiness of 
mind, prevent concentraton. The fÿh hindrance is  Doubf or 
Vicikiccha: Doubt or indecision which 1s devoid of the remedy of 
wisdom. The hindrance of sceptical doubt or uncerfainty. The 
hindrance of doubt 1s the Inability to decide anything definiely. lt 
includes doubt with regard to the possIbility of attaining the Jhana, and 
uncertain on what we are doing. Unless we shed our doubts, we will 
confinue to suffer from it. Às long as we confinue to take skeptical 
view of thinøs, sitting on the fence, this wIll most detrimental to mental 
development. Mefhods oƒ overcoming these five hindrances include: 
The first method: A Buddhist must always practice the right efforts to 
overcome these five hindrances by preventing the arsing of evil 
unwholesome thoughfs that have not yet arisen In the mind; discarding 
such evil thoughts already arisen; producing wholesome thoughts not 
yet arIsen; and promoting and mainfain the good thoughts already 
present. 7h second mefhod: According to Bhikkhu Piyadassi 
Mahathera In The Spectrum of Buddhism, to overcome these five 
hindrances, one has to develop five psychic facftors known as five 
factors of Jhana. It 1s the psychic factors that raise the practitioner from 
lower to higher levels of mental purity. The consciousness that 1s 
associated with them becomes known as “jhana.” These psychic 
factors, In order, step by step, subdue the hindrances that block the path 
of concentration Include vitakka, applied thought 1s used to subdue 
sloth and torpor; vicara, sustained thought 1s used to subdue doubt; pIt, 
Joy 1S used to subdue 1ll-will; sukha, happiness 1s used to subdue 
restlessness and worry; and ekaggata, one pointedness or unification of 
the mind which 1s used to subdue sense desire. There are ofher 


964 


methods oƒ overcoming gƒ these five hindrances. The first method: S1x 
conditions tend to the eradication of sense-desires include perceIving 
the loathsome of the obJect; constant meditation on loathsome; sense- 
restraint; moderation In food; making good friendships; and profitable 
talk. The second method: Š1X conditions tend to eradication of 1ll-will 
include perceiving the obJect with thoughts of goodwIll; constant 
mediftation on loving-kindness; thinking that karma 1S oneÌs owWn; 
adherence to that view; making good friendships; and profitable talk. 
The third mefhod: Š1X conditions tend to eradicate of sloth and torpor 
include reflection on the obJect of moderation In food; changing of 
bodily postures; contemplation of the obJect of light; living In the open; 
making good friendships; and profitable talk. The ƒourth method: S1X 
conditions tend to eradication of restlessness Include erudition or 
learning; questioning or discussion; understanding the nature of Vinaya 
dicipline; associlaton with senior virtlous monks; making good 
friendship; and profitable talk. The ffth method: Š1x conditlons tend to 
eradication of doubt include knowledge of the Dharma and Vinaya; 
discussion or questioning; understanding of the nature of the Vinaya 
dicipline; excessive confidence; making good friendships; and 
profitable talk. According fo Most Venerable Piyadassi im “The 
Buddha” Ancient Path,” in order to be able to overcome the five 
hindrances, practitioner should develop five psychic factors known as 
“lhananga” or factors of Jhana. They are vitakka, vicara, pItl, sukha, 
and ekaggata which are the very opposites of the five hindrances. Ïf 1s 
these psychic factors that raise the practitioner from lower to higher 
levels of mental purity. These psychic factors, in order, step by sfep, 
subdue the hindrances that block the path of concentration. Sense 
desire, for Instance, 1s subdued by ekagsata, that 1s, unification of the 
mind; 1ll-will by Joy (piti); sloth and torpor by applied thought (vitakka); 
restlessness and worry by happiness (sukha), and doubt by sustained 
thought (vicara). 

There are ve other hindrances which the Buddha menfioned im 
the Lotus Sutra: The firs† hindrance ¡s Decepton 1s a bar to faith. The 
second hindrance ¡s SÌoth or laziness 1s a bar to Zeal of cultivation. The 
third hindrance is Anger 1s a bar to remembrance. The ƒourth hindrance 
¡s Hatred 1s a bar to meditation. The fiƒfth hindrance ¡s the điscontent 1s 
a bar to wisdom. According to the Vairocana Sufa, there are five 


965 


hindrances: the hìndrances of passion-nature (original sin), the 
hindrances of karma caused In previous lives, the hindrances of the 
affalrs of life, the hindrances of no friendly or competent preceptOor, 
and the barrer of old knowledge or the hindrances of partial 
knowledge. According to Buddhism, most of the time old knowledge 1s 
the obstacle to new understanding, and Buddhism calls It “the barrier 
built of knowledge.” Like those who are awakened, great sclenfIsts 
have undergone great Iinternal changes. If they are able to achieve 
profound realizations, 1t 1s because their powers of observation, 
concentraftion, and awareness are deeply developed. According to the 
poimt oƒ view oƒ Mahayana Buddhism, there are still live other 
hindrances to spTritual progress that hinder the mind, obstruct 1nsight, 
and prevent cultivators from attaining complete concentration and from 
knowing the truth (Five factors (hindrances) which blind our vision 
from the truth): greed, anger, Ignorance, restlessness and worry, and 
doubt. According tfo the point 0ƒ view 0ƒ Theravada Buddhis, there are 
siill five other hindrances to spintual progress that hinder the mind, 
obstruct Insipht, and prevent cultivators from attaining complete 
concentration and from knowing the truth (Five factors (hindrances) 
which blind our vision from the truth): sensual desires, hatred, sloth and 
torpor, restlessness and worry, and doubt, or Indecision. Áccording fo 
the Sangtti Sutta in the Long Discourses 0ƒ the Buddha, there are five 
mental bondages: The firstf mental bondage: Here a monk has not got 
rid of the passion, desire, love, thirst (pIpasa), fever, craving (tanha) for 
SENSE DESIRE. Thus his mind 1s not inclined (owards ardour, 
devotion, persistence and effort. The second memtal bondage: Here a 
monk has not got rid of passion, desire, love, thirst, fever, craving for 
the BODY (kaye). Thus his mind 1s not Iinclined towards ardour, 
devotion, persistence and effort. The third memtal bondage: Here a 
monk has not got rid of passion, desire, love, thirst, fever, craving for 
PHYSICAL OBJECTS (rupe). Thus his mìnd 1s not inclined towards 
ardour, devotion, persistence and effort. The ƒourth mental bondage: 
Here a monk has not got rid of passion, desire, love, thirst, fever, 
craving for EATING as mụuch as his belly will hold, he abandons 
himself to the pleasure of lying down, of contact, of sloth. Thus his 
mind 1s not Inclined towards ardour, devotion, persistence and effort. 
The Jlth mental bondage: ÀA monk who practises the holy life for the 


966 


sake of becoming a member of some body of devas (deva-nikaya), 
thinking: “By means of these rites or this discipline, this austerity or 
this holy life I shall become one of the deva, great or small.” Thus his 
mind 1s not inclined towards ardour, devotion, persistence and effort. 

There are still five other hindrances ƒor Buddhist practitioners: 
First, cruelty as a himdrance: EV€ry creature, even 1nsecfs, sfrIVeS 
agaInst one another. The strong attack the weak; the weak deceive the 
strong; everywhere there 1s fighting and cruelty. Second, deception and 
lack öoƒ Sincerify as a hindrance: There 1s a lack of a clear demarcation 
between the rights of a father and a son, between an elder brother and 
a younger; between a husband and a wife; between a senior relative 
and a younger. Ôn every occasion, each one desires to be the highest 
and to profit off others. They cheat each other. They don”t care about 
sincerity and trust. 7rd, wicked behavior that leads to Injustice and 
wickedness as a hindrance: There 1s a lack of a clear demarcation as to 
the behavior between men and women. Everyone at times has Impure 
and lasvicious thoughts and desires that lead them Into questionable 
acts and disputes, fighting, IinJustice and wickedness. Fourth, đisrespecf 
the rights oƒ others as a hindrance: There 1s a tendency for people to 
disrespect the rights of others, to exaggerate their own importance at 
the expense of others, to set bad examples of behavior and, being 
unJust In their speech, to deceive, sÏlander and abuse others. Fjƒh, fo 
neglect their duties as a hindrance: Thịs 1s a tendency for people to 
neglect their duties towards others. They think too mụuch of their own 
comfort and their own desires; they forget the favors they have 
received and cause annoyance to others that offen passes Into gøreat 
inJustice. Talking about women, according to the Lotus Sutra, 
Devadatta Chapter, there are fïve hindrances or obsíacles 0ƒ women: 
First, Inability to become Brahma-kings. Second, 1nability to become 
Indras. 7Thrd, inability to become Mara-kings. Fouríh, inability to 
become Cakravarti-kings. F/ïh, Inability to become Buddhas. In fact, If 
a woman wants to become a Buddha, that person has to cultivate 1n this 
life so that in her next rebirth she can become a man. 

The following paragraph 1s the fen hindrances that any Bodhisattva 
must overcome before achieving enlightenment: ??zsí, the common 
1llusions of the unenlightened, taking the seeming for real. Second, 
common unenlightened conduct. 77rđ, ignorant and dull ideas. Fourth, 


967 


the 1llusions that things are real and have Iindependent existence. F7/?h, 
the lower ideals in Hinayana of nirvana. S¡xíh, the ordinary Idea of 
pure and Impure. Sevemíh, the Idea of reincarnation. Eighíh, the 
confinuation of acfivity even in the formless world. Ninh, no desire to 
act for the salvation of others. 7ewh, non-attainment of complete 
mast€ry. 

Devout Buddhists should always remember that Dull-witted 1s not a 
hindrance ¡1n cultivation. At the time of the Buddha, there was a man 
named Suddipanthaka, one of the disciples of the Buddha. He was 
taught only two words “broom” and “sweep,” and was asked to 
meditate on them. However, he was so dull-witted that when he 
remembered one of the words, he would immediately forget the other. 
Nevertheless, thanks to his power of perseverance, he never neglected 
his cultivation even for a single moment. Ultimately, he became an 
Arhat. On the other hand, although Devadatta was more Intelligent and 
fully conversant with the Dharma, and possessing the five spiritual 
powers, he ultimately descended to the hells because of his greed for 
fame and fortune and his lack of true cultivation. 

More Poisonous Ghosfs: Poison 1s also called Defilement or 
Hindrances. These poisons are sources of all passions and delusions. 
The fundamental evils Iinherent in le which give rise to human 
suffering. The three poisons are regarded as the sources of all 1llusions 
and earthly desires. They pollute people”s lives. Men worry about 
many things. Poisons include harsh or stern words for repressing evil; 
misleading teaching. Poisons are also the turbidity of desire or the 
contamination of desire. The poison of desire or love which harms 
devotion to Buddhist practices. Besides, the poison of delusion, one of 
the three poisons, and the poIson of touch, a term applied to woman. 
According to the Buddha, there are ƒowr poisons in our body, or four 
poIsonous snakes In a basket which Imply the four elemenfs In a body 
(of which a man 1s formed). The four elements of the body, earth, 
water, fire and wind which harm a man by thelr variafion, 1.€. Increase 
and decrease. Tree Poisons greed, anger, and Ignorance or three 
sources of all passions and delusions. The fundamenral evils inherent in 
life which give rise to human suffering. The three poIsons are regarded 
as the sources of all illusions and earthly desires. They pollute people”s 
lives. Men worry about many things. 


968 


According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the 
Buddha, there are seyern lafent proclivifies or underlying tendencies, or 
inherent tendencies. For 1t is owing to their Inveteracy that they are 
called inherent tendencis (anusaya) since they Iinhere (anusenti) as 
cause for the arising of greed for sense desire, efc., again and again. 
The first poIson 1s the underlying tendency to sensual lust. The inherent 
tendency to greed for sense desire. Ordinary human love springing 
from desire, In conftrast with religious love. The second poison 1s the 
underlying tendency to aversion, or the ¡Inherent tendency to 
resentment. The third poison 1s the underlying tendency fo views, Of 
the Iinherent tendency to false view. The fourth poison 1s the underlying 
(nherent) tendency to doubt (uncertainty). The fifíth poison 1s the 
underlying (nherenf) tendency to conceit (pride). The sixth poison 1s 
the underlying tendency to lust for existence (or lust for becoming). 
The seventh poison 1s the underlying tendency to Ignorance. Besides, 
according to the Digha Nikaya Sutra and Angutara Nikaya Sutra, there 
are seven defilements that lie dormant In the recesses of man”s mind. 
They are desire, evil thoughts, wrong views, doubt, pride, attachmet, 
and Ignorance. 

Broadly speaking, there are 84,000 worries. But after analysis, we 
can say there are only 10 serious ones which are ten disturbers of the 
religIous life. Tem poisons do not only cause our afflictions, but also 
prevent us from tasting the pure and cool flavor of emancipation 
(Iberation). The firsf poison is “Lusf”: Lust 1s the string of craving and 
attachment confines us to samsara”s prison. In other words, craving and 
attachment are not only roots that prevent us from being sufficiently 
moved to renounce samsara, but they are also two of the main things 
that bind us to samsara. In order to overcome craving and attachment, 
we should contemplate on the impurity of the body. When we are 
attached to someone, for example, consider how that person 1s Just a 
sack full of six kinds of filthy substances. Then our attachment and 
craving wIll diminish. The second poison ¡is “Anger”: Anger 1s the 
highly disturbed aspect of the mind that arises when we see something 
unpleasant. The obJects of anger could be sentient beings or Inanimate 
obJects; when we Involve ourselves with them they completely disturb 
and torment our mind and we wish to harm them. Anger does great 
damage, for 1t can destroy our root merifs as 1f they had been burnt In a 


969 


fire. Anger Is responsIble for people taking lives, beating or stabbing 
others. The third poison is “lgnorance”: lgnorance 1s the opposite of 
the word “to know'. In Budhdism, Ignorance means “not knowing”, “not 
seeing”, “not understanding”, “being unclear”, and so forth. Whoever 1s 
dominated by Ignorance 1s like a blind person because the eyes are 
shut, or not seeing the true nature of obJects, and not understanding the 
truths of cause and effect, and so on. lgnorance 1s the root of all 
sufferings and afflictions. 7e ƒfourth poison ¡is “Pride”: Pride 1s the 
inflated opinion of ourselves and can manifest in relation to some øgood 
or bad obJect. When we look down from a high mountain, everyone 
below seems to have shrunken In size. When we hold ourselves to be 
superior to others, and have an Inflated opinion of ourselves, we take 
on a superlor aspect. Ít is extremely difficult to develop any good 
qualities at all when one has pride, for no matter how mụuch the teacher 
may teach that person, 1t will do no good. Haughtiness means false 
arrogance, thinking oneself correct in spIte of one”s wrong conduct, 
thinking oneself 1s good in spite of one”s very bad in reality. 
Haughtiness also means arrogance and conceit due to one”s 1llusion of 
having completely understood what one has hardly comprehended at 
all. Haughtiness 1s one of the main hindrances In our cultivation. In 
cultivating the Way, we must have genuine wisdom. Those who have 
gøenuine wisdom never praise themselves and disparage others. These 
people never consider themselves the purest and loftiest, and other 
people common and lowly. In Buddhism, those who praise themselve 
have no future in their cultivation of the Way. Even though they are 
stilll alive, they can be considered as dead, for they have gone agaInst 
their own conscIence and Integrity. The fƒfth poison ¡is “Doubf”: Doubt 
sipgmfles spIritual doubt, from a Buddhist perspective the Inability to 
place confidence In the Buddha, the Dharma, the Sangha, and the 
trainng. Doubt, as wavering uncertainty, a hindrance and fetter to be 
removed. One of the mula-klesa, or root causes of suffering. 
Skepticism, one of the five hindrances one must eliminate on entering 
the stream of saints. Vichikiccha 1s a Pali term, a combination of “v1”, 
means without; and “cikiccha”” means medicine. One who suffers from 
perplexity 1s really suffering from a dire disease, and unless he sheds 
his doubts, he wIll continue to worry over and suffer from this 1llness. 
As long as man 1s subJect to this menfal Itch, this sitting on the fence, 


970 


he will continue to take a skeptical view of things which 1s most 
detrimental to mental ability to decide anything definitely; 1t also 
includes doubt with regard to the possIbility of attaining the Jhanas. 
Doubting 1s natural. Everyone sfarts with doubts. We can learn a great 
deal from them. What 1s Important 1s that we do not identify with our 
doubts. That 1s, do not get caught up In them, letting our mind spin In 
endless circles. Instead, watch the whole process of doubting, of 
wondering. See who 1t 1s that doubts. See how doubts come and øo. 
Then we wIill no longer be victimized by our doubts. We wIll step 
outside of them, and our mind wIll be quiet. We can see how all things 
come and go. Let go of our doubtfs and simply watch. This 1s how to end 
doubting. The sixíh poison is “Wrong Views”: According to Buddhism, 
perverted (wrong) views are views that do not accept the law of cause 
and effect, not consistent with the dharma, one of the five heterodox 
opInions and ten evils. This view arises from a misconception of the 
real characteristic of existence. There were at least sixty-two heretical 
VIews (views of the externalist or non-Buddhist views) 1n the Buddha”s 
time. Buddhism emphasizes on theory of causation. Understanding the 
theory of causaftlon means to solve most of the question of the causes 
of sufferings and afflictions. Not understanding or refuse of 
understanding of the theory of causation means a kind of wrong view In 
Buddhism. According to the Buddha, sentent beings suffer from 
sufferings and afflictions because of dersires, aversions, and delusion, 
and the causes of these harmful actions are not only from Ignorance, 
but also from wrong views. Wrong views also means holding to the 
view of total annihilation, or the view that death ends life, or world- 
extInction and the end of causation, in contrast with the view that body 
and soul are eternal, both views being heterodox. The philosophic 
doctrine that denies a substantial reality to the phenomenal universe. 
The seventh poison is “Kiling”: Thịs 1S one of the ten kinds of evil 
karma, to kill Iiving beings, to take life, kill the living, or any conscIous 
being. According to The Buddha and His Teaching, written by Most 
Venerable Narada, killing means the intentional destruction of any 
living being. The Pali term pana strictly means the psycho-physical life 
perfaining to one”s particular existence. The wanton destruction of this 
life-force, without allowing 1t to run 1ts due course, 1s panatipata. Pana 
also means that which breathes. Hence all animate beings, Iincluding 


971 


animals, are regarded as pana. Plants are not considered as “Ïliving 
beings” as they possess no mind. Monks and nuns, however, are 
forbidden to destroy even plant lie. This rule, it may be mentioned, 
does not apply to lay-followers. According to the Buddhist laws, the 
taking of human life offends agaInst the maJor commands, of animal 
lie against the less stringent commands. Suicide also leads to severe 
penalties In the next lives. The eighth poison ¡is “Sftealing”: Stealing 
means taking possession of anything that has not been given by 1fs 
owner or stealing, 1s also wrong, even legally speaking. Stealing, one 
of the four grave prohibitions or sins in Buddhism. Stealing 1s taking 
what I1snt øIven to us. lt includes not paying taxes or fees that are due, 
borrowing things and not returning them, and taking things from our 
workplace for our own personal use. A Bhiksu or Bhiksuni who steals 
or violates the property of another, whether the property 1s prIvately or 
publicly owned, breaks the second of the Four Degradation Offences. 
He or she 1s no longer worthy to remain a Bhiksu or Bhiksuni and 
cannot participate In the activitiles of the Order of Bhiksus or Order of 
Bhiksunis. The minth poison is “Sexual Infercourse”: Thịs 1s the third 
commandmernt of the five basic commandmentfs for lay people, and the 
third precept of the ten maJor precepts for monks and nuns in the 
Brahma Net Sutra. Monks or nuns who commit this offence wIll be 
expelled from the Order forever. A Bhiksu or Bhiksuni who has sexual 
1nftercourse with another person, whether a female or male, and 
whether that person has given consent or not, breaks the first of the 
Four Degradation Offences. He or she 1s no longer worthy to remain a 
Bhiksu or Bhiksuni and cannot participate 1n the activities of the Bhiksu 
or Bhiksuni Sangha. A Bhiksu who, when motivated by sexual desire, 
tells a woman or a man that it would be a good thing for her or him to 
have sexual relatlons with him, commits a Sangha Restoration Offence. 
A Bhiksuni who 1s Intent upon having sexual relations with someone, 
whether male or female, breaks one of the eight Degradation Offences. 
She 1s no longer worthy to remain a Bhiksuni and cannot participate In 
the actiivitles of the Order of Bhiksunis. Through word or gesture 
arouses sexual desire In that person, breaks the seventh of the Eight 
Degradation Offences. Says to that person that she 1s willing to offer 
him or her sexual relations, breaks the Degradation Offences. 7h fenth 
poison ¡is “Lying”: Lying means verbally saying or Indicating through a 


972 


nod or a shrug somethng we know Isn't true. However, telling the truth 
should be tempered and compassion. For Instance, 1t Isn”t wise to tel 
the truth to a murderer about a potential victimˆs whereabouts, 1f this 
would cause the latter's death. According to the Dharmapada Sutra, 
verse 306, the Buddha taught: “The speaker of untruth goes down; also 
he who denies what he has done, both sinned against truth. After death 
they go together to hells.” 

Besides these above mentioned demonic obsfructions, there are 
other poisonous dermons. First, Demonic Obstructions oƒ Sleepiness and 
Sioth: Sleepiness means yIelding to sleep, drowsiness, comafose, one 
of the klesa, or temptatlons. Sleepiness 1s used by the SarvasfIvadins as 
an equivalent for klesa, the passlons and delusions. SÏleepiness 1s used 
by the school of consciousness as the seed of klesa (greed, hatred, 
Ipnorance, pride, doubt, wrong views). Sloth 1s sluggishness or dullness 
of mind. Its characteristic 1s lack of driving power. Its function 1s fO 
dispel energy. It 1s manifested as the sinking of the mind. Its proximate 
Cause IS unwise atfention to boredom, drowsiness, etc. Sloth 1s 
Identified as sickness of conscIlousness or cifttagelanna. According to 
Most Venerable PIiyadassi in “The Buddha*s Anclent Path,” thina or 
Middha is sloth or morbid sfate of the mind and mental properties. Ít 1s 
nof, as some are Inclined to think, sluggishness of the body; for even 
the Arahats, the Perfect Ones, who are free from this Ill also 
experience bodily fatigue. Thịs sloth and torpor, like butter too stiff to 
spread, make the mind rigid and inert and thus lessen the practitioner”s 
enthusliasm and earnestness from medifation so that he becomes 
mentally sick and lazy. Laxity leads to greater slackness until finally 
there arises a state of callous Indiference. Second  Demonic 
Obstructions oƒ Restlessness: It has the characteristic of disquietude, 
like water whipped up by the wind. Its function 1s to make the mind 
unsteady, as wind makes the banner ripple. Ít is manifested as turmoIl. 
lts proximate cause 1s unwise atfention to mental disquiet. One of the 
biggest problems for Zen practitioners 1s sleeping during meditation. 
Most meditators have two problems: restlessness and torpor. That 1s, IÝ 
they are not Iindulging In idle thinking, they will be dozing off. Those 
who know how to work hard, however, will be concentrating their 
energy on therr inquiry; they w1ll absolutely not be sleeping. 


973 


Tuyển Luận Thứ Bốn Mươi Hai 
The Forty-Second Selective Essay 


Sống An Bình & Hạnh Phúc 


Sống An Bình Theo Quan Điểm Phật Giáo: An bình hay an lạc là 
một cái gì có thể hiện hữu trong giờ phút hiện tại. Theo đạo Phật, nếu 
bạn không sống trong an lạc ngay trong giây phút này, thì bạn sẽ 
không bao giờ có an lạc. Nếu bạn thực sự muốn an lạc, thì bạn có thể 
an lạc ngay trong giờ phút này. Nếu không thì bạn chỉ có thể sống 
trong hy vọng được an lạc trong tương lai mà thôi. Trong Phật giáo, 
tỉnh thức được hiểu với nghĩa là tâm tiến đến và bao phủ hoàn toàn đối 
tượng, xuyên thấu vào trong đối tượng không thiếu phần nào. Tỉnh thức 
có thể được hiểu rõ bằng cách khảo sát ba khía cạnh là đặc tánh, chức 
năng và sự thể hiện. Kinh Quán Niệm nói: “Khi đi, bạn nên ý thức 
rằng bạn đang đi. Khi đứng, bạn ý thức rằng bạn đang đứng. Khi ngồi, 
bạn ý thức rằng bạn đang ngồi. Khi nằm, bạn ý thức rằng bạn đang 
nằm. Bất cứ thân tâm mình đang được sử dụng trong tư thế hay suy 
nghĩ nào, bạn đều luôn ý thức tư thế. hay suy nghĩ ấy. Cứ như thế bạn 
luôn sống trong tỉnh thức.” người tu Phật nên luôn nhớ rằng khi chúng 
ta sống tỉnh thức có nghĩa là chúng ta đang có khả năng sống ngay 
trong lúc hiện tại này. Cái gì chúng ta đang làm ngay trong hiện tại là 
cái quan trọng nhất cho đời sống của chúng ta. Lúc chúng ta đang nói 
chuyện, thì nói chuyện là chuyện quan trọng nhất trong đời. Lúc chúng 
ta đang đi, thì chuyện đi là chuyện quan trọng nhất trong đời. Lúc 
chúng ta đang uống trà, thì chuyện uống trà là chuyện quan trọng nhất 
trong đời, vân vân. Mọi sinh hoạt trong cuộc sống hằng ngày của 
chúng ta đều phải được là trong tỉnh thức. Chính vì vậy mà chúng ta 
phải có khả năng tỉnh thức hai mươi bốn giờ trong một ngày, chứ 
không chỉ ngay lúc tu tập mà thôi. Mọi hành động đều phải được làm 
trong sự tỉnh thức. Tỉnh thức là ý thức về một cái gì hay là tiến trình 
nghĩ nhớ về cái gì. Chúng ta đã học chữ “Tỉnh thức” theo nghĩa nhận 
biết hay chỉ là chăm chú về cái gì, nhưng nghĩa của tỉnh thức không 
dừng lại ở đó. Tỉnh thức còn là thực hiện hành động với đầy đủ ý thức, 
ngay cả trong lúc thở, đi, đứng, nằm, ngồi, v.v. Mục đích của sự chú 
tâm là kiểm soát và làm lắng dịu tâm. Đây là một trong những điểm 
trọng yếu của tu tập trong Phật giáo, bao gồm việc tu tập tỉnh thức 


974 


thân, khẩu và ý để hoàn toàn tỉnh thức về việc mình làm và cái mình 
muốn. Cuối cùng, tỉnh thức sẽ giúp hành giả có thể hiểu được thực tính 
của vạn hữu. 

Theo Kinh Pháp Hoa, có bốn an lạc hạnh hay bốn phương cách để 
đạt được hạnh phúc. Trong kinh này, Đức Phật dạy chúng ta phải đối 
xử như thế nào, phải nói năng làm sao, phải giữ thái độ của tâm thức 
và nỗ lực thực hiện lý tưởng của chúng ta như thế nào. Thứ Nhất Là 
Thân An Lạc Hạnh: Thân an lạc hạnh hay an lạc bằng những thiện 
nghiệp của thân. Đức Phật dạy hạnh an lạc về thân bằng cách chia 
hạnh này ra làm hai phần, phạm vi hành sử (hoạt động) và phạm vi 
thân cận (gần gũi) của một vị Bồ Tát. Phạm vị hành xử của một vị Bồ 
Tát là thái độ căn bản của vị ấy, đây là nền tảng của sự ứng xử riêng 
của vị ấy. Một vị Bồ Tát phải luôn kiên nhẫn, tử tế, nhu hòa, không 
nóng nảy; không hách dịch, không như người bình thường, vị ấy không 
kiêu mạn hay khoe khoang về những việc tốt của riêng mình, vị ấy 
phải nhìn thấy đúng như thật tính của tất cả các sự vật. VỊ ấy không 
bao giờ có cái nhìn phiến diện về các sự vật. Vị ấy hành sử với lòng từ 
bi với tất cả mọi người mà không bao giờ tổ lộ, nghĩa là không phân 
biệt. Đức Phật dạy về phạm vi gần gũi của một vị Bồ Tát bằng cách 
chia phạm vi này ra làm 10 phần: một vị Bồ Tát không gần gũi với 
những người có chức vị cao hay có uy thế nhằm đạt lợi dưỡng, cũng 
không chịu giảng pháp cho họ bằng sự thân mật thái quá với họ; một vị 
Bồ Tát không gần gũi các ngoại đạo, các nhà làm thơ văn thế tục, 
không gần gũi với những người chỉ biết chạy theo thế tục hay những 
người chán bỏ thế tục. Do đó mà vị Bồ Tát luôn đi trên “Trung Đạo” 
chứ không bị ảnh hưởng bất tịnh của các hạng người vừa kể; một vị Bồ 
Tát không tham dự vào các môn thể thao hung bạo như quyển anh hay 
đô vật, hay những cuộc trình diễn múa men của các vũ công hay của 
những người khác; một vị Bồ Tát không lui tới thân cận với những 
người làm nghề sát sanh, như người bán thịt, đánh cá, thợ săn, và vị ấy 
không bày tỏ thái độ dửng dưng đối với việc làm ác; một vị Bồ Tát 
không thân cận gần gũi với chư Tăng Ni chỉ biết ầm cầu an lạc và 
hạnh phúc cho riêng mình, còn thì không lo gì cho ai, và những người 
bằng lòng với cuộc sống tách biệt với thế tục. Hơn nữa, vị ấy không bị 
tiêm nhiễm bởi những ý tưởng ích kỷ, cũng không chịu nghe pháp mà 
họ giảng. Nếu họ có tới nghe pháp của mình thì mình phải nắm lấy cơ 
hội mà thuyết giảng, nhưng không mong cầu bất cứ điều gì nơi họ; khi 


975 


giảng pháp cho phụ nữ, vị ấy không để lộ vẻ bên ngoài có thể gây ý 
tưởng đam mê, và vị ấy luôn giữ một tâm lý đứng đắn và một thái độ 
nghiêm túc; vị ấy không thân cận với một người lưỡng tính. Nghĩa là vị 
ấy phải cẩn trọng khi thuyết giảng cho một người lưỡng tính như thế; vị 
ấy không vào nhà người khác một mình. Nếu vì bất cứ lý do gì mà 
phải làm như vậy, vị ấy chỉ chú tâm nghĩ nhớ tới Đức Phật. Đây là lời 
khuyên dạy của Đức Phật cho vị Bồ Tát khi vị này đi mọi nơi cùng với 
Đức Phật; khi giảng pháp cho phụ nữ, không nên để lộ răng khi cười, 
cũng không nên để lộ ngực mình ra; vị ấy không thích giữ các vị sa-di 
và trẻ em bên cạnh mình. Ngược lại, Đức Phật khuyên vị ấy nên ưa 
thích thiển định, độc cư, học tập và kiểm soát tâm mình. 7h Nhì Là 
Khẩu An Lạc Hạnh: An lạc bằng những thiện nghiệp của khẩu: một vị 
Bồ Tát không ưa thích kể những sai lầm của người khác hay của các 
kinh; một vị Bổ Tát không khinh thường những người thuyết giảng 
khác; vị ấy không nói cái tốt, cái xấu hay ưu khuyết điểm của người 
khác, không nêu tên các Thanh văn và không nêu truyền những sai 
lầm và tội lỗi của họ; vị ấy không ca ngợi đức hạnh của họ và không 
sanh lòng ghen ty; vị ấy luôn giữ tâm hoan hỷ và mở rộng. Khi có ai 
đặt câu hỏi khó, vị ấy không bao giờ nói những điều mà mình không 
biết. Thứ Ba Là Ý An Lạc Hạnh: An lạc bằng những thiện nghiệp của 
ý: vị ấy không nuôi dưỡng lòng đố ky, lừa dối; vị ấy không khinh 
thường hay nhục mạ những người học đạo khác, dù những người này là 
những người sơ cơ, vị ấy cũng không vạch ra những dư thừa hay thiếu 
sót của họ; nếu có ai tìm cầu Bồ Tát đạo, vị ấy không làm cho họ chán 
nản khi khiến họ nghi ngờ hay nuối tiếc; vị ấy cũng không nói những 
điều làm họ nhụt chí; vị ấy không ưa thích bàn luận về các pháp hoặc 
tranh cãi mà nên nỗ lực bàn về phương cách tu tập để cứu độ tất cả 
chúng sanh; vị ấy nên nghĩ đến việc cứu độ tất cả chúng sanh khỏi các 
khổ đau bằng lòng đại từ bi của mình; vị ấy nên nghĩ đến chư Phật như 
tưởng nghĩ đến đấng từ phụ; vị ấy nên nghĩ đến những vị Bồ Tát như 
những bậc thầy vĩ đại của mình; vị ấy nên giảng pháp đồng đều cho tất 
cả chúng sanh. Thứ Tư Là Thệ Nguyện An Lạc Hạnh: An lạc bằng cách 
giảng dạy kinh pháp. Vào thời mạt pháp, chư Bồ Tát nên phát sinh một 
tinh thần từ thiện lớn lao với những người chưa là Bồ Tát. 

Sống Hạnh Phúc Theo Quan Điểm Phật Giáo: Nói về hạnh phúc, 
nhiều người cho rằng họ có thể giải quyết mọi vấn để của mình khi họ 
có tiền, nên họ luôn bận rộn đem hết sức lực của mình ra để kiếm tiễn. 


976 


Càng kiếm được nhiều tiền họ càng muốn kiếm thêm nữa. Họ không 
nhận thức được rằng tiền không mua được hạnh phúc, hay sự giàu có 
thường không mang lại hạnh phúc. Kỳ thật, hạnh phúc thực sự chỉ tìm 
thấy trong nội tâm chứ không nơi của cải, quyển thế, danh vọng hay 
chiến thắng. Nếu chúng ta so sánh giữa hạnh phúc vật chất và tâm hồn 
thì chúng ta sẽ thấy rằng những hạnh phúc và khổ đau diễn ra trong 
tâm hồn chúng ta mãnh liệt hơn vật chất rất nhiều. Đức Phật dạy về 
hạnh phúc của người cư sĩ như sau: “Sống nghèo về vật chất mà tinh 
thần thoải mái là hạnh phúc. Sống đời không bị chê trách là hạnh 
phúc, vì người không bị chê trách là phúc lành cho chính mình và cho 
người khác. Người đó được mọi người ngưỡng mộ và cẩm thấy sung 
sướng hơn khi truyền cảm được làn sóng hòa bình sang người khác. 
Tuy nhiên, rất khó mà không bị mọi người chê trách. Vì thế người trí 
cao thượng nên cố sống dửng dưng với sự khen chê bên ngoài, cố đạt 
được hạnh phúc tinh thần bằng cách vượt qua lạc thú vật chất.” 

Thông thường mà nói, cái gì mang lại thoải mái là hạnh phúc. Tuy 
nhiên, hạnh phúc đạt được từ sự ổn định của tâm thức là quan trọng 
nhứt vì mục đích tối thượng của đời người là hạnh phúc và an vui. 
Hạnh phúc bình thường là thỏa mãn sự khao khát. Tuy nhiên, ngay khi 
điều mong muốn vừa được thực hiện thì chúng ta lại mong muốn một 
thứ hạnh phúc khác, vì lòng thèm muốn ích kỷ của chúng ta không 
cùng tận. Chúng ta thường cố gắng theo đuổi những cắm giác dễ chịu 
và hài lòng cũng như loại bỏ những khổ đau bất hạnh bằng những giác 
quan của mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Tuy nhiên, còn một mức độ cảm 
nhận khác hơn, đó là sự cảm nhận bằng tâm. Hạnh phúc thật sự cũng 
phải được theo đuổi bằng tâm nữa. Như vậy, theo Phật giáo chúng ta 
không thể định nghĩa hạnh phúc đích thực bằng những thỏa mãn vật 
chất và nhục dục, mà chỉ bằng cách khai tâm mở trí sao cho lúc nào 
chúng ta cũng hướng đến tha nhân và những nhu cầu của họ. Phật tử 
chân thuần phải nên luôn nhớ rằng hạnh phúc thật sự chỉ bắt nguồn từ 
cuộc sống đạo đức. Tiền không mua được hạnh phúc, hay sự giàu có 
thường không mang lại hạnh phúc. Kỳ thật, hạnh phúc thực sự chỉ tìm 
thấy trong nội tâm chứ không nơi của cải, quyền thế, danh vọng hay 
chiến thắng. Hạnh phúc của người có vật sở hữu nhờ sự nỗ lực cố 
gắng, nhờ sức lực của chân tay và mồ hôi, sở hữu một cách hợp pháp. 
Chính mình thọ hưởng tài sản ấy, hoặc dùng nó để gieo duyên tạo 
phước. Đây mới đích thực là hạnh phúc. 


977 


Nhiều người cho rằng họ có thể giải quyết mọi vấn để của mình 
khi họ có tiền, nên họ luôn bận rộn đem hết sức lực của mình ra để 
kiếm tiền. Càng kiếm được nhiều tiền họ càng muốn kiếm thêm nữa. 
Họ không nhận thức được rằng tiền không mua được hạnh phúc, hay sự 
giàu có thường không mang lại hạnh phúc. Kỳ thật, hạnh phúc thực sự 
chỉ tìm thấy trong nội tâm chứ không nơi của cải, quyển thế, danh vọng 
hay chiến thắng. Nếu chúng ta so sánh giữa hạnh phúc vật chất và tâm 
hồn thì chúng ta sẽ thấy rằng những hạnh phúc và khổ đau diễn ra 
trong tâm hồn chúng ta mãnh liệt hơn vật chất rất nhiều. Phật tử thuần 
thành nên luôn nhớ rằng tài sản sẽ ở lại khi bạn ra đi. Bạn bè người 
thân sẽ đưa tiễn bạn ra nghĩa trang. Chỉ có nghiệp lành nghiệp dữ mà 
bạn đã tạo ra sẽ phải đi theo với bạn vào chung huyệt mộ mà thôi. Vì 
thế, tài sản chỉ có thể được dùng để trang hoàng căn nhà, chứ không 
thể tô điểm được cho công đức của mình. Y phục có thể được dùng để 
trang hoàng thân thể của bạn, chứ không phải cho chính bạn. Hạnh 
phúc bình thường là thỏa mãn sự khao khát. Tuy nhiên, ngay khi điều 
mong muốn vừa được thực hiện thì chúng ta lại mong muốn một thứ 
hạnh phúc khác, vì lòng thèm muốn ích kỷ của chúng ta không cùng 
tận. Chúng ta thường cố gắng theo đuổi những cẩm giác dễ chịu và hài 
lòng cũng như loại bổ những khổ đau bất hạnh bằng những giác quan 
của mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Tuy nhiên, còn một mức độ cảm nhận 
khác hơn, đó là sự cảm nhận bằng tâm. Hạnh phúc thật sự cũng phải 
được theo đuổi bằng tâm nữa. Cuối cùng, bí mật của hạnh phúc nằm ở 
chỗ chúng ta biết những gì cần làm ngay trong hiện tại, và không bận 
tâm đến quá khứ và tương lai. Chúng ta không thể nào trở về lại để 
thay đổi những việc đã xẩy ra trong quá khứ, và chúng ta cũng chẳng 
thể nào biết trước những gì sẽ xẩy ra trong tương lai. Chỉ có khoảnh 
khắc thời gian mà chúng ta tương đối kiểm soát được là hiện tại. 

Theo giáo thuyết nhà Phật, cuộc sống hạnh phúc có nghĩa là cuộc 
sống mà trong đó con người luôn duy trì cho mình cái tâm bình an và 
tỉnh thức. Còn chư Tăng Ni, họ nên luôn tri túc và tự nguyện tu tập. 
Chừng nào mà một người còn ôm ấp sự thù hằn, chừng đó tâm thức 
người ấy chưa hàm chứa thể cách lý tưởng của một Phật tử thuần 
thành; dù bất cứ bất hạnh nào giáng xuống cho người ấy, người ấy vẫn 
phải giữ một cái tâm bình an tĩnh lặng. Còn an lạc là một cái gì có thể 
hiện hữu trong giờ phút hiện tại. Thật là kỳ cục khi nói, “Hãy đợi cho 
đến khi tôi làm xong cái này rồi thì tôi thoải mái để sống trong an lạc 


978 


được.” Cái ấy là cái gì? Một mảnh bằng, một công việc, một cái nhà, 
một chiếc xe, hay trả một món nợ? Như vậy bạn sẽ không bao giờ có 
an lạc. Lúc nào cũng có một cái khác sau cái này. Theo đạo Phật, nếu 
bạn không sống trong an lạc ngay trong giây phút này, thì bạn sẽ 
không bao giờ có an lạc. Nếu bạn thực sự muốn an lạc, thì bạn có thể 
an lạc ngay trong giờ phút này. Nếu không thì bạn chỉ có thể sống 
trong hy vọng được an lạc trong tương lai mà thôi. Muốn đạt được một 
cuộc sống an bình và hạnh phúc trước tiên bạn phải có một cái tâm an 
tịnh và tập trung. Đây là một cái tâm luôn cần thiết cho người tu Phật. 
Phật tử thuần thành nên dùng tâm bình an, tĩnh lặng và tập trung nây 
để xem xét thân tâm. Ngay cả những lúc tâm bất an chúng ta cũng 
phải để tâm theo dõi; sau đó chúng ta sẽ thấy tâm an tịnh, vì chúng ta 
sẽ thấy được sự vô thường. Ngay cả sự bình an, tĩnh lặng cũng phải 
được xem là vô thường. Nếu chúng ta bị dính mắc vào trạng thái an 
tịnh, chúng ta sẽ đau khổ khi không đạt được trạng thái bình an tĩnh 
lặng. Hãy vứt bỏ tất cả, ngay cả sự bình an tĩnh lặng. Làm được như 
vậy là chúng ta đã có được cuộc sống an bình và hạnh phúc ngay trong 
đời kiếp nầy. 

Đức Phật dạy về hạnh phúc của người cư sĩ như sau: “Sống nghèo 
về vật chất mà tinh thần thoải mái là hạnh phúc. Sống đời không bị 
chê trách là hạnh phúc, vì người không bị chê trách là phúc lành cho 
chính mình và cho người khác. Người đó được mọi người ngưỡng mộ 
và cảm thấy sung sướng hơn khi truyền cảm được làn sóng hòa bình 
sang người khác. Tuy nhiên, rất khó mà không bị mọi người chê trách. 
Vì thế người trí cao thượng nên cố sống dửng dưng với sự khen chê bên 
ngoài, cố đạt được hạnh phúc tinh thần bằng cách vượt qua lạc thú vật 
chất.” Sau đó Đức Phật tiếp tục nhắc nhở chư Tăng Ni: “Hạnh phúc 
Niết Bàn là dạng thức hạnh phúc giải thoát khổ đau cao thượng nhất.” 
Trong Kinh Tăng Nhứt A Hàm, Đức Phật đã giảng về bốn loại hạnh 
phúc của người cư sĩ như sau: Thứ nhất là Hạnh phúc có vật sở hữu: 
Hạnh phúc của người có vật sở hữu nhờ sự nỗ lực cố gắng, nhờ sức lực 
của chân tay và mồ hôi, sở hữu một cách hợp pháp. Khi nghĩ như vậy, 
người kia cảm thấy thỏa thích và mãn nguyện. Đó là hạnh phúc có 
được vật sở hữu. 7h nhì là Hạnh phúc được có tài sản: Người kia tạo 
nên tài sản do nơi cố gắng nỗ lực. Bây giờ chính mình thọ hưởng tài 
sản ấy, hoặc dùng nó để gieo duyên tạo phước. Khi nghĩ như vậy, 
người ấy cảm thấy thỏa thích và mãn nguyện. Đó là hạnh phúc có 


979 


được tài sản. Riêng đối với chúng ta, những người Phật tử thuần thành, 
lúc nào chúng ta cũng theo đuổi bảy thứ tài sản của các bậc Thánh 
Nhân: tín, tấn, tàm quý (hổ với bên ngoài và thẹn với bên trong), đa 
văn, xả (không chấp giữ trong tâm), định (tâm không dao động), và 
huệ. Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có thất thánh tài: 
tín tài, giới tài, tàm tài (xấu hổ khi tự mình làm lỗi), quý tài (xấu hổ khi 
người khác làm lỗi), văn tài, thí tài, và tuệ tài. Thứ ba là Hạnh phúc 
không nợ nần: Người kia không thiếu ai món nợ lớn nhỏ nào. Khi nghĩ 
như vậy người kia cảm thấy thỏa thích và mãn nguyện. Đó là hạnh 
phúc không mang nợ. Thứ / là Hạnh phúc không bị khiển trách: Bậc 
Thánh nhân không bị khiển trách về thân khẩu ý. Khi nghĩ như vậy, 
người ấy cảm thấy thỏa thích và mãn nguyện. Đó là hạnh phúc không 
bị khiển trách. 

Hạnh Phúc Hiểu Biết Chính Mình: Hiểu biết chính mình là sáng 
suốt hiểu biết tường tận sự vật đúng như thật sự sự vật là như vậy, là 
thấu triệt thực tướng của sự vật, tức là thấy rõ bản chất vô thường, khổ, 
vô ngã của ngũ uẩn ngay trong chính mình. Không phải tự mình hiểu 
biết mình một cách dễ dàng vì những khái niệm sai lầm, những ảo 
tưởng vô căn cứ, những thành kiến và ảo giác. Thật là khó mà thấy 
được con người thật của chúng ta. Khi chúng ta bắt đầu cất bước trên 
con đường đạo là chúng ta từng bước tiến vào nội tâm của mình. Khi 
chúng ta bắt đầu chiếu rọi ánh sáng vào việc tự vấn lấy chính mình, 
khi chúng ta bắt đầu thiển quán và trải nghiệm tập trung và tỉnh thức, 
chúng ta phát hiện ra rằng Đạo không nằm ngoài chúng ta, và bắt đầu 
tìm hiểu Đạo từ chỗ chúng ta, với từng hơi thở như đâi Thiển sư Đạo 
Nguyên đã nói: “Học Phật đạo là học chính mình. Học chính mình là 
quên đi chính mình. Quên chính mình là thấu hiểu vạn pháp. Thấu hiểu 
vạn pháp là Thân tâm của mình, và người người đều giải thoát.” Đức 
Phật dạy rằng muốn có thể hiểu được chính mình, chúng ta phải trước 
hết thấy và hiểu sự vô thường nơi ngũ uẩn. Ngài ví sắc như một khối 
bọt, thọ như bong bóng nước, tưởng như ảo cảnh, hành lều bều như lục 
bình trôi, và thức như ảo tưởng. Đức Phật dạy: “Bất luận hình thể vật 
chất nào trong quá khứ, vị lai và hiện tại, ở trong hay ở ngoài, thô 
thiển hay vi tế, thấp hay cao, xa hay gần... đều trống rỗng, không có 
thực chất, không có bản thể. Cùng thế ấy, các uẩn còn lại: thọ, tưởng, 
hành, thức...lại cũng như vậy. Như vậy ngũ uẩn là vô thường, mà hễ 
cái gì vô thường thì cái đó là khổ, bất toại và vô ngã. Ai hiểu được như 


980 


vậy là hiểu được chính mình.” Hành giả nên luôn nhớ rằng hễ hình 
ngay thì bóng thẳng. Nếu bạn muốn gặt quả vị Phật, bạn phải gieo 
chủng tử Phật. Hình đẹp xấu thế nào, bóng hiện trong gương cũng như 
thế ấy, lời Phật dạy muôn đời vẫn thế, biết được quả báo ba đời, làm 
lành được phước, làm dữ mang họa là chuyện đương nhiên. Người trí 
biết sửa đổi hình, kẻ dại luôn hờn với bóng. Trước cảnh nghịch cảnh 
thuận cảnh, người con Phật chơn thuần đều an nhiên tự tại, và phải cố 
tự hiểu biết chính mình chứ không oán trời trách đất. Miễn là chúng ta 
làm được như vậy, chính chúng ta đang làm nẩy nở những đoá tuệ giác 
cùng lúc với những đóa hoa của lòng bi mẫn, tha thứ, hoan hỷ và 
buông xả. Thật vậy, hiểu biết chính mình giúp chúng ta biết buông xả 
vì chúng ta không có nhu cầu nắm giữ cho riêng mình. Chúng ta không 
còn là cái “ta” nhỏ bé và dễ tan vỡ cần phải bảo trọng bằng đủ mọi 
cách nữa. Chúng ta trở thành hoan hỷ bởi vì cái vui của tha nhân cũng 
là cái vui của chúng ta, con người của chúng ta sẽ đong đầy hỷ lạc và 
không còn ganh ghét ích kỷ nữa. Thoát được sự luyến chấp vào tà kiến 
và thành kiến, con người của chúng ta sẽ đong đầy sư khoan dung rộng 
lượng. Cánh cửa bi mẫn của chúng ta được mở rộng ra, và chúng ta 
cũng biết đau nỗi đau của chúng sanh muôn loài. Kết quả là chúng ta 
làm bất cứ thứ gì có thể làm được hầu làm vơi đi những nỗi đau khổ 
ấy. Hiểu biết chính mình còn giúp chúng ta loại trừ những ganh ghét, 
sân hận, và vị kỷ, đồng thời phát triển tình thương đến với mọi người. 
Chúng ta ai cũng có thân xác và đời sống của riêng mình, nhưng chúng 
ta vẫn có thể sống hài hòa với mọi người và giúp đở lẫn nhau trong 
khả năng của chính mình. 

Hạnh Phúc Tự Làm Chủ Lấy Mình: Theo Phật giáo, làm chủ lấy 
mình có nghĩa là tự chủ, tự làm chủ lấy mình, làm chủ những cảm kích, 
những xúc động, những ưa thích và ghét bỏ. Những điều này thật là 
khó thực hiện vô cùng. Chính vì thế mà Đức Phật dạy: “Dù có thể 
chinh phục cả triệu người ở chiến trường, tuy nhiên, chiến thắng vẻ 
vang nhất là tự chinh phục lấy mình.” Thật vậy, tự chiến thắng lấy 
mình là chìa khóa để mở cửa vào hạnh phúc. Đó là năng lực của mọi 
thành tựu. Ôi! An lạc và hạnh phúc biết bao cho những ai tự làm chủ 
lấy mình! Thật vậy, hành động mà thiếu tự chủ ắt không đưa đến mục 
tiêu nhất định nào mà cuối cùng là thất bại. Chỉ vì con người không tự 
chủ được tâm mình nên bị đủ thứ xung đột phát sanh trong tâm. Vì vậy 
mà tự chủ là tối quan trọng và thiết yếu cho bất cứ người tu Phật nào. 


981 


Theo Đức Phật, hành thiển là con đường hay nhất dẫn đến tự chủ. 
Theo quan điểm Phật giáo, tâm hay thức là phần nòng cốt của sự hiện 
hữu của con người. Tất cả những kinh tâm lý như đau khổ và thích thú, 
buồn vui, thiện ác, sống chết... đều không đến với ta bằng tác nhân 
ngoại lai. Chúng chỉ là hậu quả của những tư tưởng và hành động của 
chúng ta. Chính hành động cũng xuất phát từ tư tưởng. Do đó trong 
guồng máy phức tạp của con người, tâm là yếu tố quan trọng vô cùng. 
Hành giả đừng bao giờ vội vã thực tập thiển, cũng đừng bao giờ ép 
buộc thân tâm của chính mình, mà phải tử tế với chính mình. Phải sống 
thật bình thường và tỉnh thức. Nếu bạn có chánh niệm là bạn có tất cả! 
Một phút thiển quán phải là một phút an bình và hạnh phúc. Nếu thiền 
quán không đem lại an lạc cho bạn, là bạn đã thực tập sai đường rồi. 
Thiển quán mang lại hạnh phúc. Hạnh phúc này, trước tiên đến từ yếu 
tố bạn tự làm chủ lấy bạn, chứ không còn bị lôi kéo vào thất niệm. 
Nếu bạn theo dõi hơi thở và cho phép nụ cười nở trên môi mình, tỉnh 
thức cảm thọ và tư tưởng của bạn, thì nhất cử nhất động của thân thể 
bạn sẽ tự nhiên trở nên mềm mại và buông xả, sự hòa hợp sẽ có mặt 
tại đó, và chân hạnh phúc sẽ khởi lên. Giữ cho tâm mình có mặt trong 
mỗi giây phút hiện tại, đó là căn bản của thiền tập. Khi thực hiện được 
điều này, tức là chúng ta đang sống trọn vẹn và thâm sâu đời sống của 
chúng ta, mà những người sống trong thất niệm không thể nào có được. 
Hạnh Phúc Được Đi Trên Đạo Lộ Diệt Khổ: Cần nên hiểu rằng 
khi Đức Phật bảo cuộc sống của chúng ta là khổ, ý Ngài muốn nói đến 
mọi trạng thái không thỏa mãn của chúng ta với một phạm vi rất rộng, 
từ những bực dọc nho nhỏ đến những vấn để khó khăn trong đời sống, 
từ những nỗi khổ đau nát lòng chí đến những tang thương của kiếp 
sống. Vì vậy chữ “Khổ (Dukkha)” nên được dùng để diễn tả những 
việc không hoàn hảo xảy ra trong đời sống của chúng ta và chúng ta có 
thể cải hóa chúng cho tốt hơn. Trạng thái khổ não bức bách thân tâm 
(tâm duyên vào đối tượng vừa ý thì cảm thấy vui, duyên vào đối tượng 
không vừa ý thì cảm thấy khổ). Đây là đế thứ nhất trong Tứ Diệu Đế 
của Phật giáo, cho rằng vòng luân hồi sanh tử được đặt tính hóa bởi 
những bất toại và đau khổ. Điều này liên hệ tới ý tưởng cho rằng vạn 
hữu vô thường, chúng sanh không thể nào tránh được phân ly với cái 
mà họ mong mỏi và bắt buộc phải chịu đựng những thứ không vui. 
Trong Phật giáo thật, ngoài thể nghiệm giác ngộ ra, không có Phật 
giáo. Nhưng hành giả nên luôn nhớ rằng giác ngộ là thành quả của 


982 


chính bản thân mình và mỗi người chúng ta đều có cơ hội như nhau để 
đạt đến sự giác ngộ của chính mình. Ngộ không phải là một trạng thái 
an tĩnh không thôi; nó không phải là sự thanh thản mà là một kinh 
nghiệm nội tâm không có dấu vết của tri thức phân biệt, phảẩi là sự 
thức tỉnh nào đó phát khởi từ lãnh vực đối đãi của tâm lý, một sự trở 
chiều với hình thái bình thường của kinh nghiệm vốn là đặc tính của 
đời sống thường nhật của chúng ta. Thuật ngữ mà Phật giáo gọi là 
quay trổ lại, hay lật ngược cái cơ sở của tâm ý, ở đây toàn bộ kiến trúc 
tâm thức trải qua một cuộc thay đổi toàn diện. Chính vì vậy mà chúng 
ta nói rằng chúng ta hạnh phúc khi được đi trên đạo lộ diệt khổ vì khi 
đó chúng ta đã thấy được bộ mặt thật của khổ đau phiền não. 

Những bước cơ bản của đạo lộ diệt khổ hướng đến Niết Bàn đã 
được Đức Phật chỉ rõ (Đạo Lộ Diệt Khổ). Đó là con đường tu tập cẩn 
trọng nội tâm thế nào để tạo được sự an lạc thanh khiết và sự yên nghỉ 
tối thượng khỏi những xáo trộn của cuộc đời. Đạo lộ nầy quả thật rất 
khó, nhưng nếu chúng ta với sự chánh niệm và hoàn toàn tỉnh thức, 
bước lên trên đó thận trọng từng bước, chúng ta cũng có ngày đến đích. 
Người ta thường đi mà không thấy không biết con đường mình đang đi. 
Tôn giáo chú trọng trên thực hành, tức là đi như thế nào, nhưng lại sao 
lãng việc giáo hóa những hoạt động trí thức để xác định con đường tu 
tập chân chính, tức là thấy như thế nào. Trong Phật giáo Đại Thừa, đây 
là con đường trên đó người ta đã trực tiếp chứng nghiệm “tánh không.” 
Con đường này đồng thời với sơ địa Bồ Tát, trên đó hành giả dẹp bỏ 
được những nhận thức giả tạo về một cái ngã trường tổn. Đức Phật đã 
nhấn mạnh trong giáo lý của Ngài là tiến trình thử nghiệm trong tu tập 
theo giáo lý nhà phật là một chuỗi những quan sát khách quan trước 
khi thực hành. Qua quan sát khách quan chúng ta nhận chân ra bộ mặt 
thật của khổ đau phiển não. Từ đó chúng ta mới có cơ hội tu tập để tận 
diệt hoàn toàn khổ đau và phiển não. Chính vì thế mà ở vào bất cứ 
thời điểm nào trong tiến trình tu tập, quan sát khách quan lúc nào cũng 
giữ vai trò chính yếu trong tiến trình thử nghiệm trong tu tập theo Phật 
giáo. Thứ nhất là vượt Qua Sự Sân Hận: Theo thuyết nhà Phật, muốn 
vượt qua sân hận chúng ta phẩi quán rằng một con người hay con thú 
làm cho mình giận hôm nay có thể đã từng là bạn hay là người thân, 
hay có thể là cha là mẹ của ta trong một kiếp nào đó trong quá khứ. 
Thứ nhì là vượt Qua Luyến Á¡: Muốn qua luyến ái chúng ta nên tu tập 
thiển định và quán tưởng rằng một người bạn hôm nay có thể trở thành 


983 


kẻ thù ngày mai, do đó không có gì cho chúng ta luyến ái. Thứ ba là 
hàng Phục Ma Chướng: Hàng phục ma quân như Đức Phật đã làm khi 
Ngài vừa thành Chánh Giác (Khi Đức Phật sắp sửa thành chánh giác, 
Ngài ngồi ở Bồ Đề Đạo Tràng, thì có vị trời thứ sáu ở cõi dục giới hiện 
tướng ác ma đến thử thách Ngài bằng đủ thứ nguy hại, hoặc dùng lời 
ngon ngọt dụ dỗ, hoặc dùng uy lực bức hại. Tuy nhiên, đức Phật đều 
hàng phục được tất cả). Thứ ?ư là khắc phục hoài nghỉ: Học kinh, đọc 
truyện nói về những người giác ngộ, cũng như Thiền quán là những 
phương cách giúp chúng ta nhận biết chân lý và khắc phục hoài nghi. 
Thứ năm là xả bỏ tiền tài và sắc dục: Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, 
Chương 22, Đức Phật dạy: “Tiền tài và sắc đẹp đối với con người rất 
khó buông xả, giống như chút mật trên lưỡi dao, không đủ cho bữa ăn 
ngon, thế mà đứa trẻ liếm vào thì bị nạn đứt lưỡi.” Thứ sáu là loại bỏ 
vọng niệm: Một trong những phương cách tốt nhứt để loại trừ vọng 
niệm là hoặc ngồi thiển, hoặc giữ một phương pháp nào đó chẳng hạn 
như niệm hồng danh Phật A Di Đà. Thứ bảy là chẳng hủy báng Phật 
pháp: Đây là một trong mười luật nghi của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ 
Tát an trụ trong pháp nây thời được luật nghi đại trí vô thượng. 7hứ 
tám là không tìm Lỗi Người: Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta 
thường nhìn lên, nhìn xuống, nhìn đông, nhìn tây, nhìn bắc, nhìn nam, 
cố tìm lỗi người. Phật dạy rằng chúng ta nên nhìn lại chúng ta, chúng 
ta nên phản quang tự kỷ để tự giác ngộ lấy chính mình. Đức Phật dạy: 
“Khi nào chúng ta không còn thấy lỗi người hay chỉ thấy cái hay của 
chính mình, chừng đó chúng ta sẽ được các bậc trưởng lão nễ vì và hậu 
bối kính ngưỡng. Theo Kinh Pháp Cú, câu 50, Đức Phật dạy: “Chớ nên 
dòm ngó lỗi người, chớ nên dòm coi họ đã làm gì hay không làm gì, 
chỉ nên ngó lại hành động của mình, thử đã làm được gì và chưa làm 
được gì”. Thứ chín là hãy tự xem xét lấy mình: Chúng ta, những Phật tử 
thuần thành, phải tự quán sát lấy mình để từ đó chúng ta có khả năng 
hiểu mình là ai. Hiểu thân và tâm mình bằng sự quan sát theo dõi. 
Trong lúc ngồi thiển, trong khi ăn uống, ngủ nghỉ, chúng ta đều biết 
phải làm như thế nào để giới hạn và điều hòa. Hãy xử dụng trí tuệ của 
chúng ta. Hành thiển không nhằm mục đích đạt được, hay để hoàn 
thành một cái gì cả. Chỉ cần chú tâm tỉnh thức. Toàn thể việc hành 
thiền của chúng ta là nhìn thẳng vào tâm mình. Khi nhìn thẳng vào tâm 
mình chúng ta sẽ thấy được sự khổ, nguyên nhân của khổ, và chấm dứt 
sự khổ. Thứ mười là kiểm soát tình cảm: Theo đạo Phật, kiểm soát tình 


984 


cảm không có nghĩa là đè nén hay đàn áp cảm xúc, mà là ý thức rõ 
ràng những tình cảm tiêu cực có hại. Nếu chúng ta không ý thức được 
sự tai hại của chúng thì chúng ta có khuynh hướng để cho chúng tự do 
bộc phát. Ngược lại, nếu chúng ta nhận rõ sự tàn hại của chúng, chúng 
ta sẽ xa lánh chúng một cách dễ dàng. Thứ mười một là loại trừ các 
dục vọng: Hành giả tu Phật nên tha thiết điều phục các dục vọng và 
khát vọng điều phục các dục vọng trong tương lai. Thứ mười hai là loại 
trừ khổ đau: Khổ đau có thể được loại bỏ bởi vì tự khổ đau không phải 
là bản chất cố hữu của tâm thức chúng ta. Vì khổ đau khởi lên từ vô 
minh hay những quan niệm sai lầm, một khi chúng ta nhận chân được 
tánh không hay thực tướng của vạn hữu thì vô minh hay quan niệm sai 
lầm không còn ảnh hưởng chúng ta nữa. Giống như khi chúng ta bật 
đèn lên trong một căn phòng tối; một khi đèn được bật sáng lên, thì 
bóng tối biến mất. Tương tự, nhờ vào trí tuệ chúng ta có thể tẩy sạch 
vô minh và những trạng thái nhiễu loạn trong dòng chẩy tâm thức của 
chúng ta. Hơn nữa, trí tuệ còn giúp chúng ta tẩy sạch mọi dấu vế 
nghiệp lực đã và đang hiện hữu trong tâm thức chúng ta, khiến cho sức 
mạnh của những dấu vết này không còn có thể tác dụng và tạo quả 
báo cho chúng ta nữa. Sau khi nhận chân ra bộ mặt thật của đời sống, 
Đức Phật tự nhủ: “Ta phải thoát ly sự áp chế của bệnh hoạn, già nua 
và chết chóc.” Thứ mười ba là loại Trừ Mê Hoặc: Mê hoặc hay hư 
vọng là bị lừa dối hoàn toàn. Mê hoặc còn ám chỉ một niềm tin vào 
một điều øì đó trái với thực tại. Mặt khác, mê hoặc gợi ý rằng điều 
được thấy có thực tại khách quan nhưng bị giải thích lầm hay thấy sai. 
Theo Phật Giáo, mê hoặc là vô minh, là không biết chân tánh của vạn 
hữu hay ý nghĩa thật sự của sự hiện hữu. Chúng ta bị các giác quan của 
mình (kể cả lý trí và tư tưởng phân biệt) làm cho lầm lạc đến khi nào 
chúng còn khiến chúng ta chấp nhận thế giới hiện tượng như là toàn 
thể thực tại, trong khi thật ra nó chỉ là một khía cạnh giới hạn và phù 
du của thực tại, và tác động tựa hồ như là ở bên ngoài đối với chúng ta, 
trong khi nó chính là phản ảnh của chính chúng ta. Điều nầy không có 
nghĩa là thế giới tương đối không có thực thể gì cả. Khi các vị thầy nói 
rằng tất cả mọi hiện tượng đều là hư vọng, các thầy muốn nói rằng so 
với tâm, thì thế giới do giác quan nhận biết chỉ là một khía cạnh giới 
hạn và phiến diện của chân lý, cũng giống như là mộng ảo mà thôi. 
Khi chúng ta không thấy được thực chất của sự vật thì cái thấy của 
chúng ta luôn bị che lấp trong đám mây mù mê hoặc. Bởi những ưa 


985 


thích và ghét bổ của mình làm cho mình không thấy rõ các căn và trần 
(những đối tượng của các căn) một cách khách quan trong bối cảnh 
thật sự của nó. rồi từ đó chạy theo rượt bắt những ảo cảnh, ảo tưởng, 
ảo giác và những gì giả tạo phỉnh lừa ta. Giác quan của chúng ta bị 
lầm lạc và dẫn chúng ta đi sai nẻo. Chúng ta không thấy sự vật trong 
ánh sáng của thực tế, vì thế phương cách mà chúng ta nhìn sự vật bị sai 
lạc. Tâm mê hoặc lầm tưởng cái không thật là thật, thấy cái bóng bay 
qua ta ngỡ đó là cái gì có thực chất và trường tồn vĩnh cửu, kết quả là 
tâm thần của chúng ta bị bấn loạn mù mờ, xung đột, bất hòa, và triỀn 
miên đau khổ. Khi chúng ta bị kẹt trong tình trạng mê hoặc thì từ nhận 
thức, suy tư và hiểu biết của chúng ta đều không đúng. Chúng ta luôn 
thấy trường tổn vĩnh cửu trong những sự vật vô thường tạm bợ, thấy 
hạnh phúc trong đau khổ, thấy có bản ngã trong cái vô ngã, thấy đẹp 
đẽ trong cái đúng ra phải dứt bỏ khước từ. Chúng ta cũng suy tư và 
hiểu biết lầm lạc như thế ấy. Chúng ta bị mê hoặc bởi bốn lý do: chính 
giác quan của chúng ta, lối suy tư không khôn ngoan, sự chú ý không 
có hệ thống, và không nhìn thấy rõ bản chất thật sự của thế gian này. 
Đức Phật để nghị chúng ta nên dùng chánh kiến để loại trừ những mê 
hoặc và giúp chúng ta nhận chân ra bản chất thật sự của vạn hữu. Một 
khi chúng ta thật sự hiểu biết rằng vạn sự vạn vật đều phải biến đổi 
trên thế giới và vũ trụ này, chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ muốn 
lệ thuộc vào bất cứ thứ gì nữa. Thứ mười bốn là loại trừ chướng ngại 
và phiền não: Với sự diệt trừ các lậu hoặc, sau khi tự mình chứng tri 
với thượng trí, vị ấy chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát không có lậu hoặc. Tứ mười lăm là loại trừ tham, 
sân, sỉ và sợ hãi: Loại trừ tham, sân, sỉ và sợ hãi, vì biết điều phục tự 
tâm. Đây là một trong mười hạnh tu của chư Đại Bồ Tát. Chư Đại Bồ 
Tát an trụ trong những pháp nầy thời đạt được hạnh bất lai bất khứ bất 
lai của chư Phật. Thứ mười sáu là loại trừ vọng niệm: Một trong những 
phương cách tốt nhứt để loại trừ vọng niệm là hoặc ngồi thiển, hoặc 
giữ một phương pháp nào đó chẳng hạn như niệm hồng danh Phật A Di 
Đà. Thứ mười bảy là buông xả: Thông tay hay buông bỏ. Giáo pháp 
căn bản của nhà Phật là phải trấn tỉnh kểm cột tâm viên ý mã. Khi 
buồn ngủ thì tìm chỗ yên tnh, tắt đèn và nằm xuống nghỉ ngơi cả thân 
lẫn tâm. Trong đạo Phật, chúng ta thường nghe nói về buông xả và 
không bám víu vào thứ gì. Như vậy Đức Phật muốn dạy gì về buông 
xả? Ngài muốn nói trong cuộc sống hằng ngày không cách chi mà 


986 


chúng ta buông mọi vật mọi việc. Chúng ta phải nắm giữ sự việc, tuy 
nhiên đừng cố bám víu vào chúng. Thí dụ như chúng ta phải làm ra 
tiền cho chi tiêu trong đời sống, nhưng không bám víu vào việc làm ra 
thật nhiều tiền mà bất chấp đến việc làm ra tiền bằng cách nào. Hành 
giả làm bất cứ việc gì cũng nên làm với cái tâm xả bỏ. Đừng nên kỳ 
vọng sự đền đáp hay tán dương. Nếu chúng ta xả bỏ một ít, chúng ta sẽ 
có một ít bình an. Nếu chúng ta xả bỏ được nhiều, chúng ta sẽ có nhiều 
bình an. Nếu chúng ta xả bỏ hoàn toàn, chúng ta sẽ được bình an hoàn 
toàn. 

Hạnh Phúc Tối Thượng Theo Quan Điểm Phật Giáo: Trong Phật 
giáo, Niết Bàn được gọi là hạnh phúc tối thượng (Paranam sukham) và 
hạnh phúc nầy phát sanh do sự lắng dịu hoàn toàn, sự diệt hoàn toàn 
của mọi cảm thọ. Đây chính là lời tuyên bố làm cho chúng ta hoàn 
toàn khó hiểu, vì chúng ta đã quen cảm thọ những lạc thọ nây bằng 
các căn của chúng ta. Theo Kinh Tăng Chi Bộ, tôn giả Udayi, một vị 
đệ tử của Đức Phật cũng đã đối diện với vấn để nầy. Một lần nọ, Tôn 
giả Xá Lợi Phất gọi các Tỳ Kheo và nói: “Niết Bàn, nầy chư hiển đức, 
là lạc, Niết Bàn chính là hạnh phúc.” Khi ấy Tôn giả Udayi bèn hỏi: 
“Nhưng hiển giả Xá Lợi Phất! Lạc thú ấy là thế nào, vì ở đây không 
có thọ?” Xá Lợi Phất trả lời: “Ngay đó chính là lạc, nây hiển giả, vì ở 
đây không còn thọ.” Lời giải thích nầy của tôn giả Xá Lợi Phất đã 
được xác chứng bởi lời Phật dạy trong kinh Tương Ưng Bộ: “Bất cứ thứ 
gì được cảm thọ, được nhận thức, được cảm giác, tất cả những thứ đó 
đều là khổ.” Như vậy, hạnh phúc tối thượng là một trạng thái có thể 
chứng đắc ngay trong kiếp sống nầy. Người có suy tư, có đầu óc quan 
sát, hẳn sẽ không thấy khó hiểu trạng thái nầy. Theo Kinh Hạnh Phúc, 
đức Phật dạy: Không kết giao với người ác, thân cận với bậc hiển trí, 
và tôn kính bậc đáng kính, là phúc lành cao thượng nhất. Cư ngụ nơi 
thích nghi, đã có tạo công đức trong quá khứ, và hướng tâm về chánh 
đạo, là hạnh phúc cao thượng. Học nhiều hiểu rộng, lão luyện tính 
thông thủ công nghiệp, giới hạnh thuần thục trang nghiêm, có lời nói 
thanh nhã, là hạnh phúc cao thượng. Hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ, 
thương yêu tiếp độ vợ con, và hành nghề an lạc, là hạnh phúc cao 
thượng. Rộng lượng bố thí, tâm tánh chánh trực, giúp đở họ hàng, và 
tạo nghiệp chân chánh, là hạnh phúc cao thượng. Loại trừ và ngăn 
ngừa nghiệp ác, thận trọng kiên cử các chất say, vững vàng giữ gìn 
phẩm hạnh, là hạnh phúc cao thượng. Đức hạnh biết tôn kính, khiêm 


987 


tốn, biết đủ, biết nhớ ơn và đúng lúc, lắng nghe giáo pháp, là hạnh 
phúc cao thượng. Nhẫn nhục, biết vâng lời, thường gặp gỡ bậc sa Môn, 
và tùy thời luận đàm giáo pháp, là hạnh phúc cao thượng. Tự kiểm 
soát, sống đời thánh thiện, quán tri Tứ Đế, liễu ngộ Niết Bàn, là hạnh 
phúc cao thượng. Người mà tâm không giao động khi tiếp xúc với thế 
gian pháp, không sầu muộn, vô nhiễm và an toàn, là hạnh phúc cao 
thượng. Đối với những ai đã viên mãn hoàn thành các pháp trên, ở mọi 
nơi đều không thể bị thất bại, đi khắp nơi đều được hạnh phúc, là hạnh 
phúc cao thượng.” 

Năm Mươi Mốt Thứ Ảnh Hưởng Đến Cuộc Sống An Lạc, Tỉnh 
Thức & Hạnh Phúc Của Chúng Ta: Theo Câu Xá Luận, tông Duy 
Thức dùng bách pháp để thuyết minh về muôn vạn hiện tượng thế gian 
và xuất thế gian. Năm mươi mốt tâm sở là một trong năm nhóm quan 
trọng trong một trăm pháp. Năm mươi mốt tâm sở lại chia ra làm sáu 
phần. Phân thứ nhất là năm tâm sở biến hành: Pháp thứ nhất là tác ý, 
có nghĩa là chú tâm vào việc gì. Pháp thứ nhì là xúc, có nghĩa là sau 
khi chú tâm vào việc gì, người ta có khuynh hướng tiếp xúc với nó. 
Pháp thứ ba là thọ, có nghĩa là một khi “tiếp xúc” đã thành lập, thọ 
liền khởi lên. Pháp thứ tư là tưởng, có nghĩa là khi “thọ” đã khởi lên thì 
tưởng liền xảy ra. Pháp thứ năm là tư: Tư có nghĩa là một khi đã có 
“tưởng” là “Tư” hay sự suy nghĩ liền theo sau. Phân thứ nhì là năm tâm 
sở biệt cảnh: Pháp thứ sáu là dục. Dục là mong muốn cái gì đó. Pháp 
thứ bảy là thắng giải. Thắng giải là hiểu biết rõ ràng, không còn nghi 
ngờ gì cả. Pháp thứ tám là niệm: Niệm là nhớ rõ ràng. Pháp thứ chín là 
định: Định có nghĩa là chuyên chú tâm tập trung tư tưởng vào một cái 
gì đó. Pháp thứ mười là tuệ (huệ): Huệ là khả năng phán đoán mà một 
người bình thường cũng có. Phân thứ ba là mười một thiện tâm: Pháp 
thứ mười một là tín: Tín có nghĩa là tin tưởng, có niềm tin hay có thái 
độ tin. Pháp thứ mười hai là tấn: Một khi đã có niềm tin, chúng ta phải 
biến niềm tin thành hành động với sự tinh cần. Pháp thứ mười ba là 
tàm, có nghĩa là “tự xấu hổ hối hận”. Pháp thứ mười bốn là quí, có 
nghĩa là cảm thấy thẹn với người. Pháp thứ mười lăm là vô tham, có 
nghĩa là không tham. Pháp thứ mười sáu là vô sân (không sân). Pháp 
thứ mười bảy là vô sĩ (không si). Pháp thứ mười tám là khinh an: Khinh 
an có nghĩa là nhẹ nhàng thơ thới. Người tu thiển thường trải qua giai 
đoạn “khinh an” trước khi tiến vào “định”. Pháp thứ mười chín là bất 
phóng dật. Phóng dật có nghĩa là không buông lung mà theo đúng luật 


988 


lệ. Pháp thứ hai mươi là hành xả. Hành xả có nghĩa là làm rồi không 
chấp trước mà ngược lại xả bỏ tất cả những hoạt động ngũ uẩn. Pháp 
thứ hai mươi mốt là bất hại, có nghĩa là không làm tổn hại sinh vật. 
Phân thứ tư là sáu phiền não căn bản: Pháp thứ hai mươi hai là tham. 
Tham tài, sắc, danh, thực, thùy hay sắc, thinh, hương, vị, xúc. Pháp thứ 
hai mươi ba là sân. Không đạt được cái mình ham muốn sẽ đưa đến 
sân hận. Pháp thứ hai mươi bốn là si. Khi giận dữ đã khởi lên thì con 
người sẽ không còn gì ngoài “si mê”. Pháp thứ hai mươi lăm là mạn. 
Ngã mạn Tự cao tự phụ làm cho chúng ta khinh thường người khác. 
Pháp thứ hai mươi sáu là nghi. Không tin hay không quyết định được. 
Pháp thứ hai mươi bảy là ác kiến. Phần thứ năm là hai mươi Tùy Phiên 
Não: Tùy Phiển Não gồm có mười tiểu tùy phiển não, hai trung tùy 
phiền não, và tám đại tùy phiền não. NMười tiểu tùy phiền não gồm có 
phẫn, hận, não, phú, cuống, siểm, kiêu, hại, tật và xan. Pháp thứ hai 
mươi tám là phẫn. Phẫn tới bất thình lình và là sự phối hợp của giận 
hờn. Pháp thứ hai mươi chín là hận. Hận xãy ra khi chúng ta đè nén sự 
cảm xúc giận vào sâu bên trong. Pháp thứ ba mươi là não. Não là phản 
ứng tình cảm nặng nề hơn “hận”. Pháp thứ ba mươi mốt là phú. Phú có 
nghĩa là che dấu. Pháp thứ ba mươi hai là cuống. Cuống có nghĩa là sự 
dối gạt. Pháp thứ ba mươi ba là siểm hay nịnh bợ. Pháp thứ ba mươi 
bốn là kiêu. Kiêu có nghĩa là tự cho mình cao còn người thì thấp. Pháp 
thứ ba mươi lăm là hại. Hại có nghĩa là muốn làm tổn hại ai. Pháp thứ 
ba mươi sáu là tật (đố ky ganh ghét). Tật có nghĩa là bằng cách nầy 
hay cách khác, ganh ghét đố ky với người hơn mình. Pháp thứ ba mươi 
bảy là xan (bỏn xẻn). Người bón xẻn tự gói chặt tài sản, chứ không 
muốn chia xẻ với ai. Hai trung tày phiền não bao gồm vô tàm và vô 
quí. Pháp thứ ba mươi tám là vô tàm. Vô tàm có nghĩa là làm sai mà 
tưởng mình đúng nên không biết xấu hổ. Pháp thứ ba mươi chín là vô 
quí. Vô quí có nghĩa là không biết thẹn, không tự xét coi mình có theo 
đúng tiêu chuẩn với người hay không. Tázn đại tùy phiền não bao gồm 
bất tín, giải đãi, phóng dật, trạo cử, thất niệm, bất chánh tri và tán 
loạn. Pháp thứ bốn mươi là bất tín. Bất tín có nghĩa là không tín nhiệm 
hay tin tưởng ai, không tin chánh pháp. Pháp thứ bốn mươi mốt là giải 
đãi (biếng nhác trễ nải). Giải đãi có nghĩa là không lo đoạn ác tích 
thiện. Pháp thứ bốn mươi hai là phóng dật. Phóng dật có nghĩa là làm 
bất cứ cái gì mình thích chứ không thúc liễm thân tâm theo nguyên tắc. 
Pháp thứ bốn mươi ba là hôn trầm. Hôn trầm có nghĩa là mờ tối hay 


989 


ngủ gục trong tiến trình tu tập. Pháp thứ bốn mươi bốn là trạo cử. 
Người bị trạo cử có nghĩa là người luôn nhúc nhích không yên. Pháp 
thứ bốn mươi lăm là thất niệm. Thất niệm có nghĩa là không giữ được 
chánh niệm. Pháp thứ bốn mươi sáu là bất chánh tri. Bất chánh tri có 
nghĩa là biết không chơn chánh, tâm tánh bị uế nhiễm ám ảnh. Pháp 
thứ bốn mươi bảy là bất định (tán loạn). Bất định có nghĩa là tâm rối 
loạn. Phần thứ sáu là bốn bất định: Pháp thứ bốn mươi tám là thụy 
miên. Thụy miên có nghĩa là buồn ngũ làm mờ mịt tâm trí. Pháp thứ 
bốn mươi chín là hối. Hối có nghĩa là ăn năn việc làm ác trong quá 
khứ. Pháp thứ năm mươi là tầm. Tầm có nghĩa là tìm cầu sự việc làm 
cho tâm tánh bất ổn. Pháp thứ năm mươi mốt là tư. Tư có nghĩa là cứu 
xét chính chắn làm cho tâm tánh yên ổn. 

Đừng Tìm Về Quá Khứ; Đừng Tưởng Tới Tương Lai: Theo Phật 
giáo, thời gian là một trong hai mươi bốn pháp bất tương ưng trong Duy 
Thức Học. Giáo thuyết Phật giáo về thời gian liên hệ thật gần với học 
thuyết về vô thường. Theo Phật giáo thì thời gian trôi đi không ngừng 
nghỉ, không ai có thể nắm bắt được thời gian. Khái niệm về tốc độ thời 
gian thay đổi trong những hoàn cảnh khác nhau, tùy theo tâm trạng của 
mình. Thời gian trôi qua nhanh hơn khi mình hạnh phúc, và có vẻ nó 
trôi qua chậm hơn khi mình khổ đau phiển não. Hành giả nên luôn nhớ 
rằng tất cả mọi sự mọi vật đều luôn biến đổi, rằng mỗi giây sinh mệnh 
của con người biến đổi hằng triệu lần. Chỉ trong một giây thôi, ý thức 
của chúng ta còn không theo kịp sự biến đổi nhanh như vậy, nói chỉ là 
cả cuộc đời. Nhưng chúng ta vẫn phải sống cuộc đời này. Chúng ta 
phải sống như thế nào? Chúng ta đã tiêu hao thời gian để suy nghĩ về 
cái gì? Quá khứ đã qua rồi nhưng chúng ta vẫn cứ bám víu lấy nó. 
Tương lai thì chưa đến nhưng chúng ta vẫn cố trụ trong đó. Ngay cả khi 
chúng ta nói về "bây giờ", cũng không có cái như vậy. Khi chúng đang 
nói đây thì cái "bây giờ" mà chúng ta đang nói đã trở thành quá khứ. 
Hành giả phải luôn luôn cẩn trọng về tam thời này. Thật vậy, thời gian 
không chờ đợi một ai. Với Phật tử, một ngày mà không tu tập phước 
đức hay thiển định kể như là một ngày mất trắng. Điều này tương 
đương với việc đi tới nhà mô bằng sự vô minh. 

Lục Tổ Huệ Năng thường khuyên chúng ta đừng bao giờ nắm giữ 
bất cứ điều gì bằng cách cứ suy nghĩ về nó một khi nó đã xảy ra rồi. 
Nếu cái tâm của chúng ta trong sáng, chúng ta sẽ thấy được tánh bản 
lai của mình Nếu tâm chúng ta không mờ mịt, không bị sơn phết bởi 


990 


những định kiến, không bị giam hãm trong tập quán hay truyền thống 
xưa cũ, chúng ta sẽ thấy ngay tánh bản lai của mình Huệ Năng cũng 
nói rằng nếu chúng ta khư khư bám chặt vào tư tưởng xấu ác, chúng ta 
sẽ hủy hoại nhân duyên của cả triệu năm công đức. Lục Tổ muốn có ý 
gì khi ngài nói về tư tưởng xấu ác? Một tư tưởng như vậy gây ra cho 
chúng ta bao nhiêu điều đau khổ là lòng hận thù. Nó có thể làm cho 
chúng ta cảm thấy cao cả khi nói với ai đó: "Tôi tha thứ cho bạn." Mọi 
chuyện sẽ lắng xuống và qua đi nhưng lòng hận thù và niềm đau đớn 
lại in sâu vào vô thức của chúng ta và sau hết, biểu hiện ra ngoaì thành 
một thái độ sắt đá. Chúng ta có thể nói: "Tôi sẽ không bao giờ làm 
điều đó nữa." Nhưng làm sao biết được chúng ta sẽ làm hay sẽ không 
làm điều đó nữa? Một sự tha thứ thật lòng mang lại một thay đổi lớn 
trong tim chúng ta. Chúng ta thường nói về tấm lòng rộng mở. Xin 
nhắc lại lần nửa, nói thì vẫn dễ hơn làm. Thật tình rộng mở trái tim để 
tha thứ nghĩa là sao? Mở rộng trái tim là thấy rằng tất cả những tai 
ương của số phận mà chúng ta đã trải nghiệm, tất cả những thất bại 
trong quá khứ, hiện tại, tương lai và tất cả sự yếu đuối của chúng ta là 
phần tối đã góp phần mang nhiều ánh sáng hơn đến với chúng ta. 

Hành Giả Tu Phật Thở Từng Hơi Thở Trong An Lạc, Tỉnh Thức 
Và Hạnh Phúc: Trong Phật giáo, tu tập Sổ tức là phép quán đến hơi 
thở để loại trừ những tạp niệm. Bằng cách tu tập lặp đi lặp lại như vậy, 
hành giả dần dần trở nên thành thạo với lối đếm này, tất cả vọng 
tưởng sẽ bị trừ khử, và tiến trình đếm từ một đến mười sẽ được hoàn 
thành không gián đoạn. Hơi thở của hành giả lúc đó sẽ trở nên rất vi 
tế, nhẹ nhàng và thuần thục. Theo Thiển sư Jakusho Kwong trong 
quyển Thiển Ở Mỹ Châu, hơi thở làm gián đoạn tư tưởng, vì để thở, 
bạn phải buông xả. Sức mạnh của hơi thở vượt ra ngoài cái tâm phân 
biệt... Phương pháp đếm hơi thở là một cách để làm cho tâm bận rộn 
và không cho nó chiếm hữu lấy bạn. Khi chúng ta đếm "một, hai, ba," 
chuỗi số đó thật ra chỉ là "một, một, một." Nó không phụ thuộc vào ký 
ức hay ý thức, các con số đi theo một đường kẻ, nhưng sư lặp đi lặp lại 
có một hiệu ứng mật chú làm thư thái tâm thức vốn quen với sự phối 
hợp chuỗi. Mỗi lần bạn thở ra, hơi thở ra là lòng từ bi. Đó là hơi thở 
cho đi và buông xả. Thở vào, ấy là tiếp nhận. Giống như sanh và tử. 
Thở vào là tái sanh. Cũng như nói rằng tôi có khả năng hấp thụ cuộc 
sống qua hơi thở. Ôi! An lạc và hạnh phúc biết bao cho những ai thở 
từng hơi thở trong tỉnh thức! 


99Ị 


Tỉnh thức về hơi thở có nghĩa là tỉnh thức trên từng hơi thở. Thở 
vào và thở ra trong tỉnh thức. Thở vào và thở ra với sự ý thức về sự thở 
vào và thở ra của toàn thân. Khi ngồi đã đúng tư thế thiển quán, để 
tâm lắng đọng trong trạng thái yên tĩnh, thiển giả khởi sự thở nhẹ, đều 
và tự nhiên, đếm hơi thở từ 1 đến 10, rồi từ 10 trở lại 1. Trong lúc quán 
tưởng, mắt hơi nhắm lại, nhưng tâm chỉ nhìn hơi thở ra vào chứ không 
nhìn thấy gì khác ngoài hơi thở, không nghĩ đến gì khác ngoài hơi thở. 
Thiền giả phải cố nhìn thấy hơi thở cho thật rõ. Công phu này giúp làm 
gia tăng kinh nghiệm thiển quán và dứt tâm sai biệt. Trong khi thực tập 
tỉnh thức về hơi thở, chúng ta nên quán về ba đặc tính vô thường, khổ 
và vô ngã của thân và tâm. Chúng ta cũng nên quán những yếu tố sinh 
khởi và hoại diệt của thân. 

Tỉnh thức là đạt được sự nhận thức sâu xa về nghĩa của Phật và 
làm sao thành Phật. Hiểu biết chơn tánh của vạn hữu. Tuy nhiên, chỉ 
sau khi thành Phật mới thật sự đạt được Vô Thượng Chánh Giác. Tỉnh 
thức là ý thức về một cái gì hay là tiến trình nghĩ nhớ về cái gì. Chúng 
ta đã học chữ “Tỉnh thức” theo nghĩa nhận biết hay chỉ là chăm chú về 
cái gì, nhưng nghĩa của tỉnh thức không dừng lại ở đó. Trong tỉnh thức 
cũng có những yếu tố của định và tuệ đi kèm. Định và tuệ đi với nhau 
là thiển quán trên sự thiếu vắng một thực thể riêng biệt. Theo Kinh 
Niệm Xứ, hành giả nên “quán niệm thân thể trong thân thể, quán niệm 
cảm thọ trong cảm thọ, quán niệm tâm thức nơi tâm thức, quán niệm 
đối tượng tâm thức nơi đối tượng tâm thức.” Nghĩa là hành giả phải 
sống chánh niệm với thân thể, chứ không phải là khảo cứu về thân thể 
như một đối tượng, sống chánh niệm với cảm giác, tâm thức và đối 
tượng tâm thức chứ không phải là khảo cứu về cảm giác, tâm thức và 
đối tượng tâm thức như những đối tượng. Khi chúng ta quán niệm về 
thân thể, chúng ta sống với thân thể của chúng ta như một thực tại với 
tất cả sự chăm chú và tỉnh táo của mình, mình và thân thể là một, cũng 
như khi ánh sáng chiếu vào một nụ hoa nó thâm nhập vào nụ hoa và 
làm cho nụ hoa hé nở. Công phu quán niệm làm phát hiện không phải 
là một ý niệm về thực tại mà là một cái thấy trực tiếp về thực tại. Cái 
thấy đó là tuệ, dựa trên niệm và định. 

Người Phật tử thuần thành, một khi đã quyết định bước chân vào 
con đường tu tập phải kiên trì không thối chuyển; từng bước một, phải 
cố gắng hết sức mình để tạo ra một cấu kết vững chắc của một cuộc 
sống bình an, tỉnh thức và hạnh phúc mỗi ngày. Lâu dân, sự việc này 


992 


sẽ giúp mình có những thói quen khiến cho cuộc sống của mình ngày 
càng tốt đẹp hơn. Mà thật vậy, một khi chúng ta đã có được những thói 
quen này, chúng sẽ trở thành những thói quen tự nhiên. Một khi sự tu 
tập đã được đưa vào đời sống hằng ngày, thì chúng ta sẽ luôn sống với 
chúng. Cuộc hành trình từ người lên Phật còn đòi hỏi nhiều cố gắng và 
hiểu biết liên tục. 

Từ Bỏ Phương Tiện Sống Tu Hay Từ Bỏ Dục Lạc?: Từ chối 
phương tiện sống hay từ chối lạc thú? Phần lớn chúng ta đều muốn làm 
việc thiện; tuy nhiên, chúng ta thường mâu thuẫn với chính chúng ta 
giữa lạc thú và tu hành. Có nhiều người hiểu lầm rằng tôn giáo là từ 
bỏ hạnh phúc cuộc đời thế tục. Nói như thế, thay vì tôn giáo là một 
phương tiện giúp người ta giải thoát thì ngược lại, tôn giáo được xem 
như trạng thái đàn áp nặng nề nhất, một kiểu mê tín dị đoan cần được 
loại bổ nếu chúng ta thực sự muốn giải thoát. Điều tệ hại nhất là hiện 
nay nhiều xã hội đã và đang dùng tôn giáo như là một phương tiện để 
đàn áp và kiểm soát về mặt chính trị. Họ cho rằng hạnh phúc mà mình 
có hiện nay chỉ là tạm bợ, nên họ hướng về cái gọi là “Đấng sáng tạo 
siêu nhiên” để nhờ đấng ấy ban cho cái gọi là hạnh phúc vĩnh hằng. 
Họ khước từ những thú vui trên đời. Thậm chí họ không thể thưởng 
thức một bữa ăn với đầy đủ thức ăn, dù là ăn chay. Thay vì chấp nhận 
và thưởng thức cái gì mà họ đang có, thì họ lại tự tạo cho mình một gút 
mắc tội lỗi “Trong khi bao nhiêu người trên thế giới đang chết đói và 
khổ sở, tại sao ta lại buông mình trong lối sống như thế này được!” 
Thái độ chấp trước và từ chối những phương tiện tối cần cho cuộc sống 
hằng ngày này cũng sai lầm không khác chi thái độ của những kẻ đắm 
mình trong lạc thú trần tục. Kỳ thực, đây chỉ là một hình thức chấp thủ 
khác. Phật tử thuần thành phải nên luôn nhớ rằng chúng ta chối bỏ 
những lạc thú trần tục nhằm loại bỏ những bám víu cho dễ tu hành. 
Chứ chúng ta không bao giờ chối bỏ phương tiện của cuộc sống để 
chúng ta tiếp tục sống tu. Vì thế người con Phật vẫn ăn, nhưng không 
ăn mạng (mạng sống của chúng sanh). Người con Phật vẫn ngủ, nhưng 
không ngủ ngày ngủ đêm như con heo. Người con Phật vẫn đàm luận 
trong cuộc sống hằng ngày, nhưng không nói một đường làm một nẻo. 
Nói tóm lại, Phật tử thuần thành không chối bỏ phương tiện tiện nghi 
trong cuộc sống, mà chỉ từ chối không lún sâu hay bám víu vào những 
dục lạc trần tục vì chúng chỉ là những nhân tố của khổ đau và phiền 
não mà thôi. 


993 


Mục Đích Thực Tiễn Của Đạo Phật Là Cuộc Sống An Bình & 
Hạnh Phúc: Thật là sai lẦm khi cho rằng đạo Phật bi quan yếm thế và 
không thực tiễn. Điều này không đúng ngay với sự hiểu biết sơ lược về 
căn bản Phật giáo. Khi Đức Phật cho rằng cuộc đời đầy khổ đau phiền 
não, Ngài không ngụ ý đời đáng bị quan. Theo cách này, Đức Phật 
nhìn nhận sự hiện diện của khổ đau phiền não trong cuộc sống nhân 
loại, và cách phân tích Ngài đã nêu rõ cho chúng đệ tử của Ngài thấy 
được luyến ái mọi vật mà không có chánh kiến về thực chất của chúng 
là nguyên nhân của khổ đau phiển não. Tính vô thường và biến đổi 
vốn có sẵn trong bản chất của vạn hữu. Đây là bản chất thật của chúng 
và đây là chánh kiến. Ngài kết luận: “Chừng nào chúng ta vẫn chưa 
chấp nhận sự thật này, chừng đó chúng ta vẫn còn gặp phải những 
xung đột. Chúng ta không thể thay đối hay chi phối bản chất thật của 
mọi vật và kết quả là 'niểm hy vọng xa dần làm cho con tim đau đớn”. 
Vậy giải pháp duy nhất là ở chỗ điều chỉnh quan điểm của chính 
mình.” Thật vậy, lòng khát ái mọi vật gây nên khổ đau phiển não. Kỳ 
thật, chính lòng khát ái đã gây nên thương đau sầu muộn. Khi ta yêu 
thích người nào hay vật nào thì ta muốn họ thuộc về ta và ở bên ta mãi 
mãi. Chúng ta không bao giờ chịu suy nghĩ về bản chất thật của chúng, 
hay chúng ta từ chối nghĩ suy về bản chất thật này. Chúng ta ao ước 
những thứ này sẽ tổn tại mãi mãi, nhưng thời gian lại hủy hoại mọi vật. 
Tuổi xuân phải nhường chỗ cho tuổi già, và vẻ tươi mát của sương mai 
phải biến mất khi vầng hồng ló dạng. Trong Kinh Niết Bàn, khi Đại 
Đức A Nan và những đệ tử khác than khóc buồn thảm khi Đức Phật 
đang nằm trên giường bệnh chờ chết, Đức Phật dạy: “Này Ananda! 
Đừng buồn khổ, đừng than khóc, Như Lai chẳng từng bảo ông rằng 
sớm muộn gì thì chúng ta cũng phải xa la tất cả những thứ tốt đẹp mà 
ta yêu thương quí báu đó sao? Chúng sẽ biến đổi và hoại diệt. Vậy 
làm sao Như Lai có thể sống mãi được? Sự ấy không thể nào xảy ra 
được!” Đây là nền tẳng cho lời dạy về “Ba Dấu Ấn” (vô thường, khổ 
và vô ngã) trong đạo Phật về đời sống hay nhân sinh quan và vũ trụ 
quan Phật Giáo. Mọi giá trị của đạo Phật đều dựa trên giáo lý này. 
Đức Phật mong muốn các đệ tử của Ngài, tại gia cũng như xuất gia, 
thảy đều sống theo chánh hạnh và các tiêu chuẩn cao thượng trong 
cuộc sống về mọi mặt. Đối với Ngài, cuộc sống bình dị không có nghĩa 
là cuộc đời con người phải chịu suy tàn khổ ải. Đức Phật khuyên đệ tử 
của Ngài đi theo con đường “Trung Đạo” nghĩa là không luyến ái cũng 


994 


không chối bỏ vạn hữu. Đức Phật không chủ trương chối bỏ “vẻ đẹp” 
của vạn hữu, tuy nhiên, nếu con người không thấu triệt được thực chất 
của những vật mang vẻ đẹp đó, thì chính cái vẻ đẹp kia có thể đưa đến 
khổ đau phiển não hay đau buồn và thất vọng cho chính mình. Trong 
“Thi Kệ Trưởng Lão”, Đức Phật có nêu ra một câu chuyện về tôn giả 
Pakka. Một hôm tôn giả vào làng khất thực, tôn giả ngồi dưới gốc cây. 
Rồi một con diều hâu gần đó chụp được một miếng thịt, vội vụt bay 
lên không. Những con khác thấy vậy liền tấn công con diều này, làm 
cho nó nhả miếng thịt xuống. Một con diều hâu khác bay tới đớp 
miếng thịt, nhưng cũng bị những con khác tấn công cướp mất đi miếng 
thịt. Tôn giả suy nghĩ: “Dục lạc chẳng khác chi miếng thịt kia, thật 
thông thường giữa thế gian đầy khổ đau và thù nghịch này.” Khi quan 
sát cảnh trên, tôn giả thấy rõ vạn hữu vô thường cũng như các sự việc 
xảy ra kia, nên tôn giả tiếp tục quán tưởng cho đến khi đạt được quả vị 
A La Hán. Đức Phật khuyên đệ tử không lãng tránh cái đẹp, không từ 
bỏ cái đẹp mà cũng không luyến ái cái đẹp. Chỉ cố làm sao cho cái 
đẹp không trở thành đối tượng yêu ghét của riêng mình, vì bất cứ vật 
gì khả lạc khả ố trong thế gian này thường làm cho chúng ta luyến 
chấp, rồi sinh lòng luyến ái hay ghét bỏ, chính vì thế mà chúng ta phảẩi 
tiếp tục kinh qua những khổ đau phiến não. người Phật tử nhìn nhận 
cái đẹp ở nơi nào giác quan nhận thức được, nhưng cũng phải thấy 
luôn cả tính vô thường và biến hoại trong cái đẹp ấy. Và người Phật tử 
nên luôn nhớ lời Phật dạy về mọi pháp hữu hình như sau: “Chúng có 
sinh khởi, thì chúng phải chịu hoại diệt.” Như vậy, người Phật tử nhìn 
và chiêm ngưỡng vẻ đẹp mà không pha lẫn lòng tham muốn chiếm 
hữu. 

Đạo Phật là con đường duy nhất đưa con người từ hung ác đến 
thiện lành, từ phàm đến Thánh, từ mê sang giác. Theo Kinh 
Chulamalunkya, Đức Phật đã bày tỏ rất rõ ràng về tính thực dụng trong 
cách giải quyết mọi vấn đề của Phật giáo. Đức Phật đã dùng câu 
chuyện ngụ ngôn về một người bị thương. Trong câu chuyện này, 
người bị thương bởi một mũi tên muốn biết ai là người bắn mũi tên, 
mũi tên bắn từ phía nào, mũi tên làm bằng xương hay bằng sắt, cái 
cung làm bằng loại gỗ gì trước khi người ấy cho rút mũi tên ra. Đức 
Phật muốn ám chỉ thái độ của những người muốn biết nguồn gốc của 
vũ trụ bất diệt hay không bất diệt, không gian có tận cùng hay không 
tận cùng, vân vân và vân vân, trước khi người ấy chịu tu tập một tôn 


995 


giáo. Theo Đức Phật, đây là loại người chỉ biết nhàn đàm hý luận. 
Những người như vậy sẽ chết đi một cách vô tích sự chứ chẳng bao giờ 
họ có được câu trả lời về những câu hỏi không thích đáng, giống y như 
người đàn ông trong câu chuyện ngụ ngôn sẽ chết trước khi anh ta có 
được những câu trả lời mà anh ta muốn tìm về nguồn gốc và bản chất 
của mũi tên vậy. Chính vì thế, Đức Phật dạy: “Ưu tiên hàng đầu của 
con người là giảm thiểu hay loại bỏ khổ đau phiển não, chứ đừng phí 
thời giờ quý báu vào những đòi hỏi không thích đáng.” Đạo Phật lấy 
việc giải thoát của con người là quan trọng. Có một lần một vị Tỳ 
Kheo tên Malunkyaputta hỏi Đức Phật, rằng vũ trụ này trường tổn hay 
không trường tôn, thế giới hữu biên hay vô biên, linh hồn và thể xác là 
một hay là hai, một vị Phật trường tổn sau khi nhập diệt hay không, 
vân vân và vân vân. Đức Phật cương quyết từ chối không bàn luận 
những vấn để trừu tượng như vậy và thay vào đó Ngài nói cho vị Tỳ 
Kheo ấy một thí dụ. “Nếu một người bị trúng tên tẩm thuốc độc, mà 
người ấy vẫn lắm nhảm “Tôi nhứt định không chịu nhổ mũi tên ra cho 
tới chừng nào tôi biết ai bắn tôi,` hoặc giả “Tôi nhứt định không nhổ 
mũi tên ra cho tới chừng nào tôi biết mũi tên bắn tôi bị thương làm 
bằng chất gì.” Như một người thực tiễn dĩ nhiên người ấy sẽ để cho y 
sĩ trị thương tức thời, chứ không đòi biết những chỉ tiết không cần thiết 
không giúp ích gì cả. Đây là thái độ của Đức Phật đối với những suy 
nghĩ trừu tượng không thực tế và không giúp ích gì cho cuộc tu hành 
của chúng ta. Đức Phật sẽ nói, “Đừng lý luận hay biện luận.” Ngoài ra, 
đạo Phật không chấp nhận những việc bốc số bói quẻ, đeo bùa hộ 
mạng, xem địa lý, coi ngày, vân vân. Tất cả những việc này đều là 
những mê tín vô ích trong đạo Phật. Tuy nhiên, vì tham lam, sợ hãi và 
mê muội mà một số Phật tử vẫn còn bám víu vào những việc mê muội 
dị đoan này. Chừng nào mà người ta thấu hiểu những lời dạy của Đức 
Phật, chừng đó người ta sẽ nhận thức rằng một cái tâm thanh tịnh có 
thể bảo vệ mình vững chắc hơn những lời bói toán trống rỗng, những 
miếng bùa vô nghĩa hay những lời tán tụng mù mờ, chừng đó người ta 
sẽ không còn lệ thuộc vào những thứ vô nghĩa ấy nữa. Trong đạo Phật, 
giải thoát là phương châm để để cao tinh thần tự tại ngoài tất cả các 
vòng kiểm tỏa, bó buộc hay áp bức một cách vô lý, trong đó niềm tin 
của mỗi cá nhân cũng phải tự mình lựa chọn, chứ không phải ai khác. 
Tuy nhiên, Đức Phật thường nhấn mạnh: “Phải cố gắng tìm hiểu cặn 
kẽ trước khi tin, ngay cả những lời ta nói, vì hành động mà không hiểu 


996 


rõ bản chất thật của những việc mình làm đôi khi vô tình phá vỡ những 
truyền thống cao đẹp của chính mình, giống như mình đem ném viên 
kim cương vào bùn nhơ không khác.” Đức Phật lại khuyên tiếp: “Phàm 
làm việc gì cũng phải nghĩ tới hậu quả của nó.” Ngày nay, sau hơn 
2.500 sau thời Đức Phật, tất cả khoa học gia đều tin rằng mọi cảnh 
tượng xảy ra trên thế gian này đều chịu sự chi phối của luật nhân quả. 
Nói cách khác, nhân tức là tác dụng của hành động và hiệu quả tức là 
kết quả của hành động. Đức Phật miêu tả thế giới như một dòng bất 
tận của sự tái sanh. Mọi thứ đều thay đổi, chuyển hóa liên tục, đột 
biến không ngừng và như một dòng suối tuôn chảy. Mọi thứ lúc có lúc 
không. Mọi thứ tuần hoàn hiện hữu rồi lại biến mất khỏi cuộc sống. 
Mọi thứ đều chuyển động từ lúc sanh đến lúc diệt. Sự sống là một sự 
chuyển động liên tục của sự thay đổi tiến đến cái chết. Vật chất lại 
cũng như vậy, cũng là một chuyển động không ngừng của sự thay đổi 
để đi đến hoại diệt. Một cái bàn từ lúc mới tinh nguyên cho đến lúc 
mụt rửa, chỉ là vấn để thời gian, không có ngoại lệ. Giáo lý về tính 
chất vô thường của mọi vạn hữu là một trọng điểm quan yếu của đạo 
Phật. Không có thứ gì trên thế giới này có thể được coi là tuyệt đối. 
Nghĩa là không thể có cái gì sanh mà không có diệt. Bất cứ thứ gì cũng 
đều phải lệ thuộc vào sự duyên hợp thì cũng phải lệ thuộc vào sự tan 
rã do hết duyên. Thay đổi chính nó là thành phần của mọi thực thể. 
Trong đời sống hàng ngày, sự việc tiến triển và thay đổi giữa những 
cực đoan và tương phản, tỷ như thăng trầm, thành bại, được thua, vinh 
nhục, khen chê, vân vân và vân vân. Không ai trong chúng ta có thể 
đoan chắc rằng thăng không theo sau bởi trầm, thành không theo sau 
bởi bại, được theo sau bởi thua, vinh theo sau bởi nhục, và khen theo 
sau bởi chê. Hiểu được luật vô thường này, người Phật tử sẽ không còn 
bị khống chế bởi những vui, buồn, thích, chán, hy vọng, thất vọng, tự 
tin hay sợ hãi nữa. 

Phật Tử Chúng Ta Làm Sao Để Có Được Cuộc Sống An Bình 
Hạnh Phúc?: Người Phật tử thuần thành muốn có một cuộc sống an 
bình và hạnh phúc trong xã hội hôm nay phải luôn đem đạo áp dụng 
thực tiễn trong đời sống hằng ngày. “Đem Đạo Vào Đời” là một triết 
lý căn bản về cuộc sống khuyến khích chúng ta lồng những lời Phật 
dạy về từ, bi, hỷ, xả vào cuộc sống hằng ngày của chúng ta vì lợi ích 
của chính mình và của người khác. Thêm vào đó, triết lý này cũng dạy 
chúng ta tu tập trí tuệ để có được sự hiểu biết rõ ràng về bản chất thật 


997 


của vạn hữu. Nên nhớ rằng, trước khi đạt được giác ngộ và giải thoát, 
hành giả tu Phật nên luôn nhớ rằng trọn đời làm lành, lành còn chưa 
đủ; một ngày làm ác, ác tự có dư. Nói tóm lại, theo giáo thuyết nhà 
Phật, cuộc sống an bình và hạnh phúc có nghĩa là cuộc sống mà trong 
đó con người luôn duy trì cho mình cái tâm bình an và hạnh phúc. Còn 
chư Tăng NI, họ nên luôn tri túc và tự nguyện tu tập. Chừng nào mà 
một người còn ôm ấp sự thù hằn, chừng đó tâm thức người ấy chưa 
hàm chứa thể cách lý tưởng của một Phật tử thuần thành; dù bất cứ bất 
hạnh nào giáng xuống cho người ấy, người ấy vẫn phải giữ một cái 
tâm bình an tĩnh lặng. Còn an lạc là một cái gì có thể hiện hữu trong 
giờ phút hiện tại. Thật là kỳ cục khi nói, “Hãy đợi cho đến khi tôi làm 
xong cái này rồi thì tôi thoải mái để sống trong an lạc được.” Cái ấy là 
cái gì? Một mảnh bằng, một công việc, một cái nhà, một chiếc xe, hay 
trả một món nợ? Như vậy bạn sẽ không bao giờ có an lạc. Lúc nào 
cũng có một cái khác sau cái này. Theo đạo Phật, nếu bạn không sống 
trong an lạc ngay trong giây phút này, thì bạn sẽ không bao giờ có an 
lạc. Nếu bạn thực sự muốn an lạc, thì bạn có thể an lạc ngay trong Ø1Ờ 
phút này. Nếu không thì bạn chỉ có thể sống trong hy vọng được an lạc 
trong tương lai mà thôi. Muốn đạt được một cuộc sống an bình và hạnh 
phúc trước tiên bạn phải có một cái tâm an tịnh và tập trung. Đây là 
một cái tâm luôn cần thiết cho người tu Phật. Phật tử thuần thành nên 
dùng tâm bình an, tĩnh lặng và tập trung nầy để xem xét thân tâm. 
Ngay cả những lúc tâm bất an chúng ta cũng phải để tâm theo dõi; sau 
đó chúng ta sẽ thấy tâm an tịnh, vì chúng ta sẽ thấy được sự vô thường. 
Ngay cả sự bình an, tĩnh lặng cũng phải được xem là vô thường. Nếu 
chúng ta bị dính mắc vào trạng thái an tịnh, chúng ta sẽ đau khổ khi 
không đạt được trạng thái bình an tĩnh lặng. Hãy vứt bỏ tất cả, ngay cả 
sự bình an tĩnh lặng. Làm được như vậy là chúng ta đã có được cuộc 
sống an bình và hạnh phúc ngay trong đời kiếp nầy. Trong Kinh Tăng 
Nhứt A Hàm, Đức Phật đã giảng về bốn loại hạnh phúc của người cư sĩ 
như sau: hạnh phúc của người có vật sở hữu nhờ sự nỗ lực cố gắng, nhờ 
sức lực của chân tay và mồ hôi, sở hữu một cách hợp pháp. Khi nghĩ 
như vậy, người kia cảm thấy thỏa thích và mãn nguyện; hạnh phúc 
được có tài sản. Người kia tạo nên tài sản do nơi cố gắng nỗ lực. Bây 
giờ chính mình thọ hưởng tài sản ấy, hoặc dùng nó để gieo duyên tạo 
phước. Khi nghĩ như vậy, người ấy cảm thấy thỏa thích và mãn 
nguyện; hạnh phúc không nợ nần, người kia không thiếu ai món nợ lớn 


998 


nhỏ nào. Khi nghĩ như vậy người kia cẩm thấy thỏa thích và mãn 
nguyện; hạnh phúc không bị khiển trách, bậc Thánh nhân không bị 
khiển trách về thân khẩu ý. Khi nghĩ như vậy, người ấy cẩm thấy thỏa 
thích và mãn nguyện. 

Cuộc sống an lạc là một cái gì có thể hiện hữu trong giờ phút hiện 
tại. Thật là kỳ cục khi nói, “Hãy đợi cho đến khi tôi làm xong cái này 
rôi thì tôi thoải mái để sống trong an lạc được.” Cái ấy là cái gì? Một 
mảnh bằng, một công việc, một cái nhà, một chiếc xe, hay trả một 
món nợ? Như vậy bạn sẽ không bao giờ có an lạc. Lúc nào cũng có 
một cái khác sau cái này. Theo đạo Phật, nếu bạn không sống trong an 
lạc ngay trong giây phút này, thì bạn sẽ không bao giờ có an lạc. Nếu 
bạn thực sự muốn an lạc, thì bạn có thể an lạc ngay trong giờ phút này. 
Nếu không thì bạn chỉ có thể sống trong hy vọng được an lạc trong 
tương lai mà thôi. Đối với các thiển sư, các ngài luôn hết lòng vì nhân 
gian mà hành đạo và an tâm, không bị ngoại cảnh làm xao động. Thiền 
sư Vô Môn cũng như nhiều thiển sư khác cảm nghĩ đến cái nghèo một 
cách thiết thực và thơ mộng hơn; các ngài không gợi thẳng đến sự việc 
của thế gian. Đây là bài kệ nói về cái nghèo của ngài Vô Môn Huệ 
Khai: 

"Hoa xuân muôn đóa, bóng trăng thu. 

Hạ có gió vàng, đông tuyết rơi. 

Tuyết nguyệt phong ba lòng chẳng chấp. 
Mỗi mùa mỗi thú mặc tình chơi." 

Bài kệ trên đây không ngụ ý thiển sư Vô Môn ăn không ngồi rồi, 
không làm gì khác, hoặc không có gì để làm khác hơn là thưởng thức 
hoa nở vào một buổi sáng với mặt trời mùa xuân hay ánh trăng thu 
bàng bạc; có thể ngài đang hăng say làm việc, đang giảng dạy đệ tử, 
đang tụng kinh, đang quét chùa hay làm ruộng như thường lệ, nhưng 
tâm của ngài tràn ngập một niềm thanh tịnh và khinh an. Chúng ta có 
thể nói ngài đang sống Thiền vì mọi mong cầu đều xả bỏ hết, tâm 
không còn một vọng tưởng nào gây trở ngại, mà chỉ ứng dụng dọc 
ngang. Đó chính là cái tâm "Không" trong cái thân nghèo. Vì nghèo 
nên ngài biết thưởng thức hoa xuân, biết ngắm trăng thu. Trái lại, nếu 
của cải của thế gian chồng chất đầy chùa thì trái tim còn chỗ nào dành 
cho niềm hạnh phúc thần tiên ấy? Các thiển sư thường nói đến thái độ 
an tâm lập mệnh và cái giàu phi thế tục của các ngài bằng những hình 
ảnh cụ thể, chẳng hạn như thay vì nói chỉ có đôi tay không, thì các ngài 


999 


bảo rằng muôn vật trong thiên nhiên là đầy đủ lắm rồi. Kỳ thật, theo 
các ngài thì sự tích trữ của cải chỉ toàn tạo nghịch duyên khó thích hợp 
với những lý tưởng thánh thiện, chính vì thế mà các ngài nghèo. Theo 
các ngài thì mục đích của nhà Thiền là buông bỏ chấp trước. Không 
riêng gì của cải, mà ngay cả mọi chấp trước đều là của cải, là tích trữ 
tài sản. Còn Thiền thì dạy buông bỏ tất cả vật sở hữu, mục đích là làm 
cho con người trở nên nghèo và khiêm cung từ tốn. Trái lại, học thức 
khiến con người thêm giàu sang cao ngạo. Vì học tức là nắm giữ, là 
chấp; càng học càng có thêm, nên “càng biết càng lo, kiến thức càng 
cao thì khổ não càng lắm.' Đối với Thiền, những thứ ấy chỉ là khổ 
công bắt gió mà thôi 


Liyig In Peace and Happiness 


Pleasant Pracfces In Buddhist Point oƒ View Peace can exIst only 
1n the present moment. According to Buddhism, 1ƒ you are not living In 
peace at this moment, you will never be able to. If you truly want to be 
at peace, you must be at peace right now. Otherwise, there 1s only “the 
hope of peace some day.” In Buddhism, Mindfulness must be dynamic 
and confrontative. Mindfulness the mind 1s leaping onto the obJect, and 
covering 1t completely, penetrating 1nto 1t, not missing any part Of 1. 
Mindfulness can be well understood by examining 1ts three aspects of 
characteristics, function and manifestation. The Sutra of Mindfulness 
says: “When walking, you must be consclous that you are walking. 
When sfanding, you must be conscIous that you are standing. When 
sitting, you must be conscious that you are sitting. When lying down, 
you must be conscIous that you are lying down. No matter what 
posiion your body 1s in and your mind 1s thinking, you must be 
conscIous of that positlon or that thought. Practicing thus, you are 
always mindful of what you are doing and thinking at all times.” 
Buddhists should always remember that when we live in mindfulness, 1t 
means that we are capable of living at the very present time. Whatever 
we are doing at the present time 1s the most important thing for our lIfe. 
When we are talking, talking must be the most Important thing In our 
life. When we are walking, walking must be the most Iimportant thing In 
our life. When we are drinking tea, drinking tea must be the most 
1mportant thing in our life, and so on. Every acfivity in our dally lIfe 1s 


1000 


done in mindfulness. Therefore, we must be mindful twenty-four hours 
a day, not Just the moment we may allot for cultivation. Each act must 
be carred out in mindfulness. Awareness simnply means “beIng 
conscIous of,” or “remembering,” or “becoming acquainted with.” But 
we musf use If in the sense of “being In the process of beIng conscIous 
of,” or “being In the process of remembering.” We have learned the 
word “Awareness” 1n the sense of recognition, or bare attention, but 
the meaning doesn't stop there. Mindfulness also means attention or 
mindfulness of all mental and physical activities, even at breathing, 
standing, lying or sitting. The purpose of mindfulness 1s to control and 
to purify the mind. This 1s one of the focal points of cultivation 1n 
Buddhism, which involves cultivating awareness of one”s body, speech, 
and thoughts In order to become conscIously aware of what one does 
and oneˆ”s motivations. Eventually, mindfulness wIll help practitioners 
with the direct understanding of the real nature of all things. 

According to The Lotus Sutra, there are four means of aftaining to 
a happy contentmernt. In that sutra, the Buddha teaches us how to 
behave, to to speak, what kind of mental attitude to maintain, and how 
to endeavor to realize our Ideal. Firsf, Pleasant Practice oƒ the Body: 
To attain a happy contentment by proper direction of the deeds of the 
body. The Buddha taught the pleasant practice of the body by dividing 
1f Into two parts, a Bodhisattva”s spheres of action and of Intimacy. A 
Bodhisattva”s sphere of action means his fundamental attitude as the 
basis of his personal behavior. A Bodhisattva 1s patient, gentle, and 
agreeable, and Is neither hasty nor overbearing, his mind 1s always 
unperturbed. Unlike ordinary people, he 1s not conceited or boastful 
about his own good works. He must see all things in their reality. He 
never take a partial view of things. He acts toward all people with the 
same compassion and never making show of 1t. A Bodhisattvaˆ”s sphere 
of intimacy. The Buddha teaches a Bodhisattvaˆs sphere of Intimacy by 
đividing 1t into ten areas: a Bodhisattva 1s not Intimate with men of high 
position and influence In order fo gain some benefit, nor does he 
compromise his preaching of the Law to them through excessive 
familiarity with them; a Bodhisattva 1s not Iinimate with heretics, 
composers of worldly literature or poetry, nor with those who chase for 
worldly lie, nor with those who don t care about life. Thus, a 
Bodhisattva must always be on the “Middle Way,” not adversely 


1001 


affected by the impurity of the above mentioned people; a Bodhisattva 
does not resort to brutal sports, such as boxing and wrestling, nor the 
varlous Juggling performances of dancers and others; a Bodhisattva 
does not consort personally with those who Kill creatures to make a 
living, such as butchers, fishermen, and hunters, and does not develop a 
callous attitude toward engaging in cruel conduct; a Bodhisattva does 
not consort with monks and nuns who seek peace and happiness for 
themselves and don”t care about other people, and who satisfy with 
theIr own personal 1solation from earthly existence. Moreover, he does 
not become Infected by their selfish ideas, nor develop a tendency to 
compromise with them In listening to the laws preached by them. lf 
they come to him to hear the Law, he takes the opportunity to preach 1t, 
expect nothing In return; when he preaches the Law to women, he does 
not display an appearance capable of arousing passlonate thoughts, and 
he maintaIns a correct menfal attitude with øreat sfrictness; he does not 
become friendly with any hermaphrodite. This means that he needs to 
take a very prudent attitude when he teaches such a deformed person; 
he does not enter the homes of others alone. If for some reason he must 
do so, then he thinks single-mindedly of the Buddha. This 1s the 
Buddha's admonition to the Bodhisattva to go everywhere together 
with the Buddha; If he preaches teh Law to lay women, he does not 
display his teeth in smile nor let his breast be seen; he takes no 
pleasure In keeping young pupils and children by his side. On the 
contrary, the Buddha admonishes the Bodhisattva ever to prefer 
medifation and seclusion and also to cultivate and control his mind. 
Second, Pleasant Practice oƒ the Mouth: To attainn a happy contentment 
by the words of the mouth: a Bodhisattva takes no pleasure In telling of 
the errors of other people or of the sutras; a Bodhisattva does not 
despise other preachers; he does not speak of the good and evIil, the 
merits and demerits of other people, nor does he single out Sravakas by 
name and broadcast theIr errors and sins; he does not praise virtues and 
does not beget a Jealous mind; he always maintains a cheerful and 
open mind. lf someone asks difficult questions, he does not answer If 
he does not know the answer. Third, Pleasamt Practice oƒ the Mind: To 
aftain a happy contentment by the thoughts of the mind: he does not 
harbor an envious or deceifful mind; he does not slipght or abuse other 
learners of the Buddha's teachings, even 1f they are beginners, nor 


1002 


does he seek out their excesses and shortcominøs; 1f there are people 
who seek the Bodhisattva-way, he does not distress them, causing them 
to feel doubt and regret, nor does he say discouraging things to them; 
he should not indulge in discussions about the laws or engage In 
dispute but should devote himself to discussion of the practice fo save 
all living beings; he should think of saving all living beings from theIr 
sufferings through his great compassion; he should thínk of the 
Buddhas as benevolent fathers; he should think of the Bodhisattvas as 
his great teachers; he should preach the Law equally to all living 
beings. Fourth, Pleasant Practice oƒ the Vow: To attain a happy 
contentmernt by the wIll to preach all sutras. In the Dharma ending age, 
Bodhisattvas should beget a spirit of great charlty toward both 
laypeople and monks who are not yet Bodhisattvas with a spIrIt Of great 
Compassion. 

Lừmg In Happiness in Buddhist Poim oƒ View: Talking about 
happiness, many people believe that they can solve all their problems 
1f they have money, so theyˆre always busy to exhaust theIr energy to 
collect more and more money. The more money they have, the more 
they want to collect. They don”t realize that money cannot buy 
happiness, or wealth does not always conduce to happiness. In fact, 
real happiness 1s found within, and 1s not be defined in terms of wealth, 
power, honours, or conquests. IfÝ we compare the mental and physical 
levels of happiness, we”ll find that menfal experiences of pain and 
pleasure are actually more powerfUIl than those of physical 
experiences. The Buddha taught about the happiness of lay discIples as 
follows: “A poor, but peace life 1s real happiness. Leading a blameless 
life 1s one of the best sources of happiness, for a blameless person 1s a 
blessing to himself and to others. He 1s admired by all and feels 
happlIer, being affected by the peaceful vibrations of others. However, 
1f 1s very difficult to get a good name from all. The wisemen try to be 
indifferent to external approbation, try to obtain the spiritual happiness 
by transcending of material pleasures.” 

Generally speaking, what can be borne with ease 1s happiness. 
However, happiness resulting from mental stability 1s the most 
Important for the ultmate goal of human lives 1s happiness and 
Joyfulness. Ordinary happiness 1s the gratiication of a desire. 
However, as soon as the thing desired 1s achived the we desire 


1003 


something else or some other kind of happiness, for our selfish desires 
are endless. We usually seek pleasant feelinsgs and avoid unpleasant 
feelings through our sensory experlence of the eyes, ears, nose, fongue 
and body. However, there Is another level of experience: menfal 
experience. True happiness should also be pursued on the menfal level. 
Thus, according to Buddhism, genuine happiness cannot be defined by 
material and sensual satisfactions, but only by means of spiritual 
development and opening of wisdom so that we always acknowledge 
others and their needs. Sincere Buddhists should always remember that 
true happiness 1s only originated from a virtuous life. Money cannot 
buy happiness, or wealth does not always conduce to happiness. In fact, 
real happiness 1s found within, and 1s not be defined In terms of wealth, 
power, honours, or conquests. Herein a clansman has wealth acquired 
by energetic striving, amassed by strength of arm, won by sweat, and 
lawfully gotten. At this thought, bliss and satisfaction come to hìm. He 
or she enjoys his/her wealth and does meritorious deeds. This 1s call 
the real bliss. 

Many people believe that they can solve all their problems I1f they 
have money, so they”re always busy to exhaust their energy to collect 
more and more money. The more money they have, the more they 
want to collect. They don't realize that money cannot buy happiIness, or 
wealth does not always conduce to happiness. In fact, real happiness 1S 
found within, and 1s not be defined 1n terms of wealth, power, honours, 
or conquests. lÝ we compare the mental and physical levels of 
happiness, we”lI find that mental experlences of pain and pÏleasure are 
actually more powerful than those of physical experlences. Devout 
Buddhists should always remember that your property wIll remain 
when you die. Your friends and relatives wIll follow you up to your 
grave. But only good or bad actions you have done will follow you 
beyond the grave. Thus, wealth can only be used to decorate your 
house but not you. Only your own virtue can decorafe you. Your dress 
can decorate your body, but not you; only your good conduct can 
decorate you. Ordinary happiness 1s the gratificaton of a desire. 
However, as soon as the thíng desired 1s achived the we desire 
something else or some other kind of happiness, for our selfish desires 
are endless. We usually seek pleasant feelinsgs and avoid unpleasant 
feelings through our sensory experlence of the eyes, ears, nose, fongue 


1004 


and body. However, there Is another level of experience: mental 
experience. True happiness should also be pursued on the menfal level. 
Finally, the secret of happiness lies in doing what needs be done now 
and not worrying about the past and the future. We cannot go back to 
change things in the past nor can we anficipate what wIll happen In the 
future. There 1s but one moment of time over which we have some 
relatively conscious confrol and that 1s the present. 

According to Buddhist theory, a happy lie means always tO 
maintainn a peaceful and mindful mind. For monks and nuns, they 
should be always selfcontent and willing to practice religlous 
disciplines. So long as a person still cherishes resentment, his mental 
attitude does not embody the ideal way of true believer of the Buddhist 
teaching; whatever misfortune may befall him, he must mainfain a 
peaceful and calm mind. While peace can exist only in the present 
momernt. lt 1s ridiculous to say, “Wait until I finish this, then I wIll be 
free to live In peace.” What 1s “this?” A degree, a Job, a house, a car, 
the payment of a debt? If you think that way, peace will never come. 
There 1s always another “this” that will follow the present one. 
According to Buddhism, 1 you are not living In peace at this moment, 
you wIll never be able to. If you truly want to be at peace, you must be 
at peace right now. Otherwise, there 1s only “the hope of peace some 
day.” In order to be able to attain a peaceful and happy life, we must 
pOSssess a peaceful and concentrated mind. This mind 1s always good 
for any cultivator. Devo(ed Buddhists should always make the mind 
peaceful, concentrated, and use this concenfration to examine the mind 
and body. When the mind 1s not peaceful, we should also watch. Then 
we will know true peace, because we wIll see Iimpermanence. Even 
peace must be seen as Impermanent. If we are attached to peaceful 
states of mind, we will suffer when we do not have them. Give up 
everything, even peace. To do this, we all have a peace and happiness 
1n this very lIfe. 

The Buddha taught about the happiness of lay disciples as follows: 
*A poor, but peace life 1s real happiness. Leading a blameless lIfe 1s 
one of the best sources of happiness, for a blameless person 1s a 
blessing to himself and to others. He 1s admired by all and feels 
happlIer, being affected by the peaceful vibrations of others. However, 
1f 1s very difficult to get a good name from all. The wisemen try to be 


1005 


indifferent to external approbation, try to obtain the spiritual happIness 
by transcending of material pleasures.” Then the Buddha continued to 
remind monks and nuns: “Nirvana bliss, which 1s the bliss of relief from 
suffering, 1s the highest form of happiness.” In the Anguttara Nikaya 
Sutra, the Buddha commented on the four kinds of bliss a layman enJoy 
as follow: The first kind oƒ happiness is Atthisukha: Herein a clansman 
has wealth acquired by energetic strIving, amassed by strength of arm, 
won by sweat, and lawfully gotten. At this thoupht, bliss and 
satisfaction come to him. This 1s call the bliss of ownership. The second 
kind oƒ happiness ¡is Bhogasukha: Herein a clansman by means of 
wealth acquired by energetic striving, both enJoys his wealth and does 
meritorious deeds. At this thought, bliss and satisfaction come to him. 
This 1s called the bliss of wealth. As for us, devout Buddhists, we 
always follow seven Treasures of Enlightened Beings: faithfulness, 
vigor, shamefulness, broad knowledge, forgiveness or abandonment, 
concenftration or Samadhi, and wisdom. According to the Sangiti Sutta 
in the Long Discourses of the Buddha, there are seven Ariyan 
treasures: the treasure of faith, the treasure of morality, the treasure of 
moral shame, the treasure of moral dread, the treasure of learning, the 
treasure of renunciation, and wIisdom. 7he thirđd kind oƒ happiness is 
Ananasukha: Herein a clansman owes no debt, great or small, to 
anyone. At the thoupht, bliss and satisfaction come to him. This 1s 
called the bliss of debtlessness. The ƒourth kind oƒ happiness ïs 
Anavajjasukha: Herein the Aryan disciple 1s blessed with blameless 
action of body, blameless action of speech, blameless action of mind. 
At the thought, bliss and satisfaction come to hìm. Thịs 1s called the 
bliss of blamelessness. 

Happiness 0ƒ Understanding Qurselves: Understanding ourselves 
means understanding things as they really are, that is seeing the 
1mpermanent, unsafisfactory, and non-subsfantial or non-self nature of 
the five aggregates of clinging In ourselves. Ït is not easy to understand 
ourselves because of our wrong concepts, baseless illusions, 
perversions and deluslons. It 1s so difficult to see the real person. When 
we sfart out on the path, we re stepping Into ourselves. We re stepping 
I1nto studying the ways fo study the self. As we begin to shine the light 
Of questioning upon ourselves, as we begin to medifate and experience 
concentration and mindfulness, we discover that the Way 1s not ouftside 


1006 


Of us, that to study 1s to begin where we are, with each breath as the 
great Zen Master Dogen said: “Io study the Way 1s to study the self. 
To study the self 1s to forget the self. To forget the self 1s to be 
enlightened by the ten thousand dharmas. To be enlightened by the ten 
thousand dharmas 1s to free one's body and mind and those of others.” 
The Buddha taught that In order to be able to understand ourselves, we 
must first see and understand the Iimpemanence of the five agøregaftes. 
He compares material form or body to a lump of foam, feeling to a 
bubble, perception to a mirage, mental formatlons or volitonal 
activiles to water-lily plant which Is without heartwood, and 
conscIousness to an illusion. The Buddha says: “Whatever material 
form there be whether past, future or present, Internal, external, øross 
or subtle, low or lofty, far or near that material form 1s empty, 
unsubstantial and without essence. In the same manner, the remaining 
aggregates: feeling, perception, mental formation, and conscIousness 
are also empty, unsubstantial and without essence. Thus, the Íive 
agøregates are Impermanent, whafever Is Impermanent, that 1s 
suffering, unsatisfactory and without self. Whenever you understand 
this, you understand yourselves.” Practitioners should always 
remember that when there 1s a straight obJect, there will surely be a 
straipht Image 1n the mirror. If you want to reap the “Buddhahood,” you 
must sow the Buddha-seed. A mirror reflects beauty and ugliness as 
they are, the Buddha”s Teachings prevaIl forever, knowing that requital 
spans three generations, obviously good deeds cause good resulfs, evil 
deeds causes evil results. The wise know that it 1s the obJect before the 
mirror that should be changed, while the dull and ignorant wasfte time 
and effort hating and resenting the Image in the mirror. Encountering 
good or adverse circumstances, devoted Buddhists should always be 
peaceful, and try to understand ourselves, not resent the heaven nor 
hate the earth. As long as we can do that, the flower of Insight will 
blossom 1n us, along with the flowers of compassion, tolerance, 
happIness, and letting go. As a matter of fact, understanding of 
ourselves can help us let go, because we do not need to keep anything 
for ourselves. We are no longer a fragile and small “self” that needs to 
be preserved by all possible means. Since the happiness of others 1s 
also our happiness, we are now filled with Joy, and we have no 
Jealousy or selfishness. Free from attachment to wrong views and 


1007 


preJudices, we are filled with tolerance. The door oŸ our compassion 1s 
wide open, and we also suffer the sufferings of all living beings. As a 
resulti, we do whatever we can to relieve these sufferings. 
Understanding of ourselves can help us eliminate hatred, anger, and 
selfishness and to develop loving-kindness towards all. We have our 
physical bodies and our own lives, but still we can live In harmony with 
each other and help each other to the best of our abIlity. 

The Happiness 0ƒ Mastering oƒ Qurselƒf: According to Buddhism, 
self-mastery means mastering our minds, emotions, likes and dislikes, 
and so on. These are extremely difficult to achieve. Thus, the Buddha 
says: “Though one may conguer in battle a million men, yet he indeed 
1s the noblest victor who conquers himself.” Self-mastery of the mind 1s 
the key to happiIness. lt 1s the force behind all true achievement. Oh! 
How peaceful and happy for those who can master themselves! As a 
matter of fact, actlons without self-mastery are purposeless and 
eventually failed. It is due to lack of self-mastery that conflicts of 
diverse kinds arise In our mind. Thus, self-mastery 1s extremely 
1mportant and essentfial for any Buddhist practitioners. According to the 
Buddha, meditation or mind training 1s the best way to self-mastery. 
According to the Buddhist point of view, the mind or consciousness 1S 
the core of our existence. All our psychological experlences, such as 
painn and pleasure, sorrow and happiness, good and evil, life and 
death... are not caused by any external agency. They are the result of 
our own thoughfs and therr resultant actions. 

Practiioner should never rush to practice the Four Formless 
Meditations. Never force your body or your mind. Be kind to yourself. 
Live your daily life simply with awareness. lf you are mindful, you 
have everything; you are everythingl À minute of medifation Is a 
minute of peace and happiness. If meditation 1s not pleasant for you, 
you are not practicing correctly. Meditation brings happiness. This 
happiness comes, first of all, from the fact that you are master of 
yourself, no longer caupht up in forgetfulness. If you follow your 
breathing and allow a half-smile to blossom, mindful of your feelings 
and thoughts, the movements of your body will naturally become more 
gentle and relaxed, harmony wIll be there, and true happiness will 
arise. Keeping our mind present in each momernt 1s the foundatlon of 


1008 


meditation practice. When we achieve this, we live our lives fully and 
deeply, seeing things that others, 1n forgetfulness, do not. 

Happiness 0ƒ Walking on The Path to the Removal 9ƒ Sufƒerings- 
It should be understood that when the Buddha described our lives as 
“Dukkha”, he was referring to any and all unsatisfactory conditions. 
These range from minor disappointments, problems and difficultles to 
Intense pain and misery. Therefore, Sufferings (Dukkha) should be 
used to describe the fact that things are not completely right in our lives 
and could be better. “Suffering” means “unsatisfactoriness.” 'This 1s the 
first of the four noble truths of Buddhism, which holds that cyclic 
exIstence 1s characterized by unsatisfactoriness or suffering. This 1S 
related to the Idea that since the things of the world are transItory, 
beings are Inevitably separated from what they desire and forced to 
endure what 1s unpleasant. In real Buddhism, without the experlence of 
enlightenment, there would be no Buddhism. But practitioners should 
always remember that enlightenmernt resfs on your own shoulders. And 
each one of us has an equal opportunty to reach our own 
enlightenment. Enlightenment 1s not a state of mere quietude, It 1s not 
tranquilization, It 1s an Inner experlence which has no trace of 
knowledge of discrimination; there must be a certain awakening from 
the relative field of conscIousness, a certain turning-away from the 
ordinary form of experIlence which characterizes our everyday life. The 
technical term that Buddhism calls turning back, or turning over at the 
basIs of consclousness. By this entirety of one”s menfal construction 
goes through a complete change. For these reasons, we say that we 
have happiness when walking on the path of the removal of sufferings 
and afflictions for at the time we've already seen the their real face 
(face of sufferings and afflictions). 

The essential steps of the path to the removal of suffering to 
Nibbana are pointed out by the Buddha. It is the way of careful 
cultivation of the mind so as to produce unalloyed happiness and 
supreme rest from the turmoil of life. The path 1s indeed very difficult, 
but 1Ý we, with constant heedfulness, and complete awareness, walk 1t 
watching our steps, we wIll one day reach our destination. The way of 
walking or the way of cultivation. People often walk without seeing the 
way. Relipions generally lay importance on practice, that 1s, how to 
walk, but neglect teaching the Intellectuall activity with which to 


1009 


determine the right way, that 1s, how to see. In Mahayana Buddhism, 
this 1s the path on which one has directly realized emptiness. This also 
coinneddes with the first Bodhisattva level (bhumi). On this path 
meditators completely remove the arfificial conceptions of a permanent 
self. The Buddha stressed in His Teachings the experimenfal process In 
Buddhist cultivation 1s a chain of obJective observatlons before any 
practices because through obJective observations we realize the real 
face of sufferings and afflictions. 1t s 1s obJective observation that ø1ves 
us an opportunity to cultivate to totally destroy sufferings and 
afflictions. Thus, at any time, obJective observation plays a key role In 
the experimental process In Buddhist cultivation. The first path ¡s the 
path oƒ overcoming anger: According to the Buddhist theory, 1n order to 
OVvercome anger, one must contemplate that a person or an animail 
which causes us to be angry today may have been our friend, relative 
or even our father or mother In a certain previous lIfe. 7£ second path 
is the path oƒ_ overcoming dftachmenf: We should meditate or 
contemplate that a friend today may become an enemy tomorrow and 
therefore, there 1s nothing for us to attach to. The third path ¡s the path 
of. overcoming aftachmen† overcoming đemons: To overcome demons, 
e.g. as the Buddha did at his enlightenment. The ƒourth path is the path 
@ƒ overcoming doubísr To study scriptures, to read sforles Of 
enlightened ones, as well as to contemplate wIll help us perceive the 
truth and overcome doubts. The fifth path is the path oƑ_ renouncing 
wealth and sex: According to the Sutra In Forty-wo Sections, Chapter 
22, the Buddha said: “People who cannot renounce wealth and sex are 
like small children who, not satisfied with one delicious helping, lick 
the honey off the blade of the knife and in doïng so, cut their tongues.” 
The sixth path ¡is the path of. getting rid öoƒ deluded thoughfs: One of the 
best methods to get rid of deluded thoughts 1s either meditation to 
obfain concentration or Just keep one method such as reciting the name 
of Amitabha Buddha. The seventh path ¡is the path oƒ not to slander any 
enlightening teachings: Should not slander any enlightening teachings. 
Thịs 1s one of the ten kinds of rules of behavior of great enlightening 
beiIngs. Enlightening beings who abide by these can attain the supreme 
discipline of. great knowledge. The eiehth path ¡s the path oƒ not to look 
ƒor ƒauls ín others: In danly life, always look above , look below, look 
to the easft or to the west, fo the north or to the south and so on fo try to 


1010 


find faults in others. Buddha taught that we should look Into ourselves, 
we should reflect the ligh( of awareness Inwardly to become 
enlipghtened. The Buddha taught: “When we do not see others” 
mistakes or see only our own riphtness, we are naturally respected by 
seniors and admired by Juniors.” According to the Dharmapada, 
sentence 50, the Buddha taught: “Let not one look on the faults of 
others, nor things left done and undone by others; but one”s own deeds 
done and undone.” 7e ninth path ¡is the path oƒ examining ourselves: 
We, devoted Buddhists, must examine ourselves so that we are able to 
know who we are. Know our body and mind by simply watching. In 
sitting, in sleeing, in eating, know our limits. Use wisdom. The practice 
1S not to try to achieve anything. Just be mindful of what 1s. Our whole 
medifaton 1s to look directly at the mind. We will be able to see 
suffering, 1s cause, and Its end. 7e fenth path ¡s the path öoƒ controlling 
emofions: In Buddhism, controlling emotlons does not mean a 
Te€pr€sslon or supression of emotlons, but to recognize that they are 
destructive and harmful. lf we let emotions simply come and go 
without checking them, we wIll have a tendency to prone to emtional 
outbursfs. In the contrary, If we have a clear recognition of ther 
destructive potential, we can get rid of them easily. The eleventh path ¡s 
the path oƒ getting rid oƒ desires: A Buddhist practitioner should be 
keenly anxious to get rid of desires, and wants to persist In this. The 
twelfth path is the path oƒ eliminating oƒ sufƒfering: Suffering can be 
eliminated because suffering 1tself 1sn't the Intrinsic nafure of our 
minds. Since suffering arIses Írom Ignorance or misconcepfion, once 
we realize emptiness, or the nature of things as they are, Ignorance or 
misconception no longer Iinfluences us. It's like turning a light on In a 
dark room, once the light 1s on, the darkness vanishes. Similarly, 
wisdom can help us cleanse 1gnorance and disturbing attitudes from our 
minds forever. In addition, wisdom cleanses the karmic Imprints 
currenfly on our minds, so they won't bring results. After perceiving the 
true picture of life, the Buddha said to himself: “lÏ must get rid of the 
oppression of disease, old age and death.” The thirteenth path ¡is the 
path oƒ eliminafing perversions: Eliminating deluded and confused. 
Thịs means eliminating deceived In regard to reality. Delusion also 
1mplies a belief in something that 1s contrary fo reality. IHusion, on the 
other hand, suggests that what 1s seen has obJective reality but 1s 


1011 


misinterpreted or seen falsely. In Buddhism, delusion 1s Ignorance, an 
unawareness of the true nature of things or of the real meaning of 
exIstence. We are deluded or led astray by our senses (which include 
the Intellect and 1fs discrIminating thoughts) Insofar as they cause us to 
accept the phenomenal world as the whole of reality when In fact 1t 1s 
but a limited and ephemeral aspect of realify, and to act as though the 
world 1s external to us when In truth 1t 1s but a reflection of ourselves. 
Thịs does not say all phenomena are 1llusory, they mean that compared 
with Mind itself the world apprehended by the senses 1s such a partial 
and limited aspect of truth that it 1s dreamlike. When we fail to see the 
true nature of things our views always become clouded. Because of our 
likes and dislikes, we fail to see the sense organs and sense obJects 
obJectively and in their proper perspective and go after mirages, 
1llusions and deceptions. The sense organs delude and mislead us and 
then we faIl to see things In therr true light as a result of which our way 
Of seeing things becomes perverted. The delusion of mind mistakes the 
unreal for the real, the passing shadows for permanence, and the result 
1S confusion, conflict, disharmony and perpetual sorrow. When we are 
caugh up 1n these 1llusions, we perceive, think and view things 
Incorrectly. We perceive permanence In the impermanence; pleasure 
1n pain; self in what 1s not self; beauty In repulsive. We think and view 
1n the same erroneous manner. We are perverted for four reasons: our 
OWwn senses, unwise reflection, unsystematic attention, failure to see 
true nature of this world. The Buddha recommended us to utIlize right 
understanding or insipht to remove these 1llusions and help us 
recognIze the real nature of all things. Once we really understand that 
all thíng 1s subJect to change In this world without any exception, we 
wIill surely want to rely on nothing. The ƒourteenth path ¡is the path oƒ 
eliminating oƒ all hindrances and afflictions: By realizing for oneself 
with direct knowledge, one here and now enfers upon and abides In the 
deliverance of mind and deliverance by wisdom that are taintless with 
the destruction of the taints. The fifeenth path ¡s the path oƒ gefting rid 
Øƒ covefowsness: Getting rid of covetousness, anger, delusion, and fear, 
by taming their own minds, one of the ten kinds of action of Great 
Enliphtening Beings. Enliphtening Beings who abide by these can 
achieve the action of Buddhas that has no coming or going. The 
Sixteenth path ¡s the path oƒ getting rid oƒ deluded thoughis: One of the 


1012 


best methods to get rid of deluded thoughts 1s either meditation to 
obfain concentration or Just keep one method such as reciting the name 
of Amitabha Buddha. 7he seventeenth path ¡s the path 0ƒ leHing go: A 
basic teaching of the Buddha on how to calm and rein in the “monkey” 
mind. When we feel asleep, Just lie down 1n a quiet place, put the lights 
out and let go our minds and bodies. In Buddhism, we have always 
been hearing about letting go and not clinging to anything. What does 
the Buddha mean on letting go? He means In daily activities, no way 
we can let go everything. We have to hold on things; however, try not 
to cling to them. For example, we try to make money for our living 
expenses, but not try to cling on making a lot of money to accumulate 
regardless of the means of making the money. Practioners do 
everything with a mind that lets go. Do not expect any pralse or 
reward. If we let go a litfle, we will have a little peace. If we let go a 
lot, we wIll have a lot of peace. If we let go completely, we will know 
complete peace and freedom. 

Supreme Happiness in Buddhist Poit oƒ View: In Buddhism, 
Nirvana 1s called the Supreme happiness and this happiness 1s brought 
about by the complete calming, the utter ceasing of all sensatlons. 
Now, this saying, ¡indeed, confuses us completely, we who have 
experienced so many pleasant feelings with our sense faculties. In the 
Anguttara Nikaya, the Venerable Udayli, a disciple of the Buddha, was 
confronted with this very problem. The Venerable Sariputta addressing 
the monks said: “lt 1s NIbbana, friends, that 1s happiness; 1t 1s Nibbana, 
Íriends, that Is happiness.” Then the Venerable Udayi asked: “But 
what, friend Sariputta, 1s happiness, since herein there 1s no feeling?” 
Sariputfa responded: “Just this, friend, 1s happiness, that herein there 1s 
no feeling.” This saying of Venerable Sariputta 1s fully supported by 
the following one of the Buddha In the Samyutta Nikaya: “Whatever 1s 
experienced, sensed, felt, all that 1s suffering.” Thus, Nibbana or 
Supreme happiness 1s a state realizable In this very life. The thinker, 
the Inquirng mind, wIll not find 1t difficult to understand thịs state. 
According to the Sutta of Blessing, the Buddha taught: Not to assocIiate 
with fools, to assoclate with the wise and to honour those who are 
worthy of honour, this 1s the highest blessing. To reside 1n a suitable 
locality, to have done merIforious actions In the past and to set oneself 
1n the right course, this 1s the highest blessing. Vast learning, perfect 


1013 


handicraft, a highly trained discipline and pleasant speech, this the 
highest blessing. The support of father and mother, the cherishing of a 
wIfe and children and peaceful occupations, this 1s the highest blessing. 
Liberality (freedom), righteous conduct, the helping of relatives and 
blameless actions, this 1s the highest blessing. To cease and abstain 
from evIil, forbearance with respect to Intoxicants and steadfastness In 
virtue, this 1s the highest blessing. Reverence, humility, contentment, 
gratitude and opportune hearing of the Dharma, this 1s the higphest 
blessing. Patience, obedience, sipht of Samanas and religious 
discussions at due season, this 1s the highest blessing. Self-confrol, holy 
life, perception of the Noble truths and the realization of NÑivarna, this 
1s the hiphest blessing. He whose mind does not flutter by contact with 
worldly contingencies, sorrowless (without sorrow), stainless (wIthout 
stain), and secure, this is the highest blessing. To them, fulfilling 
matfers such as these, everywhere Invincible and In every way moving 
happily, these are the highest blessings. 

FHỰU-One Mental Stafes That ImpactL Our LỰc gƒ Peace, 
Mimdfulness and Happiness: According to the Kosa Sastra, there are 
one hundred divisions of all mental qualiies and their agents of the 
Consciousness-Only School, or five groups of one hundred modes or 
things. Fifty-one mental states are divided Into six parts. Parf One ¡s the 
Jive universally interactive memtal states (sarvatraga): The first mental 
state Is the attentlon (manaskara) or paying attention on something. 
The second mental state 1s the contact (sparsha), which means after 
paying attention on something, one has a tendency to want to come 1n 
contact with It. The third mental state 1s the feeling (vedana), which 
means once contact 1s established, feeling arises. The fourth mental 
state 1s the conceptualization (samjna), which means once feeling 
arises, conceptualizaton occurs. The fith mental state 1s the 
deliberation (cetana), which means once there 1s “conceptualization,” 
then “deliberation” sets 1n. Parf Two ¡is the five particular stafes 
(vimiyafa): The sixth menfal state 1s the desire (chanda). Desire means 
to want for something. The seventh mental state 1s the resolution 
(adhimoksha). Resolution means supreme understanding without any 
doubt at all. The eighth mental state 1s the recollection (smritl). 
Recollection means remembering clearly. The ninth mental state 1s the 
concenfration (samadhi)  (Concentraion means exclusively pay 


1014 


aftention to something. The tenth mental state 1s the Judgment (praJna). 
Judgment means ability to Judge which average person possesses. Parf 
Three is the cleven wholesome stafes (kushala): The eleventh mental 
state 1s the faith (shraddha). Faith means to have a sense of belief or an 
attitude of faith. The twelfth menfal state 1s the vigor (virya). Once one 
has faith, one should put If Into action with vigor. The thirteenth mental 
state Is the shame (hri). Shame also means “Repentance.” The 
fourteenth mental state 1s the remorse or embarrassment (apatraya). 
The fifteenth mental state 1s the sbsence of greed (alobha). The 
sixteenth mental state 1s the absence of anger (advesha). The 
seventeenth mental state 1s the absence of ignorance (amoha). The 
eighteenth mental state 1s the light ease (prashraddhi). Light ease, an 
Iinitial expedient In the cultivation of Zen. Before samadhi 1s actually 
achieved, one experiences “light-ease.” The nineteenth menfal state 1s 
the non-laxness (apramada) or to follow the rules. The twentieth 
menfal state 1s the renunciation (upeksha). Renunciation means not fo 
grasp on the past, but to renounce everything within the activity 
skhandha which 1s not in accord with the rules. The twenty-first mental 
state 1s the non-harming (ahimsa), which means not harming any living 
beings. Parf Four ¡is the six ƒundamental afllicions (Rlesha): The 
twenty-second mernfal state 1s the greed (raga). Greed for wealth, sex, 
fame, food, sleep or greed for forms, sounds, smells, tastes, and obJects 
of touch. The twenty-thrd mental state 1s the anger (pratigha). Not 
obtainng what one 1s greedy for leads to anger. The twenty-fourth 
mental state Is the Ignorance (moha). Once anger arises, one has 
nothing but “1gnorance.” The twenty-fifth mental state 1s the arrogance 
(mana). Arrogance means pride and conceit which causes one to look 
down on others. The twenty-sixth mental state 1s the doubt (vicIkItsa). 
Cannot belleve or make up one”s mind on something. The twenty- 
seventh mental state 1s the improper views (drishtl). Parf Five is the 
twemy Derivatve Afflictions (upaRlesha): Derivative  Afflictions 
include ten minor grade afflictions, two intermediate grade afflictions, 
and eight major grade afflictions. Ten minor grade qfflicHions Include 
wrath, hatred, covering, rage, decei, conceit, harming, ƒÏaftery, 
Jealousy, and stinginess: The twenty-eiphth mental state 1s the wrath 
(krodha). Wrath which comes sudenly and 1s a combination of anger 
and hatred. The twenty-ninth mental state 1s the hatred (upanaha). 


1015 


Hatred happens when one represses the emotional feelings deep 
Iinside. The thirtileth mental state 1s the rage (pradasa). Rage, of which 
the emotional reaction 1s mụch more severe than hatred. The thirty-first 
mental state 1s the hiding (mraksha). Hiding means covering or 
concealing something ¡inside. The thirty-second mental state 1s the 
deceit (maya). Deceit means false kindness or phone Intention. The 
thirty-thrd mental state 1s the flattery (shathya). The thirty-fourth 
menfal state 1s the conceit (mada). Conceit means to think high of self 
and low of others. The thirty-fifth mental state 1s the harming (vihimsa). 
Harming means to want to harm other people. The thirty-sixth mental 
state 1s the Jealousy (irshya). Jealousy means to become envious of the 
who surpass us In one way or other. The thirty-seventh menfal state 1s 
the stinginess (matsarya). One 1s tight about one”s wealth, not wishing 
to share 1t with others. 7Two infermediate grade qƒfflictions include lack 
oƒ shame and lack oƒ remorse: The thirty-eiphth mental state 1s the lack 
of shame (ahrikya). Lack of shame means to do wrong, but always feel 
self-righteous. The thirty-ninth mental state 1s the lack of remorse 
(anapatrapya). Lack of remorse means never examine fo see If one 1s 
up to the standards of others. Eighf major grade aqfjlictions include lacK 
oƒ ƒaith, laziness, laxiness, torpor, restlessness, dis†racHon, IHPrOpeT 
knowledge and scafteredness: The fortieth mental state 1s the lack of 
faith (ashraddhya). Lack of faith means not trust or believe 1n anyone, 
not to believe In the truth. The forty-first menfal state 1s the lazIness 
(Kausidya). LazIness means not to try to eliminate unwholesome deeds 
and to perform good deeds. The forty-second mental state 1s the 
laxiness (pramada). Laxiness means not to let the body and mind to 
follow the rules but does whatever one pleases. The forty-third mental 
state 1s the torpor (styana). Torpor means to feel obscure in mind or to 
fall asleep in the process. The forty-fourth mental state 1s the 
restlessness (auddhatya). One 1s agitated and cannot keep still. The 
forty-fifth mental state 1s the distraction (mushitasmritl). Distraction 
means to lose proper mindfulness. The forty-sixth menfal state 1s the 
Improper knowledge (asamprajJanya). One become obssesses with 
defilement. The forty-seventh mental state 1s the scafteredness 
(wikshepa). Part Six is the ƒour unƒixed menftal states (aniyafa): The 
forty-eiphth mental state 1s the falling asleep to obscure the mind 
(middha). The forty-nnnth mental state 1s the regret (Kaudriya) or 


1016 


repent for wrong doings in the past. The fiftieth menfal state 1s the 
Invesfigation (vitarka means to cause the mind unstable). The fifty-first 
mental state Is the correct Examinatlon (vicara means to pacIfy the 
mind). 

Do Not Pursue the Past; Do Not Lose Yourseclƒ in the Futrc: 
According to Buddhism, time 1s one of the twenty-four Non-interactIve 
Activity Dharmas. The Buddhist teaching about time 1s closely related 
to the doctrine of Iimpermanence. According to Buddhism, time 1s 
moving ceaselessly. It is ungraspable. The concept of the speed of time 
changes In different situations, 1t 1s relative to our state of mind. lt 
passes more quickly when we are happy and less quickly when we are 
unhappy and afflictive. Practitioners should always remember that 
everything 1s in constant change, that in just one second life 1s changIng 
thousands and thousands of times. Not talking about the whole life, in 
only one second, our consciousness awareness simply cannot follow 
such rapid change. And yet we are living this life. How are we living 
1t? What kind of things do we spend our time thinking about? The past 
1s already gone, yet we cling to it. The future 1s not yet here, but we 
still try to dwell on it. Even when we talk about "now”, there 1s no such 
thing. Even as we talk, the "now"” we are talking about 1s already gone. 
Practiioners should be always very careful on these three times. Às a 
matter of fact, time waits for no one. To Buddhists, a day in which no 
meritorious deeds nor meditation can be achieved 1s a lost day. That 1s 
equivalent with going towards your own tomb with 1gnorance. 

Hui-neng, the Sixth Ancesfor, always tells us we will never ørasp 
anything by thinking about 1t after It has happned. lf our minds are 
clear, we will see our original nature at this moment. lf our minds are 
not fuzzy, not painted over by some fixed Ideas, not held in thrall by 
old ways, old traditions, our original nature can be seen Immediately. 
Hui-neng also says that 1Ÿ we hold onto an evil thought we wIll destroy 
the cause of a million years' virtue. What does he mean by an evil 
thought? One such thoupht that cause us all a lot of paIn 1s resentment. 
lt may make us feel quite superlor fo say to someone, 'Ï forgive you. 
Things quiet down, perhaps, but the pain and resentment may be 
pushed down Infto our unconsciousness minds, and a rigidity comes to 
the surface. We may say, 'TIl never do that again.' But how do we know 
what we wIll or will not do again? True forgIveness brIings a great 


1017 


change In our hearts. We are always talking about openheartedness. 
Again, If 1s easy to talk about, but difficult to do. What 1s 1t to truÌy open 
our hearts In forgiveness? It Is to see all the blows of fate we have 
experienced, all the reJections of the past, present, and future, all our 
weaknesses, as part of a darkness that has helped to bring us more 
light. 

Buddhist PracHHoners Breadthc Each Breadh In Peace- 
Mimdfulness @& Happiness: In Buddhism, the cultivatlon of 
contemplation by counting the breathing 1s the easlest way fo practice. 
A medifation of counting breathings to eliminate scattering thoughts. 
Through repeated practice one will gradually become well-versed In 
this counting exercise, all distracting thoughts wIll be eliminated, and 
the process of counting from one to ten will be completed without 
Interruption. The breathing will then become very subtle, light, and 
tamed. According to Zen Master Jakusho Kwong In Zen in America, 
breath will cut through thinking because you have to let go to breathe. 
The power of breath 1s beyond the discriminating mind... The method 
in breath-counting 1s a way of occupying the mind so that the mind 
doesnt occupy you. Even thouph we say "one, two, three," the 
sequence 1s really just one, one, one. It is not dependent on memory or 
conscIousness. Even !f 1t sounds linear, this repetitlon becomes mantric 
and In this way releases the sequential mind. Each time you exhale, the 
exhalation 1s compassion. It 1s the breath of giving or letting go. The 
inhalatlon 1s receiving. It 1s like bìrth and death. Inhaling 1s being 
reborn. It is saying I am capable of taking my life. Oh! How peaceful 
and happy for those who breathe each breath in mindfulness! 

Mindfulness of the breath or contemplation of the breath means to 
keep mindfulness on every single breath. Breathing in and out with 
mindfulness. Breathing in and out with consciousness of our whole 
body”s breathing In and out. After assuming the correct bodily posture 
for medifation, the mind settles Iinto a quiet state, the meditator begins 
to breathe lightly, softly and naturally, counting the breaths from one to 
ten and from ten to one. During meditation the eyes a closed lightly, 
but the mind”s eye tries to visualize the breath going in and out. 
Nothing else is seen but the breath, nothing else 1s thought but the 
breath. The meditator must visualize the breaths as clearly as possIble. 
Such practice Intensifies the meditaton experience and helps cut 


1018 


thoughts of discrimmination. While practicing the mindfulness of 
breathing, we should contemplate on the three characteristics of 
1mpermanence, suffering, and selflessness of the body and the mind. 
We should also contemplate the origination and dissolutlon factors In 
the body. 

Achieving a complete and deep realization of what It means to be a 
Buddha and how to reach Buddhahood. lt 1s to see one”s Nature, 
comprehend the True Nature of things, the Truth. However, only after 
becoming a Buddha can one be said to have truly attained Supreme 
Enlightenment. Awareness simply means “being consclous of,” or 
“remembering,” or “becoming acquainted with.” But we must use 1t In 
the sense of “being In the process of being conscIous of,” or “being In 
the process of remembering.” We have learned the word “Awareness” 
1n the sense of recogmition, or bare attention, but the meaning doesn't 
stop there. In awareness, there are also the elemenfs of concentration 
(Samadh) and understandng (prajna) Concenfraion and 
understanding together are meditate on the absence of identity of all 
things. According to the Satipathana Sutta, practitioner should 
“Contemplate the body in the body, contemplate the feelings In the 
feelings, contemplate the mind in the mind, contemplate the obJects of 
mind in the obJects of mind.” This means that practitioner must live In 
the body in full awareness of it, and not Just study like a separate 
obJect. Live in awareness with feelings, mind, and obJects of mind. Do 
not Jjust study them. When we medifate on our body, we live with 1t as 
truth and give 1t our most lucid attention; we become one with it. The 
flower blossoms because sunlight touches and warms Ifs bud, becoming 
one with it. Meditation reveals not a concept of truth, but a direct view 
Of truth 1tself. This we call “insight,” the kind of understanding based 
on aftention and concentration. 

Devout Buddhists, once you make up your mind to enter the path of 
cultivate, should persevere and never have the Intention of retreat; step 
by step, you should try your best to set a strong foundation of a life on 
calmness, mindfulness and happiness. Over the times, this wIll help us 
form habits which make our life better and better. In fact, once we 
have these habits, they will become our natural habits. Once they 
become Integrated In our lifestyle, we wIll always live with them. The 


1019 


Journey advancing from Humans to Buddhas still demands continuous 
efforts with rIight understanding and practice. 

Rgjection oƒ Means oƒ LỰc or Rejection gƒ Pleasures?: Most of us 
want to do good deeds; however, we are always contraditory ourselves 
between pleasure and cultivation. À lot of people misunderstand that 
religion means a denial or reJection of happiness In worldly life. In 
saying so, Instead of being a method for transcending our limitations, 
religion 1tself is viewed as one of the heaviest forms of suppression. 
IUs Just another form of superstition to be rid of 1Ý we really want to be 
free. The worst thing 1s that nowadays, many socIeties have been using 
religion as a means of political oppression and control. They believe 
that the happiness we have here, In this world, is only a temporary, so 
they try to aim at a so-called “Almighty Creator” to provide them with 
a so-called eternal happiness. They deny themselves the everyday 
pleasures of life. They cannot enjoy a meal with all kinds of food, even 
with vegetarian food. Instead of acceptng and enJoying such an 
experlence for what 1t 1s, they tie themselves up in a knot of guIilt 
“while so many people in the world are starving and miserable, how 
dare I indulge myself in this way of life!” This kind of attitude 1s Just 
mistaken as the attitude of those who try to cling to worldly pleasures. 
In fact, this Just another form of grasping. Sincere Buddhists should 
always remember that we deny to indulse in worldly pleasures so that 
we can eliminate “clinging” to make 1t easy for our cultivation. We will 
never rejJect means of life so we can continue to live to cultivate. A 
Buddhist still eat everyday, but never eats lives. A Buddhist still sleeps 
but 1s not eager to sleep round the clock as a pig. A Buddhist still 
converse In daily life, but not talk In one way and act In another way. 
In short, sincere Buddhists never reJect any means of life, but refuse to 
indulsge In or to cling to the worldly pleasures because they are only 
causes of sufferings and afflictions. 

Pragmafiic Approach 0ƒ Buddhism Is A Le gƒ Peace & Happiness: 
IUs trully wrong to believe that Buddhism a religion of pessimism and 
not practical. This 1s not true even with a slight understanding of basic 
Buddhism. When the Buddha said that human life was full of sufferings 
and afflictions, he dịd not mean that le was pessimistic. In this 
mamner, the Buddha admitted the presence of sufferings and afflictions 
in human life, and by a method of analysis he pointed out to his 


1020 


disciples that attachment to things without a correct view as to thelr 
nature 1s the cause of sufferings and afflictions. Impermanence and 
change are inherent In the nature of all things. Thịs 1s their true nature 
and this 1s the correct view. He concluded: “As long as we are at 
variance with this truth, we are bound to run In(o conflicts. We cannot 
alter or control the nature of things. The result is “hope deferred made 
the heart sick°. The only solution lies 1n correcfting our poiInt o view.” 
In fact, the thirst for things begets sorrow. When we like someone or 
something, we wish that they belonged to us and were with us forever. 
We never think about theIr true nature, in other words, or we refuse to 
think about their true nature. We expect them to survive forever, but 
time devours everything. Eventually we must yield to old age and 
Íreshness of the morning dew disappears before the rising sun. In the 
Nirvana Sutra, when Ananda and other disciples were so sad and cried 
when the Buddha lay on his death-bed, the Buddha taught: “Ananda!l 
Lament not. Have [I not already told you that from all good things we 
love and cherish we would be separated, sooner or later... that they 
would change their nature and perish. How then can Tathagata 
survive? 'This 1s not possiblel” This 1s the philosophy which underlies 
the doctrine of the ““Three Marks” (Impermanence, suffering and no- 
self) of existence of the Buddhist view of híe and the world. All 
Buddhist values are based on this. The Buddha expected of his 
disciples, both laity and clergy, good conduct and good behavior and 
decent standard of living In every way. With him, a simple living dịd 
not amount to degenerate human existence or to suffer oneself. The 
Buddha advised his disciples to follow the “Middle Path”. It 1s to say 
not to attach to things nor to abandon them. The Buddha does not deny 
the “beauty”, however, 1ƒ one does not understand the true nature of 
the obJects of beauty, one may end up with sufferings and afflictions or 
grief and disappoinment. In the ““Pheragatha”, the Buddha brought up 
the story of the Venerable Pakka. One day, going to the village for 
alms, Venerable Pakka sat down beneath a tree. Then a hawk, se1zing 
some flesh flew up Into the sky. Other hawks saw that attacked 1t, 
making It drop the piece of meat. Another hawk grabbed the fallen 
flesh, and was flundered by other hawks. And Pakka thought: “Just like 
that meat are worldly desires, common to all, full of pain and woe.” 
And reflecting hereon, and how they were Impermanent and so on, he 


1021 


confinued to contemplate and eventually won Arahanship. The Buddha 
advised his disciples not to avoid or deny or attach to obJects of 
beauty. Try not to make obJects of beauty our objects of like or dislike. 
Whatever there 1s in the world, pleasant or unpleasant, we all have a tendency 
to attach to them, and we develop a like or dislike to them. Thus we continue 
to experience sufferings and afflictions. Buddhists recognize beauty where the 
sense can perceIve 1t, but in beauty we should also see 1ts own change and 
destruction. And Buddhist should always remember the Buddha”s teaching 
regarding to all component things: “Things that come Into being, undergo 
change and are eventually destroyed.” Therefore, Buddhists admire beauty 
but have no greed for acquisifion and possession. 

Buddhism 1s the only way that leads people from the evil to the virtuous, 
from deluded to fully enlightened sagehood. According to the Chulamalunkya 
Sutra, the Buddha expressed very clearly about the pragmatic approach of 
Buddhism In everything. The Buddha himself made use of the parable of a 
wounded man. In the story, a man wounded by an arrow wishes to know who 
shot the arrow, the đirection from which 1t came, whether the arrowhead 1s 
made of bone or steel, and what kind of wood the shaft is made of before he 
wIll let the arrow be removed. The Buddha wanted to imply the man”s attitude 
with the attitude of those who want to know about the origin of the universe, 
whether 1t 1s eternal or not, finite 1n space or not, and so on, before they will 
undertake to practice a religion. According to the Buddha, these people are 
people of idle talks and pleasure discusions. Such people wIll die uselessly 
before they ever have the answers to all their irrelevant questions, Just as the 
man In the parable will die before he has all the answers he seeks about the 
origin and nature of the arrow. Thus the Buddha taught: “Mankind's most 
1mportant priority 1s the reduction and elimination of suffering, and try not to 
waste the precious time on irrelevant inquiries. Buddhism considers humanˆs 
liberation the priority. Once the Buddha was asked by a monk named 
Malunkyaputta, whether the world was eternal or not eternal, whether the 
world was finite or Infinite, whether the soul was one thing and the body 
another, whether a Buddha existed after death or did not exist after death, and 
so on, and so on. The Buddha flatly refused to discuss such metaphysics, and 
1nstead gave him a parable. “lt 1s as 1Ý a man had been wounded by an arrow 
thickly smeared with poison, and yet he were to say, “Ï wIll not have this arrow 
pulled out until I know by what man Ï was wounded,” or “I will not have this 
arrow pulled out until Ï know of what the arrow with which Ï was wounded 
was made.'” As a practical man he should of course get himself treated by the 
physician at once, without demanding these unnecessary details which would 
not help him in the least. This was the attitude of the Buddha toward the 
metaphysical speculation which do not in any way help improve ourselves 1n 


1022 


our cultivation. The Buddha would say, “Do not go by reasoning, nor by 
argument.” Besides, Buddhism does not accept such practices as fortune 
telling, wearing magic charms for protection, fixing lucky sites for building, 
prophessing and fixing lucky days, etc. All these practices are considered 
useless superstiions in Buddhism. However, because of greed, fear and 
1gnorance, some Buddhists still try to stick to these superstitlous practices. Ás 
soon as people understand the Buddhaˆs teachinss, they realize that a pure 
heart can protect them much better than empty words of fortune telling, or 
Wwearing nonsense charms, or ambiguous chanted words and they are no longer 
rely on such meaningless things. In Buddhism, liberation 1s a motto which 
heightens (elevates) the unfettered spirit beyond the nrrational wall of 
conventfional restriction in which the faith of each Iindividual must be chosen 
by that Individual and by no one else. However, the Buddha always 
emphasized “Try to understand thoroughly before believing, even with my 
teachings, for acting freely and without knowing the real meaning of whatever 
you act somefimes you unintentionally destroy valuable tradilons of 
yourselves. This 1s the same as a diamond being thrown into the dirt.” The 
Buddha continued to advise: “When you do anything you should think oŸ 1ts 
consequence.” Nowadays, more than 2,500 years after the Buddha's time, all 
scientists believe that every event that takes place 1n the world 1s subJect to 
the law of cause and effect. In other words, cause 1s the acfivity and effect 1s 
the result of the activity. The Buddha described the world as an unending flux 
of becoming. All 1s changeable, coninuous transformation, ceaseless 
mutation, and a moving stream. Everything exIsts from moment to momeIt. 
Everything 1s recurring rotation of coming 1nto being and then passing out of 
existence. Everything 1s moving from formation to destruction, from bírth to 
death. The matter of materlal forms are also a continuous movement or 
change towards decay. This teaching of the Impermanent nature of everything 
1s one of the most Important points of view of Buddhism. Nothing on earth 
partakes of the character of absolute reality. That 1s to say there will be no 
destruction of what 1s formed 1s Iimpossible. Whatever 1s subject to origination 
1s subJect to destruction. Change 1s the very constituent of reality. In dally life, 
things move and change between extremes and contrasts, 1.e., rise and fall, 
success and failure, gain and loss, honor and contempt, praise and blame, and 
so on. No one can be sure that a “rise” does not follow with a “fall”, a success 
does not follow with a failure, a gain with a loss, an honor with a contempt, 
and a praise with a blame. To thoroughly understand this rule of change or 
1mpermanence, Buddhists are no longer dominated by happiness, sorrow, 
delight, desparr, disappointment, satisfaction, self-confidence and fear. 

How Can We, Buddhisfs, Obfain A PeacefHl and Happy LỰC?: 


Devout Buddhists who want to live in peace and happiness should always 


1023 


devote of Buddha”s teachings to the humanities in daily lie. Humanistic 
Buddhism 1s a basic philosophy of life that encourages us to Integrate the 
Buddhas teachings of kindness, compassion, Joyfulness, and equanimity 1nto 
our daily lives for the benefit of ourselves as well as others. In addition, 1t also 
teaches us the ways to cultivate the wisdom that clearly understands the true 
nature of all things. Remember that before atfaining enlightenment and 
emancipation, Buddhist practitioners should always remember that good deeds 
performed during our whole hife are not enough; bad deeds performed In Just 
one day are already too many. According to Buddhist theory, a peaceful and 
happy life means always to maintain a peaceful and happy mind. For monks 
and nuns, they should be always self-content and willing to practice religlous 
disciplines. So long as a person still cherishes resentmernt, his menfal attitude 
does not embody the ideal way of true believer of the Buddhist teaching; 
whatever misfortune may befall him, he must maintain a peaceful and calm 
mind. While peace can exist only 1n the present momett. It 1s ridiculous to say, 
“Wait until I finish this, then I will be free to live 1n peace.” What 1s “this?” A 
degree, a Job, a house, a car, the payment of a debt? If you think that way, 
peace will never come. There 1s always another “this” that will follow the 
present one. According to Buddhism, 1f you are not living in peace at this 
moment, you will never be able to. If you truly want to be at peace, you must 
be at peace right now. Otherwise, there 1s only “the hope of peace some day.” 
In order to be able to attain a peaceful and happy life, we must possess a 
peaceful and concentrated mind. This mind 1s always good for any cultvator. 
Devoted Buddhists should always make the mind peaceful, concentrated, and 
use this concenfration to examine the mind and body. When the mind 1s not 
peaceful, we should also watch. Then we will know true peace, because we 
will see Iimpermanence. Even peace must be seen as Impermanert. If we are 
attached to peaceful states of mind, we will suffer when we do not have them. 
Give up everything, even peace. To do this, we all have a peace and 
happiness in this very life. In the Anguttara Nikaya Sutra, the Buddha 
commerted on the four kinds of bliss a layman enjoy as follow: the bliss of 
ownership, herein a clansman has wealth acquired by energetic striving, 
amassed by strength of arm, won by sweat, and lawfully gotten. At this 
thought, bliss and satisfaction come to him; the bliss of wealth, herein a 
clansman by means of wealth acquired by energetic striving, both enJoys his 
wealth and does meritorious deeds. At this thought, bliss and satisfaction come 
to him; the bliss of debtlessness, herein a clansman owes no debt, øgreat or 
small, to anyone. At the thought, bliss and satisfaction come to him; the bliss 
of blamelessness, herein the Aryan disciple 1s blessed with blameless action of 
body, blameless action of speech, blameless action of mind. At the thought, 
bliss and satisfaction come to him. 


1024 


A peaceful life can exist only in the present momet. It is ridiculous to 
say, “Wait until I finish this, then I will be free to live 1n peace.” What 1s 
“this?” A degree, a Job, a house, a car, the payment of a debt? If you think that 
way, peace will never come. There 1s always another “this” that will follow 
the present one. According to Buddhism, 1f you are not living in peace at this 
moment, you will never be able to. If you truly want to be at peace, you must 
be at peace right now. Otherwise, there 1s only “the hope of peace some day.” 
For Zen masters, they always spread the Buddha-dharma for the sake of the 
human world, and to tranquilize the mind immovably. Zen master Wu-Men as 
well as other masters are more poetic and positive 1n their expression of the 
feeling of poverty; they do not make a direct reference to things worldly. Here 
1s Wu-meis verse on pOverty: 

"Hundreds of spring flowers; the autumn moon; 
A refreshing summer breeze; winter snow: 
Free your mind of all idle thoughts, 

And for you how enjoyable every season 1s!” 

The above verse 1s not to convey the idea that Wu-men 1s idly sitting and 
doing nothing particularly; or that he has nothing else to do but to enJoy the 
spring flowers in the the spring morning sun, or the autumn moon white and 
silvery; he may be in the midst of work, teaching his disciples, reading the 
Sufras, sweeping and farming as all the masters have done, and yet his own 
mind 1s filled with transcendental happiness and quietude. We may say he 1s 
living with Zen for all hankerings of the heart have departed, there are no idle 
thoughts clogging the flow of life-activity, and thus he 1s empty and poverty- 
stricken. As he 1s poverty-stricken, he knows how to enJoy the 'spring flowers' 
and the 'autumnal moon'. When worldly riches are amassed In the temple, 
there 1s no room for such celestial happiness. Zen masters always speak 
positively about their contentment and unworldly riches. Instead of saying that 
they are empty-handed, they talk of the natural sufficlency of things about 
them. In fact, according to real masters, the amassing of wealth has always 
resulted in producing characters that do not go very well with our ideals of 
saintliness, thus they were always poor. The aim of Zen discipline 1s to attain 
to the sfate of “non-attainment” All knowledge 1s an acquisiion and 
accumulation, whereas Zen proposes to deprive one of all one”s possessions. 
The spirit 1s to make one poor and humble, thoroughly cleansed of inner 
1mpurifies. On the contrary, learning makes one rich and arrogant. Because 
learning 1s earning, the more learned, the richer, and therefore “in much 
wIsdom 1s much grief; and he that increased knowledge increased sorrow.' Ït 
1s after all, Zen emphasizes that this 1s only a “vamty and a striving after 
wind.` 


1025 


Tuyển Luận Thứ Bốn Mươi Ba 
The Forty-Third Selecfive Essay 


Hương Thiền Trong Đời Sống 


Khi nhắc tới Thiển định Phật giáo chúng ta không thể nào bỏ qua 
không nhắc tới những ngày ngay trước khi đức Phật thành đạo của hơn 
hai mươi sáu thế kỷ về trước. Một ngày, sau khi tắm gội trên sông Ni 
Liên Thiền, Thái Tử Tất Đạt Đa đi thẳng lên bờ, ngôi dưới cội cây Bồ 
Để và nguyện với chính mình: “Dầu cho máu huyết có cạn kiệt và 
thân này chỉ còn lại da bọc xương, Ta sẽ không rời khỏi chỗ này nếu 
không đạt được mục đích tuyệt đối cuối cùng là giải thoát cho chính 
mình và cho toàn thể nhân loại thoát khỏi nỗi khổ sanh tử luân hồi.” 
Nói xong, Thái Tử Tất Đạt Đa ngồi đó một cách khẳng quyết cho đến 
khi Ngài đạt được giác ngộ. Từ khi bắt đầu ngồi tĩnh tọa, Thái Tử Tất 
Đạt Đa tập trung ý chí, chuyên tâm nhất niệm, chống chọi với tất cả sự 
quấy nhiễu của thiên nhiên và sự tưởng nhớ về những vui vẻ huyền ảo 
trong quá khứ. Ngài đã hoàn toàn tách mình ra khỏi những vọng niệm 
và chuyên nhất ý chí tầm cầu chân lý. Ngài tự quán xét: “Tất cả khổ 
đau do đâu mà khởi sanh? Làm sao người ta có thể thoát ra khỏi khổ 
đau?” Trong khoảng thời gian đó, nhiều hình ảnh ma mị luôn cố làm 
phân tâm Ngài, khiến cho ngài nhớ lại những vui sướng trong quá khứ 
và thậm chí còn khởi lên ý muốn quay trở về sống hưởng thụ khoái lạc 
trong hoàng cung như trong thời quá khứ. Nhưng rồi do lời thệ nguyện 
kiên quyết của ngài với ý chí dũng mãnh đã chống chọi lại những cám 
dỗ. Cuối cùng, ngài đã thành công hoàn toàn trong việc xua tan mọi 
vọng niệm đã quấy nhiễu mình. Tâm của ngài tĩnh lặng như mặt hồ 
trong ngày không có một gợn gió. Ngài đã nhập sâu vào đại định. 
Trong đại định, ngài đã cố truy tìm ra cội nguồn cuộc sống của chính 
mình và đã đạt được túc mạng thông, có thể biết được cuộc sống 
những đời quá khứ. Quán sát thêm, ngài lại chứng thiên nhãn thông, 
biết được sanh tử của chúng sanh mọi loài. Ngài nhận ra rằng sanh tử 
nối tiếp không ngừng chỉ là sự hiển hiện của nghiệp mà chúng sanh ấy 
đã gây tạo; tư tưởng và hành động. Có người sanh ra có đời sống tốt, 
có được mọi thứ hạnh phúc là do nghiệp thiện đã làm. Ngược lại, có 
người sanh ra trong điều kiện tệ hại hơn và chịu nhiều đau khổ là do ác 
nghiệp mà mình đã tạo ra. Cuối cùng, ngài quán sát rằng nguyên nhân 


1026 


tối hậu khiến chúng sanh luôn hồi lăn trôi trong biển đời sanh tử là do 
sự vô minh, và tham đắm vào những thú vui hư huyễn vô thường. Và 
đối với những ai không muốn ở lại trong vòng luân hồi sanh tử, chỉ có 
một cách duy nhất là hoàn toàn diệt trừ dục vọng và tham ái. Thái Tử 
Tất Đạt Đa đã đạt được lậu tận thông. Lúc đó, ngài biết chính mình đã 
giải thoát tất cả mọi tham muốn và ảo ảnh, ngài đã khám phá ra được 
nguyên nhân và phương cách diệt trừ khổ đau. Ngài đã đạt được Đại 
Giác Ngộ. Thái Tử Tất Đạt Đa đã trở thành một vị Phật ngay chính 
vào lúc đó. Mãi cho tới ngày hôm nay, hương thiển của những ngày 
nguyên thủy ấy, vào thời của đức Phật, vẫn còn đượm đậm nét trong 
hầu hết các giáo điển Phật giáo. 

Như trên đã nói, qua hầu hết các kinh điển Phật giáo, chúng ta có 
thể thấy hương Thiền thoang thoảng khắp nơi nơi. Thật vậy, gần 26 thế 
kỷ về trước, sau khi kinh qua nhiều pháp môn tu tập nhưng không 
thành công, Đức Phật đã quyết định thử nghiệm chân lý bằng cách tự 
thanh tịnh lấy tâm mình. Ngài đã ngồi kiết già suốt 49 ngày đêm dưới 
cội Bồ Đề và cuối cùng đạt được thiển định cao nhất mà thời bấy giờ 
người ta gọi là giác ngộ và giải thoát. Ngài đã tuần tự chứng sơ thiển, 
nhị thiển, tam thiền, tứ thiển... Như vậy Thiển bắt nguồn ngay từ thời 
Đức Phật và Thiển Phật Giáo thành hình từ cốt lõi của giáo lý nhà 
Phật. Thiển tại Trung Hoa và những xứ Đông Á khác được thành hình 
sau khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma đến Trung Hoa và ngày nay Thiền trở thành 
phổ cập chẳng những trong tu tập Phật giáo, mà ngay cả những xứ theo 
Cơ Đốc giáo và Hồi giáo người ta cũng cố gắng tu tập thiển quán trong 
những sinh hoạt hằng ngày của họ nhằm cải thiện cuộc sống của mình. 
Tuy nhiên, thiển Phật giáo không dừng lại ở chỗ chỉ nhằm cải thiện đời 
sống, mà còn giúp con người đạt tới giác ngộ qua việc thấy được thực 
tánh của chân như mà người ta tin rằng không thể nào truyền đạt được 
qua tư tưởng, mà chỉ tìm được sự chứng ngộ thật dù đó là một cái đánh 
hay một tiếng cười. Ngày nay Thiền Phật giáo được phổ biến khắp thế 
giới Tây Phương và được nhiều người biết đến đến nỗi hầu như người 
nào cũng biết về Thiển. Thiển đưa tâm ra khỏi tâm cho đến khi một tia 
tuệ giác trực tiếp xuất hiện chỉ trong một khoảnh khắc nào đó. Thiền 
quán không phải là một pháp môn mới có hôm nay hoặc hôm qua. Từ 
thời xa xưa, đã có nhiều người hành thiển bằng nhiều phương cách 
khác nhau. Chưa bao giờ, và sẽ không bao có sự phát triển tâm trí hay 
gội rửa những bợn nhơ tinh thần nào mà không nhờ đến thiển quán. 


1027 


Thiển quán chính là phương cách mà Thái tử Tất Đạt Đa, đức Phật, đã 
đạt được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thiển không dành 
riêng cho người Ấn Độ, cho xứ Ấn Độ hay chỉ cho thời đức Phật còn 
tại thế, mà là cho cả nhân loại, trong tất cả mọi thời đại, và mọi nơi 
trên thế giới. Thiền tập không thể có giới hạn về chủng tộc, tôn giáo, 
không gian hay thời gian. 

Hương Thiền có công năng giúp cho tâm mình có được trạng thái 
tâm thanh sạch, nơi mà mọi dục vọng và thôi thúc đều được điều phục 
để tâm trở nên tập trung và thể nhập vào trạng thái minh mẫn và tỉnh 
thức. Chúng ta phải luôn có hương Thiền cũng giống như trường hợp 
Thiền tập phải được áp dụng vào cuộc sống hằng ngày, và kết quả của 
công phu nầy phải được hưởng tại đây, ngay trong kiếp nầy. Hành 
thiển không phải là tự mình tách rời hay xa la công việc mà thường 
ngày mình vẫn làm, mà thiển là một phần của đời sống, là cái dính 
liền với cuộc sống nầy. Trong Thiển, chúng ta sống thiển bất cứ khi 
nào chúng ta hoàn toàn sống với hiện tại mà không chút sợ hãi, hy 
vọng hay những lo ra tầm thường. Với sự tỉnh thức chúng ta có thể tìm 
thấy thiển trong những sinh hoạt hằng ngày. Thiền không thể tìm được 
bằng cách khám phá chân lý tuyệt đối bị che dấu từ ngoại cảnh, mà 
chỉ tìm được bằng cách chấp nhận một thái độ đến với cuộc sống giới 
hạnh. Người ta tìm cầu giác ngộ bằng cách nỗ lực, tuy nhiên, đa số 
chúng ta quên rằng để đạt đến giác ngộ chúng ta phải buông bỏ. Điều 
này cực kỳ khó khăn cho tất cả chúng ta vì trong cuộc sống hằng ngày 
chúng ta thường cố gắng thành đạt sự việc. 

Một khi Ngửi được mùi Thiên, chúng ta có thể biết cách làm sao 
để sống với hiện tại quí báu và quên đi ngày hôm qua và ngày mai, vì 
hôm qua đã qua rồi và ngày mai thì chưa tới. Trong Thiển, chúng ta 
nên hằng giác ngộ chứ không có cái gì đặc biệt cả. Mọi việc đều bình 
thường như thường lệ, nhưng làm việc trong tỉnh thức. Bắt đầu một 
ngày của bạn, đánh răng, rửa mặt, đi tiêu tiểu, tắm rửa, mặc quân áo, 
ăn uống, làm việc... Khi nào mệt thì nằm xuống nghỉ, khi nào đói thì 
tìm cái gì đó mà ăn, khi không muốn nói chuyện thì không nói chuyện, 
khi muốn nói thì nói. Hãy để những hoàn cảnh tự đến rồi tự đi, chứ 
đừng cố thay đổi, vì bạn chẳng thể nào thay đổi được hoàn cảnh đâu! 
Thiển dạy chúng ta đoạn trừ mọi vọng tưởng phân biệt và khiến cho 
chúng ta hiểu rằng chân lý của vũ trụ là căn bản thật tánh của chính 
chúng ta. Mọi người chúng ta nên thiển định thâm sâu về vấn đề nầy, 


1028 


vì nó là cái mà chúng ta gọi là “Ngã. Khi hiểu nó là gì, chúng ta sẽ tự 
động quay về hòa cùng thiên nhiên vũ trụ trong cảnh giới nhất thể, và 
chúng ta sẽ thấy thiên nhiên chính là chúng ta và chúng ta cũng chính 
là thiên nhiên, và cảnh giới thiên nhiên ấy chính là cảnh Phật, người 
đang thuyết pháp cho chúng ta ở mọi nơi mọi lúc. Hy vọng rằng tất cả 
chúng ta đều có thể nghe được thiên nhiên đang nói gì với chúng ta, để 
ai cũng có thể tìm về cảnh giới an lạc mà chúng ta đã một lần xa rời. 

Trên đời nầy, người bình thường chỉ có thể thưởng thức mùi hương 
của các loại hoa bình thường; trong khi người tu Phật chân chánh thì có 
thể thưởng thức cả mùi hương của các loại hoa lẫn mùi hương giải 
thoát của nhà thiển. Quyển sách này được trích trong bộ Thiển Trong 
Đạo Phật và Thiển Lâm Bảo Thoại của chính tác giả Thiện Phúc, 
trong phần Hương Thiền chỉ nhằm giúp cho hành giả ngửi được hương 
Thiên trong giáo điển Phật giáo, nhất là những người tại gia, để từ đó 
chúng ta có thể thưởng thức được hương Thiền trong các sinh hoạt ngay 
trong cuộc sống này. Hy vọng chúng ta có thể ngửi được hương Thiển 
ngay trong những sinh hoạt hằng ngày để có thể thưởng thức và sống 
được những giây phút hiện tại của chính mình để không mất đi sự tiếp 
xúc với chính mình, từ đó chúng ta có thể chấp nhận chân lý của giây 
phút “này” trong cuộc sống của chính chúng ta, và cũng từ đó chúng ta 
có thể học hỏi để rổi tiếp tục đi tới trong cuộc sống thật của mình. 
Những mong sự đóng góp nhoi nầy sẽ mang lại lợi lạc cho những ai 
mong cầu có được cuộc sống an bình và hạnh phúc. 


Zen Pragrance In LỰC 


When talking about Buddhist meditation, we cannot skip talking 
about the days Just before the Buddhas enlightenment more than 
fwenfy six centuries ago. One day, after taking a bath In the NarranJana 
River, Prince Siddhartha went up straight to the river bank, sat under 
the Bodhi Tree and made a vow to himself: “Even 1f my blood dries up 
and my muscles shrink leaving me with bones and skin only, I will not 
leave this seat until I finally and absolutely achieve the goal of finding 
for myself and all mankind a way of deliverance from the suffering of 
the turning round life and death.” Then Prince Siddhartha firmly sat 
there until he had attained enlightenment. From that time on, Prince 
Siddhartha concentrated his will and aroused his mind to ward off the 


1029 


disturbances coming from nature and to cast away the memory of the 
1llusory Joys of the past. He completely detached himself from all 
worldly thoughts and devoted his whole mind to the search for the 
ultimate truth. In his searching and reflection he asked himself: “How 
does all suffering arise? How can one detach himself from suffering?” 
During that period of time, a lot of phantoms always tried to distract 
Prince Siddhartha's mind, enticing him to linger on the pleasures of the 
past and even arousing his desire to return to the royal palace to enJoy 
the sensual life of his former days. But, then his resolute vow reminded 
him to resist these temptatlons with firm mental efforts. Finally, he 
succeeded In completely dispersing all the illusory thoughts that were 
disturbing him. His mind became calm and tranquil like pond water on 
a breezeless day. He was in deep samadhi. In this tranguility of 
samadhi, he tried to find the source of his own life, and acquired the 
power of being aware of all his previous lives. Through further Iinsight, 
he also acquired the divine vision, the power to see all things and know 
the future rebirths of all beings. He thus came to realize that the 
unceasing cycle of death and rebirth of all beings 1s solely a 
manifesfation of one's karma; that 1s one's thoughts and deeds. Some 
people could be born to a better life than they presently enJoyed, 
encoutering all sorts of happiness because they had done good deeds. 
Some, on the other hand, could be born to a condition worse than theIr 
present ones and suffer very much because they had done bad deeds. 
Finally, he observed that the ultimate cause of the turning round of 
birth and death in the vast sea of worldly suffering, that all sentient 
beiIngs are involved In 1s Ignorance and the attachment to transient and 
1llusory pleasures. And for those who are unwilling to remain in the 
cycle of death and rebirth, there 1s only one way to escape; that 1s , by 
the complete destruction or elimination of all lustful desires. Then, 
Prince Siddhartha acquired the extinction of outflows. At this time, he 
knew that he had delivered himself from all passions and delusions, 
that he had discovered the cause of and the method of elimination of 
all suffering. He attained Great Enliphtenment. Prince Siddhartha 
became the Buddha from that very momert. TIII today, the fragrance of 
mediftation of those early days, at the time of the Buddha, still remains 
boldly in most Buddhist scrIptures. 


1030 


As mentioned above, through almost all Buddhist scriptures, we 
can see the Zen fragrance is wafting everywhere. In fact, almost 26 
cenfuries ago, after experiencing a variety of methods of cultivation 
without success, the Buddha decided to test the truth by self 
pur1fication of his own mind. He sat cross-legsed for 49 days and nights 
under the bodhi-tree and reached the highest meditative attainments 
which are now known as enlipghtenment and deliverance. He gradually 
entered the first, second, and third Jhanas. So Zen originated from the 
very day of the Buddha and Buddhist meditation forms the very heart 
and core of the Buddha”s teaching. Zen In China and other Eastern 
Asian countries formed after Bodhidharma went to China and 
nowadays Zen becomes so popular that not only Buddhists practise 1t, 
but even people from all countries including Christians and Muslims 
have been trying to practise Zen In their dally activitles to Improve 
therr life. However, meditation in Buddhism does not stop at seeking to 
Improve life, but It also help mankind attain enlightenment throuph the 
spontaneous understanding of the nature of reality, which 1t believes 
cannot be communicated through rational thought, but rather found In a 
simple brush stroke or a hearty laugh. Nowadays, Buddhist Zen has 
spread to the Western World and has been becoming so widely known 
that almost everyone knows about Zen. Zen leads the mind away from 
the mind until the spark of direct Insight appears In a simple brush 
stroke.Medifation 1s not a practice of today or yesterday. From time 
Immemorial people have been practicing meditation in diverse ways. 
There never was, and never wIll be, any mental development or mental 
purity without meditaton. Meditaion was the means by which 
Siddhartha Gotama, the Buddha, gained supreme enlightenment. 
Meditation 1s not only for Indian, not for the country of India, or not 
only for the Buddhaˆs time, but for all mankind, for all trmes and all 
places in the world. The boundaries of race and religion, the frontiers 
of time and space, are 1rrelevant to the practice of meditation. 

Zen fragrance has the ability to help us gain a sfate of mental 
purIty where disturbing passions and impulses are subdued and calmed 
down so that the mind becomes concentrated and collected and enters 
Into a state of clear consciousness and mindfulness. We should always 
have Zen fraprance Just similar to the case of Zen that should be 
applied to the daily affairs of life, and Ifs results obtained here and 


1031 


now, in this very life. Ït is not separated from the dally activitiles. Ít 1s 
part and parcel of our life. In Zen, we are living a Zen life whenever 
we are wholly in the present without our usual fears, hopes and 
distractions. With mindfulness we can find Zen In all activitles of our 
daily life. Zen cannot be found by uncovering an absolute truth hidden 
fo outfsiders, but by adopting an attitude to life that 1s disciplined. 
People seek enlightenment by striving; however, most of us forget that 
to become enlightened we must give up all striving. This 1s extremely 
difficult for all of us because In our daily lie we always sfrive fo 
achieve things. 

Once we can smell the Zen fragrance, we are able to live with our 
precilous presence and forget about yesterdays and tomorrows for 
yesterdays have gone and tomorrows do not arrive yet. In Zen, we 
should have everyday enlightenment with nothing special. Everything 
IS Just Oordinary. Business as usual, but handling business with 
mindfulness. To start your day, brush your teeth, wash your face, 
relieve your bowels, take a shower, put on your clothes, eat your food 
and go to work, etc. Whenever you”re tired, go and lie down; whenever 
you feel hungry, go and find something to eat; whenever you do not 
feel like to talk, don't talk; whenver you feel like to talk, then talk. Let 
circumstances come and go by themselves, do not try to change them 
for you can”t anyway. Zen teaches us to cut off all discriminating 
thoughts and to understand that the truth of the universe 1s ultimately 
our own true self. All of us should meditate very deeply on this, for this 
thing 1s what we call the “self”? When we understand what it is, we wIll 
have automatically returned to an Intuifive oneness with nature and 
will see that nature 1s us and we are nature, and that nature 1s the 
Buddha, who 1s preaching to us at every moment. We all hope that all 
of us wIll be able to hear what nature 1s saying to us, so that we can 
return to the peaceful realm that we once separated. 

In this world, ordinary people can only enjJoy the smell of ordinary 
flowers; while true Buddhist cultivators can enJoy both the smell of 
ordinary flowers and the smell of liberation from Zen fragrance. This 
book 1s extracted directly from the set of books tiled Zen in Buddhism 
and Preclous Dialogues in Zen Forests of this author, which 1s only 
designed to help practitioners to be able to smell the Zen fragrance in 
Buddhist scriptures, especially lay people, so we can enJoy 1t In this 


1032 


very life. Hoping that we can smell Zen fragrance In our dally actIvifles 
so that we can enJoy and be able to to live our very moment so that we 
don't lose touch with ourselves, so that we are able to accept the truth 
of this moment of our own life, and also learn from 1t then move on 1n 
our real life. Hoping this litle contributon will help Buddhists in 
different levels to understand on how to achieve and lead a life of 
peace and happIness. 


1033 


Tuyển Luận Thứ Bốn Mươi Bốn 
The Forty-Fourth Selective Essay 


Hành Trình Đi Tìm Vị Bồ Tát Bên Trong 


Nguồn Gốc Của Lý Tưởng Bồ Tát: Khoảng 200 hay 300 năm sau 
khi Đức Phật nhập diệt, một lý tưởng Phật giáo mới bắt đầu vươn lên. 
Không hài lòng với mục đích giới hạn của một vị A La Hán, cách nhìn 
mới này nhấn mạnh đến một vị Bồ Tát như là nguyện vọng cao nhất 
cho tất cả mọi người. Bồ Tát là người có ước vọng thành Phật và cũng 
là người hết lòng giúp đỡ người khác đạt được sự cứu độ. Những con 
người đầy lòng bi mẫn này được để cao trong trường phái Đại Thừa; 
thật vậy, nét đặc trưng nổi bật nhất của Phật giáo Đại Thừa có thể là 
sự ủng hộ Bồ Tát Thừa như con đường giải thoát. Vị Bồ Tát đi theo 
con đường dài và gian khổ thường được mô tả có 10 giai đoạn (thập 
địa) và trải qua nhiều kiếp sống, cuối cùng vị này đạt được Phật quả. 
Như vậy Đại Thừa có thể coi như là một trường phái của các vị Bồ 
Tát, ở những giai đoạn khác nhau trên con đường, như là sự can thiệp 
vào cuộc sống của con người. Ví dụ, một vị Bồ Tát có thể tạo nên 
“những vùng đất Phật” mà con người có thể ước nguyện được tái sinh 
nhờ lòng thành mộ đạo và đức tin chính trực. Khái niệm Bồ Tát có khi 
được kết hợp với giáo lý “Tam Thân” của Đức Phật. Thuyết này cho 
rằng hình thức tối cao của tính Phật là bản chất thật của vạn vật, là 
Pháp Thân. Pháp thân được thể hiện bằng cách tiến đến hai thân khác: 
Thân Hưởng Thụ, một hình thức vi tế mà những người tiến bộ trên con 
đường mới có thể nhận thức , và “Biến Thân,” một hình thức vật lý rõ 
ràng đối với tất cả mọi người. Theo sự sắp xếp này, Đức Cô Đàm chỉ 
là một sự Biến Thân của Tính Phật tối cao. Những vị Bồ Tát khác, 
những Hưởng Thụ Thân có thể truyền dạy giáo pháp và xen ở giữa sự 
biến thân và hiện thân. Các vị Bồ Tát quan trọng của của Đại Thừa 
gồm có Quán Thế Âm, Văn Thù Sư Lợi, người hiện thân của trí tuệ tối 
cao và thường được tượng trưng cầm một thanh gươm, ngài dùng nó để 
phá vỡ bức màn vô minh; Bồ Tát Di Lặc hay Từ Thị, sẽ là vị Phật 
trong tương lai, sau khi đạt thành Phật quả, ngài sẽ chuyển Biến Thân 
để truyền bá giáo pháp ở thế gian. Một số vị thầy cao cả khác đôi khi 
được xem như các vị Bồ Tát, hay sự tái sanh của họ. Một trong những 
vị này là ngài Long Thọ, ngài là viện trưởng viện Đại Học Na Lan Đà 


1034 


vào thế kỷ thứ 2 sau Tây lịch. Long Thọ được xem như là người sáng 
lập ra tông phái Trung Quán, một trường phái triết học Phật giáo hoạt 
động trong nền Phật giáo Ấn Độ. Trường phái Trung Quán có ảnh 
hưởng lớn lao đến một vài truyền thống Phật giáo ở Nhật, chẳng hạn 
như Thiền tông, và ngày nay nó vẫn còn hưng thịnh ở Tây Tạng. 

Trong ngôn ngữ Tây Tạng, danh từ Bồ Tát được dịch là “Đấng 
Trượng Phu.” Phẩm chất trượng phu của một vị Bồ Tát được nêu ra 
trong Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa như sau: “Giả sử có một đấng 
trượng phu với những thành tựu vĩ đại ra khỏi nhà với cha, mẹ, các con 
trai, và các con gái. Rồi gặp phải trạng huống đi lạc vào một cánh rừng 
hoang bao la. Người thiếu khôn ngoan trong nhóm họ sẽ hoảng sợ kinh 
khiếp. Nhưng người anh hùng nói với họ là đừng sợ hãi “Đừng sợ! Tôi 
sắp đưa các người ra khỏi cánh rừng hoang kinh khủng này một cách 
yên ổn.` Vì không sợ hãi, dũng mãnh, dịu dàng rất mực, bi mẫn, can 
trường và đầy sức mạnh, ý nghĩ tìm cách ra khỏi rừng một mình và bỏ 
lại những người thân không bao giờ có với vị ấy. Trái lại với A La 
Hán, Phật giáo Đại Thừa chủ trương rằng chúng ta phải mang tất cả 
chúng sanh để cùng đi với chúng ta trên đường giác ngộ, chúng ta 
không được bỏ rơi chúng sanh, vì tất cả chúng sanh cũng gần chúng ta 
như những người thân của chúng ta vậy. Cái mà một người nên làm là 
không nên phân biệt giữa mình và những người khác, và phải giúp đỡ 
cho người khác vào Niết Bàn trước khi tự mình đi vào trong đó. Như 
vậy Phật giáo Đại Thừa cho rằng A La Hán có mục đích chưa đủ cao. 
Theo Phật giáo Đại Thừa, một con người lý tưởng, mục đích nỗ lực của 
Phật tử không phải là trở thành một vị A La Hán tự kỷ, lạnh lùng với 
đầu óc hẹp hòi, mà phải là một vị Bồ Tát có lòng bi mẫn, vị từ bỏ trần 
tục, nhưng không bỏ rơi chúng sanh ở đó. Với vị A La Hán thì trí tuệ 
được dạy là đức tính cao cả nhất, và từ bi chỉ là đức tính phụ mà thôi; 
nhưng với một vị Bồ Tát, từ bi đã vươn lên ngang hàng với trí tuệ. 
Trong khi trí tuệ của một vị A La Hán mang lại thành quả giải thoát 
cho chính vị ấy, nhưng lại khô cần trên phương diện và trong phương 
tiện giúp đỡ người khác. Bồ Tát là người không những tự giải thoát, 
nhưng còn khéo léo trong cách mang lại mầm mống tiểm ẩn của chủng 
tử Bồ Để nơi người khác nữa. Theo Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, Đức 
Phật dạy: “Người làm những việc khó làm là chư Bồ Tát, những đấng 
trượng phu đã đạt giác ngộ tối thượng. Chư vị không muốn đạt Niết 
Bàn. Ngược lại, chư vị lại chịu kinh qua những khổ đau vô vàn của trần 


1035 


thế mà không kinh sợ trước sanh tử. Chư vị lên đường vì lợi lạc và an 
vui của trần thế, vì thương xót trần thế. Chư vị thệ nguyện: “Chúng tôi 
quyết làm nơi an trú cho cả trần thế, nơi cho chúng sanh về nương, nơi 
an nghỉ cho trần gian, là niềm tin tối hậu của mọi người, là hải đảo, là 
ánh sáng, là người hướng dẫn, và là phương tiện cứu khổ chúng sanh. 
Theo Phật giáo Đại Thừa, lý tưởng Bồ Tát một phần do áp lực xã 
hội trên Giáo hội, nhưng phần lớn lý tưởng này liên kết với sự tu tập 
những “Vô Lượng" đã huấn luyện chư Tăng không được biện biệt mình 
với người khác. Như chúng ta đã thấy, Phật giáo có hai phương pháp 
nhằm giảm thiểu cảm thức chia ly nơi những cá nhân. Một là sự vun 
xới những cảm xúc xã hội, hay những tình cảm như từ và bi. Phương 
pháp kia bao gồm việc thủ đắc thói quen xem tất cả những điều người 
ta nghỉ, cảm hay làm như một hỗ tương tác dụng của những sức mạnh 
vô ngã, gọi là pháp, từ từ tháo gỡ những ý tưởng như “tôi” hay “của tôi” 
hay “ngã.` Có sự mâu thuẫn giữa phương pháp trí tuệ, tức là phương 
pháp không cần thấy đến người nào cả, nhưng chỉ biết có vạn pháp, và 
phương pháp của “Vô Lượng” (hay tứ vô lượng tâm-từ-bi-hỷ-xả), mục 
đích vun xới những liên đới với những người được xem như những cá 
nhân. Sự tu tập thiển định trên các pháp làm tiêu tan tha nhân cũng 
như tự ngã trong một hợp khối của những pháp vô ngã và nhất thời. Nó 
làm giảm thiểu nhân tính của chúng ta thành 5 nhóm, thêm vào đó một 
thứ nhãn hiệu. Nếu trên trần gian này chẳng có gì ngoài những bó 
Pháp, nguội lạnh, vô ngã như những nguyên tử thành hoại trong chớp 
mắt, không có cái gì là từ bi tác dụng lên cả. Người ta không thể ao 
ước điều tốt lành cho Pháp, cũng như người ta không thể thương xót 
một cái gọi là Pháp, gọi là “pháp giới' hay một; nhãn căn,` hay một 
“nhĩ thức giới.` Trong những đoàn thể Phật giáo nơi người ta tu tập 
phương pháp của các Pháp rộng rãi hơn những “Vô lượng tâm, sẽ dẫn 
tới sự khô khan tâm trí nào đó, tới sự xa cách, và thiếu hơi ấm nhân 
loại. Nhiệm vụ của Phật tử là thi hành cả hai phương pháp mâu thuẫn 
một lượt. Cũng như phương pháp của các pháp dẫn tới sự mâu thuẫn vô 
biên của tự ngã, bởi vì tất cả đều trở nên trống rỗng vì nó, cũng thế 
phương pháp của các “vô lượng tâm đưa tới sự trải rộng vô biên của tự 
ngã, bởi vì người ta ngày càng đồng hóa với chúng sanh. Cũng như 
phương pháp của trí tuệ chứng minh ý tưởng rằng không có bất cứ một 
cá nhân nào trên trần gian cả, cũng vậy phương pháp của “Vô Lượng" 
lại mở rộng ý thức về những vấn để cá nhân ngày càng liên quan tới 


1036 


nhiều người hơn nữa. Vậy Phật giáo Đại Thừa làm cách nào để giải 
quyết mối mâu thuẫn này? Những triết gia Phật giáo khác với những 
triết gia được nuôi dưỡng trong truyền thống Aristote ở chỗ họ không 
sợ, trái lại họ rất thích mâu thuẫn. Họ để cập tới mâu thuẫn này, hay 
những mâu thuẫn khác, bằng cách chỉ phát biểu nó trong một hình thức 
ương ngạnh và rồi họ để nó ở đó. Theo Kinh Kim Cang: “Này Tu Bồ 
Đề! Một vị Bồ Tát phải nghĩ rằng, “Có bao nhiêu chúng sanh trong vũ 
trụ này, dầu họ thuộc loài noãn sanh, thai sanh, thấp sanh hay hóa 
sanh; dầu họ thuộc loài có sắc, hay không sắc; dầu họ thuộc loài có tri 
giác, hay không có tri giác, cho đến bất cứ chúng sanh nào trong vũ trụ 
mà mình có thể quan niệm được, tất cả đều phải được ta dẫn vào Niết 
Bàn, vào trong cảnh giới Niết Bàn không để lại chút dấu tích gì. Và 
mặc dù vô lượng chúng sanh đã được dẫn đến Niết Bàn như vậy, 
không có một chúng sanh nào được dẫn tới Niết Bàn cả. Tại sao vậy? 
Nếu một vị Bồ Tát còn thấy có 'chúng sanh,' Bồ tát đã không được gọi 
là người giác ngộ. 

Nói tóm lại, lý tưởng Bồ Tát bắt nguồn từ Phật giáo Đại Thừa, 
nhưng từ Bồ Tát không chỉ hạn hẹp trong Phật giáo Đại Thừa. Theo 
truyền thống Theravada, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được coi như 
một vị Bồ Tát (Đại Sĩ) trong những tiền kiếp trong Kinh Bổn Sanh, 
trong suốt những tiền kiếp đó, người ta nói Ngài đã từ từ kiện toàn 
phẩm chất của một vị Phật. Tuy nhiên, trong Phật giáo Đại Thừa, khái 
niệm Bồ Tát là một sự chối bỏ rõ ràng lý tưởng A La Hán của Phật 
giáo Nguyên Thủy. Trong Đại Thừa A La Hán được xem như là hạn 
hẹp và ích kỷ, chỉ lo cho cho cá nhân giải thoát, ngược lại với một vị 
Bồ Tát, người làm việc cật lực vì chúng sanh mọi loài. Bắt đầu cuộc 
hành hoạt của một vị Bồ Tát được đánh dấu bằng “phát tâm giác ngộ” 
hay “Bồ Để Tâm,” trong đó Bồ Tát nguyện thành Phật để làm lợi lạc 
chúng sanh. Trong kinh văn Đại Thừa, việc này thường theo sau một 
nghi lễ công khai nguyện đạt thành Phật quả để làm lợi lạc chúng 
sanh. Có nghĩa là: “Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh.” Đây là 
một trong những đại nguyện của một vị Bồ Tát. Sau đó thì vị Bồ Tát 
theo đuổi mục tiêu Phật quả bằng cách tiến tu từ Lục Ba La Mật hay 
Thập Ba La Mật: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiển định, vân 
vân. Hai phẩm chất chính trong đó vị Bồ Tát tu tập là từ bi và trí tuệ, 
và khi mà các Ba La Mật đã được tu tập kiện toàn, và từ bi cũng như 


1037 


trí tuệ đã được phát triển đến mức độ cao nhất, thì vị Bồ Tát trở thành 
một vị Phật. 

Bồ Tát Là Những Ai?: Bồ Tát, một chúng sanh giác ngộ, và 
nguyện chỉ đạt được đại giác một khi cứu độ hết thảy chúng sanh. Từ 
Bắc Phạn có nghĩa là “Hữu tình giác,” hay “một chúng sanh giác ngộ,” 
hay “một chúng sanh mà bản chất là trí tuệ” hay “một chúng sanh khao 
khát giác ngộ.” Như vậy, Bồ Tát được xem như là một con người cũng 
với nghiệp của chính mình ở cõi đời này như những người khác, nhưng 
vị Bồ Tát bằng chính sự nỗ lực của mình, không phụ thuộc vào những 
yếu tố bên ngoài, tu tập theo phương pháp cụ thể và thực tế để vượt 
qua những xung đột bên trong chính mình bao gồm những nghiệp xấu 
và những khổ đau, cũng như những khủng hoảng bên ngoài như môi 
trường, tai họa... để có thể thay đổi trạng thái mất thăng bằng và để tất 
cả cùng sống với nhau trong một thế giới bình an, thịnh vượng và hạnh 
phúc. Đây là lý tưởng của Phật giáo Đại Thừa. Bắt đầu cuộc hành hoạt 
của một vị Bồ Tát được đánh dấu bằng “phát tâm giác ngộ” hay “Bồ 
Đề Tâm,” trong đó Bồ Tát nguyện thành Phật để làm lợi lạc chúng 
sanh. Trong kinh văn Đại Thừa, việc này thường theo sau một nghi lễ 
công khai nguyện đạt thành Phật quả để làm lợi lạc chúng sanh. Có 
nghĩa là: “Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh.” Đây là một trong 
những đại nguyện của một vị Bồ Tát. Sau đó thì vị Bồ Tát theo đuổi 
mục tiêu Phật quả bằng cách tiến tu từ từ Lục Ba La Mật hay Thập Ba 
La Mật: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiển định, vân vân. Hai 
phẩm chất chính trong đó vị Bồ Tát tu tập là từ bi và trí tuệ, và khi mà 
các Ba La Mật đã được tu tập kiện toàn, và từ bi cũng như trí tuệ đã 
được phát triển đến mức độ cao nhất, thì vị Bổ Tát trở thành một vị 
Phật. Bồ Tát đạo thường được chia làm 10 giai đoạn. Tuy nhiên từ Bồ 
Tát chỉ hạn hẹp trong Phật giáo Đại Thừa. Theo truyền thống 
Theravada, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được coi như một vị Bồ Tát 
(Đại Sĩ) trong những tiền kiếp trong Kinh Bổn Sanh, trong suốt những 
tiền kiếp đó, người ta nói Ngài đã từ từ kiện toàn phẩm chất của một 
vị Phật. Tuy nhiên, trong Phật giáo Đại Thừa, khái nệm Bồ Tát là một 
sự chối bỏ rõ ràng lý tưởng A La Hán của Phật giáo Nguyên Thủy. 
Trong Đại Thừa A La Hán được xem như là hạn hẹp và ích kỷ, chỉ lo 
cho cho cá nhân giải thoát, ngược lại với một vị Bồ Tát, người làm 
việc cật lực vì chúng sanh mọi loài. Như vậy từ “Bồ Tát” nói chung, có 
nghĩa là một chúng sanh giác ngộ, chúng sanh hướng đến giác ngộ 


1038 


hoàn toàn hay Phật quả. Theo Trường Bộ Kinh, nghĩa đen của “Bồ 
Tát” là người có trí, hoặc người quyết định hay nắm giữ con đường đi 
đến giác ngộ. 

Vài thế kỷ sau khi Đức Phật nhập diệt, Bồ Tát là một trong những 
tư tưởng quan trọng nhất của Phật tử Đại Thừa. Tuy nhiên, khái niệm 
Bồ Tát không phải là sở hữu của riêng trường phái Đại Thừa. Từ “Bồ 
Tát” đã được nói đến trong kinh điển Pali và xuất phát từ Phật giáo 
Nguyên Thủy, được dùng riêng để chỉ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
trước khi Ngài giác ngộ. Theo trường phái Thượng Tọa Bộ, Bồ Tát 
được định nghĩa như là một người chắc chắn sẽ thành Phật. Vị ấy là 
bậc sáng suốt được người trí bảo vệ và ủng hộ. Theo Bát Thiên Tụng 
Bát Nhã Ba La Mật, không có nghĩa nào thật cho từ Bồ Tát, bởi vì Bồ 
Tát tu tập không chấp thủ đối với tất cả các pháp. Vì Bồ Tát là bậc đã 
thức tỉnh không còn tham đắm, đã hiểu tất cả các pháp và giác ngộ là 
mục đích của Bồ Tát. Nói tóm lại, Bồ Tát là một bậc giác giả trong 
hàng các chúng sanh. VỊ ấy thường lập nguyện đem sự giác ngộ và trí 
tuệ mà mình đã mở bày ra nhằm giác ngộ tất cả các chúng sanh khác. 
Công việc của một vị Bồ Tát không dễ chút nào cả. Tuy không hy hữu 
như một vị Phật, nhưng cũng thật khó để có một vị Bô Tát thị hiện và 
cũng thật khó cho phàm phu (người thường) gặp được một vị Bồ Tát 
thật. 

Bồ Tát là một “Ma ha Tát-đỏa”như được định nghĩa theo ngôn ngữ 
Bắc Phạn. 'Maha' nghĩa là “lớn” và “sattva` nghĩa là 'chúng sanh” hoặc 
“can đảm'. Ngài Long Thọ đã đưa ra một số nguyên nhân vì sao Bồ 
Tát được gọi là “Mahasattva.` Bởi vì đại Bồ Tát đã đạt được phạm 
hạnh cao cả, thượng thủ giữa những Bồ Tát đức hạnh khác. Các đại Bồ 
Tát rất hoan hỷ, từ bi giúp đỡ vô số chúng sanh một cách tích cực 
không mỏi mệt. Người Tây Tạng dịch “Mahasattvas` như là những “vị 
anh hùng với tinh thần vĩ đại` và những nguyện vọng của đại Bồ Tát 
thật sự là tối thượng cao cả, hy sinh vì việc lớn. Các đại Bồ Tát đi 
hoằng pháp ở mọi nơi, phụng sự chúng sanh như cúng dường chư Phật 
và biến Ta bà thành cảnh Tịnh độ. Các đại Bồ Tát luôn thực hành tất 
cả những lời dạy của chư Phật, quán chiếu tất cả cảnh giới Tịnh độ, để 
hội tụ quần chúng ở mọi nơi về với Đức Phật bằng cách cảm hóa tư 
tưởng chúng sanh, loại bỏ phiển não và phát khởi những tiềm năng giải 
thoát của họ. Nói cách khác, Ma Ha Tát là Đại Bồ Tát, phẩm hạnh và 
công đức hơn một Bồ Tát bình thường. Ma Ha Tát là những vị có thể 


1039 


chuyển hóa tất cả nghiệp xấu và khổ đau của chính mình và sẽ chỉ ra 
con đường giải thoát cho tất cả chúng sanh bằng lòng từ bi hỷ xả vô 
lượng. Bồ Tát là một chúng sanh vĩ đại, một con người cao thượng hay 
một người dẫn dắt chúng sanh loài người. Tiếng gọi chung cho chư 
Thanh Văn, Bồ Tát hay Phật. Một bậc tự lợi lợi tha. Đại hữu tình, toàn 
thiện hơn bất cứ loài hữu tình nào ngoại trừ Đức Phật. Ma ha tát là vị 
có tâm đại bi và đại năng lực, người đem đến sự cứu độ cho tất cả 
chúng sanh. Trong phần bắt đầu của Kinh Bát Thiên Tụng Bát Nhã Ba 
La Mật, Đức Phật đã giải thích về ý nghĩa của “Ma Ha Tát” khi ngài 
Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật về điều nầy. Đức Phật trả lời rằng một Bồ Tát 
được gọi là Ma Ha Tát trong ý nghĩa bởi vị Bồ Tát ấy đã ban pháp 
thoại để chuyển hóa các chấp thủ, những quan điểm chấp thủ sai lầm 
như ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, hiện hữu, không hiện hữu, đoạn 
diệt, thường hằng, vân vân. Theo Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Ma Ha 
Tát có phẩm hạnh tốt và tu tập các Ba la mật như Bồ Tát và trồng căn 
lành nơi hàng trăm ngàn chư Phật. 

Trong Phật giáo Nguyên Thủy, Bồ Tát là người tu tập đoạn trừ kiết 
sử, thanh tịnh tâm để trở thành bậc toàn thiện và giác ngộ. Chính 
những Bồ Tát như vậy xuất hiện trong kinh điển Pali. Thành tựu như 
vậy là Bồ Tát đã hoàn toàn thành lý tưởng phạm hạnh của mình. 
Nhưng lý tưởng Đại Thừa đã đưa Bồ Tát đến những nỗ lực lớn hơn dựa 
trên những hoạt động tích cực để giúp tất cả chúng sanh đau khổ đạt 
được hạnh phúc tối hậu mà trước đó Bồ Tát không quan tâm. Không 
thỏa mãn với những tu tập chỉ làm giảm thiểu tham, sân, si, tiêu trừ 
kiết sử và hoàn thành đời sống phạm hạnh cho chính mình, nên Bồ Tát 
chú tâm nỗ lực giúp tất cả chúng sanh vượt qua cuộc phấn đấu tìm an 
lạc giải thoát cho họ. Còn một chúng sanh nào chưa giải thoát thì Bồ 
Tát chưa giải thoát. Đó là lý tưởng của Bồ Tát. Trong khi đó, Đức Phật 
nhắc Mahamati về sự khác biệt giữa Bồ Tát và hàng Nhị Thừa trong 
Kinh Lăng Già như sau: “Này Mahamati, sự khác biệt giữa Bồ Tát và 
hàng Nhị Thừa như sau: Nhị Thừa không thể tiến qua địa thứ sáu và tại 
đó chư vị nhập Niết Bàn. Trong khi vị Bồ Tát ở địa thứ bẩy, đi qua một 
kinh nghiệm tâm linh hoàn toàn mới, được gọi là anabhogacarya và có 
thể được dịch là một đời sống vô mục đích hay vô công dụng. Nhưng 
được hộ trì bởi thần lực chư Phật là cái năng lực nhập vào các đại 
nguyện mà vị Bồ Tát thiết lập đầu tiên khi ngài mới khởi đầu sự 
nghiệp của ngài và giờ đây ngài thiết định nhiều phương pháp cứu độ 


1040 


khác hẳn nhau nhằm lợi lạc cho chúng sanh u mê lầm lạc của ngài. Từ 
quan điểm tuyệt đối về chân lý tối hậu mà vị Bồ Tát đạt được, thì 
không có sự tiến bộ của tâm linh như thế trong đời sống của ngài, vì ở 
đây quả thực không có tầng bậc, không có sự thăng tiến tương tục mà 
riêng chân lý là không có tướng trạng và tách ly hoàn toàn với sự phân 
biệt. 

Theo Đại Trí Độ Luận, chữ Bodhi có nghĩa là con đường hành đạo 
của chư Phật, chữ sattva là bản chất của thiện pháp. Bồ Tát là vị có 
tâm cứu giúp tất cả chúng sanh vượt qua dòng sông sanh diệt. Theo lối 
dịch cũ, Bồ Tát là một vị Đại Đạo Tâm Chúng Sanh. Theo lối dịch 
mới, Bồ Tát là một bậc Đại Giác Hữu Tình. Bồ Tát là bậc tầm cầu sự 
giác ngộ tối thượng, không phải chỉ cho chính mình mà cho tất cả 
chúng sanh. Bồ Tát còn là người tu theo Đại Thừa, xuất gia hay tại gia, 
thượng cầu đại giác, hạ hóa chúng sanh (tự giác, giác tha). Bồ Tát là 
chúng sanh tu hành và xem lục độ Ba La Mật như là phương cách cứu 
độ và giác ngộ. Mục đích của Bồ Tát là cứu độ chúng sanh. Bốn bản 
chất vô lượng của Bồ Tát là Từ vô lượng, Bi vô lượng, Hỷ vô lượng và 
Xả vô lượng. Một người, hoặc Tăng Ni, hay Phật tử tại gia đạt quả vị 
Niết bàn trong cương vị một Thanh văn, hay Duyên giác, nhưng vì lòng 
đại bi thương xót chúng sanh, nên không vào Niết bàn mà tiếp tục đi 
trong Ta Bà để cứu độ chúng sanh. Trong lòng của Bồ Tát luôn có Bồ 
Để Tâm và nguyện lực. Bồ Đề tâm bao gồm trí tuệ siêu việt là lòng 
đại bi. Nguyện lực là sự quyết tâm kiên định để cứu thoát tất cả chúng 
sanh. Theo trường phái Đại Thừa, Bồ Tát từ chối nhập Niết Bàn cho 
đến khi nào thực hiện xong lời nguyện là cứu độ hết thảy chúng sanh. 
Ngoài ra, Bổ tát còn xem hết thảy chúng sanh như chính mình nên 
không nở ăn thịt. Bổ Tát là một chúng sanh đã có sẵn bản chất hoặc 
tiểm năng của trí tuệ siêu việt hoặc chánh giác tối thượng, là bậc đang 
đi trên con đường đạt tới trí tuệ siêu việt. Bồ Tát là một chúng sanh có 
khả năng thành Phật. Với sự tự tại, trí tuệ và từ bi, Bồ Tát biểu thị một 
thời kỳ cao của Phật quả, nhưng chưa phải là một vị Phật toàn giác. Sự 
nghiệp tu hành của bậc Bồ Tát kéo dài nhiều đời nhiều kiếp, mỗi đời 
Ngài đều thực hành lục độ và thập địa để cầu đắc quả chánh giác tối 
hậu, đồng thời lấy sự phấn đấu vĩ đại và tâm kiên nhẫn phi thường và 
không ngừng tự hy sinh để mưu cầu sự tốt đẹp cho tất cả chúng sanh. 
Bồ Tát là người đã giác ngộ, tự hiến đời mình trợ giúp người khác đạt 
giải thoát. Với sự tự tại, trí huệ và từ bi, Bồ Tát biểu thị một giai đoạn 


1041 


cao của Phật quả nhưng chưa phải là một vị Phật giác ngộ vô thượng 
viên mãn hoàn toàn. 

Theo Kinh Duy Ma Cật, Đức Phật bảo Ngài Di Lặc: “Ông phải 
biết, Bồ Tát có hai tướng. Sao gọi là hai? Một là những người ưa những 
câu văn hay đẹp, hai là những người không sợ nghĩa sâu xa, hiểu được 
đúng như thật. Như hạng ưa những câu văn hay đẹp, phải biết đó là Bồ 
Tát mới học. Nếu ở nơi kinh điển thậm thâm không nhiễm, không 
trước, không có chút sợ sệt và hiểu rõ được đó, nghe rồi tâm thanh tịnh 
thọ trì, đọc tụng đúng như lời nói mà tu hành, phải biết đó là hạng tu 
hành đã lâu. Nầy Di Lặc! Lại có hai pháp gọi là Bồ Tát mới học, 
không thể quyết định pháp thậm thâm. Hai pháp là chi? Một là những 
kinh điển thậm thâm chưa từng nghe nếu nghe thời sợ sệt sanh lòng 
nghi, không tùy thuận được, chê bai không tin rồi nói rằng: “Kinh nầy 
từ trước đến giờ ta chưa từng nghe, từ đâu đến đây?” Hai là nếu có 
người hộ trì giải nói những kinh sâu xa như thế, không chịu gần gũi, 
cúng dường cung kính, hoặc ở nơi đó nói lỗi xấu xa của người kia. Có 
hai pháp đấy, phải biết Bồ Tát mới học chỉ là tự tốn hại, chứ không thể 
ở nơi pháp thậm thâm mà điều phục được tâm mình” Nây Di Lặc! Lại 
có hai pháp, Bồ Tát dầu tin hiểu thâm pháp, vẫn còn tự tổn hại chớ 
không thể chứng được vô sanh pháp nhẫn. Hai pháp là chi? Một là 
khinh dễ các Bồ Tát mới học mà không dạy bảo. Hai là tin hiểu thâm 
pháp mà lại chấp tướng phân biệt. Sau khi nghe Phật thuyết giảng, Bồ 
Tát Di Lặc bạch Phật rằng: “Bạch Thế Tôn! Thật chưa từng có! Như 
lời Thế Tôn đã nói, con quyết xa lìa các lỗi như thế, xin vâng giữ pháp 
Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác đã chứa nhóm từ vô lượng a tăng 
kỳ kiếp của Như Lai. Nếu vị lai có người thiện nam tử hay thiện nữ 
nhân nào cầu pháp Đại thừa, con sẽ làm cho tay người đó được những 
kinh như thế và cho họ cái sức ghi nhớ để thọ trì đọc tụng, diễn nói cho 
người. Bạch Thế Tôn! Nếu đời sau có người thọ trì, đọc tụng, diễn nói 
kinh nầy cho người khác, đó chính là thần lực của Di Lặc lập nên.” 

Bồ Tát Phá Tà Hiển Chánh: Chư Phật và chư Bồ Tát cứu độ 
chúng sanh bằng cách “Phá tà Hiển Chánh”. Phá Tà Hiển Chánh có 
nghĩa là phá bỏ tà chấp tà kiến tức và làm rõ chánh đạo chánh kiến. 
Theo Tam Luận Tông, học thuyết Tam Luận Tông có ba khía cạnh 
chính, khía cạnh đâu tiên là “phá tà hiển chánh." Phá tà là cần thiết để 
cứu độ chúng sanh đang đắm chìm trong biển chấp trước, còn hiển 
chánh cũng là cần thiết vì để xiển dương Phật pháp. Thứ nhất là phá 


1042 


tà: Phá tà là phủ nhận tất cả những quan điểm y cứ trên sự chấp trước. 
Như thế những quan điểm như thuyết về “Ngã' của các triết gia Bà La 
Môn, thuyết Đa Nguyên Luận của các luận sư A Tỳ Đàm và Câu Xá, 
cũng như những nguyên tắc độc đoán của các luận sư Đại Thừa, không 
bao giờ được thông qua mà không bị bài bác chi ly. “Hữu' hay tất cả 
đều có, cũng như 'không' hay tất cả đều không đều bị chỉ trích. Thứ 
nhì là hiển chánh: Theo Giáo Sư Takakusu trong Cương Yếu Triết 
Học Phật Giáo, Tam Luận Tông luận rằng chân lý chỉ có thể đạt được 
bằng cách phủ định hay bài bác các tà kiến bên trong và bên ngoài 
Phật giáo, cũng như những sai lầm của Đại thừa và Tiểu thừa. Khi ôm 
giữ tà kiến sai lầm, con người sẽ mù quáng trong phán đoán. Lầm sao 
mà một người mù có thể có được cái thấy đúng, và nếu không có nó 
thì không bao giờ tránh được hai cực đoan. Cứu cánh vọng ngôn tuyệt 
lự là buổi bình minh của trung đạo. Phá tà và chỉ có phá tà mới dẫn 
đến cứu cánh chân lý. Con đường giữa hay con đường xa lìa danh và 
tướng là con đường hiển chánh. 

Hành Trình Đi Tìm Vị Bồ Tát Bên Trong: Bồ Tát, một chúng 
sanh giác ngộ, và nguyện chỉ đạt được đại giác một khi cứu độ hết 
thảy chúng sanh. Từ Bắc Phạn có nghĩa là “Hữu tình giác,” hay “một 
chúng sanh giác ngộ,” hay “một chúng sanh mà bản chất là trí tuệ” hay 
“một chúng sanh khao khát giác ngộ.” Như vậy, Bồ Tát được xem như 
là một con người cũng với nghiệp của chính mình ở cõi đời này như 
những người khác, nhưng vị Bồ Tát bằng chính sự nỗ lực của mình, 
không phụ thuộc vào những yếu tố bên ngoài, tu tập theo phương pháp 
cụ thể và thực tế để vượt qua những xung đột bên trong chính mình bao 
gồm những nghiệp xấu và những khổ đau, cũng như những khủng 
hoảng bên ngoài như môi trường, tai họa... để có thể thay đối trạng 
thái mất thăng bằng và để tất cả cùng sống với nhau trong một thế giới 
bình an, thịnh vượng và hạnh phúc. Đây là lý tưởng của Phật giáo Đại 
Thừa. Bắt đầu cuộc hành hoạt của một vị Bồ Tát được đánh dấu bằng 
“phát tâm giác ngộ” hay “Bồ Đề Tâm,” trong đó Bồ Tát nguyện thành 
Phật để làm lợi lạc chúng sanh. Trong kinh văn Đại Thừa, việc này 
thường theo sau một nghi lễ công khai nguyện đạt thành Phật quả để 
làm lợi lạc chúng sanh. Có nghĩa là: “Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa 
chúng sanh.” Đây là một trong những đại nguyện của một vị Bồ Tát. 
Sau đó thì vị Bồ Tát theo đuối mục tiêu Phật quả bằng cách tiến tu từ 
từ Lục Ba La Mật hay Thập Ba La Mật: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh 


1043 


tấn, thiển định, vân vân. Hai phẩm chất chính trong đó vị Bồ Tát tu tập 
là từ bi và trí tuệ, và khi mà các Ba La Mật đã được tu tập kiện toàn, 
và từ bi cũng như trí tuệ đã được phát triển đến mức độ cao nhất, thì vị 
Bồ Tát trở thành một vị Phật. Bồ Tát đạo thường được chia làm 10 giai 
đoạn. Tuy nhiên từ Bồ Tát chỉ hạn hẹp trong Phật giáo Đại Thừa. Theo 
truyền thống Theravada, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được coi như 
một vị Bồ Tát (Đại Sĩ) trong những tiền kiếp trong Kinh Bổn Sanh, 
trong suốt những tiền kiếp đó, người ta nói Ngài đã từ từ kiện toàn 
phẩm chất của một vị Phật. Tuy nhiên, trong Phật giáo Đại Thừa, khái 
niệm Bồ Tát là một sự chối bỏ rõ ràng lý tưởng A La Hán của Phật 
giáo Nguyên Thủy. Trong Đại Thừa A La Hán được xem như là hạn 
hẹp và ích kỷ, chỉ lo cho cho cá nhân giải thoát, ngược lại với một vị 
Bồ Tát, người làm việc cật lực vì chúng sanh mọi loài. Như vậy từ “Bồ 
Tát” nói chung, có nghĩa là một chúng sanh giác ngộ, chúng sanh 
hướng đến giác ngộ hoàn toàn hay Phật quả. Theo Trường Bộ Kinh, 
nghĩa đen của “Bồ Tát” là người có trí, hoặc người quyết định hay nắm 
giữ con đường đi đến giác ngộ. Vài thế kỷ sau khi Đức Phật nhập diệt, 
Bồ Tát là một trong những tư tưởng quan trọng nhất của Phật tử Đại 
Thừa. Tuy nhiên, khái niệm Bồ Tát không phải là sở hữu của riêng 
trường phái Đại Thừa. Từ “Bồ Tát” đã được nói đến trong kinh điển 
Pali và xuất phát từ Phật giáo Nguyên Thủy, được dùng riêng để chỉ 
Đức Phật Thích Ca Mâu NI trước khi Ngài giác ngộ. Theo trường phái 
Thượng Tọa Bộ, Bồ Tát được định nghĩa như là một người chắc chắn 
sẽ thành Phật. Vị ấy là bậc sáng suốt được người trí bảo vệ và ủng hộ. 
Theo Bát Thiên Tụng Bát Nhã Ba La Mật, không có nghĩa nào thật 
cho từ Bồ Tát, bởi vì Bồ Tát tu tập không chấp thủ đối với tất cả các 
pháp. Vì Bồ Tát là bậc đã thức tỉnh không còn tham đắm, đã hiểu tất 
cả các pháp và giác ngộ là mục đích của Bồ Tát. Nói tóm lại, Bồ Tát 
là một bậc giác giả trong hàng các chúng sanh. Vị ấy thường lập 
nguyện đem sự giác ngộ và trí tuệ mà mình đã mở bày ra nhằm giác 
ngộ tất cả các chúng sanh khác. Công việc của một vị Bồ Tát không dễ 
chút nào cả. Tuy không hy hữu như một vị Phật, nhưng cũng thật khó 
để có một vị Bồ Tát thị hiện và cũng thật khó cho phàm phu (người 
thường) gặp được một vị Bồ Tát thật. 

Nếu muốn theo chân Bồ Tát, hành giả cũng phải cố gắng tu tập 
theo một số pháp tu tiêu biểu của chư Bồ Tát. Hãy quay trở vào tự 
xem xét lấy mình. Chúng ta, những Phật tử thuần thành, phải tự quán 


1044 


sát lấy mình để từ đó chúng ta có khả năng hiểu mình là ai. Hiểu thân 
và tâm mình bằng sự quan sát theo dõi. Trong lúc ngồi thiển, trong khi 
ăn uống, ngủ nghỉ, chúng ta đều biết phải làm như thế nào để giới hạn 
và điều hòa. Hãy xử dụng trí tuệ của chúng ta. Hành thiển không nhằm 
mục đích đạt được, hay để hoàn thành một cái gì cả. Chỉ cần chú tâm 
tỉnh thức. Toàn thể việc hành thiền của chúng ta là nhìn thẳng vào tâm 
mình. Khi nhìn thẳng vào tâm mình chúng ta sẽ thấy được sự khổ, 
nguyên nhân của khổ, và chấm dứt sự khổ. Theo Thiển sư Đại Giác 
(1213-1279) trong quyển Thiển và Đạo: "Thiển tập không phải là gạn 
lọc những phân biệt có tính khái niệm, mà chính là để ném bỏ những 
quan điểm và khái niệm đã có từ trước, ném bỏ cả kinh điển và mọi 
thứ còn lại, và xuyên thủng những lớp bao phủ sự phát khởi của cái 
ngã ở đằng sau. Từ trước đến nay các bậc thánh đều quay trở vào bên 
trong và tìm kiếm trong cái ngã, và qua đó vượt lên trên tất cả mọi 
nghi hoặc. Quay lại bên trong có nghĩa là trong hai mươi bốn giờ, trong 
mọi hoàn cảnh, xuyên thủng qua những lớp vỏ bọc kín cái ngã của 
mình, càng lúc càng sâu hơn, để đi đến một nơi không thể nào diễn tả 
được. Chính lúc đó mọi ý nghĩ chấm dứt, mọi phân biệt dừng bặt; khi 
mà tà kiến, vọng niệm đều biến mất mà mình không cần phải xua 
đuổi; khi không cần phải tìm kiếm mà chánh nghiệp và xung lực đích 
thực đều tự phát. Đó chính là lúc mà chúng ta có thể biết được chân lý 
của trái tim." 

Thiền sư Chánh Thọ Lão Ông (1642-1721), tên của một vị thiển sư 
trong Phật giáo Nhật Bản, vào cuối thế kỷ thứ XVII, đầu thế kỷ thứ 
XVII, còn gọi là Đạo Cảnh (Đạo Kính Huệ Đoan), thuộc Thiễển phái 
Lâm Tế, đệ tử và người nối pháp duy nhất của Vô Nan Thiền Sư; và là 
thầy của thiển sư Bạch Ấn Huệ Hạc. Ngài làm du Tăng đi khắp nước 
Nhật, theo học với nhiều bậc thầy Thiển khác nhau. Ngài là tác giả 
của bộ “Góp Nhặt Cát Đá,” một tác phẩm rất phổ thông, tập hợp 
những câu chuyện và truyền thuyết đầy chất hài hước mà các thầy 
Thiền thường dùng khi thuyết giảng tư tưởng của mình. Lúc còn là một 
người trẻ, Đạo Kính Huệ Đoan, tức Thiền Sư Chánh Thọ Lão Ông, đã 
từng là người hầu cận trong nhà của Lãnh chúa Matsudaira of Nagano. 
Sự thích thú về Thiển nơi ông khởi lên khi một số chiến sĩ yêu cầu một 
vị du Tăng viết tên của Đại Bi Bồ Tát như một lá bùa an toàn cho họ. 
Huệ Đoan cũng xin một cái, nhưng vị Tăng thấy có cái gì thâm sâu nơi 
người trẻ Huệ Đoan hơn là cái mà ông đã cảm giác nơi một chiến sĩ. 


1045 


Vị Tăng bảo Huệ Đoan: “Bồ Tát không thể tìm được từ bên ngoài. 
Những thứ giỡn chơi này không có giá trị gì đâu. Hãy m Bồ Tát từ 
bên trong.” Những lời nói của vị Tăng ở lại với Đạo Kính Huệ Đoan 
trong một thời gian rất dài, và ông luôn bận rộn tìm hiểu coi chúng có 
nghĩa gì. Vấn để Bồ Tát Bên Trong đã trở thành khối Đại Nghi trong 
lòng Huệ Đoan, và ông ta tập trung cao độ trong nhiều tháng đến nỗi 
ông thường lơ là trong khi thực hiện những nhiệm vụ được giao phó 
khác. Một hôm, Huệ Đoan té ngả từ một cái thang và bị bất tỉnh. Đến 
khi tỉnh lại, vấn để đã được giải quyết. Ông cảm thấy chắc chắn bây 
giờ ông đã biết cái gì là Bồ Tát Bên Trong, nhưng muốn sự hiểu biết 
của mình được một vị Thiền sư xác nhận. 


The Journey to Find the Bodhisaftva Within 


The Origination oƒ the Bodhisatva Ideal: Some 200 or 300 years 
after the Buddha”s death, a new variation of the Buddhist ideal began 
to emerge. Dissatisfied with the seemingly limited goal of the arhat, 
this new vision emphasized the Bodhisattva as the highest aspiration 
for all. A Bodhisattva 1s a being who resolves to become a fully 
enlightened Buddha and who dedicates his efforts to helping other 
senfient beings to attain salvation. These compassionate beings figure 
predominantly 1n the Mahayana tradtion; ¡ndeed, the most 
distinguishing feature of Mahayana Buddhism may be 1ts advocacy of 
the Bodhisattva as the vehicle to liberation. The Bodhisattva follows a 
long and arduous path, often described as having ten stages and 
spannng many lives at the end of which he attains complete 
Buddhahood. The Mahayana 1s thus able to consider a host of 
Bodhisattvas, at different stages along the path, as Intervening In the 
lives of sentilent beings. An advanced Bodhisattva, for example, can 
create “Buddha-Flields,” to which humans can aspire to be reborn by 
devotion and righteousness. The notion of the Bodhisattva 1s at times 
combined with the doctrine of the “Three Bodies” of the Buddha. Thịs 
theory maintains that the ultimate form of Buddhahood and the true 
nature of things 1s the “Body of Dharma” 1tself (Dharmakaya). The 
Body of Dharma 1s revealed progressively by two other bodies: the 
“EnJoyment Body” (Sambhogakaya), a subtle form perceptible only to 
those advanced in the path, and the “lransformation Body” 


1046 


(Nrmanakaya), a physical form apparent to all. According to this 
scheme, Gautama was merely a Transformatlon Body, an apparitlon of 
ultmate Buddhahood. Other Bodhisattvas, who are EnJoyment Bodies, 
can also teach and Intervene through transformation and apparition. 
Important Mahayana Bodhisattvas Iinclude Avalokitesvara; ManJusrI, 
who personifies great wisdom and Is offen represen(ed holding a 
sword, which he uses to cut through the veil of ignorance; and 
Maitreya, “The Kindly One,” who will be the next Buddha and who, 
after attaining Buddhahood, will send the next Transformation Body to 
teach on earth. Other great Buddhist teachers are sometimes associated 
with Bodhisattvas, and are even seen as theIr Incarnations. One of 
these 1s NagarJuna, who was an abbot at the Buddhist university of 
Nalanda in the second century A.D. NagarJuna 1s considered the 
founder of the Madhyamaka, a school of Buddhist philosophy that was 
active In Buddhist India. Madhyamaka greatly influenced certain forms 
of Chinese and Japanese Buddhism, such as Zen, and still flourishes 
today In TIbet. 

In Tibetan, Bodhisattva 1s translated as “Heroic Being.” The heroIc 
quality of the Bodhisattva 1s brought out by the PraJnaparamIta: 
“Suppose a hero, endowed with great accomplishments, had gone out 
with his mother, father, sons, and daughters. By some set of 
circumstances, they would get into a huge wild forest. The foolish 
among them would be greatly frightened. The hero would, however, 
fearlessly say to them “Do not be afraid! I will speedily take you out of 
this great and terrible Jungle, and bring you to safety.` Since he 1s 
fearless, vIigorous, exceedingly tender, compassionate, courageous and 
resourceful, it does not occur to him to take himself alone out of the 
Jungle, leaving his relatives behind. Against the Arhat, Mahayana 
Buddhism claimed that we must take the whole of the creation with us 
to enlightenment, that we cannot Just abandon any beings, as all beings 
are as near to us as our relatives are. What a man should do 1s to make 
no điscrimination between himself and others, and to waiIt until he had 
helped everybody Into Nirvana before loosing himself into it. The 
Mahayanists thus claimed that the Arhat had not aimed high enough. 
According to the Mahayana Buddhism, the ideal man, the aim of the 
Buddhist effort, was not the rather self-centered, cold and narrow- 
minded Arhat, but the all compassionate Bodhisattva, who abandoned 


1047 


the world, but not the beings In it. Wisdom had been taught as the 
highest quality for an Arhat, and compassion as a subsidiary virtue; but 
to a Bodhisattva, compassion came to rank as equal with wisdom. 
While the wisdom of an Arhat had been fruitful in setting free In 
himself. What there was to be set free, It was rather sterile in ways and 
means of helping ordinary people. The Bodhisattva would be a man 
who does not only set himself free, but who 1s also skilful in devising 
means for bringing out and maturing the latent seeds of enlightenment 
in others. According to the PraJna-paramifa-sutra, the Buddha taught: 
“Doers of what 1s hard are the Bodhisattvas, the great beings who have 
Set out to win supreme enlightenment. They do not wish to attain theIr 
own private Nirvana. On the contrary, they have survey the highly 
paInful world of being, but they do not tremble at birth-and-death. They 
have set out for the benefit of the world, for the peace and happIness of 
the world. They have resolved, and yet desirous to win supreme 
enlightenment, they do not tremble at birth and death. They have set 
out for the benefit of the world, for the ease of the world, out of pIty for 
the world. They have resolved: “We wIll become a shelter for the 
world, a refuge for all beings, the world”s place of rest, the final belief 
of all beings, 1slands of the world, lights of the world, leaders of the 
world, the worldˆs means of salvation. 

According to the Mahayana Buddhism, the ideal of the Bodhisattva 
was partly due fo social pressure on the Order, but to a great extent 1t 
was Inherent In the practice of the “Unlimited,` whích had trained the 
monks not to discriminate between themselves and others. As we saw, 
Buddhism has at 1ts disposal two methods by which it reduces the sense 
Of separateness on the part of individuals. The one 1s the culture of the 
social emotions, or sentiments, such as loving-kindness (friendliness) 
and compassion. The other consists in acquiring the habit of regarding 
whatever one thinks, feels or does as an 1nterplay of Impersonal forces, 
called “Dharmas,` weaning oneself slowly from such ideas as “Ï or 
“mine" or “self.` There 1s a logical contradiction between the method of 
wisdom, which sees no persons at all, but only Dharmas, and the 
method of the “Unlimited”` which cultivates relatlons to people as 
persons. The meditation on Dharmas dissolves other people, as well as 
oneself, Into a conglomeration of Iimpersonal and Instantaneous 
dharmas. It reduces our manhood Into 5 heaps, or pieces, plus a label. 


1048 


lf there 1s nothing in the world except bundles of Dharmas, as cold and 
as Impersonal as atoms, Instantaneously perishing all the time, there 1s 
nothing which friendliness and compassion could work on. One cannot 
wish well to a Dharma which 1s gone by the time one has come to wish 
1t well, nor can one pity a Dharma, say a “mind-obJect,` or a “sipht- 
Organ,” or a “sound-consciousness.` In those Buddhist circles where the 
method of Dharmas was practiced to a greater extent than the 
“Unlimited,ˆ 1t led to a certain dryness of mind, to aloofness, and to lack 
of human warmth. The true task of the Buddhist 1s to carry on with both 
confradictory methods at the same time. Às the method of Dharmas 
leads to boundless expansion of the self, because one Identifies oneself 
with more and more living beings. As the method of wisdom explodes 
the Idea that there are any persons at all in the world, so the method of 
the “Unlimited” increases the awareness of the personal problems of 
more and more persons. How then does the Mahayana resolve this 
contradiction? The Buddhist philosophers differs from philosophers 
bred In the Aristotelean tradition in that they are not frightened but 
delighted by a contradiction. They deal with this, as with other 
contradictions, by merely sfating It in an uncompromising form, and 
then they leave 1t at that. According to the Diamond Sutra: “Here, ohl 
Subhutit A Bodhisattva should think thus “As many beings as there are 
1n the universe of beings, be they being egg-born, or from a womb, or 
moisture-born, or miraculously born; be they with form, or without; be 
they with perception, without perception, or with neither perception nor 
no-perception, as far as any conceivable universe of beings 1s 
conceived; all these should be led by me Into Nirvana, into that realm 
of Nirvana which leaves nothing behind. And yet, although 
Innumerable beings have thus been led to Nirvana, no being at all has 
been led to Nirvana. And why? If in a Bodhisattva the perception of a 
“being” should take place, he would not be called an “enlightenment- 
being" or a Bodhisattva.” 

In short, the Bodhisatva Ideal originated from Mahayana 
Buddhism, but the term Bodhisattva 1s not confined solely to Mahayana 
Buddhism. In Theravada, Sakyamuni Buddha 1s referred to as 
“Bodhisatta” (Bodhisattva) In the past lives described In the Jatakas, 
during which he 1s said to have gradually perfected the good qualities 
of a Buddha. In the Mahayana sense, however, the Bodhisattva concept 


1049 


1s an explicIt reJection of Nikaya Buddhism's ideal religious paradigm, 
the Arhat. In Mahayana the Arhat Is characterized as limited and 
selfish, concerned only with personal salvation, In contrast to the 
Bodhisattva, who works very hard for all sentient beings. The 
beginning of the bodhisattva”s career 1s marked by the dawning of the 
“mind of awakening” (Bodhi-citta), which 1s the resolve to become a 
Buddha in order to benefit others. So, Bodhisattva 1s considered as a 
human being with his own karmas at his very bírnth as all other 
creatures, but he can be able to get rid of all his Iinner conflicts, 
including bad karmas and sufferings, and external crises, Including 
environments, calamities and other dilema, can change this unfortunate 
situation and can make a peaceful, prosperous and happy world for all 
to live In together by using his effort and determination In cultivating a 
realisitc and practical way without depending on external powers. In 
Mahayana literature, this 1s commonly followed by a public ceremony 
of a vow to attain Buddhahood (Pranidhana) In order to benefit other 
senflent beings. That 1s to say: “Above to seek bodhi, below to save 
(transform) beings.” This Is one of the great vows of a Bodhisattva. 
After that point the bodhisattva pursues the goal of Buddhahood by 
progressively cultivating the six, sometimes ten, “perfectlons” 
(Paramita): generosify, ethics, patilence, effort, concentration, and 
wisdom. The two primary qualities in which the Bodhisattva trains are 
compassion and wisdom, and when the perfections are fully cultivated 
and compassion and wisdom developed to their highest level, the 
Bodhisattva becomes a Buddha. 

Who Are Bodhisafras?: Bodhisattva 1s a SanskriIt term for an 
Enliphtened Being. This 1s the one whose essence 1s bodhi whose 
wisdom 1s resuling from direct perception of Truth with the 
compassion awakened thereby. Enlightened being who 1s on the path to 
awakening, who vows to forego complete enlightenmernt until he or she 
helps other beings attain enlightenment. A Sanskrit term which means 
“Awakening being” or a “being of enliphtenment,” or “one whose 
essence 1s wisdom,” or “a being who aspires for enlightenmert.” This 1S 
the ideal of Mahayana Buddhism. The beginning of the bodhisattva”s 
career ¡is marked by the dawning of the “mind of awakening” (Bodhi- 
citta), which 1s the resolve to become a Buddha 1n order to benefit 
others. So, Bodhisattva 1s considered as a human being with his own 


1050 


karmas at his very birth as all other creatures, but he can be able to get 
rid of all his inner conflicts, including bad karmas and sufferings, and 
external crises, including environments, calamitles and other dilema, 
can change this unfortunate situaton and can make a peaceful, 
prosperous and happy world for all to live In together by using his 
effort and determination in cultivating a realisitc and practical way 
without depending on external powers. In Mahayana literature, this 1s 
commonly followed by a public ceremony of a vow to affan 
Buddhahood (Pramdhana) In order to benefit other sentient beings. 
That 1s to say: “Above to seek bodhi, below to save (transform) 
beiIngs.” This 1s one of the great vows of a Bodhisattva. After that point 
the bodhisattva pursues the goal of Buddhahood by progressively 
cultivating the six, sometimes ten, “perfections” (Paramita): generOsIty, 
ethics, patience, effort, concentration, and wisdom. The two prIimary 
qualities in which the Bodhisattva trains are compassion and wisdom, 
and when the perfections are fully cultivated and compassion and 
wisdom developed to their highest level, the Bodhisattva becomes a 
Buddha. The Bodhisattva path 1s commonly divided into ten levels 
(Bhumn). The term Bodhisattva 1s not, however, confined solely to 
Mahayana Buddhism: in Theravada, Sakyamunmi Buddha 1s referred to 
as “Bodhisatta” (Bodhisattva) 1n the past lives described In the Jatakas, 
during which he 1s said to have gradually perfected the good qualities 
of a Buddha. In the Mahayana sense, however, the Bodhisattva concept 
1s an explicIt reJection of Nikaya Buddhism's ideal religious paradigm, 
the Arhat. In Mahayana the Arhat Is characterized as limited and 
selfish, concerned only with personal salvation, In contrast to the 
Bodhisattva, who works very hard for all sentient beings. So the 
term”Bodhisattva” in general, means a “Bodhi beiIng”. lt denotes a 
being who 1s destined to obtain fullest Enlightenment or Buddhahood. 
According to the Digha Nikaya, literally, a “Bodhisattva” means one 
who Is an Intellectual, or one who 1s resolved or maintained only to the 
paths that lead to enlightenmeit. 

Several centuriles after the Buddha's parinrvana, Bodhisattva 1s 
one of the most important Iideas of Mahayana Buddhists. However, the 
concept was not a sole creaton of the Mahayana. The term 
“Bodhisattva” had been mentioned In the Pali Canon and it stems from 
the original Pali Buddhism which 1s used more or less exclusively to 


1051 


designate Sakyamumi Buddha prior to His Enlightenment. According to 
Sarvastivada School, “Bodhisattva” 1s defined as a person who Is 
certain to become a Buddha. He 1s a person who 1s born of wisdom and 
protected and served by the wise. According to the Astasahasrika 
PraJnaparamita, nothing real 1s meant by the word “Bodhisattva,” 
because a Bodhisattva trains himself in non-attachment to all dharmas. 
For the Bodhisattva, the great being awakes In non-attachment to full 
enlightenment In the sense that he understands all the dharmas, 
because he has enlightenment as his aim, an enlightened being. In 
short, a Bodhisattva 1s an enlipghtener of sentient beings. He usually 
vows fo take the enlightenment that he has been certified as having 
affained and the wisdom that he has uncovered to enliphten all other 
senftlent beings. A Bodhisattva”s Job 1s not easy at all. Though his 
appearance 1s not rare as that of a Buddha, but It 1s extremely difficult 
for a Bodhisattva to appear, and 1t Is also extremely difficult for 
ordinary people to encounter a real Bodhisattva. 

A Bodhisattva 1s a Mahasattva as defined In Sanscrit language. 
“Maha'ˆ means “great” and “sattva` means either “being” or “courage'. 
Nagarjuna gives a number of reasons why Bodhisattvas are called 
“øreat beings'. It 1s because they achieve a great work, stand at the 
head of a great many beings, and activate great friendliness and great 
compassion, save a great number of beings. The Tibetans translate 
Mahasattvas as “øgreat spiritual hero” and their aspirations are truly on a 
heroic scale. They desire to discipline all beings everywhere, to serve 
and honor all the Buddhas everywhere. They want to retain firmly In 
ther minds all the teachings of the Buddhas, to have a detailed 
knowledge of all the Buddha-fields to comprehend all the assemblies 
which anywhere gather around a Buddha, to plunge Into the thoughts of 
all beings, to remove their defilements and to fathom therr 
potentialities. In other words, Mahasattva 1s like Bodhisattva who wIll 
be able to eliminate all his bad karmas and sufferings and will show the 
emancipation way to all beings with all skIlls by his compasslon. A 
Bodhisattva 1s the one who benefis himself to help others. A great 
creature, having a great or noble essence, or being. Mahasattva 1s a 
perfect bodhisattva, greater than any other being except a Buddha. 
Also great being 1s one with øgreat compassion and energy, who brings 
salvation to all living beings. In the beginning of the Astasahasrika 


1052 


PrajJna paramita, the Buddha explained the meaning of “Mahasattva" 
(great being) when Subhuti asked about it. The Buddha says that a 
Bodhisattva 1s called “ a great being” In the sense that he will 
demonsfrate Dharma so that the great errors should be forsaken, such 
©erronous views as the assumption of a self, a being, a living soul, a 
person, of becoming, of not becoming, of annihilation, of etermty, of 
individuality, etc. According to the Saddharmapundarika Suữra, 
Mahasattvas have good qualities and method of practice paramita and 
under many hundred thousands of Buddhas had planted the roots of 
øoodness. 

In the Theravada Buddhism, a Bodhisattva 1s a person 1n the school 
of the elders who 1s desirous of acquiring the characteristics of a 
perfect being, the enlightened one. It appears as such In the Pali 
NÑikayas. The accomplishment of such a state makes him content. But 
the ideal of Mahayana Induces him to greater effort based on dynamic 
activity to help other beings attain ultimate bliss; before that he does 
not lay ore to save beings from the state of suffering. Not satisfied with 
his own mitigatlon of desire some actions that make him subJected to 
malice and all kind of craving, he sfrives up on helping all other beings 
to overcome thetr afflictions. While the Buddha reminded Mahamati In 
the Lankavatara Sutra as follows: “Oh Mahamati, the distinction 
between the Bodhisattva and the Two Vehicles 1s emphasized, as the 
latter are unable to go up further than the sixth stage where they enter 
into Nirvana. At the seventh stage, the Bodhisattva goes through an 
altogether new spiritual experlence known as anabhogacarya, which 
may be rendered “a purposeless life.” But, supported by the maJestic 
power of the Buddhas, which enters Into the great vows first made by 
the Bodhisattva as he started In his career, the latter now devises 
Varlous methods of salvation for the sake of his ignorant and confused 
fellow-beings. But from the absolute point of view of the ultimate truth 
1n the Lankavatara Sutra, attained by the Bodhisattva, there 1s no such 
graded course of spirituality In his life; for here 1s really no gradation 
(krama), no continuous ascension (kramanusandh), but the truth 
(dharma) alone whiích 1s Iimageless (nirabhasa), and detached 
altogether from discrImination. 

According to the MahapraJnaparamita sastra, Bodhi means the way 
of all the Buddhas, and Sattva means the essence and character of the 


1053 


good dharma. Bodhisattvas are those who always have the mind to help 
every being fo cross the stteam of birth and death. According to old 
translation, Bodhisattvas are beings with mind for the truth. According 
to new translation, Bodhisattvas are conscIous beings of or for the øreat 
Iintellipence, or enliphtenment. The Bodhisatva seeks supreme 
enlightenment not for himself alone but for all sentlent beings. 
Bodhisattva 1s a Mahayanist, whether monk or layman, above 1s tfO 
seek Buddhahood, below 1s to save sentient beings (he seeks 
enlightenment to enlighten others). Bodhisattva 1s one who makes the 
sIx paramitas (lục độ) their field of sacrificial saving work and of 
enlightenment. The objective 1s salvation of all beings with four Infinite 
characteristics of a bodhisattva are kindness (từ), pity (bi), joy (hỷ), 
self-sacrifice (xả). A person, either a monk, a nun, a layman or a 
laywoman, who 1s In a posiflon to attain Nirvana as a Sravaka or a 
Pratyekabuddha, but out oŸ great compassion for the world, he or she 
renounces It and øoes on suffering In samsara for the sake of others. He 
or she perfects himself or herself during an incalculable period of time 
and finally realizes and becomes a Samyaksambuddha, a fully 
enlightened Buddha. He or she discovers the Truth and declares It to 
the world. His or her capacity for service to others is unlimited. 
Bodhisattva has In him Bodhicitta and the Inflexible resolve. There are 
two aspects of Bodhicita: Transcendental wisdom (Prajna) and 
universal love (Karuna). The Inflexible resolve means the resolve to 
save all sentlent beings. According to the Mahayana schools, the 
bodhisattvas are beings who deny themselves final Nirvana uniil, 
accomplishing their vows, they have first saved all the living. An 
enlightened being who, deferring his own full Buddhahood, dedicates 
himself to helping others attain liberation. Besides, the Bodhisattva 
regards all beings as himself or herself ought not to eat meat. À 
Bodhisatva 1s one who has the essence or potentialty of 
transcendental wisdom or supreme enlightenment, who 1s on the way to 
the attainment of transcendental wisdom. He 1s a potential Buddha. In 
his self-mastery, wisdom, and compassion, a Bodhisattva represents a 
high stage of Buddhahood, but he 1s not yet a supremely enlightened, 
fully perfect Buddha. His career lasts for aeons of births in each of 
which he prepares himself for final Buddhahood by the practice of the 
SIX perfectons (paramitas) and the stages of moral and spiritual 


1054 


discipline (dasabhumi) and lives a lie of heroic strugele and 
unremiting self-sacriice for the good of all sentent beings. 
Bodhisattva 1s an enliphteninng being who, defering his own full 
Buddhahood, dedicates himself to helping others attain liberation. In 
his self-mastery, wIsdom, and compassion a Bodhisattva represenfs a 
high stage of Buddhahood, but he 1s not yet a supreme enlightened, 
fully perfected Buddha. 

According to the Vimalakirti Sutra, the Buddha told Maitreya, 
“You should know that there are two categories of Bodhisattvas: those 
who prefer proud words and a racy style, and those who are not afraid 
(of dipgsing ouf) the profound meanings which they can penetrate. 
Fondness of proud words and a racy style denotes the superficiality of a 
newly Initiated Bodhisattva; but he who, after hearing about the 
†reedom from Infection and bondage as taught in profound sutras, 1s not 
afraid of their deep meanings which he strives to master, thereby 
developing a pure mind to receive, keep, read, recite and practise (the 
Dharma) as preached 1s a Bodhisattva who has trained for a long time. 
Maitreya, there are two classes of newly Initiated Bodhisattvas who 
cannot understand very deep Dharmas: those who have not heard 
about profound sutras and who, giving way to fear and suspicion, 
cannot keep them but indulge in slandering them, saying: “[ have never 
heard about them; where do they come from?”, and those who refuse to 
call on, respect and make offerings to the preachers of profound sutras 
or who find fault with the latter; these are two classes of newly 
initiated Bodhisattvas who cannot control their minds when hearing the 
deep Dharma, thereby harming themselves. Maitreya, further, there 
are fwo categorles of Boshisattvas who harm themselves and fail to 
realize the patlent endurance of the uncreate In spIte of their belief and 
understanding of the deep Dharma: they are (firstly) those who belittle 
newly Initiated Boshisattva and do not teach and guide them; and 
(secondly) those who, despite their faith in the deep Dharma, stIll give 
rIse to điscrimination between form and formlessness.” After hearing 
the Buddha expound the Dharma, Maitreya said: “World Honoured 
One, I have not heard all this before. As you have said, I shall keep 
from these evils and uphold the Dharma of supreme enlightenment 
which the Tathagata has collected during countless aeons. In future, If 
there are virtuous men and women who seek for Mahayana, I shall see 


1055 


to 1t that this sutra wIll be placed In their hands, and shall use 
transcendental power to make them remember 1t so that they can 
receive, keep, read, recite and proclaim 1t widely. 

Bodhisafvas Break the False and Make Manjfest the Riglt: 
Buddhas and Bodhisattvas save all sentient beings by “Breaking 
(disproving) the false and making manifest the right.” According to the 
Madhyamika School, the doctrine of the school has three main aspects, 
the first aspect 1s the “refutation 1tself of a wrong view, at the same 
time, the elucidation of a right view.” Refutation 1s necessary to save 
all sentient beings who are drowned in the sea of attachment while 
elucidation 1s also Iimportant in order to propagate the teaching of the 
Buddha. First, refutaion oƒ all wrong views: Refutation means to 
refute all views based on attachment. Also views such as the “self” or 
atman, the theory of Brahmanic philosophers. The pluralistic doctrines 
of the Buddhist Abhidharma schools (Vaibhasika, Kosa, etc) and the 
dogmatic principles of Mahayana teachers are never passed without a 
detailed refutation. The Realistic or all exists, and the Nihilistic or 
nothing exIsts are equally condemned. Second, elucidation oƒ a right 
view: According to Prof. Takakusu in The Essentials of Buddhist 
Philosophy, the Madhyamika School strongly believed that the truth 
can be attained only by negation or refutation of wrong views within 
and without Buddhism, and of errors of both the Great and Small 
Vehicles. When retaining wrong views or error, one will be blind to 
reason. How can a blind man get a right view without which the two 
extremes can never be avoided? The end of verbal refutation 1s the 
dawn of the Middle Path. Refutation and refufation only, can lead to 
the ultmate truth. The Middle Path, which ¡is devoid of name and 
character 1s really the way of elucidation of a rIght view. 

The jJourney to Find the Bodhisafva Wuthin: Bodhisattva 1s a 
Sanskrit term for an Enlightened Being. This 1s the one whose essence 
1s bodhi whose wIsdom 1s resulting from direct perception of Truth with 
the compassion awakened thereby. Enliphtened being who 1s on the 
path to awakening, who vows to forego complete enlightenment until 
he or she helps other beings attain enlightenment. À Sanskrit term 
which means “Awakening being” or a “being of enlightenment,” or 
“one whose essence 1s wisdom,” or “a being who aspires fÍor 
enlightenment.” This 1s the Iideal of Mahayana Buddhism. The 


1056 


beginning of the bodhisattva”s career Is marked by the dawning of the 
“mind of awakening” (Bodhi-citta), which 1s the resolve to become a 
Buddha In order to benefit others. So, Bodhisattva 1s considered as a 
human being with his own karmas at his very bírnth as all other 
creatures, but he can be able to get rid of all his Iinner conflicts, 
including bad karmas and sufferings, and external crises, Iincluding 
environments, calamities and other dilema, can change this unfortunate 
situation and can make a peaceful, prosperous and happy world for all 
to live In together by using his effort and determination In cultivating a 
realisitc and practical way without depending on external powers. In 
Mahayana literature, this 1s commonly followed by a public ceremony 
of a vow to attainn Buddhahood (Pranidhana) 1n order to benefit other 
senflent beings. That 1s to say: “Above to seek bodhi, below to save 
(transform) beings.” This Is one of the great vows of a Bodhisattva. 
After that point the bodhisattva pursues the goal of Buddhahood by 
progressively cultivating the six, sometimes ten, “perfectlons” 
(Paramita): generosify, ethics, patlence, effort, concentration, and 
wisdom. The two primary qualities in which the Bodhisattva trains are 
compassion and wisdom, and when the perfections are fully cultivated 
and compassion and wisdom developed to their highest level, the 
Bodhisattva becomes a Buddha. The Bodhisattva path 1s commonly 
divided 1nto ten levels (Bhumn). The term Bodhisattva 1s not, however, 
confined solely to Mahayana Buddhism: In Theravada, Sakyamuni 
Buddha 1s referred to as “Bodhisatta” (Bodhisattva) In the past lives 
described in the Jatakas, during which he 1s said to have gradually 
perfected the good qualities of a Buddha. In the Mahayana sense, 
however, the Bodhisattva concept 1s an explicit reJection of NÑikaya 
Buddhism”s Ideal religlous paradigm, the Arhat. In Mahayana the 
Athat 1s characterized as limited and selfish, concerned only with 
personal salvation, in contrast to the Bodhisattva, who works very hard 
for all sentlent beings. So the term”Bodhisattva” In general, means a 
“Bodhi being”. It denotes a being who 1s destined to obtain fullest 
Enliphtenment or Buddhahood. According to the Digha Nikaya, 
literally, a “Bodhisattva” means one who 1s an Intellectual, or one who 
1s resolved or maintained only to the paths that lead to enlightenmett. 
Several centuries after the Buddha”s parinirvana, Bodhisattva 1s one of 
the most Important ideas of Mahayana Buddhists. However, the 


1057 


concept was not a sole creaton of the Mahayana. The term 
“Bodhisattva” had been mentioned In the Pali Canon and it stems from 
the original Pali Buddhism which 1s used more or less exclusively to 
designate Sakyamumi Buddha prior to His Enlightenment. According to 
Sarvastivada School, “Bodhisattva” 1s defined as a person who Is 
certain to become a Buddha. He 1s a person who 1s born of wisdom and 
protected and served by the wise. According to the Astasahasrika 
PraJnaparamita, nothing real is meant by the word “Bodhisattva,” 
because a Bodhisattva trains himself in non-attachment to all dharmas. 
For the Bodhisattva, the great being awakes In non-attachment to full 
enlightenment in the sense that he understands all the dharmas, 
because he has enlightenment as his aim, an enlightened being. In 
short, a Bodhisattva 1s an enlipghtener of sentient beings. He usually 
vows fo take the enlightenment that he has been certified as having 
affained and the wisdom that he has uncovered to enliphten all other 
senftlent beings. A Bodhisattva”s Job 1s not easy at all. Though his 
appearance 1s not rare as that of a Buddha, but it 1s extremely difficult 
for a Bodhisattva to appear, and 1t 1s also extremely difficult for 
ordinary people to encounter a real Bodhisattva. 

lf practitioners want to follow 1n the foosteps of Bodhisattvas, we 
should try to cultivate some typical methods of Bodhisattvas' ways of 
cultivation. We, devoted Buddhists, must examine ourselves so that we 
are able to know who we are. Know our body and mind by simply 
watching. In sitting, In sleeping, In eating, know our limits. Use 
wisdom. The practice 1s not to try to achieve anything. Just be mindful 
of what 1s. Our whole medifation 1s to look directly at the mind. We 
wIll be able to see suffering, Its cause, and Its end. According to Zen 
Master Daikaku In Zen and the Way: "Zen practice 1s not clarifying 
conceptual distinctions, but throwing away ones preconceived views 
and notIlons and the sacred texts and all the rest, and piercing through 
the layers of coverings over the spring of self behind them. All the holy 
ones have turned within and soughrt ¡n the self, and by this went beyond 
all doubt. To turn within means all the twenty-four hours and In every 
situafion, to pierce one by one througph the layers covering the self, 
deeper and deeper, to place that cannot be described. It is when 
thinking comes to an end and making distinctions ceases, when wrong 
views and Ideas disappear of themselves without having to be driven 


1058 


forth, when without being sought the true action and true Iimpulse 
appear of themselves. It is when one can know what 1s the truth of the 
heart." 

ShoJu RoJin was the name of a Japanese Zen master in the late 
seventeenth century and early eiphteenth century. Zen master Shoju 
RoJn, also called Dokyo Etan, belonged to the Japanese Lin-Chi 
school, a disciple and the only dharma successor of Bu nan Shido; and 
the master of Hakuin ZenJi. He wandered through Japan and trained 
under masters of various Zen schools. He 1s the author of the Collection 
of Sand and Stone, a popular anthology of frequently humorous 
Buddhist stories and legends, which Zen masfers are fond of quoting In 
therr teaching. As a young man, Dokyo Etan had been a retainer in the 
household of Lord Matsudaira of Nagano. His Interest in Zen was 
roused when a number of older samurai asked an Itinerant monk to 
write down the name of the Bodhisattva of Compassion as talismans for 
therr safety. Etan asked for one as well, but the monk recognized 
something deeper In the young man than he had sensed in the other 
soldiers. He told Etan, “The Bodhisattva I1snt to be sought without. 
These trifles are of no value. Seek the Bodhisattva within.” The monk's 
words stayed with Etan for a very long time, and he became 
preoccupied with seeking to understand what they meant. The matter 
of the Bodhisattva Within became his mass of Great Doubt, and he 
focused on 1t for many months with such Intensity that it often 
distracted him while he was carrying out his assigned duties. One day, he fell 
from a ladder and was knocked unconscious. When he came to, the question 
was resolved. He felt certain he now knew what the Bodhisattva Within was, 
but he wanted to have his understanding confirmed by a Zen master. 


1059 


Tuyển Luận Thứ Bốn Mươi Lăm 
The Forty-FỨth Selective Essay 


Chấp Trước & Buông Bỏ 
Theo Quan Điểm Phật Giáo 


Vì Sao Chúng Ta Chấp Trước & Chấp Trước Cái Gì?: Chấp 
Trước có nghĩa là dính mắc vào tư tưởng cho rằng vạn hữu là thực 
(dính chắc vào sự vật mà không rời lìa. Mỗi pháp đều có nhiều nghĩa 
tương đối, nếu chấp chặt vào một nghĩa, chẳng biết dung hòa, chẳng 
biết tùy nghi, chấp trước như vậy chỉ là tự hạn hẹp lấy mình mà thôi). 
Chấp trước là bám chặt vào, vướng mắc, cho rằng cái ngã và vạn hữu 
có thật. Chấp trước từ con người mà nẩy lên thứ tình yêu hay dục vọng 
nẩy nở khi nghĩ đến ngưới khác. Ái kiến cũng có nghĩa là tâm chấp 
luyến vào hình thức, trói buộc chúng ta vào dục vọng và ham muốn 
trần tục. Chấp thủ là những thứ làm cho chúng ta tiếp tục lăn trôi trong 
vòng luân hồi sanh tử. Là Phật tử thuần thành, đã nguyện tu theo Phật, 
sẽ không hành xử như những kẻ tầm thường khác, những kẻ chẳng thể 
nhìn suốt, chẳng thể buông bỏ. Nếu bạn chẳng thể dứt trừ chấp trước 
vào “cái tôi”, “cái của tôi”, và cái “pháp”; và nếu bạn cứ tiếp tục giữ 
chặt tứ tướng: phân biệt mình, người, chúng sanh và thọ giả tướng, 
chắc chắn bạn sẽ gặp phải nhiều phiền hà rắc rối trên đời. Nếu chúng 
ta biết buông bỏ và lùi lại một bước để cân nhắc thì chuyện gì xãy ra 
đi nữa, bạn sẽ luôn nhìn sự vật như chúng thật là, chứ không như bể 
ngoài của chúng. Theo Đức Phật, giác ngộ không gì khác hơn là cắt 
đứt tất cả mọi chấp trước. Chúng ta có thể chấp trước vào con người, 
vào sự vật, vào những trạng thái mà chúng ta chứng nghiệm, vào 
những suy nghĩ của chính mình, hay những ý định từ trước của chính 
mình. Sự chấp trước hay trói buộc mạnh mẽ vào ái dục. Tuy nhiên, từ 
sự ái trước nầy có thể nẩy sanh ra “từ bi” là nền tảng của tình thương 
trong Phật giáo. 

Chướng ngại của chấp trước là chấp vào tự kỷ và chư pháp, và hậu 
quả là chướng ngại trong tiến trình đi vào Niết bàn của người tu tập. 
Hễ mình có một chút chấp trước là có chướng ngại. Có chướng ngại thì 
khó lòng ra khỏi Tam Giới. Cho nên Phật tử chân thuần phải cố gắng 
phá thủng mọi chấp trước. Cho tới khi nào mình tới được chỗ không có 


1060 


gì cả, thì đó là lúc mình khôi phục lại được bộ mặt thật của chính mình. 
Bây giờ cho dù mình muốn có cũng chẳng được, đến khi mình chẳng 
còn muốn gì nữa thì mọi thứ đều có. Trong Tứ Diệu Đế, Đức Phật đã 
dạy rằng chấp ngã là cội rễ gây ra đau khổ. Từ chấp thủ gây nên lo 
buồn sợ sệt. Người giải thoát khỏi chấp thủ sẽ không bị lo buồn và ít 
sợ sệt hơn. Càng chấp thủ thì người ta càng khổ đau. Nếu bạn không 
còn chấp trước, dĩ nhiên là bạn đã giải thoát. Trong Kinh Lăng Già, 
Đức Phật dạy Mahamati: “Này Mahamati, có vô số lượng các hình 
thức chấp chặt vào thế giới bằng cách coi từng chữ trong kinh văn 
tương ứng đúng đắn với ý nghĩa.” Trong Kinh Pháp Cú, đức Phật dạy 
về ái chấp: Như nước lũ cuống phăng những xóm làng say ngủ giữa 
đêm trường, tử thần sẽ lôi phăng đi những người mê muội sinh tâm ái 
trước những bông hoa mình vừa góp nhặt được (47). Cứ sanh tâm ái 
trước và tham luyến mãi không chán những bông hoa mà mình vừa góp 
nhặt được, đó chính là cơ hội tốt cho tử thân lôi đi (48). 

Theo Phật giáo, có nhiều loại chấp trước khác nhau. Wì Á¡ Kiến mà 
chúng ta Chấp trước: Loại chấp trước từ con người mà nẩy lên thứ tình 
yêu hay dục vọng nẩy nở khi nghĩ đến ngưới khác. Ái kiến cũng có 
nghĩa là tâm chấp luyến vào hình thức, trói buộc chúng ta vào dục 
vọng và ham muốn trần tục. Chúng ta Chấp trước vì bản chất con 
người mới sinh ra là đã có Ngã Chấp: Còn gọi là phân biệt ngã chấp, 
hay ngã chấp bẩm sinh, lúc mới sanh ra đã có. Chấp vào khái niệm của 
một cái ngã thật, chấp vào Thường ngã, hay chấp vào cái ngã thường 
hằng chứ không phải là sự phối hợp của năm uẩn sanh bởi nhân duyên. 
Ngã chấp nảy sanh ra do sự phân biệt hay lý luận sai lầm của bản 
thân. Mặc dầu mục đích chính của Thiền Quán là 'Ngộ', mục tiêu 
trước mắt và quan trọng của Thiển Quán là triệt tiêu sự chấp ngã. Một 
khi chấp ngã đã bị triệt tiêu thì vô minh cũng sẽ tự động chấm dứt, 
chừng đó hành giả sẽ đạt được sự giác ngộ giống như sự giác ngộ mà 
Đức Thích Tôn Từ Phụ đã tuyên bố 26 thế kỷ trước đây. Tất cả Phật tử 
đều có cùng một mục đích giống nhau, đó là diệt tận sự chấp ngã, từ 
bỏ quan niệm về một bản ngã riêng biệt của cá nhân, và công phu tu 
tập của họ đều hướng đến sự vun bồi cho các đức tánh tâm linh rất dễ 
dàng nhận ra, như là điểm tĩnh, tính độc lập, hoặc luôn quan tâm và từ 
ái với người khác. Trong giáo điển, giáo pháp được so sánh như là một 
mùi vị để trực tiếp cảm nhận, chứ không phải để học và để nắm giữ. 
Lời vàng của Đức Phật được xác định có mùi vị an lạc, giải thoát và 


1061 


Niết bàn. Dĩ nhiên, sự đặc biệt của các mùi vị nầy không dễ gì diễn tả 
được, và những mùi vị nầy chắc chắn sẽ không đến với những ai từ 
chối không chịu tự mình tự nếm chúng. Chừng nào chúng ta triệt tiêu 
được sự chấp ngã, chừng đó tâm trí của chúng ta sẽ hoàn toàn thanh 
tịnh và chúng ta có khả năng nhận biết hết mọi vật trong vũ trụ bằng 
trí tuệ. Chừng nào chúng ta triệt tiêu được sự chấp ngã, chừng đó 
chúng ta sẽ có khả năng thấy được tất cả những đau khổ của chúng 
sanh mọi loài, và chừng đó chúng ta sẽ có khả năng yêu thương chúng 
sanh với lòng đại bi. Như vậy Thiển Quán chẳng những giúp chúng ta 
thanh tịnh thân tâm, mà còn giúp cho chúng ta vượt thoát khỏi sự chấp 
ngã truyền kiếp của chúng sanh. Vì Có Vì Không mà chúng ta Chấp 
Trước: Một vài trường phái cho rằng thà chấp có như núi Tu Di, còn 
hơn là chấp không như một vi trần.” Tuy nhiên, một khi đã thấu triệt 
giáo pháp nhà Phật, chúng ta sẽ không chấp vào bên nào cả. Vì cho 
rằng có Nhân Không, nhưng không có Pháp Không mà chúng ta Chấp 
Trước: Nội đạo chấp giữ vào A Tỳ Đạt Ma Luận mà thừa nhận rằng có 
nhân không, nhưng không có pháp không (đã chứng lý vô ngã nhưng 
còn chấp vào pháp hữu tính). Vì Đoạn Kiến mà chúng ta Chấp Trước: 
Thuyết nầy tin rằng loài người cũng như vật, chết là mất là mất hẳn, 
không còn gì sau đó, là cát bụi con người trở về với cát bụi. Các khoa 
học gia cho rằng mỗi cá nhân vào đời lúc được thọ thai do tinh cha 
trứng mẹ, sống cuộc đời của mình và chết, chấm dứt hiện hữu. Thuyết 
nầy không đúng với luật “Luân Hồi” của đạo Phật. Theo giáo lý nhà 
Phật thì chúng sanh lăn lộn trong luân hồi sanh tử, vòng luân hồi xoay 
chuyển chúng sanh trong lục đạo. Phật tử không tin nơi đoạn diệt, vì 
đoạn diệt căn cứ trên sự hiểu biết không toàn hảo về chân như thực 
tánh. Vì cho rằng Vạn Hữu có thực mà chúng ta Chấp Trước: Dính mắc 
vào tư tưởng cho rằng vạn hữu là thực (dính chắc vào sự vật mà không 
rời lìa. Mỗi pháp đều có nhiều nghĩa tương đối, nếu chấp chặt vào một 
nghĩa, chẳng biết dung hòa, chẳng biết tùy nghi, chấp trước như vậy chỉ 
là tự hạn hẹp lấy mình mà thôi). Vì bám chặt vào Kiến Giải của mình 
mà chúng ta Chấp Trước: Bám chặt vào kiến giải của mình hay giữ lấy 
kiến giải chấp nê từ tâm mình, không dám xa lìa nên sinh ra sự lầm lạc 
mù quáng về tất cả mọi vọng kiến. Vì cho rằng Tướng Trạng là thật 
nên chúng ta Chấp Trước: Đây là thô tướng thứ ba trong sáu thô tướng 
được đề cập trong Đại Thừa Khởi Tín Luận, nhớ mãi những vui những 
buồn coi như chúng là thật chứ không phải là ảo vọng. Vì in nơi sự 


1062 


vĩnh cửu mà chúng ta Chấp Trước nơi Thường Kiến: Thuyết nầy tin 
rằng trước khi là người, con người không có hiện hữu, rồi được tạo nên, 
con người được sanh vào đời do ý chí của một vị thần linh. Người ấy 
sống đời mình, rồi tùy theo những gì mình tin tưởng hay những hành 
động của mình trong đời, sẽ được về vĩnh viễn trên cõi thiên đàng 
hoặc bị đày vĩnh viễn nơi địa ngục. Thuyết nầy không đúng với luật 
“Luân Hồi” của đạo Phật. Theo giáo lý nhà Phật thì chúng sanh lăn lộn 
trong luân hồi sanh tử, vòng luân hồi xoay chuyển chúng sanh trong lục 
đạo. Phật tử không tin nơi sự thường hằng vì Phật tử không tin thế giới 
nầy hay thế giới nào khác lại có sự trường cửu không thay đổi. 

Theo Truyện Tiền Thân Đức Phật, có một câu chuyện về người 
đánh bẫy và con khỉ. Người đánh bẫy bắt con khỉ bằng cách nào? Anh 
ta lấy một trái dừa và khoét một lổ nhỏ. Rồi anh ta để vài hạt đậu 
phộng bên trong và bên ngoài trái dừa. Chẳng bao lâu, một con khỉ sẽ 
đến và ăn các hạt đậu phộng trên mặt đất. Rồi nó sẽ đặt tay vào trái 
dừa để với tới những hạt đậu bên trong. Việc nắm các hạt đậu phộng 
bên trong trái dừa sẽ làm cho tay nó lớn hơn, vì vậy nó không thể lôi 
tay ra khỏi lổ hổng. Nó la khóc và nổi giận, nhưng không chịu buông 
bỏ các hạt đậu để rút tay ra. Cuối cùng, người đặt bẫy đến và bắt nó. 
Chúng ta cũng giống như con khỉ trên. Chúng ta muốn thoát khổ nhưng 
không chịu buông bổ các dục vọng. Theo cách này chúng ta vẫn bị 
mắc kẹt mãi trong vòng luân hồi sanh tử chỉ vì sự THAM LUYẾN của 
chính mình. Trong thư gửi cho Lý Hiến Thần, Thiển sư Tông Cảo Đại 
Huệ viết: "Đức Phật nói: 'Một người muốn biết cảnh giới Phật, phải 
tịnh cái ý mình như hư không.' Người ấy phải biết viễn ly vọng tưởng 
và các điều chấp trước, khiến cho các chỗ mà tâm hướng về đều vô 
ngại. Cảnh giới Phật không phải là cảnh giới bên ngoài và có tướng 
Phật, đó là cái cảnh giới tự giác-thánh trí vậy. Muốn biết cảnh giới 
này, không nhờ trang nghiêm tu chứng mà được. Phải tịnh cái nhiễm 
của khách trần phiền não trong ý căn từ thời vô thủy đến giờ. Cái tâm 
phải bao la như hư không, lìa xa các chấp thủ của ý thức. Tất cả các 
vọng tưởng hư ngụy cũng như hư không. Tu tập như vậy ắt cái diệu 
tâm vô dụng công tự nhiên phản ứng với tất cả các điều kiện mà 
không bị trệ ngại." 

Ai Trói Buộc Chúng Ta?: Trói buộc là kết, là sự ràng buộc hay 
phiền trược cột trói chúng sanh trong vòng luân hồi sanh tử. Trói buộc 
còn có nghĩa là Kiết sử. Kiết và sử, hai tên gọi khác nhau của phiền 


1063 


não, kiết là trói buộc thân tâm kết thành quả khổ, sử là theo đuổi và 
sai sử chúng sanh. Theo Thanh Tịnh Đạo, kiết sử là mười pháp khởi từ 
sắc tham; gọi là kiết sử vì chúng trói buộc các uẩn trong đời nầy với 
các uẩn đời kế tiếp, hoặc trói buộc nghiệp với quả, hoặc trói buộc hữu 
tình vào đau khổ. Vì bao lâu cái nầy còn hiện hữu thì cái kia không 
chấm dứt. Có ba loại trói buộc: Kiến kết hay ngã kiến, giới thủ kết hay 
giới cấm thủ kết hay chấp vào cái công hạnh phát sinh do sự tuân thủ 
giới luật đạo đức, và nghi kết hay sự nghỉ ngờ chánh lý. Trong Kinh 
Niết Bàn, đức Phật đã nói: “Này thiện nam tử, Tu Đà Hoàn tuy có thể 
cắt đứt vô lượng phiền não, nhưng vì ba kết rất nặng nên chúng cũng 
bao hàm tất cả kết mà Tu Đà Hoàn đã đoạn.” 

Thế giới mà chúng ta đang sống là thế giới của dục vọng. Mọi 
chúng sanh được sinh ra và tổn tại như là một sự kết hợp của những 
dục vọng. Chúng ta được sinh ra do sự ham muốn của cha của mẹ. Khi 
chúng ta bước vào thế giới này chúng ta trở nên mê đắm vật chất, và 
tự trở thành nguồn gốc của dục vọng. Chúng ta thích thú với những tiện 
nghi vật chất và những khoái lạc của giác quan. Vì thế chúng ta chấp 
trước vào thân này, nhưng xét cho cùng thì chúng ta thấy rằng thân này 
là nguồn gốc của khổ đau phiền não. Vì thân này không ngừng thay 
đổi. Chúng ta ao ước được sống mãi, nhưng từng giờ từng phút thân xác 
này thay đối tử trẻ sang già, từ sống sang chết. Chúng ta có thể vui 
sướng trong lúc chúng ta còn trẻ trung khỏe mạnh, nhưng khi chúng ta 
quán tưởng đến sự già nua bệnh hoạn, cũng như cái chết luôn đe dọa 
ám ảnh thì sự lo âu sẽ tràn ngập chúng ta. Vì thế chúng ta tìm cách 
trốn chạy điều này bằng cách né tránh không nghĩ đến nó. Tham sống 
và sợ chết là một trong những hình thức chấp trước. Chúng ta còn chấp 
trước vào quần áo, xe hơi, nhà lầu và tài sản của chúng ta nữa. Ngoài 
ra, chúng ta còn chấp trước vào những ký ức liên quan đến quá khứ 
hoặc những dự tính cho tương lai nữa. 

Theo Kinh Kim Cang, Đức Phật dạy: “Phàm cái gì có hình tướng 
đều là pháp hữu vi. Pháp hữu vi cũng giống như một giấc mộng, một 
thứ huyễn hóa, một cái bọt nước, hay một cái bóng hình, một tia điển 
chớp, toàn là những thứ hư vọng, không có thực chất. Hết thảy mọi thứ 
đều phải quán như vậy, mới có thể hiểu minh bạch lẽ chân thật, để 
chúng ta không chấp trước, không bị vọng tưởng quấy nhiễu.” Theo 
Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 18, Đức Phật dạy: “Pháp của ta là 
niệm mà không còn chủ thể niệm và đối tượng niệm; làm mà không 


1064 


còn chủ thể làm và đối tượng làm; nói mà không có chủ thể nói và đối 
tượng nói; tu mà không còn chủ thể tu và đối tượng tu. Người ngộ thì 
rất gần, kẻ mê thì rất xa. Dứt đường ngôn ngữ, không bị ràng buộc bất 
cứ cái gì. Sai đi một ly thì mất tức khắc.” 

Muốn buông bồ và đoạn tận những trói buộc này, chúng ta không 
có sự lựa chọn nào khác là phải tu theo con đường của đức Phật. Theo 
Kinh Potaliya trong Trung Bộ Kinh, có tám pháp đưa đến sự đoạn tận. 
Thứ nhất là *y cứ không sát sanh, sát sanh cần phải từ bổ”. Do duyên 
gì, lời nói như vậy được nói lên? Ở đây, nầy gia chủ, vị Thánh đệ tử 
suy nghĩ như sau: “Do nhơn những kiết sử nào ta có thể sát sanh, ta 
đoạn tận, thành tựu sự từ bỏ các kiết sử ấy. Nếu ta sát sanh, không 
những ta tự trách mắng ta vì duyên sát sanh, mà các bậc có trí, sau khi 
tìm hiểu, cũng sẽ khiển trách ta vì duyên sát sanh, và sau khi thân hoại 
mạng chung, ác thú sẽ chờ đợi ta, vì duyên sát sanh. Thật là một kiết 
sử, thật là một triển cái, chính sự sát sanh nầy. Những lậu hoặc, phiền 
lao nhiệt não nào có thể khởi lên, do duyên sát sanh, đối với vị đã từ 
bỏ sát sanh, những lậu hoặc, phiền lao nhiệt não như vậy không còn 
nữa.” Y cứ không sát sanh, sát sanh cần phải từ bỏ,” do duyên như vậy, 
lời nói như vậy được nói lên. 7hứ nhì là “y cứ không lấy của không 
cho, lấy của không cho cần phải từ bỏ.” Thứ ba là “y cứ nói lời chân 
thật, nói láo cần phải từ bỏ.” 7hứ / là “y cứ không nói hai lưỡi, nói hai 
lưỡi cần phải từ bỏ.” Thứ năm là “y cứ không tham dục, tham dục cần 
phải từ bỏ.” 7 sáu là “y cứ không hủy báng sân hận, hủy báng sân 
hận cần phải từ bỏ.” 7 bảy là “y cứ không phẫn não, phẫn não cần 
phải từ bỏ.” Thứ ám là “y cứ không quá mạn, quá mạn cần phải từ 
bỏ.” Lại có thêm mười hành động buông bỏ và đoạn tận những trói 
buộc không đưa chúng ta đến sự hối hận, đó là: Thứ nhất là không sát 
sanh. Thứ nhì là không trộm cắp. Thứ ba là không tà dâm. Thứ tư là 
không nói dối. Thứ năm là không nói lỗi của người. Thứ sáu là không 
uống rượu. Thứ bảy là không tự cho mình hay và chê người dở. Thứ 
tám là không hèn hạ. Thứ chín là không sân hận. Thứ mười là không 
hủy báng Tam Bảo. 

Người Phật tử tin luật nhân quả chứ không không phải thưởng phạt. 
Mọi hành động hễ là nhân ắt có quả; hễ là quả ắt có nhân. Tương tự, 
hễ có gieo nhân trói buộc vào cái gì đó thì phải có quả vướng mắc và 
khổ đau phiền não vì cái gọi là cái gì đó. Luật nhân quả là ý niệm căn 
bản trong Phật giáo chi phối mọi hoàn cảnh. Đây là định luật căn bản 


1065 


của vạn hữu, nếu một người gieo hạt giống tốt thì chắc chắn người đó 
sẽ gặt quả tốt; nếu người ấy gieo hạt giống xấu thì hiển nhiên phải gặt 
quả xấu. Dù kết quả có thể mau hay chậm, mọi người chắc chắn sẽ 
nhận những kết quả tương ứng với những hành động của mình. Người 
nào thâm hiểu nguyên lý này sẽ không bao giờ làm điều xấu. Theo 
Phật Giáo, mọi hành động là nhân sẽ có kết quả hay hậu quả của nó. 
Giống như vậy, mọi hậu quả đều có nhân của nó. Luật nhân quả là 
luật căn bản trong Phật giáo chi phối mọi hoàn cảnh. Luật ấy dạy rằng 
người làm việc lành, dữ hoặc vô ký sẽ nhận lấy hậu quả tương đương. 
Người lành được phước, người dữ bị khổ. Nhưng thường thường người 
ta không hiểu chữ phước theo nghĩa tâm linh, mà hiểu theo nghĩa giàu 
có, địa vị xã hội, hoặc uy quyền chánh trị. Chẳng hạn như người ta bảo 
rằng được làm vua là do quả của mười nhân thiện đã gieo trước, còn 
người chết bất đắc kỳ tử là do trả quả xấu ở kiếp nào, dầu kiếp nầy 
người ấy không làm gì đáng trách. Nhân quả là một định luật tất nhiên 
nêu rõ sự tương quan, tương duyên giữa nhân và quả, không phải có ai 
sinh, cũng không phải tự nhiên sinh. Nếu không có nhân thì không thể 
có quả; nếu không có quả thì cũng không có nhân. Nhân nào quả nấy, 
không bao giờ nhân quả tương phản hay mâu thuẫn nhau. Nói cách 
khác, nhân quả bao giờ cũng đồng một loại. Nếu muốn được đậu thì 
phải gieo giống đậu. Nếu muốn được cam thì phẩi gieo giống cam. 
Một khi đã gieo cổ dại mà mong gặt được lúa bắp là chuyện không 
tưởng. Tương tự muốn gặt quả giải thoát mà lại gieo nhân trói buộc là 
chuyện không thể xảy ra được. 

Nếu chúng ta thực sự biết ai là người trói buộc mình, sẽ có cơ hội 
cho chúng ta cố gắng tu tập cởi mở những trói buộc và chấp trước này 
rồi chúng ta sẽ thấy rằng trải nghiệm được việc thoát ly khổ đau phiển 
não để có được sự yên bình, tỉnh thức, và hạnh phúc không có nghĩa là 
chúng ta phải đi vào một nơi không có tiếng ổn ào, không có sự rắc rối 
hay không có những công việc nặng nhọc. Kỳ thật, sự yên bình thật sự 
hiện diện giữa những thứ vừa kể trên mà chúng ta vẫn có sự yên tĩnh 
nơi nội tâm mình. Đối với người Phật tử thuần thành, một khi đã quyết 
định tu tập cởi mở những trói buộc và chấp trước phải kiên trì không 
thối chuyển; từng bước một, phải cố gắng hết sức mình để tu tập mỗi 
ngày. Lâu dần, sự việc này sẽ giúp mình có những thói quen khiến cho 
cuộc sống của mình ngày càng được cởi trói về mọi phương diện một 
cách tốt đẹp hơn. Phật tử thuần thành cũng nên luôn nhớ rằng theo đạo 


1066 


Phật, tâm là gốc của muôn pháp. Tâm có thể tạo nghiệp thì cũng chính 
tâm có thể diệt nghiệp. Nếu tâm này trói buộc chúng ta thì cũng chính 
tâm nầy cởi trói cho chúng ta, và không ai khác có thể làm được 
chuyện này. Trong Tâm Địa Quán Kinh, Đức Phật dạy: “Trong Phật 
pháp, lấy tâm làm chủ. Tất cả các pháp đều do tâm sanh.” Tâm tạo ra 
chư Phật, tâm tạo thiên đường, tâm tạo địa ngục. Tâm là động lực 
chính làm cho ta sung sướng hay đau khổ, vui hay buồn, trầm luân hay 
giải thoát. Như vậy chỉ có chính tâm chúng ta trói buộc chúng ta, thì 
cũng phải chính cái tâm này mở trói cho chúng ta chứ không ai khác có 
thể làm được chuyện này. 

Vô Minh Dẫn Đến Chấp Trước: Khi chúng ta bước vào thế giới 
này chúng ta trở nên mê đắm vật chất, và tự trở thành nguồn gốc của 
dục vọng. Chúng ta thích thú với những tiện nghi vật chất và những 
khoái lạc của giác quan. Vì thế chúng ta chấp trước vào thân này, 
nhưng xét cho cùng thì chúng ta thấy rằng thân này là nguồn gốc của 
khổ đau phiển não. Vì thân này không ngừng thay đổi. Chúng ta ao 
ước được sống mãi, nhưng từng giờ từng phút thân xác này thay đổi tử 
trẻ sang già, từ sống sang chết. Chúng ta có thể vui sướng trong lúc 
chúng ta còn trẻ trung khỏe mạnh, nhưng khi chúng ta quán tưởng đến 
sự già nua bệnh hoạn, cũng như cái chết luôn đe dọa ám ảnh thì sự lo 
âu sẽ tràn ngập chúng ta. Vì thế chúng ta tìm cách trốn chạy điều này 
bằng cách né tránh không nghĩ đến nó. Tham sống và sợ chết là một 
trong những hình thức chấp trước. Chúng ta còn chấp trước vào quần 
áo, xe hơi, nhà lầu và tài sản của chúng ta nữa. Ngoài ra, chúng ta còn 
chấp trước vào những ký ức liên quan đến quá khứ hoặc những dự tính 
cho tương lai nữa. Theo Phật giáo, tất cả những chấp trước này đều bắt 
nguồn từ Vô Minh: Trong Phật giáo, vô minh là không biết hay mù 
quáng hay sự cuỗng si của tâm thức, không có khả năng phân biệt về 
tính thường hằng và tính không thường hằng. Vô minh là sự ngu dốt về 
Tứ Diệu Đế, Tam bảo, Luật Nhân quả, v.v. Avidya là giai đoạn đầu 
tiên của Thập nhị nhân duyên dẫn đến mọi rắc rối trên đời và là gốc 
rễ của mọi độc hại trên đời. Đây là yếu tố chính làm vướng víu chúng 
sanh trong vòng luân hồi sanh tử. Theo nghĩa của Phật giáo, Avidya chỉ 
việc thiếu hiểu biết về tứ diệu đế, nghiệp báo, nhân duyên, và những 
giáo thuyết chủ yếu trong Phật giáo. Theo trường phái Trung Quán, 
“vô minh” chỉ trạng thái của một tinh thần bị những thiên kiến và 
những định kiến thống trị khiến cho mọi người tự mình dựng lên một 


1067 


thế giới lý tưởng lẫn lộn hình thức và tính đa dạng với hiện thực thường 
ngày, hạn chế cách nhìn đối với hiện thực. Vô minh là sự không am 
hiểu bản tính thật của thế giới là hư không và hiểu sai thực chất của 
các hiện tượng. Như vậy vô minh có hai chức năng: một là che dấu bản 
chất thật, và hai là dựng lên một hiện thực hư ảo. “Vô minh” được coi 
như là hiện thực ước lệ. Theo các phái Kinh Lượng Bộ và Tỳ Bà Sa 
Luận Bộ, “vô minh” là một cách nhìn thống nhất và thường hằng đối 
với thế giới, trong khi thật ra thế giới là đa dạng và không thường 
hằng. “Vô minh” là lẫn lộn bản chất của thế giới với những vẻ bên 
ngoài. Theo quan điểm của trường phái Du Già, “vô minh” coi đối 
tượng như một đơn vị độc lập với ý thức, nhưng trong hiện thực, nó 
giống như ý thức. 

Vô minh là không giác ngộ, là mắc xích thứ nhất hay mắt xích cuối 
cùng trong Thập Nhị Nhân Duyên. Vô minh là cái tâm ám độn, không 
chiếu rọi được rõ ràng sự lý của các pháp. Vô minh không biết gì đến 
con đường thoát khổ là một trong ba lậu hoặc nuôi dưỡng dòng sanh tử 
luân hồi. Vô minh là nguyên nhân chính của sự không giác ngộ của 
chúng ta. Vô minh chỉ là giả tướng nên nó chịu ảnh hưởng của sanh, 
diệt, tăng, giảm, uế, tịnh, vân vân. Có khi Vô minh có nghĩa là ảo 
tưởng. Nghĩa là bóng tối hoàn toàn không có ánh chiếu sáng. Vô minh 
là lầm cái dường như với cái thật là, hay hiện tượng ảo tưởng mà cho 
là thực tại. Vô minh chính là nguyên nhân của, sanh, lão, lo âu, sầu 
muộn, khổ sở, bệnh hoạn, và chết chóc. Vô minh là một trong ba ngọn 
lửa cần phải dập tắt trước khi bước chân vào Niết bàn. Đây là trạng 
thái sai lầm của tâm làm khởi dậy sự tin tưởng về bản ngã. 

Trong nhà Thiển, vô minh là nhìn mọi sự mọi vật không đúng như 
thật. Không hiểu sự thật về cuộc đời. Chừng nào mà chúng ta không 
phát triển tâm mình để đạt được trí tuệ chừng đó chúng ta vẫn vô minh 
về bản chất đúng của sự vật. Theo Phật giáo, vô minh có nghĩa là coi 
cái ngã hay cái ta là thật. Vì si mê mà người ta không thấy được cái 
nhìn như thị, không thể phân biệt đúng sai. Ngu si làm cho người ta mù 
quáng về chấp ngã, chấp pháp là những thứ vô thường, luôn thay đổi 
và hoại diệt. Khi giận dữ đã khởi lên thì con người sẽ không còn gì 
ngoài “si mê.” Để triệt tiêu si mê bạn nên thiển quán “nhân duyên.” 
Tất cả những vấn để khó khăn của chúng ta đều bắt nguồn từ vô minh 
và mê hoặc. Vô minh là bợn nhơ đứng hàng đầu và chính nó đã dẫn 
chúng ta đến chấp trước. Bên cạnh chấp trước, tham lam, sân hận, ngã 


1068 


mạn và rất nhiều bợn nhơ khác cũng cùng phát sanh chung với vô 
minh. Giải pháp phải nằm trong những vấn đề ấy, và do đó, chúng ta 
không nên tách rời, chạy đi tìm ở đâu ngoài vấn để. Phân tách và 
nghiên cứu cho tận tường chúng ta sẽ thấy rằng tất cả những vấn để ấy 
đều là những vấn để của kiếp nhân sinh, của con người, vậy thì chúng 
ta không nên đổ trách nhiệm cho ai khác hơn là con người. Những vấn 
đề thật sự chủ chúng ta phải được và chỉ được giải quyết bằng cách dứt 
bỏ những ảo kiến và những khái niệm sai lầm, và thu xếp nếp sống 
của chúng ta vào khuôn khổ điều hòa đồng nhịp với thực tại. Và điều 
này chỉ có thể thực hiện được qua thiển hành mà thôi. Vô minh còn là 
những tư tưởng và tác ý nào ngăn trở không cho chúng ta giải thoát. 
Nếu chúng ta muốn giải thoát khỏi những phiễển trược nầy, trước tiên 
chúng ta phải thấy được mặt mũi của chúng qua Thiền định. Tương tự 
như những lời Phật dạy trong kinh điển mỗi khi gặp ma vương, Ngài 
liền bảo: “Ma Vương! Ra đã thấy mặt mũi của ngươi rồi”. Người tu tập 
thiển quán nên nhớ rằng mục tiêu của sự tu tập thiển quán theo đúng 
phương pháp là để loại trừ vô minh, khai mở chân tâm và duy trì chánh 
niệm. Qua thiền tập, chúng ta chú trọng vào sự việc với một ý thức 
không xao lãng. Chúng ta cũng không suy nghĩ về việc gì, không phân 
tách, cũng không trôi lạc theo chư pháp, mà lúc nào cũng nhìn thấy 
được tự tánh của bất cứ việc gì đang xảy ra trong tâm mình. Nhờ đó 
mà tâm của chúng ta dần dần được soi sáng, có nghĩa là vô minh bị 
loại dần ra khỏi tâm ý của người tu tập thiển quán. Nếu bạn nghĩ rằng 
tâm của bạn có thể được khai mở bởi một vị thầy nào đó ngoài kia, tức 
là bạn chẳng bao giờ tu tập theo giáo lý nhà Phật cả. Nếu bạn nghĩ ai 
đó có thể phá vở vô minh cho bạn, bạn cũng chẳng phải là người Phật 
tử thuần thành. Tóm lại, Phật tử thuần thành chúng ta nên quay về với 
chính mình, cố gắng tu tập hết sức mình để phá vỡ vô minh. Hễ chúng 
ta phá vỡ được một ít vô minh, chúng ta sẽ có một ít trí tuệ sáng suốt. 
Nếu chúng ta phá vỡ được nhiều vô minh, chúng ta sẽ có nhiều trí tuệ 
sáng suốt. Nếu chúng ta phá vỡ được hoàn toàn vô minh, chúng ta sẽ 
được trí tuệ sáng suốt hoàn toàn. Chừng đó, cuộc sống của chúng ta chỉ 
toàn là sống với trí tuệ sáng suốt trong mọi lúc. Chừng đó cuộc sống 
của chúng ta là gì nếu không muốn nói đó là cuộc sống an lạc, tỉnh 
thức, giác ngộ và hoàn toàn hạnh phúc. 

Hành Giả Chúng Ta Phải Biết Nên Buông Bỏ Cái Gì: Buông bỏ 
theo Phật giáo có nghĩa là buông xả hết tất cả những gì thuộc về thế 


1069 


tục. Một cách cơ bản, từ bỏ thế tục là sự thừa nhận đời là bể khổ. Khi 
bạn nhận thức được điều này thì nó có thể dẫn bạn đến cái mà chúng 
ta có thể gọi là bước ngoặt, đó là sự nhận thức tất cả mọi sự sống 
thông thường đều bị tràn ngập bởi khổ đau phiền não khiến chúng ta đi 
tìm một sự sống tốt đẹp hơn hay một điều gì khác biệt, trong đó không 
có khổ đau phiển não. Trong đạo Phật, chúng ta thường nghe nói về 
buông bỏ và không bám víu vào thứ gì. Như vậy Đức Phật muốn dạy gì 
về buông xả? Ngài muốn nói trong cuộc sống hằng ngày không cách 
chi mà chúng ta buông mọi vật mọi việc. Chúng ta phảẩi nắm giữ sự 
việc, tuy nhiên đừng cố bám víu vào chúng. Thí dụ như chúng ta phải 
làm ra tiền cho chỉ tiêu trong đời sống, nhưng không bám víu vào việc 
làm ra thật nhiều tiền mà bất chấp đến việc làm ra tiền bằng cách nào. 
Giáo pháp căn bản của nhà Phật là phải trấn tỉnh kểm cột tâm viên ý 
mã. Khi buồn ngủ thì m chỗ yên tĩnh, tắt đèn và nằm xuống nghỉ ngơi 
cả thân lẫn tâm. Hành giả làm bất cứ việc gì cũng nên làm với cái tâm 
xã bỏ. Đừng nên kỳ vọng sự đển đáp hay tán dương. Nếu chúng ta xả 
bỏ một ít, chúng ta sẽ có một ít bình an. Nếu chúng ta xả bỏ được 
nhiều, chúng ta sẽ có nhiều bình an. Nếu chúng ta xả bỏổ hoàn toàn, 
chúng ta sẽ được bình an hoàn toàn. Đạo Phật còn đi xa hơn nữa là 
khuyến khích Phật tử nên tu tập xả tướng, hay cởi bỏ những điều ràng 
buộc trong tâm thức vì đây là một trong những đức tính quan trọng nhất 
cho người Phật tử. 

Tính thản nhiên, một trong những đức tính chủ yếu trong Phật giáo. 
Trong Phật giáo, xả tướng có nghĩa là trạng thái không có niềm vui 
cũng như sự đau khổ, một tinh thần sống hoàn toàn cân bằng vượt lên 
tất cả mọi phân biệt đối xử. Thật vậy, sau chỉ một thời gian ngắn thực 
tập hạnh xả bỏ, chúng ta có thể loại bỏ được cái “ta” giả tưởng và 
phiền phức cũng như những lo âu không có thật. Hành giả nên luôn có 
thái độ “Nhìn mà không thấy, nghe mà không hay, ngửi mà không có 
mùi.” Tại sao lại nhìn mà không thấy? Bởi vì có sự hồi quang phản 
chiếu. Tại sao nghe mà không hay? Bởi vì phản văn văn tự kỷ, tức 
quay cái nghe để nghe chính mình. Tại sao ngửi mà không có mùi? Bởi 
vì thâu nhiếp thân tâm, nên mùi vị không làm cho mình dính mắc. Đây 
là trạng thái khi mắt nhìn sắc mà không thấy sắc, tai nghe tiếng mà coi 
như không có âm thanh, mũi ngửi mùi hương mà không thấy có mùi 
hương, lưỡi nếm mà không thấy có vị, thân xúc chạm mà không thấy 
có cảm giác, ý có pháp mà không dính mắc vào pháp. Tâm xả không 


1070 


phải là một khái niệm tri thức, cũng không là một ý tưởng để cho tâm 
mình đùa giởn. Tâm xả là một tâm thái đặc biệt mà chúng ta đạt được 
nhờ tu tập. Muốn được tâm xả cần phải nỗ lực tu tập, phải luyện tâm, 
phải chuyển hóa thái độ mà ta thường có đối với người khác. Tâm xả 
không chỉ có nghĩa là xả ly với thế giới vật chất, mà nó còn có nghĩa là 
không luyến ái hay thù ghét một ai. Không có chỗ cho định kiến hay 
bất bình đẳng trong tâm xả. Người có tâm xả luôn đem tâm bình đẳng 
và không có định kiến ra mà đối xử với thân hữu hay người không 
quen biết. Nếu sau một thời gian tu tập tâm xả, những cẩm giác thương 
bạn, ghét thù và dửng dưng với người không quen biết sẽ từ từ mờ 
nhạt. Đó là dấu hiệu tiến triển trong tu tập của mình. Phật tử thuần 
thành nên luôn nhớ rằng tâm xả không phải là cái tâm dửng dưng với 
tất cả mọi người, mà là cái tâm bình đẳng và không định kiến với bất 
CỨ một a1. 

Buông bỏ hay xả là một trong thất giác phần hay thất bổ để phần. 
Đức Phật dạy: “Muốn được vào trong cảnh giới giải thoát thậm thâm 
của các bậc Bồ Tát, Phật tử trước hết cần phải xả bỏ tất cả dục lạc của 
ngũ dục của phàm phu. Theo Kinh Duy Ma Cật, khi ngài Văn Thù Sư 
Lợi Bồ Tát đến thăm bệnh cư sĩ Duy Ma Cật, ông có hỏi về lòng “xả”. 
Văn Thù Sư Lợi hỏi Duy Ma Cật: “Sao gọi là lòng xả?” Duy Ma Cật 
đáp: “Những phước báo mà vị Bồ Tát đã làm, không có lòng hy vọng.” 
Xả giác phần còn là một trong những cửa ngõ quan trọng đi vào đại 
giác, vì nhờ đó mà chúng ta có thể từ bỏ ngũ dục. Buông xả là giáo 
pháp căn bản của Đức Phật chỉ dạy chúng ta cách trấn an và khống 
chế “Ý mã.” Khi chúng ta buồn ngũ, chỉ cần buông xả tất cả và nằm 
xuống, tắt đèn là buông thổng thân tâm. 

Có hai thiển sư Ekido and Tanzan cùng hành trình về Kyoto. Khi 
đến gần một bờ sông, họ nghe giọng một cô gái kêu cứu. Họ bèn đến 
nơi thì thấy một cô gái trẻ đẹp đang trôi giạt giữa dòng sông. Ekido lập 
tức chạy đến và mang cô an toàn sang bờ bên kia. Nơi đó Ekido cùng 
Tanzan tiếp tục cuộc hành trình. Khi mặt trời bắt đầu lặn, họ sắp đặt 
mọi việc để ổn định chỗ ở qua đêm. Tanzan không thể kêm chế mình 
được nữa, liền nói toạc ra. “Sao bạn có thể đem cô gái ấy lên? Bạn 
không nhớ là chúng ta không được phép đụng đến đàn bà hay sao?” 
Ekido liền trả lời: “Tôi chỉ đưa cô gái sang bờ bên kia, nhưng bạn vẫn 
còn mang cô gái ấy đến đây.” Buông bỏ hay là cởi bỏ những điều ràng 
buộc trong tâm thức. Theo đạo Phật, đây là đức tính thản nhiên, một 


1071 


trong những đức tính chủ yếu trong Phật giáo. Trong Phật giáo, Buông 
bỏ có nghĩa là trạng thái không có niềm vui cũng như sự đau khổ, một 
tỉnh thần sống hoàn toàn cân bằng vượt lên tất cả mọi phân biệt đối 
xử. Ngược lại, buông lung là đầu hàng sự phóng dật của chính mình. 
Trong đạo Phật, chúng ta thường nghe nói về buông xả và không bám 
víu vào thứ gì. Như vậy Đức Phật muốn dạy gì về buông xả? Ngài 
muốn nói trong cuộc sống hằng ngày không cách chi mà chúng ta 
buông mọi vật mọi việc. Chúng ta phải nắm giữ sự việc, tuy nhiên 
đừng cố bám víu vào chúng. Thí dụ như chúng ta phải làm ra tiền cho 
chi tiêu trong đời sống, nhưng không bám víu vào việc làm ra thật 
nhiều tiền mà bất chấp đến việc làm ra tiền bằng cách nào. Hành giả 
làm bất cứ việc gì cũng nên làm với cái tâm xả bổ. Đừng nên kỳ vọng 
sự đền đáp hay tán dương. Nếu chúng ta xả bỏ một ít, chúng ta sẽ có 
một ít bình an. Nếu chúng ta xả bỏ được nhiều, chúng ta sẽ có nhiều 
bình an. Nếu chúng ta xả bỏ hoàn toàn, chúng ta sẽ được bình an hoàn 
toàn. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy “Nếu buông lung thì tham ái 
tăng lên hoài như giống cỏ Tỳ-la-na mọc tràn lan, từ đời nầy tiếp đến 
đời nọ như vượn chuyền cây tìm trái (Dharmapada 334). Tự thắng mình 
còn vẻ vang hơn thắng kẻ khác. Muốn thắng mình phải luôn luôn chế 
ngự lòng tham dục. Bằng sự cố gắng, hăng hái không buông lung, tự 
khắc chế lấy mình, kẻ trí tự tạo cho mình một hòn đảo chẳng có ngọn 
thủy triều nào nhận chìm được.” 

Buông bỏ là không luyến chấp khi làm lợi lạc cho tha nhân. Thói 
thường khi chúng ta làm điều gì nhất là khi được kết quả tốt, thì chúng 
ta hay tự hào, tự mãn, và đắc chí. Sự bất bình, cãi vã xung đột giữa 
người và người, nhóm nầy với nhóm khác cũng do tánh chấp trước mà 
nguyên nhân là do sự chấp ngã, chấp pháp mà ra. Đức Phật dạy rằng 
nếu có người lên án mình sai, mình nên trả lại họ bằng lòng thương, 
không nên chấp chặt. Khi họ càng cuồng dại thì chúng ta càng xả bỏ, 
luôn tha thứ cho họ bằng sự lành. Làm được như vậy là vui. Các vị Bồ 
Tát đã ly khai quan niệm chấp pháp, nên không thấy mình là ân nhân 
của chúng sanh; ngược lại, lúc nào họ cũng thấy chính chúng sanh mới 
là ân nhân của mình trên bước đường lợi tha mẫn chúng, tiến đến công 
hạnh viên mãn. Thấy chúng sanh vui là Bồ Tát vui vì lòng từ bi. Các 
ngài xả bỏ đến độ người gần xa đều xem bình đẳng, kẻ trí ngu đều coi 
như nhau, mình và người không khác, làm tất cả mà thấy như không 


1072 


làm gì cả, nói mà không thấy mình có nói gì cả, chứng mà không thấy 
mình chứng gì cả. 

Giáo pháp căn bản của nhà Phật là phải trấn tỉnh kểm cột tâm viên 
ý mã. Khi buồn ngủ thì tìm chỗ yên tĩnh, tắt đèn và nằm xuống nghỉ 
ngơi cả thân lẫn tâm. Trì giữ tâm bình đẳng, bất thiên nhất phương 
(không nghiêng về bên nào). Xả tướng (buông bỏ hay xả bỏ những 
điều ràng buộc trong tâm thức). Tính thản nhiên, một trong những đức 
tính chủ yếu trong Phật giáo. Trong Phật giáo, xả tướng có nghĩa là 
trạng thái không có niềm vui cũng như sự đau khổ, một tinh thần sống 
hoàn toàn cân bằng vượt lên tất cả mọi phân biệt đối xử. Trong đạo 
Phật, chúng ta thường nghe nói về buông xả và không bám víu vào thứ 
gì. Như vậy Đức Phật muốn dạy gì về buông bỏ? Ngài muốn nói trong 
cuộc sống hằng ngày không cách chi mà chúng ta buông mọi vật mọi 
việc. Chúng ta phải nắm giữ sự việc, tuy nhiên đừng cố bám víu vào 
chúng. Thí dụ như chúng ta phải làm ra tiền cho chi tiêu trong đời 
sống, nhưng không bám víu vào việc làm ra thật nhiều tiền mà bất 
chấp đến việc làm ra tiền bằng cách nào. Hành giả làm bất cứ việc gì 
cũng nên làm với cái tâm xả bỏ. Đừng nên kỳ vọng sự đền đáp hay tán 
dương. Nếu chúng ta buông bỏ một ít, chúng ta sẽ có một ít bình an. 
Nếu chúng ta buông bỏ được nhiều, chúng ta sẽ có nhiều bình an. 
Nếu chúng ta buông bỏ hoàn toàn, chúng ta sẽ được bình an hoàn 
toàn. 

Sau khi Đức Phật nhận chân về bản chất của đời sống con người là 
khổ đau; tất cả chúng sanh giết hại lẫn nhau để sinh tồn, và chính đó là 
nguồn gốc của khổ đau nên Thái tử Tất Đạt Đa đã chấm dứt những 
hưởng thụ trần tục. Hơn thế nữa, chính Ngài đã nhìn thấy một người 
già, một người bệnh, và một xác chết khiến Ngài đã đặt câu hỏi tại sao 
lại như vậy. Ngài cảm thấy vô cùng ray rứt bởi những cảnh tượng đó. 
Ngài nghĩ rõ ràng rồi đây Ngài cũng không tránh khỏi những hoàn 
cảnh này và cũng sẽ không tránh khỏi cái chuỗi già, bệnh và chết này. 
Chính vì thế Ngài đã nghĩ đến việc bỏ nhà ra đi tìm kiếm chân lý. 
Trong cảnh tịch mịch của một đêm trăng thanh gió mát, đêm Rằm 
tháng bẩy, ý nghĩ sau đây đã đến với Thái tử: “Thời niên thiếu, tuổi 
thanh xuân của đời sống, chấm dứt trong trạng thái già nua, mắt mờ, 
tai điếc, giác quan suy tàn vào lúc con người cần đến nó nhất. Sức lực 
cường tráng hao mòn, tiểu tụy và những cơn bệnh thình lình chập đến. 
Cuối cùng cái chết đến, có lẽ một cách đột ngột, bất ngờ và chấm dứt 


1073 


khoảng đời ngắn ngủi của kiếp sống. Chắc chắn phải có một lối thoát 
cho cảnh bất toại nguyện, cho cảnh già chết này.” Sau đó, lúc 29 tuổi, 
vào ngày mà công chúa Da Du Đà La hạ sanh La Hầu La. Thái tử đã 
từ bổ và xem thường những quyến rũ của cuộc đời vương giả, khinh 
thường và đẩy lui những lạc thú mà phần đông những người trẻ đắm 
đuối say mê. Ngài đã ra đi, lành xa vợ con và một ngai vàng đầy hứa 
hẹn đem lại quyền thế và quang vinh. Ngài dùng gươm cắt đứt lọn tóc 
dài, bỏ lại hoàng bào của một thái tử và đắp lên mình tấm y vàng của 
một ẩn sĩ, đi vào rừng sâu vắng vẻ để tìm giải pháp cho những vấn để 
khó khăn của kiếp sống mà từ lâu vẫn làm Ngài bận tâm. Ngài đã trở 
thành nhà tu hạnh khổ hạnh sống lang thang rày đây mai đó tu hành 
giác ngộ. Thoạt tiên Ngài tìm đến sự hướng dẫn của hai vị đạo sư nổi 
tiếng, Alara Kalama và Uddaka Ramaputta, hy vọng rằng hai vị này, 
vốn là bậc đại thiển sư, có thể trao truyền cho Ngài những lời giáo 
huấn cao siêu của pháp môn hành thiền. Ngài hành thiển vắng lặng và 
đạt đến tầng thiển cao nhất của pháp này, nhưng không thỏa mãn với 
bất luận gì kém hơn Tối Thượng Toàn Giác. Nhưng tầm mức kiến thức 
và kinh nghiệm của hai vị đạo sư này không thể giúp Ngài đạt thành 
điều mà Ngài hằng mong muốn. Mặc dù hai vị đạo sư đã khẩn khoản 
Ngài ở lại để dạy dỗ đệ tử, nhưng Ngài đã nhã nhặn từ chối và ra đi. 
Ngài vẫn tiếp tục thực hành khổ hạnh cùng cực với bao nhiêu sự hành 
xác. Tuy nhiên, những cố gắng khổ hạnh của Ngài đã trở thành vô 
vọng, sau sáu năm hành xác, Ngài chỉ còn da bọc xương, chứ không 
còn sức lực gì. Thế nên Ngài đã thay đối phương pháp vì khổ hạnh đã 
cho thấy vô hiệu. Ngài đã từ bỏ nhị biên, đi theo con đường trung đạo 
và trở thành Phật ở tuổi 35. Điểm cực kỳ quan trọng cần nhớ là sự “từ 
bỏ trần tục” trong Phật giáo không bao giờ xuất phát (gây ra) bởi sự 
tuyệt vọng trong đời sống thường nhật. Như Đức Phật đó, Ngài đã sống 
cuộc đời vương giả của thời Ngài, nhưng Ngài nhận ra cái đau khổ cố 
hữu luôn gắn liền với cuộc sống của chúng hữu tình và hiểu rằng dù 
chúng ta có thỏa thích với những thú vui của giác quan đến thế nào đi 
nữa, thì cuối cùng chúng ta cũng vẫn phải đối mặt với thực tế của lão, 
bệnh, tử (già, bệnh, chết). Nói tóm lại, từ bỏ trần tục trong Phật giáo 
có nghĩa là từ bỏ những thú vui dục lạc trần tục (những thứ mà cuối 
cùng sẽ đưa chúng ta đến khổ đau và phiển não) để đi tìm chân lý của 
cuộc sống trong đó không có tham sân si, từ đó chúng ta có thể sống 
đời hạnh phúc miên viễn. 


1074 


Theo truyền thống Phật giáo, có bẩy thứ cần được buông bỏ: Thứ 
nhất là tâm tánh bình đẳng, buông bỏ ghét thương. Thứ nhì là buông bỏ 
kẻ thân người thù. Thứ ba là buông bỏ lỗi lầm thương ghét gây ra bởi 
tham, sân, si. Thứ tư là buông bỏ lo âu về lợi tha. Thứ năm là buông bỏ 
chấp tướng. Thứ sáu là buông bỏ mọi vui sướng của mình, đem thí cho 
người. Thứ bảy là buông bỏ khi làm lợi cho kẻ khác, làm lợi mà không 
mong đềển đáp. Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 27, chư Đại Bồ Tát có 
mười thứ không dính mắc. Chư Đại Bồ Tát trụ trong nhứt thiết trí 
chúng sanh sai biệt thân đại tam muội có thể đạt được mười thứ vô sở 
trước: Thứ nhất là nơi tất cả cõi vô sở trước. Thứ nhì là nơi tất cả 
phương vô sở trước. T7 ba là nơi tất cả kiếp vô sở trước. 7 í là nơi 
tất cả chúng sanh vô sở trước. Thứ năm là nơi tất cả pháp vô sở trước. 
Thứ sáu là nơi tất cả Bồ Tát vô sở trước. Thứ bảy là nơi tất cả Bồ Tát 
nguyện vô sở trước. TH zámm là nơi tất cả tam muội vô sở trước. Thứ 
chín là nơi tất cả Phật vô sở trước. Thứ mười là nơi tất cả địa vô sở 
trước. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời có thể mau chuyển tất cả 
tưởng và được trí huệ thanh tịnh vô thượng: Vô trước nơi tất cả thế 
giới; vô trước nơi tất cả chúng sanh; vô trước nơi tất cả các pháp; vô 
trước nơi tất cả sở tác; vô trước nơi tất cả các thiện căn; vô trước nơi 
tất cả chỗ thọ sanh; vô trước nơi tất cả nguyện; vô trước nơi tất cả 
hạnh; vô trước nơi tất cả chư Bồ Tát; vô trước nơi tất cả chư Phật. 
Cũng theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư đại Bổ Tát có mười tâm 
buông xả (bình đẳng): 7h nhất là Tâm buông xả chứa nhóm tất cả 
công đức. 7hứ nhì là Tâm bình đẳng phát tất cả nguyện sai biệt. Thứ 
ba là Tâm buông xả nơi tất cả thân chúng sanh. 7⁄ z⁄ là Tâm buông 
xả nơi nghiệp báo của tất cả chúng sanh. 71⁄ năm là Tâm buông xả 
nơi tất cả các pháp. Thứ sáu là Tâm buông xả nơi tất cả các quốc độ 
tịnh uế. 7» bẩy là Tâm buông xẩ nơi tất cả tri giải của chúng sanh. 
Thứ tám là Tâm buông xả nơi tất cả các hạnh không phân biệt. Thứ 
chín là Tâm buông xã nơi tất cả lực khác nhau của chư Phật. Thứ mười 
là Tâm buông xả nơi trí huệ của tất cả Như Lai. Chư Bồ Tát trụ những 
trong pháp nầy thời được tâm đại bình đẳng và vô thượng của Như Lai. 

Buông Bỏ Tham Lam-Sân Hận-Đố Ky: Tham lam và sân hận vừa 
có thật mà cũng vừa là ảo tưởng. Những phiền não mà chúng ta thường 
gọi là tham ái, tham dục, tham lam, hay sân hận, sĩ mê, vân vân chỉ là 
những cái tên bể ngoài. Giống như trường hợp chúng ta gọi cái nhà nầy 
đẹp, cái kia xấu, to, nhỏ, vân vân đó không phải là sự thật. Những cái 


1075 


tên được gọi một cách quy ước như vậy khởi phát từ sự tham ái của 
chúng ta. Nếu chúng ta muốn một cái nhà lớn hơn chúng ta xem cái 
nhà mà chúng ta đang có là nhỏ. Lồng tham ái khiến chúng ta có sự 
phân biệt. Thật ra, chân lý không có tên gọi. Nó thế nào thì để nó thế 
ấy. Hãy nhìn sự vật theo đúng thực tướng của chúng, đừng định danh 
theo quan niệm thiên lệch của mình. Bạn là người đàn ông hay đàn bà 
chỉ là sự biểu hiện bên ngoài của sự vật. Thật ra, bạn chỉ là một sự kết 
hợp của nhiều yếu tố, là một tổng hợp của các uẩn biến đổi không 
ngừng. Khi bạn có một tâm hồn tự do, cởi mở, bạn không còn sự phân 
biệt nữa. Chẳng có lớn hay nhỏ, chẳng có tôi và anh. Chẳng có gì cả. 
Vô ngã hay không có một linh hồn vĩnh cửu. Thực ra cuối cùng thì 
chẳng có ngã hay vô ngã gì cả. Đó chỉ là những danh từ quy ước. 

Trong khi đó, ganh ty hay là là tật đế, nghĩ rằng người khác có tài 
hơn mình. Ganh ty có thể là ngọn lửa thiêu đốt tâm ta. Đây là trạng 
thái khổ đau. Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng tật đố phát sinh do 
người ta có cảm giác mình thấp kém, trong khi kiêu mạn (tà mạn, ngã 
mạn, tăng thượng mạn, etc.) phát sinh từ cảm giác tự tôn sai lầm. 
Những thứ tự kiêu này sinh ra do người ta nhìn các sự vật từ một quan 
điểm sai lệch. Những ai đã thực sự thông hiểu Phật pháp và có thể đạt 
được cái nhìn đúng đắn về sự vật sẽ không bao giờ nhân nhượng lối 
suy nghĩ lệch lạc như thế. Nếu muốn buông bổ lòng ganh ty, hành giả 
nên thấy và cảm nhận sự việc mà không phán đoán hay lên án vì phán 
đoàn hay lên án chỉ là chất bổ dưỡng làm tăng trưởng lòng ganh ty nơi 
tâm chúng ta mà thôi. 

Để buông bỏ những tư duy tham lam, sân hận và ganh ty và những 
tư duy khác mà con người phải chịu, chúng ta cần phải có nghị lực, 
siêng năng tinh tấn và tỉnh giác. Khi thoát khổi những vướng bận của 
cuộc sống phố thị hoặc những lo toan vướng bận khác của cuộc đời, 
chúng ta không đến nỗi bị quyến rũ để đánh mất mình, nhưng khi hòa 
nhập vào nhịp sống xã hội, đó là lúc mà chúng ta cần phải tinh tấn để 
chặn đứng những sai sót, lầm lẫn của mình. Thiển định là sự trợ lực lớn 
lao giúp chúng ta điểm tĩnh khi đối diện với những tư duy xấu nầy. 
Người mê với bậc giác ngộ chỉ có hai điểm sai biệt: tịnh là chư Phật, 
nhiễm là chúng sanh. Chư Phật do thuận theo tịnh tâm nên giác ngộ, 
đủ thân thông trí huệ; chúng sanh bởi tùy nơi trần nhiễm nên mê hoặc, 
bị luân hồi sanh tử. Tu Tịnh Độ là đi sâu vào Niệm Phật Tam Muội để 
giác ngộ bản tâm, chứng lên quả vị Phật. Vậy trong niệm Phật, nếu 


1076 


thấy bất cứ một vọng niệm vọng động nào khác nổi lên, liền phải 
buông bỏ ngay và trở về tịnh tâm. Đây là cách dùng tâm thiển định để 
buông bỏ những phiền não này. Phật tử chân thuần chúng ta dầu thấy 
rằng buông bỏ tham-sân-s¡ không phải là chuyện dễ làm, không phải 
là chuyện làm được ngày một ngày hai, nhưng khi muốn đi theo con 
đường tu Phật, chúng ta sẽ không có sự lựa chọn nào khác hơn là phải 
buông bỏ chúng. 

Buông Bỏ Phương Tiện Sống Hay Buông Bỏ Lạc Thú?: Phần lớn 
chúng ta đều muốn làm việc thiện; tuy nhiên, chúng ta thường mâu 
thuẫn với chính chúng ta giữa lạc thú và tu hành. Có nhiều người hiểu 
lầm rằng tôn giáo là từ bỏ hạnh phúc cuộc đời thế tục. Nói như thế, 
thay vì tôn giáo là một phương tiện giúp người ta giải thoát thì ngược 
lại, tôn giáo được xem như trạng thái đàn áp nặng nề nhất, một kiểu 
mê tín đị đoan cần được loại bỏ nếu chúng ta thực sự muốn giải thoát. 
Điều tệ hại nhất là hiện nay nhiều xã hội đã và đang dùng tôn giáo 
như là một phương tiện để đàn áp và kiểm soát về mặt chính trị. Họ 
cho rằng hạnh phúc mà mình có hiện nay chỉ là tạm bợ, nên họ hướng 
về cái gọi là “Đấng sáng tạo siêu nhiên” để nhờ đấng ấy ban cho cái 
gọi là hạnh phúc vĩnh hằng. Họ khước từ những thú vui trên đời. Thậm 
chí họ không thể thưởng thức một bữa ăn với đầy đủ thức ăn, dù là ăn 
chay. Thay vì chấp nhận và thưởng thức cái gì mà họ đang có, thì họ 
lại tự tạo cho mình một gút mắc tội lỗi “Trong khi bao nhiêu người trên 
thế giới đang chết đói và khổ sở, tại sao ta lại buông mình trong lối 
sống như thế này được!” Thái độ chấp trước và từ chối những phương 
tiện tối cần cho cuộc sống hằng ngày này cũng sai lầm không khác chi 
thái độ của những kẻ đắm mình trong lạc thú trần tục. Kỳ thực, đây 
chỉ là một hình thức chấp thủ khác. Phật tử thuần thành phải nên luôn 
nhớ rằng chúng ta chối bỏ những lạc thú trần tục nhằm loại bỏ những 
bám víu cho dễ tu hành. Chứ chúng ta không bao giờ chối bỏ phương 
tiện của cuộc sống để chúng ta tiếp tục sống tu. Vì thế người con Phật 
vẫn ăn, nhưng không ăn mạng (mạng sống của chúng sanh). Người con 
Phật vẫn ngủ, nhưng không ngủ ngày ngủ đêm như con heo. Người con 
Phật vẫn đàm luận trong cuộc sống hằng ngày, nhưng không nói một 
đường làm một nẻo. Nói tóm lại, Phật tử thuần thành không chối bỏ 
phương tiện tiện nghi trong cuộc sống, mà chỉ từ chối không để lún sâu 
hay bám víu vào những dục lạc trần tục vì chúng chỉ là những nhân tố 
của khổ đau và phiển não mà thôi. 


1077 


Tấm Gương Buông Bỏ Của Đúc Phật: Như trên đã nói, buông bổ 
theo Phật giáo có nghĩa là từ bỏ thế tục. Một cách cơ bản, từ bỏ thế tục 
là sự thừa nhận đời là bể khổ. Khi bạn nhận thức được điều này thì nó 
có thể dẫn bạn đến cái mà chúng ta có thể gọi là bước ngoặt, đó là sự 
nhận thức tất cả mọi sự sống thông thường đều bị tràn ngập bởi khổ 
đau phiền não khiến chúng ta đi tìm một sự sống tốt đẹp hơn hay một 
điều gì khác biệt, trong đó không có khổ đau phiền não. Về phân Đức 
Phật, sau Ngài khi nhận chân về bản chất của đời sống con người là 
khổ đau; tất cả chúng sanh giết hại lẫn nhau để sinh tổn, và chính đó là 
nguồn gốc của khổ đau nên Thái tử Tất Đạt Đa đã chấm dứt những 
hưởng thụ trần tục. Hơn thế nữa, chính Ngài đã nhìn thấy một người 
già, một người bệnh, và một xác chết khiến Ngài đã đặt câu hỏi tại sao 
lại như vậy. Ngài cảm thấy vô cùng ray rứt bởi những cảnh tượng đó. 
Ngài nghĩ rõ ràng rồi đây Ngài cũng không tránh khỏi những hoàn 
cảnh này và cũng sẽ không tránh khỏi cái chuỗi già, bệnh và chết này. 
Chính vì thế Ngài đã nghĩ đến việc bỏ nhà ra đi tìm kiếm chân lý. 
Trong cảnh tịch mịch của một đêm trăng thanh gió mát, đêm Rằm 
tháng bẩy, ý nghĩ sau đây đã đến với Thái tử: “Thời niên thiếu, tuổi 
thanh xuân của đời sống, chấm dứt trong trạng thái già nua, mắt mờ, 
tai điếc, giác quan suy tàn vào lúc con người cần đến nó nhất. Sức lực 
cường tráng hao mòn, tiểu tụy và những cơn bệnh thình lình chập đến. 
Cuối cùng cái chết đến, có lẽ một cách đột ngột, bất ngờ và chấm dứt 
khoảng đời ngắn ngủi của kiếp sống. Chắc chắn phải có một lối thoát 
cho cảnh bất toại nguyện, cho cảnh già chết này.” Sau đó, lúc 29 tuổi, 
vào ngày mà công chúa Da Du Đà La hạ sanh La Hầu La. Thái tử đã 
từ bỏ và xem thường những quyến rũ của cuộc đời vương giả, khinh 
thường và đẩy lui những lạc thú mà phần đông những người trẻ đắm 
đuối say mê. Ngài đã ra đi, lành xa vợ con và một ngai vàng đầy hứa 
hẹn đem lại quyền thế và quang vinh. Ngài dùng gươm cắt đứt lọn tóc 
dài, bỏ lại hoàng bào của một thái tử và đắp lên mình tấm y vàng của 
một ẩn sĩ, đi vào rừng sâu vắng vẻ để tìm giải pháp cho những vấn để 
khó khăn của kiếp sống mà từ lâu vẫn làm Ngài bận tâm. Ngài đã trở 
thành nhà tu hạnh khổ hạnh sống lang thang rày đây mai đó tu hành 
giác ngộ. Thoạt tiên Ngài tìm đến sự hướng dẫn của hai vị đạo sư nổi 
tiếng, Alara Kalama và Uddaka Ramaputta, hy vọng rằng hai vị này, 
vốn là bậc đại thiển sư, có thể trao truyền cho Ngài những lời giáo 
huấn cao siêu của pháp môn hành thiền. Ngài hành thiển vắng lặng và 


1078 


đạt đến tầng thiển cao nhất của pháp này, nhưng không thỏa mãn với 
bất luận gì kém hơn Tối Thượng Toàn Giác. Nhưng tầm mức kiến thức 
và kinh nghiệm của hai vị đạo sư này không thể giúp Ngài đạt thành 
điều mà Ngài hằng mong muốn. Mặc dù hai vị đạo sư đã khẩn khoản 
Ngài ở lại để dạy dỗ đệ tử , nhưng Ngài đã nhã nhặn từ chối và ra đi. 
Ngài vẫn tiếp tục thực hành khổ hạnh cùng cực với bao nhiêu sự hành 
xác. Tuy nhiên, những cố gắng khổ hạnh của Ngài đã trở thành vô 
vọng, sau sáu năm hành xác, Ngài chỉ còn da bọc xương, chứ không 
còn sức lực gì. Thế nên Ngài đã thay đổi phương pháp vì khổ hạnh đã 
cho thấy vô hiệu. Ngài đã từ bổ nhị biên, đi theo con đường trung đạo 
và trở thành Phật ở tuổi 35. Điểm cực kỳ quan trọng cần nhớ là sự 
“buông bỏ trần tục” trong Phật giáo không bao giờ xuất phát (gây ra) 
bởi sự tuyệt vọng trong đời sống thường nhật. Như Đức Phật đó, Ngài 
đã sống cuộc đời vương giả của thời Ngài, nhưng Ngài nhận ra cái đau 
khổ cố hữu luôn gắn liền với cuộc sống của chúng hữu tình và hiểu 
rằng dù chúng ta có thỏa thích với những thú vui của giác quan đến thế 
nào đi nữa, thì cuối cùng chúng ta cũng vẫn phải đối mặt với thực tế 
của lão, bệnh, tử (già, bệnh, chết). Nói tóm lại, buông bỏ trần tục trong 
Phật giáo có nghĩa là buông bỏ những thú vui dục lạc trần tục (những 
thứ mà cuối cùng sẽ đưa chúng ta đến khổ đau và phiền não) để đi tìm 
chân lý của cuộc sống trong đó không có tham sân si, từ đó chúng ta có 
thể sống đời hạnh phúc miên viễn. 

Người Tu Phật Nên Luôn Học Hỏi Giáo Pháp Để Biết Nên Buông 
Bỏ Cái Gì: Đối với người tu Phật, muốn biết chúng ta nên buông bỏ 
cái gì thì trước tiên chúng ta nên học hỏi giáo pháp. Bên cạnh đó, qua 
việc học hỏi giáo pháp chúng ta sẽ thấy còn có nhiều lợi lạc khác, vì 
chỉ khi ấy chúng ta mới phát sanh ước muốn học hỏi thêm giáo pháp 
một cách mạnh mẽ, vì nhờ học hỏi giáo pháp mà chúng ta mới hiểu 
được pháp, nhờ học hỏi giáo pháp mà chúng ta chấm dứt gây tội tạo 
nghiệp, nhờ học hỏi giáo pháp mà chúng chấm dứt hành xử những thứ 
vô nghĩa, nhờ học hỏi giáo pháp mà cuối cùng chúng ta có thể đạt đến 
Niết Bàn. Nói cách khác, nhờ học hỏi giáo pháp mà chúng ta biết tất 
cả những điểm then chốt để thay đổi cung cách hành xử của mình. Nhờ 
học hỏi giáo pháp mà chúng ta hiểu rõ Luật Tạng, từ đó chúng ta biết 
trì giới và tránh gây thêm tội, tạo thêm nghiệp. Nhờ học hỏi giáo pháp 
mà chúng ta thâm nhập kinh tạng, từ đó chúng ta mới có được trí huệ 
để từ bỏ những chuyện vô nghĩa. Cũng nhờ học hỏi giáo pháp mà 


1079 


chúng ta thông hiểu Luận Tạng, từ đó từ bỏ si mê bằng những phương 
tiện tăng thượng tuệ học. Học hỏi giáo pháp là ngọn đèn xua tan bóng 
tối vô minh, là tài sản quý nhất mà không kẻ trộm nào có thể đoạt 
được. Mà thật vậy, hễ chúng ta phá vỡ được một ít vô minh, chúng ta 
sẽ có một ít trí tuệ sáng suốt. Nếu chúng ta phá vỡ được nhiều vô 
minh, chúng ta sẽ có nhiều trí tuệ sáng suốt. Nếu chúng ta phá vỡ được 
hoàn toàn vô minh, chúng ta sẽ được trí tuệ sáng suốt hoàn toàn. 
Chừng đó, cuộc sống của chúng ta chỉ toàn là sống với trí tuệ sáng suốt 
trong mọi lúc. Chừng đó cuộc sống của chúng ta là gì nếu không muốn 
nói đó là cuộc sống an lạc, tỉnh thức, giác ngộ và hoàn toàn hạnh 
phúc? Học hỏi giáo pháp còn là khí giới giúp chúng ta đánh bại kẻ thù 
ngu dốt. Học hỏi giáo pháp là người bạn tốt dạy cho chúng ta các 
phương tiện. Học hỏi giáo pháp là một người thân không bỏ chúng ta 
khi nghèo khó. Học hỏi giáo pháp còn là phương thuốc giải sầu không 
làm gì tổn hại chúng ta. Học hỏi giáo pháp là đạo quân đánh bại tà 
hạnh. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng khi chúng ta biết thêm một 
chữ, chúng ta đã xua tan được sự tối tắm vây quanh cái chữ đó. Nếu 
chúng ta để thêm được một chút gì đó vào kho trí tuệ của mình thì lập 
tức cái kho ấy sẽ dẹp bỏ vô minh để nhường chỗ dung chứa ánh sáng 
trí tuệ mà chúng ta mới đưa vào. Càng học thì chúng ta càng có ánh 
sáng trí tuệ làm giảm thiểu đi vô minh. Vị Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo ni 
không nên chỉ học giáo pháp mà không áp dụng những tu tập căn bản 
và cốt lõi trong Phật giáo để chuyển hóa phiển não và tập khí. Vị Tỳ 
Kheo hay Tỳ Kheo Ni học hỏi giáo điển thâm sâu, siêu việt và uyên 
áo phải tự tìm cách áp dụng giáo lý ấy vào đời sống hằng ngày để 
chuyển hóa khổ đau và đạt được sự giải thoát. 

Chúng ta có nên đọc sách báo thế tục hay không? VỊ Tỳ Kheo hay 
Tỳ Kheo Ni nào đọc sách báo thế tục, kể cả băng phim, đĩa hình, hay 
chương trình truyền hình và vi tính, cũng như những cuộc điện đàm và 
hình ảnh hay âm thanh khác có tác dụng độc hại, tưới tẩm hạt giống 
tham dục, sợ hãi, bạo động và ủy mị đau sầu, là phạm giới Ba Dật Đề, 
phải phát lồ sám hối. Tuy nhiên, ngoài giáo lý Phật giáo, vị Tỳ Kheo 
hay Tỳ Kheo Ni có thể đọc thêm những sách về lịch sử các nền văn 
minh trên thế giới, về đại cương giáo lý về niềm tin của các tôn giáo, 
những áp dụng của tâm lý học, và những khám phá mới của khoa học, 
vì những kiến thức này có thể giúp cho Tăng Ni hiểu và nói giáo lý 
cho đời một cách tương hợp hơn với hoàn cảnh (khế cơ). Tuy nhiên, 


1080 


nhất là những người tại gia đang tu tập tỉnh thức có thể đọc sách báo 
lành mạnh và có ích cho cuộc sống của mình. 


Aftachmmenfs & Lefting Œo 
in Buddhist Poimt oƒ View 


Why Do We Have Attachmens @& WVhat Do We Attaqch?: 
Abhinivesa or graha means to grasp, hold, or clng to anything or to 
cling to things as real. Grasping means to cling, to adhere, or fo stIck or 
attach one”s self to. Holding (grasping, clinging, attaching) on the belief 
of the reality of ego and things. Attachment or Love growing from 
thinking of others. Love also means the mind of affection attached to 
forms, which binds us with the ties of worldly passions and desires. 
Attachments are what keep us continuing the cycle of rebirth. Devout 
Buddhists, who vow to follow the Buddha”s path of cultivation, wIll not 
act like ordinary people who cannot see through or renounce things. lf 
you cannot get rid of attachments to self, mine, and dharmas; and 1f you 
continue to have the marks of self, others, sentient beings, and life 
span, then you wIll surely encounter a lot of trouble. If you know how 
to get rid of attachments and step back to consider things calmly, then 
no matter what happens, you wIll always be able to see things as they 
really are, not as their outside appearances. According to the Buddha, 
becoming enlightened 1s nothing other than cutting off all attachmerns. 
We can become atfached to either people, things, experiential states, 
our own thoughts, or preconceptlons. Grasping of love or the strong 
attachment of love; the bondage of desire. However, from this bond of 
love can also arise pIty, which 1s fundamenral to Buddhism. 

The holding on to the reality of self and things and the consequent 
hindrance to entrance Into nirvana. lÝ we have even a particle of 
attachment, we have obstructions. With obstructions, we are not able to 
escape the Triple Realm. Therefore, It 1s necessary for any sincere 
Buddhist to break through all attachments. When we reach the poInt of 
having no attachments, we regain our true being. Right now, no matter 
how much we want, nothing we can obtain. When we reach the poInt of 
not wanfing anything, everything will be ours. In the Four Noble truths, 
Buddha Shakyamumi taught that attachment to self 1s the root cause of 
suffering. From attachment (craving) springs grief and fear. For him 


1081 


who 1s wholly free from attachment, there 1s no grief and much less 
fear. The more attachments one has, the more one suffers). [f you don't 
have attachments, naturally you are liberated. In the Lankavatara 
Sufra, the Buddha reminded Mahamati “Oh Mahamatl, there are 
Innumerable signs of close attachments to the world by taking letters as 
exactly corresponding to meaning.” In the Dharmapada Sutra, the 
Buddha taught on “Attachment of love”: Death carries off a man who 
gathers flowers of sensual pleasures, whose mind 1s distracted, as a 
great flood sweeps away a sleeping village (Dharmapada 47). The 
destroyer brings under his way the man who gathers flowers of sensual 
pleasures, whose mind distracted, and who 1s Insatiate In his deslires 
(Dharmapada 48). 

According to Buddhism, there are many different kinds of graspIng. 
We have Attachment because 6ƒ love growing from thinking oƒ others: 
love also means the mind of affection attached to forms, which binds us 
with the ties of worldly passions and desires. We have Attachmenf 
because oƒ chnging to the idea öƒ selƒ (Atma-graha): clìng to the tdea of 
self, or the natural or Intinctive cleaving (clinging) to the idea of self or 
soul. Holding to the concept of the reality of the ego, holding to 
permanent personality, or holding to the atman. This holding 1s an 
1llusion. The false tenet of a soul, or ego, or permanent Individual, that 
the Individual 1s real, the ego an independent unit and not a mere 
combination of the five skandhas produced by cause and effect 
disintegrating. This attachment 1s developed as the result of erroneous 
reasoning. Although the main purpose of meditation and contemplation 
1s “Enliphtenment”, the Immediate and important purpose of meditation 
and contemplation 1s the elimination of the self. Once the attachment 
of the self 1s eliminated, the ignorance will also automatically ends. At 
that moment, the practitioner wIll gain the enlightenment which the 
Honorable Buddha declared 26 centuries ago. All Buddhists have had 
one and the same aim, which 1s the “extinction of self, the giving up the 
concept of a separate Individuality, and all their practices have 
generally tended to foster such easily recognizable spiritual virtues as 
seremty, detachment, consideration and tenderness for others. In the 
scriptures, the Dharma has been compared to a taste for direct feeling, 
not for learning and keeping. The golden word of the Buddha 1s there 
defined as that which has the taste of Peace, the taste of EmancIpation, 


1082 


the taste of Nirvana. Ït 1s, of course, a perculiarity of tastes that they 
are not easily described, and must elude those who refuse actually to 
taste them for themselves.” Once we are able to eliminate the 
attachment of the self, our minds will completely purIfy and we are 
able to know everything In the universe with wisdom. Once we are 
able to eliminate the attachment of the self, we are able to see all 
senfient beings" sufferings, thus we are able to develop loving kindness 
toward all beings with great compassion. Thus, meditaton and 
contemplation does not only help us purify our bodies and minds, but 
they also set us free from the long-term clinging of self. We have 
Attachment because oƒ clinging to existence or (chnging) to emptiness 
(non-exisfence): Some sects believe that “lt 1s better to be attached to 
exIstence, thouph the attachment may be as big as Mount Sumeru, than 
to be atached to emptines, though the attachment may be as small as a 
grain of dust.” However, once we thoroughly understand the Buddhaˆs 
teachings, we wIll not be attached to any extreme. We have Attachmenf 
because öoƒ clinging to the ideas 0ƒ human II mpersonalifty, not unreadlity öoƒ 
things: Insiders who hold the Abhidharma or Sarvastivadah tenet, 
which recognizes human Impersonality, but not the unreality of things. 
We have Attachmenmt because oƒ chnging to idea oƒ_ Nihilism: Thịs 
theory believes in nihilism, claims that after death there 1s nothing left. 
Man born from dust wIll return to dust. Thịs 1s what sclentists believe. 
They say every person conceived by the fusion of a sperm and egg, 
wIll live his life and will die, thus terminating his existence on earth. 
Thịs theory does not conform to the Buddhist law of causality. In 
Buddhist view, men are tied to the cycle of birth and death, the cycle of 
reincarnation. This cycle turns around and around, compelling men to 
reincarnate 1n one of the six realms. Buddhists believe that Nihilism 1s 
false because 1t Is based on Incomplete understanding of reality. We 
have Attachment because 0ƒ chnging to the idea 0ƒ things as real: 
Abhinivesa or graha or to grasp, hold, or cling to anything. A tendency 
for settling down In the mind. We have Attachment because oƒ clinging 
f2 ouF own views (ELagna-samkhya): Adhering or clinging to one”s 
Interpretatlon or views obstinately held, with consequent delusion, 
bigoted. We have Attachment because oƒ grasping to the pasí: The third 
of the six coarser stages In The Awakening of Faith, retention of 
memorles of past Joys and sorrows as If they were realities and not 


1083 


1llusions. We have Attachmemt because oƒ chnging to Eternalism: Thịs 
theory believes 1n eternalism, believes that man was created by the 
wIll of some Detty. He will live his life and act according to his beliefs 
in order to return to Heaven or to be condemned forever in Hell. This 
theory does not conform to the Buddhist law of causality. In Buddhist 
view, men are tied to the cycle of birth and death, the cycle of 
reincarnation. This cycle turns around and around, compelling men to 
reincarnate 1n one of the six realms. Buddhists believe that Eternalism 
1s also wrong, because Buddhists cannot accept that there 1s anything 
either In this world or any other world that 1s eternal or unchangeable. 

According to the Buddha Birth Story, there 1s a story about the 
Trapper and the Monkey. How does a trapper catch a monkey? He 
takes a coconut and makes a small hole In It. He then puts some 
peanuts Inside and outside the coconut. Before long, a monkey will 
come and eat the peanuts on the ground. Then he will put his hand In 
the coconut to reach the peanuts Inside. Holding the peanuts makes his 
hand bigger, so now he cannot pull 1t out through the hole. He cries and 
gefs angry, but wIll not open his hand and let the peanuts go. Finally, 
the trapper comes and catches him. We are like the monkey. We want 
to be free from suffering, but we will not let go our desires. In this way 
we remain caupht in Samsara because of our own ATFACHMENTS. In 
a letter to LI Hsien Shen, Zen Master Tsung Kao Ta Hui wrote: "The 
Buddha says: He who wants to know the Realm of Buddha, should 
purfy his own mind like the void space. You must know that this 
Realm 1s not gained through any exalted religlous practice. What he 
should do 1s to cleanse the defilments of passion and delusion that have 
hidden In the roots of his own mind from the time of no-beginning. His 
mind should be vast and expansive like space 1tself, far away from 
mere psychic notons. All wild and distracting thoughts are 1llusory, 
unreal, and void-like. Practicing in this manner, the wonder of the 
efforfless mind wIll then naturally and sponfaneously react to all 
conditions without any obstacle." 

Who Bimds Us?: Bindings mean Fetters or Bondages or Illusions 
which chain men to the cycle of birth and death. Bindings or Fetters 
also mean bondages. The bondage and Instigators of the passlons, two 
other names for afflictions. The fetters are the ten states beginning with 
greed for the fine-material, so called because they fetter agsregates In 


1084 


this life to aggregates of the next, or karma to Ifs Íruit, or beings to 
suffering. For as so long the ones exist there 1s no cessation of the 
others. There are three kinds of bindings: The fie oƒ ƒalse views oŸƒ 
permanen† ego, the tie oƒ wrong điscipline or taking hold of the merit 
accruing from the observance of the rules of morality, and /he fie oƒ 
doubt on correct †teachings. In the Nirvana Sutra, the Buddha said: 
“Srota-apanna though has cut off. inummerable 1llusions; however, the 
three ties are so serious that 1f he 1s able to cut off these three ties, he 
can cut off all other ties. 

Our world 1s a world of desire. Every living being comes forth from 
desire and endures as a combination of desires. We are born from the 
desires of our father and mother. Then, when we emerge Info this 
world, we become Infatuated with many things, and become ourselves 
well-springs of desire. We relish physical comforts and the enJoyments 
of the senses. Thus, we are strongly attached to the body. But If we 
consider this attachment, we will see that this 1s a potential source of 
sufferings and afflictions. For the body 1s constantly changing. We wish 
we could remain alive forever, but moment after moment the body 1s 
passing from youth to old age, from life to death. We may be happy 
while we are young and strong, but when we contemplate sickness, old 
age, and the ever present threat of death, anxIety overwhelms us. Thus, 
we seek to elude the inevitable by evading the thought of it. The lust 
for life and the fear of death are forms of attachment. We are also 
attached to our clothes, our car, our storied houses, and our wealth. 
Besides, we are also attached to memorles concerning the past or 
anticipations of the future. 

According to the Vajra Sutra, the Buddha taught: “Anything with 
shape or form 1s considered a “dharma born of conditions.” All things 
born of condiflons are like dreams, 1llusory transformations, bubbles of 
foam, and shadows. Like dewdrops and lightning, they are false and 
unreal. By contemplating everything in this way, we will be able to 
understand the truth, let go of attachments, and put an end to random 
thoughts.” According to the Sutra In Forty-Iwo Sections, Chapter 18, 
the Buddha said: “My Dharma 1s the mindfulness that 1s both 
mindfulness and no-mindfulness. It is the practice that 1s both practice 
and non-practice. It is words that are words and non-words. Ít 1s 
cultivaton that 1s cultivaton and non-culuivaton. Those who 


1085 


understand are near to it; those who are confused are far from It 
indeed. The path of words and language 1s cut off; It cannot be 
categorized as a thing. IÝ you are off (removed) by a haIrˆs breadth, you 
lose 1t In an Instant.” 

In order to let go and cut off of all affairs, we have no other choIce 
but cultivating on the Buddha's Path. According to the Potaliya Sutfa In 
the Middle Length Discourses of the Buddha, there are eipht things in 
the Noble Oneˆs Discipline that lead to the cutting off of affalrs. Fïirsf, 
“with the support of the non-killing of living beings, the killing of living 
beIngs 1s to be abandoned.” So 1t was said. And with reference to what 
was this said? Here a noble disciple considers thus: “I am practicing the 
way to abandoning and cutting off of those fetters because of which I 
might ki living beings. If I were to KiIH living beings, [ would blame 
myself for doing so; the wise, having Iinvestigated, would censure me 
for doïng so; and on the dissolution of the body, after death, because of 
kiling living beings an unhappy destination would be expected. But 
this killing of living beings 1s 1fself a fetter and a hindrance. And while 
tainfs, vexation, and fever might arise through the kiling of living 
beings, there are no taiInfs, vexation, and fever in one who abstains 
from killing living beings.` So 1t 1s with reference to this that 1t Was 
said: “With the support of the non-killing of living beings, the killing of 
living beings 1s to be abandoned." Second, “with the support of taking 
only what 1s given, the taking of what 1s not g1ven 1s to be abandoned.” 
(the rest remains the same as In 1). 77⁄rđ, “with the support of truthful 
speech, false speech 1s to be abandoned.” (the rest remains the same as 
1n Ï). Fourth, “with the support unmalicious speech, malicious speech 
1S to be abandoned.” (the rest remains the same as In l1). 7h, “with 
the support of refraining from rapacious gøreed, rapacIous greed 1s to be 
abandoned.” (the rest remains the same as 1n l). S7x?, “with the 
Support of refraining from spiteful scolding, spiteful scolding 1s to be 
abandoned.” (the rest remains the same as 1n l). Seven?h, “with the 
support of refrainng from angry desparr, angry despalr 1s to be 
abandoned.” (the rest remains the same as 1n Ïl). #¡ghíh, “with the 
Support of non-arrogance, arrogance Is to be abandoned.” (the rest 
remains the same as In I). There are also ten actions of let go and cut 
Ooff of all affairs which produce no regrets, they are: First, not killing. 
Second, not stealing. Third, not committing sexual misconduct. Fourth, 


1086 


not lying. Fifth, not telling a fellow-Buddhists sins. Sixth, not drinking 
wine. Seventh, not pratsing oneself and discrediting others. Eighth, not 
being mean to other beings. Ninth, not being angry. Tenth, not 
defaming the Triratna. 

Buddhists believe 1n a Just ratlonal of karma that operates 
automatically and speak In terms of cause and effect instead of rewards 
and punishments. Every action which 1s a cause will have a result or an 
effect; every resultant action has 1ts cause. Likewise there 1s a cause of 
binding on someting, there must be a result of attachments and 
sufferings and affliction on the so-called something. The law of cause 
and effect Is a fundamental concept withn Buddhism goverining all 
situation. Buddhists believe In a just ratlonal of karma that operates 
automatically and speak In terms of cause and effect instead of rewards 
and punishmerts. [ts a fundamenfal principle for all living beings and 
all things that If one sows good deeds, he will surely reap a good 
harvest; If he sows bad deeds, he must Inevitably reap a bad harvest. 
Thouph the results may appear quickly or slowly, everyone wIll be sure 
to receive the results that accord with their actions. Anyone who has 
deeply understood this principle wIll never do evIl. 

According to Buddhism, every action which 1s a cause wIll have a 
result or an effect. Likewise every resultant action or effect has 1s 
cause. The law of cause and effect is a fundamenfal concept within 
Buddhism governing all situations. The Moral Causation in Buddhism 
means that a deed, good or bad, or Indifferent, brings 1ts own result on 
the doer. Good people are happy and bad ones unhappy. But in most 
cases “happIness” 1s understood not 1n 1fs moral or spiritual sense but In 
the sense of material prosperIty, social position, or political influence. 
For Instance, kingship 1s considered the reward of one”s having 
faithfully practiced the ten deeds of goodness. lf one meets a tragIc 
death, he 1s thought to have committed something bad in his past lives 
even when he might have spent a blameless life In the present one. 
Causality 1s a natural law, mentioning the relationship between cause 
and effect. All things come Into being not without cause, since 1f there 
1S no cause, there 1s no effect and vice-versa. Às so sow, so shall you 
reap. Cause and effect never conflict with each other. In other words, 
cause and effect are always consistent with each other. lf we want to 
have beans, we must sow bean seeds. If we want to have oranges, we 


1087 


must sow orange seeds. IÝ wild weeds are planted, then Its 
unreasonable for one to hope to harvest edible fruits. LikewWIse If 1s 
1mpossiIble for us to plant the cause of bindings to things in life and 
wish to reap a result of emancipation. 

lf we really know who binds us, there wIll be opportunities for us to 
cultivate to unbind these knots and attachments, then we will see that 
to unbind these and to experlence the escape of sufferings and 
afflictions In order to have peace, mindfulness and happiness does not 
mean that we have to be In a place where there 1s no noise, no trouble, 
or no hard work. As a matter of fact, peace 1s really to be in the midst 
of those things and still be calm In our heart. For devout Buddhists, 
once you make up your mind to cultivate to unbind these knots and 
attachments, should persevere and never have the Intention of retreat; 
step by step, you should try your best to practice on a dally basis. Over 
the times, this wIll help us form habits which make our life to be untied 
on many aspects In a better and better way. Devout Buddhists should 
always remember that according to Buddhis, the mind 1s the root of all 
dharmas. The mind can gIve rise to karma, 1t can also destroy 1t. If the 
mind binds us; only 1t can unbind us, and no-one else can do this. In 
Contemplation of the Mind Sutra, the Buddha taught: “All my tenets 
are based on the mind that 1s the source of all dharmas." The mind has 
brought about the Buddhas, the Heaven, or the Hell. It 1s the main 
drivinng force that makes us happy or sorrowful, cheerful or sad, 
liberated or doomed. Therefore, only our mind can bind us and only 
this very mind can unbind us, no one else can do this. 

lgnorance Leads to Affaqchmenfs: We are born from the desires of 
our father and mother. Then, when we emerge 1nto this world, we 
become Infatuated with many things, and become ourselves well- 
springs of desire. We relish physical comforts and the enJoyments of 
the senses. Thus, we are strongly attached to the body. But IfÍ we 
consider this attachment, we will see that this 1s a potential source of 
sufferings and afflictions. For the body 1s constantly changing. We wish 
we could remain alive forever, but moment after moment the body 1s 
passing from youth to old age, from life to death. We may be happy 
while we are young and strong, but when we contemplate sickness, old 
age, and the ever present threat of death, anxIety overwhelms us. Thus, 
we seek to elude the inevitable by evading the thought of 1t. The lust 


1088 


for life and the fear of death are forms of attachment. We are also 
attached to our clothes, our car, our storied houses, and our wealth. 
Besides, we are also attached to memorles concerning the past or 
antcipatons of the future. According to Buddhism, all these 
diaqchments origindted from lgnorance. In Buddhism, 1gnorance 
(Avidya) 1s noncognizance of the four noble truths, the three precIous 
ones (friratna), and the law of karma, etc. Avidya 1s the first link of 
conditionality (pratityasampada), which leads to entanglement of the 
world of samsara and the root of all unwholesome 1n the world. This 1s 
the primary factor that enmeshes (làm vướng víu) beings In the cycle of 
bĩrth, death, and rebirth. In a Buddhist sense, 1t refers to lack of 
understanding of the four noble truths (Arya-satya), the effects of 
actions (karma), dependent arising (pratitya-samutpada), and other key 
Buddhist doctrines In Madhyamaka, “Avidya” refers to the 
determination of the mind through ideas and concep(s that permit 
beIngs to construct an ideal world that confers upon the everyday world 
1fs forms and manifold quality, and that thus block vision of reality. 
“Avidya” 1s thus the nonrecognition of the true nature of the world, 
which 1s empty (shunyata), and the mistaken understanding of the 
nature of phenomena. Thus “avidya” has a double function: Ignorance 
veils the true nature and also constructs the 1llusory appearance. 
“Avidya” characterizes the conventional reality. For the Sautrantikas 
and Vaibhashikas, “Avidya” means seeing the world as unitary and 
enduring, whereas In reality 1t 1s manifold and Impermanent. “Avidya” 
confers substantiality on the world and Its appearances. In the 
Yogachara's view, “avidya” means seeing the obJect as a unit 
1ndependent of consciousness, when 1n reality 1t 1s Identical with It. 
lgnorance means Unenlightened, the first or last of the twelve 
nidanas. Ignorance 1s Ilusion or darkness without 1llumination, the 
Ipnorance which mistakes seeming for being, or 1llusory phenomena for 
realities. lgnorance of the way of escape from sufferings, one of the 
three affluences that feed the stream of mortality or transmigration. 
Sometimes Ignorance means “Maya” or “IlIusion.” lt means complete 
darkness without 1llumination. The ignorance which mistakes seeming 
for being, or illusory phenomena for realities. Ignorance 1s the main 
cause of our non-enlightenment. [gnorance os only a false mark, so 1f 1S 
subJect to production, extinction, Increase, decrease, defilement, purity, 


1089 


and so on. lgnorance 1s the main cause of our bìrth, old age, worry, 
grief, misery, and sickness, and death. lgnorance 1s one of the three 
fires which must be allowed to die out before Nirvana 1s attained. The 
erroneous sfate of mind which arises from belief in self. 

In Zen, ignorance 1s not seeing things as they really are. It 1s failing 
to understand the truth about life. Às long as we have not develop our 
minds to obtain wisdom, we remain Ignorant of the tru nature of things. 
According to Buddhism, Ignorance means regarding the self as real. 
Due to ignorance, people do not see things as they really are, and 
cannot distinguish between right and wrong. They become blind under 
the delusion of self, clinging to thíngs which are Impermanent, 
changeable, and perishable. Once anger arises, one has nothing but 
“ignorance.” In order to eliminate “ignorance,” you should meditate on 
causality. All of our psychological problems are rooted In Ignorance, In 
delusion. Ignorance 1s the crowning corruption for Ignorance 1fself 
leads us to attachments. Besides attachments, our greeds, hates, 
conceits and a host of other defilements also go hand In hand with our 
Ipnorance. The solutlons are to be found in the problems themselves 
and hence we should not run away from our problems. Analyze and 
scrutunize the problems, and you will see that they are human 
problems, so do not attribute them to non-humans. Our real problems 
can be solved only by giving up Illusions and false concepts and 
bringing our lives Into harmony with reality and this can be done only 
through meditation. [gnorance 1s also thoughts and impulses that try to 
draw us away from emancipation. If we wish to liberate ourselves from 
these hindrances, we should first recognize them through meditation. 
Just as the Buddha described In His discourses how He would exclaim, 
“Mara! I see you.” Zen practitioners should remember that the purpose 
of disciplined meditation practice 1s to eliminate 1gnorance, to open the 
essential nature of mind, and to stabilize awareness. Through 
medifation, we concentrate on things with an undistracted awareness. 
We are not thinking about anything, not analyzing, not getting lost In 
flux of things, but Just seeing the nature of what 1s happening In the 
mind. Through practices of meditation, our mind becomes clearer and 
clearer; It Is fo say “Ipnorance” is gradually eliminated through the 
course of meditation. If you think that your mind can only be opened by 
a cerfain master out there, you are never cultivating in accordance with 


1090 


Buddhism at all. If you think someone out there can eliminate 
Ipnorance for you, you are not a devout Buddhist. In short, we, devout 
Buddhists should turn inside and try our best to destroy Ignorance. If we 
destroy a little ignorance, we will have a litle more wisdom. lf we 
destroy a lot of ignorance, we will have a lot more of wisdom. If we 
destroy Ignorance completely, we will have a complete wisdom. At 
that time, our life 1s a life with complete wIsdom at all times. At that 
time, what 1s our life If we dont want to say 1t Is a life of peace, 
mindfulness, enlightenment, and complete happiness. 

We, PracHfoners, Should Know What To Le Go: Equanimity or 
Letting-go in Buddhism means to renounce things that belong to the 
worldly world. Basically, renunciation 1s the recognition that all 
exIstence 1s permeated by suffering. When you realize this, 1t leads to 
what we might call a turning point. That 1s to say, the realization that 
all of common life 1s permeated by suffering causes us to look for 
something more or something different, something which 1s absent of 
sufferings and afflictions. In Buddhism, we have always been hearing 
about letting go and not clinging to anything. What does the Buddha 
mean on letting go? He means In daily activitles, no way we can let go 
everything. We have to hold on things; however, try not to cling to 
them. For example, we try to make money for our living expenses, but 
not try to cling on making a lot of money to accumulate regardless of 
the means of making the money. A basic teaching of the Buddha on 
how to calm and rein In the “monkey” mind. When we feel asleep, Just 
lie down In a quiet place, put the lights out and let go our minds and 
bodies. Practioners do everything with a mind that lets go. Do not 
expect any praise or reward. If we let go a litle, we wIll have a little 
peace. If we let go a lot, we will have a lot of peace. If we let go 
completely, we will know complete peace and freedom. Buddhism 
goes a litfle further to encourage 1s devotees fo practice “Equanimity,' 
or “Upeksa", for this 1s one of the most Important Buddhist virues. 

Upeksa refers to a sfate that 1s neither Joy nor suffering but rather 
independent of both, the mind that 1s in equilibrium and elevated above 
all distinctions. In fact, after a short period of time of practicing 
renunciation, we are able to eliminate the troublesome and 1llusory “I” 
as well as all artificial worries. Practitioners should always have this 
attitude “Looking but not seeing, hearing but not listening, smelling but 


1091 


not nofIcing the scent.` Why 1s it described as “looking, but not seeing?” 
Because the person 1s returning the lipght to shine with, and 
introspecting. Why 1s It “hearing, but not listening?” Because he 1s 
turning the hearing to listen his own nature. Why does 1t say, “smelling, 
but not noticing the scent?” Because he has gathered back his body and 
mind, and 1s not disturbed any longer by scent. At this time, the 
cultivatorˆs eyes contemplate physical forms, but the forms do not exIst 
for him. His ears hears sounds, but the sounds do not exIst for him. His 
nose smells scents, but those scents do not exist for him. His tongue 
tastes flavors, but for him, those flavors do not exist. His body feels 
sensaftions, but does not attach 1tself to those sensations. His mind 
knows of things, but does not attach to them. Equanimify 1s not an 
Iintellectual concept, nor 1s 1t another thought to play with In our mind. 
Ít is a state of mind, a specific quality of conscIousness or awareness to 
be atfained through cultivation. In order to obtain equanimity, we have 
to exert a great deal of effort to cultivate on 1t, we have to train our 
mind and transform our basic attitude towards others. Equanimity does 
not only mean to renounce the material world, but it also means not to 
develop attachment, nor aversion towards anybody. There 1s no room 
for biased views or unequality In the mind of equanimity. À person 
with the mind of equanimity wIll take this unbiased views and equality 
that he has towards both friends and unknown people. If after a period 
of time of cultivation on the mind of equanimity, our feeling of 
attachment to our friends, aversion to our enemy and Indifferent to 
unknown people will gradually fade away. This 1s the sign oŸ progress 
1n our cultivation. Sincere Buddhists should always remember that the 
mind of equanimity does not mean becoming Indifferent to everyone, 
but it 1s a mind of equality and unbiased views towards anyone. 
Equanimity, or letting go, or Upeksa 1s one of the seven 
Bodhyangas. The Buddha taught: “If one wishes to penefrafe Iinto the 
profound realm of liberation of the Maha-Bodhisattvas, Buddhists must 
first be able to let go of all of the five desires of ordinary people.” 
According to the Vimalakirti Sutra, when ManJusri Bodhisattva called 
on to enqulrre after Upasaka Vimalakiri”s health, ManJusri asked 
Vimalakirti about “Upeksa”. ManJusri asked Vimalakirit: “What should 
be relinquish (upeksa) of a Bodhisattva?” Vimalakirti replied: “In his 
work of salvation, a Bodhisattva should expect nothing (Ie. no 


1092 


grattude or reward) In return.” Abandonment 1s one of the most 
1mportant entrances to the great enlightenmernt; for with 1t, we can turn 
away from the five desires. Equanimity 1s a basic teaching of the 
Buddha on how to calm and rein In the “monkey” mind. When we feel 
asleep, Just lie down In a quiet place, put the lights out and let go our 
minds and bodies. 

Zen masters Ekido and Tanzan were on a Journey to Kyoto. When 
they approached the river side, they heard a girls voice calling for 
help. When they arrived they saw a young pretty girl, stranded In the 
river. Ekido Iimmediately Jumped down the river and carried the girl 
safely to the other side where, together with Tanzan, he continued his 
Journey. As the sun began to set, and they made arrangements to settle 
down for the night, Tanzan could no longer contain himself and blurted 
out: “How could you pIck up that girl? Do you remember that we are 
not allowed to touch women?” Ekido replied immediately: “I only 
carried the girl to the river bank, but you are still carrying her.” 
Equanimity, one of the most Iimportant Buddhist virues. Upeksa refers 
fo a state that Is neither Joy nor suffering but rather independent of 
both, the mind that 1s in equilibrium and elevated above all distinctions. 
On the contrary, to øIve rein to one”s emotion means to surrender one”s 
heedlessnesses. In Buddhism, we have always been hearing about 
letting go and not clinging to anything. What does the Buddha mean on 
leting go? He means In dally activitiles, no way we can let go 
everything. We have to hold on things; however, try not to cling to 
them. For example, we try to make money for our living expenses, but 
not try to cling on making a lot of money to accumulate regardless of 
the means of making the money. Practioners do everything with a mind 
that lets go. Do not expect any praIse or reward. If we let go a little, we 
wIll have a little peace. If we let go a lot, we wIll have a lot of peace. 
lf we let go completely, we will know complete peace and freedom. In 
the Dharmapada Sutra, the Buddha taugh(t: “Craving grows like a 
creeper which creeps from tree to tree Just like the Iignorant man 
wanders from life to life like a fruit-loving monkey In the forest 
(Dharmapada 334). Self-conquest 1s, indeed, better than the conquest 
of all other people. To conquer onself, one must be always self- 
confrolled and disciplined oneìs action. By sustaned effort, 


1093 


earnestness, temperance and self-control, the wise man may make for 
himself an Island which no flood can overwhelm (Dharmapada 25).” 

Detachment 1s the attitude of those who give up, forget, do not 
attach any Importance for what they have done for the benefit of 
others. In general, we feel proud, self-agsrandized when we do 
something to help other people. Quarrels, conflicts, or clashes between 
men or groups of men are due to passions such as greed or anger 
whose source can be appraised as self-atachment or dharma- 
attachment. The Buddha taught that If there 1s someone who misJudges 
us, we must feel pity for him; we must forgive him 1n order to have 
peace In our mind. The Bodhisattvas have totally liberated themselves 
from both self-attachment and dharma-attachment. When people enJoy 
material or spiritual pleasures, the Bodhisattvas also reJoice, from theIr 
sense of compassion, pity, and inner Joy. They always consider human 
beiIngs as their benefactors who have created the opportunities for them 
(tO pracice the Eour Immeasurable Minds on ther way to 
Enliphtenmernt. In terms of the Immeasurable Detachment, the 
Bodhisattvas consider all men equal, the clever as the stupid, 
themselves as others, they do everything as they have done nothing, 
say everything as they have said nothing, attain all spiritual levels as 
they have attained nothing. 

A basic teaching of the Buddha on how to calm and rein in the 
“monkey” mind. When we feel asleep, Just lie down 1n a quiet place, 
put the lights out and let go our minds and bodies. The state of mental 
equilibrium in which the mind has no bent or attachment, and neither 
meditates nor acfs, a sfate of indifference. Equanimity, one of the most 
1mportant Buddhist virues. Upeksa refers to a state that 1s neither Joy 
nor suffering but rather Iindependent of both, the mind that 1s In 
equilibrium and elevated above all distinctions. In Buddhism, we have 
always been hearing about letting go and not clinging to anything. 
What does the Buddha mean on leting go? He means In dally 
activifles, no way we can let go everything. We have to hold on things; 
however, try not to cling to them. For example, we try to make money 
for our living expenses, but not try to cling on making a lot of money to 
accumulate regardless of the means of making the money. Practioners 
do everything with a mind that lets go. Do not expect any praIse or 
reward. Jƒ we let go a litfle, we will have a little peace. Iƒ we let go a lot, 


1094 


we Will have a lot oƒ peace. ]ƒ we lef go completely, we will know 
cornplete peace and ƒreedom. 

After the Buddha realized all nature of life and human suffering In 
le; all living beings kill one another to survive, and that 1s a great 
Source of suffering, Crown Prince Siddhattha stopped enJoying worldly 
pleasures. Furthermore, he himself saw an old man, a sick man, and a 
corpse that led him to ponder why 1t was; he also felt unsettled by these 
siphts. Clearly, he himself was not Immune to these conditions, but was 
subJect to the Inevitable succession of old age, sickness and death. 
Thus He thought of leaving the world in search of truth and peace. In 
the silence of that moonlit and breezy night (it was the full-moon day 
of July) such thoughts as these arose in him “Youth, the prime of life 
ends in old age and mans senses fail him at a time when they are most 
deeded. The health is weakened when diseases suddenly creeps In. 
Finally death comes, sudden perhaps and unexpected, and puts an end 
to this brief span of life. Surely there must be an escape from this 
unsatisfactoriness, from aging and death.” 'Then, at the age of twenty- 
nine, in the flower of youthful manhood, on the day Princess Yasodara 
had given bĩírth to Rahula, Prince Siddhartha Gotama, discarding and 
disdaining the enchantment of the royal life, scorning and spurning JOyS 
that most young people yearn for, the prince renounced wife and chĩld, 
and a crown that held the promise of power and glory. He cut off his 
long locks of hatr with his sword, doffed his royal robes, and putting on 
a hermit”s robe retreated Into forest solitude to seek solution to those 
problems of life that so deeply stirred his mind. He became a penniless 
wandering ascetic to strugsle for enliphtenment. First He sought 
guidance from two famous sages at the time, Alara Kalama and 
Uddaka Ramaputta, hoping that they, being famous masters of 
meditation, would teach him all they know, leading him to the heigths 
of concentrative thought. He practiced concentration and reached the 
highest meditative attainmenfs, but was not satisfied with anything less 
than a Supreme Enlightenment. These teachers” range of knowledge 
and experlence, however, was Insufficient to grant him what he so 
earnesfly soupht. Though both sages asked him to stay to teach their 
followers, he declined and left. He continued to practice many 
penances and underwent much suffering. He practiced many forms of 
severe austerity. However, he got no hope after six years 0Ÿ torturing 


1095 


his body so mụuch that It was reduced to almost a skeleton. He changed 
his method as his penances proved useless. He gave up extremes and 
adopted the Middle Path and became a Buddha at the age of 35. It Is 
extremely Importfant to remember that renunciation in Buddhism 1s 
never caused by despair In the ordinary course of life. As for the 
Buddha, he enjoyed the greatest possible happiness and privilege 
known In his day; however, he recognized the suffering Inherent in 
sentient existence, and realized that, no matter how much we may 
indulse ourselves In pleasures of the sense, eventually we must face 
the realities of old age, sickness, and death. In short, renunciation 1n 
Buddhism means to renounce the worldly pleasures (which will 
eventually cause sufferings and afflictions) to seek the truth of life 
which 1s absent of greed, anger and ignorance, so that we can obfain a 
life of eternal happiness. 

According to Buddhist tradition, there are seven abandonmentfs or 
riddences: First, cherishing none and nothing. Second, no relations with 
others. Third, riddance of love and hate. Fourth, riddance of anxiety 
about the salvation of others. Fifth, rddance of the clinging of form. 
Sixth, giving to others. Seventh, benefitting others without hope of 
return. According to the Flower Adornement Sutra, Chapter 27, there 
are ten kinds of nonattachment of Great Enliphtening Being. Great 
enlightening beings abide In the concentration of the differentiated 
bodies of all sentient beings can attain ten kinds of non-attachment: 
#Firsf, non-attachment In all lands. Seconđ, non-attachmernt in all places. 
Third, non-attachment In all times. #ouríh, non-attachment 1n respect to 
all beIngs. #7⁄h, non-attachment In respect to all phenomena. S¡xíh, 
non-atfachment 1n respect In respect to all Enliphtening Beings. 
Sevenfh, non-attachment In respect to all Enliphtening Beings” vows. 
Eighth, non-attachment In respect to all concentratlons. Minh, non- 
attachmernt In respect to all Buddhas. 7Tenh, non-attachment In respect 
to all the stages of enlightenment. Enlightening Beings who abide by 
these can quickly overturn all concepts and attan supreme pure 
wisdom: Non-attachment to all worlds; non-attachment to all sentient 
beings; non-atfachment to all phenomena; non-attachment to all 
actions; non-attachment to all roots of goodness; non-attachment to all 
place of bínth; non-attachment to all vows; non-attachment to all 
practices; non-attachment to all Enlightening Beings; non-attachment to 


1096 


all Buddhas. Also according to the Flower Adornment Sutra, Chapter 
38, there are ten kinds of equanimity of Great Enlightening Beings: 
First, Equanimity in accumulating all virtues. Second, Equanimity In 
undertaking all different vows. 7rd, Equanimity in regard to all living 
beings. Fowuríh, Equanimity In regard to the consequences of actions of 
all living beings. Fifth, Equanimity In regard to all phenomena. S¡x?h, 
Equanimrity In regard to all pure and defiled lands. Seyenh, Equanimity 
1n regard to understandings of all sentilent beings. #¡ghh, Equanimity In 
regard to nonconceptualization of all practices. Mw“h, Equanimity In 
regard to the nondifference of all Buddhas” powers. 7enh, Equanimity 
1n regard the wIsdom of all Buddhas. Enlightening beIngs rest in these 
wIll attain the supreme great equanimity of Buddhas. 

To Let Go Greed, Anger, and jJealousy: The defilements we call 
lust or greed, anger and delusion, are Just outward names and 
appearances, Just as we call a house beautiful, ugly, big, small, etc. 
These are only appearances of things. lÝ we want a big house, we call 
this one smaill. We creates such concepts because of our craving. 
Craving causes us to discriminate, while the truth 1s merely what 1s. 
Look at It this way. Are you a person? Yes. This 1s the appearance of 
things. But you are really only a combination of elements or a øroup Of 
changing aggregates. If the mind 1s free 1t does not discriminate. No big 
and small, no you and me, nothing. We say “anatta` or “not self', but 
really, in the end, there 1s neither “atta” nor “anatta'. 

Meanwhile, envy 1s generated by one”s feeling of inferlority, while 
pnde, haughtiness, and arrogance are born from a false sense of 
superiority. These kinds of pride and arrogance are caused by looking 
at things from a disforted, self-centered point of view. Those who have 
truly understood the Buddhaˆs teachings and been able to obtain a right 
view of things will never succumb to such warped thinking. Jealousy 
means to be Jealous of another person, thinking he or she has more 
talent than we do (to become envious of the who surpass us In one way 
or other). Jealousy can be a consuming fire in our mind, a state of 
suffering. lf we want to let go Jealousy, practitioners should see and 
feel 1U“ without Jjudgment or condemnation for judgment and 
condemnation only nourish Jealousy In our mind. 

To let go greed, anger, Jealousy, and other evil thoughts to which 
people are subJect, we need strength of mind, sttenuous effort and 


1097 


vigllance. When we are free from the city life, from nagging 
preoccupation with daily life, we are not tempted to lose control; but 
when we enter In the real socIety, 1t becomes an effort to check these 
troubles. Meditation wIll contribute an immense help to enable us to 
face all this with calm. There are only two points of divergence 
between the deluded and the cenlightened, 1.e.,, Buddhas and 
Bodhisattvas: purity 1s Buddhahood, defilement 1s the state of sentient 
beings. Because the Buddhas are in accord with the Pure Mind, they 
are enliphtened, fully endowed with spiritual powers and wisdom. 
Because sentlent beings are attached to worldly Dusts, they are 
deluded and revolve in the cycle of Birth and Death. To practice Pure 
Land 1s to go deep Into the Buddha Recitation Samadhi, awakening to 
the Oniginal Mind and attainng Buddhahood. Therefore, IÝ any 
deluded, agitated thought develops during Buddha Recitation, 1t should 
be severed Immediately, allowing us to return to the state of the Pure 
Mind. This is the method of dropping afflictions with the meditating 
mind. Devout Buddhists, even though seeing that letting go of greed- 
anger-Ignorance 1s not an easy thing to do; this 1s not easy to do 1n one 
or two days, but when we want to follow the Buddha's Path, we have 
no other choice but to let them go. 

Letting Go gƒ Means 0ƒ Liƒe or Lefting Œooƒ Pleasures?: Most of us 
want to do good deeds; however, we are always contraditory ourselves 
between pleasure and cultivation. À lot of people misunderstand that 
religion means a denial or reJection of happiness In worldly life. In 
saying so, Instead of being a method for transcending our limitations, 
religion 1tself is viewed as one of the heaviest forms of suppression. 
IUs Just another form of superstition to be rid of 1Ý we really want to be 
free. The worst thing 1s that nowadays, many socIeties have been using 
religion as a means of political oppression and confrol. They believe 
that the happiness we have here, In this world, 1s only a temporary, so 
they try to aim at a so-called “Almighty Creator” to provide them with 
a so-called eternal happiness. They deny themselves the everyday 
pleasures of life. They cannot enjoy a meal with all kinds of food, even 
with vegetarian food. Instead of acceptng and enJoying such an 
experlence for what 1t 1s, they tie themselves up in a knot of guIilt 
“while so many people in the world are starving and miserable, how 
dare I indulge myself in this way of life!” This kind of attitude 1s Just 


1098 


mistaken as the attitude of those who try to cling to worldly pleasures. 
In fact, this Just another form of grasping. Sincere Buddhists should 
always remember that we deny to Iindulge in worldly pleasures so that 
we can eliminate “clinging” to make 1t easy for our cultivation. We will 
never rejJect means of life so we can continue to live to cultivate. A 
Buddhist still eat everyday, but never eats lives. A Buddhist still sleeps 
but 1s not eager to sleep round the clock as a pig. A Buddhist still 
converse In dally life, but not talk In one way and act In another way. 
In short, sincere Buddhists never reJect any means of life, but refuse to 
indulge In or to cling to the worldly pleasures because they are only 
causes of sufferings and afflictlons. 

Buddha's Examples oƒ Renunciafon: As mentloned above, letting 
go in Buddhism means to renounce the worldly world. Basically, 
renunciation 1s the recognition that all existence 1s permeated by 
suffering. When you realize this, 1t leads to what we might call a 
turning point. That 1s to say, the realization that all of common lIfe 1s 
permeated by suffering causes us to look for something more or 
something different, something which 1s absent of sufferings and 
afflictions. For the Buddha, after realizIing all nature of lie and human 
suffering In life; all living beings kill one another to survive, and that 1s 
a øreat source of suffering, Crown Prince Siddhattha stopped enJoying 
worldly pleasures. Furthermore, he himself saw an old man, a sick 
man, and a corpse, that led him to ponder why 1t was, he also felt 
unsetfled by these sights. Clearly, he himself was not immune to these 
conditions, but was subJect to the inevitable succession of old age, 
sickness and death. Thus He thought of leaving the world in search of 
truth and peace. In the silence of that moonlit and breezy night (it was 
the full-moon day of July) such thoughts as these arose In him “Youth, 
the prime of life ends In old age and man”s senses fall him at a time 
when they are most deeded. The health ¡is weakened when diseases 
suddenly creeps in. Finally death comes, sudden perhaps and 
unexpected, and puts an end to this brief span of life. Surely there must 
be an escape from this unsatisfactoriness, from aging and death.” Then, 
at the age of twenty-nine, 1n the flower of youthful manhood, on the 
day Princess Yasodara had given birth to Rahula, Prince Siddhartha 
Gotama, discarding and disdaining the enchantment of the royal life, 
Scorning and spurning Joys that most young people yearn for, the prince 


1099 


renounced wife and child, and a crown that held the promise of power 
and glory. He cut off his long locks of haIr with his sword, doffed his 
royal robes, and putting on a hermits robe retreated Iinfo forest solitude 
to seek solution to those problems of life that so deeply stirred his 
mind. He became a penniless wandering ascetic to strugsle for 
enlightenment. EFirst He sought guidance from two famous sages at the 
time, Alara Kalama and Uddaka Ramaputta, hoping that they, being 
famous masfters of meditation, would teach him all they know, leading 
him to the heigths of concentrative thought. He practiced concentration 
and reached the highest meditative attainments, but was not satisfied 
with anything less than a Supreme Enlipghtenment. These teachers” range 
of knowledge and experience, however, was Insufficient to grant him what he 
so earnesfly sought. Though both sages asked him to stay to teach their 
followers, he declined and left. He continued to practice many penances and 
underwent much suffering. He practiced many forms of severe ausferIty. 
However, he got no hope after six years of torturing his body so much that 1t 
was reduced to almost a skeleton. He changed his method as his penances 
proved useless. He gave up extremes and adopted the Middle Path and 
became a Buddha at the age of 35. It is extremely important to remember that 
renunciation in Buddhism 1s never caused by desparr in the ordinary course of 
le. As for the Buddha, he enJoyed the greatest possible happiness and 
privilege known 1n his day; however, he recognized the suffering inherent 1n 
sentient existence, and realized that, no matter how much we may indulge 
ourselves in pleasures of the sense, eventually we must face the realiles of 
old age, sickness, and death. In short, renunciation in Buddhism means to 
renounce the worldly pleasures (which will eventually cause sufferings and 
afflictions) to seek the truth of híe which 1s absent of greed, anger and 
1genorance, so that we can obtain a life of eternal happiness. 

Buddhist Practtioners Always Learn the Teachings So We Know 
What Should Be Ridden oƒ: For Buddhist practitioners, in order to know 
what we should let go, we must first learn the teachings. Besides, through 
learning the teachings we also see so many other benefits, for owing to our 
study the teachings, we understand Dharma; owing to our study the teachings, 
wWwe SfOp commitfing wrong doings; owing fo our study the teachings, we 
abandon the meaningless behaviors; owing to our study the teachings, we 
eventually achieve nirvana. In other words, by virtue of our study the 
teachings, we will know all the key points for modifying our behavior. Qwing 
to study the teachings, we will understand the meaning of the Vinaya Basket 
and, as a result, will stop committing sins by following the high training of 


1100 


ethics. Owing to study the teachinsgs, we will understand the meaning of the 
Sutra Basket, and as a result, we will be able to abandon such meaningless 
thngs as distractions, by following the high trainng 1n single-pointed 
concenfration. Also owing to study the teachings, we understand the meaning 
of the Abhidharma Basket, and so come to abandon delusions by means of the 
hiph training in wisdom. Study the teachings 1s the lamp to dispel the darkness 
Of ignorance. It 1s the best of possession that thieves cannot rob us of 1t. ÀAs a 
matter of fact, 1Ý we destroy a litle ignorance, we wIll have a litie more 
wisdom. If we destroy a lot of Ignorance, we wIÏll have a lot more of wisdom. 
lf we destroy 1gnorance completely, we will have a complete wisdom. At that 
time, our life 1s a life with complete wisdom at all times. At that time, what 1s 
our life If we dont want to say 1t 1s a lie of peace, mindfulness, 
enlightenmert, and complete happiness? Study the teachings 1s also a weapon 
to defeat our enemies of blindness to all things. It 1s our best friend who 
1nstructs us on the means. Study the teachinss 1s a relative who will not desert 
us when we are poOr. Ít is a medicine against sorrow that does us no harm. Ít 1s 
the best force that dispatches against our misdeeds. Devout Buddhists should 
always remember that when we know one more letter, we get rid of ourselves 
a bit of Ignorance around that letter. So, when we know the other letters, we 
have dispelled our ignorance about them too, and added even more fo our 
wisdom. The more we study the teachings the more light of wisdom we gain 
that helps us decrease Ignorance. A Bhiksu or Bhiksuni should not study the 
teachings without applying the basic and essential practices of Buddhism In 
order to transform his or her afflicions and habit energies. A Bhiksu or 
Bhiksuni who 1s studying teachings of a profound, metaphysical, and mystical 
nature, should always ask himself or herself how he or she may apply these 
teachings 1n his or her dally life to transform his or her suffering and realize 
emancipafion. 

Should we read worldly books and magazines? A Bhiksu or Bhiksuni who 
reads worldly books and magazines, Iincluding videos, video discs, television 
and Internet programs, as welÏ as conversations on telephone and other images 
or sounds that have toxic effect, watering the seeds of sexual desire, fear, 
violence, sentimental weakness, and depression, commits an Expression of 
Regret Offence. However, in addition to reading books on Buddhism, he or 
she can read books on the history of civilizations of the world, general history 
and teachings of other religlous faiths, applied psychology, and most recent 
scientific discoveries because these areas of knowledge can help him or her to 
understand and share the teachings to people in a way that 1s approprlate to 
ther situation. However, laypeople, especially those who are practicing 
mindfulness, can read healthy and useful books and magazines for therr living. 


1101 


Tuyển Luận Thứ Bốn Mươi Sáu 
The Forty-Sixth Selective Essay 


Qua Bờ Bên Kia 


Sơ Lược Về Bờ Bên Nầy: Theo Phật giáo, bờ bên nầy hay thử ngạn 
là bờ của luân hồi sanh tử. Bờ bên kia là bên kia bờ của dòng luân hồi 
sanh tử, hay nói cách khác là bờ của Niết Bàn. Bỉ ngạn hay trạng thái 
giải thoát vượt ra ngoài vòng luân hồi sanh tử. Bờ bên này còn được 
gọi là Thế Giới Ta Bà có nghĩa là bờ của khổ não, lại cũng có nghĩa là 
bờ của phiển lụy hay trói buộc, chẳng được ung dung tự tại. Thế giới 
Ta Bà, thế giới chịu đựng để chỉ thế giới của chúng ta, nơi có đầy 
những khổ đau phiền não; tuy thế chúng sanh trong đó vẫn hân hoan 
hưởng thụ và chịu đựng. Thế giới Ta Bà, nơi đầy dẫy những mâu 
thuẫn, hận thù và bạo động. Nơi mà chúng ta đang sống là một thế giới 
bất tịnh, và Phật Thích Ca đã bắt đầu thanh tịnh nó. Con người sống 
trong thế giới nầy chịu phải vô vàn khổ hãi vì tam độc tham, sân, sỉ 
cũng như những dục vọng trần tục. Cõi Ta Bà nầy đầy dẫy những đất, 
đá, gai chông, hầm hố, gò nống, thường có những mối khổ về đói khát, 
lạnh, nóng. Chúng sanh trong cõi Ta Bà phần nhiều tham đắm nơi phi 
pháp. tà pháp, chớ chẳng chịu tin chánh pháp, thọ số của họ ngắn ngủi, 
nhiều kẻ gian trá. Nói về vua quan, dầu có nước để cai trị, họ chẳng hề 
biết đủ, mà ngược lại sanh lòng tham lam, kéo binh đánh chiếm nước 
khác, khiến cho nhiều người vô tội chết oan; lại thêm nhiều thiên tai 
như hạn hán, bão lụt, mất mùa, đói khát, vân vân nên chúng sanh trong 
cõi nầy phải chịu vô lượng khổ sở. Nơi cõi Ta Bà nây, sự thuận duyên 
cùng an vui tu tập thì ít, mà nghịch duyên phiển não thì nhiều. Hầu hết 
người tu hành đều dễ bị thối thất tâm Bồ Đề đã phát lúc ban đầu. Theo 
Đức Phật, quả đất mà chúng ta đang ở đây có tên là Nam Thiệm Bộ 
Châu, nằm về hướng nam của núi Tu Di, vốn là một phần nhỏ nhất 
trong hệ thống Đại Thiên Thế Giới do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm 
giáo chủ. 

Sơ Lược Về Bờ Bên Kia: Trong khi đó, bờ bên kia là bờ của giác 
ngộ và giải thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử, giải thoát khỏi mọi trở 
ngại của cuộc sống, những hệ lụy của dục vọng và tái sanh. Bờ bên kia 
là bờ của giải thoát tối hậu, giải thoát vĩnh viễn, giải thoát khỏi sự tái 
sanh trong vòng luân hồi sanh tử. Giải thoát là la bỏ mọi trói buộc để 


1102 


được tự tại, giải thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử, cởi bỏ trói buộc của 
nghiệp hoặc, thoát ra khỏi những khổ đau phiển não của nhà lửa tam 
giới. Muốn qua được bờ bên kia, hành giả không có sự lựa chọn nào 
khác là phải lên đường qua tu tập theo Phật. Như trên đã nói, bờ bên 
kia là bờ giác, nghĩa là sự biết và cái có thể biết được sự việc trên đời 
này. Giác ngộ là nhận biết các chướng ngại che lấp trí tuệ hay các hôn 
ám của vô minh như giấc ngủ (như đang ngủ say chợt tỉnh). Giác ngộ 
cũng là nhận ra các chướng ngại phiền não gây hại cho thiện nghiệp, 
hay trực ngộ về bản tánh thật của vạn pháp. Khái niệm về từ Bodhi 
trong Phạn ngữ không có tương đương trong Việt và Anh ngữ, chỉ có 
danh từ “Lóe sáng,” “Bừng sáng,” hay “Enlightenmenf” là thích hợp. 
Một người bản tánh thật sự của vạn hữu là giác ngộ cái hư không hiện 
tại. Cái hư không mà người ta thấy được trong khoảnh khắc ấy không 
phải là hư vô, mà là cái không thể nắm bắt được, không thể hiểu được 
bằng cẩm giác hay tư duy vì nó vô hạn và vượt ra ngoài sự tổn tại và 
không tôn tại. Cái hư không được giác ngộ không phải là một đối 
tượng cho chủ thể suy gẫm, mà chủ thể phải hòa tan trong đó mới hiểu 
được nó. Trong Phật giáo thật, ngoài thể nghiệm đại giác ra, không có 
Phật giáo. Giác Ngộ là kinh nghiệm riêng tư thân thiết nhất của cá 
nhân, nên không thể nói bằng lời hay tả bằng bút được. Tất cả những 
gì các Thiển sư có thể làm được để truyền đạt kinh nghiệm ấy cho 
người khác chỉ là thử khơi gợi lên, hoặc chỉ trổ cho thấy. Người nào 
thấy được là vừa chỉ thấy ngay, người nào không thấy thì càng nương 
theo đó để suy nghĩ, lập luận càng sai để. Trong nhà Thiển, giác ngộ 
để chỉ sự nhận biết trực tiếp bằng trực giác về chân lý. Nghĩa đen của 
từ này là “thấy tánh,” và người ta nói rằng đây là sự nhận biết chân 
tánh bằng tuệ giác vượt ra ngoài ngôn ngữ hay khái niệm tư tưởng. Nó 
tương đồng với từ “satori” (ngộ) trong một vài bài viết về Thiển, nhưng 
trong vài bài khác thì “Kensho” được diễn tả như là thủy giác (hay sự 
giác ngộ lúc ban sơ) cần phải được phát triển qua tu tập nhiều hơn nữa, 
trong khi đó thì từ “satori” liên hệ tới sự giác ngộ của chư Phật và chư 
Tổ trong Thiển. Giác ngộ còn có nghĩa là “Kiến tánh ngộ đạo” hay 
nhìn thấy tự tánh chân thật của mình và đồng thời nhìn thấy bản tánh 
tối thượng của vũ trụ và vạn vật (Đây là một cách khác để diễn tả về 
kinh nghiệm giác ngộ hay sự tự nhận ra tự tánh, từ đó thấy biết tất cả 
tự tánh của vạn hữu). Ấy là sự hốt nhiên nhận ra rằng: “Xưa nay ta vốn 
đầy đủ và toàn hảo. Kỳ diệu thay, huyền diệu thay!” Nếu là thấy Phật 


1103 


tánh thì thực chất sẽ luôn luôn giống nhau đối với bất cứ ai kinh 
nghiệm nó, dẫu người ấy là Phật Thích Ca hay Phật A Di Đà hay bất 
cứ người nào trong các bạn. Nhưng nói thế không có nghĩa là tất cả 
chúng ta đều có kinh nghiệm kiến tánh ở cùng một mức độ, vì trong 
cái rõ, cái sâu, cái đầy đủ của kinh nghiệm có những khác biệt lớn lao. 

Sự Khác Biệt Giữa Bờ Bên Này Và Bờ Bên Kia: Có người cho 
rằng quay đầu là bờ hay buông bỏ là không xa giác ngộ. Tuy nhiên, 
giác ngộ theo Phật giáo trong Phật giáo không đơn giản như vậy, mà là 
chúng ta phải nỗ lực tu tập cho đến khi chúng ta nhận thấy được rằng 
vấn đề trong cuộc sống không phải ở ngoài chúng ta, chừng đó chúng 
ta mới thực sự cất bước trên con đường đạo. Chỉ khi nào sự tỉnh thức 
phát sinh chúng ta mới thấy được sự hài hòa của cuộc sống mà chúng 
ta chưa bao giờ nhận thấy từ trước. Trong nhà Thiển, giác ngộ không 
phải là điều mà chúng ta có thể đạt được, nhưng nó là trạng thái thiếu 
vắng một thứ gì khác. Nên nhớ, trong suốt cuộc đời của chúng ta, 
chúng ta luôn chạy đông chạy tây để tìm cầu, luôn đeo đuổi mục đích 
gì đó. Giác ngộ thật sự chính là sự buông bỏ tất cả những thứ đó. Tuy 
nhiên, nói dễ khó làm. Việc tu tập là việc làm của từng cá nhân chứ 
không ai làm dùm cho ai được, không có ngoại lệ! Dầu cho chúng ta có 
đọc thiên kinh vạn quyển trong cả ngàn năm thì việc làm nầy cũng 
không đưa chúng ta đến đâu cả. Chúng ta phải tu tập và phải nỗ lực tu 
tập cho đến cuối cuộc đời của mình. Từ giác ngộ rất quan trọng trong 
nhà Thiền vì mục đích của việc tu thiền là đạt tới cái được biết như là 
“giác ngộ." Giác ngộ là cảnh giới của Thánh Trí Tự Chứng, nghĩa là cái 
tâm trạng trong đó Thánh Trí tự thể hiện lấy bản tánh nội tại của nó. 
Sự tự chứng nầy lập nên chân lý của Thiền, chân lý ấy là giải thoát và 
an nhiên tự tại. Theo Thiền Sư D.T. Suzuki trong Thiển Luận, Tập II, 
Ngộ là toàn thể của Thiền. Thiển bắt đầu từ đó mà chấm dứt cũng ở 
đó. Bao giờ không có ngộ, bấy giờ không có Thiển. Ngộ là thước đo 
của Thiển như một tôn túc đã nói. Ngộ không phải là một trạng thái an 
tĩnh không thôi; nó không phải là sự thanh thản mà là một kinh nghiệm 
nội tâm không có dấu vết của tri thức phân biệt; phải là sự thức tỉnh 
nào đó phát khởi từ lãnh vực đối đãi của tâm lý, một sự trở chiều với 
hình thái bình thường của kinh nghiệm vốn là đặc tính của đời sống 
thường nhật của chúng ta. Nói cách khác, chân giác ngộ chính là sự 
thấu triệt hoàn toàn bản thể của tự ngã. Thuật ngữ Đại Thừa gọi là 


1104 


“Chuyển Y' hay quay trở lại, hay lật ngược cái cơ sở của tâm ý, ở đây 
toàn bộ kiến trúc tâm thức trải qua một cuộc thay đổi toàn diện. 

Đặc Điểm Của Bờ Bên Kia: Theo Phật Giáo, bờ bên kia chỉ đơn 
giản là bờ của giác ngộ và giải thoát. Theo Phật giáo Nhật Bản, từ 
“Satoriï” dùng để chỉ sự “Giác Ngộ.” nghĩa đen của nó là “biết.” Trong 
Thiển từ này dùng để chỉ sự hiểu biết bản chất thật sự của vạn hữu 
một cách trực tiếp chứ không bằng khái niệm, vì nó vượt lên trên ngôn 
từ và khái niệm. Nó tương đương với từ “Kiến Tánh” của Hoa ngữ, cả 
hai đều có nghĩa là chứng nghiệm chân lý, nhưng không được xem như 
là cứu cánh của con đường, mà sự chứng ngộ này phải được đào sâu 
hơn nữa bằng thiển tập. Trong Thiền trạng thái ngộ là trạng thái của 
Phật tâm hay tự nó là tịnh thức. Tuy nhiên, ngược dòng thời gian trở về 
thời Đức Phật, dưới cội cây Bồ Đề, Thái Tử Tất Đạt Đa đã thành 
Chánh Đẳng Chánh Giác. Ngài đã giác ngộ những gì? Rất đơn giản, 
Ngài đã giác ngộ Chân Lý, Chân Lý Vĩnh Cửu. Tứ Diệu Đế và Bát 
Thánh Đạo là những điều mà Đức Phật đã tìm thấy. Phật tử chân thuần 
muốn đạt đến cảnh giới an vui hạnh phúc như Đức Phật, không có con 
đường nào khác hơn con đường tu tập theo đúng những sự thật nầy. 
Nghĩa là, chúng ta phải học các sự thật nầy và phải đi theo con đường 
mà Đức Phật đã chỉ bày. Như Đức Phật đã nói: “Tất cả những gì Ta 
làm, các ngươi đều có thể làm được; các ngươi có thể chứng đắc Niết 
Bàn, đi vào cảnh an vui hạnh phúc khi nào các ngươi bỏ được cái “ngã” 
sai lầm và diệt hết vô minh trong tâm mình.” 

Theo Kinh Sa Môn Quả, Đức Phật dạy về kinh nghiệm giác ngộ 
như sau: “Với cái tâm an định, trong sạch, linh mẫn, điều chế, xả hết 
ác nghiệp, nhu thuận, tùy ứng, kiên cố, không nao núng, thầy Tỳ Kheo 
phát tâm diệt trừ phiền não. Thấy biết đúng như thực: “đây là khổ”, 
“đây là nguyên nhân của khổ", “đây là sự diệt khổ”, và “đây là con 
đường diệt khổ.` Thấy biết đúng như thực: “đây là phiền não', “đây là 
nguyên nhân của phiển não", “đây là sự diệt trừ phiển não", và “đây là 
con đường đưa tới sự diệt trừ phiển não'. Biết như vậy, thấy như vậy, 
tâm thấy được giải thoát các phiền não lậu hoặc của dục ái, hữu ái, vô 
minh, và được trí tuệ giải thoát. Thầy Tỳ Kheo biết: “nghiệp tái sanh 
đã xả trừ, phạm hạnh đã tròn, việc gì phải làm nay đã làm xong, sau 
kiếp này không còn thọ thân nào khác.” Tuy nhiên, giáo pháp mà Như 
Lai chứng ngộ, quả thực thâm diệu, khó hiểu, khó nhận, vắng lặng 
tuyệt đối, không nằm trong phạm vi lý luận, tế nhị, chỉ có bậc Thánh 


1105 


nhân mới hiểu nổi. Chúng sanh còn luyến ái trong nhục dục ngữ trần. 
Giáo lý tương quan Duyên Khởi là một để mục rất khó lãnh hội, và 
Niết Bàn, là sự chấm dứt mọi hiện tượng phát sinh có điều kiện, sự từ 
bỏ khát vọng, sự đoạn trừ tham ái, sự không tham ái và sự chấm dứt 
cũng là một vấn để không dễ lãnh hội.” Thật rõ rệt rằng ngộ là sự 
thành tựu chân thực, trạng thái viên mãn của cái tâm bình thường trong 
đó mình sẽ cảm thấy thỏa mãn hơn, bình thản hơn, đầy niỀm vui hơn 
bất cứ thứ gì mình từng thể nghiệm trước đây. Vì vậy ngộ là một trạng 
thái trong ấy con người hoàn toàn hòa hợp với thực tại bên ngoài và 
bên trong, một trạng thái trong ấy hành giả hoàn toàn ý thức được nó 
và nắm được nó một cách trọn vẹn. Hành giả nhận thức được nó, nghĩa 
là không phải bằng óc não hay bất cứ thành phần nào của cơ thể của 
hành giả, mà là con người toàn diện. Hành giả nhận thức được nó; 
không như một đối tượng đằng kia mà hành giả nắm giữ nó bằng tư 
tưởng, mà nó, bông hoa, con chó, hay con người trong thực tại trọn vẹn 
của nó hay của hành giả. Kẻ thức tỉnh thì cởi mở và mẫn cảm đối với 
thế giới, và hành giả có thể cởi mở và mẫn cảm vì anh ta không còn 
chấp trước vào mình như một vật, do đó đã trở thành trống không và 
sẵn sàng tiếp nhận. Ngộ có nghĩa là “sự thức nh trọn vẹn của toàn thể 
cá tính đối với thực tại.” 

Giác ngộ là một trạng thái tâm hoàn toàn bình thường mặc dầu 
mục tiêu tối hậu của thiển là thể nghiệm “ngộ.” Ngộ không phải là 
một trạng thái tâm bất thường; nó không phải là một cơn ngây ngất 
trong đó thực tại biến mất. Nó không phải là một tâm trạng ngã ái như 
chúng ta thấy trong vài biểu hiện tôn giáo. Nếu nó là một cái gì, thì nó 
là một tâm trạng hoàn toàn bình thường. Như Triệu Châu tuyên bố: 
“Bình thường tâm là Thiễn,” chỉ tùy nơi mình điều chỉnh bản lễ sao cho 
cánh cửa có thể mở ra đóng vào được. Ngộ có một ảnh hưởng đặc biệt 
đối với người thể nghiệm nó. “Tất cả những hoạt động tinh thần của 
chúng ta từ bây giờ sẽ hoạt động trên một căn bản khác, mà hẳn sẽ 
thỏa đáng hơn, thanh bình hơn, đầy niềm vui hơn bất cứ thứ gì mình 
từng thể nghiệm trước đây. Xu hướng của đời sống sẽ thay đổi. Sở hữu 
dược thiển mình thấy có một cái gì tươi trẻ lại. Hoa xuân trông sẽ đẹp 
hơn, trong suối nước chảy sẽ mát hơn và trong hơn. Giác ngộ là sự tỉnh 
thức trọn vẹn trước thực tại. Thật là quan trọng phải hiểu rằng trạng 
thái ngộ không phải là một trạng thái phân ly hay một cơn ngây ngất 
trong đó mình tin là mình tỉnh thức, trong khi thực ra mình đang say 


1106 


ngủ. Dĩ nhiên, nhà tâm lý học Tây Phương hẳn có khuynh hướng tin 
rằng ngộ chỉ là một trạng thái chủ quan, một thứ mê man tự gây. Sự 
tỉnh thức trọn vẹn trước thực tại có nghĩa là đạt được một định hướng 
có ích lợi viên mãn. Có nghĩa là không liên kết mình với thế giới để 
thụ nhận, bóc lột, vơ vét, hay theo kiểu mua bán, nhưng một cách sáng 
tạo, hoạt động. Trong tình trạng phong phú viên mãn không có những 
tấm màn ngăn cách “cái tôi.” Đối tượng không còn là đối tượng nữa; 
nó không chống lại cái tôi, mà theo tôi. Đóa hồng tôi thấy không phải 
là đối tượng cho tư tưởng tôi, theo cái lối khi tôi nói “tôi thấy đoá 
hồng” tôi chỉ phát biểu rằng cái đối tượng đóa hồng, nằm dưới phạm 
trù “hồng”, nhưng theo cái lối rằng “một đóa hồng là một đóa hồng.” 
Tình trạng phong phú viên mãn đồng thời cũng là tình trạng khách thể 
tính cao nhất; tôi thấy đối tượng mà không hề bị mối tham lam hay sợ 
hãi của mình bóp méo. Tôi thấy nó như chính nó, chứ không phải như 
tôi muốn nó là hay không là như vậy. Trong lối tri giác này không có 
những bóp méo thiếu mạch lạc. Có sự sống động hoàn toàn, và sự tổng 
hợp là của chủ thể tính khách thể tính. Tôi thể nghiệm mãnh liệt, thế 
nhưng đối tượng được để yên là cái nó là. Tôi làm nó sống động, và nó 
làm tôi sống động. Ngộ chỉ có vẻ thần bí đối với những ai không ý thức 
được rằng tri giác của người ấy về thế giới thuần túy có tính cách tinh 
thần, hay thiếu mạch lạc tới mức độ nào. Nếu người ta nhận thức được 
điều này, người ta cũng nhận thức được một nhận thức khác, một nhận 
thức mà chúng ta có thể gọi là một nhận thức hoàn toàn thiết thực. Có 
thể người ta chỉ mới thoáng thấy nó, nhưng người ta có thể tưởng tượng 
nó là cái gì. Một ngày nọ sư Huyền Giác đi thăm Lục Tổ Huệ Năng. 
Lần đầu tiên gặp Tổ, sư tay cầm tích trượng vai mang bình bát đi nhiễu 
Tổ ba vòng, đoạn đứng thẳng. Tổ thấy thế bèn nói, “Phàm sa môn có 
đủ ba ngàn uy nghi tám muôn tế hạnh. Đại Đức người phương nào đến 
mà sanh đại ngã mạn như vậy?” Huyễn Giác thưa, “Sanh tử là việc 
lớn, vô thường qua nhanh quá.” Tổ bảo, “Sao không ngay nơi đó thể 
nhận lấy vô sanh, liễu chẳng mau ư?” Huyền Giác thưa: “Thể tức vô 
sanh, liễu vốn không mau.” Tổ khen, “Đúng thế! Đúng thế!” Lúc đó 
đại chúng nghe nói đều ngạc nhiên. Sư bèn đầy đủ oai nghi lễ tạ tổ. 
Chốc lát sau sư xin cáo từ. Tổ bảo, “Trở về quá nhanh!” Huyễn Giác 
thưa, “Vốn tự không động thì đâu có nhanh.” Tổ bảo, “cái gì biết 
không động?” Huyền Giác thưa, “Ngài tự phân biệt.” Tổ bảo, “Ngươi 
được ý vô sanh rất sâu.” Huyền Giác thưa, “Vô sanh mà có ý sao?” Tổ 


1107 


bảo, “Không ý, cái gì biết phân biệt?” Huyền Giác thưa, “Phân biệt 
cũng không phải ý.” Tổ khen, “Lành thay! Lành thay!” Sư ở lại Tào 
Khê một đêm để hỏi thêm đạo lý. Sáng hôm sau sư trở về Ôn Giang, 
nơi mà chúng đệ tử đang chờ ông để học đạo. Thời nhơn từ đó gọi sư 
là “Nhất Túc Giác” hay một đêm giác ngộ. 

Cứu Cánh Cuối Cùng Của Phật Giáo Là Vượt Thoát Bờ Bên Nầy: 
Như trên đã nói, giác ngộ có thể xuất hiện ngay tức thì đối với nhiều 
người, nhưng vượt thoát bờ bên này hay sự giải thoát cuối cùng hay 
cứu cánh tối hậu của đạo Phật, không thể đạt đến ngay lập tức được. 
Đó là một tiến trình tuần tự, một sự đào luyện từng bước. Trước tiên, 
hành giả phải tu tập giải thoát khỏi những khổ đau phiển não do hiểu 
được nguyên nhân của chúng, xuyên qua thực hành Tứ diệu đế mà xóa 
bỏ hay làm biến mất những nhơ bẩn ấy. Kế đó hành giả phải sự loại 
bỏ những ảo ảnh và đam mê, vượt thoát sinh tử và đạt tới cứu cánh 
Niết bàn. Trên đường vượt thoát khỏi bờ bên hành giả không thể nào 
không buông bổ gánh nặng vật chất xa hoa phù phiếm bằng cách làm 
quảng đại bố thí. Như kinh điển thường nói: sự thanh tịnh tâm chỉ đạt 
được sau khi đã thành tựu giới hạnh. Thanh tịnh tâm và trí tuệ là điều 
không thể có nếu không thanh tịnh giới. Đức Phật thúc dục các đệ tử 
của Ngài trước tiên hãy tự đặt mình vào nếp sống giới hạnh, sau đó 
mới bước vào con đường thiển định và trí tuệ. Chính vì vậy cần phải 
khởi sự ngay từ bước đầu. Điểm khởi đầu trong giáo pháp là Giới. Sau 
khi đã đứng vững trên vùng đất giới, hành giả sẽ nỗ lực làm chủ cái 
tâm dao động của mình. Bên cạnh đó, đức Phật còn chỉ ra rằng việc 
thực hành sáu Ba La Mật sẽ giúp hành giả vượt bờ mê qua đến bến 
giác. 

Tu Tập Qua Bờ Bên Kia: Qua bờ bên kia theo Phạn ngữ là Ba La 
Mật có nghĩa là sự toàn hảo hay đáo bỉ ngạn (đạt tới bên kia bờ. Ở bên 
kia bến bờ của thế giới nhị nguyên hay thế giới của sự phân biệt và 
chấp trước). Ba La Mật, theo Phạn ngữ, có nghĩa là Đáo Bỉ Ngạn. Ba 
La Mật có công năng đưa chúng sanh qua biển sanh tử để đi đến Niết 
bàn. Ba La Mật là những giai đoạn hoàn thiện tinh thần của chư Bồ tát 
trong tiến trình thành Phật. Chẳng những Ba La Mật là đặc trưng cho 
Phật Giáo Đại Thừa trong nhiều phương diện, mà chúng còn gồm 
những cơ bản đạo đức chung cho tất cả các tôn giáo. Ba La Mật bao 
gồm sự thực tập và sự phát triển khả dĩ cao nhất. Vì vậy, thực hành Ba 
La Mật sẽ giúp hành giả vượt bờ mê qua đến bến giác. Ba La Mật là 


1108 


những đức tính được Bồ Tát thực hiện trong đời tu hành của mình. 
Thuật ngữ “Paramita” đã được nhiều học giả diễn dịch khác nhau. 
Theo T.R. David và William Stede, “Paramita” có nghĩa là “hoàn hảo,” 
“hoàn thiện,” hay “tối thượng.” H.C. Warren dịch là sự toàn thiện. Và 
vài học giả Phật giáo khác lại dịch là đức hạnh siêu việt, hay đức hạnh 
hoàn hảo. Tiếng Phạn “Paramita” được chuyển dịch sang Hán ngữ là 
Ba-la-mật. “Ba la” có nghĩa trái thơm, còn “mật” có nghĩa là ngọt. 
Trong Phật giáo, tiếng Phạn “Paramita” (dịch cũ là Độ Vô Cực, dịch 
mới là Đáo Bỉ Ngạn) nghĩa là đến bờ bên kia, đưa qua bờ bên kia, hay 
cứu độ không có giới hạn. Đáo bỉ ngạn (đạt tới bên kia bờ. Ở bên kia 
bến bờ của thế giới nhị nguyên hay thế giới của sự phân biệt và chấp 
trước) cũng có nghĩa là sự toàn hảo hay hoàn thành những thứ cần 
hoàn thành. Ba La Mật cũng có nghĩa là thành tựu, hoàn tất, hay làm 
xong một cách hoàn toàn cái mà chúng ta cần làm. Thí dụ như nếu 
chúng ta quyết chí tu hành để làm Phật thì việc đạt được Phật quả 
chính là “Đáo được bỉ ngạn.” Đây cũng là những (sáu hay mười) đức 
tính được Bồ Tát thực hiện trong đời tu hành của mình. Từ “Ba La 
Mật” thông dụng cho cả Phật giáo Đại Thừa lẫn Nguyên Thủy. Ba La 
Mật, theo Phạn ngữ, có nghĩa là đáo bỉ ngạn. Có sáu pháp giúp đưa 
hành giả qua bờ bên kia hay sáu Ba La Mật đưa chúng sanh qua biển 
sanh tử để đi đến Niết Bàn. Sáu pháp giúp đưa hành giả qua bờ bên 
kia hay sáu giai đoạn hoàn thiện tinh thần của chư Bồ tát trong tiến 
trình thành Phật. Lục độ bao gồm sự thực tập và sự phát triển khả dĩ 
cao nhất. Vì vậy, thực hành sáu Ba La Mật sẽ giúp hành giả vượt bờ 
mê qua đến bến giác. Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật đưa ra ba loại 
Ba La Mật: Xuất thế gian thượng thượng Ba La Mật, Xuất thế gian Ba 
La Mật, Thế gian Ba La Mật. Tuy nhiên, theo kinh Hoa Nghiêm thì chỉ 
có một Ba La Mật, đó là Giải Thoát Bát Nhã Ba La Mật. 

Sau khi giác ngộ, Đức Phật khám phá ra rằng mọi kiếp sống của 
tất cả chúng sanh đều có tương quan tương duyên với nhau, và Ngài 
cũng thấy thế gian nầy ngập tràn những khổ đau phiển não. Chúng 
sanh mọi loài, từ côn trùng nhỏ bé đến vua quan uy quyền tột đỉnh đều 
chạy theo thú vui dục lạc, và cuối cùng phải gặt lấy những khổ đau 
phiền não. Chính vì thương xót chúng sanh mọi loài mà Ngài đã xuất 
gia tu hành và tìm ra phương cách cứu độ chúng sanh. Sau sấu năm tu 
hành khổ hạnh, Ngài đã tìm ra những phương cách “Đáo Bỉ Ngạn,” còn 
gọi là “Ba La Mật Đa.” Theo đạo Phật, đáo bỉ ngạn hay vượt qua bờ 


1109 


sinh tử bên nây để đến bờ bên kia, hay đạt đến cứu cánh Niết Bàn. 
Nếu chúng ta dụng công tu hành và nhìn thấy rõ ràng chân lý như Ngài 
đã nhìn thấy thì cuối cùng chắc chắn chúng ta sẽ chấm dứt hết mọi khổ 
đau phiền não. Theo các kinh điển Đại Thừa, sáu giáo pháp đưa người 
Vượt qua biển sanh tử. Ngoài ra, Lục Độ Ba La Mật còn có mục tiêu 
cứu độ hết thảy chúng sanh. Lục độ Ba La Mật còn là sáu đức tính cốt 
yếu của Bồ Tát. Ngoài ra, Lục Độ còn là pháp môn Bồ Tát tu hành. 
Bố thí được dùng để độ tánh bỏn xẻn và tham lam. Trì giới được dùng 
để độ việc hủy phạm. Nhẫn nhục thì độ sân hận và thù ghét. Tinh tấn 
được dùng để độ giải đãi, lười biếng. Thiển định được dùng để độ tâm 
tán loạn; trí tuệ được dùng để độ ngu s1. Khi lục độ được tu tập viên 
mãn thì hành giả khai ngộ. 

Thực Hành Thâm Sâu Trí Tuệ Giải Thoát Qua Bờ Bên Kia: Theo 
Bát Nhã Tâm Kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát, khi thực hành thâm sâu Trí 
tuệ giải thoát qua bờ bên kia hay Bát Nhã Ba La Mật Đa, đã nhìn thấy 
rõ năm uẩn là không nên Ngài vượt qua hết mọi khổ ách. Như vậy nếu 
Phật tử chúng ta thực hành pháp thâm sâu trí tuệ giải thoát qua bờ bên 
kia hay Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng sẽ nhìn thấy rõ năm uẩn là không 
nên cũng có thể vượt qua hết mọi khổ ách. Tuy nhiên, Phật tử thuần 
thành nên nhớ những đòi hỏi khi tu tập thâm sâu Bát Nhã Ba La Mật 
Đa là tâm không kiêu ngạo vì kiêu ngạo là ngu s1, tâm không tự mãn 
vì tự mãn là ngu si; thường có tâm biết tàm quý và hổ thẹn vì không có 
tâm biết tàm quý là ngu si; không sanh tâm phan duyên, vì dong ruổi 
theo chư duyên là ngu s1; không sanh tâm sân hận vì sân hận là ngu sĩ; 
không sanh tâm điên đảo vì điên đảo là ngu si. Phật tử thuần thành nên 
dụng công thực hành thâm sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa để có thể soi 
thấu năm mươi ấm ma trong năm uẩn. Trong sắc uẩn có mười loại ấm 
ma, trong thọ uẩn có mười loại, trong tưởng uẩn có mười loại, trong 
hành uẩn có mười loại, trong thức uẩn có mười loại. Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, chỉ có một thứ Ba La Mật, đó là trí tuệ giải thoát qua bờ bên 
kia hay Giải Thoát Bát Nhã Ba La Mật. Một hôm, Thiện Tài Đồng Tử 
hỏi Diệu Nguyệt Trưởng Giả: “Làm sao để hiện tiền chứng đắc môn 
giải thoát Ba La Mật?” Trưởng Giả Diệu Nguyệt đáp: “Một người hiện 
tiền thân chứng môn giải thoát nầy khi nào người ấy phát khởi tâm Bát 
Nhã Ba La Mật và cực kỳ tương thuận; rồi thì người ấy chứng nhập 
trong tất cả những gì mà mình thấy và hiểu.” Thiện Tài Đồng Tử lại 
thưa: “Có phải do nghe những ngôn thuyết và chương cú về Bát Nhã 


1110 


Ba La Mật mà được hiện chứng hay không?” Diệu Nguyệt đáp: 
“Không phải. Bởi vì Bát Nhã Ba La Mật thấy suốt thể tánh chân thật 
của các pháp mà hiện chứng vậy.” Thiện Tài lại thưa: “Há không phải 
do nghe mà có tư duy và do tư duy và biện luận mà được thấy Chân 
Như là gì? Và há đây không phải là tự chứng ngộ hay sao?” Diệu 
Nguyệt đáp: “Không phải vậy. Không hễể do nghe và tư duy mà được 
tự chứng ngộ. Nây thiện nam tử, đối với nghĩa nây ta phải lấy môt thí 
dụ, ngươi hãy lắng nghe! Thí dụ như trong một sa mạc mênh mông 
không có suối và giếng, vào mùa xuân hay mùa hạ khi trời nóng, có 
một người khách từ tây hướng về đông mà đi, gặp một người đàn ông 
từ phương đông đến, liền hỏi gã rằng “tôi nay nóng và khát ghê gớm 
lắm; xin chỉ cho tôi nơi nào có suối trong và bóng cây mát mẻ để tôi 
có thể uống nước, tắm mát, nghỉ ngơi và tươi tỉnh lại?” Người đàn ông 
bèn chỉ dẫn cặn kẽ rằng “cứ tiếp tục đi về hướng đông, rồi sẽ có con 
đường chia làm hai nẻo, nẻo phải và nẻo trái. Bạn nên hãy theo nẻo 
bên phải và gắng sức mà đi tới chắc chắn bạn sẽ đến một nơi có suối 
trong và bóng mát." Này thiện nam tử, bây giờ ngươi có nghĩ rằng 
người khách bị nóng và khát từ hướng tây đến kia, khi nghe nói đến 
suối mát và những bóng cây, liền tư duy về việc đi tới đó càng nhanh 
càng tốt, người ấy có thể trừ được cơn khát và được mát mẻ chăng?” 
Thiện Tài đáp: “Dạ không; người ấy không thể làm thế được; bởi vì 
người ấy chỉ trừ được cơn nóng khát và được mát mẻ khi nào theo lời 
chỉ dẫn của kẻ kia mà đi ngay đến dòng suối rồi uống nước và tắm ở 
đó.” Diệu Nguyệt nói thêm: “Này thiện nam tử, đối với Bồ Tát cũng 
vậy, không phải chỉ do nghe, tư duy và huệ giải mà có thể chứng nhập 
hết thảy pháp môn. Này thiện nam tử, sa mạc là chỉ cho sanh tử; người 
khách đi từ tây sang đông là chỉ cho các loài hữu tình; nóng bức là tất 
cả những sự tướng mê hoặc; khát tức là tham và ái ngã; người đàn ông 
từ hướng đông đến và biết rõ đường lối là Phật hay Bồ Tát, an trụ 
trong Nhất Thiết Trí, các ngài đã thâm nhập chân tánh của các pháp và 
thật nghĩa bình đẳng: giải trừ khát cháy và thoát khỏi nóng bức nhờ 
uống dòng suối mát là chỉ cho sự chứng ngộ chân lý bởi chính mình.” 
Diệu Nguyệt tiếp: “Này thiện nam tử, cảnh giới tự chứng của các 
Thánh giả ấy không có sắc tướng, không có cấu tịnh, không có thủ xả, 
không có trược loạn; thanh tịnh tối thắng: tánh thường bất hoại; dù chư 
Phật xuất thế hay không xuất thế, ở nơi pháp giới tánh, thể thường 
nhất. Này thiện nam tử, Bồ Tát vì pháp nầy mà hành vô số cái khó 


IIII 


hành và khi chứng được pháp thể nây thì có thể làm lợi ích cho hết 
thảy chúng sanh, khiến cho các loài chúng sanh rốt ráo an trụ trong 
pháp nầy. Này thiện nam tử, đó là pháp chân thật, không có tướng dị 
biệt, thực tế, thể của Nhất thiết trí, cảnh giới bất tư nghì, pháp giới bất 
nhị đó là môn giải thoát viên mãn.” Như vậy môn giải thoát Ba La Mật 
phải được chứng ngộ bằng kinh nghiệm cá biệt của mình; còn như chỉ 
nghe và học hỏi thôi thì chúng ta không cách gì thâm nhập vào giữa 
lòng chân tánh của thực tại được. 

Sáu Pháp Qua Bờ Bên Kia: Sáu Pháp Qua Bờ Bên Kia hay sáu 
pháp đáo bỉ ngạn, theo Phạn ngữ, có nghĩa là sáu pháp Ba La Mật. 
Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật đưa ra ba loại Ba La Mật: Thế gian Ba 
La Mật, Xuất thế gian Ba La Mật, Xuất thế gian thượng thượng Ba La 
Mật. Theo Phật giáo Nguyên Thủy, có Thập Độ Ba La Mật: bố thí, trì 
giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiển định, trí huệ, trạch pháp, dũng mãnh, 
phương tiện, phát bổ để tâm. Tuy nhiên, trong Phật giáo Đại Thừa, lục 
độ Ba La Mật là Sáu Ba La Mật đưa chúng sanh qua biển sanh tử để đi 
đến Niết Bàn. Sáu giai đoạn hoàn thiện tinh thần của chư Bồ tát trong 
tiến trình thành Phật. Chẳng những Lục độ Ba La Mật là đặc trưng cho 
Phật Giáo Đại Thừa trong nhiều phương diện, mà chúng còn gồm 
những cơ bản đạo đức chung cho tất cả các tôn giáo. Lục độ bao gồm 
sự thực tập và sự phát triển khả dĩ cao nhất. Vì vậy, thực hành sáu qua 
bờ bên kia sẽ giúp hành giả vượt bờ mê qua đến bến giác. Phật tử 
thuần thành luôn biết sáu pháp qua bờ bên kia hay Lục Độ Ba La Mật 
là sáu pháp tu hành căn bản của một người con Phật, nhưng lại không 
nỗ lực thực hành. Gặp ai và ở đâu mình cũng nói pháp “Lục Độ”, 
nhưng đến lúc gặp thử thách thì bố thí cũng không, trì giới cũng chẳng 
có, nhẫn nhục cũng tránh xa, tinh tấn đâu chẳng thấy chỉ thấy giải đãi, 
thiển định đâu không thấy chỉ thấy tán tâm loạn ý, kết quả là chúng ta 
không thể xử dụng được chân trí tuệ không trong hành xử hằng ngày. 
Như vậy thì hình tướng tu hành có lợi ích gì? Có người chẳng những 
không chịu bố thí, mà còn kêu người khác phải bố thí cho mình càng 
nhiều càng tốt. Những người nầy luôn tìm cách đạt được tiện nghi, chứ 
không chịu thua thiệt. Chúng ta ai cũng biết trì giới là giữ gìn giới luật 
Phật, nhưng đến lúc gặp thử thách, chẳng những mình không giữ giới 
mà còn phá giới nữa là khác. Mặc dù ai trong chúng ta cũng đều biết 
rằng nhẫn nhục có thể giúp đưa chúng ta sang bờ bên kia, nhưng khi 
gặp chuyện thì chúng ta chẳng bao giờ nhẫn nhục được. Ai cũng muốn 


1112 


tinh tấn, nhưng mà tỉnh tấn làm việc trần tục, chứ không phải tính tấn 
tu hành. Ai cũng biết thực tập thiển định nhằm tập trung tư tưởng để 
phát sanh trí huệ, nhưng chỉ biết nói mà không chịu làm. Vì những lý 
do nầy mà Đức Phật nói pháp Ba La Mật. Bố thí tức là dùng tài sản vật 
chất hoặc Phật pháp để bố thí cho người khác, trì giới là tuân giữ giới 
luật Phật và thúc liễm thân tâm trong mọi hoàn cảnh, nhẫn nhục là thọ 
nhẫn những gì không như ý, tỉnh tấn là tinh tấn tu tập, thiển định là tập 
trung tư tưởng cho đến khi không còn một vọng tưởng nào, và trí tuệ là 
trí có khả năng đưa mình đến bờ bên kia và liễu sanh thoát tử. Có sáu 
điều giúp cho một vị Bồ tát giữ tròn lục Ba La Mật: Thứ nhất là cúng 
dường; cúng dường để thành tựu đàn độ. Thứ nhì là hành trì giới luật. 
Học và hành trì giới giới luật để thành tựu giới độ. Thứ ba là Bi mẫn; 
bi mẫn để thành tựu nhẫn độ. Tư tưởng bi mẫn vì hạnh phúc của chúng 
sanh. Đức Phật hy sinh hạnh phúc riêng mình, cũng như để lại tam tạng 
kinh điển cho hậu thế tiếp tục phổ độ chúng sanh. Thứ tư là tinh tấn 
hành trì thiện pháp; siêng năng làm điều thiện để thành tựu tiến độ. 
Thứ năm là ở nơi cô liêu. Ở nơi cô liêu để thành tựu thiển độ. Thứ sáu 
là Pháp lạc. Vui học Phật pháp để thành tựu trí độ. 

Lợi Lạc Cho Những Ai Thực Hành Pháp Qua Bờ Bên Kia: Theo 
Sớ Giải Kinh Tập, những ai thực hành Pháp Qua Bờ Bên Kia (hạnh Ba 
La Mật) không sanh vào những trạng thái xấu kém sau đây: Họ không 
bao giờ sanh ra mà bị mù; họ không bao giờ sanh ra mà bị điếc; họ 
không bao giờ bị mất trí; họ không bao giờ bị chảy nước dãi; họ không 
bao giờ sanh ra làm người man dã; họ không bao giờ sanh ra làm nô lệ; 
họ không bao giờ sanh ra trong gia đình theo dị giáo. Cho dù họ có 
luân hồi sanh tử bao nhiêu lần, họ sẽ không bao giờ đổi giới tính; họ 
không bao giờ phạm năm trọng tội; họ không bao giờ trở thành người 
cùi hủi; họ không bao giờ sanh ra làm súc sanh; họ không bao giờ sanh 
ra làm ngạ quỷ; họ không bao giờ sanh ra trong hàng a tu la; họ không 
bao giờ sanh vào địa ngục vô gián; họ không bao giờ sanh vào Biên 
Địa Địa Ngục (Biên Ngục); họ không bao giờ sanh ra làm ma Ba Tuần; 
họ không bao giờ sanh vào cảnh giới không có tình thức; họ không bao 
giờ sanh trong cõi vô nhiệt thiên; họ không bao giờ sanh ra trong cõi 
sắc giới; họ không bao giờ sanh ra trong tiểu thế giới. Tóm lại, những 
ai thực hành Ba La Mật là thực hành Bồ Tát Hạnh. Bồ Tát Hạnh theo 
truyền thống Phật Giáo Đại Thừa, một vị Bồ Tát muốn thực hành Bồ 
Tát Hạnh phải trước hết phát tâm Bồ Đề, đối với chúng hữu tình phải 


1113 


có đầy đủ tâm từ bi hỷ xả không ngần mé. Ngoài ra, người ấy phải 
luôn thực hành hành nguyện độ tha với lục Ba La Mật. Bên cạnh đó, vị 
ấy luôn lấy Tứ Nhiếp Pháp trong công việc hoằng hóa của mình. 


Ths Shore and the Other Shore 


A Sumunary 0ƒ This Shore: According to Buddhism, this shore 1s 
the shore of the samsara of reincarnation. The other shore 1s beyond 
the shore of the stream of transmigration, or 1n other words, the shore 
of nirvana. The other shore 1s the state of emancipation or beyond the 
realm of samsara. This shore 1s also called Saha which means the shore 
of sufferings and afflictions; 1t also means the shore of worries, binding, 
unable to be free and liberated. Saha World is the world of endurance 
refers to our world which 1s filled with sufferings and affectlons, yet 
gladly enJoyed and endured by 1ts Innhabitants. The worldly world is full 
of storm, conflict, hatred and violence. The world in which we live 1s 
an impure field, and Sakyamumi 1s the Buddha who has Initiated 1ts 
purification. People In this world endure many sufferings stemming 
from three poisons of greed, anger and delusion as well as earthly 
desires. The Saha World 1s filed with dirt, rocks, thorns, holes, 
canyons, hills, cHífs. There are varlous sufferings regarding thirst, 
famine, hot, and cold. The people in the Saha World like wicked 
doctrines and false dharma; and do not have faith in the proper dharma. 
Their lives are short and many are fraudulent. Kings and mandarins, 
although already have had lands to govern and rule, are not satisfied; 
as they become greedy, they bring forces to conquer other countries 
causing Innocent people to die In vain. In addition, there are other 
inimte calamities such as droughts, floods, loss of harvest, thirst, 
famine, epidemics, etc. As for ths Saha World, the favorable 
circumstances to cultivate In peace and contenment are few, but the 
unfavorable conditions of afflictions destroying path that are rather 
losing Bodhi Mind they developed In the beginning. Moreover, If 1s 
very difficult to encounter a hiphly virtuous and knowledgeable 
advisor. According to the Buddha, the planet in which we are currently 
living 1s called Virtuous Southern Continent. It 1s situated to the south 
of Mount Sumeru and 1s Just a timest part of the Great World System of 
the Saha World in which Sakyamumi Buddha 1s the ruler. 


1114 


A Sunmunary 0ƒ the Other Shore: Meanwhile, the other shore 1s the 
the shore of deliverance from all the trammels of life, the bondage of 
the passion and reincarnation. The other shore 1s the the shore of final 
emancipation or liberation, eternal liberation, release from worldly 
exIstence or the cycle of birth and death. Emancipation means the 
escaping from bonds and the obtaining of freedom, freedom from 
transmigration, from karma, from 1llusion, from suffering of the burning 
house 1n the three realms (lokiya). In order to be able to reach the other 
shore, Buddhists have no other choices nut to follow the path of the 
Buddha. As mentioned above, the other shore 1s the shore of 
enlightenment. That 1s to say we must know and understand things we 
can in this world. Buddhiboddhavya also means knowing and 
knowable. To enlighten means to awaken In regard to the real in 
confrast to the seeming, as to awake from a deep sleep. To enlighten 
also means to realize, to perceive, or to apprehend 1llusions which are 
harmful to good deeds, or the Intuitive awareness or cognifion of the 
Dharma-Nature, the realization of ultimate reality. The concept of 
“Bodhi” In sanskrit has no equivalent in Vietnamese nor 1n English, 
only the word “Lóe sáng,” “Bừng sáng,” or “Enlightenment 1s the most 
appropriate term for it. À person awakens the true nature of the all 
things means he awakens to a nowness of emptiness. The emptiness 
experienced here here 1s no nihilistic emptiness; rather 1t 1s something 
unperceivable, unthinkable, unfeelable for it 1s endless and beyond 
exIstence and nonexistence. Emptiness 1s no obJect that could be 
experienced by a subJect, a subJect Itself must dissolve in 1t (the 
emptiness) to atfain a true enlipghtenment. In real Buddhism, without 
this experience, there would be no Buddhism. Enlightenment 1s the 
most intimate 1ndividual experience and therefore cannot be expressed 
1n words or described In any manner. All that one can do In the way of 
communicating the experlence to others 1s to suggest or Iindicate, and 
this only tentatively. The one who has had 1t understands readily 
enough when such Indication are gIiven, but when we try to have a 
glimpse of It through the indices gIven we ufterly fail. In Zen, the term 
“enlightenment” 1s used for direct apprehension of truth. It literally 
means “seeing nature,” and 1s said to be awareness of oneˆs true nature 
1n an Insight that transcends words and conceptual thought. It is equated 
with “Satori” in some Zen contexts, but in others “kensho” 1s described 


1115 


as an Imitial awakening that must be developed throuph further training, 
while “satorl” 1s associated with the awakening of Buddhas and the 
patrlarchs of Zen. Enlightenment also means to see the nature, or 
awakening, or seeing Into your True-nature and at the same time 
seeiIng Into the ultimate nature of the universe and all things (Thịs 1s 
another way of speaking of the experlence of enliphtenment or self- 
realization. Awakening to one”s true nature and hence of the nature of 
all existence). It is the sudden realization that “[ have been complete 
and perfect from the very beginning. How wonderful, hoe miraculous!” 
lf It 1s true awakening, Its substance will always be the same for 
whoever experiences it, whether he be the Sakyamuni Buddha, the 
Amitabha Buddha, or any one of you. But this does not mean that we 
can all experience awakening to the same degree, for In the clarity, the 
depth, and the completeness of the experlence there are great 
difference. 

The Dựƒcrences Between This Shore and the Other Shore: Some 
people say that Just turning your head 1s the other shore or Just letting 
go 1S not far from enliphtenment. However, Enlightenment In 
Buddhism 1s not that simple, 1t means we must sfrive to cultivate until 
we begin to get a glimmer that the problem 1n life 1s not outside 
ourselves, then we have really stepped on the path of cultivation. Only 
when that awakening starts, we can really see that life can be more 
open and Joyful than we had ever thought possible. In Zen, 
enlightenment 1s not something we can achieve, but 1t 1s the absence of 
something. All our life, we have been running east and west to look for 
something, pursuing some goal. True enlightenment 1s dropping all 
that. However, If is easy to say and difficult to do. The practice has to 
be done by each Individual, and no-one can do 1t for us, no exceptionl 
Even though we read thousands of sutras In thousands of years, It will 
not do anything for us. We all have to practice, and we have to practice 
with all our efforts for the rest of our life. The term “Enlightenment” 1s 
very Important In the Zen sects because theultimate goal of Zen 
discipline 1s to attain what 1s known as “enlightenment.` Enlightenment 
1s the stafe of conscIousness in which Noble Wisdom realizes 1ts own 
Iinner nature. And this self-realization constitutes the truth of Zen, 
whích 1s  emancipaton (moksha) and freedom (vasavartn). 
Enlightenmernt 1s the whole of Zen. Zen starts with It and ends with It. 


1116 


When there 1s no enlightenmernt, there 1s no Zen. Enlightenmernt 1s the 
measure of Zen, as 1s announced by a master. Enliphtenmernt 1s not a 
State of mere quIetude, 1t 1s not tranqu1l1zation, 1t 1s an Inner experIence 
which has no trace of knowledge of discrimination; there must be a 
certain awakening from the relative field of consciousness, a cerfain 
turning-away from the ordinary form of experience which characterIzes 
our everyday life. In other words, true enlightenment means the nafure 
of one”s own self-being 1s fully realized. The technical Mahayana term 
for 1t Is “ParavritH,' turning back, or turning over at the basls Of 
conscIousness. By this entirety of one”s mental construction goes 
through a complete change. 

Characteristics 0ƒ the Other Shore: According to Buddhism, the 
other shore Is simply the shore of enlightenment and emancipation. 
According to Japanese Buddhism, “Satori” 1s a Japanese term for 
“Awakening.” In Japanese, 1t literally means “to know.” In Zen, this 
refers to non-conceptual, direct apprehension of the nature of reality, 
because If Is said fo transcend words and concepts. Ït is often equated 
with another term “Chien-Hsing” in Chinese, both of which signmIfy the 
experience of awakening to truth, but which are not considered to be 
the end of the path; rather, the experlence must be deepened by further 
mediftation training. In Zen, the state of satori means the state of the 
Buddha-mind or conscIousness of pure consciousness 1tself. However, 
go back to the time of the Buddha, Prince Siddhartha, beneath the 
Bodhi Tree, attained Anuttara-Samyak-Sambodhi. What did he attain? 
Very simple, He attained the Truth, the Eternal Truth. The Four Noble 
Truths and the Eightfold Noble Path are what the Buddha found. 
Devout Buddhists who want to attain the same peace and happiness, 
have no other route but cultivating In accordance with these Truths. 
That 1s to say, we must learn about these Truths and walk the Path the 
Buddha showed. Às the Buddha told his disciples: “AII I dịd can be 
done by every one of you; you can find Nirvana and attain Joy and 
happiness any time you give up the false self and destroy the Ignorance 
1n your minds.” 

According to the Samanaphalasuttanta, the Buddha taught the 
followings on the experience of enlipghtenment: “With his heart thus 
serene, made pưre, translucent, cultured, devoid of evil, supple, ready 
to act, firm, and imperturbable, he directs and bends down to the 


1117 


knowledge of the destruction of the defilements. He knows as It really 
1S : “this 1s paIn”, “this 1s the origin of pain”, this 1s the cessation of paIn”, 
and “this 1s the Way that leads to the cessation of pain”. He also knows 
as 1t realy 1s: “this 1s affliction”, “this 1s the origin of affliction”, this 1s 
the cessation of affliction”, and “this 1s the Way that leads to the 
cessation of affliction". To him, thus knowing, thus seeing, the heart 1s 
set free from the defilement of lusts, of existence, of 1gnorance... In 
him, thus set free, there arises the knowledge of his emancipation, and 
he knows: “Rebirth has been destroyed. The higher lie has been 
fulfiled. What had to be done has been accomplished. After thịs 
present life there wIll be no more life beyond!" However, the dharma 
which I have realized 1s indeed profound, difficult to perceive, difficult 
to comprehend, tranquil, exalted, not within the sphere of logic, subtle, 
and 1s to be understood by the wise. Sentilent beings are attached to 
material pleasures. This causally connected “Dependent Arising” 1s a 
subJect which 1s difficult to comprehend. And Nirvana, the cessatlon of 
the conditioned, the abandoning of all passions, the destruction of 
craving, the non-aftachment, and the cessation 1s also a matter not 
easily comprehensiIble.” It 1s quite clear that “Satorl” Is the true 
fulfillment of the state of a perfect normal state of mind in which you 
wIll be more satisfied, more peaceful, more full of Joy than anything 
you ever experienced before. So, “Satori” 1s a state in which the person 
1s completely tuned to the reality outside and Inside of hìm, a stafe in 
which he Is fully aware of 1t and fully grasped 1t. He 1s aware of It, that 
1s, not In his brain nor any part of his organism, but as the whole man. 
He 1s aware of 1f; not as of an obJect over there which he grasps with 
his thought, but it, the flower, the dog, or the man n 1ts or his full 
reality. He who awakes 1s open and responsive to the world, and he can 
be open and responsive because he has given up holding on to himself 
as a thing, and thus has become empty and ready to receive. To be 
enliphtened means “the full awakening of the total personality to 
reality.” 

Enlightenmert 1s the perfect normal state of mind even the final 
aim of Zen 1s the experlence of enliphtenment, called “SatorI.” Satori 
1s not an abnormail state of mind; it 1s not a trance in which reality 
disappears. Ït Is not a narcissistic state of mind, as it can be seen In 
some religious manifestations. If anything, It is a perfect normal sfate 


1118 


of mind. Às Joshu declared, “Zen Is your everyday thought,” 1t all 
depends on the adJustment of the hinge, whether the door opens 1n or 
opens out. Satori has a peculiar effect on the person who experlences 
1t. All your mental activities will now be working In a different key, 
which wIll be more satisfying, more peaceful, more full of Joy than 
anything you ever experienced before. The tone of life will be altered. 
There 1s something rejuvenafing In the possession of Zen. The spring 
flowers will look prettier, and the mountaIn stream runs cooler and 
more transparent. Enlightenment 1s the full awakening to reality. Ít 1s 
very Imporfant to understand that the state of enlightenmert 1s not a 
state of dissociation or of a trance in which one believes oneself to be 
awakened, when one 1s actually deeply asleep. The Western 
psychologisf, of course, wIll be prone to believe that “satorl” 1s Just a 
subJective state, an auto-induced sort of trance. A saftori Is the 
acquIsition of a new viewpoint. The full awakening to reality means to 
have attained fully “productive orientation.” That means not to relate 
oneself to the world receptively, exploitatively, hoardingly, or in a 
marketing fashion, but creatively and actively. In the state of full 
productiveness, there are no veils which separate me from “not me.” 
The obJect 1s not an obJect anymore; 1t does not stand against me, but 1s 
with me. The rose Ï see 1s not an obJect for my thought, in the manner 
that when I say “I see a rose” I only state that the obJect, a rose, falls 
under the category “rose,” but in the manner that “a rose 1S a rose.” 
The state of productiveness 1s at the same time the state of highest 
activify; I see the obJect without distortions by my greed and fear. Ï see 
1t as 1t or he 1s, not as I wish 1t or him to be or not to be. In this mode of 
perception there are no parataxic distortions. There 1s complete 
aliveness, and the synthesis 1s of subJectivity-obJectivity. Ï experlence 
Iintensely yet the obJect 1s left to be what 1t 1s. I bring 1t to life, and 1t 
brings me to life. SatorI appears mysterious only to the person who 1s 
not aware to what degree his perception of the world 1s purely mental, 
or parataxical. If one 1s aware of this, one 1s also aware of a different 
awareness, that which one can also call a fully realistic one. One may 
have only experienced glimpses of If, yet one can Imagine what 1t 1s. 
One day Hsuan-Chieh went to Cao-XI to visit the Sixth Patriarch. Upon 
his first meeting with Hui Neng, Hsuan-Chieh struck his staff on the 
ground and circled the Sixth Patriarch three times, then stood there 


1119 


upright. The Sixth Patriarch said, “This monk possesses the three 
thousand noble characteristics and the eighty thousand fine attributes. 
Oh monk! Where have you come from? How have you attained such 
self-possession?” Hsuan-Chieh replied, “The great matter of birth and 
death does not tarry.” The Sixth Patriarch said, “hen why not embody 
what 1s not born and attain what 1s not hurried?” Hsuan-Chieh said, 
“What Is embodied 1s not subJect to bìrth. What 1s attaned 1s 
fundamenrally unmoving.” The Sixth Patriarch said, “Just so! Just so!” 
Upon hearing these words, everyone among the congregation of monks 
was astounded. Hsuan-Chieh then formally paid his respect to the Sixth 
Patriarch. He then advised that he was Immediately departing. The 
Sixth Patrarch said, “Don't go so quickly!f” Hsuan-Chieh said, 
“Fundamernrally there 1s nothing moving. So how can something be too 
quick?” The Sixth Patriarch said, “How can one knows there”s no 
movement?” Hsuan-Chieh said, “The distinction 1s completely of the 
master's own making.” The Sixth Patriarch said, “You have fully 
attained the meaning of what 1s unborn.” Hsuan-Chich said, “So, does 
what 1s unborn have a meaning?” The Sixth Patriarch said, “Who 
makes a distinction about whether there 1s a meaning or not?” Hsuan- 
Chieh said, “Distinctions are meaningless.” The Sixth Patriarch 
shouted, “Excellent! Excellent! Now, Just stay here a single night!” 
Thus people referred to Hsuan-Chieh as the “Overnight Guest.” The 
next day Hsuan-Chieh descended the mountainand returned to Wen- 
Chou, where Zen students gathered to study with him. 

The UHtinate End oƒ Buddhism Is Gefting Out ogƒ Thỉs Shore: As 
mentioned above, enliphtenment can suddenly appear to a lot of 
people, but getting out of this shore or the final emancipation, the 
highest goal in Buddhism, 1s not aftaned at once. It is a gradual 
process, a gradual training. First of all, practiioners should try to 
cultivate to liberate or release from suffering through knowledge of the 
cause of sufering and the cessation of suffering, through realization of 
the four noble truths to eliminate defilements. Then, try to extinct all 
1llusions and pasions. It 1s liberation from the karmic cycle of life and 
death and the realization of nirvana. On the way of getting away from 
this shore, practitioners cannot accomplish without letting go the 
bruden of vain materials by practicing broad charity. As the discourses 
often point out mental purity 1s gained after a thorough training In 


1120 


virtuous behavior. Mental purity and attanments are not possible 
without moral purity. The Buddha exhorts his discIples first to establish 
themselves In virtue or moral habits before entering on the path of 
mediftaion and wisdom. Hence the need to start from the very 
beginning. The sfarting point in the Dispensation of the Buddha 1s sila, 
virtuous behavior. Standing on the firm ground of sila one should 
endeavor to master the fickle mind. Besides, the Buddha also pointed 
out that practicing the six paramitas will lead the practitioners fO croSS 
over from the shore of the unenlightened to the dock of enlightenmernt. 

Culfivaiing to Reach the Other Shore: To rcultivate to each the 
other shore according to the Sanskrit term Paramitas which means 
perfected, traversed, perfection, the transcendental perfecton, or 
crossed over, or øone to the opposite shore (reaching the other shore). 
According to the Sanskrit language, Paramiftas mean crossing-over. 
Paramitas also mean the things that ferry beings beyond the sea of 
mortality to nirvana. Paramitas mean stages of spiritual perfection 
followed by the Bodhisattva In his progress to Buddhahood. Paramitas, 
the virtues of perfection are not only characteristic of Mahayana 
Buddhism In many ways, they also contain virtues commonly held up 
as cardinal by all religious systems. They consIst of the practice and 
highest possible development. Thus, practicing the paramitas will lead 
the practitioner to cross over from the shore of the unenlightened to the 
dock of enlightenment. The term “Paramita” has been Interpreted 
differently. T. Rhys Davids and William Stede give the meanings: 
completeness, perfection, highest state. H.C. Warren translates It as 
perfection. And some other Buddhist scholars translate “Paramita” as 
transcendental virtue or perfect virtue. The SanskrIt term “ParamIita” 1s 
transliterated Iinto Chinese as “Po-luo-mi.” “Po-luo” 1s Chinese for 
“pineapple”, and “mĩ” means “honey.” In Buddhism, “Paramita” means 
(O arrive at the other shore, to Íerry across, or save, without limit. 
Paramita also means perfection, or crossed over, or gone to the 
opposite shore (reaching the other shore). Crossing from Samsara to 
Nirvana or crossing over from this shore of births and deaths to the 
other shore. Practice which leads to Nirvana. Paramita also means to 
achieve, finish, or accomplish completely whatever we do. For 
1nstance, If we decide to cultivate to become a Buddha, then the 
realization of Buddhahood 1s “Paramita.” The (six) practices of the 


1121 


Bodhisatva who has attained the enlightened mind. The term 
“Paramita” 1s popular for both Mahayana and Theravada Buddhism. 
According to the Sanskrit language, Paramifa means crossing-over. 
There are six dharmas that help people reaching the other shore or sIx 
Paramitas or six things that ferry one beyond the sea of mortality to 
nirvana. SIx stages of spiritual perfection followed by the Bodhisattva 
in his progress to Buddhahood. The six dharmas that help people 
reaching the other shore consist of the practice and highest possible 
development. Thus, practicing these six paramitas will lead the 
practitloner to cross over from the shore of the unenliphtened to the 
dock of enlightenment. In the Lankavatara Sutra, the Buddha gave 
three kinds of Paramitfas: Super-worldly paramita In the highest sense 
for Bodhisattvas, Superworldly paramta for Sravakas and 
PratyekabuddhasWorldly paramita  However, according to the 
Avatamsaka Sutra, there Is only one Paramita, that 1s the PraJna- 
Paramita Emancipation. 

After the Buddha's Great Enlightenment, He discovered that all 
life 1s linked together by causes and conditions, and He also saw all the 
sufferings and afflictions of the world. He saw every sentient beings, 
†rom the smallest Insect to the greatest king, ran after pleasure, only to 
end up with sufferings and afflictions. Out of great compassion for all 
senfient beings, the Buddha renounced the world to become a monk to 
cultivate to find ways to save beings. After six years of ascetic 
practices, He finally discovered the Way to cross over from this shore, 
which 1s also called “Paramita”. According to Buddhism, “Paramita” 
means to cross over from this shore of births and deaths to the other 
shore, or nirvana. If we try to cultivate and can see the truth clearly as 
the Buddha Himself had seen, eventually, we would be able to end all 
sufferings and afflictions. According to most Mahayana Sutras, the sIx 
things that ferry one beyond the sea of birth and death. In addition, the 
SIX Paramifas are also the doctrine of saving all living beings. The sIx 
paramitas are also sometimes called the cardinal virtues of a 
Bodhisattva. Besides, Bodhisattvas use the Six Paramitas as thelr 
method of cultivation. Giving that takes stinginess across; moral 
precepts that takes across transgressions; patlence that takes across 
anger and hatred; vigor that takes across laxness and laziness; 
meditation that takes across scatterness; and wisdom that takes across 


1122 


stupidity. When these six paramitfas have been cultivated to perfection, 
one can become enlightened. 

Practicing Profound Wisdom ogƒ Emancipation oƒ Reaching the 
Other Shore (Praqjna-Paramia): According to the Heart Sutra, when 
the Bodhisatva Avalokitesvara was cultivating the profound 
PraJnaparamita, he 1lluminated the Five Agrregates and saw that they 
were all empty, and crossed beyond all sufferings and afflictions. 
Therefore, we, devout Buddhists, who resolve to practice the profound 
PraJnaparamita, can also see that they are all empty. And we too, can 
cross beyond all sufferings and afflictions. But devout Buddhists should 
always remember the requirements for cultivating profound PraJna 
paramita are to avoid arrogance, for being arrogance Is stupid; to avoid 
complacency, for being complacent 1s stupid; to always feel shame and 
remorse, for not feeling shame and remorse Is stupid; to avoid 
explotting situatlons, for exploiting situatlons 1s stupid; to avoid 
feelings of anger and hatred, for feelings of anger and hatred are 
stupid. Devout Buddhists should try their best to cultivate profound 
PraJna-paramita to be able to I1llimnate and shine through the fifty 
states of the skandha-demons in the Five Aggregates. Ten demonic 
states appear In each of the Aggregates of Form, Feelings, Thoughts, 
Activities, and Consciousness. According to the Avatamsaka Sutra, 
there 1s only one kind of paramita that 1s the Wisdom of Emancipation 
of Reaching the Other Shore or PraJna-Paramita Emancipation. One 
day, Sudhana asked Sucandra: “How does one come to the Prajna- 
paramita emancipaton face to face? How does one get this 
realizaton?” Sucandra answered: “A man comes to this emancipation 
face to face when his mind 1s awakened to Prajnaparamita and stands 
1n a most Intimate relationship to 1t; for then he attains self-realization 
In all that he perceives and understands.” Sudhana asked: “Does one 
attain self-realization by listening to the talks and discourses on 
Prajnaparamita?”” Sucandra replied: “hat 1s not so. Because 
PraJnaparamita sees Intimately Into the truth and reality of all things.” 
Sudhana asked: Is It not that thinking comes from hearing and that by 
thinking and reasoning one comes to perceive what Suchness 1s? And 1s 
this not self-realization?” Sucandra said: “hat Is not so. Self- 
realization never comes from mere listening and thinking. O son of a 
good family, I wIll 1llustrate the matter by analogy. Listen! In a great 


1123 


desert there are no springs or wells; in the spring time or summer time 
when 1t 1s warm, a traveller comes from the west going eastward; he 
meetfs a man coming from the east and asks him: “[ am terribly thirsty, 
please tell mewhere I can find a spring and a cool refreshing shade 
where I may drink, bathe, rest, and get revived.' The man from the east 
gives the traveller, as desired, all the Iinformation In detall, saying: 
“When you go further east the road divides 1fself Iinto two, right and 
left. You take the right one, and going steadily further on you will 
surely come to a fine spring and a refreshing shade. NÑow, son of a good 
family, do you think that the thirsty traveller from the west, listening to 
the talk about the spring and the shady trees, and thinking of going to 
that place as quickly as possible, can be relieved of thirst and heat and 
get refreshed? Sudhana replied: “No, he cannot; because he 1s relieved 
of thirst and heat and gets refreshed only when, as directed by the 
other, he actually reaches the fountain and drinks of it and bathes In It." 
Sucandra added: “Son of a good family, even so with the Bodhisattva. 
By merely listening to 1t, thinking of it, and intellectually understanding 
1t, you will never come to the realization of any truth. Son of a good 
family, the desert means birth and death; the man from the west means 
all sentient beings; the heat means all forms of confusion; thirst 1s 
greed and lust; the man from the east who knows the way 1s the 
Buddha or the Bodhisatva who, abiding ¡1n all-knowledge has 
penetrated Into the true nature of al things and the reality of sameness; 
to quench the thirst and to be relieved of the heat by drinking of the 
refreshing fountain means the realization of the truth by oneself. 
Sucandra added: “O son of a good family, the realm of self-realization 
where all the wise ones are living 1s free from materiality, fre from 
purities as well as from defilements, free from grasped and grasping, 
Íree from murky confusion; 1t is most excellently pure and ¡n 1s nature 
indestructible; whether the Buddha appears on earth or not, 1f retaIns 1fs 
eternal oneness in the Dharmadhatu. O son of a good family, the 
Bodhisatva because of this truth has disciplined himself in 
innumerable forms od austerities, and realizing this Reality within 
himself has been able to benefit all beings so that they find herein the 
ultimate abode of safety. O son of a good family, truth of self- 
realizaton 1s validity 1tself, something unique, reality-limit, the 
substance of all-knowledge, the Inconceivable, non-dualistic 


1124 


Dharmadhatu, and the perfecion of emancipaton.” Thus, to 
PraJnaparamita emancipation must be personally experienced by us, 
and that mere hearing about 1t, mere learning of it, does not heÏp us to 
penetrate into the Iinner nature of Reality 1tself. 

Six Dharmas That Help PracHtioners Reaching the Other Shore: 
SIx dharmas that help practitioners reaching the other shore according 
to the Sanskrit language 1s six dharma paramitas. Paramita means 
crossing-over. In The Lankavatara Sutra, the Buddha gave three kinds 
of Paramitas or methods of perfection: The Paramitas of people In 
general relating to this world, Paramifas of Sravakas and Pratyeka- 
buddhas relating to the future life for themselves, Paramitas of the 
supreme one of bodhisattvas, relating to the future lie for all. 
According to Theravadan Buddhism, there are ten perfections: charity, 
moral conduct, patlence, correct energy, contemplation, knowledge, 
Invesfigation or choosing of the law, strength, use of expedient or 
porper means, and vow for Bodhicitta and helpfulness. However, In 
Mahayana Buddhism, six Paramitas mean the six things that ferry one 
beyond the sea of mortality to nirvana. S1x stages of spiritual perfection 
followed by the Bodhisattva In his progress to Buddhahood. The six 
Virtues Of perfection are not only characteristic of Mahayana Buddhism 
1n many ways, they also confain virtues commonly held up as cardinal 
by all religious systems. They consist of the practice and highest 
possible development. Thus, practicing the six dharmas that help us 
reaching the other shore (six paramitas) wIll lead the practitioner to 
cross over from the shore of the unenlightened to the dock of 
enlightenment. Devout Buddhists always know that the six dharmas 
that help us reaching the other shore (SI1x Paramitas) are the basic 
methods of cultivation for a Buddhist, but we do not try to practice 
them. To meet anyone at anywhere we always talk about the S1x 
Perfections, but when the situation comes, we do not want to practice 
givng, we do not keep the precep(s, we cannot tolerate any 
CiIrcumstances, we are not vigorous, we do not set aside time to practice 
meditation, and as a result, we can not use real wIsdom to conduct our 
daily activitles. So, what is the use of the cultivation of outside 
appearance? There are people who do not want to øIve out a cent; on 
the contrary, they demand others to gIve to them, the more the better. 
They always want to gain the advantage and not take a loss. We all 


1125 


know that holding precepts means keeping the precep(s that the 
Buddha taught, but when states come, we break the precepts Instead of 
keeping them. Although we all know that patilence can take us to the 
other shore, but when we meet a difficult situation, we can never be 
patlent. Everyone wants to be vigorous, but only vigorous in worldly 
businesses, not in cultivation. We all know that we should meditate to 
concenfrate our mind so that wIsdom can manifest, but we only talk and 
never practice. For these reasons, the Buddha taught the S1x 
Perfections: giving means to give wealth or Buddhadharma to others, 
holding precepts means to keep the precepts that the Buddha taught 
and to refrain from wrong-doings, paflence means to patlently endure 
the things that do not turn out the way we wish them to, vigor means to 
be vigorous In cultivation, meditation means to concenfrate our mind 
unfil there are no more idle thoughts, and wisdom enables us to reach 
the other shore and end birth and death. There are six things which 
enable a Bodhisattva to keep perfectly the six paramitas: Flrst, 
worshipful offerings. Second, to study and practice the moral duties. 
Third, pity, pitying thought for the happiness of all creatures. The 
Buddha died at 80 instead of 100. He left 20 years of his own happiness 
to his disciples, and also the Tripitaka for universal salvation. Fourth, 
zeal in goodness. Fifth, stay 1n 1solation. Sixth, delight in the law. 
Benefits for Those Who Practice Dharmas 0ƒ “Ñeaching the Other 
Shore”: According to the Sutta Nipata Commentary, those who 
practice “Paramitas” wIll escape from being born in the following 
InauspIcIous states: They are never born blind; they are never born 
deaf; they never become Insane; they are never slobbery or rippled; 
they are never born among savages; they are never born from the 
womb of a slave; they are never born In a heretic family; they never 
change their sex no matter how many births and deaths they have been 
through; they are never guilty of any of the five grave sins (anantarika- 
kammas); they never become a leper; they are never born as an 
animal; they are never born as a hungry ghost; they are never born 
among different classes of asuras; they are never born In the AVICI; 
they are never born in the side hells (Lokantarika-Nrrayas); they are 
never born as a mara; they are never born In the world where there 1s 
no perception; they are never born in a heatless heaven (Anavatapta); 
they are never born 1n the rupa world; they are never born 1n a small 


1126 


world. In short, those who practice Paramitas 1s practicing Bodhisattvas' 
practice. According to the tradition of Northern Buddhism, Bodhisattva 
practice (Bodhisattvaˆs practising) comprIses of to vow to devote the 
mind to bodhi (bodhicita); to practise the four immeasurables. Besides, 


that person always practise the six Paramitas, and practise the four all- 
embracing virtues. 


1127 


Tuyển Luận Thứ Bốn Mươi Bảy 
The Forty-Seventh Selective Essay 


Đạo Phật: Con Đường Lên Phật 


Sơ Lược Về Đạo Phật Và Con Đường Lên Phật: Có người cho 
rằng danh từ tôn giáo là một danh từ không thích hợp để gọi đạo Phật, 
vì Phật giáo không phải là một tôn giáo, mà là một triết học luân lý. 
Theo tôi, đạo Phật là tôn giáo của Chân Lý và Triết Lý Sống Động. 
Đạo Phật vừa là một tôn giáo mà cũng vừa là một triết lý sống dựa 
theo những lời chỉ dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở xứ Ấn Độ 
trên 2.500 năm qua. Trước khi đi sâu vào vấn đề chúng ta nên phân 
tích sơ qua về hai danh từ Phật và triết học. Trước hết, danh từ Phật 
giáo phát xuất từ chữ Phạn “Budhi”, có nghĩa là “giác ngộ”, “tỉnh 
thức”, và như vậy Phật giáo là tôn giáo của giác ngộ và tỉnh thức. Triết 
lý này xuất phát từ kinh nghiệm của một người tên là Sĩ Đạt Đa Cô 
Đàm, được biết như là Phật, tự mình giác ngộ vào lúc 36 tuổi. Tính đến 
nay thì Phật giáo đã tổn tại trên 2.500 năm và có gần một phần ba dân 
số trên khắp thế giới là tín đồ Phật giáo. Cho đến cách nay 100 năm thì 
Phật giáo chỉ là một triết lý chánh yếu cho người Á Đông, nhưng rồi 
dân dần có thêm nhiễu người Âu Mỹ lưu tâm gắn bó đến. Thứ hai, 
danh từ “philosophy”, nghĩa là triết học, có hai phần: “philo” có nghĩa 
là ưa thích yêu chuộng, và “sophia” có nghĩa là trí tuệ. Như vậy, 
philosophy là sự yêu chuộng trí tuệ, hoặc tình yêu thương và trí tuệ. Cả 
hai ý nghĩa này mô tả Phật giáo một cách hoàn hảo. Phật giáo dạy ta 
nên cố gắng phát triển trọn vẹn khả năng trí thức để có thể thông suốt 
rõ ràng. Phật giáo cũng dạy chúng ta phát triển lòng từ bi để có thể trở 
thành một người bạn thật sự của tất cả mọi chúng sanh. Như vậy Phật 
giáo là một triết học nhưng không chỉ đơn thuần là một triết học suông. 
Nó là một triết học tối thượng. Vào năm 563 trước Tây lịch, một cậu 
bé được sanh ra trong một hoàng tộc tại miền Bắc Ấn Độ. Hoàng tử 
này trưởng thành trong giàu sang xa xỉ, nhưng sớm nhận ra tiện nghi 
vật chất và sự an toàn trên thế gian không đem lại hạnh phúc thật sự. 
Ngài động lòng trắc Ẩn sâu xa trước hoàn cảnh khổ đau quanh Ngài, 
chính vì vậy mà Ngài nhất định m cho ra chìa khóa đưa đến hạnh 
phúc cho nhân loại. Lầa bổ gia đình không phải là chuyện dễ dàng cho 
Đức Phật. Sau một thời gian dài đắn đo suy nghĩ Ngài đã quyết định ha 


1128 


bỏ gia đình. Có hai sự lựa chọn, một là hiến thân Ngài cho gia đình, hai 
là cho toàn thể thế gian. Sau cùng, lòng từ bi vô lượng của Ngài đã 
khiến Ngài tự cống hiến đời mình cho thế gian. Và mãi cho đến nay cả 
thế giới vẫn còn thọ hưởng những lợi ích từ sự hy sinh của Ngài. Đây 
có lẽ là sự hy sinh có nhiều ý nghĩa hơn bao giờ hết. Sau những đắn đo 
suy nghĩ, vào năm 29 tuổi Ngài rời bỏ vợ đẹp con ngoan và cung vàng 
điện ngọc để cất bước lên đường học đạo với những bậc thầy nổi tiếng 
đương thời. Những vị thầy này dạy Ngài rất nhiều nhưng không vị nào 
thật sự hiểu biết nguồn cội của khổ đau phiển não của nhân loại và 
làm cách nào để vượt thoát khỏi những thứ đó. Cuối cùng sau sáu năm 
tu học và hành thiển, Ngài liễu ngộ và kinh qua kinh nghiệm tận diệt 
vô minh và thành đạt giác ngộ. Từ ngày đó người ta gọi Ngài là Phật, 
bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. Trong 45 năm sau đó Ngài chu du khắp 
miễn Bắc Ấn để dạy người những gì mà Ngài đã chứng ngộ. Lòng từ bị 
và hạnh nhẫn nhục của Ngài quả thật kỳ diệu và hàng vạn người đã 
theo Ngài, trở thành tín đồ Phật giáo. Đến năm Ngài 80 tuổi, dù xác 
thân già yếu bệnh hoạn, nhưng lúc nào Ngài cũng hạnh phúc và an vui, 
cuối cùng Ngài nhập Niết Bàn vào năm 80 tuổi. Sau khi Đức Phật 
nhập diệt, các đệ tử của Ngài đã kết tập và ghi lại tất cả những lời 
giáo huấn của Ngài mà bây giờ chúng ta gọi là Kinh Điển. Không phải 
một quyển mà có thể ghi lại tất cả những lời dạy ấy, mà tổng cộng có 
trên 800 quyển ghi lại vừa Kinh, Luật và Luận. 

Trong Phật giáo, không có sự phân biệt giữa thần linh hay chúng 
sanh siêu việt và người bình thường. Hình thức cao nhứt của một chúng 
sanh là Phật. Tất cả mọi người đều có khả năng thành Phật nếu họ 
chịu theo tu tập theo những lời chỉ dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. 
Bằng cách tuân theo những giáo thuyết của Đức Phật và những pháp 
thực hành về Phật giáo, ai cũng có thể trở thành một vị Phật. Một vị 
Phật cũng là một chúng sanh con người, nhưng chúng sanh ấy đã chứng 
ngộ và thông hiểu tất cả những tác dụng và ý nghĩa của đời sống và vũ 
trụ. Khi một con người chứng ngộ và thật sự thông hiểu về mình và 
vạn hữu, người ta gọi người đó là Phật, hay là bậc giác ngộ. 

Dù Đức Phật đã nhập diệt, nhưng trên 2.500 năm sau những giáo 
thuyết của Ngài vẫn còn tế độ rất nhiều người, gương hạnh của Ngài 
vẫn còn là nguồn gợi cảm cho nhiều người, và những lời dạy dỗ của 
Ngài vẫn còn tiếp tục biến đổi nhiều cuộc sống. Chỉ có Đức Phật mới 
có được oai lực hùng mạnh tổn tại sau nhiều thế kỷ như thế ấy. Đức 


1129 


Phật không bao giờ tự xưng rằng Ngài là một thần linh, là con của thần 
linh, hay là sứ giả của thần linh. Ngài chỉ là một con người đã tự cải 
thiện để trở nên toàn hảo, và Ngài dạy rằng nếu chúng ta noi theo 
gương lành ấy chính ta cũng có thể trở nên toàn hảo như Ngài. Ngài 
không bao giờ bảo đệ tử của Ngài thờ phượng Ngài như một thần linh. 
Kỳ thật Ngài cấm chỉ đệ tử Ngài làm như vậy. Ngài bảo đệ tử là Ngài 
không ban phước cho những ai thờ phượng Ngài hay giáng họa cho ai 
không thờ phượng Ngài. Ngài bảo Phật tử nên kính trọng Ngài như một 
vị Thầy. Ngài còn nhắc nhở đệ tử về sau này khi thờ phượng lễ bái 
tượng Phật là tự nhắc nhở chính mình phải cố gắng tu tập để phát triển 
lòng yêu thương và sự an lạc với chính mình. Hương của nhang nhắc 
nhở chúng ta vượt thắng những thói hư tật xấu để đạt đến trí huệ, đèn 
đốt lên khi lễ bái nhằm nhắc nhở chúng ta đuốc tuệ để thấy rõ rằng 
thân này rồi sẽ hoại diệt theo luật vô thường. Khi chúng ta lễ lạy Đức 
Phật là chúng ta lễ lạy những giáo pháp cao thượng mà Ngài đã ban bố 
cho chúng ta. Đó là cốt tủy của sự thờ phượng lễ bái trong Phật giáo. 
Nhiều người đã lầm hiểu về sự thờ phượng lễ bái trong Phật giáo, ngay 
cả những Phật tử thuần thành. Người Phật tử không bao giờ tin rằng 
Đức Phật là một vị thần linh, thì không có cách chi mà họ có thể tin 
rằng khối gỗ hay khối kim loại kia là thần linh. Trong Phật giáo, tượng 
Phật được dùng để tượng trưng cho sự toàn thiện toàn mỹ của nhân 
loại. Tượng Phật cũng nhắc nhở chúng ta về tầm mức cao cả của con 
người trong giáo lý nhà Phật, rằng Phật giáo lấy con người làm nòng 
cốt, chứ không phải là thần linh, rằng chúng ta phải tự phản quang tự 
kỷ, phải quay cái nhìn vào bên trong để tìm trạng thái toàn hảo trí tuệ, 
chứ không phải chạy đông chạy tây bên ngoài. Như vậy, không cách 
chỉ mà người ta có thể nói rằng Phật tử thờ phượng ngẫu tượng cho 
được. Kỳ thật, từ xa xưa lắm, con người nguyên thủy tự thấy mình sống 
trong một thế giới đầy thù nghịch và hiểm họa. Họ lo sợ thú dữ, lo sợ 
không đủ thức ăn, lo sợ bệnh hoạn và những tai ương hay hiện tượng 
thiên nhiên như giông gió, bão tố, núi lửa, sấm sét, vân vân. Họ không 
cảm thấy an toàn với hoàn cảnh xung quanh và họ không có khả năng 
giải thích được những hiện tượng Ấy, nên họ tạo ra ý tưởng thần linh, 
nhằm giúp họ cảm thấy thoải mái tiện nghi hơn khi sự việc trôi chẩy 
thuận lợi, cũng như có đủ can đảm vượt qua những lúc lâm nguy, hoặc 
an ủi khi lâm vào cảnh bất hạnh, rằng thì là thượng đế đã sắp đặt an 
bài như vậy. Từ thế hệ này qua thế hệ khác, người ta tiếp tục niễm tin 


1130 


nơi “thượng đế” từ cha anh mình mà không cần phải đắn đo suy nghĩ. 
Có người cho rằng họ tin nơi thượng đế vì thượng đế đáp ứng những 
thỉnh nguyện của họ mỗi khi họ lo âu sợ hãi. Có người cho rằng họ tin 
nơi thượng đế vì cha mẹ ông bà họ tin nơi thượng đế. Lại có người cho 
rằng họ thích đi nhà thờ hơn đi chùa vì những người đi nhà thờ có vẻ 
sang trọng hơn những người đi chùa, vân vân và vân vân. 

Bốn chân lý nhiệm mầu trong giáo lý nhà Phật, nói rõ vì đâu có 
khổ và con đường giải thoát. Người ta nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
đã giảng bài pháp đầu tiên về “Tứ Diệu Đế” trong vườn Lộc Uyển, 
sau khi Ngài giác ngộ thành Phật. Trong đó Đức Phật đã trình bày: 
“Cuộc sống chứa đầy đau khổ, những khổ đau đó đều có nguyên nhân, 
nguyên nhân của những khổ đau nầy có thể bị hủy diệt bằng con 
đường diệt khổ.” Bát Thánh Đạo hay tám con đường đúng, tám con 
đường dẫn tới sự chấm dứt đau khổ, mục đích của diệu đế thứ ba trong 
tứ diệu đế (Đạo đế). Bát Chánh Đạo là tám nẻo trong 37 nẻo bổ đề. 
Tu tập Bát Chánh Đạo sẽ đưa đến những lợi ích thực sự như tự cải tạo 
tự thân, vì tu bát chánh đạo là sửa đổi mọi bất chính, sửa đổi mọi tội 
lỗi trong đời sống hiện tại, đồng thời còn tạo cho thân mình có một đời 
sống chân chánh, lợi ích và thiện mỹ; cải tạo hoàn cảnh vì nếu ai cũng 
tu bát chánh đạo thì cảnh thế gian sẽ an lành tịnh lạc, không còn cảnh 
khổ đau bất hạnh gây nên bởi hận thù, tranh chấp hay chiến tranh giữa 
người với người, giữa nước nầy với nước kia, hay chủng tộc nầy với 
chủng tộc khác, ngược lại lúc đó thanh bình sẽ vĩnh viễn ngự trị trên 
quả đất nầy; tu bát chánh đạo còn là căn bản đầu tiên cho sự giác ngộ, 
là nền tảng chánh giác, là căn bản giải thoát, ngày nay tu bát chánh 
đạo là gieo trồng cho mình những hạt giống Bồ Đề để ngày sau gặt hái 
quả Niết Bàn Vô Thượng. Tâm vô lượng là tâm rộng lớn không thể 
tính lường được. Trong đạo Phật, tâm vô lượng không những làm lợi 
ích cho vô lượng chúng sanh, dẫn sinh vô lượng phúc đức và tạo thành 
vô lượng quả vị tốt đẹp trong thế giới đời sống trong một đời, mà còn 
lan rộng đến vô lượng thế giới trong vô lượng kiếp sau nầy, và tạo 
thành vô lượng chư Phật. Bốn tâm vô lượng, còn gọi là Tứ Đẳng hay 
Tứ Phạm Hạnh, hay bốn trạng thái tâm cao thượng. Được gọi là vô 
lượng vì chúng chiếu khắp pháp giới chúng sanh không giới hạn không 
ngăn ngại. Cũng còn được gọi là “Phạm Trú” vì đây là nơi trú ngụ của 
Phạm Chúng Thiên trên cõi Trời Phạm Thiên. 


1131 


Trong cả hai trường phái Nguyên Thủy và Đại Thừa, Đức Phật dạy 
các đệ tử của Ngài, nhất là Phật tử tại gia giữ gìn ngũ giới. Dù Kinh 
Phật không đi vào chi tiết, nhưng các đạo sư cả hai trường phái đã giải 
thích rất rõ ràng về năm giới nầy. Năm giới cấm của Phật tử tại gia và 
xuất gia, tuy nhiên Phật chế ngũ giới đặc biệt cho những Phật tử tại 
gia. Người trì giữ năm giới sẽ được tái sanh trở lại vào kiếp người (giới 
có nghĩa là ngăn ngừa, nó có thể chận đứng các hành động, ý nghĩ, lời 
nói ác, hay đình chỉ các nghiệp báo ác trong khi phát khởi. Năm giới là 
điều kiện căn bản làm người, ai giữ tròn các điều kiện cơ bản nầy mới 
xứng đáng làm người. Trái lại thì đời nầy chỉ sống bằng thân người, mà 
phi nhân cách, thì sau chết do nghiệp cảm thuần thục, khó giữ được 
thân người, mà phải tái sanh lưu chuyển trong các đường ác thú. Do đó 
người học Phật, thọ tam quy, phải cố gắng trì ngũ giới). Chân lý Nhân 
Quả là một trong những lời dạy quan trọng của đức Phật. Nhân là 
nguyên nhân, là năng lực phát động; quả là kết quả, là sự hình thành 
của năng lực phát động. Định luật nhân quả chi phối vạn sự vạn vật 
trong vũ trụ không có ngoại lệ. Luật nhân quả hay sự tương quan giữa 
nguyên nhân và kết quả trong luật về “Nghiệp” của Phật giáo. Mọi 
hành động là nhân sẽ có kết quả hay hậu quả của nó. Giống như vậy, 
mọi hậu quả đều có nhân của nó. Luật nhân quả là luật căn bản trong 
Phật giáo chi phối mọi hoàn cảnh. Luật ấy dạy rằng người làm việc 
lành, đữ hoặc vô ký sẽ nhận lấy hậu quả tương đương. Người lành 
được phước, người dữ bị khổ. Nhưng thường thường người ta không 
hiểu chữ phước theo nghĩa tâm linh, mà hiểu theo nghĩa giàu có, địa vị 
xã hội, hoặc uy quyển chánh trị. Chẳng hạn như người ta bảo rằng 
được làm vua là do quả của mười nhân thiện đã gieo trước, còn người 
chết bất đắc kỳ tử là do trả quả xấu ở kiếp nào, dầu kiếp nầy người ấy 
không làm gì đáng trách. Nhân quả là một định luật tất nhiên nêu rõ sự 
tương quan, tương duyên giữa nhân và quả, không phải có ai sinh, cũng 
không phải tự nhiên sinh. Nếu không có nhân thì không thể có quả; 
nếu không có quả thì cũng không có nhân. Nhân nào quả nấy, không 
bao giờ nhân quả tương phản hay mâu thuẫn nhau. Nói cách khác, 
nhân quả bao giờ cũng đồng một loại. Nếu muốn được đậu thì phải 
gieo giống đậu. Nếu muốn được cam thì phải gieo giống cam. Một khi 
đã gieo cỏ dại mà mong gặt được lúa bắp là chuyện không tưởng. Một 
nhân không thể sinh được quả, mà phải được sự trợ giúp của nhiều 
duyên khác, thí dụ, hạt lúa không thể nẩy mâm lúa nếu không có 


1132 


những trợ duyên như ánh sáng, đất, nước, và nhân công trợ giúp. Trong 
nhân có quả, trong quả có nhân. Chính trong nhân hiện tại chúng ta 
thấy quả vị lai, và chính trong quả hiện tại chúng ta tìm được nhân quá 
khứ. Sự chuyển từ nhân đến quả có khi nhanh có khi chậm. Có khi 
nhân quả xãy ra liền nhau như khi ta vừa đánh tiếng trống thì tiếng 
trống phát hiện liền. Có khi nhân đã gây rồi nhưng phải đợi thời gian 
sau quả mới hình thành như từ lúc gieo hạt lúa giống, nẩy mầm thành 
mạ, nhổ mạ, cấy lúa, mạ lớn thành cây lúa, trổ bông, rồi cắt lúa, vân 
vân, phải qua thời gian ba bốn tháng, hoặc năm sáu tháng. Có khi từ 
nhân đến quả cách nhau hằng chục năm như một đứa bé cắp sách đến 
trường học tiểu học, đến ngày thành tài 4 năm đại học phải trải qua 
thời gian ít nhất là 14 năm. Có những trường hợp khác từ nhân đến quả 
có thể dài hơn, từ đời trước đến đời sau mới phát hiện. Hiểu và tin vào 
luật nhân quả, Phật tử sẽ không mê tín dị đoan, không ỷ lại thần 
quyền, không lo sợ hoang mang. Biết cuộc đời mình là do nghiệp nhân 
của chính mình tạo ra, người Phật tử với lòng tự tin, có thêm sức mạnh 
to lớn sẽ làm những hành động tốt đẹp thì chắc chắn nghiệp quả sẽ 
chuyển nhẹ hơn, chứ không phải trả đúng quả như lúc tạo nhân. Nếu 
làm tốt nữa, biết tu thân, giữ giới, tu tâm, nghiệp có thể chuyển hoàn 
toàn. Khi biết mình là động lực chính của mọi thất bại hay thành công, 
người Phật tử sẽ không chán nản, không trách móc, không ở lại, mà có 
thêm nhiều cố gắng, có thêm tự tin để hoàn thành tốt mọi công việc. 
Biết giá trị của luật nhân quả, người Phật tử khi làm một việc øì, khi 
nói một lời gì, nên suy nghĩ trước đến kết quả tốt hay xấu của nó, chứ 
không làm liễu, để rồi phải chịu hậu quả khổ đau trong tương lai. 

Chân lý về nghiệp là một trong các giáo lý căn bản của Phật giáo. 
Mọi việc khổ vui, ngọt bùi trong hiện tại của chúng ta đều do nghiệp 
của quá khứ và hiện tại chi phối. Hễ nghiệp lành thì được vui, nghiệp 
ác thì chịu khổ. Vậy nghiệp là gì? Nghiệp theo chữ Phạn là 'karma' có 
nghĩa là hành động và phản ứng, quá trình liên tục của nhân và quả. 
Luân lý hay hành động tốt xấu (tuy nhiên, từ 'nghiệp' luôn được hiểu 
theo nghĩa tật xấu của tâm hay là kết quả của hành động sai lầm trong 
quá khứ) xảy ra trong lúc sống, gây nên những quả báo tương ứng 
trong tương lai. Cuộc sống hiện tại của chúng ta là kết quả tạo nên bởi 
hành động và tư tưởng của chúng ta trong tiền kiếp. Đời sống và hoàn 
cảnh hiện tại của chúng ta là sản phẩm của ý nghĩ và hành động của 
chúng ta trong quá khứ, và cũng thế các hành vi của chúng ta đời nay, 


1133 


sẽ hình thành cách hiện hữu của chúng ta trong tương lai. Nghiệp có 
thể được gây tạo bởi thân, khẩu, hay ý; nghiệp có thể thiện, bất thiện, 
hay trung tính (không thiện không ác). Tất cả mọi loại nghiệp đều 
được tích góp bởi Mạt Na thức và chất chứa bởi A Lại Da thức. Chúng 
sanh đã lên xuống tử sanh trong vô lượng kiếp nên nghiệp cũng vô 
biên vô lượng. Dù là loại nghiệp gì, không sớm thì muộn, đều sẽ có 
quả báo đi theo. Không một ai trên đời nầy có thể trốn chạy được quả 
báo. Như trên đã nói, nghiệp là sản phẩm của thân, khẩu, ý, như hạt 
giống được gieo trồng, còn quả báo là kết quả của nghiệp, như cây 
trái. Khi thân làm việc tốt, khẩu nói lời hay, ý nghĩ chuyện đẹp, thì 
nghiệp là hạt giống thiện. Ngược lại thì nghiệp là hạt giống ác. Chính 
vì vậy mà Đức Phật dạy: “Muốn sống một đời cao đẹp, các con phải 
từng ngày từng giờ cố gắng kiểm soát những hoạt động nơi thân khẩu 
ý chớ đừng để cho những hoạt động nầy làm hại cả ta lẫn người.” 
Nghiệp và quả báo tương ứng không sai chạy. Giống lành sanh cây tốt 
quả ngon, trong khi giống xấu thì cây xấu quả tệ là chuyện tất nhiên. 
Như vậy, trừ khi nào chúng ta hiểu rõ ràng và hành trì tinh chuyên theo 
luật nhân quả hay nghiệp báo, chúng ta không thể nào kiểm soát hay 
kinh qua một cuộc sống như chúng ta ao ước đâu. Theo Phật Pháp thì 
không có thiên thần quỷ vật nào có thể áp đặt sức mạnh lên chúng ta, 
mà chúng ta có hoàn toàn tự do xây dựng cuộc sống theo cách mình 
muốn. Nếu chúng ta tích tụ thiện nghiệp, thì quả báo phải là hạnh phúc 
sướng vui, chứ không có ma quỷ nào có thể làm hại được chúng ta. 
Ngược lại, nếu chúng ta gây tạo ác nghiệp, dù có lạy lục van xin thì 
hậu quả vẫn phải là đắng cay đau khổ, không có trời nào có thể cứu 
lấy chúng ta. Khi chúng ta hành động, dù thiện hay ác, thì chính chúng 
ta chứng kiến rõ ràng những hành động ấy. Hình ảnh của những hành 
động nầy sẽ tự động ¡in vào tiểm thức của chúng ta. Hạt giống của 
hành động hay nghiệp đã được gieo trồng ở đấy. Những hạt giống nầy 
đợi đến khi có đủ duyên hay điều kiện là nẩy mầm sanh cây trổ quả. 
Cũng như vậy, khi người nhận lãnh lấy hành động của ta làm, thì hạt 
giống của yêu thương hay thù hận cũng sẽ được gieo trồng trong tiềm 
thức của họ, khi có đủ duyên hay điều kiện là hạt giống ấy nẩy mầm 
sanh cây và trổ quả tương ứng. Đức Phật dạy nếu ai đó đem cho ta vật 
gì mà ta không lấy thì dĩ nhiên người đó phải mang về, có nghĩa là túi 
chúng ta không chứa đựng vật gì hết. Tương tự như vậy, nếu chúng ta 
hiểu rằng nghiệp là những gì chúng ta làm, phải cất chứa trong tiềm 


1134 


thức cho chúng ta mang qua kiếp khác, thì chúng ta từ chối không cất 
chứa nghiệp nữa. Khi túi tiểm thức trống rỗng không có gì, thì không 
có gì cho chúng ta mang vác. Như vậy làm gì có quả báo, làm gì có 
khổ đau phiển não. Như vậy thì cuộc sống cuộc tu của chúng ta là gì 
nếu không là đoạn tận luân hồi sanh tử và mục tiêu giải thoát rốt ráo 
được thành tựu. 

Đức Phật nhìn nhận khổ đau phiền não trong cuộc sống nhân loại 
vì sự luyến chấp mê muội vào vạn hữu. Thật là sai lầm khi cho rằng 
đạo Phật bi quan yếm thế. Điều này không đúng ngay với sự hiểu biết 
sơ lược về căn bản Phật giáo. Khi Đức Phật cho rằng cuộc đời đây khổ 
đau phiển não, Ngài không ngụ ý đời đáng bi quan. Theo cách này, 
Đức Phật nhìn nhận sự hiện diện của khổ đau phiển não trong cuộc 
sống nhân loại, và cách phân tích Ngài đã nêu rõ cho chúng đệ tử của 
Ngài thấy được luyến ái mọi vật mà không có chánh kiến về thực chất 
của chúng là nguyên nhân của khổ đau phiển não. Tính vô thường và 
biến đổi vốn có sẵn trong bản chất của vạn hữu. Đây là bản chất thật 
của chúng và đây là chánh kiến. Ngài kết luận: “Chừng nào chúng ta 
vẫn chưa chấp nhận sự thật này, chừng đó chúng ta vẫn còn gặp phải 
những xung đột. Chúng ta không thể thay đổi hay chi phối bản chất 
thật của mọi vật và kết quả là 'niểm hy vọng xa dần làm cho con tim 
đau đớn'. Vậy giải pháp duy nhất là ở chỗ điều chỉnh quan điểm của 
chính mình.” Thật vậy, lòng khát ái mọi vật gây nên khổ đau phiền 
não. Kỳ thật, chính lòng khát ái đã gây nên thương đau sầu muộn. Khi 
ta yêu thích người nào hay vật nào thì ta muốn họ thuộc về ta và ở bên 
ta mãi mãi. Chúng ta không bao giờ chịu suy nghĩ về bản chất thật của 
chúng, hay chúng ta từ chối nghĩ suy về bản chất thật này. Chúng ta ao 
ước những thứ này sẽ tổn tại mãi mãi, nhưng thời gian lại hủy hoại mọi 
vật. Tuổi xuân phải nhường chỗ cho tuổi già, và vẻ tươi mát của sương 
mai phải biến mất khi vầng hồng ló dạng. Trong Kinh Niết Bàn, khi 
Đại Đức A Nan và những đệ tử khác than khóc buồn thảm khi Đức 
Phật đang nằm trên giường bệnh chờ chết, Đức Phật dạy: “Này 
Ananda! Đừng buồn khổ, đừng than khóc, Như Lai chẳng từng bảo ông 
rằng sớm muộn gì thì chúng ta cũng phải xa ha tất cả những thứ tốt đẹp 
mà ta yêu thương quí báu đó sao? Chúng sẽ biến đổi và hoại diệt. Vậy 
làm sao Như Lai có thể sống mãi được? Sự ấy không thể nào xảy ra 
được!” Đây là nền tẳng cho lời dạy về “Ba Dấu Ấn” (vô thường, khổ 
và vô ngã) trong đạo Phật về đời sống hay nhân sinh quan và vũ trụ 


1135 


quan Phật Giáo. Mọi giá trị của đạo Phật đều dựa trên giáo lý này. 
Đức Phật mong muốn các đệ tử của Ngài, tại gia cũng như xuất gia, 
thảy đều sống theo chánh hạnh và các tiêu chuẩn cao thượng trong 
cuộc sống về mọi mặt. Đối với Ngài, cuộc sống bình dị không có nghĩa 
là cuộc đời con người phải chịu suy tàn khổ ải. Đức Phật khuyên đệ tử 
của Ngài đi theo con đường “Trung Đạo” nghĩa là không luyến ái cũng 
không chối bỏ vạn hữu. Đức Phật không chủ trương chối bỏ “vẻ đẹp” 
của vạn hữu, tuy nhiên, nếu con người không thấu triệt được thực chất 
của những vật mang vẻ đẹp đó, thì chính cái vẻ đẹp kia có thể đưa đến 
khổ đau phiển não hay đau buồn và thất vọng cho chính mình. Trong 
“Thi Kệ Trưởng Lão”, Đức Phật có nêu ra một câu chuyện về tôn giả 
Pakka. Một hôm tôn giả vào làng khất thực, tôn giả ngồi dưới gốc cây. 
Rồi một con diều hâu gần đó chụp được một miếng thịt, vội vụt bay 
lên không. Những con khác thấy vậy liền tấn công con diều này, làm 
cho nó nhả miếng thịt xuống. Một con diều hâu khác bay tới đớp 
miếng thịt, nhưng cũng bị những con khác tấn công cướp mất đi miếng 
thịt. Tôn giả suy nghĩ: “Dục lạc chẳng khác chi miếng thịt kia, thật 
thông thường giữa thế gian đầy khổ đau và thù nghịch này.” Khi quan 
sát cảnh trên, tôn giả thấy rõ vạn hữu vô thường cũng như các sự việc 
xảy ra kia, nên tôn giả tiếp tục quán tưởng cho đến khi đạt được quả vị 
A La Hán. Đức Phật khuyên đệ tử không lắng tránh cái đẹp, không từ 
bỏ cái đẹp mà cũng không luyến ái cái đẹp. Chỉ cố làm sao cho cái 
đẹp không trở thành đối tượng yêu ghét của riêng mình, vì bất cứ vật 
gì khả lạc khả ố trong thế gian này thường làm cho chúng ta luyến 
chấp, rồi sinh lòng luyến ái hay ghét bỏ, chính vì thế mà chúng ta phải 
tiếp tục kinh qua những khổ đau phiển não. Người Phật tử nhìn nhận 
cái đẹp ở nơi nào giác quan nhận thức được, nhưng cũng phải thấy 
luôn cả tính vô thường và biến hoại trong cái đẹp ấy. Và người Phật tử 
nên luôn nhớ lời Phật dạy về mọi pháp hữu hình như sau: “Chúng có 
sinh khởi, thì chúng phải chịu hoại diệt.” Như vậy, người Phật tử nhìn 
và chiêm ngưỡng vẻ đẹp mà không pha lẫn lòng tham muốn chiếm 
hữu. Để chấm dứt khổ đau phiển não trong cuộc sống, Đức Phật 
khuyên tứ chúng nên: “Chư Ác Mạc Tác, Chúng Thiện Phụng Hành, 
Tự Tịnh Kỳ Ý”. Trong Kinh A Hàm, Phật dạy: “Không làm những việc 
ác, chỉ làm những việc lành, giữ tâm ý trong sạch, đó lời chư Phật 
dạy.” Biển pháp mênh mông cũng từ bốn câu kệ nầy mà ra. 


1136 


Phải thực tình mà nói, chân lý giáo thuyết của đạo Phật luôn đồng 
điệu với đời sống và khoa học một cách vượt thời gian. Giáo lý chính 
của Đức Phật tập trung vào Bốn Chân Lý Cao Thượng hay Tứ Diệu Đế 
và Bát Thánh Đạo. Gọi là “cao thượng” vì nó phù hợp với chân lý và 
nó làm cho người hiểu biết và tu tập nó trở thành cao thượng. Người 
Phật tử không tin nơi những điều tiêu cực hay những điều b¡ quan, 
huống là tin nơi những thứ dị đoan phù phiếm. Ngược lại, người Phật tử 
tin nơi sự thật, sự thật không thể chối cãi được, sự thật mà ai cũng biết, 
sự thật mà mọi người hướng tới để kinh nghiệm và đạt được. Những 
người tin tưởng nơi thần linh thì cho rằng trước khi được làm người 
không có sự hiện hữu, rồi được tạo nên do ý của thần linh. Người ấy 
sống cuộc đời của mình, rồi tùy theo những øì họ tin tưởng trong khi 
sống mà được lên nước trời vĩnh cửu hay xuống địa ngục đời đời. Lại 
có người cho rằng mỗi cá nhân vào đời lúc thọ thai do những nguyên 
nhân thiên nhiên, sống đời của mình rồi chết, chấm dứt sự hiện hữu, 
thế thôi. Phật giáo không chấp nhận cả hai quan niệm trên. Theo giải 
thích thứ nhất, thì nếu có một vị thần linh toàn thiện toàn mỹ nào đó, 
từ bi thương xót hết thẩy chúng sanh mọi loài thì tại sao lại có người 
sanh ra với hình tướng xấu xa khủng khiếp, có người sanh ra trong 
nghèo khổ cơ hàn. Thật là vô lý và bất công khi có người phải vào địa 
ngục vĩnh cửu chỉ vì người ấy không tin tưởng và vâng phục thần linh. 
Sự giải thích thứ hai hợp lý hơn, nhưng vẫn còn để lại nhiều thắc mắc 
chưa được giải đáp. Thọ thai theo những nguyên nhân thiên nhiên là rõ 
ràng, nhưng làm thế nào một hiện tượng vô cùng phức tạp như cái tâm 
lại được phát triển, mở mang, chỉ giản dị từ hai tế bào nhỏ là trứng và 
tỉnh trùng? Phật giáo đồng ý với sự giải thích về những nguyên nhân tự 
nhiên; tuy nhiên, Phật giáo đưa ra sự giải thích thỏa đáng hơn về vấn 
để con người từ đâu đến và sau khi chết thì con người đi về đâu. Khi 
chết, tâm chúng ta với khuynh hướng, sở thích, khả năng và tâm tánh 
đã được tạo duyên và khai triển trong đời sống, tự cấu hợp trong buông 
trứng sẵn sàng thọ thai. Như thế ấy, một cá nhân sanh ra, trưởng thành 
và phát triển nhân cách từ những yếu tố tinh thần được mang theo từ 
những kiếp quá khứ và môi trường vật chất hiện tại. Nhân cách ấy sẽ 
biến đổi và thay đổi do những cố gắng tinh thần và những yếu tố tạo 
duyên như nền giáo dục và ảnh hưởng của cha mẹ cũng như xã hội bên 
ngoài, lúc lâm chung, tái sanh, tự cấu hợp trở lại trong buồng trứng sẵn 
sàng thọ thai. Tiến trình chết và tái sanh trở lại này sẽ tiếp tục diễn 


1137 


tiến đến chừng nào những điều kiện tạo nguyên nhân cho nó như ái 
dục và vô minh chấm dứt. Chừng ấy, thay vì một chúng sanh tái sanh, 
thì âm ấy vượt đến một trạng thái gọi là Niết Bàn, đó là mục tiêu 
cùng tột của Phật giáo. 

Nói tóm lại, không chút nghi ngờ về đạo Phật là một tôn giáo của 
chân lý và một triết lý sống động hai mươi sáu thế kỷ về trước. Đạo 
Phật vẫn còn là một tôn giáo của chân lý và một triết lý sống động 
ngay trong thế kỷ này (thế kỷ thứ 21). Đạo Phật đồng điệu với tất cả 
những tiến bộ của khoa học ngày nay and nó sẽ luôn đồng điệu với 
khoa học vượt thời gian. Giáo lý cơ bản về từ, bi, hỷ, xả, chánh kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, 
chánh định và chánh niệm, cũng như năm giới căn bản không sát sanh, 
không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống những 
chất cay độc... vẫn luôn là ngọn đuốc soi sáng thế gian u tối này. 
Thông điệp về hòa bình, tình thương yêu và hạnh phúc của đạo Phật 
gửi đến chúng sanh mọi loài vẫn luôn luôn là một chân lý rạng ngời 
cho nhân loại. Bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể đạt được mục tiêu 
cao nhất của đạo Phật, dù xuất gia hay tại gia. Tuy nhiên, điều thiết 
yếu nhất là chúng ta phải thành khẩn tu tập theo những lời dạy dỗ của 
Đức Phật. Đức Phật và những đại đệ tử của Ngài không phải tự nhiên 
mà đắc thành chánh quả. Đức Phật và các đệ tử của Ngài một thời 
cũng là những phàm phu như chúng ta. Họ cũng bị phiển não bởi 
những bất tịnh nơi tâm, luyến chấp, sân hận và vô minh. Nhưng giờ 
này họ đã thành Phật, thành Thánh, còn chúng ta sao cứ mãi u mê lăn 
trôi tạo nghiệp trong luân hồi sanh tử? Phật tử thuần thành nên lắng 
nghe lời Phật dạy, nên thanh tịnh thân, khẩu ý để đạt đến chân trí tuệ, 
trí tuệ giúp chúng ta hiểu được chân lý và đạt được mục tiêu tối hậu 
của Phật giáo. Nói cách khác, nếu chúng ta chịu thành tâm tu tập giáo 
pháp nhà Phật thì một ngày không xa nào đó ai trong chúng ta cũng 
đều làm việc thiện, tránh làm việc ác; ai cũng hết lòng giúp đỡ người 
khác chứ không làm hại ai, và tâm niệm chúng ta luôn ở trạng thái 
thanh tịnh. Như vậy chắc chắn tu tập giáo pháp này thì đời này và đời 
sau cuộc sống chúng ta sẽ hạnh phúc, thịnh vượng. Cuối cùng tu tập 
giáo pháp ấy sẽ dẫn đưa chúng ta đến mục tiêu tối hậu là giải thoát, 
đó là hạnh phúc tối thượng của Niết Bàn. 

Quy-Y Tam Bảo Là Đại Lộ Lên Phật: Quy Y Tam Bảo là tin vào 
Phật giáo và về nương nơi ba ngôi Tam Bảo. Quy Y Tam Bảo là ba 


1138 


trong những cửa ngõ quan trọng đi vào đại giác. Người Phật tử mà 
không quy y Tam Bảo sẽ có nhiều vấn đề trở ngại cho sự tiến bộ trong 
tu tập. Nếu không có dịp thân cận chư Tăng (Tăng Bảo) để được chỉ 
dạy dẫn dắt. Kinh Phật thường dạy, “không quy y Tăng dễ đọa súc 
sanh.” Không quy-y Tăng chúng ta không có gương hạnh lành để bắt 
chước, cũng như không có ai đưa đường chỉ lối cho ta làm lành lánh ác, 
nên sĩ mê phát khởi, mà si mê là một trong những nhân chính đưa ta tái 
sanh vào cõi súc sanh. Nếu không có dịp thân cận Pháp để tìm hiểu và 
phân biệt chánh tà chân ngụy. Do đó tham dục dấy lên, mà tham dục 
là một trong những nhân chính để tái sanh vào cõi ngạ quỷ. Vì thế mà 
kinh Phật luôn dạy, “không quy y pháp dễ đọa ngạ quỷ”. Không được 
dịp thân cận với chư Phật chẳng những không cảm được hồng ân của 
quý ngài, mà không có dịp bắt chước đức từ bi của các Ngài. Do đó 
sân hận ngày một tăng, mà sân hận là một trong những nguyên nhân 
chính của địa ngục. Vì thế mà kinh Phật luôn dạy, “không quy y Phật 
dễ bị đọa địa ngục”. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: “Vì sợ hãi 
bất an mà đến quy-y thần núi, quy-y rừng cây, quy-y miễu thờ thọ thần 
(188). Nhưng đó chẳng phải là chỗ nương dựa yên ổn, là chỗ quy-y tối 
thượng, ai quy-y như thế khổ não vẫn còn nguyên (189). Trái lại, quy-y 
Phật, Pháp, Tăng, phát trí huệ chơn chánh (190). Hiểu thấu bốn lẽ 
mầu: biết khổ, biết khổ nhân, biết khổ diệt và biết tám chi Thánh đạo, 
diệt trừ hết khổ não (191). Đó là chỗ quy-y an ổn, là chỗ quy-y tối 
thượng. Ai quy-y được như vậy mới giải thoát khổ đau (192).” 

Muốn quy y Tam Bảo, trước hết người Phật tử nên tìm đến một vị 
thây tu hành giới đức trang nghiêm để xin làm lễ quy y thọ giới trước 
điện Phật. Được nhận làm đệ tử tại gia sau nghi thức sám hối và lập lại 
những lời một vị Tăng về quy y. Quy y Phật vị đạo sư vô thượng. Tự 
quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng 
tâm (1 lạy). Quy y Pháp thần y lương dược. Tự quy y Pháp, đương 
nguyện chúng sanh, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải (1 lạy). Quy y 
Tăng đệ tử tuyệt vời của Phật. Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng 
sanh, thống lý đại chúng, nhứt thiết vô ngại. Trong lúc lắng nghe ba 
pháp quy-y thì lòng mình phải nhất tâm hướng về Tam Bảo và tha thiết 
phát nguyện giữ ba pháp ấy trọn đời, dù gặp hoàn cảnh nào cũng 
không biến đổi. 

Về nương với Phật, Pháp, Tăng. Người thành tâm quy y Tam Bảo 
sẽ không còn sa vào các đường dữ nữa. Hết kiếp người sẽ được sanh 


1139 


vào các cõi trời. Đã là Phật tử thì phải quy-y ba ngôi Tam Bảo Phật 
Pháp Tăng, nghĩa là cung kính nương về với Phật, tu theo giáo pháp 
của Ngài, cũng như tôn kính Tăng Già. Phật tử thệ nguyện không quy 
y thiên thần quỷ vật, không thờ tà giáo, không theo tổn hữu, ác đẳng. 
Quy y là trở về nương tựa. Có nhiều loại nương tựa. Khi con người cảm 
thấy bất hạnh, họ tìm đến bạn bè; khi âu lo kinh sợ họ tìm về nương 
nơi những niềm hy vọng ảo huyền, những niềm tin vô căn cứ; khi lâm 
chung họ tìm nương tựa trong sự tin tưởng vào cảnh trời vĩnh cửu. Đức 
Phật dạy, không chỗ nào trong những nơi ấy là những nơi nương tựa 
thật sự cung ứng cho ta trạng thái thoải mái và châu toàn thật sự. Đối 
với người Phật tử thì chuyện quy-y Tam Bảo là chuyện cần thiết. LỄ 
quy-y tuy là một hình thức tổ chức đơn giản, nhưng rất quan trọng đối 
với Phật tử, vì đây chính là bước đầu tiên trên đường tu học để tiến về 
hướng giải thoát và giác ngộ. Đây cũng là cơ hội đầu tiên cho Phật tử 
nguyện tinh tấn giữ ngũ giới, ăn chay, tụng kinh niệm Phật, tu tâm, 
dưỡng tánh, quyết tâm theo dấu chân Phật để tự giúp mình ra khỏi 
sanh tử luân hồi. 

Quy-y là nguyện Về Nương Phật Pháp Tăng. Ngữ căn “Sr” trong 
tiếng Bắc Phạn (Sanskrit) hoặc “Sara” trong tiếng Nam Phạn (Pali) có 
nghĩa là di chuyển hay đi tới, như vậy “Saranam” diễn tả sự chuyển 
động, hoặc người ấy đi đến trước hay cùng đi đến với người khác. Như 
vậy câu “Gachchàmi Buddham Saranam” có nghĩa là “Tôi đi đến với 
Đức Phật như bậc hướng dẫn cho tôi.” Về nương nơi ba ngôi Tam Bảo 
hay ba ngôi cao quý. Trong Phật giáo, một nơi để về nương là nơi mà 
người ta có thể tựa vào đó để có sự hỗ trợ và dẫn dắt, chứ không phải 
là chạy vào đó để trốn hay ẩn náu. Trong hầu hết các truyền thống 
Phật giáo, “về nương” hay “tam quy y” hay “Tam Bảo”: Phật, Pháp, 
Tăng được xem như là một hành động chủ yếu để trở thành Phật tử. 
Quy y là công nhận rằng mình cần sự trợ giúp và hướng dẫn, và quyết 
định đi theo con đường của Phật giáo. Đức Phật là vị đã sáng lập một 
cách thành công con đường đi đến giải thoát, và Ngài đã dạy cho người 
khác về giáo pháp của Ngài. Tăng già là cộng đồng Tăng lữ sống trong 
tự viện, gồm những người đã cống hiến đời mình để tu tập và hoằng 
hóa, và cũng là nguồn giáo huấn và mẫu mực cho người tại gia. Lời 
nguyện tiêu chuẩn của Tam Quy-Y là: 

“Con nguyện quy-y Phật 
Con nguyện quy-y Pháp 


1140 


Con nguyện quy-y Tăng.” 

Ba câu nầy có nghĩa là “Con nguyện quy-y Phật, Pháp, Tăng như 
những người diệt trừ các điều sợ hãi của tôi, trước hết bằng lời dạy của 
Đức Phật, kế thứ bằng chân lý rõ ràng của giáo pháp, và cuối cùng 
bằng sự gương mẫu và giới đức của chư Tăng. 

Có năm giai đoạn Quy y: quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, quy 
y bát giới, quy y Thập giới. Đây là năm cách tin tưởng vào Tam Bảo, 
được những bậc sau đây trì giữ. Thứ nhất là bậc Phiên tà, tức những 
người tránh xa nẻo tà. Thứ nhì là bậc trì ngũ giới. Thứ ba là bậc trì bát 
giới. Thứ tư là bậc trì Thập giới. Thứ năm là bậc trì cụ túc giới. LỄ quy 
y Tam Bảo và thọ giới nên cử hành một cách trang nghiêm trước điện 
Phật. Nghi thức quy-y nên tổ chức đơn giản, tùy theo hoàn cảnh mỗi 
nơi. Tuy nhiên, khung cảnh lễ cần phải trang nghiêm, trên là điện Phật, 
dưới có Thầy chứng tri, chung quanh có sự hộ niệm của chư Tăng ni, 
các Phật tử khác, và thân bằng quyến thuộc. Về phần bản thân của vị 
Phật tử quy-y cần phải trong sạch, quần áo chỉnh tể mà giản dị. Đến 
giờ quy-y, theo sự hướng dẫn của Thầy truyễển trao quy-giới, phát 
nguyện tâm thành, ba lần sám hối cho ba nghiệp được thanh tịnh: “Đệ 
tử xin suốt đời quy-y Phật, nguyện không quy-y Thiên thần, quỷ vật. 
Đệ tử xin suốt đời quy-y Pháp, nguyện không quy-y ngoại đạo tà giáo. 
Đệ tử xin quy-y Tăng, nguyện không quy-y tổn hữu ác đảng.” 

Đức Phật đã nói, “Fa là Phật đã thành, các người là Phật sẽ 
thành.” Ý nói trong chính chúng ta tiềm ẩn Phật tánh chưa được xuất 
hiện, nên khi ta đã quy-y Tam Bảo bên ngoài, chúng ta cũng phải quy- 
y Tam Bảo trong tâm của chúng ta, vì vậy chúng ta phải nguyện: “Đệ 
tử nguyện xin tự quy-y Phật (nghĩa là Phật trong tâm). Tự quy y Phật, 
đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm (1 
lạy). Đệ tử nguyện xin tự quy-y Pháp (nghĩa là Pháp trong tâm). Tự 
quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập kinh tạng, trí huệ 
như hải (I1 lạy). Đệ tử nguyện xin tự quy-y Tăng (nghĩa là Tăng trong 
tâm). Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, 
nhứt thiết vô ngại.” Trong lúc lắng nghe ba pháp quy-y thì lòng mình 
phải nhất tâm hướng về Tam Bảo và tha thiết phát nguyện giữ ba pháp 
ấy trọn đời, dù gặp hoàn cảnh nào cũng không biến đổi. 

Quy-Y Tam Bảo trong trường phái Mật tông, theo Ngài Ban Thiền 
Lạt Ma đời thứ nhất biên soạn: “Trong niềm đại hỷ lạc, đệ tử biến 
thành Đức Phật Bổn Sư. Từ thân con trong suốt, vô lượng ánh hào 


1141 


quang tỏa rạng mười phương. Chú nguyện hộ trì chốn này cùng mọi 
chúng sanh nơi đây. Tất cả biến thành toàn hảo và chỉ mang những 
phẩm hạnh cực kỳ thanh tịnh. Từ trạng thái của tâm thức siêu việt và 
đức hạnh. Đệ tử cùng vô lượng chúng sanh đã từng là mẹ của đệ tử. Từ 
bây giờ cho đến khi Giác Ngộ. Chúng con nguyện xin quy-y Đức Bổn 
Sư và Tam Bảo. Đệ tử xin đảnh lễ Đức Bổn Sư. Đệ tử xin đảnh lễ Đức 
Phật. Đệ tử xin đảnh lễ Pháp. Đệ tử xin đảnh lễ Tăng Già (ba lần). Vì 
tất cả chúng sanh mẹ. Đệ tử xin hóa thành Đức Phật Bổn Sư. Và xin 
nguyện dẫn dắt mọi chúng sanh đạt đến Giác Ngộ tối thượng của Đức 
Phật Bổn Sư (ba lần). Vì tất cả các chúng sanh mẹ, đệ tử xin nguyện 
nhanh chóng đạt đến Giác Ngộ tối thượng của Đức Phật Bổn Sư ngay 
trong kiếp này (ba lần). Đệ tử xin nguyện giải thoát mọi chúng sanh 
mẹ khỏi khổ đau và dẫn dắt họ đến cõi Cực Lạc của Phật quốc (ba 
lần). Vì mục đích này, đệ tử xin nguyện tu tập pháp môn thâm diệu Du 
Già Đức Phật Bổn Sư (ba lần). Om-Ah-Hum (ba lần). Mây thanh tịnh 
cúng dường bên ngoài, bên trong và bí mật. Duyên hợp chúng con lại 
với Đức Bổn Sư, quán tưởng cúng dường tràn ngập tận cùng hư không, 
đất và trời, trải rộng khắp cùng, tột cùng bất khả tư nghì. Tinh túy 
chính là Kim Cang Bồ Đề Giác Ngộ, hiển bày bằng sự cúng dường bên 
trong và các phẩm vật cúng dường cốt để phát sinh tối thượng Kim 
Cang Bồ Đề Giác Ngộ của Tánh không và Hỷ lạc. Đó cũng là niềm hỷ 
lạc mà lục căn an trụ. 

Ngoài ra, Phật giáo Mật tông còn quy-y Tam Bảo và Bách Thiên 
Chư Phật tại Cực Lạc Quốc theo ngài Tống Lạt Ba: “Đệ tử xin quy-y 
Tam Bảo và xin nguyện giải thoát mọi chúng sanh hữu tình. Đệ tử xin 
phát nguyện hành trì đạt Giác Ngộ (ba lần). Xin cho toàn cõi mười 
phương trên trái đất này thành thanh tịnh, không có cả một hạt sạn. 
Trơn tru như lòng bàn tay trẻ thơ. Sáng bóng tự nhiên như phiến đá đã 
mài nhẫn. Xin cho mọi nơi đều tràn ngập phẩm vật cúng dường của 
chư nhân thiên, trước mặt đệ tử và trong niỀm quán tưởng như đám 
mây tuyệt trần cúng dường Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Từ trái tim của Đức 
Hộ Pháp Bách Thiên Chư Phật tại Cực Lạc Quốc bay ra đám mây như 
khối sữa đặc trắng, tươi mát. Bậc Toàn Trí Tống Lạt Ba, vị Pháp 
Vương, cùng các chư tôn đệ tử, con cầu xin người thị hiện ra ngay nơi 
đây. Hỡi Đức Bổn Sư Tôn Kính đang mỉm cười từ bi an lạc. Tọa trên 
ngai sư tử, nguyệt luân và nhật luân trong không gian trước mặt đệ tử. 
Con cầu xin ngài thường trụ lại vô lượng a tăng kỳ kiếp để hoằng hóa 


1142 


đạo pháp. Và là Tối Thượng Phước Điền trong lòng tín tâm sùng kính 
của con. Tâm thức của ngài mang trí huệ Toàn Giác Toàn Trí thấu 
hiểu mọi sự vật và tất cả mọi pháp. Khẩu ngữ của Ngài truyền đạt 
giáo pháp, hóa thành đôi hoa tai của những bậc phú quí. Thân ngài đẹp 
tỏa rạng hào quang lừng lẫy. Đệ tử xin đảnh lễ nơi ngài, chiêm 
ngưỡng, lắng nghe và tưởng nhớ đến ngài, người đã mang lại thật 
nhiều lợi lạc. Nước cúng dường, hoa đủ loại cúng dường hoan hỷ chư 
Phật. Hương trầm, đèn và nước thơm và vân vân. Một biển phẩm vật 
hiện hữu và quán tưởng như mây cúng dường. Đệ tử xin dâng lên ngài, 
bậc Tối Thượng Phước Điền. Tất cả mọi nghiệp ác từ thân khẩu ý mà 
con đã tích tụ từ vô thỉ vô lượng kiếp, và nhất là những tội vi phạm ba 
giới, đệ tử xin sám hối nhiều nữa với lòng thiết tha từ tận đáy lòng. Từ 
thâm sâu trong lòng con, con hoan hỷ, hỡi đấng Hộ Pháp, trong vô tận 
đức hạnh của người, bậc tinh tấn tu học và hành trì trong thời mạt pháp 
này, và mang lại cho kiếp sống ý nghĩa khi từ bổ tám ngọn gió tư lợi. 
Hỡi bậc Bổn Sư Thánh Trí tôn kính, từ đám mây từ bi hình thành trên 
bầu trời trí huệ của Pháp Thân Ngài, xin rải đám mưa đạo Pháp rộng 
lớn và thâm diệu, khế hợp kỳ diệu với căn cơ của đệ tử. Đệ tử xin hồi 
hướng mọi công đức đã tích lũy cho sự lợi ích hoằng Pháp đến mọi 
chúng sanh hữu tình, và nhất là cho giáo Pháp tinh túy của Tổ Tống 
Lạt Ba tôn quý thường trụ tỏa rạng. Xin dâng Mạn Đà La này lên cõi 
chư Phật trên Bảo Đàn lộng lẫy huy hoàng đầy hoa, nước nghệ thơm 
để trang hoàng núi Tu Di, bốn Đại Châu cùng Nhật Nguyệt. Xin 
nguyện mọi chúng sanh được tiếp dẫn về cõi Cực Lạc. Đệ tử xin dâng 
mạn đà la châu báu này lên các ngài, Đức Bổn Sư tôn quý. Nhờ 
nguyện lực với lòng thiết tha cầu xin như thế. Cột ánh sáng trắng tỏa 
từ tâm, từ đấng Từ Phụ tôn kính và từ hai đệ tử, cuối cùng nhập một và 
đi vào đảnh đầu của con. Từ nước Cam Lộ trắng, mầu như sữa để hồ, 
chẩy dọc theo cột ánh sáng trắng dẫn đường, giúp con tẩy sạch mọi 
bệnh tật, phiển não, ác nghiệp, chướng ngại và các huân tập không sót 
chút nào. Thân con trở thành thanh tịnh và trong suốt như pha lê. Ngài 
là hiện thân của Đức Quán Thế Âm, nguồn từ bi trân quí lớn, không 
nhằm mục đích hiện hữu đích thực. Và hiện thân Bồ Tát Văn Thù Sư 
Lợi, bậc đại trí toàn mỹ. Cũng là đấng Kim Cang Thủ, tiêu diệt đám 
ma vương không ngoại lệ. Hỡi Tổ Tống Lạt Ba, vị vua của mọi hiển 
giả trên Xứ Tuyết. Đệ tử xin quỳ đảnh lễ Tổ, Pháp danh người là 
Lozang-Dragpa (ba lần). Xin đấng Bổn Sư tôn quý và rực rỡ đến ngự 


1143 


trên tòa sen và nguyệt luân ngự trị trên đỉnh đầu của con. Gìn giữ hộ 
trì con trong ánh đại từ đại bi của người. Cúi xin người ban phép lành 
cho con để con đạt đến thân khẩu ý giác ngộ của người. Xin đấng Bổn 
Sư tôn quý và rực rỡ đến ngự trên tòa sen và nguyệt luân ngự trị trong 
trái tim con. Gìn giữ hộ trì con trong ánh đại từ đại bi của người. Xin 
người thường trụ ở thế gian hoằng pháp cho đến khi chúng con Giác 
Ngộ Bồ Đề. Nguyện xin công đức này giúp cho đệ tử mau chóng đạt 
đến tâm giác ngộ của Đức Bổn Sư và xin nguyện dẫn dắt vô lượng 
chúng sanh không trừ ai đạt đến tâm giác ngộ của Đức Phật Bổn Sư. 
Thật tình mà nói, đạo Phật đã ban cho các dân tộc mà nó đi qua 
những đức hạnh cao cả nhất của con người. Nếp sống hòa nhã, lịch sự 
và chánh trực của người Phật tử trên khắp thế giới cho thấy rằng đạo 
Phật thực sự đã chứng minh là chân thật. Chính đạo Phật đã ban cho 
các dân tộc mà nó đi qua những đức hạnh cao cả nhất của con người. 
Nếu hạnh phúc là hậu quả của tư tưởng, ngôn ngữ và hành động tốt 
đẹp thì quả thật những Phật tử thuần thành đã tìm ra bí quyết của cuộc 
sống chân chánh. Mà thật vậy, có bao giờ chúng ta thấy hạnh phúc thật 
sự phát sanh từ những hành động sai lầm hay có bao giờ chúng ta gieo 
nhân xấu mà hái được quả tươi đẹp đâu. Đi xa hơn chút nữa, có ai 
trong chúng ta có thể thoát khỏi định luật vô thường hay chạy ra ngoài 
vòng khổ đau phiển não đâu. Theo Phật giáo, quy-y sai lạc là không 
quy-y vào Phật, Pháp, Tăng. Thuật ngữ Phật giáo dùng tiếng “Quy-Y” 
để công bố niềm tin của mình nơi Phật, Pháp và Tăng. Từ vô thỉ, 
chúng ta đã quy-y sai lạc với những lạc thú tạm bợ nhất thời với hy 
vọng tìm thỏa mãn trong những lạc thú này. Ta xem những thứ ấy như 
một lối thoát ra khỏi những chán chường buôn bã của mình, nên chạy 
theo chúng để rồi kết quả cuối cùng cũng vẫn là khổ đau phiền não. 
Khi Đức Phật nói đến quy-y, Ngài khuyên dạy chúng ta nên đoạn tuyệt 
với cái lối đi tìm thỏa mãn một cách vô vọng như vậy. Quy-Y chân 
thật là một sự thay đổi thái độ, do thấy những chuyện phù phiếm mà ta 
thường bám víu, rốt rồi chẳng có ích lợi gì. Một khi chúng ta thấy rõ 
được bản chất bất toại của sự vật mà chúng ta hằng theo đuổi, chúng ta 
nên quyết tâm về nương nơi Tam Bảo. Lợi Ích của sự quy y chân thật. 
Phật tử chân thuần, nhất là những Phật tử tại gia nên cố gắng am tường 
Tứ Diệu Đế, vì nếu sự hiểu biết về tứ diệu đế càng nhiều và càng rõ 
thì chúng ta sẽ có được sự kính ngưỡng vô biên đến với Phật, với Pháp, 
và với những Thánh đệ tử của Ngài. Đương nhiên ai trong chúng ta 


1144 


cũng kính ngưỡng Đức Phật, nhưng chúng ta cũng phải có được sự kính 
ngưỡng sâu xa đối với chánh pháp vì chánh pháp là đối tượng chân 
thật của sự quy y. Sau thời không có Phật, thì chính Giáo Pháp của 
Ngài là ngọn hải đăng giúp chúng ta tu tập giải thoát. Sự quy-y không 
chỉ diễn ra trong cái ngày mà chúng ta làm lễ quy-y, hay chỉ diễn ra 
trong vòng vài ba ngày, hay vài ba năm, nó chẳng những là một tiến 
trình của cả một đời nầy, mà còn cho nhiều đời nhiều kiếp về sau nầy 
nữa. Phật tử chân thuần phải thấy được đại lộ duy nhất lên Phật là quy 
y Tam bảo, không có ngoại lệ! Ngoài ra, còn những lợi lạc khác khi 
chúng ta trở thành Phật tử và quy-y Tam Bảo bao gồm thứ nhất chúng 
ta trở thành một người có thọ giới; thứ nhì, chúng ta có thể tiêu trừ tất 
cả chướng ngại do nhiều nghiệp tích lũy từ trước; thứ ba, chúng ta sẽ 
dễ dàng tích lũy một số công đức có lợi trong việc tu tập; thứ tư, chúng 
ta ít bị phiển nhiễu vì những hành vi tác hại của người khác; thứ năm, 
chúng ta sẽ không rơi vào đọa xứ; thứ sáu, chúng ta sẽ không khó khăn 
thành tựu những mục tiêu tu tập của mình; và cuối cùng, con đường 
giác ngộ sẽ đến với chúng ta, vấn để chỉ còn là thời gian và mức độ tu 
tập mà thôi. 

Muốn Lên Phật Phải Tu Tập Phật Pháp: Trong thời Đức Phật còn 
tại thế, Ngài luôn khẳng định với chúng đệ tử rằng Ngài chỉ là người 
hướng dẫn cho chúng sanh con đường Giác Ngộ và Giải Thoát; chứ 
Ngài không giải thoát được cho ai. Những ai nghe được giáo pháp tu 
hành mà đức Phật giảng đã dạy rồi theo đó mà thực hành sẽ dẫn đến 
giác ngộ. Nói cách khác, những ai muốn lên Phật đều phải học, hiểu, 
tin, rồi hành trì để thành Phật. Sự khai sanh Phật Pháp là đỉnh cao 
tuyệt về thành quả của Đức Phật. Về một khía cạnh nào đó, sự giác 
ngộ của Đức Phật chính là đỉnh cao tuyệt về thành quả của Ngài, 
nhưng thật ra chính là giáo pháp theo sau đó của Ngài đã đặt nền tẳng 
vững chãi cho di sản muôn đời của Ngài. Tăng đoàn và Ni đoàn được 
thành lập để bảo đảm sự truyền bá giáo lý này đến các thế hệ mai sau, 
và vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, hoàng đế A Dục đã đóng một vai 
trò chính yếu trong việc truyền bá Phật giáo một cách rộng rãi tại Ấn 
Độ. Sau khi đạt được đại giác, Đức Phật đã lưu lại dưới gốc cây Bồ Đề 
thêm 49 ngày với niềm hỷ lạc vô biên. Trong khoảng thời gian này, 
Ngài nhận thức rằng những gì Ngài đã hiểu biết là một chân lý vi diệu 
và khó khăn mà những người khác còn những ham muốn trần tục khó 
lòng thấu hiểu. Theo Đức Phật, Phật Pháp chính là thế gian pháp mà 


1145 


trong đó người biết tu hành quay ngược lại. Nó là pháp mà người thế 
gian không muốn làm. Người thế gian đang lặn hụp trong thế gian 
pháp, ai cũng lăng xăng bận rộn không ngoài lòng ích kỷ riêng tư, chỉ 
lo bảo vệ thân mạng và của cải của chính mình. Trong khi Phật pháp 
thì chỉ có công ích chứ không có tư lợi. Người chân tu lúc nào cũng 
nghĩ đến lợi ích của người khác. Người chân tu lúc nào cũng xem nhẹ 
cái “Tôi”, lúc nào cũng quên mình vì người và không bao giờ làm cho 
người khác cảm thấy khó chịu hay phiển não. Tuy nhiên, phần lớn 
người ta không nhận thức được rõ ràng về Phật Pháp như chính Đức 
Phật đã một lần tuyên thuyết. Vì thế mà ngay chính trong nội bộ Phật 
giáo đã xảy ra đủ thứ tranh chấp, cãi vã, phiền não và thị phi. Những 
thứ nầy xem ra chẳng khác gì hơn chốn trần tục, nếu chúng ta không 
muốn nói là có khi chúng có phần tệ hại nữa là đằng khác. Đức Phật 
đã tiên đoán được tất cả những điều nầy, vì thế mà Ngài đã đi đến kết 
luận rằng chân lý này sẽ trở nên vô nghĩa khi Ngài cố tìm cách giảng 
dạy cho người khác về sự giác ngộ của Ngài, nhưng vị đại Phạm Thiên 
Sahampati hiện ra thỉnh cầu Ngài chia xẻ sự khám phá của Ngài cho 
nhân loại. 

Bị thúc đẩy bởi lòng bi mẫn vĩ đại của chính mình, Đức Phật quyết 
định xem xét lại thế gian. Ngài thấy chúng sanh có nhiều hạng bậc 
khác nhau, giống như hoa sen trong hồ, một số nằm ngầm dưới làn 
nước, một số mọc tựa lên mặt nước, lại có một số khác vươn cao khỏi 
mặt nước và đứng thật vững chãi. Ngài hiểu rằng cũng giống như vậy, 
con người thì có người tốt, có người xấu, một số dễ dàng chỉ dạy và 
một số khác thì khó khăn. Do tính đa dạng này và vì lòng bi mẫn lớn 
lao của Ngài dành cho chúng sanh, Đức Phật thay đổi ý định của Ngài 
và quyết định dẫn dắt chúng sanh. Bài pháp đầu tiên của Ngài được 
giảng giải cho 5 đạo sĩ khổ hạnh, những người một thời đã từng là 
đồng đạo của Ngài trước khi Ngài giác ngộ. Ở vườn Lộc Uyển, gần 
thành Ba La Nại, Ngài giải thích cho họ về nội dung sự giác ngộ của 
mình ở hình thức “Tứ Diệu Đế,” 5 vị đạo sĩ vô cùng kinh ngạc bởi tuệ 
giác sâu sắc của Ngài và tính mới lạ của bức thông điệp đến nỗi một 
người trong nhóm của họ đã chứng ngay quả vị A La Hán, một quả vị 
cao quý, người đã đạt được an lạc tối thượng của Niết Bàn qua giáo 
pháp của Ngài. Bốn người còn lại cũng lần lượt chứng Thánh vào 
những ngày sau đó. Bài pháp kỳ vĩ đầu tiên của Ngài, đã trở thành một 
trong những lời giáo huấn mạch lạc nhất của Đức Phật và của Phật 


1146 


giáo nói chung, và được gọi là “Chuyển Pháp Luân.” Nó vẫn được mọi 
người tôn kính ở hầu hết các quốc gia theo Phật giáo nguyên thủy ở 
trong lễ hội được gọi là “Asalha Puja,” diễn ra vào ngày rằm tháng 7. 

Đức Phật đã truyền dạy giáo pháp của Ngài trong 45 năm liền sau 
đó, cho đến lúc Ngài nhập Niết Bàn. Số tín đồ của Ngài ngày càng 
tăng và cộng đồng Tăng già bắt đầu thành hình. Chính Đức Phật vẫn 
tiếp tục chu du thuyết giảng và khất thực. Ngài truyền dạy pháp của 
mình không phân biệt, Ngài nói chuyện với hàng vua chúa cũng như 
thứ dân đều giống nhau, và chỉ dừng chân trong ba tháng mùa mưa. 
Đức Phật không chỉ định người kế vị. Khi những vị đệ tử của Ngài hỏi 
Ngài ai sẽ là người dẫn dắt giáo hội sau khi Ngài nhập diệt, Ngài đáp 
rằng họ phải tự bản thân tiếp tục và tuân theo Pháp mà Ngài đã truyền 
dạy cho họ. Bổn phận của Tăng đoàn là duy trì giáo pháp khi Ngài 
không còn ở thế gian này nữa. Khi Ngài sắp nhập diệt, Đức Phật yêu 
cầu chư Tăng họp lại nếu họ có vấn để nào cần muốn hỏi. Tất cả mọi 
người đều im lặng. Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật ban bố cho 
chư Tăng: “Tất cả vạn vật đều đi đến hoại diệt. Bây giờ các con hãy 
nỗ lực tinh tấn.” Sau đó Ngài nằm nghiêng về phía bên phải giữa hai 
cây Song Thọ, Ngài bắt đầu nhập sâu vào các tầng thiển rồi cuối cùng 
nhập vào Niết Bàn, sau đó không bao giờ còn tái sanh trở lại nữa. 
Nhục thân của Ngài được hỏa táng, theo ước nguyện của Ngài xá lợi 
được chia cho loài người và chư Thiên. Người ta dựng các bảo tháp 
thẳng đứng trên các xá lợi. Ngày nay chúng ta có thể nhìn thấy các 
bảo tháp ở các địa điểm thánh tích như ở Sanchi và Amaravati Ở Ấn 
Độ, Anuradhapura ở Sri Lanka và Borobudur ở Nam Dương. 

Phải thực tình mà nói, không riêng gì Phật tử, mà cả thế giới mang 
ơn đức Phật nơi việc Ngài là người đầu tiên chỉ ra con đường giải thoát 
cho con người, thoát khỏi những thằng thúc trói buộc của tham, sân, si, 
mạn, nghĩ, tà kiến, sát, đạo, dâm, vọng... Với Ngài, tôn giáo không 
phải là sự trả giá, mà là con Đường Sống Cao Thượng để đạt đến giác 
ngộ và giải thoát. Khi đức Phật nói đời là biển khổ, không phải Ngài 
muốn vẽ ra một bức tranh đời bi quan yếm thế; tuy nhiên, Ngài muốn 
giải thích rõ ràng những nguyên nhân gây ra khổ đau phiền não, rồi 
Ngài lại chỉ cho chúng ta thấy con đường diệt khổ. Bên cạnh đó, từng 
lời dạy của Ngài, từ Pháp, Tứ Diệu Đế, Bát Thánh Đạo, Nhân Quả, 
Nghiệp Báo, Luân Hồi, Ngã và Vô Ngã, vân vân, tất cả những thứ này 
đều giúp đưa chúng ta vào con đường mà tập sách này gọi là “Đường 


1147 


Lên Phật”. Nếu Phật tử chúng ta có thể bước vào và tiến bước trên con 
“Đường Lên Phật”, dầu chưa nói đến việc thành Phật, ít nhất ngay 
trong khoảnh khắc hiện tại, chúng ta có thể giảm thiểu được những tư 
tưởng và việc làm tội lỗi, ích kỷ, oán ghét, nóng giận, ganh ty, thù hận 
và ác ý... Hơn thế nữa, đi trên con đường này, chúng ta có thể giảm 
thiểu hiệu quả của nghiệp xấu mà mình đã phạm phải trong nhiều đời 
quá khứ, vì đây là con đường mà đức Phật đã đi để vượt qua những 
nghiệp xấu của chính Ngài. Trong hạn hẹp của chương sách nhỏ có tựa 
để “Đường Lên Phật” này, chúng ta không thể nào làm được một 
nghiên cứu thâm sâu về Phật Giáo, mà chúng ta chỉ đơn thuần vạch ra 
con đường mà Đức Phật, một bậc Đại Giác trong lịch sử của nhân loại, 
đã một lần đi và đã thành Phật. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng 
bước vào Đường Lên Phật không hẳn là phải xuất gia vào chùa làm 
Tăng hay Ni, mà nó có nghĩa là bước vào việc thực tập những bài tập 
được liên kết để thiết lập những mẫu mực sống hằng ngày của mình, 
làm cho đời sống của chúng ta trở nên yên bình hơn. Phật tử thuần 
thành nên luôn nhớ rằng mục đích của người tu Phật là tự giác (tự giác 
là tự quán sát bằng cái trí của chính mình chứ không dựa vào kẻ khác), 
giác tha (sau khi tự mình đã giác ngộ lại thuyết pháp để giác ngộ cho 
người khác, khiến họ được khai ngộ và giúp họ rời bổ mọi mê lầm và 
khổ não trong vòng luân hồi) rồi cuối cùng mới đi đến giác hạnh viên 
mãn. Vì đạo Phật là con đường tìm trở về với chính mình (hướng nội) 
nên giáo dục trong nhà Phật cũng là nên giáo dục hướng nội chứ 
không phải là hướng ngoại cầu hình cầu tướng. Như trên đã nói, 
nguyên nhân căn bản gây ra khổ đau phiền não là tham, sân, si, mạn, 
nghĩ, tà kiến, sát, đạo, dâm, vọng... và mục đích tối hậu của đạo Phật 
là nhằm giúp chúng sanh, nhất là những chúng sanh con người loại trừ 
những thứ ấy để nếu chưa thành Phật thì ít nhất chúng ta cũng trở 
thành một chân Phật tử có một cuộc sống an lạc, tỉnh thức và hạnh 
phúc. Như vậy, bước chân trên con đường lên Phật giúp cho chúng ta 
trải nghiệm sự thanh thắn và sáng suốt, sự chấp nhận và lòng biết ơn, 
sự yêu thương và gắn kết trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Nó 
cũng sẽ giúp chúng ta phát triển những thói quen mới trong việc biết 
dừng lại đúng lúc đúng thời, thói quen biết ngừng lại, không tiếp tục 
làm những hành động bất thiện nữa. Chúng ta hãy thử bước trên con 
đường lên Phật rồi chúng ta sẽ thấy rằng trải nghiệm sự yên bình 
không có nghĩa là chúng ta phải đi vào một nơi không có tiếng ồn ào, 


1148 


không có sự rắc rối hay không có những công việc nặng nhọc. Kỳ thật, 
sự yên bình thật sự hiện diện giữa những thứ vừa kể trên mà chúng ta 
vẫn có sự yên tĩnh nơi nội tâm mình. Đối với người Phật tử thuần 
thành, một khi đã quyết định bước vào “Đường Lên Phật” phải kiên trì 
không thối chuyển; từng bước một, phải cố gắng hết sức mình để tạo ra 
một cấu kết vững chắc của sự bình an, tỉnh thức và hạnh phúc mỗi 
ngày. Lâu dần, sự việc này sẽ giúp mình có những thói quen khiến cho 
cuộc sống của mình ngày càng tốt đẹp hơn. Mà thật vậy, một khi 
chúng ta đã có được những thói quen này, chúng sẽ trở thành những 
thói quen tự nhiên. Một khi chúng đã được đưa vào đời sống, thì chúng 
ta sẽ luôn sống với chúng. Đức Như Lai đã giải thích rõ về con đường 
mà Ngài đã tìm ra và trên con đường đó Ngài đã tiến tới quả vị Phật. 
Cuộc hành trình “Từ người lên Phật” đòi hỏi nhiều cố gắng, hiểu biết 
và tu tập liên tục. Mong một ngày nào đó, ai nấy đều sớm thành Phật 
Đạo! 


Buddhism: The Path Thai Is 
Leading to the Buddhahood 


A Summary 0ƒ Buddhism & The Path Leading to the Buddhahood: 
Someone says that the word religlon Is not appropriate to call 
Buddhism because Buddhism 1s not a religion, but a moral philosophy. 
For me, Buddhism 1s a Religion of the Truth and a Living Philosophy. 
Buddhism 1s both a religion and philosophy of le based on the 
teachings set forth by Shakyamuni Buddha over 2500 years ago in 
India. Before going further we should briefly analyze the two words 
“Buddha” and “Philosophy”. First, the name Buddhism comes from the 
word “budhi” which means “to wake up” and thus Buddhism 1s the 
philosophy of awakening. This philosophy has 1ts origins in the 
experience of the man named Siddhartha Gotama, known as the 
Buddha, who was himself awakened at the age of 36. Buddhism 1s now 
older than 2,500 years old and has almost one third of the population of 
the world are Ifs followers. Until a hundred years ago, Buddhism was 
mainly an Asian philosophy but increasingly 1t 1s gaining adherents In 
Europe and America. Secondly, the word philosophy comes from two 
words “philo" whích means “love” and “sophia” which means “wIsdom'. 
So philosophy 1s the love of wisdom or love and wisdom, both 


1149 


meanings describing Buddhism perfectly. Buddhism teaches that we 
should try to develop our Intellectual capacity to the fullest so that we 
can understand clearly. It also teaches us to develop loving kindness 
and compassion so that we can become (be like) a true friend to all 
beings. So Buddhism 1s a philosophy but not Just a philosophy. It 1s the 
supreme philosophy. In the year 563 B.C. a baby was born Into a royal 
family In northern India. He grew up in wealth and luxury but soon 
found that worldly comfort and securty do not guarantee real 
happiness. He was deeply moved by the suffering he saw all around, so 
He resolved to find the key to human happiness. It couldn”t have been 
an easy thing for the Buddha to leave his family. He must have worried 
and hesitated for a long time before he finally left. There were two 
choices, dedicating himself to his family or dedicating himself to the 
whole world. In the end, his great compassion made him give himself 
to the whole world. And the whole world stil benefits from his 
sacrifice. This was perhaps the most significant sacrifice ever made. 
After careful considerations, when he was 29 he left his wife and child 
and his Royal Palace and set off to sit at the feet of the great relig1ous 
teachers of the day to learn from them. They taught him much but none 
really knew the cause of human sufferings and afflictions and how 1t 
could be overcome. Eventually, after six years study and meditation he 
had an experience in which all Ignorance fell away and he suddenly 
understood. From that day onwards, he was called the Buddha, the 
Awakened One. He lived for another 45 years in which time he 
travelled all over northern India teaching others what he had 
discovered. His compassion and patilence were legendary and he made 
hundreds of thousands of followers. In his eightieth year, old and sick, 
but still happy and at peace, he finally passed away Into nirvana. After 
the passing of Shakyamuni Buddha, his disciples recorded all of his 
teaching Into scriptures called sutras. There 1s no one book that 
confains all the Iinformation the Buddha taught, but the total of more 
than 800 books that recorded a vast number of sutras, vinaya and 
abhidharma. 

In Buddhism, there 1s no distinction between a divine, or a suprermne 
being, and an ordinary person. The highest form of a human being 1s a 
Buddha. All people have the inherent ability and potential to become 
Buddhas If they follow and cultivate the teachings set forth by 


1150 


Shakyamuni Buddha. By following the Buddha's teachings and 
Buddhist practices, anyone can eventually become Buddhas. A Buddha 
IS also a human being, but one who comes to a realization and 
thoroughly understands the workings and meaning of lie and the 
universe. When one comes to that realization and truly knows and 
understands oneself and everything, he 1s called “Buddha” or he 1s said 
to have atfained enlightenment. He ¡1s also called “the Enlightened 
One.” 

Even though the Buddha 1s dead but 2,500 years later his teachings 
still help and save a lot of people, his example still inspires people, his 
words still continue to change lives. Only a Buddha could have such 
power centuries after his death. The Buddha did not claim that he was 
a god, the child of god or even the messenger from a god. He was 
simply a man who perfected himself and taught that 1Ÿ we followed his 
example, we could perfect ourselves also. He never asked his 
followers to worship him as a god. In fact, He prohibited his followers 
to pralse him as a god. He told his followers that he could not give 
favours or blessings to those who worship him with personal 
expecfations or or calamities to those who don”t worship him. He asked 
his followers to respect him as studenfs respect their teacher. He also 
reminded his followers to worship a statue of the Buddha means to 
remind ourselves to try to develop peace and love within ourselves. 
The perfume of incense reminds us of the pervading influence of 
virtue, the lamp reminds us of the light of knowledge and the followers 
which soon fade and die, remind us of impermanence. When we bow, 
we express our gratitude to the Buddha for what his teachings have 
given us. This 1s the core nature of Buddhist worship. A lot of people 
have misunderstood the meaning of “worship” in Buddhism, even 
devout Buddhists. Buddhists do not believe that the Buddha 1s a god, so 
in no way they could possibly believe that a piece of wood or metal 
(statue) 1s a god. In Buddhism, the statue of the Buddha 1s used to 
symbolize human perfection. The statue of the Buddha also reminds us 
of the human dimension in Buddhist teaching, the fact that Buddhism 1s 
man-centered, not god-centered, that we must look inward (within) not 
outward (without) to find perfection and understanding. Šo In no way 
one can say that Buddhists worship god or 1dols. In fact, a long long 
time ago, when prImitive man found himself in a dangerous and hostile 


1151 


situatlons, the fear of wIld animals, of not being able to to find enough 
food, of diseases, and of natural calamifles or phenomena such as 
storms, hurricanes, volcanoes, thunder, and lightning, etc. He found no 
securify 1n his surroundings and he had no ability to explain those 
phenomena, therefore, he created the idea of gods In order to give him 
comfort In good times, and courage him In times of danger and 
consolation when things went wrong. They believed that god arranged 
everything. Generations after generations, man continues to follow his 
ancestors 1n a so-called “faith in god” without any further thinkings. 
Some says they believe in god because god responds to theIr prayers 
when they feel fear or frustraton. Some say they believe In god 
because theIr parents and grandparents believed In god. Some others 
say that they prefer to go to church than to temple because those who 
go to churches seem richer and more honorable than those who go to 
temples, and so on, and so on. 

The Four Noble Truths, A fundamental doctrine of Buddhism which 
clarifles the cause of suffering and the way to emancipation. 
Sakyamumi Buddha 1s said to have expounded the Four Noble Truths In 
the Deer Park in Sarnath during his first sermon affter attaining 
Buddhahood. The Buddha organized these Ideas Into the Fourfold 
Truth as follows: “LIfÍe consists entirely of suffering; suffering has 
causes; the causes of suffering can be extinguished; and there exIsts a 
way to extinguish the cause.” The noble Eightfold Path or the eight 
right (correct) ways. The path leading to release from suffering, the 
goal of the third In the four noble truths. These are eight in the 37 bodhi 
ways to enliphtenment. Practicing the Noble Eight-fold Path can bring 
about real advantages such as Improvement of personal conditions. Ít 1s 
due to the elimination of all evil thoughts, words, and actions that we 
may commit in our dailly life, and to the continuing practice of 
charitable work; Improvement of living conditions. lÝ everyone 
practiced this noble path, the world we are living now would be devoid 
of all miseriles and sufferings caused by hatred, struggle, and war 
between men and men, countries and countries, or peoples and 
peoples. Peace would relgn forever on earth; aftainment of 
enlightenment or Bodhi Awareness. The Noble Eigh-fold Path Is the 
first basic condiion for attaning Bodhi Consciousness that 1s 
unfarnished while Alaya Consclousness 1s still defiled. In Buddhism, 


1152 


the mind 1s Iimmeasurable. It not only benefit immeasurable living 
beIngs, bringing Immeasurable blessings to them, and producing 
Immeasurable highly spiritual attainments in a world, in one life, but 
also spreads all over Iimmeasurable worlds, in Iimmeasurable future 
lives, shaping up Immeasurable Buddha. The four Iimmeasurables or 
infinite Buddha-states of mind. The four kinds of boundless mind, or 
four divine abodes. These sfates are called illimitables because they 
are to be radiated towards all living beings without limit or obstruction. 
They are also called brahmaviharas or divine abodes, or sublime states, 
because they are the mental dwellings of the brahma divinitles in the 
Brahma-world. 

In both forms of Buddhism, Theravada and Mahayana, the Buddha 
taught his disciples, especially lay-disciples to keep the Five Precepts. 
Although details are not øgIven In the canonical texts, Buddhist teachers 
have offered many good Interpretations about these five precepts. The 
five basic commandments of Buddhism. The five basic prohibitions 
binding on all Buddhists, monks and laymen alike; however, these are 
especially for lay disciples. The observance of these Íive ensures 
rebrrth in the human realm. The truth law of causatlon 1s one of the 
most Important teaching of the Buddha. Cause 1s a primary force that 
produces an effect; effect Is a result of that primary force. The law of 
causation øoverns everything In the universe without exception. Law of 
cause and effect or the relation between cause and effect in the sense 
of the Buddhist law of “Karma”. The law of causation (reality 1tself as 
cause and effect in momentary operation). Every action which 1s a 
cause will have a result or an effect. LikewIse every resultant action or 
effect has Ifs cause. The law of cause and effect Is a fundamental 
concept within Buddhism governing all situations. The Moral Causation 
in Buddhism means that a deed, good or bad, or indifferent, brings 1tS 
own result on the doer. Good people are happy and bad ones unhappy. 
But In most cases “happiness” 1s understood not 1n 1ts moral or spiritual 
sense but in the sense of material prosperity, social position, or political 
influence. For instance, kingship 1s considered the reward of one”s 
having faithfully practiced the ten deeds of goodness. If one meets a 
tragic death, he 1s thought to have committed something bad In his past 
lives even when he might have spent a blameless life in the present 
one. Causality 1s a natural law, mentioning the relationship between 


1153 


cause and effect. All things come 1nto being not without cause, since If 
there 1s no cause, there 1s no effect and vice-versa. Às so sow, so shall 
you reap. Cause and effect never conflict with each other. In other 
words, cause and effect are always consistent with each other. IÝ we 
want to have beans, we must sow bean seeds. lf we want to have 
Oranges, we must sow orange seeds. If wild weeds are planted, then 1t”s 
unreasonable for one to hope to harvest edible fruits. One cause cannot 
have any effect. To produce an effect, It 1s necessary to have some 
specific conditlons. For Instance, a grain of rIce cannot produce a rice 
plant without the presence of sunlipht, soil, water, and care. In the 
cause there 1s the effect; In the effect there is the cause. From the 
Currenf cause, we can see the future effect and from the present effect 
we discerned the past cause. The development process from cause to 
effect Is somefimes quick, sometimes slow. Sometimes cause and 
effect are simultaneous like that of beating a drum and hearing Its 
sound. Sometimes cause and effect are three or four months away like 
that of the grain of rice. It takes about three to four, or Íive fO sIX 
months from a rice seed to a young rice plant, then to a rice plant that 
can produce rice. Sometimes It takes about ten years for a cause to turn 
into an effect. For Instance, from the time the schoolboy enters the 
elementary school to the time he graduates a four-year college, It takes 
him at least 14 years. Other causes may I1nvolve more time to produce 
effects, may be the whole lie or two lives. By understanding and 
believing In the law of causality, Buddhists wIll not become 
superstitlous, or alarmed, and rely passively on heaven authority. He 
knows that his life depends on his karmas. If he truly believes In such a 
causal mecahnism, he strives to accomplish good deeds, which can 
reduce and alleviate the effect of his bad karmas. If he continues to 
live a good life, devoting his time and effort to practicing Buddhist 
teachings, he can eliminate all of his bad karmas. He knows that he 1s 
the only driving force of his success or failure, so he wIll be 
discouraged, put the blame on others, or rely on them. He wIll put more 
effort into performing his duties satisfactortlly. Realizing the value of 
the law of causality, he always cares for what he thinks, tells or does 1n 
order to avoid bad karma. 

The truth of karma 1s one of the fundamental doctrines of 
Buddhism. Everything that we encounter In this life, good or bad, sweet 


1154 


or bitter, 1s a result of what we did in the past or from what we have 
done recently In this life. Good karma produces happiness; bad karma 
produces paIn and suffering. So, what 1s karma? Karma 1s a SanskrIt 
word, literally means a deed or an action and a reaction, the continuing 
process of cause and effect. Moral or any good or bad action (however, 
the word “karma' 1s usually used In the sense of evil bent or mind 
resulting from past wrongful actions) taken while living which causes 
corresponding future retribution, either good or evil transmigration 
(action and reaction, the continuing process of cause and effect). Our 
present life 1s formed and created through our actions and thoughts In 
our previous lives. Qur present life and circumstances are the product 
of our past thoughts and actions, and In the same way our deeds In this 
lie will fashion our future mode of existence. A karma can by created 
by body, speech, or mind. There are good karma, evil karma, and 
indifferent karma. All kinds of karma are gathered or accumulated by 
the Manas and stored ¡In the Alayavijnana. Karma can be cultivated 
through religIous practice (good), and uncultivated. For sentient being 
has lived through Iinumerable reincarnatilons, each has boundless 
karma. Whatever kind of karma 1s, a result would be followed 
accordingly, sooner or later. No one can escape the result of his own 
karma. As mentioned above, karma 1s a product of body, speech and 
mind; while recompense 1s a product or result of karma. Karma 1s like a 
seed sown, and recompense 1s like a tree grown with fruits. When the 
body does good things, the mouth speaks good words, the mind thinks 
Of good Ideas, then the karma 1s a good seed. In the contrary, the karma 
1s an evil seed. Thus the Buddha taught: “To lead a good life, you 
Buddhists should make every effort to control the activites of your 
body, speech, and mind. Do not let these activities hurt you and 
others.” Recompense corresponds Karma without any exception. 
Naturally, good seed wIll produce a healthy tree and deliclous fruits, 
while bad seed gives worse tree and fruits. Therefore, unless we 
clearly understand and diligently cultivate the laws of cause and effect, 
or karma and result, we cannot control our lives and experience a life 
the way we wish to. According to the Buddha-Dharma, no gods, nor 
heavenly deities, nor demons can assert theIr powers on us, We are 
totally free to build our lives the way we wish. If we accumulate good 
karma, the result will surely be happy and Joyous. No demons can harm 


1155 


us. In the contrary, 1ƒ we create evil karma, no matter how much and 
earnestly we pray for help, the result wIll surely be bitter and painful, 
no øods can save us. 

When we act, either good or bad, we see our own actions, like an 
outsider who wifnesses. The pIctures of these actions wIll automatically 
Imprint in our Alaya-vijnana (subconsclous mind); the seed of these 
actions are sown there, and awaIt for enough conditions fo sprIng up Ifs 
tree and fruits. Similarly, the effect In the alaya-viJnana (subconscIous 
mnd) of the one who has received our actions. The seed of either love 
or hate has been sown there, waiting for enough conditions to spring up 
1fs tree and fruits. The Buddha taught: “lf someone give us something, 
but we refuse to accept. Naturally, that person will have to keep what 
they plan to give. This means our pocket 1s still empty.” Similarly, 1Ý 
we clearly understand that karmas or our own actions wIll be stored In 
the alaya-viJnana (subconscious mind) for us to carry over to the next 
lives we wWIll surely refuse to store any more karma 1n the 
“subconscious mind” pocket. When the “subconscious mind” pocket 1s 
empty, there 1s nothing for us to carry over. That means we don't have 
any result of either happiness or suffering. AÀs a result, the cycle of 
birth and eath comes to an end, the goal of liberation 1s reached. 

The Buddha admitted the presence of sufferings and afflictions In 
human life because of the Ignorant attachmernt to all things. It 1s trully 
wrong to believe that Buddhism a religion of pessimism. This 1s not 
true even with a slight understanding of basic Buddhism. When the 
Buddha said that human life was full of sufferings and afflictions, he 
did not mean that lie was pessimistic. In this manner, the Buddha 
admitted the presence of sufferings and afflictions in human life, and 
by a method of analysIs he pointed out to his disciples that attachment 
to things without a correct view as tfo thelr nature 1s the cause of 
sufferings and afflictions. Impermanence and change are Inherent In 
the nature of all things. This 1s their true nature and this 1s the correct 
view. He concluded: “As long as we are at variance with this truth, we 
are bound to run Into conflicts. We cannot alter or control the nature of 
things. The result is “hope deferred made the heart sick'. The only 
solution lies In correcting our point of view.” In fact, the thirst for things 
begets sorrow. When we like someone or something, we wish that they 
belonged to us and were with us forever. We never think about thetr 


1156 


true nature, in other words, or we refuse to think about their true 
nature. We expect them to survive forever, but time devOurs 
everything. Eventually we must yield to old age and freshness of the 
morning dew disappears before the rising sun. In the Nirvana Sutra, 
when Ananda and other disciples were so sad and cried when the 
Buddha lay on his death-bed, the Buddha taught: “Ananda! Lament not. 
Have I not already told you that from all good things we love and 
cherish we would be separated, sooner or later... that they would 
change their nature and perish. How then can Tathagata survive? This 
1S not possIble!” This 1s the philosophy which underlies the doctrine of 
the “Three Marks” (Impermanence, suffering and no-self) of exIstence 
of the Buddhist view of life and the world. All Buddhist values are 
based on this. The Buddha expected of his disciples, both latty and 
clergy, good conduct and good behavior and decent standard of living 
in every way. With him, a simple living dịd not amount to degenerate 
human existence or to suffer oneself. The Buddha advised his disciples 
to follow the “Middle Path”. It is to say not to attach to things nor to 
abandon them. The Buddha does not deny the “beauty”, however, If 
one does not understand the true nature of the obJects of beauty, one 
may end up with sufferings and afflictions or grief and disappoinmet. 
In the “Theragatha”, the Buddha brought up the story of the Venerable 
Pakka. One day, going to the village for alms, Venerable Pakka sat 
down beneath a tree. Then a hawk, seIzing some flesh flew up Into the 
sky. Other hawks saw that attacked 1t, making 1t drop the pIece of meat. 
Another hawk grabbed the fallen flesh, and was flundered by other 
hawks. And Pakka thought: “Just like that meat are worldly desires, 
common to all, full of pain and woe.” And reflecting hereon, and how 
they were Impermanent and so on, he continued to contemplate and 
eventually won Arahanship. The Buddha advised his disciples not to 
avoid or deny or attach to obJects of beauty. Try not to make obJects of 
beauty our obJects of like or dislike. Whatever there 1s in the world, 
pleasant or unpleasant, we all have a tendency to attach to them, and 
we develop a like or dislike to them. Thus we continue to experlence 
sufferings and afflictions. Buddhists recognIze beauty where the sense 
can perceive 1t, but in beauty we should also see 1s own change and 
destruction. And Buddhist should always remember the Buddha's 
teaching regarding to all component things: “Things that come Into 


1157 


being, undergo change and are eventually destroyed.” Therefore, 
Buddhists admire beauty but have no greed for acquisiion and 
pOssession. In order to terminate the suffering and affliction In life, The 
Buddha advises his fourfold disciple: “Do no evil, to do only good, to 
purfy the mind.” In the Agama Sutra, the Buddha taught: “Do not 
commit wrongs, devoutly practice all kinds of good, and purIfy the 
mind, that's Buddhism” or “Fo do no evil, to do only good, to pur1fy the 
wWIll, is the doctrine of all Buddhas.” These four sentences are said to 
include all the Buddha-teachings. 

Truly speaking, the Truth in Buddhist Teachings 1s always In 
accord with Life and ScIence at all times. The main teachings of the 
Buddha focus on the Four Noble Truths and the Eightfold Noble Path. 
They are called “Noble” because they enoble one who understand 
them and they are called “Truths” because they correspond with 
reality. Buddhists neither believe In negative thoughts nor do they 
believe In pessimistic Ideas. In the contrary, Buddhists believe 1n factfs, 
1rrefutable facts that all know, that all have aimed to experience and 
that all are striving to reach. Those who believe In god or gods usually 
claim that before an Individual 1s created, he does not exist, then he 
comes Into being through the will of a god. He lives his life and then 
according to what he believes during his life, he either goes to eternal 
heaven or eternal hell. Some believe that they come Into being at 
conception due to natural causes, live and then die or cease fo exIst, 
that's it! Buddhism does not accept either of these concepts. According 
to the first explanation, If there exists a so-called almighty god who 
creates all beings with all his loving kindness and compassion, 1t 1s 
difficult to explain why so many people are born with the most dreadful 
deformities, or why so many people are born In povertfy and hunger. lt 
IS nonsense and unJust for those who must fall Into eternal hells 
because they do not believe and submit themselves to such a so-called 
almighty god. The second explanation 1s more reasonable, but 1t still 
leaves several unanswered questions. Yes, conception due to natural 
causes, but how can a phenomenon so amazingly complex as 
conscIousness develop from the sinple meeting of two cells, the egg 
and the sperm? Buddhism agrees on natural causes; however, 1t Ooffers 
more satisfactory explanation of where man came from and where he 
1S going after his death. When we die, the mind, with all the tendencies, 


1158 


preferences, abilities and characteristics that have been developed and 
conditioned In this life, re-establishes 1tself in a fertilized egg. Thus the 
individual grows, 1s reborn and develops a personality conditioned by 
the mental characteristics that have been carried over by the new 
environment. The personalty wIll change and be modified by 
conscIlous effort and conditioning factors like education, parential 
influence and society and once again at death, re-establish 1tself in a 
new fertiized egg. This process of dying and being reborn will 
continue until the conditions that cause 1t, craving and Ignorance, 
cease. When they do, Instead of being reborn, the mind attains a state 
called Nirvana and this 1s the ultmate goal of Buddhism. 

In short, there 1s not a doubt that Buddhism was a religion of the 
truth and a living philosophy more than 26 centurles ago. It”s still now a 
religion of the truth and a living philosophy In this very century (the 
twenty-first century). Buddhism 1s In accord with all the progresses of 
nowadays sclence and 1t wIll always be In accord with sclence at all 
times. lís basic teachings of loving-kindness, compassion, Joy, 
equanimity, right view, right thought, right speech, right action, right 
livelihood, right effort, right mindfulness and right concenfration, as 
well as the basic five precepts of not killing, not stealing, not 
committing sexual misconduct, not lying and not dring alcohol and not 
doing drugs... are always a torch that lights the darkness of the world. 
The message of peace and of love and happiness of Buddhism to living 
beings of all kinds is always the glorious truth for all human beings. 
Everyone can achieve the highest goal in Buddhism, no mater who 1s 
that person, clergyperson or lay person. However, the most important 
thing we all must remember 1s making an honest effort to follow the 
Buddhaˆs teachings. The Buddha and his great disciples dịd not achieve 
therr ulimate goal by accident. The Buddha and his disciples were 
once ordinary sentient beings like us. They were once afflicted by the 
Impuritiles of the mind, attachment, aversion, and ignorance. They all 
became either Buddhas or SaInts now, but for us, we are still creating 
and creating more and more unwholesome deeds and continuing øoing 
up and down in the cycle of birth and death? Devout Buddhists should 
listen to the Buddhaˆs teachings, should purify our actions, words and 
mind to achieve true wisdom, the wisdom that help us understand the 
truth and to attain the ultimate goal of Buddhism. In other words, IÝ we 


1159 


sincerely cultivate in accordance with the Buddha”s teachings, one day 
not foo far, everyone of us would be able to do good deeds, to avoid 
bad deeds; everyone of us would try our best to help others whenever 
possible and not to harm anyone, our mind would be mindful at all 
times. Thus there 1s no doubt that the Buddha”s Dharma will benefit us 
with happiness and prosperity 1n this life and In the next. Eventually, 1t 
wIll lead us to the ultimate goal of liberation, the supreme bliss of 
Nirvana. 

Taking Refuge on the Three Gems Is A Great Avenue to the 
Buddhahood: The three Refuges are three of the most 1mportant 
enfrances to the great enlightenment. There are several problems for a 
Buddhist who does not take refuge In the Three Gems. There 1s no 
chance to meet the Sangha for guidance. Buddhist sutras always say, 
“Hf one does not take refuge 1n the Sangha, I1f's easler to be reborn Into 
the animal kingdom.” Not taking refuge ¡in the Sangha means that 
there 1s no good example for one to follow. If there is no one who can 
show us the right path to cultivate all good and eliminate all-evil, then 
Ipnorance arises, and Ignorance 1s one of the main causes of rebirth In 
the animal realms. There 1s no chance to study Dharma In order to 
distinguish right from wrong, good from bad. Thus desire appears, and 
desire 1s one of the main causes of rebirth in the hungry ghost. 
Therefore, Buddhist sutras always say, “If one does not take refuge in 
the Dharma, 1t s easler to be reborn in the hungry ghost realms.” 'There 
1s not any chance to get blessings from Buddhas, nor chance fo Imitate 
the compassion of the Buddhas. Thus, anger increased, and anger 1s 
one of the main causes of the rebirth In hell. Therefore, Buddhist sutras 
always say, “1f one does not take refuge In Buddha, 1t `s easler to be 
reborn 1n hell. In the Dharmapada Sutra, the Buddha taught: “Men 
were driven by fear to go to take refuge In the mounfains, in the 
forests, and in sacred trees (Dharmapada 188). But that 1s not a safe 
refuge or no such refuge 1s supreme. A man who has gone to such 
refuge, 1s not delivered from all pain and afflictions (Dharmapada 189). 
On the contrary, he who take refuge In the Buddhas, the Dharma and 
the angha, sees with right knowledge (Dharmapada 190). With clear 
understanding of the four noble truths: suffering, the cause of suffering, 
the destruction of suffering, and the eighfold noble path which leads to 
the cessation of suffering (Dharmapada 191). That 1s the secure refuge, 


1160 


the supreme refuge. He who has gone to that refuge, 1s released from 
all suffering (Dharmapada 192).” 

To take refuge In the Triratna, a Buddhist must first find a virtuous 
monk who has serlously observed precepts and has profound 
knowledge to represent the Sangha In performing an ordination 
ceremony. An admission of a lay discIple, after recantaton of his 
previous wrong belief and sincere repetition to the abbot or monk of 
the Three Refuges. Take refuge in the Buddha as a supreme teacher. 
To the Buddha, I return to rely, vowing that all Iiving beings understand 
the great way profoundly, and bring forth the bodhi mind (1 bow). Take 
refuge In the Dharma as the best medicine ¡n life. To the Dharma, I 
return and rely, vowing that all living beings deeply enter the sutra 
treasury, and have wisdom like the sea (I bow). Take refuge in the 
Sangha, wonderful Buddhaˆs disciples. To the Sangha, I return and 
rely, vowing that all living beings form together a great assembly, one 
and all in harmony without obstructions (1 bow). When listening to the 
three refuges, Buddhists should have the full intention of keeping them 
for life; even when life 1s hardship, never change the mind. 

To take refuge in the Triratna, or to commit oneself to the Triratna, 
1.e. Buddha, Dharma, Sangha (Buddha, his Truth, and his Order). Those 
who sincerely take refuge in Buddha, Dharma and Sangha shall not go 
to the woeful realm. After casting human life away, they will fill the 
world of heaven. Any Buddhist follower must aftend an initiation 
ceremony with the Three Gems, Buddha, Dharma, and Sangha, 1.e., he 
or she must venerate the Buddha, follow his teachings, and respect all 
his ordained disciples. Buddhists swear to avoid deitles and demons, 
pagans, and evil religious øroups. A refuge 1s a place where people øo 
when they are distressed or when they need safety and security. There 
are many types of refuge. When people are unhappy, they take refuge 
with their friends; when they are worried and frightened they might 
take refuge In false hope and beliefs. As they approach death, they 
might take refuge In the belief of an eternal heaven. But, as the 
Buddha says, none of these are true refuges because they do not ø1ve 
comfort and security based on reality. Taking refuge In the Three 
Gems Is necessary for any Buddhists. It should be noted that the 
1nitiation ceremony, though simple, 1s the most Important event for any 
Buddhist disciple, since 1t 1s his first step on the way toward liberation 


11ó1 


and I1llumination. This 1s also the first opportunity for a disciple to vow 
to diligently observe the five precepts, to become a vegefarian, to 
recite Buddhist sutras, to cultivate his own mind, to nurture himse]lf 
with good deeds, and to follow the Buddha”s footsteps toward his own 
enlightenmernt. 

To take refuge means to vow to Take Refuge in the Buddha- 
Dharma-Sangha. The root “Sr” in Sanskrit, or “Sara” 1n Pali means to 
move, to øo; so that “Saranam” would denote a moving, or he that 
which goes before or with another. Thus, the sentence “Gachchàmi 
Buddham Saranam” means “I go to Buddha as my Guide”. Take refuge 
1n the three Preclous Ones, or the Three Refuges. In Buddhism, a 
refuge 1s something on which one can rely for support and guidance, 
not In a sense of fleeing back or a place of shelter. In most Buddhist 
traditions, “going for refuge” In the “three refuges” or “three Jewels”: 
Buddha, Dharma, and Sangha, 1s considered to be the central act that 
establishes a person as a Buddhist Going for refuge 1s an 
acknowledgment that one requires aid and Instruction and that one has 
decided that one 1s committed to following the Buddhist path. The 
Buddha 1s one who has successfully found the path to liberation, and he 
teaches 1t to others through his Instructions on dharma. The Sangha, or 
monastIc community, consists of people who have dedicated their lives 
to this practice and teaching, and so are a source of Insfruction and role 
models for laypeople. The standard refuge praye€r 1s: 

“TI go for refuge In the Buddha. 
I go for refuge 1n the Dharma 
I go for refuge In the Sangha.” 

These three phrases mean: “I go to Buddha, the Law, and the 
Order, as the destroyers of my fears, the first by the Buddha's 
teachings, the second by the truth of His teachings, and the third by 
good examples and virtues of the Sangha. 

There are five stages of taking refuge: Take refuge In the Buddha, 
take refuge In the Dharma, take refuge In the Sangha, take refuge In 
the eight commandments, and take refuge In the Ten Commandments. 
These are five modes of trisarana, or formulas of trust in the Triratna, 
taken by those who: First, those who turn from heresy. Second, those 
who take the five commandments. Third, those who take the eight 
commandments. Fourth, those who take the Ten Commandments. Fifth, 


1162 


those who take the complete commandments. The ceremony of taking 
refuge In the Triratna and observing precep(s should be celebrated 
solemnly In front of the Buddha”s Shrine with the represent of the 
Sangha In performing an ordination ceremony. The Initiation ceremony 
must be simple, depend on the situation of each place. However, 1t 
must be solemn. It 1s led by Buddhist Master who would grace 1t by 
standing before the altar decorated with the Buddha”s portrait, with the 
assIstance of other monks and nuns, relatives, and friends. As for the 
Iinitiated, he must be clean and correctly dressed. Under the guidance 
of the Master, he must recite three times the penance verses In order to 
cleanse his karmas: “As a Buddhist disciple, I swear to follow In 
Buddhaˆs footsteps during my lifetime, not in any god, deity or demon. 
As a Buddhist disciple, Ï swear to perform Buddhist Dharma during my 
lifetime, not pagan, heretic beliefs or practices. As a Buddhist disciIple, 
lI swear to listen to the Sangha during my lifetime, not evil religIous 
8rOoUps.” 

The Buddha had said: “[ am a realized Buddha, you will be the 
Buddha to be realized,” meaning that we all have a Buddha-nature 
from within. Therefore, after having taken the Initiation with the Three 
Gems, we must repeat the above vows, addressing this time the Inner 
Buddha, Dharma, and Sangha: “As a Buddhist disciple, Ï vow to take 
refuge In the Inner Buddha. To the Buddha, I return to rely, vowing that 
all living beings understand the great way profoundly, and bring forth 
the bodhi mind (1 bow). As a Buddhist disciple, Ï vow to take refuge In 
the inner Dharma. To the Dharma, [ return and rely, vowing that all 
living beings deeply enter the sutra treasury, and have wisdom like the 
sea (1 bow). As a Buddhist disciple, I vow to take refuge In the Inner 
Sangha. To the Sangha, I return and rely, vowing that all living beings 
form together a great assembly, one and all in harmony without 
obstructions (I bow).” When listening to the three refuges, Buddhists 
should have the full intention of keeping them for life; even when life 
1s hardship, never change the mind. 

Take refuge in the Triple Gem In Secret Sects according to the first 
Tibetan Panchen Lama: “With great bless, I arise as my Guru Yidam. 
From my clear body masses of light rays diffuse Into the ten directions. 
Blessing the world and all sentient beings. All becomes perfectly 
arrayed with only extremely pure qualities. From the state of an 


1163 


exalted and virtuous mind. I and all infinite, old mother sentient beings. 
From this moment until our supreme enliphtenment. We vow to øo for 
refuge to the Gurus and the Three Precious Gems. Homage to the Guru 
(Namo Gurubhya). Homage to the Buddha (Namo Buddhaya). Homage 
to the Dharma (Namo Dharmaya). Homage to the Sangha (Namo 
Sanghaya three times). For the sake of all mother sentient beings. I 
shall become my Guru Detty. And place all sentient beings In the 
supreme state of a Guru Detty (three times). For the sake of all mother 
senfient beinøs, [ shall quickly attain supreme state of a Guru Deity In 
this very life (three times). [ shall free all mother sentient beings from 
suffering and place them in the great bliss of Buddhahood (three 
times). Therefore, I shall now practice the profound path of Guru- 
Yidam yoga (three times). Om-Ah-Hum (three times). Pure clouds of 
oufer, Inner and secret offerings. Fearsome items and obJects to bond 
us closely and fields of vision pervade the reaches of space, earth and 
sky spreading out Iinconceivably. In essence wisdom-knowledge In 
aspect Inner offerings and various offerings obJects as enJoyments of 
the six senses they function to generate the special wIsdom-knowledge 
of bliss and voIdness. 

Take refuge In the Triple Gem and Hundred Thousand Buddhas In 
the Pure Land for Secret Sects according to Lozang-Dragpa: “I take 
safe direction from the Three Precious Gems; I shall liberate every 
limited being. I reaffirm and correct my bodhicitta aim (three times). 
May the surface of the land in every direction be pure, without even a 
pebble. As smooth as the palm of a child”s hand; naturally polished, as 
Is a beryl gem. May divine and human objects of offering actually 
arrayed and those envisioned as peerless clouds of Samantabhadra 
offerings. From the heart of the Guardian of the hundreds of deitiles of 
Tusita, the Land of Joy, on the tip of a rain-bearing cloud resembling a 
mound of fresh, white curd. We request you alight and grace this site, 
King of the Dharma, Lozang-Dragpa, the omnisclent, with the palr of 
yOUur spiritual sons. Seated on lion-thrones, lotus, and moon 1n the sky 
before us, ennobling, impeccable gurus, we request you remain, with 
white smile of delight. For hundreds of eons to further the teachings as 
the foremost fields for growing a positive force for us with minds of 
belief in the facts. Your minds have the intellect that comprehends the 
full extent of what can be known. Your speech, with 1ts elegant 


1164 


explanations, becomes an adornment for the ears of those of good 
fortune. Your bodies are radiantly handsome with glorlous renown. 
We prostrate to you whom to behold, hear, or recall 1s worthwhile. 
Refreshing offerings of water, assorted flowers, Íragprant Incense, 
lights, scented water, and more. This ocean of clouds of offerings, 
actually arranged and Iimagined here. We present to you foremost 
fields for growing a positive force. Whatever destructive actlons of 
body, speech and mind that we have committed, since beginningless 
time, and especially the breaches of our three sets of vows, we openly 
admit, one by one, with fervent regret from our heart. In this 
degenerate age, you perserved with a phenominal amount of study and 
practice and, by riding yourselves of the eight ch¡ildish feelings, you 
made the respites and enrichments of your lives worthwhile, and from 
the depth of our hearts, we rejJoIce, Ó Guardians, In the towering waves 
of your enlightening deeds. In the towering waves of your enlightening 
deeds that billow in the skies of your Dharmakayas, we request you to 
release a rain of profound and vast Dharma to rain upon the absorbent 
earth of us, eager to be tamed ¡In fiting ways. May whatever 
consfructive forces built up by this benefit the teachings and those who 
wander, and may they especially enable the heart of the teachings of 
the ennobling, impeccable Lozang-dragpa to beat ever on. By directing 
and offering to the Buddha-fields this base, anointed with fragrant 
Wwaters, stewn with flowers, and decked with Mount Meru, four 
1slands, the sun, and the mon. May all those who wander be led to pure 
land. I send forth this mandala to you preclous gurus by the force of 
having made fervent requests In this way. From the hearts of the 
ennobling, impeccable father and the pairs of his spiritual sons, hollow 
beams of white light radiate forth. Their tips combine Into one and 
penetrate us through the crowns of our heads. Through the conduit of 
these white tubes of light, white nectars flow freely, the color of mIÌk, 
purging us of diseases, demons, negative forces, obstacles, and 
constant habits, baring none. Our bodies become as pure and as clear 
as a crystal. You are Avalokitesvara, a øreat ftreasury of compassion. 
ManJushri, a commander of flawless wisdom. VaJrapami, a destroyer of 
all hordes of demonic forces. Tsongkhapa, the crown Jewel of the 
erudite masters of the Land of Snow. At your feet, Lozang-Dragpa, we 
make you requests (three times). Glorious, precIous root øuru, come 


1165 


grace the lotus and moon seats at the crowns of our heads. Taking care 
of us through your great kindness. Direct us to the actual attainments of 
your body, speech and mind. Glorious, precIous guru, come grace the 
lotus seats at our hearts. Taking care of us through your great kindness. 
Remain steadfast to the core of our enlightenment. By this constructIve 
act, may we quickly actualize ourselves as Guru-Buddhas and 
thereafter lead to that sfate, all wandering beings, not neglecting even 
one. 

Truly speaking, Buddhism has Iindeed proved to be the genuine 
article and has given those people where 1t has come the highest right 
conduct for a human being. The gentle, courtesy and upright lives of 
the Buddhists from all over the world show that Buddhism has indeed 
proved to be the genuine article and has given those people where 1t 
has come the highest right conduct for a human being. If happiness 1s 
the result of good thoughts, words and actlons; then indeed devout 
Buddhists have found the secred of right living. In fact, have we ever 
found true happiness resulting from wrong thinking and wrong doing, or 
can we ever sow evil cause and reap sweet fruits? Furthermore, Can 
any of us escape from the Law of Change or run away from the 
sufferings and afflictions? According to Buddhism, false refuge means 
not to take refuge In the Buddha, the Dharma, and the Sangha. From 
the beginningless time, we had taken refuge in momentary and 
transitory pleasures with the hope to find some satfisfaction In these 
pleasures. We consider them as a way out of our depression and 
boredom, only end up with other sufferings and afflictions. When the 
Buddha talked about “taking refuge”, he wanted to advise us to break 
out of such desperate search for satisfaction. Taking true refuge 
Involves a changing of our atfitude; 1t comes from seeing the ultmate 
worthlessness of the transitory phenomena we are ordinarily attached 
to. When we see clearly the unsatisfactory nature of the things we have 
been chasing after, we should determine to take refuge In the Triple 
Gem. The Benefits of a true refuge. Devout Buddhists, especially 
laypeople, should try to understand the Four Noble Truths because the 
more we have the understanding of the Four Noble Truths, the more 
we respect the Buddha, the Dharma, and the Sacred Disciples of the 
Buddha. Of course we all respect the Buddha, but all of us should gain 
a profound admiration for the Dharma too for at the time we do not 


1166 


have the Buddha, the Dharma 1s the true refuge for us, the lighthouse 
that guide us In our path of cultivation towards liberation. The process 
of “Faking refuge” 1s not a process that happens on the day of the 
ceremony of “Taking refuge”, or take place within Just a few days, or a 
Ífew years. It takes place not only in this very life, but also for many 
many aeons In the future. Devout Buddhists should always see that the 
only great avenue to Buddhahood 1s taking refuge In the Triratna 
without any exception! Besides, there are still other benefits of takIing 
refuge Include the followings: first, we become a Buddhist; second, we 
can destroy all previously accumulated karma; thírd, we will easily 
accumulate a husge amount of merit; fourth, we will seldom be 
bothered by the harmful actions of others; fifth, we wIll not fall to the 
lower realms; sixth, we wIll effortlessly achieve our goal In the path of 
cultivaton; and lastly, It 1s a matter of time, we will soon be 
enlightened. 

Wamting to Advance to the Buddhahood One Must Culfivate 
Buddha*s Teachings: Durinng the time of the Buddha always confirmed 
his disciples that He was only a guide who showed the Way of 
Enlightenment and Liberation; and He could never be able to liberate 
anyone. Those who listen to the Buddhaˆs Teachings on methods of 
cultivation, then follow these teachings to cultivate will lead to 
enlightenment. In other words, those who want to advance to the 
Buddhahood, everybody should study, understand, believe, and then 
practice to become a Buddha. The birth of the Buddhaˆs teachings 1s 
the pinnacle of the Buddha's achievement The Buddha's 
enlightenment was in some respects the pinnacle of his achievement, 
but it was his subsequent teaching of Dharma (Truth) that laid the 
foundation for his enduring legacy. The community of monks and nuns 
that he established ensured the transmission of this doctrine to future 
øenerations, and in the 3'” century B.C. the reign of the emperor Asoka 
played an Iinstrumental role in the dissemination of Buddhism In India. 
After he had attained enlightenment, the Buddha remained for seven 
weeks at the site of the Bodhi Tree and enJoyed great bliss. During this 
period he realized that what he had come to understand was a profound 
and difficult truth, which other people relished worldly attachment, 
would find hard to grasp. According to the Buddha, the Buddha-dharma 
1s sinply worldly dharma In which we turn ourselves around. It 1s the 


1167 


dharma that most ordinary people are unwilling to use. Worldly people 
are sinking and floating in the worldly dharma; they are always busy 
running here and there, constantly hurried and agitated. The source of 
all these activities 1s Invarably selfishness, motivated by a concern to 
protect their own lives and properties. Buddha-dharma, on the other 
hand, 1s unselfish and public-spirited, and springs from a wish to benefit 
others. Sincere cultivators always think of others' welfare. Sincere 
cultivators always forget their own “Ego”. They always give up theIr 
OWn Interests In service to others, and never bring uncomfortable 
circumstances and afflictions to others. However, most people fail to 
clearly understand the basic ideas that the Buddha once preached. As a 
result as we can see now, within Buddhist circles we find struggle and 
contention, troubles and hassles, quarrels and strife. These problems 
seem to be no different from that of ordinary people, 1ƒ we do not want 
fo say worst than what we can find in worldly lie. The Buddha 
predicted all these problems, thus He concluded that It would be 
poIntless to try to teach others about his enliphtenmernt, but the great 
god Brahma Sahampati Intervened and Iimplored the Buddha to share 
his discoveries with humankind. 

Impelled by his great compassion, the Buddha decided to survey 
the world. He saw that beings are of different kinds: like lotuses In a 
pond, some are Iimmersed underwater, other grow and rest on the 
surface, and other again come right out of the water and stand clear, He 
undersftood that Just as some people have good qualities and others bad, 
some would be easy to teach and others would be difficult. Because of 
this diversity and out of his great compassion for all beings, the Buddha 
changed hIs mind and resolved to teach. The Buddha”s first sermon was 
addressed to the five ascetics who had been his companions before the 
enlightenment. At the deer park at Sarnath, near present day VaranasI, 
he explained to them the content of his enlightenment In the form of 
the Four Noble Truths. These ascetics were so struck by the depth of 
his Insight and the novelty of his message that one of them Instantly 
became an arhat, a “worthy one” who atfains nirvana through a 
Buddhaˆs teaching. The other four followed suit in the days to come. 
This momentous first sermon, which has become one of the better- 
known arficulatons of the Buddha”s teaching and of Buddhism in 
general, 1s called the “Setting in Motion of the Wheel of Dharma.” It 1s 


1168 


still celebrated in most Theravada countries In the festival called 
“Asalha PuJa,” which takes place on the full moon day of the month of 
July. 

For the next forty-five years, until his ulimate extinction, the 
Buddha taught Dharma. The number of his followers Increased steadily 
and the community of monks, the Sangha, began to form. The Buddha 
himself continued wandering and begging for his food. He taught 
indiscriminately, talking to kings and paupers alike, and ceased 
traveling only in the three months of the rainy season. The Buddha did 
not appoint a successor. When his disciples asked who would lead them 
after his death, he retorted that they must turn to themselves and be 
guided by the Dharma as he had taught it to them. It would be the duty 
of the Sangha to maintain the Dharma when he was gone. At his death 
approached, the Buddha asked the assembled monks 1f they had any 
questions. The gathering remained silent. The Buddha”s last words to 
the monks were: “All things composed are perishable. Now strive 
diligently.” Then, lying on his right side between two “sal” trees, he 
began meditating Into the many stages of his complete and final 
extinction (parinirvana), after which he would never again be reborn. 
His body was cremated and, in accordance with his wish, the remains 
were divided among humans and gods. Stupas (dome-shaped funerary 
mounds) were erected over the relics. Stupas can be seen today at such 
sites as Sanchi and Amaravati In India, Anuradhapura In Sri Lanka and 
Borobudur in Indonesia. 

Truly speaking, not only Buddhists but the who world also are 
indebted to the Buddha for it is He who first showed the Way to free 
human beings from the colls of lush, anger, stupidity, arrogance, 
doubtness, wrong views, killing, stealing, sexual misconduct, and 
lying... To Him, religion was not a bargain, but a Noble Way of life to 
gain enlightenment and liberation. When the Buddha said that life 1s an 
ocean of sufferings; he did not mean to draw a pessimisfic picture of 
le; however, He wanted to explain clearly causes of sufferings and 
afflictions, then He showed us the Path of Elimination of Sufferings. 
Besides, each and every teachings of His, from Dharma, Four Noble 
Truths, Eiph( Noble Paths, Causes and Effects, Karmas and 
Retributions, Rebirth, and Egolessness, and so on, all of the above 
helps lead us enter the path which this litle book calls “The Path 


1169 


Leading To Buddhahood”. If we, Buddhists, can enter and advance on 
“The Path Leading To Buddhahood”, not talking about becoming a 
Buddha, at the very moment, at least, we can reduce evil thoughts, 
selfishness, hatred, anger, Jealousy, ørudges, and 1lI-will. Furthermore, 
when advancing on this Path, we can reduce the bas effect of the bad 
karma that we committed in many aeons In the past, for this the Path 
that the Buddha advanced for overcoming the bad effects. 

In the limitation of this litle chapter tiled “The Path Leading to 
Buddhahood”, we cannot make a profound study of Buddhism, but we 
simply points out the path that the Buddha, the Great Enlightened in 
human history, once trode on and did become a Buddha. Devout 
Buddhists should always remember that treading on the paths leading 
to the Buddha does not mean to renounce the world and to enter Into a 
temple as a monk or nun, but It means to enter Into pracficing well- 
being exercises that are linked to established dally life patterns, makes 
our lives more peaceful. Devout Buddhists should always remember 
the goal of any Buddhist cultivator 1s to achieve self-enlightening 
(examine with one”s own intelligence, and not depending upon 
another), enlightening or awakening of others, then achieve the final 
accomplishment, that 1s to become a Buddha. Because Buddhist 
religion 1s the path of returning to self (looking 1inward), the goal of 1s 
educaton must be Iinward and not outward for appearances and 
matfers. As mentioned above, the main causes of sufferings and 
afflictions are greed, anger, hatred, Ignorance, pride, doubt, wrong 
views, killing, stealing, sexual misconduct, lying, and so on... and the 
ultimate goal of Buddhism 1s to help sentient beings, especially, human 
beIngs to eliminate these troubles so that 1Ý we are not able to become 
a Buddha, at least we can become a real Buddhist who has a peaceful, 
mindful and happy life. So, treading on the paths leading to the Buddha 
helps us to experience calmness and clarity, acceptance and gratitude, 
love and connection 1n our danly life. It w1ll also help us to develop new 
habits of approprlate pausing, habits of knowing how to stop from 
confinuing doing unwholesome activitiles. Lefs try to tread on the paths 
leading to the Buddha, then we wIll see that to experlece peace does 
not mean that we have to be In a place where there 1s no noise, no 
trouble, or no hard work. As a matter of fact, peace 1s really to be In the 
midst of those things and stil be calm In our heart. For devout 


1170 


Buddhists, once you make up your mind to step enter into “he Path 
Leading to Buddhahood”, should persevere and never have the 
I1ntenfion of retreat; step by step, you should try your best fo set a strong 
foundation on calmness, mindfulness and happiness. Over the times, 
this will help us form habits which make our life better and better. In 
fact, once we have these habits, they wIll become our natural habits. 
Once they become Integrated In our lifestyle, we wIll always live with 
them. The journey “Form being a common person to becoming a 
Buddha” demands continuous efforts and pracices with right 
understanding. Hoping some day, everybody wIll soon become 
Buddha. 


1171 


Tuyển Luận Thứ Bốn Mươi Tám 
The Forty-Eighth Selective Essay 


Sự Tu Tập & Vai Trò Của Người Tại Gia 
Trong Việc Hộ Trì Phật Giáo 


Sơ Lược Về Người Tại Gia: Người tại gia nam hay nữ, còn gọi là 
cận sự nam và cận sự nữ, hai trong chín chúng đệ tử, là những người tại 
gia trì giữ năm giới hay tám giới. Chín chúng đệ tử bao gồm bảy chúng 
xuất gia: Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Thức Xoa Ma Na, Sa Di, Sa Di Tập Sự 
trì giữ 8 giới, Sa Di Ni, Tập sự Sa Di Ni trì giữ 8 giới. Hai chúng tại 81a: 
Cận Sự Nam (Ưu Bà Tắc), và Cận Sự Nữ (Ưu Bà Di). Cộng đồng Phật 
giáo bao gồm hai nhóm: Tăng già và Phật tử tại gia. Từ “Tăng già” có 
nghĩa là “Cộng đồng thân hữu”. Từ này thường được dùng để chỉ chư 
Tăng Ni. Họ sống trong các tự viện. Phật tử tại gia bao gồm cả người 
nam lẫn người nữ, những người Phật tử nhưng không trở thành Tăng Ni. 
Phật tử tại gia có nghĩa là các cư sĩ tại gia, chứ không phải tu sĩ xuất 
gia. Tất cả Phật tử thuần thành đều hướng đến chỉ một mục đích hoàn 
toàn giống nhau, đó là diệt trừ tận gốc sự chấp ngã, từ bỏ quan niệm 
về một bản ngã riêng biệt của cá nhân. Nói chung, sự hành trì của họ 
đều hướng đến sự vun bồi cho các đức tánh tâm linh rất dễ dàng nhận 
thấy như là sự điểm tĩnh, sự thanh khiết, tánh vô chấp (buông xả), sự 
quan tâm và từ ái với người khác. Phật tử tại gia còn được gọi là cận 
Trụ giới, một trong tám loại biệt giải thoát giới cho tám chúng. Cũng 
được gọi là “Ngoại chúng,” tức Ngoại Tục Chúng tại gia để phân biệt 
với chúng xuất gia hay nội chúng Tăng Ni. Cũng được gọi là “Bạch 
Y,” tức hàng áo trắng (nói về Phạm thiên và những người thuộc giai 
cấp cao), nhưng bây giờ danh từ nầy là dành cho người thường, đặc 
biệt là những người Phật tử tại gia. Đây là vị Phật tử tại gia nam hay 
nữ, vẫn ở nhà mà giữ 8 giới. Phật giáo không đòi hỏi người cư sĩ tại gia 
tất cả những điều mà một thành viên của Tăng đoàn phải có trách 
nhiệm gìn giữ. Nhưng dù là vị sư hay cư sĩ, chánh hạnh cũng là nền 
tảng cơ bản cho con đường hướng thượng. Một người trở thành Phật tử 
bằng cách thọ Tam Quy, ít nhất họ cũng phải gìn giữ năm giới căn bản, 
được coi là khởi điểm của đạo lộ giải thoát. Ngũ giới nầy không hạn 
cuộc trong một ngày đặc biệt hay nơi đặc biệt nào, mà cần phải được 


1172 


thực hành suốt đời dù ở đâu và bất cứ lúc nào. Dĩ nhiên, ngoại trừ các 
bậc đã chứng Thánh Quả, còn lại tất cả mọi người đều có thể phạm 
vào những học giới nầy. Tuy nhiên, lầm lỗi theo đạo Phật không được 
xem như là một cái tội, vì Đức Phật không phải là một quan tòa đứng 
ra trừng phạt những hành động tội lỗi và ban thưởng cho những hành 
động thiện lành của con người. Người Phật tử tại gia nên luôn nhớ rằng 
người tạo nghiệp phải có trách nhiệm đối với những điều mình làm; 
người ấy phải thọ lãnh những quả khổ vui của nó, do đó, làm thiện hay 
làm một kẻ phạm giới phải là mối quan tâm của chính mình, chứ 
không xin xỏ tha tội từ ai hết. 

Người tại gia tin nhận Phật giáo, tu học và thọ trì những giới luật 
Phật pháp căn bản. Muốn trở thành một Phật tử phải thọ Tam Quy, 
hành ngũ giới và biết rõ cứu cánh của đạo Phật. Người tại gia phải 
quy-y Tam Bảo, hành trì Ngũ Giới, và Biết cứu cánh chính của Đạo 
Phật: “Chư ác mạc tác; chúng thiện phụng hành; tự tịnh kỳ ý; và thật 
hiểu con đường đưa đến cứu cánh nầy. Người Phật tử tại gia phải luôn 
nhớ những điều sau đây: “Có lỗi phải biết sám hối, có tội phải biết dứt 
trừ. Tất cả tội lỗi đã tạo bởi ba nghiệp thân, khẩu, ý, đối với Tam Bảo, 
cha mẹ, các bậc tôn trưởng và hết thảy chúng sanh khác; tất cả những 
lỗi lâm thúc đẩy bởi vô minh đều phải chân thành sám hối. Người Phật 
tử phải luôn dụng công ưu tiên tẩy thanh tịnh tam nghiệp thân khẩu ý 
trước mọi việc khác. Phải bỏ sự dong ruổi nơi tình trần. Phải quay tâm 
về hướng giác. Phải y theo lời Phật dạy mà tu hành.” Người Phật tử tại 
gia phải luôn không Thấy Lỗi Người. Phật dạy: “Khi nào chúng ta 
không còn thấy lỗi người hay chỉ thấy cái hay của chính mình, chừng 
đó chúng ta sẽ được các bậc trưởng lão nễ vì và hậu bối kính ngưỡng. 
Theo Kinh Pháp Cú, câu 50, Đức Phật dạy: “Chớ nên dòm ngó lỗi 
người, chớ nên dòm coi họ đã làm gì hay không làm gì, chỉ nên ngó lại 
hành động của mình, thử đã làm được gì và chưa làm được gì.” Người 
Phật tử phải luôn “Thiểu Dục Tri Túc.” Thiểu dục là có ít dục lạc; tri 
túc là biết đủ. Thiểu dục tri túc là ít ham muốn mà thường hay biết đủ. 
Tri túc là bằng lòng với những điều kiện sinh hoạt vật chất tạm đủ để 
sống mạnh khỏe tiến tu. Tri túc là một phương pháp hữu hiệu nhất để 
phá lưới tham dục, để đạt được sự thẳnh thơi của thân tâm và hoàn 
thành mục tiêu tối hậu của sự nghiệp tu tập. Dầu biết rằng với Phật tử 
tại gia, cuộc sống hãy còn ràng buộc với thế tục; tuy nhiên, một Phật 
tử thuần thành luôn sống theo lời Phật dạy. Bước đầu tiên để trở thành 


1173 


thành viên của cộng đồng tại gia là quy-y Tam Bảo (Phật, Pháp, 
Tăng). Sau đó thọ trì ngũ giới trong cuộc sống hằng ngày. Những người 
tại g1a g1Iữ một vai trò quan trọng trong Phật giáo, vì họ hộ trì Tăng già. 
Họ xây dựng tự viện. Họ cúng dường thực phẩm, quần áo, nơi ngủ 
nghê và thuốc men cho chư Tăng Ni. Đổi lại, chư Tăng Ni gánh vác 
Phật sự và thuyết giáo Phật pháp cho cộng đồng tại gia. Bằng cách này 
cả chư Tăng Ni và Phật tử tại gia đều làm lợi ích cho nhau, họ cùng 
nhau duy trì Phật pháp. Dù là thành viên của Tăng già hay tại gia, tất 
cả đều là Phật tử và họ nên cố gắng hết sức mình sống một đời sống 
phạm hạnh cao cả, nêu gương từ bi tốt đến chúng sanh muôn loài. Dù 
đang làm việc hay đang thiển định, mục đích là làm lợi lạc cho tha 
nhân và cho chính mình. 

Vào thời đức Phật còn tại thế, ngài đã ban hành năm giới nhằm 
giúp cho người tại gia có được an lạc, tỉnh thức và hạnh phúc hơn trong 
cuộc sống hàng ngày của mình. Trong một nghi thức ngắn, một vị Tỳ 
Kheo hay Tỳ Kheo Ni có thể cử hành nghi thức truyễển giới, người tại 
gia có thể quy-y Tam Bảo và trở thành cận sự nam hay cận sự nữ. 
Trong khi cử hành nghi lễ, vài vị thầy chỉ nói đến giới thứ nhất là 
không sát sanh, và để cho Phật tử tại gia tự quyết định thọ hay không 
thọ bất cứ giới nào trong bốn giới còn lại. Vài vị thầy khác có thể cho 
thọ cùng một lúc năm giới trong buổi lễ quy-y. Phật tử tại gia có thể 
thọ bát quan trai giới trong vòng 24 giờ mỗi tháng. Nhiều người thích 
thọ bát quan trai trong ngày đầu tháng, ngày trăng tròn (rằm), ngày 30, 
hay trong những ngày lễ hội Phật giáo, dù rằng họ có thể thọ bát quan 
trai trong bất cứ ngày nào. Năm giới đầu tiên của tám giới giống như 
ngũ giới, trừ giới không tà dâm biến thành giới không dâm dục, vì tám 
giới này được giữ chỉ trong một ngày mà thôi. Tại Thái Lan và Cam 
Bốt có tục lệ là hầu hết những thanh niên đều trở thành những nhà sư 
thọ giới Sa Di trong vòng ba tháng, ít nhất là một lần trong đời. Thường 
thì họ làm như vậy khi họ sắp sửa bước vào đời. Việc này tạo cho họ 
một nền tảng đạo đức nghiêm trang và cũng là điều kiết tường (điều 
tốt) cho gia đình. Vào ngày cuối của ba tháng xuất gia, những vị này sẽ 
hoàn trả lại giới điều và trở về đời sống thế tục của gia đình. 

Trở Thành Phật Tử Tại Gia Thuần Thành: Phật tử là người tin 
vào Phật, Pháp, Tăng. Người chấp nhận đạo Phật là tôn giáo cho 
mình, sống theo nghi thức Phật giáo. Tuy nhiên, Phật tử, nhất là nam 
nữ Phật tử tại gia nên giữ ngũ giới (không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, 


1174 


vọng ngữ, và uống rượu). Bước đầu tiên để trở thành một Phật tử là 
quy-y Tam Bảo để xác quyết niềm tin trong nghịch cảnh. Điều này 
cũng đưa chúng ta đến với một cuộc sống đúng và có ý nghĩa hơn. 
Phật tử tại gia thuần thành bao gồm hai chúng: cận sự nam và cận sự 
nữ. Các môn đồ tại gia của đạo Phật, trong cả hai trường phái Nguyên 
Thủy và Đại Thừa, đều tuyên thệ gia nhập Phật giáo bằng việc tuyên 
thệ trì giữ Tam qui ngũ giới, bát quan trai giới, cũng như luôn tuân thủ 
Bát Chánh Đạo. Họ là những người hộ trì Tam bảo bằng cách dâng 
cúng những phương tiện của cải vật chất như thức ăn, áo quần, v.v. Lễ 
thọ trì Tam qui Ngũ giới tại các nước theo truyền thống Phật giáo rất 
quan trọng vì đây chính là điểm tựa tinh thần cho người tại gia tuân 
giữ và sống đời đạo đức trong cuộc sống hằng ngày. 

Người Phật tử thuần thành, ngoài việc giữ ngũ giới hay thập thiện, 
tu học và thọ trì những giới luật Phật pháp căn bản, chúng ta cần phải 
có những tiêu chuẩn Phật dạy. Trước tiên, người Phật tử đó phải giữ 
tròn năm đạo làm người (Ngũ Thường). Thứ nhất là lòng nhân hay 
lòng thương người thương vật. Đức hạnh thứ nhất là “Nhân,” liên hệ tới 
thái độ mà người quân tử mong muốn hòa thuận với người khác. Người 
quân tử biết không thể nào làm tròn vai trò của mình trong đời sống 
hằng ngày trừ phi người ấy sẵẳn lòng cộng tác và giúp đỡ tha nhân. 
Lòng nhơn chính đáng biểu lộ qua hạnh kiểm. Ai cũng có mầm nhơn 
như vậy trong bản thân mình, nhưng nó phải được giúp phát triển. Đôi 
khi thái độ đức hạnh này được coi là phép tự chủ bên trong. Thứ nhì là 
nghĩa hay cách cư xử phải với mọi người. Người quân tử phát triển 
dũng khí luân lý cần thiết để trung thành với chính mình và đem lòng 
nhân ái tới láng giểng. Thứ ba là “Lễ” hay biết kẻ lớn người nhỏ. Lễ là 
một đức tánh quan trọng trong ngũ thường. Người quân tử phải biết lễ 
nghi. Người ấy phải biết cách học hỏi và áp dụng tất cả những lễ nghi 
trong mọi tình huống mà người ấy phải đương đầu. Người ấy biết tất cả 
phép tắc xã giao trong mỗi hoàn cảnh xã hội nhân bản. Người ấy biết 
tất cả những nghi lễ và nghi thức tập trung vào việc thờ phụng tổ tiên. 
Người cách biết cách ngồi, cách đứng, cách đi, cách nói chuyện, và 
cách biểu lộ diện mạo sắc thái của mình trong mọi trường hợp. Tuy 
nhiên, những nghi thức và thủ tục này sẽ không có giá trị nếu con 
người ấy không có một thái độ thích đáng. “Người không có lòng nhân 
ái trong tâm thì làm được gì với những nghi lễ cứng nhắc này?” Thứ tư 
là Trí hay biết phương kế mưu lược lương thiện. Người quân tử là một 


1175 


người hiểu biết, vì con người phải được giáo dục nhằm ứng phó với 
mọi tình huống một cách đứng đắn. Mục tiêu của người theo Khổng 
Giáo là phát triển dần dần những phép tắc thành thói quen. Khi Đức 
Khổng Tử nhấn mạnh đến tầm quan trọng của giáo dục, Ngài không 
để xuất cái gì mới mẻ mà chỉ nhắc lại và nhấn mạnh những điều tổ 
tiên đã nói. Trật tự xã hội tùy thuộc vào luân lý căn bản, luân lý trong 
lời nói và hành động đứng đắn. Cũng giống như người xưa, Đức Khổng 
Phu Tử tin tưởng luân lý phải được áp dụng vào bình diện cuộc sống, 
đồng thời nó cũng rất có ý nghĩa trên bình diện chính quyển. Vì người 
cầm quyền là thầy của tất cả. Những vị thầy này dạy luân lý một cách 
rất hiệu quả khi họ là những tấm gương tốt về luân lý và khi họ cai trị 
dân một cách nhân từ. Thứ năm là “Tín” hay biết giữ sự tin cậy. Người 
quân tử bao giờ cũng giữ chữ tín cho mình, nói sao làm vậy, nghe sao 
nói vậy. Một khi đã hứa, cho dù cái gì xãy ra đi nữa, người ấy cũng cố 
công thực hành cho kỳ được lời hứa của mình. Ngoài ra, người quân tử 
lúc nào cũng biết bổn phận của mình và bao giờ cũng tìm cách thực 
hành những bổn phận ấy. Vì người quân tử đã phát triển hạt giống đức 
hạnh trong bản tính của mình cho nên người ấy luôn sống hòa hợp với 
mọi thứ trong vũ trụ. 

Để trở thành Phật tử tại gia thuần thành, lẽ dĩ nhiên, người Phật tử 
đó phải thọ tam quy trì ngũ giới hay bất cứ giới luật nào dành cho Phật 
tử tại gia. Quy-y Phật, vị Đạo Sư Tối Thượng; quy-y Pháp, giáo pháp 
cao thượng của Đức Thế Tôn; quy-y Tăng, những vị đã cắt ái ly gia để 
tỉnh chuyên hành trì Phật Pháp. Trì Ngũ Giới bao gồm không sát sanh, 
không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, và không uống những 
chất cay độc. Ngoài ra, người Phật tử thuần thành luôn tín tâm nghe 
chánh pháp; luôn biết cứu cánh chính của Đạo Phật; luôn làm những 
việc lành; luôn tránh làm những việc ác; và luôn thanh tịnh tâm ý. 
Người Phật từ thuần thành luôn tôn kính người già; luôn thương mến 
người trẻ; và luôn an ủi vổ về người lâm hoạn nạn. Người Phật tử 
thuần thành luôn thật hiểu con đường đưa đến cứu cánh nầy và luôn cố 
gắng thực hành đúng đắn những lời dạy của Đức Phật. Mỗi khi có lỗi 
phải biết sám hối, có tội phải biết dứt trừ; phải bỏ sự dong ruổi nơi tình 
trần; phải quay tâm về hướng giác; và phải y theo lời Phật dạy mà tu 
hành. Bên cạnh đó, có bốn trọng ân mà Phật tử tại gia nên luôn ghi 
nhớ. Thứ nhất là “Ân Tam Bảo”. Nhờ Phật mở đạo mà ta rõ thấu được 
Kinh, Luật, Luận và dễ bể tu học. Nhờ Pháp của Phật mà ta có thể tu 


1176 


trì giới định huệ và chứng ngộ. Nhờ chư Tăng tiếp nối hoằng đạo, soi 
sáng cái đạo lý chân thật của Đức Từ Phụ mà ta mới có cơ hội biết đến 
đạo lý. Thứ nhì là “Ân cha mẹ Thầy tổ”. Nhờ cha mẹ sanh ta ra và 
nuôi nấng dạy dỗ nên người; nhờ thầy tổ chỉ dạy giáo lý cho ta đi vào 
chánh đạo. Bổn phận ta chẳng những phải cung kính, phụng sự những 
bậc nầy, mà còn cố công tu hành cầu cho các vị ấy sớm được giải 
thoát. Thứ ba là “Ân thiện hữu tri thức”. Nhờ thiện hữu tri thức mà ta 
có nơi nương tựa trên bước đường tu tập đầy chông gai khó khăn. Thứ 
tư là “Ân chúng sanh”. Ta thọ ơn chúng sanh rất lớn. Không có người 
thợ mộc ta không có nhà để ở hay bàn ghế thường dùng; không có bác 
ông phu ta lấy gạo đâu mà ăn để sống; không có người thợ dệt, ta lấy 
quân áo đâu để che thân, vân vân. Ta phải luôn siêng năng làm việc 
và học đạo, mong cầu cho nhứt thiết chúng sanh đều được giải thoát. 

Người Phật tử thuần thành nên cố gắng tu luyện theo những tấm 
gương mà chư Phật, giáo pháp, và chư Tăng đã thiết lập. Nếu chúng ta 
đặt những tính hạnh ấy làm mẫu mực cho chính mình thì cuối cùng 
chúng ta cũng sẽ đạt được những mẫu mực ấy. Người Phật tử thuần 
thành nên tránh buông thả và chạy theo mọi đối tượng của ham muốn 
mà chúng ta từng gặp gỡ. Lại nữa, chúng ta không nên quá ham muốn 
tiền bạc và địa vị, vì ham muốn tiền bạc và địa vị đưa chúng ta đến 
tình trạng bị ám ảnh và thường xuyên cảm thấy không thỏa mãn. 
Chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều khi chúng ta hưởng thụ 
những niềm vui giác quan một cách điều độ. Người Phật tử thuần 
thành nên tránh cao ngạo chỉ trích những điều mà chúng ta không 
thích. Chúng ta thường có khuynh hướng thấy rõ lỗi người và quên mất 
lỗi của mình. Điều này không làm cho mình và người sung sướng hạnh 
phúc hơn. Vì vậy, Phật tử thuần thành nên tự sửa lỗi mình, chứ đừng 
vạch ra lỗi của người khác. Người Phật tử thuần thành nên cố gắng hết 
mình tránh làm mười điều tổn hại, đông thời cố làm mười thiện nghiệp. 
Đức Phật khuyên chúng ta nên tránh làm mười điều tổn hại. Quyết 
định tránh khỏi mười hành động tổn hại cũng có nghĩa là chúng ta 
tham dự vào mười điều thiện lành. Thí dụ quyết định không nói dối với 
chủ về khoảng thời gian mình đã dùng để thực hiện một đồ án nào đó 
chính là hành động tích cực và có lợi, vì trong tương lai người chủ sẽ 
tin vào lời nói của mình, chúng ta lại được sống theo những quy tắc 
đạo đức, và chúng ta cũng tạo ra nhân lành để có hạnh phúc trong hiện 
tại và những chứng ngộ tâm linh về sau này. 


1177 


Theo theo Cố Hòa Thượng Tuyên Hóa trong Pháp Thoại, Quyển 
II, trước hết, người Phật tử thuần thành không nên tranh hơn thua. Nếu 
không tranh sẽ không dẫn đến sát sanh. Sát sanh là do tâm tranh hiện 
lên tác quái. Khi tranh thì chỉ muốn mình thắng, đối phương thua, dù có 
chết chóc vô số đi nữa cũng mặc. Phật tử thuần thành nên cố gắng dứt 
trừ lòng tranh hơn nguy hiểm nầy. Thứ nhì, người Phật tử thuần thành 
không tham. Không tham thì sẽ không trộm cắp. Tại sao lại đi ăn cắp 
đồ của người khác? Do bởi mình có tâm tham. Nếu mình không có tâm 
tham lam, thì dù có kẻ tặng hiến, chưa chắc gì mình muốn lấy, huống 
là đi ăn cắp. Phật tử thuần thành nên cố gắng dứt trừ lòng tham. Thứ 
ba, người Phật tử thuần thành không truy cầu vật dục. Không truy cầu 
thì sẽ không khởi ý niệm dâm dục. Dâm dục là do mình mong cầu. Con 
gái mong con trai, con trai mong con gái. Nếu không có sở cầu thì làm 
sao có ý niệm tà dâm? Thứ tư, người Phật tử thuần thành không ích kỷ. 
Không ích kỷ sẽ giúp mình không nói láo. Mình nói dối vì sợ mất đi lợi 
ích riêng của mình, nên tâm ích kỷ mới tác quái được. Từ đó mình cam 
tâm đi lừa dối người khác, nói lời dối trá, muốn người khác không biết 
được bộ mặt thật của mình. Thứ năm, người Phật tử thuần thành không 
truy cầu tư lợi. Không truy cầu tư lợi sẽ giúp mình có cơ hội phát triển 
lòng vị tha nhiều hơn. Thứ sáu, người Phật tử thuần thành không uống 
những chất cay độc. Không uống những chất cay độc là không phạm 
tửu giới. Con người vì sao uống rượu? Vì muốn hưởng thụ, muốn thân 
thể mình sung sướng. Nhưng về lâu về dài thì sự sung sướng tạm thời 
ấy sẽ làm tâm mình mê loạn, khủng hoảng. Khi đã say rượu thì lại chửi 
rủa người khác, muốn làm øì thì làm, tăng trưởng thêm lòng dâm dục. 

Trong thời Đức Phật còn tại thế, Ngài đã để nghị năm điều ích lợi 
thực tiễn cho hành giả tại gia. Thứ nhất là cố tạo những tư tưởng tốt, 
trái nghịch với loại tư tưởng trở ngại, như khi bị lòng sân hận làm trở 
ngại thì nên tạo tâm từ. Thứ nhì là suy niệm về những hậu quả xấu có 
thể xảy ra, như nghĩ rằng sân hận có thể đưa đến tội lỗi, sát nhân, vân 
vân... Thứ ba là không để ý, cố quên lãng những tư tưởng xấu xa ấy. 
Thứ tư là đi ngược dòng tư tưởng, phăng lần lên, tìm hiểu do đâu tư 
tưởng ô nhiễm ấy phát sanh, và như vậy, trong tiến trình ngược chiều 
ấy, hành giả quên dần điều xấu. Thứ năm là gián tiếp vận dụng năng 
lực vật chất. Ngoài ra, Đức Phật cũng dạy: “Thi ân bất cầu báo, còn 
cầu báo là thi ân có mưu đồ và sự thi ân như vậy sẽ đưa tới ham muốn 
danh lợi.” Tuy nhiên, trong bất cứ xã hội nào, biết ơn là một đức tính 


1178 


quý báu, và người Phật tử nên luôn ghi nhớ lòng tốt và sự giúp đỡ của 
người khác. Dù Đức Phật bảo người bố thí đừng mong cầu được báo 
đáp, nhưng Ngài luôn xem sự biết ơn là một đại phúc, một phẩm hạnh 
cao tột mà Phật tử cần nên phát triển. Ngoài ra, người Phật tử thuần 
thành nên tu tập cả thân lẫn tâm. Thân tu tâm chẳng tu nghĩa là có một 
số người muốn có hình tướng tu hành bằng cách cạo tóc nhuộm áo để 
trở thành Tăng hay Ni, nhưng tâm không tìm cầu giác ngộ, mà chỉ cầu 
danh, cầu lợi, cầu tài, vân vân như thường tình thế tục. Tu hành theo 
kiểu nầy là hoàn toàn trái ngược với những lời giáo huấn của Đức 
Phật, và tốt hơn hết là nên tiếp tục sống đời cư sĩ tại gia. Người Phật tử 
thuần thành phải luôn hiếu kính mẹ cha không chỉ có nghĩa là không 
làm cho các người khổ đau phiển não, mà còn phải cố gắng làm cho 
các người được sung sướng hạnh phúc. Vì thế hiếu kính cha mẹ là phải 
tỏ lòng từ bi với các người, không nhứt thiết là phải vâng lời trong mọi 
trường hợp. Hiếu kính cha mẹ cũng còn có nghĩa là cố gắng hướng dẫn 
cha mẹ đi trên con đường đạo đức. Đức Phật dạy khi mình hiếu kính 
mẹ cha cũng có nghĩa là mình hiếu kính với chúng sanh vạn loài, vì 
trong vòng sanh tử không gián đoạn, tất cả chúng sanh đã từng một 
thời là mẹ là cha của mình. Vì thế Đức Phật dạy: “Trước khi gia nhập 
Giáo đoàn, chư Tăng Ni nên quỳ lạy cha mẹ để tỏ lòng biết ơn một lần 
chót, rồi sau đó không bao giờ lạy các người nữa.” Làm một phật tử 
thuần thành, bạn phải có hạnh kiểm thích hợp của một người con Phật 
chơn thuần. Bạn phải luôn hành xử theo những lời Phật dạy. Làm được 
như vậy chẳng những bạn trở thành một con người cao thượng, đạt 
được hạnh phúc ngay trong đời này, mà còn có thể. bạn sẽ rời khỏi cõi 
này không chút sợ sệt vì bạn không phạm phải lỗi lầm nào. 

Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng chư Phật và chư Bồ Tát 
luôn gia hộ cho chúng ta trên bước đường tu tập. Chư Phật và chư Bồ 
Tát khuyến tấn những tín đồ, giúp họ xa la tham, sân, si, bảo vệ họ 
chống lại những ma quỷ và những người có thể quấy nhiễu những sự tu 
tập về tâm linh. Chư Phật và chư Bồ Tát ban cho những lợi lộc vật 
chất. Chư Phật và chư Bồ Tát vì lòng từ bi vô lượng, dĩ nhiên, và một 
cách nào đó, chắc chắn sẽ quan tâm đến những lời cầu xin của tín đồ 
của mình, bảo vệ số phận trần gian của họ, ngăn ngừa những tai ương. 
Bồ Tát Quán Thế Âm chẳng hạn, ngài luôn bảo vệ thương nhân khỏi 
nạn trộm cướp, thủy thủ khỏi đắm thuyền, những kẻ phạm tội khỏi bị 
hành hình. Nhờ Ngài mà những thiếu phụ có những đứa con mà họ 


1179 


mong ước. Người ta chỉ cần nghĩ tới Ngài Quán Thế Âm, lửa sẽ tắt, 
sươm giáo sẽ gẫy vụn, quân thù sẽ trở nên nhân ái, xiểng xích sẽ tan 
biến, những lời nguyên rủa sẽ trở về lại nơi xuất phát, ác thú tìm 
đường trốn tránh, rắn rết hết nọc độc. Tuy nhiên, người Phật tử thuần 
thành nên luôn nhớ rằng khía cạnh này của đạo Phật thường được dùng 
để trấn an những kẻ sơ cơ gặp cơn hoạn nạn mà thôi. Chư Phật và chư 
Bồ Tát cung cấp những điều kiện thuận lợi cho chúng sanh đạt tới giác 
ngộ và giải thoát cho chư Phật tử. Cuối cùng, Phật tử thuần thành luôn 
xem chư Phật và chư Bồ Tát là những đối tượng của ước vọng yêu 
thương cho các tín đồ. 

Trong Kinh Tăng Nhứt A Hàm, Đức Phật đã giảng về bốn loại 
hạnh phúc của người cư sĩ. Thứ nhất là hạnh phúc có được vật sở hữu. 
Hạnh phúc của người có vật sở hữu nhờ sự nỗ lực cố gắng, nhờ sức lực 
của chân tay và mồ hôi, sở hữu một cách hợp pháp. Khi nghĩ như vậy, 
người kia cảm thấy thỏa thích và mãn nguyện. Đó là hạnh phúc có 
được vật sở hữu. Thứ nhì là hạnh phúc được có tài sản. Người kia tạo 
nên tài sản do nơi cố gắng nỗ lực. Bây giờ chính mình thọ hưởng tài 
sản ấy, hoặc dùng nó để gieo duyên tạo phước. Khi nghĩ như vậy, 
người ấy cảm thấy thỏa thích và mãn nguyện. Đó là hạnh phúc có 
được tài sản. Thứ ba là hạnh phúc không nợ nần. Người kia không 
thiếu ai món nợ lớn nhỏ nào. Khi nghĩ như vậy người kia cảm thấy 
thỏa thích và mãn nguyện. Đó là hạnh phúc không mang nợ. Thứ tư là 
hạnh phúc không bị khiển trách. Bậc Thánh nhân không bị khiển trách 
về thân khẩu ý. Khi nghĩ như vậy, người ấy cảm thấy thỏa thích và 
mãn nguyện. Đó là hạnh phúc không bị khiển trách. Theo Kinh Tứ 
Thập Nhị Chương, Chương 37, Đức Phật dạy: “Đệ tử ta tuy xa ta nghìn 
dậm, mà luôn nghĩ đến và thực hành giới pháp của ta thì chắc chắn sẽ 
chứng được đạo quả. Ngược lại, kể ở gần bên ta, tuy thường gặp mà 
không thực hành theo giới pháp của ta, cuối cùng vẫn không chứng 
được đạo.” Cũng theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 2⁄7, Đức 
Phật dạy: “Người thực hành theo đạo như khúc gỗ nổi và trôi theo 
dòng nước. Nếu không bị người ta vớt, không bị quỷ thần ngăn trở, 
không bị nước xoáy làm cho dừng lại, và không bị hư nát, ta đảm bảo 
rằng khúc cây ấy sẽ ra đến biển. Người học đạo nếu không bị tình dục 
mê hoặc, không bị tà kiến làm rối loạn, tinh tấn tu tập đạo giải thoát, 
ta bảo đảm người ấy sẽ đắc Đạo.” 


1180 


Niềm Tin Của Người Phật Tử Tại Gia: Người Phật tử nhất là 
người tại gia luôn tin rằng thế giới với đầy dẫy những khổ đau phiền 
não gây ra bởi tham, sân, sỉ, mạn, nghi, tà kiến, sát, đạo, dâm, VỌNØ, 
vân vân. Nếu chúng ta có thể buông bỏ những thứ vừa kể trên thì khổ 
đau phiển não sẽ tự nhiên chấm dứt. Theo Đức Phật, nguyên nhân của 
tất cả những khó khăn trong cuộc sống hằng ngày là luyến ái. Chúng ta 
nóng giận, lo lắng, tham dục, oán trách, đắng cay, vân vân, đều do 
luyến ái mà ra. Tất cả những nguyên nhân của bất hạnh, tinh thần 
căng thẳng, cố chấp và phiền não đều do luyến ái mà ra. Như vậy nếu 
chúng ta muốn chấm dứt khổ đau phiền não, theo Phật giáo, phải chấm 
dứt luyến ái, không có ngoại lệ. Tuy nhiên, buông bỏ những thứ vừa kể 
trên không nhất thiết phải xa lánh thế tục để vào chùa làm Tăng làm 
Ni, cũng không có nghĩa là bi quan yếm thế. Theo đức Phật, dứt bỏ 
luyến ái không phải là chuyện dễ vì muốn chấm dứt luyến ái, chúng ta 
phải tự chiến thắng chính mình. Chính vì thế mà Đức Phật dạy trong 
Kinh Pháp Cú: “Chiến thắng vĩ đại nhất của con người không phải là 
chinh phục được người khác mà là tự chiến thắng lấy mình. Dù có 
chinh phục hàng muôn người ở chiến trường nhưng chinh phục chính 
mình mới là chiến thắng cao quí nhất.” Thật vậy, mục tiêu tối thượng 
của người Phật tử là hướng về bên trong để tìm lại ông Phật nơi chính 
mình chứ không phải hướng ngoại cầu hình. Vì vậy mục đích tu tập của 
người Phật tử là phải phát triển sự tự tin vào khả năng của chính mình, 
khả năng tự mình có thể đạt được trí tuệ giải thoát khỏi mọi hệ lụy của 
khổ đau phiền não. Đạo Phật cực lực chống lại một niềm tin mù quáng 
vào sự cứu độ của tha lực, không có căn cứ. Đức Phật thường nhắc nhở 
tứ chúng: “Các ngươi phải từ bỏ niềm tin mù quáng. Đừng xét đoán 
theo tin đồn, theo truyền thống, theo những lời đoan chắc vô căn cứ, 
theo Thánh thư, theo bể ngoài, hoặc đừng vội tin vào bất cứ thứ gì mà 
một bậc tu hành hay một vị thầy đã nói như vậy mà không có kiểm 
chứng. 

Với Phật giáo, tin tưởng tôn giáo mà không hiểu biết tường tận về 
tôn giáo đó tức là mù quáng, không khác gì mê tín dị đoan. Dầu có 
hiểu biết mà không chịu nhận ra chân ngụy hay hiểu biết sai, không 
hợp với lẽ tự nhiên, đó cũng là mê tín hay tín ngưỡng không chân 
chánh. Tin rằng nếu bạn gieo hột ớt thì bạn sẽ có cây ớt và cuối cùng 
là bạn sẽ có những trái ớt. Tuy nhiên, nếu bạn sớm nhận chân ra rằng 


1181 


ớt cay, là loại trái mà bạn không muốn, dù đã lỡ gieo, bạn có thể 
không bón phân tưới nước, lẽ đương nhiên cây ớt sẽ èo ọt, sẽ không 
sanh trái. Tương tự như vậy, nếu biết hành động như vậy là ác, là bất 
thiện, bạn không hành động thì dĩ nhiên là bạn không phải gánh lấy 
hậu quả xấu ác. Đức Phật hoàn toàn phủ nhận việc tin tưởng rằng bất 
cứ điều gì xẩy ra cho một người, hoặc tốt hoặc xấu, là do cơ hội, số 
mệnh hay vận may rủi. Mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân của nó và 
có mối liên hệ chặt chẽ nào đó giữa nhân và quả. Người muốn tin Phật 
cũng đừng vội vàng đến với Phật giáo bằng sự hiểu lầm hay sự mù 
quáng. Bạn nên từ từ tìm tòi, học hỏi trước khi quyết định sau cùng. 
Những tôn giáo thờ thần linh thì luôn xem lý trí và trí tuệ như là kẻ thù 
của niềm tin và lòng trung thành với giáo điều vì với họ chỉ có tin hay 
không tin mà thôi, chứ không có điều gì khác nữa để lý luận. Kỳ thật, 
nếu chúng ta chấp nhận có cái gọi là thân linh vô song thì chúng ta 
không thể chấp nhận bất cứ sự khám phá cơ bản nào của khoa học 
hiện đại, cũng không thể chấp nhận thuyết tiến hóa của Darwin hay sự 
tiến hóa của vũ trụ do khoa học hiện đại mang đến. Vì theo những 
người tin tưởng thần linh thì cái gọi là thần linh vô song hay thượng đế 
đã sáng tạo ra loài người và vũ trụ cùng một lúc và cả ba thứ, thần 
linh, con người và vũ trụ đều riêng rẽ nhau. Tuy nhiên, khoa học hiện 
đại đồng ý với những gì mà Đức Phật đã dạy hơn hai mươi sáu thế ký 
về trước, và khoa học đã chứng minh được vũ trụ như là một tiến trình 
thay đổi vô tận. Hơn nữa, sự tin tưởng vào thần linh cứu rỗi đã gây nên 
một mối nguy hiểm đáng sợ cho nhân loại, đặc biệt từ thế kỷ thứ nhất 
đến mãi cuối thế kỷ thứ mười chín, vì những người tin tưởng sự cứu rỗi 
được thần linh hay thượng đế ban cho họ rồi thì họ lại bắt đầu nghĩ 
rằng họ cũng phải áp đặt sự cứu rỗi cho người khác. Chính vì lý do đó 
mà các xứ theo Cơ Đốc giáo đã gởi binh lính và cố đạo của họ đi khắp 
thế giới để cứu rỗi những dân tộc khác bằng vũ lực. Và kết quả là 
người ta đã nhân danh “Chúa Trời” để tàn sát và chinh phục hàng triệu 
triệu người. Phật giáo thì ngược lại với các tôn giáo tin tưởng thần linh. 
Phật giáo dạy rằng con người phải phát triển trí tuệ. Tuy nhiên, trí tuệ 
trong Phật giáo không phải là loại trí tuệ được bảo hay được dạy. Chân 
trí tuệ hay trí tuệ thực sự là nhìn thấy trực tiếp và tự mình hiểu. Với 
loại trí tuệ này, con người có tâm lượng cởi mở hơn, con người chịu 
lắng nghe quan điểm tương phản của người khác hơn là tin tưởng một 
cách mù quáng. Phật tử thuần thành không bao giờ tin vào luật trường 


1182 


cửu. Đức Phật công nhận luật vô thường và hoàn toàn phủ nhận sự 
hiện hữu trường cửu của sự vật. Vật chất và tinh thần đều là những ý 
niệm trừu tượng không thật, thật sự chỉ là những yếu tố luôn thay đổi 
hay chư pháp, liên hệ lẫn nhau, sanh khởi tùy thuộc lẫn nhau. Như vậy 
niềm tin trong Phật giáo có nghĩa là tin tưởng vào Đức Phật như một vị 
Đạo sư, tin giáo pháp của Ngài như ngọn đuốc soi đường và tin Tăng 
chúng là những gương hạnh về lối sống theo Phật giáo. Theo quan 
điểm Phật giáo về niềm tin, mọi người có toàn quyền lựa chọn cho 
mình một niềm tin, không ai có quyền can dự vào niềm tin của ai. Đức 
Phật dạy trong Kinh Kalama: “Không nên chấp nhận điều gì chỉ vì lý 
do truyền thống, quyển thế của vị thầy, hay vì nó là quan điểm của 
nhiều người, hay của một nhóm đặc biệt, hay ngược lại. Mọi thứ đều 
phải được cân nhắc, quan sát và phán xét xem đúng hay sai dưới ánh 
sáng nhận thức về lợi ích của chính mình. Nếu là sai không nên bác bỏ 
ngay mà nên để lại xét thêm nữa. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng Phật 
giáo đặt căn bản ở kinh nghiệm cá nhân, hợp lý, thực hành đạo đức nội 
tâm. Không cần phải vâng phục thần thánh, cũng không cần phải lấy 
lòng một vị thầy nào. Với người Phật tử, không có chuyện gắn bó với 
một niềm tin mù quáng hay với các tín điều cứng nhắc, những nghi lễ, 
những Thánh thư hay huyền thoại. Đức Phật thường khẳng định với tứ 
chúng rằng cứu rỗi có đạt được bởi con người và chỉ do con người mà 
không cần bất cứ một trợ lực nhỏ nào của cái gọi là thượng đế hay 
thần linh. 

Đức Phật dạy chúng ta nên cố gắng nhận biết chân lý, từ đó chúng 
ta mới có khả năng thông hiểu sự sợ hãi của chúng ta, tìm cách giảm 
thiểu lòng ham muốn của mình, tìm cách triệt tiêu lòng tự kỷ của chính 
mình, cũng như trầm tỉnh chấp nhận những gì mà chúng ta không thể 
thay đổi được. Đức Phật thay thế nỗi lo sợ không phải bằng một niềm 
tin mù quáng và không thuận lý nơi thần linh, mà bằng sự hiểu biết 
thuận lý và hợp với chân lý. Hơn nữa, Phật tử không tin nơi thần linh vì 
không có bằng chứng cụ thể nào làm nên tảng cho sự tin tưởng như 
vậy. Ai có thể trả lời những câu hỏi về thần linh? Thần linh là ai? Thần 
linh là người nam hay người nữ hay không nam không nữ? Ai có thể 
đưa ra bằng chứng rõ ràng cụ thể về sự hiện hữu của thần linh? Đến 
nay chưa ai có thể làm được chuyện này. Người Phật tử dành sự phán 
đoán về một thần linh đến khi nào có được bằng chứng rõ ràng như 
vậy. Bên cạnh đó, niềm tin nơi thần linh không cần thiết cho cuộc sống 


1183 


có ý nghĩa và hạnh phúc. Nếu bạn tin rằng thần linh làm cho cuộc sống 
của bạn có ý nghĩa và hạnh phúc hơn thì bạn cứ việc tin như vậy. 
Nhưng nhớ rằng, đa phần dân chúng trên thế giới ngày nay không tin 
nơi thần linh, và ai dám nói rằng họ không có cuộc sống có ý nghĩa và 
hạnh phúc? Và ai dám cả quyết rằng toàn thể những người tin nơi thần 
linh đều có cuộc sống có ý nghĩa và hạnh phúc hết đâu? Nếu bạn tin 
rằng thần linh giúp đở bạn vượt qua những khó khăn và khuyết tật thì 
bạn cứ tin như vậy đi. Nhưng người Phật tử không chấp nhận quan 
niệm cứu độ thần thánh như vậy. Ngược lại, căn cứ vào kinh nghiệm 
của Đức Phật, Ngài đã chỉ bày cho chúng ta là mỗi người đều có khả 
năng tự thanh tịnh thân tâm, phát triển lòng từ bi vô hạn và sự hiểu 
biết toàn hảo. Ngài chuyển hướng thần trời sang tự tâm và khuyến 
khích chúng ta tự tìm cách giải quyết những vấn để bằng sự hiểu biết 
chân chánh của chính mình. Rốt rồi, thân thoại về thần linh đã bị khoa 
học trấn áp. Khoa học đã chứng minh sự thành lập của vũ trụ hoàn 
toàn không liên hệ gì đến ý niệm thần linh. 

Đạo Phật lấy việc giải thoát của con người là quan trọng. Có một 
lần một vị Tỳ Kheo tên Malunkyaputta hỏi Đức Phật, rằng thì là vũ trụ 
này trường tổn hay không trường tổn, thế giới hữu biên hay vô biên, 
linh hồn và thể xác là một hay là hai, một vị Phật trường tổn sau khi 
nhập diệt hay không, vân vân và vân vân. Đức Phật cương quyết từ 
chối bàn luận những vấn để trừu tượng như vậy và thay vào đó Ngài 
nói cho vị Tỳ Kheo ấy một thí dụ. “Nếu một người bị trúng tên tẩm 
thuốc độc, mà người ấy vẫn lắm nhảm “Tôi nhứt định không chịu nhổ 
mũi tên ra cho tới chừng nào tôi biết ai bắn tôi,` hoặc giả “Tôi nhứt 
định không nhổ mũi tên ra cho tới chừng nào tôi biết mũi tên bắn tôi bị 
thương làm bằng chất gì.” Như một người thực tiễn dĩ nhiên người ấy 
sẽ để cho y sĩ trị thương tức thời, chứ không đòi biết những chỉ tiết 
không cần thiết không giúp ích gì cả. Đây là thái độ của Đức Phật đối 
với những suy nghĩ trừu tượng không thực tế và không giúp ích gì cho 
cuộc tu hành của chúng ta. Đức Phật sẽ nói, “Đừng lý luận hay biện 
luận.” Ngoài ra, đạo Phật không chấp nhận những việc bốc số bói quẻ, 
đeo bùa hộ mạng, xem địa lý, coi ngày, vân vân. Tất cả những việc 
này đều là những mê tín vô ích trong đạo Phật. Tuy nhiên, vì tham 
lam, sợ hãi và mê muội mà một số Phật tử vẫn còn bám víu vào những 
việc mê muội dị đoan này. Chừng nào mà người ta thấu hiểu những lời 
dạy của Đức Phật, chừng đó người ta sẽ nhận thức rằng một cái tâm 


1184 


thanh tịnh có thể bảo vệ mình vững chắc hơn những lời bói toán trống 
rỗng, những miếng bùa vô nghĩa hay những lời tán tụng mù mờ, chừng 
đó người ta sẽ không còn lệ thuộc vào những thứ vô nghĩa ấy nữa. 
Trong đạo Phật, giải thoát là phương châm để để cao tỉnh thần tự tại 
ngoài tất cả các vòng kiểm tỏa, bó buộc hay áp bức một cách vô lý, 
trong đó niềm tin của mỗi cá nhân cũng phải tự mình lựa chọn, chứ 
không phải ai khác. Tuy nhiên, Đức Phật thường nhấn mạnh: “Phải cố 
gắng tìm hiểu cặn kẽ trước khi tin, ngay cả những lời ta nói, vì hành 
động mà không hiểu rõ bản chất thật của những việc mình làm đôi khi 
vô tình phá vỡ những truyền thống cao đẹp của chính mình, giống như 
mình đem ném viên kim cương vào bùn nhơ không khác.” Đức Phật lại 
khuyên tiếp: “Phàm làm việc gì cũng phải nghĩ tới hậu quả của nó.” 
Ngày nay, sau hơn 2.500 năm sau thời Đức Phật, tất cả khoa học gia 
đều tin rằng mọi cảnh tượng xảy ra trên thế gian này đều chịu sự chi 
phối của luật nhân quả. Nói cách khác, nhân tức là tác dụng của hành 
động và hiệu quả tức là kết quả của hành động. Đức Phật miêu tả thế 
giới như một dòng bất tận của sự tái sanh. Mọi thứ đều thay đổi, 
chuyển hóa liên tục, đột biến không ngừng và như một dòng suối tuôn 
chảy. Mọi thứ lúc có lúc không. Mọi thứ tuần hoàn hiện hữu rồi lại 
biến mất khỏi cuộc sống. Mọi thứ đều chuyển động từ lúc sanh đến lúc 
diệt. Sự sống là một sự chuyển động liên tục của sự thay đổi tiến đến 
cái chết. Vật chất lại cũng như vậy, cũng là một chuyển động không 
ngừng của sự thay đổi để đi đến hoại diệt. Một cái bàn từ lúc mới tinh 
nguyên cho đến lúc mụt rửa, chỉ là vấn đề thời gian, không có ngoại 
lệ. Giáo lý về tính chất vô thường của mọi vạn hữu là một trọng điểm 
quan yếu của đạo Phật. Không có thứ gì trên thế giới này có thể được 
coi là tuyệt đối. Nghĩa là không thể có cái gì sanh mà không có diệt. 
Bất cứ thứ gì cũng đều phải lệ thuộc vào sự duyên hợp thì cũng phải lệ 
thuộc vào sự tan rã do hết duyên. Thay đổi chính nó là thành phần của 
mọi thực thể. Trong đời sống hàng ngày, sự việc tiến triển và thay đổi 
giữa những cực đoan và tương phản, tỷ như thăng trầm, thành bại, được 
thua, vinh nhục, khen chê, vân vân và vân vân. Không ai trong chúng 
ta có thể đoan chắc rằng thăng không theo sau bởi trầm, thành không 
theo sau bởi bại, được theo sau bởi thua, vinh theo sau bởi nhục, và 
khen theo sau bởi chê. Hiểu được luật vô thường này, người Phật tử sẽ 
không còn bị khống chế bởi những vui, buồn, thích, chán, hy vọng, thất 
vọng, tự tin hay sợ hãi nữa. 


1185 


Trong giáo huấn cao thượng của Đức Phật, lòng chân thật, từ mẫn, 
hiểu biết, nhẫn nhục, quảng đại bao dung, và những đức tính cao đẹp 
khác thật sự bảo vệ và mang lại cho chúng ta hạnh phúc và thịnh 
vượng thật sự. Một người tu tập sao cho có được những đức tánh tốt 
vừa kể trên, là người ấy đang hành trình trên đường đến đất Phật. Thật 
vậy, Phật tánh không thể từ bên ngoài mà tìm thấy được. Phật tánh 
không có giới hạn nơi Đông, Tây, Nam, Bắc, mà Phật ở ngay tại trong 
tâm của mỗi người. Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy: “Thuở xưa 
có một người cha già yếu và sắp chết, nhưng người ấy còn một người 
con nhỏ, muốn đứa con sau này được no đủ, ông mới để một viên kim 
cương vào gấu áo của đứa con. Sau khi cha chết, đứa bé không biết 
mình có viên ngọc báu, nên cứ đi đây đi đó xin xỏ nhờ vả người khác, 
nhưng không được một ai giúp đỡ. Một ngày nọ, chàng trai sực nhớ lại 
viên ngọc báu của cha mình để lại, từ đó về sau chàng trở nên người 
sang trọng và không còn nhờ cậy người khác nữa.” 

Hầu hết ai trong chúng ta đều cũng phải đồng ý rằng trong tất cả 
các loài sinh vật, con người là những sinh vật độc nhất trong hoàn vũ 
có thể hiểu được chúng ta đang làm cái gì và sẽ làm cái gì. So sánh với 
các loài khác thì con người có phần thù thắng và hoàn hảo hơn chẳng 
những về mặt tinh thần, tư tưởng, mà còn về phương diện khả năng tổ 
chức xã hội và đời sống nữa. Đời sống của con người không thể nào bị 
thay thế, lập lại hay quyết định bởi bất cứ một ai. Một khi chúng ta 
được sanh ra trong thế giới này, chúng ta phải sống một cuộc sống của 
chính mình sao cho thật có ý nghĩa và đáng sống. Chính vì thế mà cổ 
đức có dạy: “Con người là một sinh vật tối linh” hay con người được 
xếp vào hàng ưu tú hơn các loài khác. Và Đức Phật dạy trong kinh Ưu 
Bà Tắc: “Trong mọi loài, con người có những căn và trí tuệ cần thiết. 
Ngoài ra, điều kiện hoàn cảnh của con người không quá khổ sở như 
những chúng sanh trong địa ngục, không quá vui sướng như những 
chúng sanh trong cõi trời. Và trên hết, con người không ngu sĩ như loài 
súc sanh.” Như vậy con người được xếp vào loại chúng sanh có nhiều 
ưu điểm. Con người có khả năng xây dựng và cải tiến cho mình một 
cuộc sống toàn thiện toàn mỹ. 

Lợi Ích Của Năm Giới Tại Gia: Giới hạnh là căn bản cho việc tiến 
bộ trên con đường phát triển nhân cách cao hơn. Giới cũng là nên tảng 
của tất cả các đức tánh và phẩm hạnh. Ngoài ra, giới còn là nền móng 
quan trọng nhất trong việc chuẩn bị hành giả trong việc tu tập Bát 


1186 


Thánh Đạo. Đường lối để thực hành giới luật theo Phật giáo bao gồm 
ba phần trong Bát Thánh Đạo: Chánh ngữ, Chánh nghiệp và Chánh 
mạng. Bên cạnh đó, trì giới còn là cửa ngõ đi vào hào quang chư pháp, 
vì nhờ đó mà chúng ta xa lìa thế giới nhiễm trược, và cũng nhờ đó mà 
chúng ta có thể hướng dẫn những chúng sanh hay buông lung phá giới. 
Giới hình thành nền móng của sự tiến triển trên con đường chánh đạo. 
Như trên đã nói, nội dung của giới hạnh trong Phật giáo bao gồm cả 
chánh ngữ, chánh nghiệp, và chánh mạng trong tấm con đường Thánh 
của Phật giáo. Giới luật trong Phật giáo có rất nhiều và đa dạng, tuy 
nhiên, nhiệm vụ của giới luật chỉ có một. Đó là kiểm soát những hành 
động của thân và khẩu, cách cư xử của con người, hay nói khác đi, là 
để thanh tịnh lời nói và hành vi của họ. Tất cả những điều học được 
ban hành trong đạo Phật đều dẫn đến mục đích chánh hạnh nầy. Tuy 
nhiên, giới luật tự thân nó không phải là cứu cánh, mà chỉ là phương 
tiện, vì nó chỉ hỗ trợ cho định (samadhi). Định ngược lại là phương tiện 
cho cho sự thu thập trí tuệ, và chính trí tuệ nầy lần lượt dẫn đến sự giải 
thoát của tâm, mục tiêu cuối cùng của đạo Phật. Do đó, Giới, Định và 
Tuệ là một sự kết hợp hài hòa giữa những cảm xúc và tri thức của con 
người. Thiển sư Đơn Đồng Đại Nhẫn viết trong quyển 'Trở Về Vời Sự 
Tĩnh Lặng: "Tam Bảo trong Phật giáo Đệ tử nguyện quy-y Phật, 
nguyện quy-y Pháp, nguyện quy-y Tăng' là nền tảng của giới luật. 
Trong Phật giáo, giới luật không phải là một bộ luật đạo đức mà một 
ai đó hoặc điều gì đó bên ngoài chúng ta buộc chúng ta phải tuân theo. 
Giới luật là Phật tánh, là tính thần của vũ trụ. Thọ nhận giới luật là 
trao truyền một điều gì đó có ý nghĩa vượt lên trên sự hiểu biết của 
giác quan, như tinh thần của vũ trụ hay điều mà chúng ta gọi là Phật 
tánh. Những gì mà chúng ta chứng ngộ được qua thân thể và tâm thức 
được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, ngoài tầm kiểm soát của 
chúng ta. Trải nghiệm sự chứng ngộ này, chúng ta có thể biết ơn sự 
cao cả như thế nào của cuộc sống con người. Dầu chúng ta biết hay 
không biết, dầu chúng ta muốn hay không muốn, tinh thần vũ trụ vẫn 
lưu truyền. Như thế chúng ta có thể học được tinh thần đích thực của 
nhân loại... Phật là vũ trụ và Pháp là giáo huấn từ vũ trụ, và Tăng già 
là một nhóm người làm cho vũ trụ và giáo huấn của nó sống động 
trong đời sống của chúng ta. Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta phải 
có chánh niệm về Phật, Pháp, Tăng, dầu chúng ta có hiểu hay không." 


1187 


Ngũ giới là năm giới cấm của Phật tử tại gia và xuất gia, tuy 
nhiên, Đức Phật chế ngũ giới đặc biệt cho những Phật tử tại gia. Người 
trì giữ năm giới sẽ được tái sanh trở lại vào kiếp người (giới có nghĩa 
là ngăn ngừa, nó có thể chận đứng các hành động, ý nghĩ, lời nói ác, 
hay đình chỉ các nghiệp báo ác trong khi phát khởi. Năm giới là điều 
kiện căn bản làm người, ai giữ tròn các điều kiện cơ bản nầy mới xứng 
đáng làm người. Trái lại thì đời nầy chỉ sống bằng thân người, mà phi 
nhân cách, thì sau chết do nghiệp cảm thuần thục, khó giữ được thân 
người, mà phải tái sanh lưu chuyển trong các đường ác thú. Do đó 
người học Phật, thọ tam quy (Saranagamana), phải cố gắng trì ngũ giới 
(Panca-veramana). Khi chúng ta tôn trọng giữ gìn năm giới, chúng ta 
chẳắng những đem lại an lạc và hạnh phúc cho chính mình, mà còn cho 
gia đình và xã hội nữa. Mọi người sẽ thấy an toàn và thoải mái khi họ 
gần gủi với chúng ta. Ngoài ra, trì giữ năm giới căn bản sẽ khiến chúng 
ta khoan dung và tử tế hơn với người khác, đồng thời nó cũng khiến 
chúng ta biết quan tâm và chia sẻ với tha nhân những gì mà chúng ta 
có thể chia sẻ được. Ngũ giới còn giúp chúng ta những điều sau đây: 
khiến cho đời sống chúng ta có phẩm chất hơn, khiến cho chúng ta 
được mọi người kính trọng, khiến cho chúng ta trở thành một thành 
viên tốt trong gia đình, một người cha hiển, mẹ tốt, con ngoan, khiến 
chúng ta trở thành công dân tốt của xã hội. Giới luật là những qui tắc 
căn bản trong đạo Phật. Giới được Đức Phật chế ra nhằm giúp Phật tử 
giữ mình khỏi tội lỗi cũng như không làm các việc ác. Tội lỗi phát sanh 
từ ba nghiệp thân, khẩu và ý. Luật pháp và quy tắc cho phép người 
Phật tử thuần thành hành động đúng trong mọi hoàn cảnh (pháp điều 
tiết thân tâm để ngăn ngừa cái ác gọi là luật, pháp giúp thích ứng với 
phép tác chân chính bên ngoài gọi là nghi). Như trên đã nói, giới có 
nghĩa là hạnh nguyện sống đời phạm hạnh cho Phật tử tại gia và xuất 
gia. Có 5 giới cho người tại gia, 250 cho Tỳ kheo, 348 cho Tỳ kheo Ni 
và 58 giới Bồ Tát (gồm 48 giới khinh và 10 giới trọng). Trong khuôn 
khổ chương sách này, chúng ta chỉ đề cập đến ngũ giới cho người tại 
gia. Như trên đã nói, trong cả hai trường phái Nguyên Thủy và Đại 
Thừa, Đức Phật dạy các đệ tử của Ngài, nhất là Phật tử tại gia giữ gìn 
ngũ giới. Dù Kinh Phật không đi vào chi tiết, nhưng các đạo sư cả hai 
trường phái đã giải thích rất rõ ràng về sơ lược nội dung của năm giới 
nầy có thể tóm tắt như dưới đây: không sát sanh, không trộm cắp, 
không tà dâm, không vọng ngữ, và không uống những chất cay độc. 


1188 


Giới thứ nhất là Không Sát Sanh: Không Sát Sanh là giới thứ nhất 
trong Ngũ Giới. Chúng ta đang sống trong một thế giới bất toàn, mạnh 
hiếp yếu, lớn hiếp nhỏ, giết chóc tràn lan khắp nơi. Ngay trong thế giới 
loài vật, chúng ta cũng thấy cọp ăn nai, rắn ăn nhái, nhái ăn những côn 
trùng nhỏ, hoặc cá lớn nuốt cá bé, vân vân. Và hãy nhìn về thế giới 
loài người của chúng ta, chúng ta giết thú, thậm chí có khi vì quyền lợi 
mà chúng ta còn giết hại lẫn nhau nữa. Chính vì thế mà Đức Phật đặt 
ra giới luật thứ nhất cho chúng đệ tử của Ngài: “không sát sanh.” 
Không sát sanh là giới thứ nhất trong thập giới. Không sát sanh là 
không giết hại vì lòng từ bi mẫn chúng. Đây là giới luật đầu tiên dành 
cho cả xuất gia lẫn tại gia, không sát sanh bao gồm không giết, không 
bảo người giết, không hoan hỷ khi thấy giết, không nghĩ đến giết hại 
bất cứ lúc nào, không tự vận, không tán thán sự giết hay sự chết bằng 
cách nói: “Ông/bà thà chết đi còn sướng hơn sống.” Không sát sanh 
cũng bao gồm không giết hại thú vật. Không sát sanh cũng bao gồm 
không giết thú làm thịt, vì làm như vậy, chúng ta chẳng những cắt ngắn 
đời sống mà còn gây đau đớn và khổ sở cho chúng nữa (ba lý do trọng 
yếu để ngăn chặn sát sanh: a) Nghiệp báo nhơn quả: sát nghiệp bị sát 
báo, tức là giết người sẽ bị người giết lại. Đức Phật dạy: “Tất cả các 
loài hữu tình chúng sanh loài nào cũng quý trọng thân mạng, đều tham 
sống sợ chết. Tất cả già trẻ đều lo tiếc giữ thân mạng, thậm chí đến 
lúc già gần chết đến nơi vẫn còn sợ chết. Vì quý trọng sự sống, nên khi 
bị gia hại là họ căm thù trọn kiếp. Lúc gần chết lại oán ghét nhau, lấy 
oán để trả oán, oán không bao giờ chấm dứt.” b) Sát sanh cùng với tâm 
cứu hộ trái nhau. c) Bồi dưỡng thân tâm: Phật giáo cấm Phật tử đích 
thân giết hại, cố ý giết hại, nhơn giết, duyên giết; không cho phép Phật 
tử chế tạo và bán các dụng cụ sát sanh như cung tên, đao gươm, súng 
đạn, vân vân). Phật tử chân thuần nên luôn nhớ lời Phật dạy, chẳng 
những không sát sanh, chẳng những tôn trọng sự sống, mà còn trân quý 
sự sống. Không sát sanh đồng thời mở lòng từ đến tất cả chúng sanh 
không đưa ra một giới hạn nào cả. Tất cả chúng sanh trong đạo Phật, 
hàm ý tất cả mọi loài sinh vật, mọi loài có hơi thở. Một điều ai trong 
chúng ta cũng phải thừa nhận rằng mọi loài đều có sự sống, dù là 
người hay vật, đều tham sống sợ chết. Vì sự sống quý giá đối với muôn 
loài như vậy, mục đích của chúng ta là không để nó bị hại và tìm cách 
kéo dài sự sống. Điều nầy áp dụng đến cả những sinh vật nhỏ nhoi 
nhất có ý thức về sự sống. Theo Kinh Pháp Cú (131), Đức Phật day: 


1189 


“Ai mưu cầu hạnh phúc, bằng cách hại chúng sanh, các loài thích an 
lành, đời sau chẳng hạnh phúc.” Hạnh phúc của mọi loài sinh vật tùy 
thuộc vào sự sống của chúng. Vì vậy tước đoạt đi cái được xem là vô 
cùng quý giá đối với chúng là cực kỳ độc ác và vô lương tâm. Vì vậy, 
không làm hại và giết chóc kẻ khác là một trong những đạo đức quan 
trọng nhất của người con Phật. Những ai muốn dưỡng thói quen đối xử 
độc ác với loài vật cũng hoàn toàn có khả năng ngược đãi con người 
khi có cơ hội. Khi một ý nghĩ độc ác dần dẫn phát triển thành nỗi ám 
ảnh, nó có thể dẫn đến tính tàn bạo. Những người sát sanh phải chịu 
đau khổ trong kiếp hiện tại. Sau kiếp sống nầy, ác nghiệp sẽ đẩy họ 
vào khổ cảnh lâu dài. Ngược lại, người có lòng thương tưởng đến 
những chúng sanh khác và tránh xa việc sát sanh sẽ được tái sanh vào 
những cõi an vui và nếu có sanh lại làm người cũng sẽ được đây đủ 
sức khỏe, sắc đẹp, giàu sang, có ảnh hưởng, và thông minh, vân vân. 
Không sát sanh hay tàn hại sinh mạng của loài hữu tình. Trong giới 
luật thì giới nầy đứng đầu. Không sát sanh còn có nghĩa là không cố 
tâm giết hại sinh mạng, dù cho sanh mạng ấy là sinh mạng của loài 
vật, vì loài vật cũng biết đau khổ như chúng ta. Trái lại, phải luôn tôn 
trọng và cứu sống sinh mạng của muôn loài. Đức Phật đã dạy “Tội ác 
lớn không gì bằng giết hại sinh mạng; công đức lớn không gì bằng cứu 
sống sinh mạng. Đời sống thật quí báu đối với chúng sanh mọi loài.” 
Thật vậy, tất cả chúng sanh đều tham sống sợ chết, chúng ta nên tôn 
trọng đời sống và không nên sát hại bất cứ sinh vật nào. Giới này 
không những cấm chúng ta sát hại con người, mà còn cấm chúng ta sắt 
hại bất cứ sinh vật nào để kiếm tiền hay xem sát hại như một môn thể 
thao (săn bắn). Chúng ta có một thái độ bi mẫn đến muôn loài, và 
mong cho họ có đời sống hạnh phúc và giải thoát. Chăm sóc cho trái 
đất mà chúng ta đang ở, không làm ô nhiễm sông ngòi và không khí, 
không phá hủy rừng rậm cũng được bao gồm trong giới này. Giết hại 
chúng sanh, một trong bốn trọng tội trong Phật giáo. Sát sanh là cố ý 
giết hại mạng sống của chúng sanh, kể cả thú vật. Lời khuyên không 
sát sanh thách thức chúng ta phải sáng tạo ra những phương cách khác 
hơn bạo động nhằm giải quyết những xung đột. Không sát sanh hay tàn 
hại sinh mạng của loài hữu tình. Trong giới luật thì giới nầy đứng đầu. 
Không sát sanh còn có nghĩa là không cố tâm giết hại sinh mạng, dù 
cho sanh mạng ấy là sinh mạng của loài vật, vì loài vật cũng biết đau 
khổ như chúng ta. Trái lại, phải luôn tôn trọng và cứu sống sinh mạng 


1190 


của muôn loài. Đức Phật đã dạy “tội ác lớn không gì bằng giết hại sinh 
mạng; công đức lớn không gì bằng cứu sống sinh mạng.” Theo giáo 
thuyết nhà Phật thì giết người là phạm trọng giới, giết bất cứ loài sinh 
vật nào cũng đều phạm khinh giới. Tự vẩn hay tự giết mình cũng đưa 
đến những hình phạt nặng nề trong kiếp lai sanh. Theo Hòa Thượng 
Dhammananda trong Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo, sự cấm lấy 
đi mạng sống không những chỉ cho loài người mà cho tất cả các sinh 
vật thuộc mọi loài, cả lớn lẫn bé, từ con sâu con kiến. Mỗi ngày, một 
số lớn súc vật bị giết để làm thực phẩm, người ăn thịt nhiều, trong khi 
người ăn chay lại ít. Trong lãnh vực khoa học, nhiều con vật được dùng 
trong nhiều cuộc khảo cứu và thử nghiệm. Trong lãnh vực hành pháp, 
vũ khí được xử dụng để diệt tội phạm. Những cơ quan bảo vệ luật pháp 
trừng trị kẻ phạm pháp. Những kẻ hiếu chiến xử dụng vũ khí để giết 
hại lẫn nhau. Những hành động kể ra trên đây là những thí dụ không bị 
coi là bất hợp pháp hay đi ngược lại lề lối sinh hoạt hằng ngày trên thế 
giới. Thật ra, người ta còn có thể cho là sai khi cấm làm những hành 
động đó. Ngày nay nhiều động vật bị cấy những vi trùng, và nhờ 
những vi trùng, những mầm bệnh, và nhiều loại vi trùng đã được khám 
phá. Hầu hết mọi thứ đều chứa vi trùng, ngay cả đến nước uống. Tuy 
có một phần lớn những bất tịnh được ngăn lại bởi máy lọc, vi trùng vẫn 
qua được. Cho nên vô số vi trùng vào trong cuống họng ta với mỗi 
ngụm nước. Cũng giống như vậy với thuốc men, bất cứ lúc nào thuốc 
men được dùng đến, vô số vi trùng bị giết. Những vi trùng có được coi 
như là chúng sinh hay không phải là chúng sinh? Nếu như vậy, không 
ai có thể hoàn toàn tuân theo giới nây được. Ngoài ra có một số người 
quan niệm là người không giết mạng sống con vật cũng nên không ăn 
thịt, vì ăn thịt là khuyến khích người khác sát sanh, tội cũng không kém 
gì người giết. Sát sanh là một trong mười ác nghiệp, giết hại mạng 
sống của loài hữu tình. Theo Đức Phật và Phật Pháp của Hòa Thượng 
Narada, sát sanh là cố ý giết chết một chúng sanh. Trong Phạn ngữ, 
“Panatipata,” pana có nghĩa là đời sống tâm vật lý của một chúng 
sanh. Xem thường đời sống, tiêu diệt, cắt đứt, ngăn chận sức tiến của 
năng lực một đời sống, không cho nó tiếp tục trôi chảy là panatipata. 
Pana còn có nghĩa là cái gì có hơi thở. Do đó tất cả những động vật, kể 
cả loài thú, đều được xem là sanh vật. Tuy nhiên, cây cổ không được 
xem là “sinh vật” vì chúng không có phần tinh thân. Tuy nhiên, chư 
Tăng Ni cũng không được phép hủy hoại đời sống của cây cỏ. Giới 


1191 


nầy không áp dụng cho những cư sĩ tại gia. Có năm điều kiện cần thiết 
để thành lập một nghiệp sát sanh: có một chúng sanh, biết rằng đó là 
một chúng sanh, ý muốn giết, cố gắng để giết, và giết chết chúng sanh 
đó. Nghiệp dữ gây ra do hành động sát sanh nặng hay nhẹ tùy sự quan 
trọng của chúng sanh bị giết. Nếu giết một bậc vĩ nhân hiển đức hay 
một con thú to lớn tạo nghiệp nặng hơn là giết một tên sát nhân hung 
dữ hay một sinh vật bé nhỏ, vì sự cố gắng để thực hiện hành động sát 
sanh và tai hại gây ra quan trọng hơn. Quả dữ của nghiệp sát sanh bao 
gồm yểu mạng, bệnh hoạn, buồn rầu khổ nạn vì chia ly, và luôn luôn 
lo sợ. “Không sát sanh” là một trong tám giới đầu trong Thập Giới mà 
Đức Phật chế ra cho Phật tử tại gia cứ mỗi nửa tháng là phảẩi giữ tám 
giới nầy trong 24 giờ. Nếu chúng ta thực sự tin rằng tất cả chúng sanh 
sẽ là Phật trong tương lai, chúng ta sẽ không bao giờ nghĩ đến sát hại 
chúng sanh bằng bất cứ giá nào. Mà ngược lại chúng ta sẽ cảm thương 
chúng sanh với lòng từ bi không có ngoại lệ. Người Phật tử không sát 
sanh vì lòng thương xót đối với chúng sanh khác. Bên cạnh đó, không 
sát sanh giúp cho chúng ta trở nên rộng lượng và giàu lòng từ mẫn. 
Phật tử chơn thuần chẳng những không sát sanh mà phải phóng sanh. 
Phóng sanh có nghĩa là không giết hại mà ngược lại bảo vệ và thả cho 
được tự do (phóng thích) sanh vật. Một người có tâm đại bi không bao 
giờ sát hại chúng sanh. Ngược lại, người ấy luôn cố gắng thực hành 
hạnh phóng sanh. Phật tử thuần thành nên luôn duy trì lòng từ và tu tập 
hạnh phóng sanh. Đức Phật dạy: “Phật tử thuần thành nên luôn nhớ 
như vầy “Tất cả người nam đã từng là cha ta và tất cả người nữ đã từng 
là mẹ ta. Không có một sinh vật nào chưa từng sanh ra ta trong một 
trong những tiễn kiếp, vì vậy tất cả họ đều là cha mẹ ta. Vì vậy, hễ 
một người giết và ăn thịt một sinh vật, tức là người ấy giết và ăn thịt 
cha mẹ ta.” Theo giáo thuyết nhà Phật, một nguyên nhân duy nhất gây 
ra chiến tranh trên thế giới là cộng nghiệp của con người quá nặng. 
Nếu trong kiếp này tôi giết anh, thì trong kiếp tới anh sẽ giết tôi; và 
trong kiếp kế tới nữa tôi sẽ trở lại giết anh. Vòng giết chóc này cứ tiếp 
tục mãi mãi. Con người giết thú và trong kiếp tới họ có thể trở thành 
thú. Có thể những con thú một lần bị con người giết bây giờ trở lại 
thành người để trả thù. Cái vòng lẩn quẩn này tiếp diễn không ngừng. 
Đó là lý do tại sao cái vòng giết chóc đẫm máu này hiện hữu. Công 
đức tích tụ từ hạnh phóng sanh thật là vô biên. Vì công đức này có thể 
giúp cho các sinh vật được sống hết nguyên kiếp tự nhiên của họ. Để 


1192 


giảm thiểu hay triệt tiêu cộng nghiệp sát sanh, chúng ta phải thực hành 
hạnh phóng sanh. Chúng ta càng phóng sanh thì cộng nghiệp sát sanh 
của thế giới này càng nhẹ đi. Nếu các chúng sanh trong các thế giới ở 
lục đạo, mà tâm chẳng sát sanh, thì không bị sinh tử nối tiếp. Theo 
Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Sáu, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan 
về giới “Đoạn sát,” một trong bốn giới quan trọng cho chư Tăng Ni 
trong Phật giáo: “A Nan! Nếu các chúng sanh trong các thế giới ở lục 
đạo, mà tâm chẳng sát, thì không bị sanh tử nối tiếp. A Nan! Ông tu 
tam muội, gốc để vượt khỏi trần lao, nếu sát tâm chẳng trừ, thì không 
thể ra khỏi được. A Nan! Dù có đa trí, thiển định hiện tiền, nhưng 
chẳng đoạn nghiệp sát, thì quyết lạc về thần đạo. Thượng phẩm là đại 
lực quỷ, trung phẩm làm phi hành dạ xoa, các quỷ soái, hạ phẩm là địa 
hành la sát. Các quỷ thần ấy cũng có đồ chúng, đều tự tôn mình thành 
vô thượng đạo. Sau khi ta diệt độ, trong đời mạt pháp, nhiều quỷ thần 
ấy xí thịnh trong đời, tự nói: “Ăn thịt cũng chứng được Bồ Đề.” A Nan! 
Tôi khiến các Tỳ Kheo ăn ngũ tịnh nhục, thịt đó đều do tôi thần lực 
hóa sinh, vẫn không mạng căn, vì rằng về đất Bà La Môn, phần nhiều 
ẩm thấp, lại thêm nhiều đá, nên cây cỏ và rau không sinh. Tôi dùng 
thần lực đại bi giúp, nhân đức từ bi lớn, giả nói là thịt. Ông được ăn 
các món đó. Thế sau khi Như Lai diệt độ rồi, các Thích tử lại ăn thịt 
chúng sanh? Các ông nên biết: người ăn thịt đó, dù được tâm khai ngộ 
giống như tam ma địa, cũng đều bị quả báo đại la sát. Sau khi chết 
quyết bị chìm đắm biển khổ sinh tử, chẳng phải là đệ tử Phật. Những 
người như vậy giết nhau, ăn nhau, cái nợ ăn nhau vướng chưa xong thì 
làm sao ra khỏi được tam giới? A Nan! Ông dạy người đời tu tam ma 
địa, phải đoạn nghiệp sát sanh. Ấy gọi là lời dạy rõ ràng, thanh tịnh và 
quyết định thứ hai của Như Lai. Vì cớ đó, nếu chẳng đoạn sát mà tu 
thiển định, ví như người bịt tai nói to, muốn cho người đừng nghe. Như 
thế gọi là muốn dấu lại càng lộ. Các Tỳ Kheo thanh tịnh cùng các Bồ 
Tát lúc đi đường chẳng dẫm lên cỏ tươi, huống chỉ lấy tay nhổ. Thế 
nào là đại bi khi lấy chúng sanh huyết nhục để làm món ăn. Nếu các 
Tỳ Kheo chẳng mặc các đồ tơ lụa của đông phương, và những giày 
dép, áo, lông, sữa, phó mát, bơ của cõi nầy. VỊ đó mới thật là thoát 
khỏi thế gian. Trả lại cái nợ trước hết rồi, chẳng còn đi trong ba cõi 
nữa. Tại sao? Dùng một phần thân loài vật, đều là trợ duyên sát 
nghiệp. Như người ăn trăm thứ lúa thóc trong đất, chân đi chẳng dời 
đất. Quyết khiến thân tâm không nỡ ăn thịt hay dùng một phần thân 


1193 


thể của chúng sanh, tôi nói người đó thật là giải thoát. Tôi nói như vậy, 
gọi là Phật nói. Nói không đúng thế, tức là ma Ba Tuần thuyết. Trong 
kinh Trung Bộ, Đức Phật khuyên con người, nhất là Phật tử không nên 
sát sanh vì chúng hữu tình ai cũng sợ đánh đập giết chóc, và sanh 
mạng là đáng trân quý. Đức Phật luôn tôn trọng sự sống, ngay cả sự 
sống của loài côn trùng và cỏ cây. Ngài tự mình thực hành không đổ 
thức ăn thừa của mình trên đám cỏ xanh, hay nhận chìm trong nước có 
các loại côn trùng nhỏ. Đức Phật khuyên các đệ tử của Ngài chớ nên 
sát sanh. Ngài trình bày rõ ràng rằng sát sanh đưa đến tái sanh trong 
địa ngục, ngạ quỷ hay súc sanh, và hậu quả nhẹ nhàng nhất cho sát 
sanh là trở lại làm người với tuổi thọ ngắn. Lại nữa, sát hại chúng sanh 
đem đến sự lo âu sợ hãi và hận thù trong hiện tại và tương lai và làm 
sanh khởi tâm khổ tâm ưu. Ngài dạy: “Này gia chủ, sát sanh, do duyên 
sát sanh tạo ra sợ hãi hận thù ngay trong hiện tại, sợ hãi hận thù trong 
tương lai, khiến tâm cảm thọ khổ ưu. Từ bỏ sát sanh, không tạo ra sợ 
hãi hận thù trong hiện tại, không sợ hãi hận thù trong tương lai, không 
khiến tâm cảm thọ khổ ưu. Người từ bỏ sát sanh làm lắng dịu sợ hãi 
hận thù này.” Ngài lại dạy các đệ tử xuất gia như sau: “Ở đây, này các 
Tỷ kheo, Thánh đệ tử đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh. Này các Tỷ 
kheo, Thánh đệ tử từ bỏ sát sanh, đem sự không sợ hãi cho vô lượng 
chúng sanh, đem sự không hận thù cho vô lượng chúng sanh, đem sự 
bất tổn hại cho vô lượng chúng sanh. Sau khi cho vô lượng chúng sanh 
không sợ hãi, không hận thù và bất tổn hại, vị ấy sẽ được san sẻ vô 
lượng không sợ hãi, không hận thù và bất tổn hại. Này các Tỷ kheo, 
đâ y là bố thí thứ nhất, là đại bố thí, được biết là tối sơ, được biết là lâu 
ngày, không bị những Sa môn, Bà la môn có trí khinh thường.” Trong 
Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: “AI ai cũng sợ gươm đao, ai ai cũng sợ 
sự chết; vậy nên lấy lòng mình suy lòng người, chớ giết chớ bảo giết 
(129). Ai ai cũng sợ gươm đao, ai ai cũng thích được sống còn; vậy nên 
lấy lòng mình suy lòng người, chớ giết chớ bảo giết (130). Nếu lấy đao 
gậy hại người toàn thiện toàn nhân, lập tức kẻ kia phải thọ lấy đau khổ 
trong mười điều (137). Thống khổ về tiển tài bị tiêu mất, thân thể bị 
bại hoại, hoặc bị trọng bịnh bức bách (138). Hoặc bị tấn tâm loạn ý, 
hoặc bị vua quan áp bách, hoặc bị vu trọng tội, hoặc bị quyến thuộc ly 
tán (139). Hoặc bị tài sản tan nát, hoặc phòng ốc nhà cửa bị giặc thiêu 
đốt, và sau khi chết bị đọa vào địa ngục (140).” Giới thứ nhì là Không 
Trộm Cắp: Không trộm cắp hay không lừa đảo, hay không lấy bất cứ 


1194 


thứ gì với ý định không lương thiện. Không trộm cắp đồng thời sống 
lương thiện, chỉ lấy những gì được cho theo đúng phép. Lấy những gì 
thuộc về người khác tuy không nghiêm trọng như tước đoạt mạng sống 
của họ, nhưng nó vẫn được xem là trọng tội bởi vì đã lấy đi của họ một 
niềm vui nào đó. Vì không ai muốn bị trộm cắp, cho nên không có gì 
khó hiểu khi thấy rằng lấy những gì không phải là của riêng mình là 
một lỗi lâm. Ý nghĩ thúc đẩy một người trộm cắp không bao giờ là 
thiện ý hay hảo ý được. Vì thế trộm cắp dẫn đến bạo hành, thậm chí cả 
sát nhân nữa. Những người buôn bán rất dễ phạm phải giới 'không 
trộm cắp'. Một người có thể dùng ngòi viết và miệng lưỡi của mình 
với ý đồ trộm cắp. Không thể có an lạc và hạnh phúc trong một xã hội 
mà người ta lúc nào cũng phải để phòng trộm cắp. Trộm cắp có thể có 
nhiều hình thức, như một công nhân làm việc chểnh mảng hay vụng về 
nhưng vẫn được trả lương đầy đủ, người ấy thật sự là một tên trộm, vì 
họ nhận đồng tiền mà họ không đáng nhận. Và điều nầy cũng áp dụng 
đối với người chủ, nếu họ không trả lương đầy đủ cho công nhân. Tất 
cả chúng ta đều có quyển sở hữu như nhau, chúng ta có quyền cho theo 
như ý nguyện. Tuy nhiên, chúng ta không nên lấy bất cứ thứ gì không 
thuộc về mình bằng cách trộm cắp hay lừa đảo. Thay vào đó, chúng ta 
nên học cách cho để giúp đở người khác, và luôn bảo trì những gì 
chúng ta đang xử dụng, dù vật ấy thuộc về ta hay của công cộng. Theo 
nghĩa rộng, giới cấm này bao gồm cả phần trách nhiệm. Nếu chúng ta 
trây lười và lơ là bổn phận học hỏi và làm việc, người ta nói chúng ta 
“đang ăn cắp thì giờ” của chính mình. Giới này cũng khuyến khích 
chúng ta nên có lòng quảng đại bao dung. Người Phật tử nên luôn giúp 
đở người nghèo khổ bệnh hoạn và cúng dường lên chư Tăng Ni đang tu 
tập. Người Phật tử cũng nên luôn quảng đại với cha mẹ, thầy bạn để tỏ 
lòng biết ơn với những lời khuyên lơn dạy dỗ tốt lành của họ. Người 
Phật tử cũng nên luôn tổ lòng thông cảm và khuyến tấn những người 
đang khổ đau phiền não. Giúp đỡ họ bằng lời Pháp Nhủ cũng được coi 
như là cách bố thí cao thượng nhất. Không trộm cắp vì chúng ta không 
được quyền lấy những gì mà người ta không cho. Không trộm cắp làm 
cho chúng ta trở nên liêm khiết. Không trộm cắp là một trong tám giới 
đầu trong Thập Giới mà Đức Phật chế ra cho Phật tử tại gia cứ mỗi 
nửa tháng là phải giữ tám giới nầy trong 24 giờ. Lấy bất cứ thứ gì mà 
không được cho bởi chủ nhân hay trộm cắp cũng sai ngay cả về mặt 
pháp lý. Không trộm cắp có nghĩa là không trực tiếp hay gián tiếp 


1195 


phỉnh gạt để lấy của người. Trái lại còn phải cố gắng bố thí cho muôn 
loài. Đức Phật đã từng dạy “họa lớn không øì bằng tham lam; phước 
lớn không gì bằng bố thí”. Chúng ta không có quyền lấy bất cứ thứ gì 
mà người ta không cho. Không trộm cắp giúp cho chúng ta trở nên 
lương thiện hơn (bất cứ vật gì của người không cho mà mình cố ý lấy, 
thì gọi là thâu đạo hay trộm cắp. Ý nghĩa ngăn cẩn trộm cắp là để diệt 
trừ nghiệp báo, nhơn quả ở ngoài, chủ yếu là trừ tâm niệm tham và 
diệt hẳn ngã chấp, ái dục mạnh thì khởi tâm tham cầu, tham cầu không 
được thì sanh ra trộm cắp. Một khi chấp ngã, nghĩa là chấp có ta, thì có 
của mình mà không có của người, chỉ nghĩ đến sở hữu của ta, không 
nghĩ đến sở hữu của người. Ngăn ngừa trộm cướp tức là chận đứng 
lòng tham và chấp ngã). Có năm điều kiện cần thiết để thành lập 
nghiệp trộm cắp: có sở hữu của người khác, biết như vậy (biết đó là sở 
hữu của người khác), có ý định đoạt vật ấy làm sở hữu cho mình, cố 
gắng trộm cấp, và chính hành động trộm cắp. Người Phật tử chơn 
thuần không nên trộm cắp vì không trộm cắp sẽ giúp chúng ta tăng 
lòng quảng đại, tăng lòng thành tín nơi người, tăng lòng thành thật, 
không khốn khổ, và không thất vọng. Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, 
quyển Sáu, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về giới “Đoạn Đạo,” 
một trong bốn giới quan trọng cho chư Tăng Ni trong Phật giáo: “A 
Nan! Nếu các chúng sanh trong các thế giới ở lục đạo, mà tâm chẳng 
thâu đạo, thì chẳng theo nghiệp ấy bị sanh tử tương tục. A Nan! Ông tu 
tam muội, cốt để thoát khỏi trần lao, nếu cái “thâu tâm” chẳng trừ thì 
quyết không thể ra khỏi được. A Nan! Dù có đa trí, thiền định hiện 
tiền, như chẳng đoạn đạo nghiệp, quyết lạc về tà đạo. Thượng phẩm 
làm loài tinh linh, trung phẩm làm loài yêu mị, hạ phẩm làm người tà, 
bị mắc cái yêu mị. Các loại tà ấy cũng có đồ chúng, đều tự tôn mình 
thành vô thượng đạo. Sau khi tôi diệt độ, trong đời mạt pháp, nhiều 
loài tà mị ấy xí thịnh trong đời, dấu diếm sự gian trá, xưng là thiện tri 
thức. Họ tự tôn mình được pháp của bậc thượng nhân, dối gạt những kẻ 
không biết, khủng bố khiến người kia mất cái tâm, đi đến đâu làm nhà 
cửa của người bị hao tổn. Tôi dạy các Tỳ Kheo đi các nơi khất thực, 
khiến bỏ cái tham, thành đạo Bồ Đề. Các ông Tỳ Kheo chẳng tự nấu 
chín mà ăn, tạm ở đời cho qua cái sống thừa, ở trọ tạm ba cõi, chỉ một 
mặt đi qua, rồi không trở lại (nhất lai). Thế nào cái người giặc, mượn y 
phục của tôi, buôn bán pháp của Phật để nuôi mình, tạo các nghiệp, 
đều nói là Phật pháp, trở lại chê người xuất gia, giữ giới cụ túc là đạo 


1196 


tiểu thừa. Bởi vậy làm nghi lầm vô lượng chúng sanh, kẻ đó sẽ bị đọa 
vào địa ngục vô gián. Nếu sau khi tôi diệt độ, có ông Tỳ Kheo phát 
tâm quyết định tu tam ma để, có thể đối trước hình tượng Phật, nơi 
thân phần, làm một cái đèn, hoặc đốt một ngón tay, và trên thân đốt 
một nén hương. Tôi nói người ấy một lúc đã trả xong các nợ trước từ 
vô thủy, từ giả luôn thế gian, thoát khỏi các hoặc lậu. Dù chưa liền 
nhận rõ đường vô thượng giác, người ấy đã quyết định tâm với pháp. 
Nếu chẳng làm chút nhân nhỏ mọn bỏ thân như vậy, dù thành đạo vô 
vi, quyết phải trở lại sinh trong cõi người, để trả nợ trước. Như tôi ăn 
lúa của ngựa ăn không khác. A Nan! Ông dạy người đời tu tam ma địa, 
sau sự đoạn dâm, đoạn sát, phải đoạn thâu đạo. Ấy gọi là lời dạy rõ 
ràng, thanh tịnh, quyết định thứ ba của Như Lai. A Nan! Bởi vậy nếu 
chẳắng đoạn thâu đạo mà tu thiển định, ví như người đổ nước vào chén 
vỡ, muốn cho đầy chén, dù trải qua nhiều kiếp, không bao giờ đầy. 
Nếu các Tỳ Kheo, ngoài y bát ra, một phân một tấc cũng chẳng nên 
chứa để. Đồ ăn xin được, ăn thừa, ban lại cho chúng sanh đói. Giữa 
chúng nhóm họp, chấp tay lễ bái, có người đánh và mắng, xem như là 
khen ngợi. Quyết định thân tâm, hai món đều dứt bỏ. Thân thịt cốt 
huyết, cho chúng sanh dùng. Chẳng đem quyền nghĩa của Phật nói, 
xoay làm kiến giải của mình, để lầm kẻ sơ học. Phật ấn chứng cho 
người ấy được chân tam muội. Tôi nói như vậy, gọi là Phật thuyết. Nói 
chẳng đúng thế, gọi là ma thuyết. Giới thứ ba là Không Tà Dâm: 
Không tà dâm có nghĩa là không lang chạ với vợ hay chồng người, 
hoặc với người không phải là vợ hay chồng của mình. Gian dâm là sai. 
Người Phật tử tại gia nên có trách nhiệm trong vấn để tình dục. Nếu 
chưa xuất gia được để tu hành giải thoát, thì hai vợ chồng nên gìn giữ 
mối quan hệ đứng đắn, ân cần, yêu thương và trung thành với nhau, thì 
gia đình sẽ hạnh phúc, và xã hội sẽ tốt đẹp hơn. Người phạm tội gian 
dâm không còn được kính nể và không được ai tin cậy. Tà dâm dính líu 
tới những người mà mối liên hệ vợ chồng phải tránh theo tập tục, hay 
với những người cấm bởi pháp luật, hay bởi Pháp, là sai. Cho nên ép 
buộc bằng phương tiện vũ lực hay tiển bạc một người đã có gia đình 
hay người chưa có gia đình ưng thuận là tà dâm. Mục đích của giới thứ 
ba là gìn giữ sự kính trọng gia đình và mỗi người liên hệ để bảo vệ tính 
cách thiêng liêng bất khả xâm phạm (Giới nầy chia làm hai loại, tại 
gia và xuất gia. Không tà dâm chỉ dành cho người tại gia thọ trì năm 
giới cấm, nghĩa là vợ chồng không chính thức cưới hỏi, phi thời, phi xứ, 


1197 


đều thuộc tà dâm. Giới cấm nầy chẳng những giúp ta tránh được quả 
báo, mà còn đặc biệt gìn giữ và trưởng dưỡng thân tâm không cho chạy 
theo tình dục phi thời phi pháp. Về phần Tăng chúng xuất gia, với ý chí 
cầu phạm hạnh, giới nầy đòi hỏi Tăng chúng đoạn tuyệt với tất cả mọi 
hành vi dâm dục, cho đến khởi tâm động niệm đều là phạm giới). Theo 
Thanh Tịnh Đạo, tà hạnh là làm những điều đáng lý không nên làm, và 
không làm cái nên làm, do tham sân si và sợ. Chúng được gọi là đường 
xấu vì đó là những con đường mà bậc Thánh không đi. Tà dâm được 
nói trong giáo lý nhà Phật như là một trong những hình thức tương tự 
với sự Gian Dâm. Với Tăng Ni dù chỉ suy nghĩ hay ao ước đến chuyện 
làm tình với một người khác, chứ đừng nói đến chuyện làm tình, là đã 
có tội và phạm giới luật nhà Phật, phải bị khai trừ khỏi Giáo đoàn. 
Riêng với Phật tử tại gia, nếu suy nghĩ hay ao ước, hoặc làm tình với 
người không phải là vợ chồng của mình đều bị cấm đoán. Tránh tà 
dâm là tôn trọng con người và những quan hệ cá nhân. Nhiều bất hạnh 
xãy đến với những con người tà hạnh và có lối sống thiếu trách nhiệm. 
Kết quả của sự tà hạnh là nhiều gia đình tan vỡ, nhiều trẻ em trở thành 
nạn nhân của sự lạm dụng tình dục. Đối với tất cả Phật tử tại gia, hạnh 
phúc của chính mình cũng là hạnh phúc của người khác, vì thế vấn đề 
tình dục phải được thực thi bằng sự lo lắng yêu thương, chứ không bằng 
sự ham muốn đòi hỏi của xác thịt. Khi thọ trì giới này, Phật tử tại gia 
nên tự kiểm vấn để tình dục, và vợ chồng nên trung thành với nhau. 
Vấn đề này cũng giúp tạo nên sự an lạc trong gia đình. Trong một gia 
đình hạnh phúc, người chồng và người vợ phải tương kính và thương 
yêu nhau. Có được gia đình hạnh phúc, thế giới sẽ trở thành một nơi 
tốt hơn cho đời sống. Những người Phật tử trẻ nên luôn nhớ có thân thể 
tinh khiết mới phát sanh được những việc thiện lành trong cuộc sống 
hằng ngày. Người Phật tử chơn thuần không nên tà hạnh vì thứ nhất 
chúng ta không muốn làm người xấu trong xã hội; thứ hai là không tà 
hạnh giúp chúng ta trở nên trong sạch và đàng hoàng hơn. Không tà 
hạnh là giới cấm thứ ba trong ngũ giới cho hàng tại gia, cấm ham 
muốn nhiều về sắc dục hay tà hạnh với người không phải là vợ chồng 
của mình. Giới thứ ba trong mười giới trọng cho hàng xuất gia trong 
Kinh Phạm Võng, cắt đứt mọi ham muốn về sắc dục. Người xuất gia 
phạm giới dâm dục tức là phạm một trong tứ đọa, phải bị trục xuất 
khỏi giáo đoàn vĩnh viễn. Đây là một trong tám giới đầu trong Thập 
Giới mà Đức Phật chế ra cho Phật tử tại gia cứ mỗi nửa tháng là phải 


1198 


giữ tám giới nầy trong 24 giờ. Có bốn điều kiện cần thiết để tạo 
nghiệp tà dâm: ý nghĩ muốn thỏa mãn nhục dục, cố gắng thỏa mãn 
nhục dục, tìm phương tiện để đạt được mục tiêu, và sự thỏa mãn hay 
hành động tà dâm. Riêng đối với người xuất gia, vị Tỳ Kheo nào chủ ý 
dâm dục mà nói với người nữ hoặc người nam nên có quan hệ tình dục 
với mình, vị ấy phạm giới Tăng thân giải cứu. Vị Tỳ Kheo Ni nào có 
chủ ý dâm dục, với người nam hay người nữ, là phạm một trong tám 
giới Rơi Rụng. Vị ấy không còn xứng đáng làm Tỳ Kheo Ni và không 
thể tham dự vào những sinh hoạt của giáo đoàn nữa. Dùng lời nói hay 
cử chỉ có tác dụng kích động dâm tính, là phạm giới Rơi Rụng thứ bảy. 
Bảo rằng mình sẵn sàng trao hiến tình dục cho người kia, là phạm giới 
Rơi Rụng thứ tám. Theo Đức Phật và Phật Pháp của Hòa Thượng 
Narada, đây là những quả báo không tránh khỏi của tà dâm: có nhiều 
kẻ thù, đời sống vợ chồng không hạnh phúc, và sanh ra làm đàn bà hay 
làm người bán nam bán nữ. Nếu các chúng sanh trong các thế giới ở 
lục đạo, mà tâm chẳng dâm, thì không bị sinh tử nối tiếp. Theo Kinh 
Thủ Lăng Nghiêm, quyển Sáu, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về 
giới “Đoạn dâm,” một trong bốn giới quan trọng cho chư Tăng Ni trong 
Phật giáo: “A Nan! Ông tu tam muội, gốc để ra khỏi trần lao, nếu tâm 
dâm chẳng trừ, thì không thể ra được. Dù có đa trí, thiển định hiện tiền, 
nhưng chẳng đoạn dâm, thì quyết bị lạc về ma đạo. Thượng phẩm là 
ma vương, trung phẩm là ma dân, hạ phẩm là ma nữ. Các ma kia cũng 
có đồ chúng, đều tự xưng mình thành vô thượng đạo. Sau khi tôi diệt 
độ, trong đời mạt pháp, phần nhiều các ma dân ấy xí thịnh trong đời, 
hay làm việc tham dâm, làm bậc thiện tri thức, khiến các chúng sanh 
lạc vào hầm ái kiến, sai mất đường Bồ Để. A Nan! Ông dạy người đời 
tu tam ma địa, trước hết phải đoạn dâm. Ấy gọi là lời dạy rõ ràng 
thanh tịnh, quyết định thứ nhứt của Như Lai. Vì cớ đó nếu chẳng đoạn 
dâm mà tu thiển định, ví như nấu cát muốn thành cơm, trải qua trăm 
nghìn kiếp chỉ thấy cát nóng mà thôi. Tại sao? Bởi vì cát không phải là 
bản nhân của cơm. A Nan! Nếu ông đem cái thân dâm mà cầu diệu 
quả của Phật, dù được diệu ngộ, cũng đều là dâm căn, căn bản thành 
dâm, luân chuyển trong ba đường, quyết chẳng ra khỏi. Do đường lối 
nào tu chứng Niết Bàn của Như Lai? Quyết khiến thân tâm đều đoạn 
cơ quan dâm dục, đoạn tính cũng không còn, mới có thể trông mong tới 
Bồ Đề của Phật. Như thế tôi nói, gọi là Phật thuyết. Nói chẳng đúng 
thế, tức là ma Ba Tuần thuyết. Theo Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật dạy: 


1199 


“Này các Tỳ Kheo, Như Lai không thấy một sắc nào khác, do sắc đó 
tâm của một người đàn ông bị hấp dẫn, xâm chiếm và ngự trị như sắc 
của một người đàn bà. Này các Tỳ Kheo, sắc của một người đàn bà 
xâm chiếm và ngự trị tâm của người đàn ông. Này các Tỳ Kheo, Như 
Lai không thấy một âm thanh nào khác, do âm thanh đó tâm của một 
người đàn ông bị hấp dẫn, xâm chiếm và ngự trị như âm thanh của một 
người đàn bà. Này các Tỳ Kheo, âm thanh của một người đàn bà xâm 
chiếm và ngự trị tâm của người đàn ông. Lại cũng như vậy đối với 
hương, vị, xúc...” Sự hấp dẫn về giới tính được Đức Phật mô tả như là 
một xung lực mạnh mẽ nhất trong con người. Nếu trổ thành một kẻ nô 
lệ cho xung lực nầy thì dù có là người mạnh nhất cũng biến thành yếu 
ớt, dù là bậc hiển nhân cũng có thể từ bậc cao rớt xuống bậc thấp như 
thường. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: “Buông lung theo tà dục, 
sẽ chịu bốn việc bất an: mắc tội vô phước, ngủ không yên, bị chê là vô 
luân, đọa địa ngục (309). Vô phước đọa ác thú bị khủng bố, ít vui, quốc 
vương kết trọng tội: đó là kết quả của tà dâm. Vậy chớ nên phạm đến 
(310).” Trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật dạy: “Có người lo 
lắng vì lòng dâm dục không dứt nên muốn đoạn âm. Đoạn âm không 
bằng đoạn tâm. Tâm như người hướng dẫn, một khi người hướng dẫn 
ngừng thì những kẻ tùng sự đều phải ngừng. Tâm tà không ngưng thì 
đoạn âm có ích gì? Đức Phật Ca Diếp có dạy rằng: “Dục sinh từ nơi ý. 
Ý do tư tưởng sinh, hai tâm đều tịch lặng, không mê sắc cũng không 
hành dâm'.” Giới thứ tư là Không Vọng Ngữ: Vọng ngữ là lời nói giả 
dối để phỉ báng, khoe khoang hay lừa dối người khác. Vọng ngữ là 
không nói đúng sự thật (nói dối). Vọng ngữ cũng còn có nghĩa là nói 
lời đâm thọc, nói lưỡi hai chiều hay nói lời hủy báng. Vọng ngữ còn có 
nghĩa là nói lời thô lỗ cộc cằn, hay nói lời nhẩm nhí vô ích. Hủy báng 
kinh điển Phật giáo cũng được xem như một thứ vọng ngữ nghiêm 
trọng. Hủy báng kinh điển Phật giáo có nghĩa là chế nhạo những lời 
Phật dạy được viết lại trong kinh điển, như cho rằng những nguyên tắc 
ấy là giả, rằng những lời Phật dạy trong kinh điển Phật giáo hay trong 
Đại Thừa Phật giáo là do ma vương nói ra, vân vân. Loại phạm tội này 
không thể sám hối được. Theo Đức Phật và Phật Pháp của Hòa 
Thượng Narada, có bốn điều kiện cần thiết để tạo nên nghiệp nói dối: 
có sự giả dối không chân thật, ý muốn người khác hiểu sai lạc sự thật, 
thốt ra lời giả dối, và tạo sự hiểu biết sai lạc cho người khác. Theo 
Phật giáo, vọng ngữ là lối biện bạch chính cho những tội lỗi khác. Phật 


1200 


tử chân thuần phải nên để ý những trường hợp sau đây: vì tranh đua 
nên chúng ta nói dối; vì tham lam nên chúng ta nói dối; vì muốn cầu 
cạnh nên chúng ta nói dối; vì ích kỷ nên chúng ta nói dối; vì tự lợi nên 
nói dối. Chúng ta nói dối để lừa gạt người khác. Chúng ta phạm lỗi mà 
không dám tự nhận nên nói dối, tìm lời biện bạch cho mình, vân vân 
và vân vân. Cũng theo Đức Phật và Phật Pháp của Hòa Thượng 
Narada, có những hậu quả không tránh khỏi của sự nói dối: bị mắng 
chưởi nhục mạ, tánh tình đê tiện, không ai tín nhiệm, và miệng mồm 
hôi thúi. Đức Phật muốn chúng đệ tử của Ngài hết sức ngay thẳng nên 
Ngài đã khuyến cáo chúng ta không nên nói dối, mà nói thật, sự thật 
hoàn toàn. Không nói dối bao gồm không nói lời độc ác, không nói lời 
thêu dệt, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời gian trá, như có nói 
không, không nói có. Trái lại, phải nói lời chân thật ngay thẳng hiển 
hòa, lợi mình lợi người. Tuy nhiên, trong những trường hợp đặc biệt, 
đôi khi người ta không thể nói được sự thật, chẳng hạn họ phải nói dối 
để khỏi bị hại, và bác sĩ nói dối để giúp đỡ tinh thần bệnh nhân. Nói 
dối vào những trường hợp như vậy có thể trái ngược với giới luật, 
nhưng không hẳn là trái ngược với lòng từ bi hay mục đích. Cấm nói 
dối mục đích là đem lại lợi ích hỗ tương bằng cách gắn vào sự thật và 
tránh sự xúc phạm bằng lời nói. Giống như vậy, lời phát biểu làm hại 
hạnh phúc người khác, chẳng hạn như lời nói hiểm độc, sỉ nhục, phỉ 
báng nhằm nhạo báng người khác và khoe khoang mình là người đáng 
tin, có thể là sự thật, nhưng những lời như vậy bị coi là sai vì chúng trái 
với giới luật. Phật tử chơn thuần nên luôn tôn trọng nhau và không nên 
vọng ngữ hay tự khoác lác. Tránh vọng ngữ có thể đưa đến ít tranh cãi 
và hiểu lầm hơn, và thế giới sẽ là một nơi an lành hơn. Cách hành trì 
giới thứ tư là chúng ta nên luôn nói sự thật. Có bốn sự biểu hiện vọng 
ngữ. Thứ nhất là nói dối. Nói dối có nghĩa là nói thành lời hay nói 
bằng cách gật đầu hay nhún vai để diễn đạt một điều gì mà chúng ta 
biết là không đúng sự thật. Tuy nhiên, khi nói thật cũng phải nói thật 
một cách sáng suốt kết hợp với tâm từ ái. Thật là thiếu lòng từ bi và u 
mê khi thật thà nói cho kẻ sát nhân biết về chỗ ở của nạn nhân mà hắn 
muốn tìm, vì nói thật như thế có thể đưa đến cái chết cho nạn nhân. 
Chúng ta không nên nói dối vì nếu chúng ta nói dối thì sẽ không ai tin 
chúng ta. Hơn nữa, không nói dối giúp ta trở nên chân thật và đáng tin 
cậy hơn. Theo Kinh Pháp Cú, câu 306, Đức Phật dạy “Thường nói lời 
vọng ngữ thì sa đọa; có làm mà nói không, người tạo hai nghiệp ấy, 


1201 


chết cũng đọa địa ngục. Thứ nhì là nói đâm thọc (nói lưỡi hai chiều) 
hay nói lời hủy báng. Nói lời đâm thọc là có nói không, không nói có 
để gây chia rẽ; hoặc nói ly gián hay nói lưỡi hai chiều. Theo thuật ngữ 
Pali, Pisunavaca có nghĩa là phá vỡ tình bạn. Vu khống người khác là 
một điều độc ác nhất vì nó đòi hỏi phải đưa ra một lời tuyên bố dối trá 
với ý định làm hại thanh danh của người khác. Người nói lời ly gián 
thường phạm vào hai tội ác một lúc, vì lời vu cáo không đúng sự thật 
nên người ấy phạm tội nói dối, và sau đó còn phạm tội đâm thọc sau 
lưng người khác. Trong thi kệ Sanskrit, người đâm thọc sau lưng người 
khác được so sánh với con muỗi, tuy nhỏ nhưng rất độc. Nó bay đến 
với tiếng hát vo ve, đậu lên người của bạn, hút máu, và có thể truyền 
bệnh sốt rét vào bạn. Lại nữa, lời lẽ của người đâm thọc có thể ngọt 
ngào như mật ong, nhưng tâm địa của họ đầy nọc độc. Như vậy chúng 
ta phải tránh lời nói đâm thọc, hay lời nói ly gián phá hủy tình thân 
hữu. Thay vì gây chia rẽ, chúng ta hãy nói những lời đem lại sự an vui 
và hòa giải. Thay vì gieo hạt giống phân ly, chúng ta hãy mang an lạc 
và tình bạn đến những ai đang sống trong bất hòa và thù nghịch. Thứ 
ba là “Nói lời thô lỗ cộc cằn”. Lời thô ác bao gồm nhục mạ, mắng 
chưởi, nhạo báng và biếm nhẽ, vân vân. Có lúc chúng ta nói những lời 
đó với nụ cười trên môi mà chúng ta lại giả bộ cho rằng lời chúng ta 
đang thốt ra không có gì tổn hại đến ai. Phật tử thuần thành đừng bao 
giờ dùng lời thô ác vì những lời đó làm tổn hại đến người. Theo Hòa 
Thượng Narada trong Đức Phật và Phật Pháp, có ba điều kiện cần thiết 
để thành lập nghiệp nói lời thô lỗ: có một người khác để cho ta nói lời 
thô lỗ, tư tưởng sân hận, và thốt ra lời thô lỗ. Những hậu quả không 
tránh khỏi của sự nói lời thô lỗ cộc cần: dầu không làm gì hại ai cũng 
bị họ ghét bỏ, tiếng nói khàn khàn chứ không trong trẻo. Vào thời Đức 
Phật còn tại thế, một ngày nọ, có một người giận dữ với sắc mặt hung 
tợn đến gặp Đức Phật. Người ấy nói những lời nói cộc cằn thô lỗ với 
Phật. Đức Phật lắng nghe một cách thản nhiên, và không nói một lời 
nào. Cuối cùng khi người ấy ngưng nói, Đức Phật bèn hỏi: “Nếu có ai 
đó đem một vật gì đến cho ông mà ông không nhận, thì vật ấy thuộc 
về ai?” Người ấy trả lời: “Dĩ nhiên là vật ấy vẫn thuộc về người hồi 
đầu muốn cho.” Đức Phật bèn nói tiếp: “Cũng như vậy với những lời 
mà ông vừa nói ban nãy, ta không muốn nhận, vậy chúng vẫn thuộc về 
ông. Ông phải tự giữ lấy chúng. Ta e rằng cuối cùng rồi ông sẽ gánh 
lấy khổ đau phiển não, vì kẻ ác thóa mạ người hiển chỉ mang lấy khổ 


1202 


đau cho chính mình mà thôi. Cũng như một người muốn làm ô nhiễm 
bầu trời bắng cách phung nước miếng lên trời. Nước miếng của người 
ấy chẳng bao giờ có thể làm ô nhiễm được bầu trời, mà ngược lại nó 
sẽ rơi xuống ngay trên mặt của chính người đó vậy.” Nghe lời Phật nói 
xong, người đó cảm thấy xấu hổ, bèn xin Phật tha thứ và nhận làm đệ 
tử. Đức Phật nói: “Chỉ có ái ngữ và sự lý luận hợp lý mới có thể làm 
ảnh hưởng và chuyển hóa được người khác mà thôi.” Phật tử chân 
thuần nên cố tránh nói lời thô lỗ. Thứ tư là “Nói lời nhẩm nhí vô ích”. 
Theo Hòa Thượng Narada trong Đức Phật và Phật Pháp, có hai điều 
kiện cần thiết để thành lập nghiệp nói lời nhẩm nhí vô ích: ý muốn nói 
chuyện nhẩm nhí, và thốt ra lời nói nhẩm nhí vô ích. Những hậu quả 
không tránh khỏi của việc nói lời nhảm nhí: các bộ phận trong cơ thể 
bị khuyết tật, và lời nói không minh bạch rõ ràng (làm cho người ta 
nghi ngờ). Theo Kinh Pháp Cú, câu 306, Đức Phật dạy: “Thường nói 
lời vọng ngữ thì sa đọa; có làm mà nói không, người tạo hai nghiệp ấy, 
chết cũng đọa địa ngục.” Giới thứ năm là Không Uống Rượu và Những 
Chất Cay Độc: Rượu là thứ làm rối loạn tinh thần, làm mất trí tuệ. 
Trong hiện tại, rượu là nguyên nhân sanh ra nhiều tật bệnh; trong vị lai 
thì rượu chính là nguyên nhân của ngu sỉ mê muội. Kinh Phật thường ví 
rượu hại hơn thuốc độc. Muốn tu tập hay phát huy trí tuệ phải tuyệt đối 
không uống rượu. Ngoài ra, cũng không được dùng các thứ thuốc kích 
thích thần kinh như thuốc phiện. Rượu đã từng được xem như là một 
trong những nguyên nhân chính của sự sa đọa và tỉnh thần con người. 
Hiện nay các loại ma túy được xem là độc hại và nguy hiểm hơn cả 
ngàn lần. Vấn để nầy đã và đang trở thành vấn nạn trên khắp thế giới. 
Trộm cắp, cướp bóc, bạo dâm và lừa đảo ở tầm mức lớn lao đã xãy ra 
do ảnh hưởng độc hại của ma túy. Giới “Không Uống Rượu” dựa vào 
sự tôn trọng chính mình và không làm mất đi sự kiểm soát thân, khẩu, 
ý của chính mình. Nhiều thứ có thể trở nên những chất liệu làm cho 
chúng ta ghiển. Chúng bao gồm cả rượu, thuốc, hút thuốc và những 
sách vở không lành mạnh. Xử dụng bất cứ thứ nào trong những thứ vừa 
kể trên sẽ đưa đến sự tổn hại cho bản thân và gia đình. Một ngày nọ, 
Đức Phật đang thuyết Pháp cho hội chúng thì có một người trẻ say 
rượu đi khệnh khạng vào trong phòng. Người ấy vấp lên một vài chư 
Tăng đang ngồi trên sàn và bắt đầu to tiếng chưởi rủa. Hơi thở của 
người ấy nồng nặc mùi rượu. Rồi người ấy vừa nói lắp bắp, vừa đi 
khệnh khang ra khỏi phòng. Mọi người đều sững sờ trước thái độ thô lỗ 


1203 


của người say ấy, nhưng Đức Phật vẫn bình thản nói với tứ chúng: 
“Này tứ chúng! Hãy nhìn con người say ấy! Ta dám chắc về số phận 
của một người say. Hắn sẽ mất sức khỏe, mất tiếng tăm. Thân thể 
người ấy sẽ yếu đuối và bệnh hoạn. Ngày và đêm, người ấy sẽ cãi cọ 
với gia đình và bạn hữu cho tới khi nào bị mọi người xa lánh. Điều tệ 
hại hơn hết là người ấy sẽ mất đi trí tuệ và trở nên mê muội.” Giữ 
được giới này chúng ta sẽ có một thân thể tráng kiện và tinh thân linh 
mẫn. Lý do tại sao chúng ta không nên uống những chất cay độc: 
không uống rượu vì nó làm ta mất sự tỉnh giác và tự chủ các căn, 
không uống rượu giúp ta tỉnh giác với các căn trong sáng. Giới “Không 
Uống Rượu” là một trong tám giới đầu trong Thập Giới mà Đức Phật 
chế ra cho Phật tử tại gia cứ mỗi nửa tháng là phải giữ tám giới nầy 
trong 24 giờ. Không uống rượu là giới thứ năm trong thập giới. Không 
uống rượu vì uống rượu sẽ làm cho tánh người cuồng loạn, rượu là cội 
gốc của buông lung (Rượu làm cho thân tâm sanh nhiều thứ bệnh, 
người uống rượu thường ưa đấu tranh, mất dần trí huệ, vì uống rượu mà 
dẫn đến tội ác. Khi uống rượu say rồi, người ấy có thể phạm các giới 
khác và làm các việc ác khác rất là dễ dàng. Đức Phật cấm không cho 
Phật tử uống rượu là vì muốn cho họ giữ gìn thân tâm thanh tịnh, và 
tăng trưởng đạo niệm). Đức Phật bảo chúng ta không nên dùng chất 
say. Có rất nhiều lý do tại sao phải giữ giới nầy. Một thi sĩ đã viết về 
người say như sau: 
“Người say chối bỏ lẽ phải 

Mất trí nhớ 

Biến thể khối óc 

Suy yếu sức lực 

Làm viêm mạch máu 

Gây nên các vết nội và ngoại thương bất trị 

Là mụ phù thủy của cơ thể 

Lầ con quỷ của trí óc 

Là kẻ trộm túi tiền 

Là kẻ ăn xin ghê tởm 

Lầ tai ương của người vợ 

Là đau buồn của con cái 

Là hình ảnh một con vật 

Là kẻ tự giết mình 

Uống sức khỏe của người khác 


1204 


Và cướp đoạt sức khỏe của chính mình.” 

Hành giả nên luôn nhớ lời Phật dạy về mười lợi ích cho những ai 
trì giới: luôn trở thành vị chuyển luân vương: không mất tâm chuyên 
cần; luôn trở thành chư thiên cõi trời Đế Thích mà không mất tâm 
chuyên cần; luôn tầm cầu Phật đạo; luôn giữ vững Bồ Tát đạo; không 
mất khả năng biện tài vô ngại; luôn thành tựu gieo trồng căn lành; 
luôn được chư Như Lai, chư Bồ Tát và chư Thánh chúng tán thán; 
nhanh chóng đạt được mọi loại trí tuệ. 

Tại Gia Tám Giới: Ngoài ngũ giới, Phật tử tại gia cũng có thể thọ 
bát quan trai giới hay tám giới cho người tại gia trong vòng 24 giờ mỗi 
tháng. Nhiều người thích thọ bát quan trai vào ngày rằm hay vào 
những ngày lễ hội Phật giáo, mặc dầu họ có thể thọ bát quan trai trong 
bất cứ ngày nào. Năm giới đầu của bát quan trai giới cũng giống như 
năm giới tại gia, với một ngoại lệ là giới không tà dâm trở thành giới 
không dâm dục, vì những giới điều này chỉ được giữ trong thời gian 
một ngày mà thôi. Giới thứ sáu là tránh dùng nước hoa, đồ trang sức 
hay trang điểm, đồng thời cũng tránh việc ca hát, nhảy múa và chơi âm 
nhạc. Giới này giúp cho người tại gia tránh việc xao lãng trong tu tập. 
Không làm đẹp cho thân thể sẽ khuyến tấn chúng ta tu dưỡng cái đẹp 
của tình thương, lòng bi mẫn và trí tuệ bên trong tâm hồn. Nếu chúng 
ta ca hát và ngâm nga thì lúc ngồi thiển, những âm điệu ấy sẽ tiếp tục 
chạy nhảy trong tâm của chúng ta. Giới thứ bảy là không được ngồi 
trên giường hay trên bệ cao hay đắc tiền, vì làm như vậy sẽ khiến 
chúng ta cảm thấy kiêu hãnh, xem bản thân mình là cao trọng hơn thân 
người. Giới thứ tám là không ăn đoàn thực (những thức ăn cứng) sau 
giờ ngọ và chỉ được ăn chay mà thôi. Khi truyền giới bát quan trai, một 
số thầy cho phép giới tử ăn một bửa ngọ mà thôi, trong khi một số thầy 
khác lại cho phép ăn bữa sáng và bữa trưa. Một số thây chỉ cho phép 
uống nước sau giờ ngọ, số khác cho phép uống trà với sữa, hay nước 
ép trái cây. Mục đích của của giới thứ tám nhằm giúp làm giảm thiểu 
tâm vướng mắc vào thức ăn. Nó cũng giúp cho chúng ta tu tập thiển 
định tốt hơn vào buổi tối vì nếu chúng ta ăn no vào buổi tối chúng ta 
sẽ cảm thấy nặng nề và buồn ngủ. Giữ giới không những chỉ có lợi cho 
mình, mà còn khiến chúng ta ý thức hơn nữa những hành động, lời nói 
và tâm thái của chúng ta. Giới điều giúp chúng ta hiểu rõ bản thân 
mình hơn vì chúng ta sẽ trở nên ý thức về những hành vi đã trở thành 
thói quen của mình; giới điều cũng giúp chúng ta quyết định trước việc 


1205 


øì nên tránh, và tránh được hoàn cảnh bị cám dỗ làm một điều gì đó 
mà chúng ta phải hối tiếc về sau này. Bát Quan Trai Giới cho người 
Phật tử tại gia tu trì trong một ngày một đêm gồm tám giới như sau: 
không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không 
uống rượu hay những chất cay độc, không son phấn, không ca hát múa 
nhảy hoặc nghe nhạc và không nằm giường cao, cuối cùng là không ăn 
sái giờ ngọ, mà chỉ ăn trong khoảng từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều. 

Tại Gia Bồ Tát Giới: Tại gia Bồ Tát là những Phật tử thuần thành 
đang tu tập Bồ Tát Thừa, trong đó dạy tu hành theo Lục độ Ba la mật 
để tự giác và giác tha (nhị lợi: tự lợi lợi tha). Mục đích chính là cứu độ 
chúng sanh và thành Phật quả. Vì mục đích của Bồ Tát thừa là đạt tới 
Phật tánh tối thượng, nên Bồ Tát Thừa cũng còn được gọi là Phật Thừa 
hay Như Lai Thừa. Dầu hãy còn là Bồ Tát tại gia cũng nên có sự hiểu 
biết thâm sâu; nên có được trí tuệ biết tứ đế là nhất đế, và dùng nhất 
đế để hiểu thực tại. Trí tuệ Bồ Tát luôn bén nhạy nên họ luôn có được 
bi tâm quảng đại. Bồ Tát Hạnh theo truyền thống Phật Giáo Đại Thừa 
(một vị Bồ Tát muốn thực hành Bồ Tát Hạnh phải trước hết phát tâm 
Bồ Đề, đối với chúng hữu tình phải có đầy đủ tâm từ bi hỷ xả không 
ngần mé. Ngoài ra, Bồ Tát phải luôn thực hành hành nguyện độ tha 
với lục Ba La Mật. Cuối cùng vị ấy phải lấy Tứ Nhiếp Pháp trong công 
việc hoằng hóa của mình). Ngoài ra, một vị Bồ Tát tại gia cũng phải 
học theo hạnh của một vị Bồ Tát là cần phải có bốn thứ không sợ hãi. 
Thứ nhất là tổng trì bất vong hay thuyết pháp vô úy. Bổ Tát có khả 
năng nghe hiểu giáo pháp và ghi nhớ các nghĩa mà chẳng quên, nên 
thuyết pháp không hề e sợ trước đại chúng. Thứ nhì là tận tri pháp 
dược cập chúng sanh căn dục tâm tính thuyết pháp vô úy. Bồ Tát biết 
cả thế gian và xuất thế gian pháp, cũng như căn dục của chúng sanh 
nên Bồ tát chẳng sợ khi thuyết pháp ở giữa đại chúng. Thứ ba là thiện 
năng vấn đáp thuyết pháp vô úy. Bồ Tát khéo biết hỏi đáp thuyết pháp 
chẳng sợ. Thứ tư là năng đoạn vật nghi thuyết pháp vô úy. Bồ Tát có 
khả năng dứt mối nghi ngờ cho chúng sanh nên thuyết pháp chẳng e 
sợ. Tại gia Bồ Tát là những Phật tử thuần thành, đã quy y Tam Bảo. 
Ngoài việc thọ trì năm giới căn bản, những tại gia Bổ Tát còn thọ trì 
thêm sáu giới trọng và hai mươi tám giới khinh. Sáu Giới Trọng: Sáu 
giới trọng là sáu giới rất quan trọng của tại gia Bồ Tát vì nhờ trì giữ 
những giới nầy có thể giúp họ chứng được những Thánh quả. Thứ nhất 
là giới giết hại: Chư phật tử! Sau khi thọ Bồ Tát tại gia, dù cho mất 


1206 


thân mạng, ngay đến loài trùng kiến, cũng không được giết hại. Nếu 
phạm giới giết hại, hoặc bảo người giết, hoặc tự mình giết, sẽ lập tức 
mất giới Bồ Tát; trong hiện đời, không thể chứng được noãn pháp, 
huống hồ là Thánh quả Tu đà hoàn, Tư đà hàm, A na hàm. Kẻ đó là 
Bồ Tát phá giới, Bồ Tát xú uế, Bồ Tát cấu ô, Bồ Tát Chiên Đà La, Bồ 
Tát bị triển phược. Thứ nhì là giới trộm cắp: Chư phật tử! Sau khi thọ 
Bồ Tát tại gia, dù cho mất thân mạng, ngay đến một đồng xu, cũng 
không được trộm cắp. Nếu phạm giới trộm cắp, hoặc bảo người trộm 
cắp, hoặc tự mình trộm cắp, sẽ lập tức mất giới Bồ Tát; trong hiện đời, 
không thể chứng được noãn pháp, huống hồ là Thánh quả Tu đà hoàn, 
Tư đà hàm, A na hàm. Kẻ đó là Bồ Tát phá giới, Bồ Tát xú uế, Bồ Tát 
cấu ô, Bồ Tát Chiên Đà La, Bồ Tát bị triển phược. 7h ba là giới vọng 
ngữ: Chư phật tử! Sau khi thọ Bồ Tát tại gia, dù cho mất thân mạng, 
cũng không được vọng ngữ: Tôi đã chứng được pháp quán bất tịnh,” 
hoặc “Tôi đã chứng được thánh quả A Na Hàm,” vân vân... Nếu phạm 
giới vọng ngữ, sẽ lập tức mất giới Bồ Tát; trong hiện đời, không thể 
chứng được noãn pháp, huống hồ là Thánh quả Tu đà hoàn, Tư Đà 
Hàm, A Na Hàm. Kẻ đó là Bồ Tát phá giới, Bồ Tát xú uế, Bồ Tát cấu 
ô, Bồ Tát Chiên Đà La, Bồ Tát bị triền phược. Thứ ? là giới tà dâm: 
Chư phật tử! Sau khi thọ Bồ Tát tại gia, dù cho mất thân mạng, cũng 
không được tà dâm. Nếu phạm giới tà dâm, sẽ lập tức mất giới Bồ Tát; 
trong hiện đời, không thể chứng được noãn pháp, huống hồ là Thánh 
quả Tu đà hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm. Kẻ đó là Bồ Tát phá giới, 
Bồ Tát xú uế, Bồ Tát cấu ô, Bồ Tát Chiên Đà La, Bồ Tát bị triển 
phược. Thứ năm là giới rao nói tội lỗi của tứ chúng: Chư phật tử! Sau 
khi thọ Bồ Tát tại gia, dù cho mất thân mạng, cũng không rao nói tội 
lỗi của tứ chúng: tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc và ưu bà di. Nếu phạm 
giới rao nói lỗi của tứ chúng sẽ lập tức mất giới Bồ Tát; trong hiện đời, 
không thể chứng được noãn pháp, huống hồ là Thánh quả Tu đà hoàn, 
Tư đà hàm, A na hàm. Kẻ đó là Bồ Tát phá giới, Bồ Tát xú uế, Bồ Tát 
cấu ô, Bồ Tát Chiên Đà La, Bồ Tát bị triển phược. Thứ sáu là giới bán 
rượu: Chư phật tử! Sau khi thọ Bồ Tát tại gia, dù cho mất thân mạng, 
cũng không được bán rượu. Nếu phạm giới bán rượu, sẽ lập tức mất 
giới Bồ Tát; trong hiện đời, không thể chứng được noãn pháp, huống 
hồ là Thánh quả Tu đà hoàn, Tư đà hàm, và A na hàm. Kẻ đó là Bồ 
Tát phá giới, Bổ Tát xú uế, Bồ Tát cấu ô, Bồ Tát Chiên Đà La, Bồ Tát 
bị triển phược. Hai Mươi Tám Giới Khinh: Bên cạnh sáu giới trọng 


1207 


còn có hai mươi tám giới khinh. Những giới nầy giúp cho chư Bồ Tát 
Tại Gia vun bồn giới hạnh trong cuộc tu hành hằng ngày. Thứ nhất là 
giới không cúng dường cha mẹ và sư trưởng. Chư Phật tử! Đức Phật đã 
dạy: Nếu Bồ Tát tại gia, sau khi thọ giới, không cúng dường cha mẹ và 
sư trưởng, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị 
đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hồi. 7hứ nhì là giới 
uống rượu. Chư Phật tử! Đức Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát tại gia, sau khi 
thọ giới, ham mê uống rượu, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi 
tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân 
hồi. Thứ ba là giới không chăm sóc người bệnh. Chư Phật tử! Đức Phật 
đã dạy: Nếu Bồ Tát tại gia, sau khi thọ giới, gặp người bệnh khổ, sinh 
khởi ác tâm, bỏ phế không chăm sóc, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không 
khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử 
luân hồi. 7hứ i⁄ là giới không bố thí cho người đến xin. Chư Phật tử! 
Đức Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát tại gia, sau khi thọ giới, thấy người đến 
xin, không tùy sức mình mà bố thí ít nhiều, để cho người đến xin ra về 
tay không, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị 
đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hồi. Thứ năm là giới 
không chào hỏi lễ lạy các bậc tôn trưởng. Chư Phật tử! Đức Phật đã 
dạy: Nếu Bồ Tát tại gia, sau khi thọ giới, gặp các vị tỳ kheo, tỳ kheo 
ni, hoặc các vị Bồ Tát tại gia thọ giới trước, không đứng dậy tiếp đón 
lễ lạy, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa 
lạc. Đó là kể nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hồi. Thứ sáu là giới 
khinh mạn người phá giới. Chư Phật tử! Đức Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát 
tại gia, sau khi thọ giới, thấy tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc hay ưu bà di 
phạm giới, bèn sinh tâm kiêu mạn, cho rằng mình hơn họ, họ không 
bằng mình, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị 
đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hồi. 7h bảy là giới 
không thọ sáu ngày bát quan trai giới mỗi tháng. Chư Phật tử! Đức 
Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát tại gia, sau khi thọ giới, không thọ sáu ngày 
bát quan trai giới mỗi tháng, không cúng dường Tam Bảo, thì phạm 
vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ 
nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hồi. 7hứ £ám là giới không đi nghe 
Pháp. Chư Phật tử! Đức Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát tại gia, sau khi thọ 
giới, trong vòng 12 cây số có chỗ giảng kinh thuyết pháp mà không 
đến nghe, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị 
đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hồi. Thứ chín là giới 


1208 


thọ dụng đồ dùng của chư Tăng. Chư Phật tử! Đức Phật đã dạy: Nếu 
Bồ Tát tại gia, sau khi thọ giới, thọ dụng đồ dùng của chư Tăng như 
ngọa cụ, giường, ghế, v.v., thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm 
sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hồi. 
Thứ mười là giới uống nước có trùng. Chư Phật tử! Đức Phật đã dạy: 
Nếu Bồ Tát tại gia, sau khi thọ giới, nghi nước có trùng mà vẫn cố ý 
uống, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa 
lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hồi. Thứ mười một là 
giới đi một mình trong chỗ nguy hiểm. Chư Phật tử! Đức Phật đã dạy: 
Nếu Bồ Tát tại gia, sau khi thọ giới, đi một mình trong chỗ nguy hiểm, 
thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó 
là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hồi. Thứ mười hai là giới một 
mình ngủ đêm tại chùa của chư Tăng Ni. Chư Phật tử! Đức Phật đã 
dạy: Nếu Bồ Tát tại gia, sau khi thọ giới, một mình ngủ đêm tại chùa 
của chư Tăng Nị, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, 
sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hồi. Thứ mười 
ba là giới vì của đánh người. Chư Phật tử! Đức Phật đã dạy: Nếu Bồ 
Tát tại gia, sau khi thọ giới, vì tiền của mà đánh đập hay chửi rủa tôi 
tớ, hoặc người ngoài, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám 
hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hồi. Thứ 
mười bốn là giới bố thí thức ăn thừa cho tứ chúng. Chư Phật tử! Đức 
Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát tại gia, sau khi thọ giới, đem thức ăn thừa bố 
thí cho tứ chúng, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, 
sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hồi. Thứ mười 
lăm là giới nuôi mèo và chồn. Chư Phật tử! Đức Phật đã dạy: Nếu Bồ 
Tát tại gia, sau khi thọ giới, nuôi mèo và chồn, thì phạm vào tội sơ ý. 
Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo 
nghiệp sinh tử luân hồi. Thứ mười sáu là giới nuôi súc vật. Chư Phật 
tử! Đức Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát tại gia, sau khi thọ giới, nuôi dưỡng 
voi, ngựa, trâu, dê, lạc đà, hoặc cá loại súc vật khác, không chịu tịnh 
thí cho người chưa thọ giới, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm 
sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hồi. 
Thứ mười bảy là giới không chứa sẵn ba y, bình bát, và tích trượng. 
Chư Phật tử! Đức Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát tại gia, sau khi thọ giới, 
không chứa sẵn ba y, bình bát, và tích trượng để cúng dường chúng 
Tăng, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa 
lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hồi. Thứ mười tám là 


1209 


giới không lựa chỗ nước sạch, đất cao ráo để trồng trọt. Chư Phật tử! 
Đức Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát tại gia, sau khi thọ giới, làm nghề canh 
tác sinh sống, nếu không lựa chỗ nước sạch, đất cao ráo để trồng trọt, 
thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó 
là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hồi. Thứ mười chín là giới buôn 
bán không chân chánh. Chư Phật tử! Đức Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát tại 
gia, sau khi thọ giới, làm nghề mua bán: lúc bán hàng, một khi đã đồng 
ý giá cả, không được lật lọng, đem bán cho kẻ trả giá cao hơn; lúc mua 
hàng, nếu thấy người bán cân lường gian lận, phải nói lỗi họ, để họ 
sửa đổi. Nếu không làm như thế, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không 
khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử 
luân hồi. Thứ hai mươi là giới hành dâm không đúng thời đúng chỗ. 
Chư Phật tử! Đức Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát tại gia, sau khi thọ giới, 
hành dâm không đúng thời đúng chỗ, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không 
khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kể nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử 
luân hồi. Thứ hai mươi mốt là giới gian lận thuế. Chư Phật tử! Đức 
Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát tại gia, sau khi thọ giới, làm nghề thương 
mại, công nghiệp, v.v., không chịu nộp thuế, hoặc khai thuế gian lận, 
thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó 
là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hồi. Thứ hai mươi hai là giới vì 
phạm luật pháp quốc gia. Chư Phật tử! Đức Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát 
tại gia, sau khi thọ giới, vi phạm luật pháp quốc gia, thì phạm vào tội 
sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, 
tạo nghiệp sinh tử luân hồi. Thứ hai mươi ba là giới được thực phẩm 
mới mà không dâng cúng Tam Bảo trước. Chư Phật tử! Đức Phật đã 
dạy: Nếu Bồ Tát tại gia, sau khi thọ giới, lức lúa, trái cây, rau cải được 
mùa, không dâng cúng Tam Bảo trước, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu 
không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp 
sinh tử luân hồi. Thứ hai mươi bốn là giới không được phép của Tăng 
già mà thuyết pháp. Chư Phật tử! Đức Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát tại gia, 
sau khi thọ giới, Tăng già không cho thuyết pháp mà vẫn cứ thuyết, thì 
phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là 
kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hồi. Thứ hai mươi lăm là giới đi 
trước năm chúng xuất gia. Chư Phật tử! Đức Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát 
tại gia, sau khi thọ giới, ra đường đi trước các tỳ kheo, tỳ kheo m1, sa di 
và sa di ni, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị 
đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hồi. Thứ hai mươi 


1210 


sáu là giới phân phối thức ăn cho chư Tăng không đồng đều. Chư Phật 
tử! Đức Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát tại gia, sau khi thọ giới, trong lúc 
phân phối thức ăn cho chư Tăng, sinh tâm thiên vị, lựa những món 
ngon, nhiều hơn phần của người khác, để cúng dường thầy mình, thì 
phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là 
kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hồi. Thứ hai mươi bảy là giới nuôi 
tầm. Chư Phật tử! Đức Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát tại gia, sau khi thọ 
giới, nuôi tằm lấy tơ, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám 
hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hồi. 7h 
hai mươi tám là giới đi đường gặp người bệnh không chăm sóc. Chư 
Phật tử! Đức Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát tại gia, sau khi thọ giới, đi 
đường gặp người bệnh, không tìm phương tiện chăm sóc, hoặc gửi gắm 
cho người khác chăm sóc, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm 
sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hồi. 
Lời Khuyên Dạy Người Tại Gia Trong Kinh Thỉ Ca La Việt: Kinh 
Thi Ca La Việt là bộ kinh đức Phật giảng cho Tu Xà Đà, con trai của 
một vị trưởng giả trong thành Vương Xá, Trường A Hàm 31. Nội dung 
củ bộ kinh như sau đây: Tôi nghe như vầy, một thuở nọ Thế Tôn sống 
trong thành Vương Xá, trong vườn Trúc Lâm. Lúc bấy giờ Thi Ca La 
Việt, con của một gia chủ dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, với áo 
thấm nước, với tóc thấm nước, chấp tay đảnh lễ các phương hướng, 
hướng Đông, hướng Nam, hướng Tây, hướng Bắc, hướng Hạ, và hướng 
Thượng. Rồi buổi sáng Thế Tôn đắp y, cầm y bát vào thành Vương Xá 
khất thực. Thế Tôn thấy Thi Ca La Việt, con của gia chủ, dậy sớm, ra 
khỏi thành Vương Xá, với áo thấm nước, với tóc thấm nước, chấp tay 
đảnh lễ các phương hướng. Thấy vậy Đức Thế Tôn bèn nói với con 
của gia chủ Thi Ca La Việt: “Nầy vị con của gia chủ, vì sao ngươi dậy 
sớm, ra khỏi thành Vương Xá, với áo thấm ướt, với tóc thấm ướt, chấp 
tay đảnh lễ các phương hướng?” Thi Ca La Việt đáp: “Bạch Thế Tôn, 
thân phụ con khi gần chết có dặn con: “Này con thân yêu, hãy đẳnh lễ 
các phương hướng. Bạch Thế Tôn, con kính tín, cung kính, tôn trọng, 
đảnh lễ lời nói của thân phụ con, buổi sáng dậy sớm, ra khỏi thành 
Vương Xá, với áo thấm ướt, với tóc thấm ướt, chấp tay đảnh lễ các 
phương hướng. Bạch Thế Tôn, thân phụ con khi gần chết có dặn con: 
“Này con thân yêu, hãy đảnh lễ các phương hướng.” Bạch Thế Tôn, 
con kính tín, cung kính, tôn trọng, đảnh lễ lời nói của thân phụ con, 
buổi sáng dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, với áo thấm ướt, với tóc 


1211 


thấm ướt, chấp tay đảnh lễ các phương hướng.” Đức Phật hỏi: “Này 
Thi Ca La Việt, con của gia chủ, trong luật pháp của các bậc Thánh, lễ 
bái sáu phương không phải như vậy.” Thi Ca La Việt cung kính trả lời 
Phật: “Bạch Thế Tôn, trong luật pháp của các bậc Thánh, thế nào là lễ 
bái sáu phương? Lành thay! Xin Ngài hãy giảng dạy pháp ấy cho con.” 
Đức Phật nói: “Này gia chủ tử! Hãy nghe và suy nghiệm cho kỹ, ta sẽ 
giảng.” Thi Ca La Việt bạch: “Thưa vâng, bạch Thế Tôn.” Đức Phật 
nói: “Này gia chủ tử, đối với vị Thánh đệ tử, bốn nghiệp phiển não 
được diệt trừ, không làm ác nghiệp theo bốn lý do, không theo sáu 
nguyên nhân để phung phí tài sản. Vị nầy từ bỏ mười bốn ác pháp, trở 
thành vị che chở sáu phương, vị nây đã thực hành để chiến thắng hai 
đời, vị nầy đã chiến thắng đời nầy và đời sau. Sau khi thân hoại mạng 
chung, vị nầy sanh ở thiện thú, Thiên giới. Thế nào là bốn nghiệp 
phiền não đã được diệt trừ? Đó là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, và nói 
láo. Đó là bốn nghiệp phiển não đã được diệt trừ. Sát sanh, trộm cắp, 
nói láo, lấy vợ người; kẻ trí không tán thán. Những hạnh nghiệp như 
vậy. Thế nào là không làm ác nghiệp theo bốn lý do? Ác nghiệp làm 
do tham dục, ác nghiệp làm do sân hận, ác nghiệp làm do ngu sĩ, ấc 
nghiệp làm do sợ hãi. Này gia chủ tử, vì vị Thánh đệ tử không tham 
dục, không sân hận, không ngu si, không sợ hãi, nên vị ấy không làm 
ác nghiệp theo bốn lý do.” Thiện Thệ thuyết giảng xong, Ngài lại 
giảng thêm: “Ai phản lại Chánh Pháp, vì tham, sân, bố, si, thanh danh 
bị sứt mẻ, như mặt trăng đêm khuyết. Ai không phản Chánh Pháp, vì 
tham, sân, bố, si, thanh danh được tròn đủ, như mặt trăng đêm đầy.” 
Đức Thế Tôn dạy tiếp: “Thế nào là không theo sáu nguyên nhân 
phung phí tài sản? Này gia chủ tử, đây là sáu nguyên nhân phung phí 
tài sản: đam mê các loại rượu; du hành đường phố phi thời; la cà đình 
đám hý viện; đam mê cờ bạc; giao du ác hữu; quen thói lười biếng. 
Này gia chủ tử, đam mê các loại rượu có sáu nguy hiểm: tài sản hiện 
tại bị tổn thất; tăng trưởng sự gây gỗ; bệnh tật dễ xâm nhập; thương 
tổn danh dự; để lộ âm tàng; trí lực tổn hại. Này gia chủ tử, du hành 
đường phố phi thời có sáu nguy hiểm: tự mình không được che chở hộ 
tr; vợ con không được che chở hộ trì; tài sản không được che chở hộ 
trì; bị tình nghi là tác nhân của ác sự; nạn nhân của các tin đồn thất 
thiệt; tự rước vào thân nhiều khổ não. Này gia chủ tử, la cà đình đám 
hý viện có sáu nguy hiểm: luôn luôn tìm xem chỗ nào có múa; chỗ nào 
có ca; chỗ nào có nhạc; chỗ nào có tán tụng; chỗ nào có nhạc tay; chỗ 


1212 


nào có trống. Này gia chủ tử, đam mê cờ bạc có sáu nguy hiểm: kẻ 
thắng thì sanh thù oán, người bại thì sanh tâm sầu muộn, tài sản hiện 
tại bị tổn thất, tại hội trường hay trong đại chúng, lời nói không hiệu 
lực, bằng hữu đồng liêu khinh miệt, vấn đề cưới gả không được tín 
nhiệm. Vì thế, người đam mê cờ bạc không thể quán xuyến lo lắng 
được vợ con. Này gia chủ tử, thân cận ác hữu có sáu mối nguy hiểm: 
nguy hiểm của những kẻ cờ bạc, nguy hiểm của những kẻ loạn hành, 
nguy hiểm của những kẻ nghiện rượu, nguy hiểm của những kẻ trá 
ngụy, nguy hiểm của những kẻ lường gạt, và nguy hiểm của những kẻ 
bạo động. Này gia chủ tử, quen thói lười biếng có sáu nguy hiểm: vì 
nghĩ rằng trời quá lạnh, nên người ta không chịu làm việc; vì nghĩ rằng 
trời quá nóng, nên người ta không chịu làm việc; vì nghĩ rằng hãy còn 
quá sớm nên người ta không chịu làm việc; vì nghĩ rằng đã quá trễ để 
làm việc; vì nghĩ rằng tôi quá đói nên không thể làm việc; và vì nghĩ 
rằng quá no để làm việc. Đấng Thiện Thệ giảng xong, Ngài lại tiếp 
theo: “Có bạn gọi bạn rượu, có loại bạn chỉ bằng mồm. Bạn gặp lúc 
thật hữu sự, mới xứng danh bạn bè. Ngủ ngày, thông vợ người, ưa đấu 
tranh, làm hại. Thân ác hữu, xan tham, sáu sự não hại người. Ác hữu, 
ác bạn lữ, ác hành, hành ác xứ. Đời nầy và đời sau, hai đời, người bị 
hại. Cờ bạc và đàn bà, rượu chè, múa và hát, ngủ ngày, đi phi thời, 
thân ác hữu, xan tham, sáu sự não hại người. Chơi xúc xắc, uống rượu, 
theo đuổi đàn bà người, lẽ sống của người khác, thân cận kẻ hạ tiện, 
không thân cận bậc trí. Người ấy tự héo mòn, như trăng trong mùa 
khuyết. Rượu chè không tiền của, khao khát, tìm tửu điếm, bị chìm 
trong nợ nần, như chìm trong bồn nước, mau chóng tự hại mình, như kẻ 
mất gia đình. Ai quen thói ngủ ngày, thức trọn suốt đêm trường, luôn 
luôn say sướt mướt, không thể sống gia đình. Ở đây ai hay than: ôi quá 
lạnh, quá nóng, quá chiều, quá trễ giờ, sẽ bỏ bê công việc, lợi ích điều 
tốt lành, bị trôi giạt một bên. Ai xem lạnh và nóng, nhẹ nhàng hơn cỏ 
lau, làm mọi công chuyện mình, hạnh phúc không từ bỏ.” Này gia chủ 
tử, có bốn hạng người phải xem không phải bạn, dầu họ tự cho là bạn 
mình. Người mà vật gì cũng lấy phải được xem không phải là bạn, dầu 
họ tự xem là bạn mình. Nầy gia chủ tử, có bốn trường hợp người vật gì 
cũng lấy phải được xem như không phải là bạn, dầu họ tự xem là bạn 
mình. Thứ nhất là loại người gặp bất cứ vật gì cũng lấy. Thứ nhì là loại 
người cho ít mà xin nhiều. Thứ ba là loại người vì sợ mà làm. Thứ tư là 
loại người làm vì mưu lợi cho mình. Người chỉ biết nói giỏi phải được 


1213 


xem không phải là bạn, dầu họ tự xem là bạn mình. Này gia chủ tử, có 
bốn trường hợp người chỉ biết nói giỏi phải được xem như không phải 
là bạn. Thứ nhất là loại người tỏ lộ thân tình việc đã qua. Thứ nhì là 
loại người tổ lộ thân tình việc chưa đến. Thứ ba là loại người mua 
chuộc cảm tình bằng sáo ngữ. Thứ tư là loại người khi có công việc, tự 
tỏ sự bất lực của mình. Người khéo nịnh hót phải được xem không phải 
là bạn, dầu họ tự xem là bạn mình. Này gia chủ tử, có bốn trường hợp 
kẻ nịnh hót phải được xem như không phải là bạn: đồng ý các việc ác, 
không đồng ý các việc thiện, trước mặt tán thán, sau lưng chỉ trích. 
Người tiêu pha xa xỉ phải được xem không phải là bạn, dầu họ tự xem 
là bạn mình. Này gia chủ tử, có bốn trường hợp người tiêu pha xa xỉ 
phải được xem như không phải là bạn, dầu họ tự cho là bạn của mình. 
Thứ nhất là bạn khi mình đam mê các loại rượu. Thứ nhì là bạn khi 
mình du hành đường phố phi thời. Thứ ba là bạn khi mình la cà đình 
đám hý viện. Thứ tư là bạn khi mình đam mê cờ bạc. Thiện Thệ thuyết 
xong, Ngài dạy tiếp: “Người bạn øì cũng lấy, người bạn chỉ nói giỏi, 
người nói lời nịnh hót, người tiêu pha xa xỉ. Cả bốn, không phải bạn, 
biết vậy, người trí tránh, như đường đây sợ hãi. Này gia chủ tử, bốn 
loại bạn nầy phải được xem là bạn chân thật: Thứ nhất là người bạn 
giúp đở phải được xem là bạn chân thật. Này gia chủ tử, có bốn trường 
hợp, người bạn giúp đở phải được xem là bạn chân thật: che chở cho 
bạn khi bạn vô ý phóng dật, che chở của cải cho bạn khi bạn vô ý 
phóng đật, là chỗ nương tựa cho bạn khi bạn sợ hãi, và khi bạn có công 
việc sẽ giúp đở của cải cho bạn gấp hai lần những gì bạn thiếu. Thứ 
nhì là người bạn chung thủy trong khổ cũng như vui phẩi được xem là 
bạn chân thật. Này gia chủ tử, có bốn trường hợp người bạn chung thủy 
trong khổ cũng như trong vui phải được xem là người bạn chân thật: 
nói cho bạn biết điều bí mật của mình, giữ gìn kín điều bí mật của bạn, 
không bỏ bạn khi bạn gặp khó khăn, và dám hy sinh thân mạng vì bạn. 
Thứ ba là người bạn khuyên điều lợi ích phải được xem là bạn chân 
thật. Này gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn khuyên điều lợi ích 
phải được xem là bạn: ngăn chận bạn không cho làm điều ác, khuyến 
khích bạn làm điều thiện, cho bạn nghe điều bạn chưa nghe, và cho 
bạn biết con đường lên cõi chư Thiên. Thứ tư là người Người bạn có 
lòng thương tưởng phải được xem là bạn chân thật. Này gia chủ tử, có 
bốn trường hợp, người bạn thương tưởng phải được xem là người bạn 
chân thật: không hoan hỷ khi bạn gặp hoạn nạn, hoan hỷ khi bạn gặp 


1214 


may mắn, ngăn chận những ai nói xấu bạn, và khuyến khích những ai 
tán thán bạn. Đấng Thiện Thệ thuyết giảng xong, Ngài dạy tiếp: “Bạn 
sẵn sàng giúp đở, chung thủy khổ vui, khuyến khích lợi ích, và có lòng 
thương tưởng. Biết rõ bốn bạn nầy, người trí phục vụ họ, như mẹ đối 
con ruột. Người trí giữ giới luật, sáng như lửa đồi cao. Người tích trữ tài 
sản, như cử chỉ con ong. Tài sản được chồng chất, như ụ mối đùn cao. 
Người cư xử như vậy, chất chứa các tài sản, vừa đủ để lợi ích cho chính 
gia đình mình. Tài sản cần chia bốn, để kết hợp bạn bè: một phần mình 
an hưởng, hai phần dành công việc, phần tư, mình để dành, phòng khó 
khăn hoạn nạn.” Này gia chủ tử, Thánh đệ tử hộ trì sáu phương như thế 
nào? Này gia chủ tử, sáu phương nầy cần được hiểu như sau. Thứ nhất, 
phương Đông cần được hiểu là cha mẹ. Này gia chủ tử, có năm trường 
hợp, người con phải phụng dưỡng cha mẹ như phương Đông: được nuôi 
dưỡng, tôi sẽ nuôi dưỡng lại cha mẹ; tôi sẽ làm bổn phận đối với cha 
mẹ; tôi sẽ gìn giữ gia đình và truyền thống: tôi bảo vệ tài sản thừa tự; 
và tôi sẽ làm tang lễ khi cha mẹ qua đời. Này gia chủ tử, được con 
phụng dưỡng như vậy, cha mẹ có lòng thương tưởng đến con theo năm 
cách: ngăn chận con làm điều ác, khuyến khích con làm điều thiện, 
dạy con nghề nghiệp, cưới vợ xứng đáng cho con, và đúng thời trao 
của thừa tự cho con. Này gia chủ tử, được con phụng dưỡng như 
phương Đông theo năm cách như vậy, cha mẹ có lòng thương tưởng 
đến con theo năm cách. Như vậy phương Đông được che chở, được trở 
thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi. Phương Nam cần được hiểu là 
sư trưởng. Này gia chủ tử, có năm cách, đệ tử phụng dưỡng các bậc sư 
trưởng như phương Nam: đứng dậy để chào, hầu hạ thầy, hăng hái học 
tập, tự phục vụ thầy, và chú tâm học hỏi nghề nghiệp. Này gia chủ tử, 
được đệ tử phụng dưỡng như phương Nam theo năm cách như vậy, các 
bậc sư trưởng có lòng thương tưởng đến các đệ tử theo năm cách: huấn 
luyện đệ tử những gì mình đã được khéo huấn luyện, dạy cho bảo trì 
những gì mình được khéo bảo trì, dạy cho thuần thục các nghề nghiệp, 
khen đệ tử với các bạn bè quen thuộc, và bảo đảm nghề nghiệp cho đệ 
tử về mọi mặt. Này gia chủ tử, như vậy là bậc sư trưởng được đệ tử 
phụng dưỡng như phương Nam theo năm cách và sư trưởng có lòng 
thương tưởng đến đệ tử theo năm cách. Như vậy phương Nam được che 
chở, được trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi. Phương Tây cần 
được hiểu là vợ con. Này gia chủ tử, có năm cách, người chồng phải 
đối xử với vợ như phương Tây: kính trọng vợ, không bất kính đối với 


1215 


vợ, trung thành với vợ, giao quyển hành cho vợ, và sắm đồ nữ trang 
cho vợ. Này gia chủ tử, được chồng đối xử như phương Tây theo năm 
cách như vậy, người vợ có lòng thương tưởng chồng theo năm cách: thi 
hành tốt đẹp bổn phận của mình, khéo tiếp đón bà con, trung thành với 
chồng, khéo gìn giữ tài sản của chồng, và khéo léo và nhanh nhẹn làm 
mọi công việc. Này gia chủ tử, người vợ được người chồng đối xử như 
phương Tây theo năm cách và người vợ có lòng thương tưởng chồng 
theo năm cách. Như vậy phương Tây được che chở, được trở thành an 
ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi. Phương Bắc cần được hiểu là bạn bè. 
Này gia chủ tử, có năm cách vị thiện nam tử đối xử với bạn bè như 
phương Bắc: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, và không lường gạt. Này 
gia chủ tử, được vị thiện nam tử đối xử như phương Bắc theo năm cách 
như vậy, bạn bè cũng có lòng thương kính vị thiện nam tử theo năm 
cách: che chở nếu vị thiện nam tử phóng túng, bảo trì tài sẩn của vị 
thiện nam tử nếu vị nầy phóng túng, trở thành chỗ nương tựa khi vị 
thiện nam tử gặp nguy hiểm, không tránh xa khi vị thiện nam tử gặp 
khó khăn, và kính trọng gia đình của vị thiện nam tử. Như vậy các bạn 
bè được vị thiện nam tử đối xử như phương Bắc theo năm cách, và bạn 
bè cũng có lòng thương tưởng vị thiện nam tử theo năm cách. Như vậy 
phương Bắc được che chở, được trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ 
hãi. Phương Dưới cần được hiểu là tôi tớ, lao công. Này gia chủ tử, có 
năm cách một vị Thánh chủ nhân đối xử với hạng nô bộc như phương 
Dưới: giao công việc đúng theo sức của họ, lo cho họ ăn uống và tiền 
lương, điều trị cho họ khi bệnh hoạn, chia xẻ các mỹ vị đặc biệt cho 
họ, và thỉnh thoảng cho họ nghỉ phép. Này gia chủ tử, các hàng nô bộc 
được Thánh chủ nhân đối xử như phương Dưới với năm cách kia, có 
lòng thương đối với vị chủ nhân theo năm cách như sau: dậy trước khi 
chủ thức dậy, đi ngủ sau khi chủ đi ngủ, tự bằng lòng với các vật đã 
cho, khéo làm các công việc, và đem lại danh tiếng tốt đẹp cho chủ. 
Này gia chủ tử, các hàng nô bộc được các vị Thánh chủ nhân đối xử 
như phương Dưới với năm cách, họ cũng có lòng thương đối với Thánh 
chủ nhân theo năm cách. Như vậy phương Dưới được che chở, được trở 
thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi. Phương Trên cần được hiểu là 
Sa Môn, Bà La Môn. Này gia chủ tử, có năm cách vị thiện nam tử đối 
xử với các vị Sa Môn, Bà La Môn như phương Trên: có lòng từ trong 
hành động về thân, có lòng từ trong hành động về khẩu, có lòng từ 
trong hành động về ý, mở rộng cửa để đón các vị ấy, và cúng dường 


1216 


các vị ấy các vật dụng cần thiết. Này gia chủ tử, các vị Sa Môn, Bà La 
Môn được vị thiện nam tử đối xử như phương Trên theo năm cách như 
vậy, cũng có lòng thương vị thiện nam tử theo năm cách sau đây: ngăn 
không cho họ làm điều ác, khuyến khích họ làm điều thiện, thương xót 
họ với tâm từ bi, dạy họ những điều chưa nghe, làm cho thanh tịnh 
điều đã được nghe, và chỉ bày con đường đưa đến cõi Trời. Này gia 
chủ tử, các vị Sa Môn, Bà La Môn được thiện nam tử đối xử như 
phương Trên với năm cách, cũng có lòng thương thiện nam tử theo 
năm cách. Như vậy phương Trên được che chở, được trở thành an ổn 
và thoát khỏi các sự sợ hãi. Đấng Thiện Thệ thuyết giảng xong, Ngài 
dạy tiếp: “Cha mẹ là phương Đông, sư trưởng là phương Nam, vợ 
chồng là phương Tây, bạn bè là phương Bắc, nô bộc là phương dưới, 
Sa Môn, Bà La Môn là phương Trên. Cư sĩ vì gia đình, đảnh lễ phương 
hướng ấy. Kẻ trí giữ Giới, Luật, từ tốn và biện tài, khiêm nhường và 
nhu thuận. Nhờ vậy được danh xưng. Dậy sớm không biếng nhác, bất 
động giữa hiểm nguy, người hiển, không phạm giới. Nhờ vậy được 
danh xưng. Nhiếp chúng, tạo nên bạn, từ ái, tâm bao dung, dẫn đạo, 
khuyến hóa đạo. Nhờ vậy được danh xưng. Bố thí và ái ngữ, lợi hành 
bất cứ ai, đồng sự trong mọi việc. Theo trường hợp xử sự. Chính những 
nhiếp sự nầy, khiến thế giới xoay quanh, như bánh xe quay lăn, vòng 
theo trục xe chính. Nhiếp sự nầy vắng mặt, không có mẹ hưởng thọ, 
hay không cha hưởng thọ, sự hiếu kính của con. Do vậy bậc có trí, đối 
với nhiếp pháp nầy, như quán sát chấp trì. Nhờ vậy thành vĩ đại, được 
tán thán, danh xưng. Khi nghe như vậy, Sigalaka, gia chủ tử liền bạch 
Thế Tôn: “Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay, bạch 
Thế Tôn! Như người dựng đứng lại những gì bị quăng xuống, phơi bày 
ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn 
sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, 
Chánh Pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải 
thích. Bạch Thế Tôn, nay con xin quy-y Thế Tôn, quy-y pháp và chúng 
Tỳ Kheo. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử, từ này trở đi cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 

Đời Sống Người Phật Tử Tại Gia: Đạo Phật không bao giờ tự tách 
mình ra khỏi đời sống thế tục. Ngược lại, Đức Phật luôn nhắc nhở tứ 
chúng, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, ưu bà tắc và ưu bà di, luôn sống đời cao 
đẹp đúng nghĩa nhất, luôn thụ hưởng những phần lợi lạc nhất trong đời. 
Tuy nhiên, những phần lợi lạc trong đời sống theo đạo Phật không nên 


1217 


được hiểu là khoái lạc vật chất, mà là hạnh phúc thanh thản và an vui 
trong tính thần. Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng quả thật chúng 
ta phải nghiên cứu giáo lý nhà Phật, nhưng việc chính yếu ở đây là 
chúng ta phải hằng sống với những giáo lý ấy trong cuộc sống hằng 
ngày của chúng ta. Làm được như vậy, chúng ta đang thực sự là đệ tử 
của đạo Phật sống, ví bằng ngược lại, chúng ta chỉ ôm cái xác của đạo 
Phật chết mà thôi. Theo Kinh Hoa Nghiêm, có hai sắc thái của đời 
sống Phật tử. Thứ nhất là phát Bồ Đề tâm hay làm trổi dậy khát vọng 
mong cầu giác ngộ tối thượng. Phát Bồ Đề tâm trong Phạn ngữ là 
“Bodhicittapada,” nói cho đủ là “Anuttarayam-Samyaksambodhi- 
cittam-utpadam,” tức là phát khởi “Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh 
Giác Tâm.” Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy: “Trong thế gian 
nầy ít ai có thể nhận biết một cách sáng tỏ Phật Pháp Tăng là gì; ít ai 
thành tín bước theo Phật Pháp Tăng; ít ai có thể phát tâm vô thượng bồ 
để; tu hành Bát Nhã lại càng ít nữa. Tinh tấn tu hành Bát Nhã cho đến 
địa vị Bất Thối Chuyển và an trụ trong Bồ Tát Địa lại càng ít hơn gấp 
bội.” Thứ nhì là thực hành đạo Bồ Tát, tức là hạnh của Bồ Tát Phổ 
Hiền. Thiện Tài Đồng Tử (Sudhana) sau khi đã phát tâm dưới sự chỉ 
dẫn của Ngài Văn Thù, từ đó về sau cuộc hành hương của ông hoàn 
toàn nhắm vào việc hỏi thăm cách thức thực hành hạnh Bồ Đề 
(bodhicarya). Cho nên ngài Văn Thù nói với đệ tử của mình, khi ngài 
chỉ thị Thiền Tài Đồng Tử ra đi cho một cuộc lữ hành trường kỳ và 
gian khổ: “Lành thay! Lành thay! Thiện nam tử! Sau khi đã phát tâm 
mong cầu giác ngộ tối thượng, bây giờ lại muốn tìm học hạnh của Bồ 
Tát. Thiện nam tử, ít thấy có ai phát tâm mong cầu giác ngộ tối 
thượng, mà những ai sau khi đã phát tâm mong cầu giác ngộ tối thượng 
lại còn tìm học hạnh của Bồ Tát, càng ít thấy hơn. Vì vậy, thiện nam 
tử, nếu muốn thành tựu Nhất Thiết Chủng Trí, hãy tinh tấn thân cận 
các bậc thiện hữu tri thức (kalyanmitra).” Theo Kinh Bát Nhã, sau khi 
phát tâm Bồ Đề là thực hành Bát Nhã Ba La Mật. Trong khi theo Hoa 
Nghiêm thì sự thực hành đó được thắt chặt với công hạnh của Phổ 
Hiền Bồ Tát và sinh hoạt của sự giác ngộ được đồng hóa với Phổ Hiển 
Hạnh. 

Mọi người đều hy vọng rằng một ngày nào đó những ước nguyện 
của họ sẽ được thành tựu. Hy vọng tự nó không có gì sai trái vì hy 
vọng giúp con người cố gắng vươn lên tới những hoàn cảnh tốt đẹp 
hơn. Tuy nhiên, khi con người bắt đầu mong muốn mọi việc đều được 


1218 


như ý mình, họ sẽ gặp phiển muộn khi sự việc không xãy ra đúng như 
ý họ muốn. Chính vì vậy mà Đức Phật dạy: “Cầu bất đắc khổ,” tức là 
những mong cầu không toại nguyện gây nên đau khổ, đây là một trong 
bát khổ. Và cũng chính vì vậy mà Đức Phật khuyên mọi người nên 
thiểu dục tri túc. Thiểu dục là có ít dục lạc; tri túc là biết đủ. Thiểu dục 
tri túc là ít ham muốn mà thường hay biết đủ. Tri túc là bằng lòng với 
những điều kiện sinh hoạt vật chất tạm đủ để sống mạnh khỏe tiến tu. 
Tri túc là một phương pháp hữu hiệu nhất để phá lưới tham dục, để đạt 
được sự thẳnh thơi của thân tâm và hoàn thành mục tiêu tối hậu của sự 
nghiệp tu tập. Có một số người nhìn đời bằng bi quan thống khổ thì họ 
lại bổ qua những cẩm giác bất toại với cuộc đời, nhưng khi họ bắt đầu 
bỏ qua cuộc sống vô vọng này để thử tìm lối thoát cho mình bằng cách 
ép xác khổ hạnh, thì họ lại đáng kinh tởm hơn. Nhiều người cho rằng 
đạo Phật bi quan yếm thế vì quan điểm đặc sắc của nó cho rằng thế 
gian này không có gì ngoài sự đau khổ, cho đến hạnh phúc rồi cũng 
phải kết cuộc trong đau khổ. Thật là sai lầm khi nghĩ như vậy. Đạo 
Phật cho rằng cuộc sống hiện tại vừa có hạnh phúc vừa có khổ đau, vì 
nếu ai nghĩ rằng cuộc đời chỉ toàn là hạnh phúc thì kẻ đó sẽ phải khổ 
đau một khi cái gọi là hạnh phúc chấm dứt. Đức Phật cho rằng Hạnh 
phúc và khổ đau lổng nhau trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. 
Nếu ai không biết rằng hạnh phúc là mầm của đau khổ, kẻ đó sẽ vô 
cùng chán nản khi đau khổ hiện đến. Vì thế mà Đức Phật dạy rằng 
chúng ta nên nhận thức đau khổ là đau khổ, chấp nhận nó như thực 
kiến và tìm cách chống lại nó. Từ đó mà Ngài nhấn mạnh đến chuyên 
cần, tinh tấn và nhẫn nhục, mà nhẫn nhục là một trong lục độ Ba La 
Mật. Nói tóm lại, theo quan điểm Phật giáo, đời có khổ có vui, nhưng 
ta không được chán nản bi quan khi đau khổ ập đến, cũng như không 
được trụy lạc khi hạnh phúc đến tay. Cả hai thứ khổ vui đều phải được 
chúng ta đón nhận trong dè dặt vì hiểu rằng đau khổ nằm ngay trong 
hạnh phúc. Từ sự hiểu biết này, người con Phật chơn thuần quyết tỉnh 
tấn tu tập để biến khổ vui trần thế thành một niềm an lạc siêu việt và 
miên viễn, nghĩa là lúc nào chúng ta cũng thoát khỏi mọi hệ lụy của 
vui và khổ. Chúng đến rồi đi một cách tự nhiên. Chúng ta lúc nào cũng 
sống một cuộc sống không lo, không phiển, không não, vì chúng ta biết 
chắc rằng mọi việc rồi sẽ qua đi. Quan điểm của Phật giáo đối vời bi 
quan và lạc quan rất sáng tỏ: Phật giáo không bi quan mà cũng chẳng 


1219 


lạc quan về cuộc sống con người. Hai thái cực lạc quan và bi quan đều 
bị chận đứng bởi học thuyết trung đạo của Phật giáo. 

Tại các xứ theo Theravada, “Pirit” là một từ thông dụng trong ngôn 
ngữ Nam Phạn dùng để chỉ sự hộ trì của Phật tử tại gia, trong đó xem 
việc trì tụng kinh văn Phật giáo như là một cách phát khởi công đức. 
Thường thường người tại gia hay cúng dường chư Tăng nào trì tụng 
kinh điển, tin tưởng rằng sinh hoạt này có phước đức cho cả hai bằng 
cách hộ trì chư Tăng và làm cho kinh điển được trì tụng. Người ta tin 
rằng sinh hoạt này giúp những ai muốn tích lũy công đức góp phần cho 
việc tái sanh vào một cõi tốt hơn, và người ta cũng nghĩ rằng việc này 
sẽ mang lại lợi lạc cho ngay kiếp sống hiện tại. Hình thức thông dụng 
nhất của việc hộ trì là một nhóm chư Tăng cùng trì tụng công phu 
khuya, rồi hồi hướng công đức ấy đến tất cả chúng sanh mọi loài. Một 
cuộc sống xứng đáng, theo quan điểm của Phật giáo Đại Thừa, không 
phải là chỉ trải qua một cuộc sống bình an, tỉnh lặng mà chính là sự 
sáng tạo một cái gì tốt đẹp. Khi một người nỗ lực trở thành một người 
tốt hơn do tu tập thì sự tận lực này là sự sáng tạo về điều tốt. Khi người 
ấy làm điều gì lợi ích của người khác thì đây là sự sáng tạo một tiêu 
chuẩn cao hơn của sự thiện lành. Các nghệ thuật là sự sáng tạo về cái 
đẹp, và tất cả các nghiệp vụ lương thiện đều là sự sáng tạo nhiều loại 
năng lực có ích lợi cho xã hội. Sự sáng tạo chắc chắn cũng mang theo 
với nó sự đau khổ, khó khăn. Tuy nhiên, người ta nhận thấy cuộc đời 
đáng sống khi người ta nỗ lực vì điều gì thiện lành. Một người nỗ lực 
để trở nên một người tốt hơn một chút và làm lợi ích cho người khác 
nhiều hơn một chút, nhờ sự nỗ lực tích cực như thế chúng ta có thể cảm 
thấy niềm vui sâu xa trong đời người. 

Phật giáo có một quan điểm hết sức đặc biệt về “thế giới nội tâm”. 
Để có thể có được sự hiểu biết về thế giới bên trong, có lẽ kiến thức 
khoa học sẽ không giúp ích gì được cho chúng ta. Sự thật cùng tột nầy 
không thể nào tìm thấy được trong lãnh vực khoa học. Đối với các nhà 
khoa học thì tri thức là điều gì đó ngày càng trói chặt họ vào kiếp sinh 
tồn nầy. Do vậy tri thức đó không phải là tri kiến giải thoát. Ngược lại, 
đối với người nhìn cuộc đời và tất cả những gì liên quan đến cuộc đời 
nầy đúng theo thực chất của chúng, mối quan tâm chính của họ về 
cuộc sống nầy không phải là suy diễn mông lung hay chu du vào 
những vùng hoang ảo của trí tưởng tượng vô ích, mà làm sao để đạt 
đến chân hạnh phúc và giải thoát khỏi những khổ đau hay bất toại 


1220 


nguyện. Đối với họ chân tri kiến tùy thuộc vào câu hỏi “sự học nầy có 
hợp với thực tế hay không? Nó có hữu ích cho chúng ta trong cuộc 
chinh phục chân an lạc và tĩnh lặng nội tâm hay không? Nó có đạt đến 
chân hạnh phúc hay không?” Để hiểu được thế gian bên trong nầy 
chúng ta cần phải có sự hướng dẫn, sự chỉ dẫn của một bậc toàn tri có 
đầy đủ khả năng và chân thật, một bậc mà trí và minh của họ đã thể 
nhập được vào những phần sâu kín nhất của cuộc đời và nhận ra bản 
chất thật sự nằm trong mọi hiện tượng. Vị ấy phải đích thực là một triết 
gia, một khoa học gia chân chính có thể nắm bắt trọn vẹn ý nghĩa của 
những đổi thay vô thường và đã biến sự hiểu biết nầy thành sự chứng 
đắc những sự thật thâm sâu nhất mà con người không thể dò được, 
những sự thật của tam tướng (Tilakkhana): Vô thường, khổ và Vô Ngã. 
Những khốn khổ của cuộc sống không còn làm cho vị ấy bối rối hoặc 
những điều phù du không còn làm cho vị ấy xúc động nữa. Đối với vị 
ấy, một quan niệm mơ hồ về mọi hiện tượng là điều không thể có, vì 
vị ấy đã vượt qua mọi khả năng có thể gây ra lầm lỗi nhờ vào sự vô 
nhiễm hoàn toàn, sự vô nhiễm mà chỉ có thể phát sanh từ trí tuệ nội 
quán (Vipassananana). Người tu Đạo phải bỏ lại sau lưng mọi thứ, phải 
y theo chánh tri chánh kiến, coi đó là mẫu mực để tinh tấn thực tập. 
Lúc tu là lúc “lìa tướng ngôn thuyết”, bởi không còn gì để nói ra nữa; 
cũng là lúc “lìa tướng tâm duyên” vì không còn duyên nào để tâm theo 
đuổi cả; “lìa tướng văn tự” vì không còn chữ nghĩa gì để diễn tả ra. 
Nếu đã không nói được ra, thì có thứ gì để ghi nhớ, còn thứ gì để 
chúng ta không buông bỏ được, hay còn gì nữa để chúng ta quan tâm? 
Phật tử chơn thuần hãy dụng công thâm sâu như vậy, thay vì chỉ tu hời 
hợt bể ngoài chẳng có lợi ích gì. 

Nói tóm lại, tín đồ Phật tử tại gia tin nhận Phật giáo, tu học và thọ 
trì những giới luật Phật pháp căn bản. Muốn trở thành một Phật tử phải 
thọ Tam Quy, hành ngũ giới và biết rõ cứu cánh của đạo Phật. Nói 
cách khác, người tại gia phải quy-y Tam Bảo, hành trì Ngũ Giới, và 
Biết cứu cánh chính của Đạo Phật: “Chư ác mạc tác; chúng thiện 
phụng hành; tự tịnh kỳ ý; và thật hiểu con đường đưa đến cứu cánh 
nầy. Người Phật tử tại gia phải luôn nhớ những điều sau đây: “Có lỗi 
phải biết sám hối, có tội phải biết dứt trừ. Tất cả tội lỗi đã tạo bởi ba 
nghiệp thân, khẩu, ý, đối với Tam Bảo, cha mẹ, các bậc tôn trưởng và 
hết thảy chúng sanh khác; tất cả những lỗi lầm thúc đẩy bởi vô minh 
đều phải chân thành sám hối. Người Phật tử phải luôn dụng công ưu 


1221 


tiên tẩy thanh tịnh tam nghiệp thân khẩu ý trước mọi việc khác. Phải 
bỏ sự dong ruổi nơi tình trần. Phải quay tâm về hướng giác. Phải y theo 
lời Phật dạy mà tu hành.” Người Phật tử tại gia phải luôn Không Thấy 
Lỗi Người. Phật dạy: “Khi nào chúng ta không còn thấy lỗi người hay 
chỉ thấy cái hay của chính mình, chừng đó chúng ta sẽ được các bậc 
trưởng lão nễ vì và hậu bối kính ngưỡng. Theo Kinh Pháp Cú, câu 50, 
Đức Phật dạy: “Chớ nên dòm ngó lỗi người, chớ nên dòm coi họ đã 
làm gì hay không làm gì, chỉ nên ngó lại hành động của mình, thử đã 
làm được gì và chưa làm được gì.” Người Phật tử phải luôn “Thiểu Dục 
Tri Túc.” Thiểu dục là có ít dục lạc; tri túc là biết đủ. Thiểu dục tri túc 
là ít ham muốn mà thường hay biết đủ. Tri túc là bằng lòng với những 
điểu kiện sinh hoạt vật chất tạm đủ để sống mạnh khỏe tiến tu. Tri túc 
là một phương pháp hữu hiệu nhất để phá lưới tham dục, để đạt được 
sự thảnh thơi của thân tâm và hoàn thành mục tiêu tối hậu của sự 
nghiệp tu tập. Dầu biết rằng với Phật tử tại gia, cuộc sống hãy còn 
ràng buộc với thế tục; tuy nhiên, một Phật tử thuần thành luôn sống 
theo lời Phật dạy. Như trên đã nói, bước đầu tiên để trở thành thành 
viên của cộng đồng tại gia là quy-y Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng). Sau 
đó thọ trì ngũ giới trong cuộc sống hằng ngày. Những người tại gia giữ 
một vai trò quan trọng trong Phật giáo, vì họ hộ trì Tăng già. Họ xây 
dựng tự viện. Họ cúng dường thực phẩm, quân áo, nơi ngủ nghê và 
thuốc men cho chư Tăng Ni. Đổi lại, những nhiệm vụ duy nhất của chư 
Tăng Ni là tu học, gánh vác Phật sự và thuyết giáo Phật pháp cho cộng 
đồng tại gia để cả Tăng lẫn Tục cùng biết cùng tu. Bằng cách này cả 
chư Tăng Ni và Phật tử tại gia đều làm lợi ích cho nhau, họ cùng nhau 
duy trì Phật pháp. Dù là thành viên của Tăng già hay tại gia, tất cả đều 
là Phật tử và họ nên cố gắng hết sức mình sống một đời sống phạm 
hạnh cao cả, nêu gương từ bi tốt đến chúng sanh muôn loài. Để kết 
luận, dù đang làm việc hay đang thiển định, mục đích của người tu 
Phật là làm lợi lạc cho tha nhân và cho chính mình. Người tu Phật luôn 
tự hành hóa tha, nghĩa là tự dụng công tu hành để sau đó hóa độ người 
khác. Tự cải thiện (tu hành) lấy mình với mục đích làm lợi ích cho 
người khác. Đây chính là tự lợi lợi tha và từ bi không ngằn mé trong 
đạo Phật. “Tự lợi lợi tha” là tính chất thiết yếu trong tu tập của một vị 
Bồ Tát, làm lợi mình, làm lợi người, hay tự mình tu tập trong khuôn 
khổ nhà Phật để cứu độ người khác. Tiểu Thừa coi việc tự lợi, tự độ là 


1222 


chính yếu; trong khi Bồ Tát Đại Thừa thì hành Bồ Tát Đạo vị tha là 
thiết yếu, tự tiến tu, rỗi giúp người tiến tu. 


Practices & Roles 0ƒ Lay Buddhists 
In Supporfng Buddhism 


A Sumunary 0ƒ Lay Buddhisfs: Lay man and laywoman, two of the 
nine classes of disciples, who remain at home and observe the eight 
commandments. Nine classes of disciples include seven classes of 
those who left home: a Bhiksu (monk), a Bhiksum (a female observer 
of all the commandmens), a Siksamana (or a novice nun or observer of 
the six commandmernts), a Sramanera (a male observer of the minor 
commandments), a jJunior monk who has received the eight 
commandmeints, a Sramanerika or a female observer of the minor 
commandmernts, a J]unior nun or a novice nun who has received the 
eight commandments. Two classes of laypeople are those who stil 
remain at home: an pasaka or a lay man, and an Ủpasika a lay 
woman. The Buddhist Community consiIsts of two øroups of people, the 
Sangha and the Lalty. The word “Sangha” means “frendly 
commumity”. It usually refers to the Buddhist monks and nuns. They 
live in monasterles. The laity includes Buddhist men and women who 
do not become monks and nuns. Laymen or laywomen who remain at 
home and observe the eight commandments. Buddhism does not 
demand of the lay follower all that a member of the Order 1s expected 
to observe. But whether monk or layman, moral habifs are essential to 
the upward path. One who becomes a Buddhist by taking the three 
refuges Is expected, at least, to observe the five basic precepts which 1s 
the very starting point on the path. They are not resfricted to a 
particular day or place, but are to be practiced throughout life 
everywhere, always. There Is also the possibility of their being 
violated, except those who have attained stages of sanctity. However, 
according to Buddhism, wrongdoing 1s not regarded as a “sin”, for the 
Buddha 1s not a lawyer or a Judge who punished the bad and rewarded 
the good deeds of beings. Laypeople should always remember that the 
doer of the deed 1s responsible for his actions; he suffers or enJoys the 
consequences, and 1t 1s his concern either to do good things, or to be a 
transgressor. A lay person 1s one who resides at home (in a family), not 


1223 


leaving home as a monk or a nun. All sincere Buddhists have had one 
and the same goal, which 1s the extinction of self. Generally speaking, 
their practices tend to foster such easily recognizable spiritual virtues 
as patience, seremty, detachment, consideration and tenderness for 
others. Lay people are also called “Laity” who observe the first eight 
commandments, one of the eight differentiated rules of liberation for 
the eight orders. Also called “Outer Company”. In contrast with the 
Inner company or the monks and nuns. Also called “White clothes” 
(said to be that of Brahmans and other high-class people), but now the 
term 1s used for common people, especially laity or lay men. 

Lay people believe and accept Buddhism as their religion. They 
studie, disseminate and endeavor to live the fundamental principles of 
the Buddha-dharma. To become a Buddhist, one should take refuge in 
the Three Gems, observe the five basic precepts, and know the main 
purposes of Buddhism. A lay person must take refuge in the Three 
Gems, practice the five commandments, and know the main purpose of 
Buddhism: “Not committing any evils, doing all good, purifying the 
mind, and understand the path to that goal.” A lay Buddhist should 
always remember the followings: “Must be willing to change and 
repent when mistakes are made. Whatever harmful acts (karma) of the 
body, speech and mind that you have done In a disturbed mental state 
towards the Three Jewels of refuge, your parents, your venerable 
masters and all other sentlent beings, either grave or light (wrong 
doings) must be sincerely repented. A lay Buddhist should always gIve 
the priority to the purification of the three karmas of the body, speech 
and mind before anything else. Must be willing to abandon the 
tendencies to chase constantly after worldly matters. Must be willing to 
return to follow the Way of enliphtenment. Must practice Just as the 
Buddha taught. A lay Buddhist should always not to look for people”s 
mistakes. The Buddha taught: “When we do not see others” mistakes or 
see only our own riphtness, we are naturally respected by seniors and 
admired by Juniors.” According to the Dharmapada, sentence 50, the 
Buddha taught: “Let not one look on the faults of others, nor things left 
done and undone by others; but one”s own deeds done and undone.” À 
lay Buddhist should always be content with few desires. Content with 
few desires. “Thiểu Dục” means having few desires; “tri túc” means 
being content. Knowing how to feel satisied with Íew possesslons 


1224 


means being content with materlal conditions that allow us to be 
healthy and strong enouph to practice the Way. “Knowing how to feel 
satisfied and being content with material conditions” 1s an effective 
way to cut through the net of passions and desires, atfain a peaceful 
state of body and mind and accomplish our supreme goal of cultivation. 
Although knowing that for laypeople whose life 1s still subJect to 
worldly affairs; however, a devotee should always follow the Buddha”s 
guidance In his dally life. The first step to becoming a member of the 
LaIty 1s to go for refuge in the Triple Gem (the Buddha, Dharma and 
Sangha). Then, they willingly observe the FIive Precepts In their dally 
lie. The laity plays an Important role in Buddhism, as they care for and 
support the Sangha. They build the temples and monasteries. They ø1ve 
offerings of food, clothing, bedding and medicine to the Sangha. In 
return, the Sangha carrles on the work of Buddhism and teaches the 
laity on the Dharma. In this way the Sangha and the laity benefit each 
other and together, they keep the Dharma alive. Whether one 1s a 
member of the Sangha or the laity, they all are Buddhists and they 
should do thetr best to live an honest life, show compassion fo all living 
beings and set a good example. Even when they are working or 
meditating, it should be for the benefit of others as well as for 
themselves. 

At the time of the Buddha, He set out five precepts to help them to 
have more peace, mindfulness and happiness In their daily life. During 
a brlef ceremony performed by a monk or nun, laypeople can take 
refuge in the Triple Gem: Buddha, Dharma, and Sangha. At the same 
time, they can take any of the five lay precepts and become either an 
upasaka or upasika. When performing the ceremony, some masf€rs 
include only the first precept of not killing, and let laypeople decide 
themselves to take any or all of the other four. Other masters give all 
five precep(s at the time of giving refuge. Laypeople may also take 
eight precepts for a period of 24 hours every month. Many laypeople 
like to take the eight precepts on new and full moon days, or the end of 
the lunar month, or on Buddhist festivals, although they may be taken 
on any day. The first five of these eight are similar to the five lay 
precpets, with the expception that the precpet against unwise sexual 
behavior become abstinent from sex, because the precepts are kept for 
only one day. In Thailand's and Cambodia's traditions, there Is a 


1225 


custom whereby most young men become monks and hold the 
Sramanera precepts for three months, at least once during their lives. 
They usually do this when they are young adults as 1t gIves them a 
foundation In sfrict ethics and 1s very auspicious for their families. At 
the end of the three month period, they give back their precepts and 
return to worldly family life. 

Beccoming Devout Lay Buddhisífs: Buddhist 1s the one who believes 
in the Buddha, the Dharma, and the Sangha. One who accepts 
Buddhism as his or her religion. One who studies, disseminates and 
endeavors to live the fundamental principles of the Buddha-dharma. 
There are no special rites to observe to become a Buddhist. However, 
a Buddhist, especially laymen and lay women should follow the five 
precepts (not to kill, not to steal, not to commit adultery, not to lie, and 
not to drink liquor). The first step to become a Buddhist 1s to take 
refuse 1n the Triple Gem to affirm our spirtual strength by 
empowering the confidence and rationale in us during times of 
adversity and confrontation. This also steers us 1n the right direction of 
living our lives in a more meaningful way. Devout lay disciples 
including two classes of upasaka and upasika. Disciples In both forms 
of Buddhism, Theravada and Mahayana, 1s a person who vows to JoIn 
the religion by striving to take refuge in the Triratna and to keep the 
five Precepts at all times, and the Eight Precepts on Uposatha days, and 
who tries to follow the Eightfold Path whilst living in the world. They 
are Buddhist supporters by offering material supplies, food, clothes, 
and so on. Countriles with Buddhist tradition, Formal ordination of lay 
followers Is extremely Important for this 1s the central ceremony of 
faith for them to lead a virtuous lIfe. 

A devoted (good) Buddhist, besides keeping five or ten basic 
precepts, disseminates and endeavors to live the fundamenrtal 
pñnnciples of the Buddha-dharma, one must meet the criteria taught by 
the Buddha. First of all, that Buddhist must observe the five cardinal 
virtues (Five Constant Virtues). The first Constant Virtue 1s the 
Benevolence which concerns attitude. The noble man desires to be in 
harmony with other men. He knows that he cannot fulfill his role In 
daily life unless he 1s co-operafive and accommodating. The right 
benevolence 1s revealed through conduct. People have the seed of such 
a benevolence within them, but it must be helped to develop. Thịs 


1226 


Virtuous attifude 1s sometimes thoupht of as an inner law of self-control. 
The second Constant Virtue 1s the Righteousness or righ(t moral 
courage. The noble man should develop the righteousness necessary to 
remain loyal to himself and charitable toward his neighbors. The third 
Constant Virtue 1s the propriety or Civility or right procedure. Constant 
Virtue of the propriety 1s one of the most Important virtues of the five 
consftant virtues. The man of noble mind has made a study of the rules 
of conduct. He has learned how to apply them In every Incident he 
faces. He knows all the rules for etiquette, which set forth what each 
social situation requires of the completely humanized person, he knows 
all the ceremonies and rituals centering round ancestor reverence. He 
knows how to sit, how to stand, how to walk, how to converse, and how 
to confrol his facial expression on all occasions. Yet all these rituals 
and procedures are without value If a man does not have the proper 
aftitude. “A man without charity In his heart, what has he to do with 
these rigid ceremonies?” The fourth Constant Virtue 1s the Good 
knowledge 1s the fourth Consftant Virtue. The noble man 1s a knowing 
man, for a person must be educated in order to respond to all 
circumstances In the right way. The Confucianists” goal 1s fo gørow 
gradually from rules to habits. When Confucius sfressed the Importance 
of education, he was not suggesting a new Idea. He was repeating and 
emphasizing what the ancients had said. The social order depends upon 
fundamental morality, the morality of proper words and actions. Also 
like the anclents, Confucius believed that morality was to be applied In 
all levels of life, but in a very sIigmificant way to the ruling level. For 
the rulers were the teachers of all. They taught the needed morality 
most effectively when they set a good example and when they 
governed kindly. The fifth Constant Virtue 1s Loyality. The noble man 
should keep for himself the loyality, does what he speaks and speaks 
only what he hears. When he promises something, even though 
whatever happens, he still does his best to fulill his promise. 
Furthermore, the noble man always knows what his duty 1s on each 
Occasion, and he always knows how to do that duty. Because he has 
developed the seeds of virtue within his nature, he 1s in harmony with 
everything In the universe. 

In order to become a devout Buddhist, naturally that Buddhist must 
take refuge In the Triratna and to keep the basic five precepts or any 


1227 


other precepts for laypeople. To take refuge In Sakyamumi Buddha, the 
founding master; to take refuge 1n the Dharma, the supreme teachings 
of the Buddha; and to take refuge In the Sangha, the congregatlon of 
monks and nuns who have renounced the world and have devoted theIr 
effort to a lifelong practice of the Dharma. To keep the basic five 
precepts Iinclude not to Kkill, not to steal, not to commit sexual 
misconduct, not to lie, and not to drink liquor. Besides, a devout 
Buddhist always hears the truth with a faith mind; always knows the 
main purpose of Buddhism; always does good deeds; always tries not 
committing any evils, or not to do evil deeds; and always tries to Dur1fy 
the body and mind. A devout Buddhist should always venerate 
(respect) the elderly; should always love and care for the young; and 
should always comfort those who encounter calamities. A devout 
Buddhist should always understand the path to that goal and always try 
to practice the Buddha”s teachings correctly. That Buddhist must be 
willing to change and repent when mistakes are made; must be willing 
to abandon the tendencles to chase constantly after worldly matfers; 
must be willing to return to follow the Way of enlightenment; and must 
practice Just as the Buddha taught. Besides, there are four Great Debts 
which lay people should always remember. The first debt 1s the debt to 
the Triple Jewel (Buddha, Dharma, and Sangha). The second debt 1s 
the debt to our parents and teachers. The third debt 1s the debt to our 
spiritual friends. The fourth debt 1s the debt we owe all sentient beIngs. 

Devout Buddhists should try to train ourselves 1n accordance to the 
examples set by the Buddhas, Dharma and Sangha. If we take theIr 
behavior as a model, we wIll eventually become like them. Devout 
Buddhists should avoid being self-indulgent, and running after any 
desirable obJect we see. In addition, we should not crave for money 
because craving for money and position leads us to obsession and 
constant dissatisfaction. We wIill be much happler when we enJoy 
pleasures of the senses in moderation. Devout Buddhists should avoid 
arrogantly criticizing whatever we dislike. We have a tendency to see 
others" faults and overlook our own. This doesn”t make us or others any 
happler. So, devout Buddhists had better correct our own faults than 
poInt out those of others. Devout Buddhists should try our best to avoid 
the ten destructive actlons, at the same time, try to do the ten good 
deeds. The Buddha advised us to avoid ten destructive actions. By 


1228 


deliberately refraining from these ten destructive acfions, we engage In 
the ten constructive or posifIve actions. For example, deciding not to lie 
to our employer about the time spent working on a proJect 1s in 1tself a 
posltive action. This has many benefits: employer will trust our word In 
the future, we will live according to our ethical principles, and we will 
create the cause to have temporal happiness and spiritual realizations. 

According to Late Most Venerable Hsuan-Hua in the Dharma 
Talks, Book HH, first of all, devout Buddhists are not to contend. lf we 
do not contend, then we wIll not try to kill sentient beings. Killing 
OCcurs because thoughts of contention take control. When we start 
contending, we have the attitude of “set out of my way or die!” The 
casualties that result are beyond count. Devout Buddhists should try to 
get rid of this dangerous contention. Second, devout Buddhists are not 
to be greedy. If we are not greedy, then we wIll not steal. Why do we 
want to steal others” things? It 1s because of greed. lf we are not 
greedy, then even 1ƒ people want to offer us something, we would not 
want to take it. Devout Buddhists should try to get rid of greed. Third, 
devout Buddhists are not to seek for deires. If we seek for nothing, we 
wIll not have thoughts of lust. Thoughts of lust arise because we seek 
for them. Women seek men, and men seek women. lf we do not seek 
anything, then how could we have thoughts of sexual misconduct? 
Fourth, devout Buddhists are not to be selfish. If we are not selfish, 
then we do not tel[l lies. We tell lies because they are afraid of losing 
personal benefits. Overcome by selfishness, we cheat people and tell 
lies, hopIng to hide our true face from others. Fifth, devout Buddhists 
are not to seek for personal benefits. lf we do not seek for personal 
benefits, we wIll have opportunitles to develop our unselfishness. 
SIixth, devout Buddhists are not to drink IntoxIcated drinks. If we do not 
drink intoxicated drinks, we will not violate the precept against takIing 
intoxIcants. Why do people take Intoxicants? It 1s because they want to 
delight their bodies and minds. However, this temporary delight will 
mess up their bodies and confuse their mind in the long run. Once 
IntoxIcated, they will scold people and do as they please, and theIr 
lustful desires Increase. 

During the time of the Buddha, the Buddha recommended five 
practical suggestions that would be beneficial to Laypeople. First, 
harboring a good thought opposite to the encroaching one, e.ø., loving- 


1229 


kindness In the case of hatred. Second, reflecting upon possible evil 
COnsequences, e.ø., anger sometimes results in murder. Third, simple 
neglect or becoming wholly Inattentive to them. Eourh, tracing the 
cause which led to the arising of the unwholesome thoughts and thus 
forgetting them In the retrospective process. Flifth, direct physical force. 
Besides, the Buddha also taught: “One should not wish to be repaid for 
good deeds. Doing good deeds with an Intention of getting repayment 
will lead to greed for fame and fortune.” However, In any socIety, 
gratitude 1s a preclous virtue and Buddhists should always remember 
the kindness and assistance others have given you. Even though the 
Buddha asked the giver not to wish to be repaid for good deeds, He 
always considered gratitude to be a great blessing, an extremely high 
quality to develop for every Buddhist. Besides, devout Buddhist should 
always cultivate both the body and the mind. Body cultivates but mind 
does not meaning, there are people who have the appearance of true 
cultivators by becoming a monk or nun, but their minds are not 
determined to find enlightenment but Instead they yearn for fame, 
noforiety, wealth, etc Just like everyone 1n the secular life. Thus, 
cultivating 1n this way 1s entirely confradictory to the Buddha'”s 
teachings and one 1s better off remaining In the secular life and be a 
genuine lay Buddhist. Devout Buddhists should always have filial piety 
toward one”s parents means not only to avoid causing them pain, but 
also to strIve to make them happy. To be filial, therefore, 1s to have 
loving-kindness and compassion ftowards our parenfs, not necessarily to 
obey them In any circumstances. Filial piety also means fo strive to 
guide our parents to tread on the virtuous way. The Buddha taught 
when one 1s filial towards one”s parents, 1t 1s the same as one has 
compassion for all sentient beings for In the uninterrupted cycle of birth 
and death, beings had been one”s parents at some time In the past. 
Thus, the Buddha taught: “Before Joining the Order, monks and nuns 
should bow down before their parents one last time In gratitude, and 
then never again.” To be a good Buddhist, you should have an 
appropriate conduct of a real Buddhist. You should always conduct 
yourself according to the Buddhaˆs teachings. To achieve these, you 
wIll not only become a noble man and attain happiness In this very life, 
but you will also be able to leave this world without fear for you have 
commifted no sins. 


1230 


Devouts Buddhists should always remember that the Buddhas and 
Bodhisatvas always support us In our cultivation. They always promote 
the virtues of the followers, help them remove greed, hate and 
delusion, and protect them from ghosts and men who may maliciously 
try to Interfere with their spiritual practices. They bestow material 
benefi(s. Since the Buddhas and Bodhisatvas are all-mercIful, it was 
natural, and, in some ways, logIcal to assume that they should concern 
themselves with the atheal wishes of their adherents, protect theIr 
earthly fortunes and ward off disasters. Avalokitesvara, for example, 
protects caravans from robbers sailors from ship wreck, criminals from 
execution. By his help women obtain the children they wish. If one but 
thinks of Avalokitesvara, fire ceases to burn, swords fall to pleces, 
enemies become kind-hearted bonds are loosened, spells revert to 
where they came, beasts flee, and snakes lose thei potlson. However, 
devout Buddhists should always remember that this aspect of Buddhism 
Is Oonly used to help calm the mind of Buddhist beginners who 
encounter problems. The Buddhas and Bodhisattvas provide favorable 
conditions for the attainment of enlightenment and liberation for 
Buddhist followers. Finally, devout Buddhists should always look up 
the Buddhas and Bodhisattvas and consider them as obJects of desire to 
love for all Buddhist followers. 

In the Anguttara NÑikaya Sutra, the Buddha commented on the four 
kímmds of bliss a layman enJoy. The first happiness 1s the bliss of 
ownership. Herein a clansman has wealth acquired by energetic 
striving, amassed by strength of arm, won by sweat, and lawfully 
gotten. At this thought, bliss and satisfaction come to him. Thiịs 1s call 
the bliss of ownership. The second happiness 1s the bliss of possession 
of property. Herein a clansman by means of wealth acquired by 
energetic striving, both enJoys his wealth and does meritorious deeds. 
At this thought, bliss and satisfaction come to him. Thịs 1s called the 
bliss of wealth. The third happiness 1s the bliss of debtlessness. Herein 
a clansman owes no debt, great or small, to anyone. At the thought, 
bliss and satisfacion come to him. This 1s called the bliss of 
debtlessness. The third happiness 1s the bliss of blamelessness. Herein 
the Aryan disciple 1s blessed with blameless action of body, blameless 
action of speech, blameless action of mind. At the thought, bliss and 
satisfactilon come to him. This 1s called the bliss of blamelessness. 


1231 


According to the Sutra in Forty-Two Sections, Chapter 37, the Buddha 
said: “My disciples may be several thousand miles away from me but If 
they remember and practice my precepts, they wIll certainly obtain the 
Íruits of the Way. On the contrary, those who are by my side but do not 
follow my precepts, they may see me constantly but in the end they 
wIll not obfain the Way.” Also according to the Sutra in Forty-Wo 
Sections, Chapter 27, the Buddha said: ““Those who follow the Way are 
like floating pieces of woods In the water flowing above the current, 
not touching either shore and that are not picked up by people, not 
I1ntercepted by ghosfs or spirits, not caught in whirlpools, and that which 
do not rot. Ï guarantee that these pIeces of wood will certainly reach 
the sea. I guarantee that students of the Way who are not deluded by 
emotional desire nor bothered by myriad of devious things but who are 
Vigorous 1n their cultivation or development of the unconditioned will 
certainly attain the way.” 

Lay Buddhisfs' Faifh: Buddhists, especially lay Buddhists believe 
that the world ¡s filled with sufferings and afflictions that are caused by 
the desires, angers and Ignorance, pride, doubt, wrong views, killing, 
stealing, sexual misconduct, lying, and so on. If these above mentioned 
troubles could be removed, then the sufferings and afflicions would 
naturally end. According to the Buddha, most of daily life”s troubles 
are caused by attachment. We get angry, we worry, we become greedy 
and complain bitterly. All these causes of unhappiness, tension, 
stubbornness and sadness are due to attachment. Thus If we want to 
end sufferings and afflictions, we must end attachmenf, no exceptfIon. 
However, removing the above menfioned troubles does not necessarIly 
mean that we have to escape the worldly world to enter temples to 
become Monks and Nuns, nor does 1t means pessimism. According to 
the Buddha, to end attachment 1s not easy for In order to end 
attachment we must conquest ourselves. Thus the Buddha taupht in the 
Dharmapada Sutra: “The greates of conquesfs 1s not the subJugation of 
others but of the self. Even though a man conquers thousands of men 1n 
battle, he who conquers himself 1s the greatest of conquerors.” In fact, 
the ultimate goal ofa Buddhist 1s to look Inward to find his own Buddha 
and not outward. Thus, the goal of a Buddhist 1s the development of 
self-dependency, the ability to set oneself free of sufferings and 
afflictions. Buddhism 1s strongly agaInst a blind belief on other forces 


1232 


of salvation with no basic factors. The Buddha always reminded his 
disciples: “You should reJect blind belief. Do not Judge by hearsay, not 
on mere assertion, not on authority of so-called sacred scriptures. Do 
not hurnly Judge according to appearances, not believe anything 
because an ascetic or a teacher has said 1t.” 

With Buddhism, to believe religion without understanding 1t 
thoroughly, It's a blind faith, or 1s not different from superstition. Even 
though understanding but understanding without finding to see IÍ 1S 
right or wrong, 1n accordance or not in accordance with truth, with 
reality, Ifs also a form of superstition or wrong belief. Believe that 
when you sow a seed of hot-pepper, you wIll have a hot-pepper tree 
and eventually you wIll reap hot-pepper fruit. However, even though 
you have already sown the seed of hot-pepper, but you realize that you 
don't like to eat fruit that 1s hot, you stop fertilizing and watering the 
hot-pepper tree, the tree will wither and die, and will not produce any 
fruit. Similarly, 1Ý you know an action 1s bad and unwholesome, you 
refuse fo acf, of course you will not receive any bad or unwholesome 
consequence. The Buddha refuses to believe that whatever happens to 
a person, either good or bad, 1s due to chance, fate or fortune. 
Everything that happens has a specIfic cause or causes and there must 
be some tight relationships between the cause and the effect. Those 
who want to believe in Buddhism should not rush to become a Buddhist 
with the wrong understanding or blind belief in Buddhism. You should 
take your time to do more researches, to ask questIlons, and to consider 
carefully before making your final decision. Religions that worship god 
have always considered reason and wisdom as the enemy of faith and 
dogma for them there exist only “believe” or “not believe” and nothing 
else. In fact, IÝ we accept that there exIsts a so-called almighty god, we 
cannot accept any of the findings of modern scIlence; neither Darwin”s 
sclence of biological evolution nor the theorles of the nature and 
evolution of the universe coming from modern physics. They believe 
that a so-called creator god invented humankind and the universe all at 
once and that these three realms of god, man and universe, all are 
separate. However, modern sclence agrees with what the Buddha 
taught almost twenty-sIx centurIes ago, and proves that the universe as 
one Infinite process of change. Furthermore, the belief of salvation by 
god caused a serious danger to the whole world, especially from the 


1233 


first century to the end of the nineteenth century, for those who believe 
in the salvation of god believe that they must Iimpose salvation on 
others. For this reason, Catholic countries sent their troops and prIests 
all over the world to save others by force. And as a result, millions of 
people got killed or slaughtered and subJugated In the name of god. 
Buddhism 1s In contrast with other religilons that believe In god. 
Buddhism teaches that one must develop wIsdom. However, wisdom 1n 
Buddhism 1s not simply believing in what we are told or taught. True 
wisdom 1s to directly see and understand for ourselves. With thịs 
wisdom, people will have an open mind that listens to others” poInts of 
view rather than being closed-minded; people will also carefully 
examine fafcs that contradictfs their belief rather than blindly believing. 
Sincere Buddhists never believe In the law of eternity. The Buddha 
accepts the law of Impermanence or change and denies the existence 
of eternal substances. Matter and spirit are false abstractions that, In 
reality, are only changing factors or dharmas which are connected and 
which arise In functional dependence on each other. Thus, Buddhist 
faith means that the devotee accepts the Buddha as a Teacher and a 
Guide, His doctrine as way of life, and the Sangha commumity as the 
examplars of this way of life. According to Buddhist point of view 1n 
faith, everyone 1s completely free to make his own choIice 1n faith, no 
one has the right to Interfere with other people”s choice. Let”s take a 
close look In the Buddhaˆs teaching in the Kalama Sutra: “Nothing 
should be accepted merely on the ground of tradition or the authorIty of 
the teacher, or because 1t 1s the view of a large number of people, 
distinguished or otherwise. Everything should be weighed, examined 
and Jjudged according to whether 1t 1s true or false In the light of one”s 
own true benefits. If considered wrong, they should not be reJected but 
left for further considerations.” Therefore, we see clearly that 
Buddhism 1s based on personal expeirence, rationalism, practice, 
morality, and Insight. There 1s no need to propiflate øods or masfers. 
There 1s no blind adherence to a faith, rigid dogmas, rituals, holy 
scriptures, or myths. The Buddha always confirmed his disciples that a 
salvation can only be gained by man and by man only during his life 
without the least help from a so-called god or gods. 

The Buddha taught us to try to recognize truth, so we can 
understand our fear, to lessen our desires, to eliminate our selfishness, 


1234 


and to calmly and courageously accept things we cannot change. He 
replaced fear, not with blindly and irrational belief but with rational 
understanding which corresponds to the truth. Furthermore, Buddhists 
do not believe in god because there does not seem to be any concrete 
evidence to support this idea. Who can answer quesflons on god? Who 
IS øod? Is god masculine or feminine or neuter? Who can provide 
ample evidence with real, concrete, substantial or Irrefutable facts to 
prove the existence of god? §o far, no one can. Buddhists suspend 
Judgment until such evidence 1s forthcoming. Besides, such belief in 
god 1s not necessary for a really meaningful and happy life. If you 
believe that god make your life meaningful and happy, so be 1t. But 
remember, a lot of people In the world do not believe 1n gods and who 
can say that they don”t have a meaningful and happy life? And who 
dare to say that those who believe In god, all have a meaningful and 
happy life? If you believe that god help you overcome disabilities and 
difficultes, so be 1t. But Buddhists do not accept the theological 
concept of salvation. In the contrary, based on the Buddha”s own 
experience, he showed us that each human being had the capaciIty to 
pur1fy the body and the mind, develop Infinitive love and compassion 
and perfect understanding. He shifted the gods and heavens to the self- 
heart and encouraged us to find solution to our problems through self- 
understanding. Finally, such myths of god and creatlon concept has 
been superseded by scIentific facts. ScIience has explained the origin of 
the universe completely without recourse to the god-idea. 

Buddhism considers human's liberation the prlority. Once the 
Buddha was asked by a monk named Malunkyaputta, whether the 
world was eternal or not eternal, whether the world was finite or 
infinite, whether the soul was one thing and the body another, whether 
a Buddha existed after death or did not exiIst after death, and so on, and 
so on. The Buddha flatly refused to discuss such metaphysics, and 
Iinstead gave him a parable. “lt 1s as 1Ý a man had been wounded by an 
arrow thickly smeared with poison, and yet he were to say, “[ will not 
have this arrow pulled out until I know by what man Ï was wounded,' 
or “I wIll not have this arrow pulled out until I know of what the arrow 
with which I was wounded was made.”” As a practical man he should 
Of course get himself treated by the physiclan at once, without 
demanding these unnecessary details which would not help him In the 


1235 


least. This was the attitude of the Buddha toward the metaphysical 
speculatlon which do not in any way help Improve ourselves In our 
cultivation. The Buddha would say, “Do not go by reasoning, nor by 
argument.” Besides, Buddhism does not accept such pracfices as 
fortune telling, wearing magic charms for protection, fixing lucky sites 
for building, prophesying and fixing lucky days, etc. All these practices 
are considered useless superstitons in Buddhism. However, because of 
greed, fear and Ignorance, some Buddhisfs still try to stick to these 
Superstiftuous practices. As soon as people understand the Buddhaˆs 
teachings, they realize that a pure heart can protect them much better 
than empty words of fortune telling, or wearing nonsense charms, or 
ambiguous chanted words and they are no longer rely on such 
meaningless things. In Buddhism, liberation 1s a motto which heightens 
(elevates) the unfettered spirit beyond the Irratonal wall of 
conventional restriction in which the faith of each individual must be 
chosen by that Individual and by no one else. However, the Buddha 
always emphasized “Try to understand thoroughly before believing, 
even with my teachings, for acting freely and without knowing the real 
meaning of whafever you act sometimes you unintentionally destroy 
valuable traditions of yourselves. This 1s the same as a diamond beIng 
thrown 1nto the dirt.” The Buddha continued to advise: “When you do 
anything you should think of 1ts consequence.” Nowadays, more than 
2,500 years after the Buddhaˆs time, all sclentists believe that every 
event that takes place In the world 1s subJect to the law of cause and 
effect. In other words, cause 1s the activity and effect 1s the result of the 
activity. The Buddha described the world as an unending flux of 
becoming. All is changeable, continuous transformation, ceaseless 
mufation, and a moving stream. Everything exists from moment to 
moment. Everything 1s recurring rotation of coming 1nto being and then 
passing out of existence. Everything 1s moving from formatlon to 
destruction, from birth to death. The matter of material forms are also a 
confinuous movement or change towards decay. This teaching of the 
1mpermanent nature of everything 1s one of the most Imporfant poInts 
of view of Buddhism. Nothing on earth partakes of the character of 
absolute reality. That 1s to say there will be no destruction of what 1s 
formed 1s impossible. Whatever 1s subJect to orIgination 1s subJect to 
destruction. Change 1s the very constituent of reality. In daily life, 


1236 


things move and change between extremes and contrasts, I.e., rIse and 
fall, success and failure, øgain and loss, honor and contempt, praise and 
blame, and so on. No one can be sure that a “rise”” does not follow with 
a “fall”, a success does not follow with a failure, a gain with a loss, an 
honor with a contempt, and a praise with a blame. To thoroughly 
understand this rule of change or Iimpermanence, Buddhists are no 
longer dominated by happiness, sorrow, delight, desparr, 
disappointment, satisfaction, self-confidence and fear. 

In the noble teachings of the Buddha, it 1s honesty, kindness, 
understanding, patilence, generosity, forgiveness, loyalty and other 
good qualites that truly protect us and give us true happiness and 
prosperity. ÀA man who possesses the above mentioned characteristIcs, 
that man 1s travelling on the Path to the Buddhaˆs Land. It is true that 
Buddhahood cannot be found outside. It has no limit and not be 
confined in the East, West, South or North. lí 1s in fact, in every man”s 
mind. In the Lotus Sutra, the Buddha taught: “Once upon a time, there 
was a father who was very old and death was hovering on him. He had 
a litle son and wanted him to be well off in the future. He hided a very 
valuable diamond between the hems of his son”s shirt and then gave 
him some advice. After his father's passing away, the son forgot 
completely about the hidden diamond. He became poor, wandering 
here and there to beg for help, met with nothing but refusal. One day, 
he suddenly remembered about the hidden treasure left by his father, 
from thence he became a rich man and no longer depended on others 
for help.” 

Most of us are agreed to the fact that among all living beings, 
human beings are unique beings who can understand what we are and 
what we should be. Compared to other beings, man 1s most complete 
and superior not only in the mentality and thinking, but also In the 
ability of organizaton of social life. Human beings” life cannot be 
substituted nor repeated nor determined by someone else. Once we are 
born 1n this world, we have to live our own life, a meaningful and 
worth living life. Thus the anclent said: “Man 1s the most sacred and 
superior animal.” And the Buddha taupht in the Ủpasaka Sutra: “In all 
beings, man Is endowed with all necessary faculties, Intelligence. 
Besides man”s conditlons are not too miserable as those beings In hell, 
not too mụuch pleasure as those beings In heaven. And above all, man”s 


1237 


mind 1s not so Ignorant as that of the animals.” So man has the ability to 
build and improve his own life to the degree of perfection. 

Benefits oƒ Lay People's Five Precepfs: Good conduct forms a 
foundation for further progress on the path of personal developmert. 
The morality 1s also the foundation of all qualities. Besides, moralIfy 1s 
the most Iimportatant base that prepare Buddhist culivators In 
culfivating the Eightfold Noble Path. According to Buddhism, the way 
Of practice of good conduct includes three parts of the the Eightfold 
Noble Path, and these three parts are Right Speech, Right Action, and 
Right Livelihood. Besides, the keeping precepts 1s a gate of Dharma- 
1llumination; for with 1t, we distantly depart from the hardships of evil 
worlds, and we teach and guide precept-breaking living beIngs. 
Morality forms the foundation of further progress on the right path. As 
mentioned above, the contents of morality in Buddhism compose of 
right speech, right action, and right livelihood of the Eightfold Noble 
Path. The moral code taught in Buddhism 1s very vast and varied and 
yet the function of Buddhist morality 1s one and not many. It 1s the 
control of man”s verbal and phystcal actions. All morals set forth In 
Buddhism lead to this end, virtuous behavior, yet moral code 1s not an 
end In I(self, but a means, for 1t aids concentration (samadhn). Samadhi, 
on the other hand, 1s a means to the acquisition of wisdom (panna), true 
wisdom, which In turn brings about deliverance of mind, the final goal 
of the teaching of the Buddha. Virtue, Concentration, and Wisdom 
therefore 1s a blending of man”s emotions and Intellect. Dainin Katagtri 
wrote in Returning to Silence: "“Ihe Triple Treasure in Buddhism, 'I 
take refuge 1n the Buddha, I take refuge In the Dharma, I take refuge 
in the Sangha, 1s the foundation of the precepts. The precep(s In 
Buddhism are not a moral code that someone or something outside 
ourselves demands that we follow. The precepts are the Buddha- 
nature, the spirit of the universe. To receiIve the precepfs 1s to transmit 
something significant beyond the understanding of our sense, such as 
the spirit of the universe or what we call Buddha-nature. What we have 
awakened to, deeply, through our body and mind, 1s transmitted from 
øeneration fo generation, beyond our control. Having experienced this 
awakening, we can appreciate how sublime human life 1s. Whether we 
know 1t or not, or whether we like 1t or not, the spirit of the unIverse 1s 
transmitted. So we all can learn what the real spirit of a human beIng 


1238 


1s... Buddha 1s the universe and Dharma 1s the teaching from the 
universe, and Sangha 1s the group of people who make the unIverse 
and 1ts teaching alive In theIr lives. In our everyday life we must be 
mindful of the Buddha, Dharma and Sangha whether we understand 
this or not." 

The five basic commandments of Buddhism are the five 
commandments of Buddhism (against murder, theft, lust, lying and 
drunkenness). The five basic prohibitions binding on all Buddhists, 
monks and laymen alike; however, these are especially for lay 
disciples. The observance of these five ensures rebirth in the human 
realm. When we respect and keep these five precepfs, not only we ø1ve 
peace and happiness to ourselves, we also øgive happiness and peace to 
our families and society. People will feel very secure and comfortable 
when they are around us. Besides, to keep the basic five precepts will 
make us more generous and kind, will cause us fo care and share 
whatever we can share with other people. Observing of the five 
precepts wIll help us with the followings: help make our life have more 
quality, help us obtain dignity and respect from others, help make us a 
good member of the family, a good father or mother, a filial child, help 
make us good cifIzens of the socIety. 

Basic precepts, commandments, discipline, prohibition, moralIty, or 
rules in Buddhism. Precep(s are desipgned by the Buddha to help 
Buddhists guard against transgressions and stop evil. Transgressions 
spring from the three karmas of body, speech and mind. Rules and 
ceremonies, an Intuitive apprehension of which, both wriftten and 
unwriften, enables devotees to practlce and act properly under all 
circumstances. As mentioned ablove, precepts mean vows of moral 
conduct taken by lay and ordained Buddhists. There are five vows for 
lay people, 250 for fully ordained monks, 348 for fully ordained nuns, 
58 for Bodhisattvas (48 minor and I0 major). In the limit of this 
chapter, we only mention on the five precepts for lay people. AÀs 
mentioned above, In both forms of Buddhism, Theravada and 
Mahayana, the Buddha taught his disciples, especially lay-discIples to 
keep the FIive Precepts. Although details are not gIven In the canonical 
texts, Buddhist teachers have offered many good interpretations about 
a summary of the content of these five precepts as mentioned below: 
not fo KIII, not to steal, not to engage In Improper sexual conduct, not to 


1239 


lie, and refrain from Intoxicants. The ƒfirs† precept is Not to Take LỰC: 
Not to take life 1s the first in the FIive Precepts. We are living In an 
1mperfect world where the strong prey on the weak, big animals prey 
on small animals, and killing 1s spreading everywhere. Even In the 
animal world, we can see a tiger would feed on a deer, a snake on a 
Írog, a frog on other small insects, or a big fish on a small fish, and so 
on. Let us take a look at the human world, we Kkill animals, and 
sometimes we Kill one another for power. Thus, the Buddha set the 
first rule for his disciples, “not to kill.”” Not to KHI the living, the first of 
the Ten Commandmernts. Not to kill wIll help us become kind and full 
of pIty. This 1s the first Buddhist precept, binding upon clergy and laity, 
not to KiIll and this includes not to Kkill, not to ask other people to KIH, 
not to be Joyful seeing killing, not to think of killing at any time, not to 
Ki oneself (commit suicide), not to praise killing or death by saying 
“IUs better death for someone than life.” Not to KIIH 1s also Including 
not to slaughtering animals for food because by doing this, you do not 
only cut short the lives of other beings, but you also cause pain and 
suffering for them. “Not to Take Life” 1s one of the first eight of the 
Ten Commandments which the Buddha set forth for lay Buddhists to 
observe 24 hours every fornigpht. If we truly believe that all sentient 
beIngs are the Buddhas of the future, we would never think of killing or 
harming them 1n any way. Rather, we would have feelings of loving- 
kimndness and compassion toward all of them, without exception. 
Buddhists do not take life out of the pity of others. Besides, not to kill 
wIll help us become kind and full of pity. Devout Buddhists should 
always remember the Buddhaˆs teachings, not only not to KilI, not only 
do we respect life, we also cherish it. Abstain from killing and to 
extend compassion to all beings does not entail any resftriction. All 
beings, in Buddhism, implies all living creatures, or all that breathe. It 
1s an admitted fact that all that live, human or animail, love life and hate 
death. As life 1s preclous to all, theiIr one aim 1s to preserve 1t from 
harm and prolong 1t. Th¡s Implies even to the smallest creatures that 
are conscious of being alive. According to the Dhammapada (131), 
“Whoever In his search for happiness harasses those who are fond of 
happiness will not be happy In the hereafter.” The happiness of all 
creatures depends on their being alive. So to deprive them of that 
which contains all good for them, 1s cruel and heartless in the extreme. 


1240 


Thus, not to harm and KkIll others 1s one of the most Important virtue of 
a Buddhist. Those who develop the habit of being cruel to animal are 
quite capable of ill treating people as well when the opportunity comes. 
When a cruel thought gradually develops Into an obsession It may well 
lead to sadism. Those who Kill suffer often in this life. After this life, 
the karma of their ruthless deeds wIll for long force them Into states Of 
woe. Ôn the contrary, those who show pity towards others and refrain 
from killing wIll be born In good states of existence, and 1f reborn as 
humans, will be endowed with health, beauty, riches, Influences, and 
Iintellipence, and so forth. Not to kill or injure any living being, or 
refraining from taking life. This 1s the first of the five commandments. 
Pranatipata-viratih also means not to have any Intention to Kill any 
living being; this includes animals, for they feel pain Just as human do. 
On the contrary, one must lay respect and save lives of all sentient 
beings. The Buddha always taught In his sutras: “The greatest sin 1s 
kiHing; the highest merIf 1s to save sentient lives. Life 1s dear to all.” In 
fact, all beings fear death and value life, we should therefore respect 
le and not kill anything. This precept forbids not only killing people 
but also any creature, especially 1f it is for money or sport. We should 
have an attitude of loving-kindness towards all beings, wishing them to 
be always happy and free. Caring for the Earth, not polluting 1ts r1vers 
and air, not desfroying 1ts forests, etc, are also included in this precept. 
Killing 1s one of the four grave prohibitions or sins in Buddhism. Killing 
1s Intentionally taking the life of any being, Including animals. The 
advice of not killing challenges us to think creatively of alternate 
means to resolve conflict besides violence. Refraining from taking lIfe. 
Thịs 1s the first of the five commandments. Pranatipata-viratih also 
means not to have any Intention to Kill any living being; this includes 
animals, for they feel pain Just as human do. Ôn the contrary, one must 
lay respect and save lives of all sentient beings. The Buddha always 
taught In his sutras: “The greatest sin 1s killing; the highest merIf 1s to 
save sentlent lives.” According to the Buddhist laws, the taking of 
human life offends against the majJor commands, of animal life agaInst 
the less stringent commands. Suicide also leads to severe penalties In 
the next lives. According to Most Venerable Dhammananda In the 
Gems of Buddhism Wisdom, the prohibition against the taking of any 
le applies not only to humanity but also to creatures of every kind, 


1241 


both big and small; black ants as well as red ants. Each day a vast 
number of animals are slaughtered as food, for most people eat meat, 
while vegeterlans are not common. In the field of sclence, animals are 
used In many researches and experiments. In the administrative field, 
arms are used In crime suppression. Law enforcement agencies punish 
law breakers. Belligerents at war use arms to destroy one another. The 
actions cited here as examples are not regarded as illegal or as running 
counter to normal worldly practice. Indeed, it may even be considered 
wrong to abstain from them, as 1s the case when constables or soldIers 
fail in their police or military duties. Nowadays many kinds of animals 
are known to be carrlers of microbes and, thanks to the microscope, 
germs and many sorts of microbes have been detected. Almost 
everything contains them, even drinking water. Only the larger 
Impuritiles are caught by filter; microbes can pass through. So Infinite 
microbes pass Into our throats with each draught of water. It is the same 
medicines. Whenever they are used, either externally or Internally, 
they destroy myriads of microbes. Are these microbes to be considered 
as living beings In the sense of the first sila or are they not? If so, 
perhaps no one can fully comply with 1t. Besides, some are of the 
opInion that people who refrain from taking the life of animals should 
also refrain from eating meat, because I( amounfs to encouraging 
slaughter and 1s no less sinful according to them. Killing 1s one of the 
ten kinds of evIl karma, to kIll living beings, to take life, kilI the living, 
or any conscIous being. According to The Buddha and His Teaching, 
written by Most Venerable Narada, killing means the Intentional 
destruction of any living being. The Pali term pana strictly means the 
psycho-physical lie pertaining to one”s particular existence. The 
wanton desftruction of this life-force, without allowing 1t to run 1ts due 
COUrse, 1s panatipata. Pana also means that which breathes. Hence all 
animate beings, including animals, are regarded as pana. However, 
plants are not considered as “living beings” as they possess no mind. 
Monks and nuns, however, are forbidden to destroy even plant lIe. 
Thịs rule, 1t may be mentioned, does not apply to lay-followers. FIve 
conditions that are necessary to complete the evil of killing: a living 
being, knowledge that It 1s a living being, Iintention of killing, effort to 
KiIH, and consequent death (cause the death of that being). The gravity 
of the evil deed of killing depends on the goodness and the magnitude 


1242 


of the being concerned.If the killing of a virtuous person or a bịg 
animal 1s regarded as more heInous than the killing of a viclous person 
or a small animal, because a greater effort is needed to commit the evil 
and the loss involved 1s considerably great. The evil effetcs of killing 
include brevity of life, ¡ll-health, constant grief due to the separation 
from the loved one, and constant fear. Devout Buddhists should not KII, 
but should always save and set free living beings. Liberating living 
beings means not to kill but to save and set free living beings. À person 
with a greatly compassionate heart never kills living beings. On the 
contrary, that person always tries the practice of liberating living 
beiIngs. A sincere Buddhist should always maintain a mind of kindness 
and cultivate the practice of liberating liberating beings. The Buddha 
taught: “A sincere Buddhist should always reflect thus “All male beings 
have been my father and all females have been my mother. There 1s 
not a single being who has not given birth to me during my prevIous 
lives, hence all beings of the Six Paths are my parents. Therefore, 
when a person kills and eats any of these beings, he thereby slaughters 
my parents.” According to Buddhist theory, the only reason that causes 
wars in the world 1s people”s collective killing karma 1s so heavy. If in 
this life, I ki you, 1n the next life, you°lH kill me, and 1n the life after 
that, I wIll come back to kill you. This cycle of killing continues 
forever. People kiIll animals and In their next life they may become 
animals. The animals which they once killed now may return as people 
to claim revenge. This goes on and on. That's why there exiIsts an 
endless cycle of killing and bloodshed. To decrease or diminish our 
kiling karma, we must practice liberating living beings. The merit and 
virtue that we accumulate from liberating animals is boundless. lt 
enables us to cause living beings to live their full extent of their natural 
le span. The more we engage ¡n liberating living beings, the lighter 
the collective killing karma our world has. If living beings In the sIx 
paths of any mundane world had no thoughfs of killing, they would not 
have to follow a continual succession of births and deaths. According to 
the Surangama Sutra, the Buddha reminded Ananda about “cutting off 
kiling”, one of the four Important precepts for monks and nuns In 
Buddhism: “Ananda! If living beings In the six paths of any mundane 
world had no thoughts of killing, they would not have to follow a 
confinual succession of births and deaths. Anandal Your basic purpose 


1243 


1n cultivating samadhi Is to transcend the wearisome defilements. But If 
you do not remove your thoughts of killing, you wIll not be able to get 
out of the dust. Ananda! Even though one may have some wisdom and 
the manifestation of Zen Samadhi, one 1s certain to enter the path of 
SpIrits 1Ÿ one does not cease killing. At best, a person will become a 
mighty ghost; on the average, one will become a flying yaksha, a ghost 
leader, or the like; at the lowest level, one will become an earth-bound 
rakshasa. These ghosts and spirits have their groups of disciples. Each 
says of himself that he has accomplished the unsurpassed way. After 
my extIinction, In the Dharma-Ending Age, these hordes of ghosts and 
spirits will aboud, spreading like wildfire as they argue that eating 
meat wIll bring one to the Bodhi Way. Ananda! I permit the Bhikshus 
to eat five kinds of pure meat. This meat 1s actually a transformation 
brought Into being by my spiritual powers. It basically has no life-force. 
You Brahmans live In a climate so hot and humid, and on such sandy 
and rocky land, that vegetables will not grow. Therefore, I have had to 
assist you with spiritual powers and compassion. Because of the 
magnitude of this kindness and compassion, what you eat that tastes 
like meat 1s merely said to be meat; 1n fact, however, 1f 1s not. After my 
extInction, how can those who eat the flesh of living beings be called 
the disciples of Sakya? You should know that these people who eat 
meat may gaIn some awareness and may seem to be in samadhi, but 
they are all great rakshasas. When their retribution ends, they are 
bound to sink Into the bitter sea of bírth and death. They are not 
disciples of the Buddha. Such people as they Kkill and eat one another In 
a never-ending cycle. How can such people transcend the triple realm? 
Anandal When you teach people in the world to cultivate samadhi, 
they must also cut off killing. Thịs 1s the second clear and unalterable 
Instrucfion on purity given by the Thus Come Ones and the Buddhas of 
the past, World Honored Ones. Therefore, Ananda, 1f cultivators of Zen 
Samadhi do not cut off killing, they are like one who sfops up hIs ears 
and calls out in a loud voice, expecting no one to hear him. lt 1s to wish 
to hide what 1s completely evident. Bhikshus and Bodhisattvas who 
practice purity wIll not even step on grass In the pathway; even less 
wIll they pull it up with their hand. How can one with great compassion 
pIck up the flesh and blood of living beings and proceed to eat his filH? 
Bhikshus who do not wear silk, leather boo(ts, furs, or down from this 


1244 


country or consume mIÏk, cream, or butter can truly transcend this 
world. When they have paid back their past debts, they wIll not have to 
re-enter the triple realm. Why? It 1s because when one wears 
something taken from a living creature, one creates conditions with 1t, 
Just as when people eat the hundred grains, their feet cannot leave the 
earth. Both physically and mentally one must avoid the bodies and the 
by-products of living beings, by neither wearing them nor eating them. 
I say that such people have true liberation. What I have said here 1s the 
Buddhaˆs teaching. Any explanation counter to 1t 1s the teaching of 
Papiyan. In the Middle Length Discourses, the Buddha advises people, 
especially Buddhist followers not to kill because all sentlent beings 
tremble at the stick, to all lfe 1s dear. The Buddha has respected for 
le, any life, even the life of an Insect or of a plant. He sets himself an 
example, not to throw remaining food on green vegetation, or in the 
water where there are small insects. He advises His disciples not to kill 
living beings and makes It very clear that, killing living beings wIll lead 
to hell, to the hungry ghost or to the animal, and the lightest evil result 
to be obtained 1s to be reborn as human beIng but with very short life. 
Moreover, killing living beings will bring up fear and hatred in the 
present and in the future, and pain and suffering In mind. He taught: “O 
householder, killing living beings, due to killing living beiIngs, fear and 
hatred arise In the present, fear and hatred will arise in the future, 
thereby bringing up pain and suffering In mind. Refrain from Kkilling 
living beings, fear and hatred do not arise In the present, will not arise 
1n the future, thereby not bringing up pain and suffering in mind. Those 
who refrain from killing living beings will calm down this fear and 
hatred.” The Buddha taught Bhiksus as follows: “Here, o Bhiksus, the 
Aryan disciple does not KIl living beings, give up killing. O Bhiksus, 
the Aryan disciple who gives up killing, øIves no fear to innumerable 
living beings, øIves no hatred to innumarable living beings, and gives 
harmlessness to Iinnumerable living beings. Having given no fear, no 
hatred, and harmlessness to Iinnumerable living beings, the Aryan 
disciple has his share 1n innumerable fearlessness, in no hatred and In 
harmlessness. O Bhiksus, this 1s first class charity, great charity, 
timeless charity that 1s not despised by reclusees and brahmanas.” In 
the Dharmapada Sutra, the Buddha taught: “All tremble at sword and 
rod, all fear death; comparing others with onerself, one should neither 


1245 


ki nor cause to kilI (Dharmapada 129). All tremble at sword and rod, 
all love life; comparing others with oneself; one should not Ki nor 
cause to kill (Dharmapada 130). He who takes the rod and harms a 
harmless person, will soon come to one of these ten stages 
(Dharmapada 137). He will be subJect to cruel suffering of Iniirmity, 
bodily InJjury, or serious sickness (Dharmapada 138). Or loss of mind, 
or oppression by the king, or heavy accusation, or loss of family 
members or relatives (Dharmapada (139). Or destruction of wealth, or 
lightening fire fire burn his house, and after death will go to the hell 
(Dharmapada 140).” The second precepf ¡is Not to Steal: Not to steal or 
not to cheat, or not to take anything with dishonest Intent. Abstain from 
stealing and to live honestly, taking only what 1s one”s own by right. To 
take what belongs to another 1s not so serlous as to deprive him of his 
le, but it Is sHll a grave crime because It deprives him of some 
happIness. As no one wants to be robbed, 1t 1s not difficult to 
understand that it 1s wrong to take what 1s not one”s own. The thought 
that urges a person to steal can never be good or wholesome. Then 
robbery leads to violence and even to murder. This precept 1s easily 
violated by those in trade and commerce. À man can use both his pen 
and his tongue with intent to steal. There can be no peace or happiness 
1n a society where people are always on the look-out to cheat and rob 
ther neiphbors. Theft may take many forms. For Instance, If an 
employee slacks or works badly and yet Is paid In full, he 1s really a 
theft, for he takes the money he has not earned. And the same applies 
to the employer If he fails to pay adequate wages. We all have the 
same right to own things and give them away as we wish. However, we 
should not take things that do not belong to us by stealing or cheating. 
Instead, we should learn to give to help others, and always take good 
care of the things that we use, whether they belong to us or to the 
public. In a broader sense, this precept means beIng responsible. lf we 
are lazy and neglect our studies or work, we are said to be “stealing 
time” of our own. This precept also encourages us to be øenerous. 
Buddhists give to the poor and the sick and make offerings to monks 
and nuns fo practice being good. Buddhists are usually generous to 
their parents, teachers and friends to show gratitude for their advice, 
guidance and kindness. Buddhists also offer sympathy and 
encouragemert to those who feel hurt or discouraged. Helping people 


1246 


by telling them about the Dharma 1s considered to be the highest form 
Of giving. Not to steal because we have no right to take what 1s not 
gIve. Not to steal wIll help us become honest. Not to steal 1s one of the 
first eipht of the Ten Commandments which the Buddha set forth for 
lay Buddhists to observe 24 hours every fornight. Not to take anything 
which does not belong to you or what 1s not gøIven to you. Refraining 
from taking what 1s not given. Adattadana-viratih means not directly or 
indirectly taking other”s belongings. On the confrary, one should g1ve 
things, not only to human beings, but also to animals. The Buddha 
always taught In his sutras “desire brings great misfortune; øiving 
brings great fortune.” Not to steal because we have no right to take 
what Is not given. Not to steal will help us becom honest. FIive 
conditions are necessary for the completion of the evil of stealing: 
another”s property, knowledge that 1t 1s so, Intention of stealing, effort 
to steal, and actual removal. Devout Buddhists should not steal, for not 
stealing wIll help us increase our gøenerosIfy, Increase trust in other 
people, Increase our honesty, life without sufferings, and life without 
disappointment. According to the Surangama Sutra, the Buddha 
reminded Ananda about “cutting off stealing”, one of the four 
1mportant preceptfs for monks and nuns in Buddhism: “Ananda! If living 
beings In the six paths of any mundane world had no thoughts of 
stealing, they would not have to follow a contInuous succession of 
births and deaths. Ananda! Your basic purpose 1n cultivating samadhi 1s 
to transcend the wearisome defilements. But If you do not renounce 
your thoughts of stealing, you wIll not be able to get out of the dust. 
Anandal Even though one may have some wisdom and the 
manifesfation of Zen Samadhi, one 1s certain to enter a devious path 1f 
one does not cease stealing. At best, one will be an apparition; on the 
averaøe, one wIll become a phantom; at the lowest level, one will be a 
devious person who Is possessed by a Mei-Ghost. These devious 
hordes have theIr groups of disciples. Each says of himself that he has 
accomplished the unsurpassed way. After my extinction, In the 
Dharma-Ending Age, these phantoms and apparitions will abound, 
spreading like wildfire as they surreptitlously cheat others. Calling 
themselves good knowing advisors, they will each say that they have 
aftained the superhuman dharmas. Enticing and deceiving the Ignorant, 
or friphtening them out of their wits, they disrupt and lay watse to 


1247 


households wherever they go. I teach the Bhikshus to beg for their food 
in an assigned place, In order to help them renounce greed and 
accomplish the Bodhi Way. The Bhikshus do not prepare their own 
food, so that, at the end of this life of transitory existence In the triple 
realm, they can show themselves to be once-returners who go and do 
not come back. How can thieves who put on my robes and sell the Thus 
Come One”s dharmas, sayIng that all manner of karma one creates IS 
Just the Buddhadharma? They slander those who have left the home- 
líe and regard Bhikshus who have taken complete precepts as 
belonging to the path of the small vehicle. Because of such doubtfs and 
misjudgments, limitless living beings fall into the Unintermittent Hell. I 
say that Bhikshus who after my extinction have decisive resolve to 
cultivate samadhi, and who before the Images of Thus Come Ônes can 
burn a candle on their bodies, or burn off a finger, or burn even one 
Incense stick on their bodies, wIll in that moment, repay their debts 
from beginningless time past. They can depart from the world and 
Íforever be free of oufflows. Though they may not have instantly 
understood the unsurpassed enlightenment, they wIill already have 
firmly set their mind on 1t. If one does not pracfice any of these token 
renunciations of the body on the causal level, then even 1f one realizes 
the unconditioned, one wIll still have to come back as a person to repay 
one”s past debts exactly as I had to undergo the retribution of having to 
eat the grain meant for horses. Anandal When you teach people 1n the 
world to cultivate samadhi, they must also cease stealing. This 1s the 
thưrd clear and unalterable Instruction on purity given by the Thus 
Come One and the Buddhas of the past, World Honored Ones. 
Therefore, Ananda, 1f cultivators of Zen Samadhi do not cease stealing, 
they are like someone who pours water info a leaking cup and hopes to 
fiII it. He may continue for as many eons as there are fine motes of 
dust, but 1t still wIll not be full in the end. If Bhikshus do not store away 
anything but therr robes and bowls; If they gIive what 1s left over from 
therr food-offerings to hungry living beings; 1ƒ they put theirr palms 
together and make obeisance to the entire great assembly; If when 
people scold them they can treat If as pralse: If they can sacrifice theIr 
very bodies and minds, giving their flesh, bones, and blood to living 
creatures. If they do not repeat the non-ultimate teachings of the Thus 
Come One as thouph they were ther own explanations, 


1248 


misrepresenting them to those who have Just begun to study, then the 
Buddha gives them his seal as having attained true samadhi. What I 
have said here 1s the Buddhaˆs teaching. Any explanation counter to 1t 
1s the teaching of Papliyan. The third precept is Not to Commit Sexual 
Misconduct: Not to engage In Iimproper sexual conduct. Against lust, 
not to commit adultery, to abstain from all sexual excess, or refraining 
from sexual misconduct. This Includes not having sexual Intercourse 
with another's husband or wife, or being irresponsible In sexual 
relatilonship. Adultery 1s wrong. Laypeople should be responsible In 
sexual matters. If we do not have the great opportunity to renounce the 
world to become monks and nuns to cultvate obtain liberation, we 
should keep a good relationship between husband and wife, we should 
be considerate, loving and faithful to each other, then our family will 
be happy, and our society wIll be better. One who commits It does not 
command respect nor does one Inspire confidence. Sexual misconduct 
Involving person with whom conJjugal relations should be avoided to 
custom, or those who are prohibited by law, or by the Dharma, 1s also 
WrOng. So 1s coercing by physical or even financial means a married or 
even unmarried person I1nto consenting to such conduct. The purpose of 
this third sila 1s to preserve the respectability of the family of each 
person concerned and to safeguard Its sanctity and inviolability. 
According to The Path of Purification, “Bad Ways” 1s a term for doing 
what ought not to be done and not doing what ought to be done, out of 
desire, hate, delusion, and fear. They are called “bad ways” because 
they are ways not to be travel by Noble Ones. Adultery 1s mentioned 1n 
Buddhist texts as one of a number of forms of similar sexual 
misconduct. For monks or nuns who only think about or wish to commIit 
sexual Iintercourse with any people (not waIt until physically commiting 
sexual Intercourse) are guilty and violate the Vinaya commandments 
and must be excommunicated from the Order. For laypeople, thinking 
or wishing to make love or physically making love with those who are 
not their husband or wife 1s forbidden. Avoiding the misuse of sex 1S 
respect for people and personal relationships. Much unhappiness arIses 
from the misuse of sex and from living In Irresponsible ways. Many 
families have been broken as a result, and many children have been 
victims of sexual abuse. For all lay Buddhists, the happiness of others 
1S also the happiness of ourselves, so sex should be used In a caring and 


1249 


loving mamner, not in a craving of worldly flesh. When observing this 
precept, sexual desire should be controlled, and husbands and wives 
should be faithful towards each other. This wIll help to create peace In 
the family. In a happy family, the husband and wIfe respect, trust and 
love each other. With happy families, the world would be a better 
place for us to live in. Young Buddhists should keep their minds and 
bodies pure to develop their goodness. Devout Buddhists should not 
commit sexual misconduct (to have unchaste) because first, we don'f 
want to be a bad person In the soclety; second, not to have unchaste 
wIll help us become pure and good. Not to commit sexual misconduct 1s 
the thrd commandment of the five basic commandments for lay 
people, and the third precept of the ten maJor precepts for monks and 
nuns In the Brahma Net Sutra. Monks or nuns who commit this offence 
wIll be expelled from the Order forever. This 1s one of the first eight of 
the Ten Commandments which the Buddha set forth for lay Buddhists 
to observe 24 hours every fornipht. There are four conditions that are 
necessary to complete the evil of sexual misconduct: the thought to 
enJoy, consequent effort, means to gratlfy (gratification or the act Of 
sexual misconducf). For Monks and Nuns, a Bhiksu who, when 
motivated by sexual desire, tells a woman or a man that It would be a 
good thing for her or him to have sexual relations with him, commits a 
Sangha Restoration Offence. A Bhiksuni who 1s Intent upon having 
sexual relations with someone, whether male or female, breaks one of 
the eight Degradation Offences. She 1s no longer worthy to remain a 
Bhiksuni and cannot participate In the activiies of the Order of 
Bhiksunis. Through word or gesture arouses sexual desire In that 
person, breaks the seventh of the Eight Degradation Offences. Says to 
that person that she 1s willing to offer him or her sexual relations, 
breaks the eighth of the Eight Degradation Offences. According to The 
Buddha and His Teachings, written by Most Venerable Narada, these 
are the Inevitable consequences of Kamesu-micchacara: having many 
enemies, union with undesirable wives and husbands (spouses), and 
birth as a woman or as a eunuch (thái giám). If living beings In the sIx 
paths of any mundane world had no thoughts of lust, they would not 
have to follow a continual succession of births and deaths. According to 
the Surangama Sutra, the Buddha reminded Ananda about “cutting off 
lust”, one of the four Important precepts for monks and nuns In 


1250 


Buddhism: “Ananda! Your basic purpose In cultivating 1s to transcend 
the wearisome defilements. But If you don”t renounce your lustful 
thoughts, you wIll not be able to get out of the dust. Even though one 
may have some wisdom and the manifestation of Zen Samadhi, one 1s 
cerftain to enter demonic paths If one does not cut off lust. At best, one 
wIll be a demon king; on the average, one will be In the retinue of 
demons; at the lowest level, one wIll be a female demon. These 
demons have their groups of disciples. Each says of himself he has 
accomplished the unsurpassed way. After my extinction, in the 
Dharma-Ending Age, these hordes of demons will abound, spreading 
like wildfire as they openly practice greed and lust. Calming to be good 
knowing advisors, they wIll cause living beings to fall Iinto the pIt of 
love and views and lose the way to Bodhi Ananda! When you teach 
people In the world to cultivate samadhi, they must first of all sever the 
mind of lust. This 1s the first clear and unalterable Instruction on purIty 
given by the Thus Come Ones and the Buddhas of the past, World 
Honored Ones. Therefore, Ananda, 1f cultvators of Zen Samadhi do 
not cut off lust, they wIll be like someone who cooks sand In the hope 
Of getting rice, after hundreds of thousands of eons, 1t wIll still be Just 
hot sand. Why? It wasn't rice to begin with; it was only sand. Anandal 
lf you seek the Buddhaˆs wonderful fruition and still have physical lust, 
then even If you attain a wonderful awakening, 1t wIll be based In lust. 
With lust at the source, you will revolve In the three paths and not be 
able to get out. Which road will you take to cultivate and be certified to 
the Thus Come Oneˆ*s Nirvana? You must cut off the lust which 1s 
Iintrinsic 1n both body and mind. Then get rid of even the aspect of 
cutting 1t off. At that point you have some hope of attainng the 
Buddha's Bodhi. What I have said here is the Buddhaˆs teaching. Any 
explanation counter fo 1t 1s the teaching of Papiyan. According to the 
Anguttara Nikaya, the Buddha taught: “Monk, I know not of any other 
single form by which a man”s heart 1s attracted as 1t Is by that of a 
woman. Monks, a womans form fills a man”s mind. Monks, I know not 
of any other single sound by which a man”s heart 1s atfracted as 1t 1s by 
that of a woman. Monks, a woman”s sound fñills a man”s mind. (the 
same thing happens with smell, flavor, touch...” Sex 1s described by the 
Buddha as the strongest Iimpulse 1n man, 1Ÿ one becomes a slave to this 
1mpulse, even the most powerful man turn into a weakling; even the 


1251 


sage may fall from the higher to a lower level. In the Dharmapada 
Sutra, the Buddha taught: “Four misfortunes occur to a careless man 
who commits adultery: acquisiilon of demerit, restlessness, moral 
blame and downward path (Dharmapada 309). There 1s acquisition of 
demerit as well as evil destiny. No Joy of the frightened man. The king 
Imposes a heavy punishment. Therefore, man should never commit 
adultery (Dharmapada 310).” In the Forty-Two Sections Sutra, the 
Buddha said: “There was once someone who, plagued by ceaseless 
sexual desire, wished to castrate himself. To cut off your sexual organs 
would not be as good as to cut off your mind. You mind 1s like a 
Supervisor; 1ƒ the supervisor stops, his employees wIll also quit. IÝ the 
deviant mind Is not stopped, what good does 1t do to cut off the 
organs?” The Kasyapa Buddha taught: “Desire 1s born from your wIlÏ; 
your WIll 1s born from thought. When both aspects of the mind are stil, 
there 1s neither form nor activity.” The ƒourth precept is Not to Lie: 
False speech means nonsense or transgression speaking, or lying, 
either slander, false boasting, or deception. Lying also means not fo tell 
the truth. Lying also means tale-bearing speech, or double tongue 
speech, or slandering speech. Lying also means harsh speech or 
frivolous talk. Slander the Buddhist Sutras 1s considered a serlous 
lying. Slandering the Buddhist sutras means ridiculing Buddhist 
theories taught by the Buddha and written In the sutras, 1.e., saying that 
the principles In the Buddhist sutras are false, that the Buddhist and 
Great Vehicle sutras were spoken by demon kinsgs, and so on. This sOrt 
of offense cannot be pardoned through repentance. According to The 
Buddha and His Teachings, there are four conditions that are necessary 
to complete the evil of lying: an untruth, deceiving 1ntention, ufterance, 
and actual deception. According to Buddhism, “Lying” 1s the main 
ratlonalization for other offenses. Devout Buddhists should always be 
aware of the following situations: we tell lies when we contend; we tell 
lies when we are greedy; we tell lies when we seek grafification; we 
tell lies as we are selfish; we tell lies as we chase personal advanftages. 
We tell lies to deceIve people. We commit mistakes but do not want to 
admit, so we tell lies and try to ratlonalize for ourselves, and so on, and 
so on. Also according to The Buddha and His Teachings, written by 
Most Venerable Narada, there are some inevitable consequences of 
lying as follow: being subject to abusive speech, vilification, 


1252 


unfrustworthiness, and stnking mouth. The Buddha wanted His 
disciples to be so perfectly truthful that He encouraged us not to lie, but 
to speak the truth, the whole truth. Against lying, deceiving and 
slandering. Not to lie includes not saying bad things, not øgossiping, not 
twIsting stories, and not lying. Ôn the contrary, one must use the right 
gentle speech, which gives benefit to oneself and others. However, 
sometimes they are unable to speak the truth; for Instance, they may 
have to lie to save themselves from harm, and doctors lie to bolster 
ther patlents' morale. Lying under these circumstances may be 
contrary to the sila, but 1t is not entirely contrary to the loving-kindness 
and to Ifs purpose. This sila aims at bringing about mutual benefits by 
adhering to truth and avoiding verbal offences. Similarly, utterances 
harmful to another”s well-being, for example, malicious, abusive or 
slanderous speech Iintended either to deride others or to vaunt oneself 
may be truthful, yet they must be regarded as wrong, because they are 
conftrary to the sila. Sincere Buddhists should always respect each other 
and not tell lies or boast about ourselves. This would result in fewer 
quarrels and misunderstandings, and the world would be a more 
peaceful place. In observing the fourth precept, we should always 
speak the truth. There are four ways of “Mrsavadaviratth”. The first 
way 1s “lyIing”. Lying means verbally saying or Indicating through a 
nod or a shrug somethng we know Isn't true. However, telling the truth 
should be tempered and compassion. For Instance, 1t Isn't wise to tell 
the truth to a murderer about a potential victim”s whereabouts, 1f this 
would cause the latterˆs death. We should not to lie because I1f we lie, 
nobody would believe us. Furthermore, not to lie wIll help us become 
truthful and trustful. According to the Dharmapada Sutra, verse 306, the 
Buddha taught: “The speaker of untruth goes down; also he who denies 
what he has done, both sinned against truth. After death they go 
together to hells.” The second way 1s “Tale-bearing” or “Slandering”. 
To slander means to twist storles, or to utilize slandering words. The 
Pali word means literally “breaking up of fellowship'. To slander 
another 1s most wicked for It entails making a false statement Intended 
to damage someone”s reputation. The slanderer often commits two 
crimes simultaneously, he says what Is false because hIis report 1s 
unfrue and then he back-bites. In Sanskrit poetry the back-biter 1s 
compared to a mosquito which though small 1s noxious. lt comes 


1253 


singing, settles on you, draws blood and may give you malaria. AgaIn 
the tale-bearerˆs words may be sweet as honey, but his mind 1s full of 
poIson. Let us then avoid tale-bearing and slander which destroy 
friendshIps. Instead of causing trouble let us speak words that make for 
peace and reconciliation. Instead of sowing the seed of dissension, let 
us bring peace and friendship to those living In discord and enmity. The 
thưrd way 1s “Harsh speech” (Pharusavaca p). Harsh words include 
1nsult, abuse, ridicule, sarcasm, and so on. Sometimes harsh words can 
be said with a smile, as when we Innocently pretend what we have said 
won't hurt other people. Devout Buddhists should never use harsh 
words because harsh words hurt others. According to The Buddha and 
His Teaching, written by Most Venerable Narada, there are three 
conditions that are necessary to complete the evil of harsh speech: a 
person to be abused, an angry thought, and the actual abuse. The 
inevifable consequences of harsh speech: being detested by others 
though absolutely harmless, and having a harsh volce. At the time of 
the Buddha, one day, an angry man with a bad temper went to see the 
Buddha. The man used harsh words to abuse the Buddha. The Buddha 
listened to him patiently and quietly, and dịd not say anything as the 
man spoke. The angry man finally stopped speaking. Only then did the 
Buddha ask him, “If someone wanfs to give you something, but you 
dont want to accept 1t, to whom does the gift belong?” “Of course 1t 
belongs to the person who tried to gIve 1t away in the first place,” the 
man answered. “LIkewIse 1t 1s with your abuse,” said the Buddha. “1 do 
not wIsh to accept 1t, and so 1t belongs to you. You should have to keep 
this gift of harsh words and abuse for yourself. And I am afraid that in 
the end you will have to suffer it, for a bad man who abuses a good 
man can only bring suffering on himself. It 1s as If a man wanted to 
dirty the sky by spiItting at it. His spittle can never make the sky dirty, 1t 
would only fall onto his own face and make 1t dirty instead.” The man 
listened to the Buddha and felt ashamed. He asked the Buddha to 
forgive him and became one of his followers. The Buddha the said, 
“Only kind words and reasoning can influence and transform others.” 
Sincere Buddhist should avoid using harsh words In speech. The fourth 
way 1s “Frivolous talk” (Samphappalapa p). According to Most 
Venerable in The Buddha and His Teachings, there are two conditions 
that are necessary to complete the evil of frivolous talk: the Inclination 


1254 


towards frivolous talk, and 1s narration. The inevitable consequences 
of frivolous talk: defective bodily organs and Incredible speech. 
According to the Dharmapada Sutra, verse 306, the Buddha taught: 
“The speaker of untruth goes down; also he who denies what he has 
done, both sinned against truth. After death they go together to hells.” 
The fifth precept is Not to Drink Alcohol and Other Intfoxicanfs: Alcohol 
and other Intoxicating substances cause menfal confusion and reduce 
memory. Not to drink Intoxicants (alcohol) means against drunkenness, 
to abstain from all Intoxicants, or refraining from strong drink and sloth- 
producing drugs. lf one wants to Improve his knowledge and purIfy his 
mind, he should not to drink alcohol or take any drugs such as cocaine, 
which excites the nervous system. Alcohol has been described as one 
of the prime causes of man”s physical and moral degradation. Currently 
heroin 1s considering a thousand times more harmful and dangerous. 
This problem 1s now worldwide. Thefts, robberies, sexual crimes and 
swindling of vast magnitude have taken place due to the pernicIous 
influence of drugs. This precept 1s based on self-respect. It guards 
agaInst losing control of our mind, body and speech. Many things can 
become addictive. They include alcohol, drugs, smoking and unhealthy 
books. Ủsing any of the above mentioned wIll bring harm to us and our 
family. One day, the Buddha was speaking Dharma to the assembly 
when a young drunken man staggsered Into the room. He tripped over 
some monks who were sitting on the floor and started cursing aloud. 
His breath stank of alcohol and filled the air with a sickening smell. 
Mumbling to himself, he staggered out of the door. Everyone was 
shocked at his rude behavior, but the Buddha remained calm, “Great 
Assembly!” he said, ““Take a look at this man! T can tell you the fate of 
a drunkard. He will certainly lose his wealth and good name. His body 
will grow weak and sickly. Day and night, he will quarrel with his 
family and friends until they leave him. The worst thíng 1s that he will 
lose his wIsdom and become confused.” By observing this precept, we 
can keep a clear mind and have a healthy body. Reasons for “Not to 
drink”: not to drink liquor because 1t leads to carelessness and loss of 
all senses, not to drink wIll help us become careful with all clear 
senses. The precept of “Not to Drink” 1s one of the first eipht of the 
Ten Commandments which the Buddha set forth for lay Buddhists to 
observe 24 hours every fornight. Not to drink liquor 1s the fifth of the 


1255 


Ten Commandments. Not to drinnk liquor because 1t leads to 
carelessness and loss of all senses. Not to drink wIll help us to become 
careful with all clear senses. The Buddha has asked us to refrain from 
IntoxIcants. There are a multitude of reasons as to why we should 
follow this precept. 
“Drunkenness expels reason, 

Drowns memory, 

Deface the braIn, 

Diminish strength, 

Inflames the blood, 

Causes Incurable external and internal wounds. 

ls a witch to the body, 

A devil to the mind, 

A thief to the purse, 

The beggars curse, 

The wIfe”s woe, 

The childrenˆ”s sorrow, 

The picture of a beast, and self murder, 

Who drinks to otherˆs health, 

And rob himself of his own. 

Practitioners should always remember the Buddha's teachings on 
ten benefits for those who always abide by precepts (observe the sIlas): 
always becoming a Cakravartin; not losing the mind of diligence when 
he becomes a Cakravartin; always becoming a Sakra; not losing the 
mind of diligence when he becomes a Sakra; always seeking the 
Buddhist Paths; always holding fast to the teachings of Bodhisattvas; 
not losing unhindered eloquence; always fulfilling the aspiration to 
plant varlous roots of merit; being always praised by Buddhas, 
Bodhisattvas and other sages; quickly attaining all sorts of wisdom. 

Lay Peoples Eigh( Precepís: Beside the lay fñive precepts, lay 
people may also take eipht precepts for a period of 24 hours every 
month. Many lay people like to take the eight precepts on new and full 
moon days or on Buddhist festivals, although they may be taken on any 
day. The first five of these eight are similar to the five lay precepts, 
with the expception that the precept against unwise sexual behavior 
become abstinent from sex, because the precepts are kept for only one 
day. The sixth precept 1s to avoid wearing perfume, ornaments and 


1256 


cosmefics as welÏ as to refrain from singing, dancing and playing music. 
Thịs precept helps lay people avoid distractions to their practice. Not 
beautifying the body encourages lay people to cultivate their Internal 
beauty of love, compassion and wisdom. If they sing and dance, then 
when they sit down to medifate, the tunes keep running throught theIr 
minds. The seventh precept 1s not fo sit or sleep on a high or eXpensIive 
bed or throne, as this could make them feel proud and superior to 
others. The eighth precept 1s not to eat solid food after noon and to be 
vegetarian for the day. When some masters gøIve the the eight precepts 
they say only lunch may be eaten, while others allow both breakfast 
and lunch. Some masters permit only water to be taken in the evening, 
others allow tea with little miÌk, or fruit Juice without pulp. The purpose 
of this precept 1s to reduce attachment to food. It also enables lay 
people to meditate better in the eveninss, for If they eat a big supper, 
they often feel heavy and sleepy. Keeping precepts 1s not only better 
for ourselves, but 1t also help us Increase awareness of our actions, 
words, and attitudes. lt help us know ourselves better because we'll 
become aware of our habitual actions; 1t also enables us to decide 
beforehand what actions we want to avoid, and prevent a situatlon In 
which we”re tempted to do something we know we'lÏ regret later. Eight 
precepts are given to lay Buddhists to cultivate the way and must be 
observed and strictly followed for one day and night include eight rules 
as follows: not to kilI (not killing living beings), not stealing (not to take 
things not given), not to commit sexual misconduct (not having sexual 
Intercourse), not to lie (not to speak falsely, not telling lies), not to 
drink wine (not consuming 1ntoxicants), not to indulge In cosmetics, or 
personal adornments (not wearing personal decoration, not to wear 
make-up, fragrance, and Jewelry), not to dance, sing, play or listen to 
music and not to sleep on fine or raised (high) beds, but on a mat on 
the ground, and finally not to eat out of regulation (appropriate) hours 
(after noon); eat only from 11 AMto I PM. 

Lay Bodhisafvas' Precepfs: The Lay Bodhisattvas are devout 
Buddhists who follow Bodhisattva-yana which teaches the observance 
of the six paramifas the perfecting of the self and the benefits of others. 
The objJective 1s the salvaton of all beings and attaining of 
Buddhahood. The aim of Bodhisattvayana 1s the attainment of Supreme 
Buddhahood. Therefore, It 1s also called the Buddhayana or 


1257 


Tathagatayana. Though still a lay Bodhisattvas, he or she should have a 
profound understanding; they should have the Insight that the four 
noble truths to understand the true aspects of reality. Bodhisattvas use 
the one truth to understand the true aspectfs of reality. The wisdom of 
the Bodhisatva 1s always acute, so they often have a broad 
compassionate mind. According to the tradition of Northern Buddhism, 
a Bodhisattva wants to practice Bodhisattva”s practising must first vow 
to devote the mind to bodhi (bodhicita). He or she must have loving- 
kindness to all living beings. He or she must always practfise the sIx 
Paramitas. Finally, he or she must practise the four all-embracing 
virtues. Besides, a lay Bodhisattva should also learn Bodhisattva's four 
kinds of fearlessnesse. First, Bodhisattva-fearlessness arises Írom 
powers of memory and ability to preach without fear. Second, 
Bodhisattva-fearlessness arises from powers of moral diagnosis and 
application of the remedy. Third, Bodhisattva-fearlessness arIses from 
pOWers Of ratlocination. Fourth, Bodhisattva-fearlessness arises Írom 
powers of solving doubts. The Lay Bodhisattvas are devout Buddhists 
who already took refuge In the Triple Gem. Besides keeping the five 
basic precepts, they also keep the six grave sins and the twenty-eight 
faults. Six Mqjor Precepífs: The six grave sins are extremely important 
for lay Bodhisattvas, for keeping these precepts wIll help them attain 
the Holy fruitlons. The ƒfirst major precept ¡is the precept oƒ kiling: 
Followers of the Buddha! After an upasaka or an upasika takes the 
precepts, even 1f he or she has to sacrifice his or her life, he or she 
should not kill any being, even 1Ÿ it is an ant. After taking the precepts, 
1f he or she Instructs others to kill or If he or she, himself or herself 
Kils, he or she loses the upasaka or upasika precepts. This person 
cannot at(tain even the state of warmth, let alone the fruitlon of a 
stream-enterer or a non-returner. He or she 1s called a precept-breaking 
upasak or upasika, a stinking upasaka or upasika, an oufcast upasaka or 
upasika, a defiled upasaka or upasika, and an afflicted upasaka or 
upasika. The second major precept is the precept oƒ stealing: Followers 
of the Buddha! After an upasaka or an upasika takes the precepts, even 
1f he or she has to sacrifice his or her life, he or she should not steal, 
even as little as a penny. After taking the precepts, If he or she breaks 
the precept, he or she loses the upasaka or upasika precepts. Thịs 
person cannot aftain even the state of warmith, let alone the fruition of a 


1258 


stream-enterer or a nonreturner. He or she 1s called a precept-breaking 
upasak or upasika, a stinking upasaka or upasika, an outcast upasaka or 
upasika, a defiled upasaka or upasika, and an afflicted upasaka or 
upasika. 7e third major precept is the precept oƒ lying: Followers oŸ 
the Buddha! After an upasaka or an upasika takes the precepts, even If 
he or she has to sacrifice his or her life, he or she should not lie that he 
or she has mastered the contemplation of Iimpurity or atfained the 
Íruition of a non-returner. After taking the precepts, If he or she breaks 
the precept, he or she loses the upasaka or upasika precepts. This 
person cannot afttain even the state of warmth, let alone the fruition of a 
stream-enterer or a nonreturner. He or she 1s called a precept-breaking 
upasak or upasika, a stinking upasaka or upasika, an outcast upasaka or 
upasika, a defiled upasaka or upasika, and an afflicted upasaka or 
upasika. The ƒourth major precept is the precept oƒ sexual misconduct: 
Followers of the Buddha! After an upasaka or an upasika takes the 
precepts, even If he or she has to sacrifice his or her life, he or she 
should not engage In any sexual misconduct. After taking the precepts, 
1f he or she breaks this precept, he or she loses the upasaka or upasika 
precepts. This person cannot attain even the state of warmth, let alone 
the fruition of a stream-enterer or a nonreturner. He or she 1s called a 
precept-breaking upasak or upasika, a stinking upasaka or upasika, an 
oufcast upasaka or upasika, a defiled upasaka or upasika, and an 
afflicted upasaka or upasika. 7e fiƒfth major precept is the precept oƒ 
talking about the wrong deeds oƒ the ƒour categories oƒ Buddha's 
disciples: Followers of the Buddhal After an upasaka or an upasika 
takes the precepts, even 1f he or she has to sacrifice his or her life, he 
or she should not speak of the faults of the bhikkhus, bhikkhums, 
upasakas, and upasikas. After taking the precepts, If he or she breaks 
this precept, he or she loses the upasaka or upasika precepts. Thịs 
person cannot attain even the state of warmith, let alone the fruition of a 
stream-enterer or a nonreturner. He or she 1s called a precept-breaking 
upasak or upasika, a stinking upasaka or upasika, an outcast upasaka or 
upasika, a defiled upasaka or upasika, and an afflicted upasaka or 
upasika. The sixth major precept ¡is the precept oƒ seling alcohol: 
Followers of the Buddha! After an upasaka or an upasika takes the 
precepts, even !f he or she has to sacrifice his or her life, he or she 
should not sell intoxicants. After taking the precepts, 1ƒ he or she breaks 


1259 


this precept, he or she loses the upasaka or upasika precepts. Thịs 
person cannot aftain even the state of warmith, let alone the fruition of a 
stream-enterer or a nonreturner. He or she 1s called a precept-breaking 
upasak or upasika, a stinking upasaka or upasika, an outcast upasaka or 
upasika, a defiled upasaka or upasika, and an afflicted upasaka or 
upasika. Twenfy-Eight Secondary Precepfs: Besides the six major 
precepts, there are also twenty-eight secondary precepts or faults. 
These precepts help Lay Bodhisattvas nurture their morality on theIr 
dally cultivation. The ƒfirsf secondary precepr 1s the precept of not 
making offering to one”s parents and teachers. Followers of the 
Buddha! As the Buddha has said, If an upasaka or upasika, after takIng 
the precept, does not make offerings to his or her parents and teachers, 
he or she commits the fault of not being mindful and losing the I1nitial 
intention in taking the precept. If he or she does not have the mind of 
repentance, he or she wIll deteriorate. He or she 1s Iimpure and wIll 
confinue to create defiled karma that leads to transmigration In the 
cycle of birth and death. The second secondary precepí 1s the precept of 
indulging 1n Intoxicants. lf an upasaka or upasika, after taking the 
precept, Iindulges In Intoxicants, he or she commits the fault of not 
being mindful and losing the 1mitial intention 1n taking the precept. If he 
or she does not have the mind of repentance, he or she will deterlorate. 
He or she 1s Impure and will continue to create defiled karma that leads 
fo transmigration In the cycle of birth and death. The thirđ secondary 
precepí 1s the precept of not visiing and looking after the sick. lf an 
upasaka or upasika, after taking the precept, does not look after those 
who are sick, he or she commits the fault of not being mindful and 
losing the Initial intention in taking the precept. If he or she does not 
have the mind of repentance, he or she will deteriorate. He or she 1s 
Impure and will continue to create defiled karma that leads to 
transmigration In the cycle of birth and death. The ƒourth secondary 
precepr 1s the precept of Ignoring one”s begging. If an upasaka or 
upasika, after taking the precept, upon seeing supplicants, does not 
gIve away whatever he or she can, but rather send them away empty- 
handed, he or she commitfs the fault of not being mindful and losing the 
Iinitial Intention 1n taking the precept. lf he or she does not have the 
mind of repentance, he or she will deteriorate. He or she 1s impure and 
wIll continue to create defiled karma that leads to transmigration In the 


1260 


cycle of birth and death. The fjƒfh secondary precepí 1s the precept of 
not paying respect to the elderly among the four categorles of 
Buddhaˆs disicples. IÝ an upasaka or upasIka, after taking the precept, 
upon seeing bhikkhus, bhikkhunmis, elder upasakas or elder upasikas, 
does not get up to greet and bow to them, he or she commits the fault 
of not being mindful and losing the Initial intention In taking the 
precept. If he or she does not have the mind of repentance, he or she 
wIll deteriorate. He or she 1s Impure and w1ll continue to create defiled 
karma that leads to transmigration In the cycle of birth and death. The 
Sixth secondary precepí 1s the precept of pride when seeing the four 
categories of Buddha's disciples break the precepts. lf an upasaka or 
upasika, after taking the precept, arouses this arrogant thought upon 
seeing bhikkhus, bhikkhunis, upasakas, and upasikas who violate the 
precepts, “Ï am superior to them, for they are not as good as I,” he or 
she commits the fault of not being mindful and losing the initial 
Iintention in taking the precept. If he or she does not have the mind of 
repentance, he or she wIll deteriorate. He or she 1s Iimpure and wIll 
continue to create defiled karma that leads to transmigration In the 
cycle of birth and death. The seventh secondary precepí 1s the precept 
of not fulfilling the precept of not eating after midday during the sIx 
days of a month. If an upasaka or upasika, after taking the precept, 
does not keep the eight precepts and makes offerings to the Triple 
Gem for six days each month, he or she commits the fault of not being 
mindful and losing the Imitial intention in taking the precept. If he or 
she does not have the mind of repentance, he or she wIll deteriorate. 
He or she 1s Impure and wIll continue to create defiled karma that leads 
to transmigration In the cycle of birth and death. The eighth secondary 
precepí 1s the precept of not listening to the Dharma. If an upasaka or 
upasika, after taking the precept, does not attend the Dharma lectures 
held withinn 12 kilometers, he or she commits the fault of not being 
mindful and losing the Imitial intention in taking the precept. If he or 
she does not have the mind of repentance, he or she wIll deteriorate. 
He or she 1s Impure and wIll continue to create defiled karma that leads 
fo transmigration 1n the cycle of birth and death. The ninth secondary 
precepí 1s the precept of using the Sangha”s furniture and utensils. If an 
upasaka or upasika, after taking the precept, makes use of the Sangha”s 
beds, chairs and utensils, he or she commmits the fault of not being 


12ó1 


mindful and losing the Imitial intention in taking the precept. If he or 
she does not have the mind of repentance, he or she wIll deteriorate. 
He or she 1s Impure and wIll continue to create defiled karma that leads 
fo transmigration in the cycle of birth and death. The fenth secondary 
precepí 1s the precept of drinking water that confains Insects. lÝ an 
upasaka or upasika, after taking the precept, suspects that there are 
living organisms In the water and drink 1t anyway, he or she commifts 
the fault of not being mindful and losing the Initial intention in taking 
the precept. If he or she does not have the mind of repentance, he or 
she will deteriorate. He or she 1s Iimpure and will continue to create 
defiled karma that leads to transmigration in the cycle of birth and 
death. The eleventh secondary precepr 1s the precept of walking alone 
1n đangerous places. If an upasaka or upasika, after taking the precept, 
travels alone 1n places that are considered dangerous, he or she 
commits the fault of not being mindful and losing the Initial intention 1n 
taking the precept. If he or she does not have the mind of repentance, 
he or she will deteriorate. He or she 1s impure and wIll continue to 
create defiled karma that leads to transmigration In the cycle of birth 
and death. The welfth secondary precepf 1s the precept of staying alone 
in the bhikkhu”s or bhikkhuni”s vihara. lÝ an upasaka or upasika, after 
taking the precept, stays overnight alone In a bhikkhu”s or bhikkhuniˆs 
vihara, he or she commits the fault of not being mindful and losing the 
Iinitial Intention 1n taking the precept. lf he or she does not have the 
mind of repentance, he or she will deteriorate. He or she 1s impure and 
wIll continue to create defiled karma that leads to transmigration In the 
cycle of birth and death. The fhirteenth secondary precepf 1s the precept 
of fighting for the sake of wealth. If an upasaka or upasika, after takIing 
the precept, for the sake of wealth, beats and scolds his or her slaves, 
servants or other people, he or she commits the fault of not being 
mindful and losing the Imitial intention in taking the precept. If he or 
she does not have the mind of repentance, he or she wIll deteriorate. 
He or she 1s Impure and wIll continue to create defiled karma that leads 
{to transmigratlon In the cycle of bình and death. The ƒourteenth 
$econdary precepf 1s the precept oŸ giving leftover food to the four 
categories of Buddhaˆs disciples. If an upasaka or upasika, after takIing 
the precept, offers leftover food to bhikkhus, bhikkhums, upasakas, 
upasikas, he or she commits the fault of not being mindful and losing 


1262 


the Initial intention In taking the precept. If he or she does not have the 
mind of repentance, he or she will deteriorate. He or she 1s impure and 
wIll continue to create defiled karma that leads to transmigration In the 
cycle of birth and death. 7he fifieenth secondary precepí 1s the precept 
of keeping cats or foxes. lf an upasaka or upasika, after taking the 
precept, raises cats or foxes, he or she commits the fault of not being 
mindful and losing the Imitial intention in taking the precept. If he or 
she does not have the mind of repentance, he or she wIll deteriorate. 
He or she 1s Impure and wIll continue to create defiled karma that leads 
to transmipratlon In the cycle of bính and death. The sixfeenth 
$econdary precepf 1s the precept of rearing animals and not giving them 
away to those who have not taken the precepts. If an upasaka or 
upasika, after taking the precept, raises elephants, horses, cows, øoatfs, 
camels, donkeys, or any other animals, and does not gIive them to those 
who have not taken the precepts, he or she commits the fault of not 
being mindful and losing the Initial Intention in taking the precept. If he 
or she does not have the mind of repentance, he or she will deterlorate. 
He or she 1s Impure and wIll continue to create defiled karma that leads 
fo transmigration In the cycle of bírth and death. The sevenfeenth 
$econdary precepí 1s the precept of not keeping the three outfits, bowls 
and walking sticks. IÝ an upasaka or upasika, after taking the precept, 
does not keep the sanghati clothes, bowls, and walking sticks (the dally 
necessifles of the Sangha), he or she commits the fault of not being 
mindful and losing the Imitial intention in taking the precept. If he or 
she does not have the mind of repentance, he or she wIll deteriorate. 
He or she 1s Iimpure and wIll continue to create defiled karma that leads 
to transmigration In the cycle of birth and death. 7e eighieenth 
$econdary precepf 1s the precept of not ensuring that the Irrigation 
water Of rice farm 1s Insect free, and to carry out farming on land. If an 
upasaka or upasika, after taking the precept, needs to farm for a living, 
but does not ensure that the Irrigation water of rice farm Is Insect free, 
and to carries out farming on land, he or she commits the fault of not 
being mindful and losing the 1mitial intention 1n taking the precept. If he 
or she does not have the mind of repentance, he or she will deterlorate. 
He or she 1s Impure and wIll continue to create defiled karma that leads 
(to transmigration In the cycle of birth and death. 7e ninefeenth 
$econdary precepí 1s the precept of using an unjust scale 1n business. lf 


1263 


an upasaka or upasika, after taking the precept, engages In business for 
a living, that uses a balance or scale to sell goods, then after having 
made a deal, he or she should not call off a previous deal for a more 
profitable one. When buying from others, he or she should advise the 
seller 1f he or she 1s trying to be dishonest 1n using his or her balance or 
scale. If an upasaka or upasika does not do so, he or she commits the 
fault of not being mindful and losing the Initial intention 1n taking the 
precept. If he or she does not have the mind of repentance, he or she 
wIll deteriorate. He or she 1s Impure and will continue to create defiled 
karma that leads to transmigration In the cycle of birth and death. The 
twentieth secondary precepí 1s the precept of having sexual encounter 
at the wrong time and place. If an upasaka or upasika, after taking the 
precept, has sexual Intercourse 1n Improper places and Improper times, 
he or she commits the fault of not being mindful and losing the 1mitial 
Iintention 1n taking the precept. lf he or she does not have the mind of 
repentance, he or she wIll deteriorate. He or she 1s Iimpure and wIll 
confinue to create defiled karma that leads to transmigration In the 
cycle of birth and death. The fwemty-firsft secondary precepí 1s the 
precept of evading government taxes while doing business. lÝ an 
upasaka or upasika, after taking the precept, evades øovernment faxes 
while doIng business or reports dishonestly, he or she commits the fault 
of not being mindful and losing the Imitial Intention in taking the 
precept. If he or she does not have the mind of repentance, he or she 
wIll deteriorate. He or she 1s Impure and wIll continue to create defiled 
karma that leads to transmigration In the cycle of birth and death. The 
twenty-second secondary precepf 1s the precept of not obeying the 
country”s law. IÝ an upasaka or upasika, after taking the precept, does 
not obey the countryˆs law, he or she commits the fault of not being 
mindful and losing the Imitial intention 1n taking the precept. If he or 
she does not have the mind of repentance, he or she wIll deteriorate. 
He or she 1s Iimpure and wIll continue to create defiled karma that leads 
fo transmigration in the cycle of birth and death. The rwemfy-third 
$econdary precepí 1s the precept oŸ not making offering to the Triple 
Gem when obtaining new food. If an upasaka or upasika, after taking 
the precept, does not offer the newly harvested grain, fruits, and 
vegetables first to the Triple Gem, but consumes them first himself or 
herself, he or she commits the fault of not being mindful and losing the 


1264 


Iinitial Intention 1n taking the precept. lf he or she does not have the 
mind of repentance, he or she will deteriorate. He or she 1s impure and 
wIll continue to create defiled karma that leads to transmigration In the 
cycle of birth and death. 7h fwenfy-ƒourth secondary precepí 1s the 
precept of not giving dharma lectures without the Sangha”s permission. 
lf an upasaka or upasika, after taking the precept, gives Dharma talks 
without the Sangha”s permission, he or she commits the fault of not 
being mindful and losing the 1mitial intention 1n taking the precept. If he 
or she does not have the mind of repentance, he or she will deterlorate. 
He or she 1s Impure and wIll continue to create defiled karma that leads 
fo transmigration In the cycle of bínthh and death. The /wenty-fth 
$%econdary precepf 1s the precept of walking In front of the five 
categories of Buddha”s disciples. If an upasaka or upasika, after taking 
the precept, walks In front of a bhikkhu, bhikkhumi, siksamana, 
sramanera, sramanerika, he or she commits the fault of not being 
mindful and losing the Imitial intention in taking the precept. If he or 
she does not have the mind of repentance, he or she wIll deteriorate. 
He or she 1s Impure and wIll continue to create defiled karma that leads 
fo transmigration in the cycle of birth and death. The wenry-sixth 
$econdary precepf 1s the precept of not distributing the Sangha food 
equally. If an upasaka or upasika, after taking the precept of 
distributing the Sangha food equally, but does not distribute equally, 
meanwhile offering better food in excessive amount to his or her own 
master, he or she commits the fault of not being mindful and losing the 
Iinitial Intention 1n taking the precept. If he or she does not have the 
mind of repentance, he or she will deteriorate. He or she 1s Iimpure and 
wIll continue to create defiled karma that leads to transmigration In the 
cycle of birth and death. 7he ?wenfy-seventh secondary precepí 1s the 
precept of rearing silk worms. If an upasaka or upasika, after taking the 
precept, raise siIlk worms, he or she commits the fault of not being 
mindful and losing the Imitial intention in taking the precept. If he or 
she does not have the mind of repentance, he or she wIll deteriorate. 
He or she 1s Impure and wIll continue to create defiled karma that leads 
to transmigration In the cycle of birth and death. The wenfy-eighth 
$econdary precepí 1s the precept of Ignoring the sick on the road. lf an 
upasaka or upasika, after taking the precept, come across a sick person 
on the road, 1f this upasaka or upasika does not look after and arrange a 


1265 


place for this sick person, but rather deserts him or her, he or she 
commits the fault of not being mindful and losing the Initial intention 1n 
taking the precept. If he or she does not have the mind of repentance, 
he or she will deteriorate. He or she 1s impure and wIll continue to 
create defiled karma that leads to transmigration In the cycle of birth 
and death. 

Adbice to Lay People In The Sigalaka Sufra: Sigalovada-sutta 1s 
the Sutra that the Buddha preached to Sigalovada, son of an elder of 
RajJagrha, Digha Nikaya 31. The contents of the sutta as follows: Thus, 
I have heard. Once the Lord was staying at RaJagaha, at the Squirrel”s 
Feeding Place In the Bamboo Grove. And at that time, Sigalaka the 
householder”s son, having got up early and gone out of RaJagaha, was 
payIng homage, with wet clothes and hair and with Joined palms, to the 
different directions: to the east, the south, the west, the north, the nadir 
and the zenith. And the Lord, having risen early and dressed, took his 
robe and bowl and went to Rajagaha for alms and seeing Sigalaka 
paying homage to the different directions, he said: “Householder”s son, 
why have you got up early to pay homage to the different directions?” 
Sigalaka respectfully responded: “Lord, my father, when he was dying, 
told me to do so. And so Lord, out of respect for my fatherˆs words, 
which I revere, honor and hold secred, I got up early to pay sacred 
homage In this way to the six directions.” The Buddha asked: “But 
householder”s son, that 1s not the ripht way to pay homage to the sIx 
directions according to the Ariyan discipline.” Sigalaka respectfully 
responded: “Well, Lord, how should one pay homage to the six 
directions according to the Ariyan discipline? It would be good 1f the 
Blessed Lord were to teach me the proper way to pay homage to the 
sIX đirections, according to the Ariyan discipline. The Buddha said: 
“Then listen carefully, pay attention and I will speak. “Yes, Lord,” said 
Sigalaka. The Lord spoke: “Young householder, 1t 1s by abandoning the 
four defilements of action; by not doing evil from the four causes; by 
not following the six ways of wasting one”s substance; through 
avoiding these fourteen evil ways, that the Ariyan disciple covers the 
six directions, and by such practice becomes a conqueror of both 
worlds, so that all will go well with him 1n this world and the next, and 
at the breaking up of the body after death, he will go to a good destiny, 
a heavenly world. What are the four defilements of action that are 


1266 


abandoned? They are taking life, taking what 1s not given, sexual 
misconduct, and lying speech. These are the four defilements of action 
that he abandons. Taking life and stealing, lying, adultery; the wIse 
reprove. What are the four causes of evil from which he refrains? Evil 
action springs from attachment, 1t springs from 1lI-wIll, it springs from 
folly, It springs from fear. If the Ariyan disciple does not act out of 
attachment, 1lI-will, folly or fear, he will not do evil from any one of 
the the four causes.” And the Well-Farer having spoken, the Teacher 
added: “Desire and hatred, fear and folly. He who breaks the law 
through these, loses all his falr repuftation (merit), like the moon at 
waning-time. Desire and hatred, fear and folly. He who never yIelds to 
these, ørows In goodness and merit, like the mon at waxing-time.” The 
Lord continued to teach: “And which are the six ways of wasting one”s 
subtance? Here are the sIx ways of wasting one”s subsfance: addiction 
to strong drinks and sloth-producing drugs 1s one way of wasting one”s 
substance; haunting the streets at unfitting time; attending fairs; being 
addicted to gambling; keeping bad company; habitual idleness. There 
are sIx dangers attached to addiction to strong drinks and sloth- 
producing drugs: present waste of money; ¡Increased quarrelling; 
liability to sickness; loss of good name; Indecent exposure of one”s 
person; weakening of the Intellect. There are six dangers attached to 
haunting the streets at unfitting time: one 1s defenseless and without 
protection; wife and children are defenseless and without protection; 
one”s property 1s defenseless and without protecfion; one 1s suspected 
Of crimes; false reports are pinned on one; one encounters all sorts Of 
unpleasantness. There are six dangers attached to frequenting fairs: 
one 1s always thinking, where there 1s dancing; where there 1s sinning; 
where they are playIng music; where they are reciting; where there 1s 
hand-clapping; where the drums are. There are six dangers attached to 
gambling: the winner makes enemies; the loser bewalls his loss; one 
wastes one”s present wealth; one”s word 1s not trusted In the assembly; 
one 1s despiIsed by oneˆs friends and companions; one 1s not in demand 
for marrlage. Therefore, a gambler cannot afford to maintain a wIfe. 
There are six dangers attached to keeping bad company: the danger of 
gamblers, the danger of any glutton, the danger of the drunkard, the 
danger of cheaters, the danger of tricksters, and the danger of the bully. 
There are six dangers attached to idleness: thinking 1f”s too cold, one 


1267 


does not work; thinking 1ts too hot, one does not work; thinking 1t”s too 
early, one does not work; thinking 1s too late, one does not work; 
thinking Ứm too hungry, one does not work; and thinking Ứm full, one 
does not work. And the Well-Farer having spoken, He added: “Some 
are drinking-mates, and some profess their friendshIp to your face. But 
those who are your friends In need, they alone are friends Indeed. 
Sleeping late, adultery picking quarrels, doing harm. Evil friends and 
stinginess, these six things destroy a man. He who goes with wicked 
Ífriends, and spends his time in wicked deeds. In this world and the next 
as well that man wIll come to suffer woe. Dicing, wenching, drinking 
too, dancing, singing, daylipht sleep, untimely prowling, evil friends, 
and stinginess destroy a man. He plays with dice and drinks strong 
drink, and goes with others'" well-loved wives. He takes the lower, 
baser course, and fades away like waning moon. The drunkard, broke 
and destitute, ever thirsting as he drinks, like stone in water sinks in 
debt, soon bereft of all his kin. He who spends his days In sleep, and 
makes the night his waking time, ever drunk and lecherous, cannot 
keep a decent home. Too cold! Too hot! Too latel They cry, they are 
pushing all their work aside, till ever chance they might have had of 
doing good has slipped away. But he who reckons cold and heat as less 
than straws, and like a man undertakes the task In hand, his Joy wIll 
never gørow the less. Householder”s son, there are four types who can 
be seen as foes In friendly disguise: The man who takes everything. 
The man who takes everything, can be seen to be a false friend for four 
reasons. The first type 1s he who takes everything. The second type 1s 
he who wants a lot for very little. The third type 1s he who must do, he 
does out of fear. The fouth type 1s he who seeks his own ends. The 
great talker 1s not considered a friend. The great talker can be seen to 
be a false friend for four reasons: The first type 1s he who talks of 
favours In the past. The second type 1s he who talks of favours In the 
future. The third type 1s he whose mouths empty phrases of goodwIll. 
The fouth type 1s he pleads Inability owing to some disaster when 
something needs to be done ¡In the present. The flatterer cannot be 
consider a friend. The flatterer can be seen to be a false friend for four 
reasons: he assents to bad actions, but dissents from good actions. He 
pralses you to your face, but he disparages you behind your back. The 
fellow-spendthrift cannot be consider a friend. The fellow-spendthrift 


1268 


can be seen to be a false friend for four reasons. First, he 1s a 
companion when you ¡ndulge in strong drink. Second, he 1s a 
companion when you haunt the streets at unfitting times. Third, he 1s a 
companion when you frequent fatrs. Fourth, he 1s a companion when 
you indulge in gambling. And the Well-farer having spoken, He added: 
“A friend who seeks what he can get, a friend who talks but empty 
words, a friend who merely flatters you, and a friend who 1s a fellow- 
wastrel. These four are really foes, not friends, the wIse man, 
recognizing this, should hold himself aloof from them as from some 
path of panic fear.” Householderˆs son, there are four types who can be 
seen to be loyal friends: The first type of friend 1s he who 1s a helper. 
The helpful friend can be seen to be a loyal friend in four ways: he 
looks after you when you are inattentive; he looks after your 
pOSsessions when you are inattentive; he 1s a refuge when you are 
afraid; and when some business 1s to be done he lets you have twice 
what you ask for. The second type of friend 1s he who 1s the same In 
happy and unhappy times. The friend who 1s the same In happy and 
unhappy times can be seen to be a loyal friend In four ways: he tells 
you his secrets; he guards your secrets; he does not let you down In 
misfortune; and he would even sacrifice his life for you. The third type 
of friend 1s he who pints out what 1s good for you. The friend who 
poInts out what 1s øood for you can be seen to be a loyal friend in four 
ways: he keeps you from wrongdoing; he supports you In doing øood; 
he Informs you of what you dịd not know; and he points out the path to 
Heaven. The fourth type of friend 1s he who 1s sympathetic. The 
sympathetic friend can be seen to be a loyal friend in four ways: he 
does not reJoice at your misfortune; he reJoices at your good fortune; 
he stops others who speaks against you; and he commends others who 
speak In praise of you. The Well-Farer having spoken, He added: “A 
friend who 1s a helper, a friend In times both good and bad, a friend 
who shows the way that”s right, a friend who”s full of sympathy. These 
four kinds of friends the wise should know at their true worth, and he 
should cherish them with care, Just like a mother with her dearest ch¡1d. 
The wIse man trained and disciplined shines out like a beacon-fire. He 
gathers wealth Just as the bee gathers honey, and 1t grows like an ant- 
hill higher yet. With wealth so gained the layman can devote 1t to his 
people”s good. He should divide his wealth in four, this will most 


1269 


advantage bring one part he may enJoy at wIll, two parts he should put 
to work, and the fourth part he should set aside as reserve In times of 
need.” How householderˆs son, does the Ariyan disciple protect the sIx 
directions? These six things are to be regarded as the six directions. 
FIrst, the East denotes mother and father. There are five ways in which 
a son should minister to his mother and father as the Eastern direction. 
He should think having been supported by them, I will support them, I 
wIll perform their dutIles for them, I wIll keep up the family tradition, I 
will be worthy of my heritage; and after my parents" deaths, [ will 
distribute gifts on their behalf. There are five ways In which the 
parents, so ministered to by thetr son as Eastern direction: They will 
restrain him from evil, wIll support him 1n doïng good things, wIÏll teach 
him some skIll, will find him a suitable wife; and In due time, they wIll 
hand over his inheritance to him. In this way the Eastern direction 1s 
covered, making It at peace and free from fear. The South denotes 
teachers. There are five ways in which pupils should minister to theIr 
teachers as the Southern direction: by rising to greet them, by serving 
them, by being attentive, by waiting on them, and by mastering the 
skills they teach. There are five ways In which their teachers, thus 
ministered to by their pupIls as the Southern direction, will recIprocate: 
wIll give thorouph Instruction, make sure they have grasped what they 
should have duly grasped, given them a thorouph grounding ín all 
skIlls, recommend them to their friends and colleagues, and provide 
them with security in all directions. In this way the Southern direction 
1S covered, making 1t at peace and free from fear. The West denotes 
wife and children. There are five ways in which a husband should 
minister to his wife as the Western direction: by honouring her, by not 
disparaging her, by not being unfaithful to her, by giving authority to 
her, and by providing her with adornments. There are five ways In 
which a wife, thus ministered to by her husband as the Western 
direction, will recIprocate: by properly organizing her work, by being 
kind to the relatives, by not being unfaithful, by protecting husband”s 
property, and by being skillful and diligent in all she has to do. In this 
way the Western direction 1s covered, making It at peace and free from 
fear. The North denotes friends and companions. There are Íive ways 
in which a man should minister to his frilends and companions as the 
Northern direction: by giving alms, by kindly words, by looking after 


1270 


their welfare, by treating them like himself, and by keeping his words. 
There are five ways in whiích friends and companions, thus 
administered to by a man as the Northern direction, wIll recIprocate: by 
looking after him when he 1s Inattentive, by looking after his property 
when he Is Inattentive, by being a refuge when he 1s afraid, by not 
deserting him when he 1s in trouble, and by showing concern for his 
children. In this way the Northern direction 1s covered, maKing 1t at 
peace and free from fear. The Nadir denotes servants and helpers. 
There are five ways in which a master should minister to his servants 
and workpeople as the Nadir direction: by arranging ther work 
according to theIr strength, by supplying them with food and wages, by 
looking after them when they are 1ll, by sharing special delicacies with 
them, and by letting them off work at the ripht time. There are five 
ways In which servants and workpeople, thus ministered to by theIr 
master as the Nadir, wIll reciprocate: will get up before hìim, will go to 
bed after him, take only what they are given, do their work properly, 
and be bearer of his pratlse and good repute. In this way the Nadir 1s 
covered, making 1t at peace and free from fear. The Zenith denotes 
ascetics and Brahmins. There are five ways in which a man should 
minister to ascetics and Brahmins as the Zenith: by kindness In bodily 
deed, by kindness in speech, by kindness In thought, by keeping an 
open house for them, and by supplying their bodily needs. The ascetics 
and Brahmins, thus ministered to by him as the Zenith, will recIprocate 
1n sIx ways: wIll restrain him from evil, wIlÏ encourage him to do good, 
wIll be benevolently compassionate toward him, wIll teach him what 
he has not heard, will help him purIfy what he has heard, and will point 
out to him the way to Heaven. In this way the Zenith 1s covered, 
making If at peace and free from fear. The Well-Farer having spoken, 
He added: “Mother, father are the East, teachers are the Southward 
poInt, wife and children are the West, friends and colleagues are the 
North, servants and workers are Below, Ascetics and Brahmins are 
Above. These directions all should be honoured by a clansman true. He 
who”s wise and disciplined, kindly and intelligent, humble, free from 
pnde. Such a one may honour gain. Early rising, scorning sloth, 
unshaken by adversity, of faultless conduct, ready wit. Such a one may 
honour gain. Making friends, and keeping them, welcoming, no stingy 
host, a guide, philosopher and friend. Such a one may honour gain. 


1271 


Giving gIfts and kindly speech, a life well-spent for others” good, even- 
handed in all things, Iimpartlal as each case demands: these things 
make the world go round, like the chariot”s axle-pin. If such things dịd 
not exIst, no mother from her son would get any honour and respect, 
nor father either, as their due. But since these qualities are held by the 
wise In high esteem, they are given prominence and are rightly praised 
by all. At these words, Sigalaka said to the Lord: “Excellent, Reverend 
Gotama, excellent! It 1s as 1Ý someone were fo set up what had been 
knocked down, or to point out the way to one who had got lost or to 
bring an oil-lamp into a dark place, so that those with eyes could see 
what was there. Just so the Reverend Gotama has expounded the 
Dharma In various ways, May the reverend accept me as a lay- 
follower from this day forth as long as life shall last! 

Lay Buddhists Lực: Buddhism never separates Itself from the 
secular life. On the contrary, the Buddha always reminded his 
followers, monks, nuns, upasakas and upasikas, to live the best and 
highest life and to get the most out of life. However, the best Joy In life 
according to Buddhism are not the pleasures and materials, but the 
light-hearted and Joyful happiness at all time In mind. Sincere 
Buddhists should always remember that 1t 1s true that we must study the 
Buddhaˆs teachings, but the main thing 1s to live them in our daily life. 
lf we can do this, we are truly Buddhists of a living Buddhism. Tf not, 
we are only embracing the corpse of a dead Buddhism. According to 
the Avatamsaka Sutra, there are two aspects of the Buddhist life. 
According to the Avatamsaka Sutra, there are two aspec(s of the 
Buddhist life. First, raising the desire for supreme enliphtenment. The 
Sanskrit phrase for “the desire for enlightenment” 1s “bodhicittotpada,” 
which 1s the abbreviation of “Anuttarayam-samyaksambodhi-cittam- 
utpadam,' that 1s, “to have a mind raised to supreme enlightenmernt.` In 
the Avatamsaka Sutra, the Buddha taught: “here are only a few 
people in this world who can clearly perceive what the Buddha, 
Dharma, and Sangha are and faithfully follow them; fewer are those 
who can raise their minds to supreme enlightenment; fewer still are 
those who practice praJnaparamita; fewer and fewer still are those 
who, most steadfastly practicing praJnaparamifa and finally reaching 
the stage of no-turning back, abide in the state of Bodhisattvahood. 
Second, practicing the life of the Bodhisattva, that 1s, the Bodhisattva 


1272 


Samantabhadra. Sudhana, the young pilgrim had his first awakening of 
the desire (cittotpada) under the direction of ManJusn, and his later 
plgrimage consisted wholly 1n inguiriles Into living the líe of 
enlightenment (bodhicarya). So says ManJusri to his disciple when he 
sends Sudhana off on his long, arduous “Pilgrim's Progress”: “Well 
done, well done, indeed, son of a good family! Having awakened the 
desire for supreme enlightenmentf, you now wish to seek for the life of 
the Bodhisattva. Oh! Son of a good family, 1t 1s a rare thing to see 
beings whose desire 1s raIsed to supreme enlightenment; but If 1s a still 
rarer thing to see beings who, having awakened the desire for supreme 
enliphtenment, proceed to seek for the le of the Bodhisattva. 
Therefore, oh, son of a good family, If you wish to attain the 
knowledge which 1s possessed by the All-knowing one, be ever 
assiduous to get associlated with good friends (kalyanamitra). In the 
PraJjnaparamita Sutra, after the awakening of the desire for supreme 
enlightenment 1s the practice of PraJnaparamifas. In the Avatamsaka 
Sutra, this practice 1s deeply associated with the life of the Bodhisattva 
known as Samantabhadra, and the Bodhicarya, the líec of 
enlightenment, 1s Identified with the Bhadracarya, the life of Bhadra, 
that is Samantabhadra. 

Everyone has hopes that his wishes will be fulfilled someday. 
Hope 1tself 1s not wrong, for hope will help people try to reach to better 
situatlons. However, when a person begins to expect things have to 
happen the way he or she wishes, he or she begins to have trouble with 
disappointment. Thus, the Buddha taught: “Suffering of frustrated 
desire,” or unfulfiled wishes cause suffering (suffering due to 
unfulfilled wishes), or cannot get what one wants causes suffering. The 
pan which results from not receiving what one seeks, from 
disappointed hope or unrewarded effort, one of the eight sorrows. And 
therefore, the Buddha advised his disciples “content with few desires.” 
“Content with few desires” means having few desires; “knowing how 
to feel satisfiled” means being content. Knowing how to feel satisfied 
with few possessions means being content with material conditions that 
allow us to be healthy and strong enough to practice the Way. 
“Knowing how to feel satisfied and being content with materlal 
conditions” 1s an effective way to cut through the net of passions and 
desires, attain a peaceful state of body and mind and accomplish our 


1273 


supreme goal of cultivation. There are some people who regard this 
lie as a life of suffering or pessimists may be tolerated as long as they 
are simply feeling dissatisfied with this life, but when they begin to 
give up this le as hopeless and try to escape to a better lie by 
practicing austeriiles or self-mortificatons, then they are to be 
abhorred. Some people believe that Buddhism 1s pessimistic because 
1fS significant viewpoInt on the 1dea that there 1s nothing but hardship in 
this world, even pleasures end in hardship. It 1s totally wrong thinking 
that way. Buddhism believes that in this present life, there are both 
pleasures and hardships. He who regards life as entirely pleasure will 
suffer when the so-called “happiness” ceases to exist. The Buddha 
believes that happiness and sufferings Intertwine In our daily life. If 
one 1s Ignorant of the fact that pleasures can cause hardships, one will 
be disappoInted when that fact presents itself. Thus the Buddha teaches 
that one should regard hardship as hardship, accepting 1t as a fact and 
finding way to oppose 1t. Hence his emphasis on perserverance, 
fortitude, and forebearance, the latter being one of the six Perfections. 
In short, according to the Buddhist view, there are both pleasures and 
hardships 1n life, but one must not be discouraged when hardship 
comes, or lose oneself In rapture of Joy when pleasure comes. Both 
pleasures and hardships must be taken alike with caution for we know 
that pleasures end 1n hardship. From this understanding, sincere 
Buddhists will be determined to cultivate diligently to turn both worldly 
pleasures and hardships to an eternally transcendental Joy. Ït 1s to say 
that we are not bound to both worldly pleasures and hardships at all 
times. They come and go naturally. We are always live a life without 
worrles, without afflictions because we know for sure that everything 
wIll pass. The Buddhist point oŸ view on both optimism and pessimism 
1s very clear: Buddhism 1s not optimistic nor pessimistic on human lIfe. 
Two extremes of both optImism and pessimism are prevented by the 
moderate doctrine of Buddhism. 

In Theravada countries, “Pirit” 1s a Pali term for a common practice 
for protecting of the Three Gems of laypeople, which Involves reciting 
Buddhist texts as a way of generating merit. Often laypeople make 
donations to monks who do the recitation, believing that this activity 
makes merit both by supporting the monks and by causing the texts to 
be chanted. It 1s believed that this activity helps those who engage In If 


1274 


to accrue meri(, which 1s conductive to a better rebirth, and 1t 1s also 
thought to bring benefits In the present life. The most common form of 
pIrit Involves a group of monks who chant a set of texts during the 
course of a night, then dedicate the merit to all beings. ÀA worthwhile 
life, according to Mahayana Buddhist point of view, does not consist in 
merely spending one”s life in peace and qulet but in creating something 
good for other beings. When one tries to become a better person 
through his practice, this endeavor 1s the creation of good. When he 
does something for the benefit of other people, this 1s the creation of a 
stlll hipher standard of good. The varlous arts are the creation of 
beauty, and all honest professions are the creation of various kinds of 
energy that are beneficial to socIety. Creation 1s bound to bring with 1t 
pain and hardship. However, one finds life worth living when one 
makes a strenuous effort for the sake of something good. He endeavors 
to become a little better a person and to do Jjust a little more for the 
good of other people, through such positive endeavor we are enabled 
to feel deep Joy In our human lives. 

Buddhism has a very special poInt of view 1n “the Iinner world”. For 
the understanding of the world within, sclence may not be of much help 
to us. Ultimate truth can not be found In sclence. To the sclentist, 
knowledge 1s something that ties him more and more to this sentient 
exIstence. That knowledge, therefore, 1s not saving knowledge. To one 
who views the world and all it holds In Ifs proper perspective, the 
pñnmary concern of life 1s not mere speculation or vain voyaging Into 
the Imaginary regions of high fantasy, but the gaining of true happiness 
and freedom from 1ll or unsatisfactoriness. To hìm, true knowledge 
depends on this question: “Is this learning according to actuality? Can 1t 
be of use to us In the conquest of menfal peace and tranquility, of real 
happiness?” To understand the world within we need the guidance, the 
1nstrucfion of a competent and genuine seer clarity of vision and depth 
of insight penetrate Into the deepest recesses of life and cognize the 
true nature that underlies all appearance. He, ¡indeed, 1s the true 
philosopher, true sclenfist who has grasped the meaning of change In 
the fullest sense and has transmuted this understanding Into a 
realization of the deepest truths fathomable by man, the truths of the 
three signs or characferIstics: Impermanence, Ùnsatisfactoriness, Non- 
self. No more can he be confused by the terrible or swept off his feet 


1275 


by the glamor of thing ephemeral. No more 1s It possible for him to 
have a clouded view of phenomena; for he has transcended all capacIty 
for error throuph the perfect mmmunity which Insight alone can give. 
Cultivator of the Way must leave behind everything, musf use proper 
knowledge and views as their standard and cultivate vigorously. Our 
goal 1s fo “leave behind the mark of speech", so that there 1s nothing 
left to say. We also want to “leave behind the mark of the mind and 1ts 
conditions,` so that there 1s nothing left to climb on. We want to “leave 
behind the mark of written words.` Once words also are gone, they can 
not represent our speech at all. Since there 1s no way to express with 
words, what 1s there to remember? What 1s there that we can not put 
down? What 1s left to take so seriously? We should apply ourselves to 
this, and stop toying with superficial aspects. 

In short, a lay person 1s one who believes, accepts Buddhism as his 
religion, studies, disseminates and endeavors to live the fundamenral 
pñnnciples of the Buddha-dharma. To become a Buddhist, one should 
take refuge In the Three Gems, observe the five basic precepts, and 
know the main purposes of Buddhism. In other words, a lay person 
must take refuge in the Three Gems, practice the five commandments, 
and know the main purpose of Buddhism: “Not committing any evils, 
doing all good, purifying the mind, and understand the path to that 
goal.” A lay Buddhist should always remember the followings: “Must 
be willing to change and repent when mistakes are made. Whatever 
harmful acts (karma) of the body, speech and mind that you have done 
in a disturbed mental state towards the Three Jewels of refuge, your 
parents, your venerable masters and all other sentient beings, either 
grave or light (wrong doings) must be sincerely repented. A lay 
Buddhist should always give the priorify to the purification of the three 
karmas of the body, speech and mind before anything else. Must be 
willing to abandon the tendencies to chase constantly after worldly 
matfers. Must be willing to return to follow the Way of enlightenmett. 
Must practice Just as the Buddha taught. A lay Buddhist should always 
not to look for people”s mistakes. The Buddha taupht: “When we do 
not see others” mistakes or see only our own rightness, we are naturally 
respected by seniors and admired by Juniors.” According to the 
Dharmapada, sentence 50, the Buddha taught: “Let not one look on the 
faults of others, nor things left done and undone by others; but one”s 


1276 


own deeds done and undone.” A lay Buddhist should always be content 
with few desires. Content with few desires. “Thiểu Dục” means having 
few desires; “tri túc” means being content. Knowing how to feel 
satisied with few possessions means being content with materlal 
conditions that allow us to be healthy and strong enough to practice the 
Way. “Knowing how to feel satisfiied and being content with material 
conditions” 1s an effective way to cut through the net of passions and 
desires, attain a peaceful state of body and mind and accomplish our 
supreme goal of cultivation. Although knowing that for laypeople 
whose life 1s still subJect to worldly affairs; however, a devotee should 
always follow the Buddha”s guidance In his daily lie. As mentioned 
above, the first step to becoming a member of the Lalty 1s to go for 
refuge in the Triple Gem (the Buddha, Dharma and Sangha). Then, 
they willingly observe the Five Precepts In their daily life. The lalty 
plays an Iimportant role in Buddhism, as they care for and support the 
Sangha. They build the temples and monasteries. They give offerings 
of food, clothing, bedding and medicine to the Sangha. In return, the 
only responsibilities of the Sangha 1s cultivating, carrying on the work 
of Buddhism and teaching the latty on the Dharma so everybody, 
Sangha and Laity, can cultivate together. In this way the Sangha and 
the laity benefit each other and together, they keep the Dharma alive. 
Whether one is a member of the Sangha or the laity, they all are 
Buddhists and they should do therr best to live an honest life, show 
compassion to all living beings and set a good example. In conclusion, 
even when we are working or meditating, the goal of any Buddhist 
practitioners should be for the benefit of others as welÏ as for ourselves. 
Any Buddhist practitioners should discipline and perform ourselves In 
order to convert or transform others. To Iimprove ourselves for the 
purpose of improving or benefiting others. These are self-benefiting for 
the benefit of others, unlimited altruism and pity in Buddhism. “Self profit 
profit others,” the essential nature and work of a Bodhisattva, to benefit 
himself and benefit others, or himself press forward in the Buddhist life in 
order to carry others forward. Hinayana 1s considered to be self-advancement, 
self-salvatlon by works or disciphine; Bodhisattva Buddhism as saving oneself 
1n order to save others, or making progress and helping others to progress, 
Bodhisattvism (Bodhisattva-yana) being essentially altruIstic. 


1277 


Tuyển Luận Thứ Bốn Mươi Chín 
The Forty-Ninth Selecfive Essay 


Ngũ Uẩn Theo Quan Điểm Phật Giáo 


Sơ Lược Về Ngũ Uẩn: Ngũ Uẩn được dịch từ thuật ngữ Bắc Phạn 
“Skandha” có nghĩa là “nhóm, cụm hay đống.” Theo đạo Phật, 
“Skandha” có nghĩa là thân cây hay thân người. Nó cũng có nghĩa là 
năm nhóm, năm hiện tượng hay năm yếu tế kết thành sự tổn tại của 
chúng sanh. Theo triết học Phật giáo, mỗi hiện hữu cá nhân gồm năm 
thành tố hay uẩn, đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, và vì chúng luôn 
thay đổi nên những ai cố gắng luyến chấp vào chúng sẽ phải chịu khổ 
đau phiển não. Tuy những yếu tố này thường được coi như là “sự luyến 
ái của các uẩn” vì, dù chúng là vô thường và luôn thay đổi, phàm phu 
luôn luôn phát triển những ham muốn về chúng. Theo Kinh Phúng 
Tụng trong Trường Bộ Kinh, có năm nhóm cấu thành một con người 
(ngũ uẩn). Ngũ uẩn là năm thứ làm thành con người. Ngũ uẩn là căn 
đế của mọi sĩ mê làm cho chúng sanh xa rời Phật Tánh hằng hữu của 
mình. Ngũ uẩn được coi như là những ma quân chống lại với Phật tính 
nơi mỗi con người. Sắc cùng bốn yếu tố tinh thần cùng nhau kết hợp 
thành đời sống. Bản chất thực sự của năm uẩn nầy được giải thích 
trong giáo lý của nhà Phật như sau: “Sắc tương đồng với một đống bọt 
biển, thọ như bọt nước, tưởng mô tả như ảo ảnh, hành như cây chuối và 
thức như một ảo tưởng. 

Ngũ Uẩn Là Năm Thứ Hình Thành Nên Cái Gọi Là Chúng Sanh 
Con Người: Thứ Nhất là Sắc Uẩn: Sắc Uẩn là tính vật thể gồm bốn 
yếu tố, rắn, lỏng, nhiệt và di động; các giác quan và đối tượng của 
chúng. Sắc uẩn là hình tướng của vật chất. Có nhiều loại sắc: vật chất, 
hình thể, hay hình dáng vật thể. Sắc là hình thể, nhưng thường dùng 
theo nghĩa thể chất, có một vị trí trong không gian, và ngăn ngại với 
những hình thể khác. Vậy, sắc có thể tích, do đó có hạn cuộc, bị tùy 
thuộc. Sắc phát hiện khi hội đủ những nhân duyên nào đó, và tùy 
những nhân duyên ấy mà trụ một thời gian, rồi tiêu diệt mất. Sắc vốn 
vô thường, lệ thuộc, hư giả, tương đối, nghịch đảo và sai biệt. Có hình 
tướng thì gọi là sắc. Sắc cũng có nghĩa là đủ thứ sắc đẹp, hay loại nhan 
sắc khiến cho chúng ta mờ mịt. Thói thường mà nói, mắt thấy sắc 
thường bị sắc trần mê hoặc, tai nghe âm thanh thì bị thanh trần mê 


1278 


hoặc, mũi ngửi mùi thì bị hương trần mê hoặc, lưỡi nếm vị thì bị vị trần 
mê hoặc, thân xúc chạm thì bị xúc trần mê hoặc. Trong Đạo Đức Kinh 
có dạy: “Ngũ sắc linh nhân mục manh; ngũ âm linh nhân nhĩ lung; ngũ 
vị linh nhân khẩu sảng”, có nghĩa là năm sắc khiến mắt người ta mù, 
năm âm khiến tai người ta điếc, và năm vị khiến lưỡi người ta đớ. 
Những thứ nầy đều do bởi sắc uẩn mê hoặc. Có hai Loại Sắc: Nội sắc 
(những căn của giác quan như nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân). Ngoại sắc 
(những trần cảnh bên ngoài như màu sắc, âm thanh, mùi thơm, hương 
vị, sự xúc chạm). Lại có ba loại sắc: Khả kiến hữu đối sắc (các sắc 
trần, trắng, xanh, vàng, đỏ, v.v.). Bất khả kiến hữu đối sắc (thanh, 
hương, vị, xúc). Bất khả kiến vô đối sắc (những vật thể trừu tượng). 
Lại có mười loại sắc (Thập Sắc): Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, sắc, thanh, 
hương, vị, và xúc. Trong Bát Nhã Tâm Kinh, Đức Phật cũng dạy: “Sắc 
Tức Thị Không, Không Tức Thị Sắc. Thế giới hiện tượng hay sắc tướng 
này là không, và không quả thực là thế giới hiện tượng. Không không 
khác với thế giới hiện tượng hay Sắc, thế giới hiện tượng hay Sắc 
không khác với Không. Cái gì là thế giới hiện tượng thì cái đó là 
Không, cái gì Không thì cái đó là thế giới hiện tượng”. Phật tử chân 
thuần nên luôn nhớ rằng bản chất của sắc hay vật chất là che đậy và 
làm cho chúng sanh mê muội (Sắc Cái). Cái giả luôn luôn che đậy cái 
thật (Sắc Cái). Tất cả các cảnh giới đều có hình sắc (các pháp xanh, 
vàng, đỏ, trắng đều là cảnh giới đối với nhãn căn). Bên cạnh đó, Sắc 
Tướng (Rupalakshana--skt) hay tướng mạo sắc thân bên ngoài, có thể 
nhìn thấy được hay các đặc trưng của cơ thể và Sắc Vị là hương vị của 
sự hấp dẫn dục tình. Thứ Nhì là Thọ Uẩn: Thọ Uẩn là pháp tâm sở 
nhận lãnh dung nạp cái cảnh mà mình tiếp xúc. Thọ cũng là cái tâm 
nếm qua những vui, khổ hay dửng dưng (vừa ý, không vừa ý, không 
vừa ý mà cũng không không vừa ý). Thọ là lãnh thọ, phát sanh cảm 
giác. Khi cảnh giới đến, chẳng cần suy nghĩ, liền tiếp thọ, phát ra cảm 
giác. Như ăn món gì thấy ngon, là thọ. Mặc áo đẹp thấy thích, là thọ. 
Ở nhà tốt, cảm thấy thích, là thọ. Đi xe tốt, có cảm giác êm ái, là thọ. 
Khi thân xúc chạm bất cứ thứ gì với cảm giác ra sao, cũng là thọ. Khi 
chúng ta gặp những đối tượng hấp dẫn, chúng ta liền phát khởi những 
cảm giác vui sướng và luyến ái. Khi gặp phải những đối tượng không 
hấp dẫn, thì chúng ta sinh ra cẩm giác khó chịu; nếu đối tượng không 
đẹp không xấu thì chúng ta cảm thấy dửng dưng. Tất cả mọi tạo tác 
của chúng ta từ thân, khẩu và ý cũng đều được kinh qua nhờ cảm giác, 


1279 


Phật giáo gọi đó là “thọ” và Phật khẳng định trong Thập Nhị nhân 
duyên rằng “thọ” tạo nghiệp luân hồi sanh tử. Hành giả tu Phật nên 
xem “Thọ” như những đối tượng của thiển tập. Quán chiếu những loại 
cảm thọ như lạc thọ, khổ thọ và trung tính thọ. Thấu hiểu những thọ 
nầy đến đi thế nào. Quán chiếu thọ chỉ nẩy sanh khi nào có sự tiếp xúc 
giữa những giác quan mà thôi (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý). Quán chiếu 
những điều trên để thấy rõ rằng dù thọ vui, thọ khổ hay thọ trung tính, 
hậu quả của chúng đều là “khổ”. Thân Thọ là những thứ lãnh nạp nơi 
thân hay tam thọ (khổ, lạc, phi khổ phi lạc). Tâm Thọ là những thứ 
lãnh nạp nơi tâm như ưu và hỷ. Tính tri giác gồm tất cả các loại cảm 
giác sung sướng, khó chịu hay dửng dưng. Có năm thọ uẩn: Thuộc về 
tỉnh thần có ưu thọ hay sầu bi, và hỷ thọ có nghĩa là vui mừng do có sự 
phân biệt. Thuộc về cảm giác bao gồm khổ thọ hay đau khổ và lạc thọ 
hay sung sướng không có sự phân biệt. Thuộc về cả tính thần lẫn cảm 
giác bao gồm xả Thọ hay trung tính, không khổ không lạc. Theo Kinh 
Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có sáu thọ nơi thân: Thứ nhất là 
Nhãn xúc sở sanh thọ. Thứ nhì là Nhĩ xúc sở sanh thọ. Thứ ba là Tỷ 
xúc sở sanh thọ. Thứ tư là Thiệt xúc sở sanh thọ. Thứ năm là Thân xúc 
sở sanh thọ. Thứ sáu là Ý xúc sở sanh thọ. Hành Giả tu Phật nên suy 
gẫm cẩn thận lời dạy của Đức Phật về “Ba Loại Cảm Thọ'. Theo Tiểu 
Kinh Phương Quảng, Trung Bộ Kinh, số 44, để trả lời cư sĩ Visakha về 
sự tu hành của hành giả tu thiển và “Ba Loại Cảm Thọ', Tỳ Kheo Ni 
Dhammadinna đã giải thích: “Có ba loại cảm thọ: lạc thọ, khổ thọ và 
bất khổ bất lạc thọ. Thế nào lạc thọ? Thế nào là khổ thọ? Thế nào là 
bất lạc bất khổ thọ? Hiển giả Visakha, cái gì được cảm thọ bởi thân 
hay tâm một cách khoái lạc khoái cảm là lạc thọ. Cái gì được cảm thọ 
bởi thân hay tâm một cách đau khổ không khoái cẩm là khổ thọ. Cái gì 
được cảm thọ bởi thân hay tâm không khoái cảm cũng không đau khổ 
là bất lạc bất khổ thọ. Đối với lạc thọ, cái gì trú là lạc, cái gì biến hoại 
là khổ; đối với khổ thọ, cái gì trú là khổ, cái gì biến hoại là lạc. Đối 
với bất lạc bất khổ thọ, có trí là lạc, vô trí là khổ. Trong lạc thọ, tham 
tùy miên tổn tại; trong khổ thọ, sân tùy miên tổn tại; trong bất lạc bất 
khổ thọ, vô minh tùy miên tôn tại. Tuy nhiên, không phải trong tất cả 
lạc thọ, tham tùy miên tổn tại; không phải trong tất cả khổ thọ, sân tùy 
miên tổn tại; không phải trong tất cả bất lạc bất khổ thọ, vô minh tùy 
miên tổn tại. Muốn được như vậy, trong lạc thọ, tham tùy miên phải 
được từ bỏ; trong khổ thọ, sân tùy miên phải được từ bỏ; và trong bất 


1280 


lạc bất khổ thọ, vô minh tùy miên phải được từ bỏ. Khi hành giả ly 
dục, ly bất thiện pháp, chứng và an trú Thiền thứ nhất, một trạng thái 
hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Do vậy tham đã được từ bỏ, không 
còn tham tùy miên ở đây. Hành giả suy nghĩ “chắc chắn ta sẽ chứng và 
an trú trong trú xứ mà các vị Thánh đang an trú." Vì muốn phát nguyện 
hướng đến các cảnh giới vô thượng, do ước nguyện ấy, khởi lên ưu tư. 
Do vậy, sân được từ bỏ, không còn sân tùy miên tổn tại ở đây. Khi 
hành giả xả lạc và xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước đây, thì sẽ 
chứng và an trú Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh 
tịnh. Do vậy vô minh đã được từ bỏ, không còn vô minh tùy miên tổn 
tại nơi đây.” Hành giả tu thiển nên nhớ, tham dục nằm ngay trong lạc 
thọ và lạc thọ nằm ngay phía bên kia của khổ thọ. Sân hận nằm ngay 
trong khổ thọ và khổ thọ lại cũng nằm ngay phía bên kia của lạc thọ. 
Cái gì nằm phía bên kia của bất lạc bất khổ thọ? Vô minh nằm phía 
bên trong của bất lạc bất khổ thọ. Tuy nhiên, sự sáng suốt và giải thoát 
nằm ngay phía bên kia bờ của vô minh. Thứ Ba là Tưởng Uẩn: Tưởng 
Uẩn là ý thức chia các tri giác ra làm sáu loại (sắc, thính, hương, vị, 
xúc, và những ấn tượng tinh thần). Tưởng uẩn tức là tư tưởng, ý niệm. 
Vì năm căn tiếp xúc, lãnh thọ cảnh giới của năm trần nên phát sanh ra 
đủ thứ vọng tưởng, đủ thứ ý niệm. Chúng thoạt sanh thoạt diệt, khởi 
lên suy nghĩ đến sắc và thọ. Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ 
Kinh, có bẩy loại tưởng: Vô Thường Tưởng, Vô Ngã Tưởng, Bất Tịnh 
Tưởng, Hoạn Nạn Tưởng, Đoạn Tưởng, Ly Tham Tưởng, và Diệt 
Tưởng. 7hứ Tư là Hành Uẩn: Hành Uẩn là khái niệm hay hành động 
bao gồm phần lớn những hoạt động tâm thần, ý chí, phán xét, quyết 
tâm, vân vân. Hành có ý nghĩa dời đổi, lúc đến lúc đi, chẳng khi nào 
ngừng nghỉ, trôi mãi không ngừng. Động cơ làm thiện làm ác ở trong 
tâm, nhưng do vọng tưởng, suy tư chi phối và phẩn ảnh qua những hành 
vi, cử chỉ của thân, khẩu, ý. Tất cả những hành vi nầy đều thuộc về 
hành uẩn. 7h Năm là Thức Uẩn: Thức Uẩn hay nhận thức bao gồm 
sáu loại ý thức nảy sinh từ sự tiếp xúc của giác quan tương ứng với một 
đối tượng tri giác. Thức có nghĩa phân biệt; cảnh giới đến thì sanh tâm 
phân biệt. Thí dụ như thấy sắc đẹp thì sanh lòng vui thích, nghe lời ác 
thì sanh lòng ghét bỏ, vân vân. Tất cả những phân biệt như thế nầy 
đều là một phần của thức uẩn. Phàm phu không nhìn ngũ uẩn như là 
những hiện tượng mà chúng ta lại nhìn chúng như một thực thể do bởi 
tâm mê mờ lừa dối chúng ta, do ham ham muốn bẩm sinh của chúng ta 


1281 


ˆeÀ) 


ch những thứ trên là của ta để thỏa mãn cái “Ngã” quan trọng của 
chúng ta. Đức Phật dạy trong Kinh Sati Patthana: “Nếu chịu nhẫn nại 
và có ý chí, bạn sẽ thấy được bộ mặt thật của sự vật. Nếu bạn chịu 
quay vào nội tâm và quán chiếu bể sâu của tâm khẩm, chú tâm nhận 
xét một cách khách quan, không liên tưởng đến bản ngã, và chịu trau 
dổi như vậy trong một thời gian, bạn sẽ thấy ngũ uẩn không phải là 
một thực thể mà là một loạt các tiến trình vật chất và tinh thần. Rồi 
bạn sẽ không còn lầm lẫn cái bể ngoài với cái thực. Bạn sẽ thấy ngũ 
uẩn phát sinh và biến đi một cách liên tục và nhanh chóng. Chúng luôn 
luôn biến đổi từng phút từng giây, không bao giờ nh mà luôn động, 
không bao giờ là thực thể mà luôn biến hiện. Và Đức Phật dạy tiếp 
trong Kinh Lăng Già: “Như Lai không khác cũng không phải không 
khác với các uẩn.” 

Năm Uẩn Thủ: Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có 
Năm Uẩn Thủ: Sắc Thủ Uẩn hay chấp thủ về sắc; Thọ Thủ Uẩn hay 
chấp thủ về thọ; Tưởng Thủ Uẩn hay chấp thủ về tưởng; Hành Thủ 
Uẩn hay chấp thủ hành; Thức Thủ Uẩn hay chấp thủ về thức. Theo 
Hòa Thượng Piyadassi trong quyển “Con Đường Cổ Xưa,” sắc uẩn 
thuộc về thân, còn bốn uẩn kia thuộc về tâm. Theo Hòa Thượng 
Piyadassi trong quyển “Con Đường Cổ Xưa,” sắc uẩn chứa đựng và 
bao gồm Tứ Đại: đất, nước, lửa, gió. Tuy nhiên, tứ đại không đơn 
thuần là đất, nước, lửa, và gió như chúng ta thường nghĩ. Trong tư 
tưởng Phật giáo, nhất là trong Vi Diệu Pháp, tứ đại có ý nghĩa rộng 
hơn. Mọi cảm thọ của chúng ta đều nằm trong nhóm “Thọ” nầy. Thọ 
có ba loại: Lạc thọ, khổ thọ, và phi lạc phi khổ thọ. Thọ phát sanh tùy 
thuộc nơi xúc. Thấy một sắc, nghe một âm thanh, ngửu một mùi, nếm 
một vị, xúc chạm một vật gì đó, nhận thức một ý niệm hay một tư 
tưởng, con người cảm nhận một trong ba loại thọ vừa nói trên. Chẳng 
hạn, khi mắt, hình sắc, và nhãn thức gặp nhau, chính sự tương hợp của 
ba yếu tối nầy được gọi là xúc. Xúc nghĩa là sự kết hợp của căn, trần, 
và thức. Khi ba yếu tố nầy cùng có mặt thì không có sức mạnh hay lực 
nào có thể ngăn được Thọ phát sinh. Tưởng uẩn, một trong năm uẩn. 
Theo Hòa Thượng Piyadassi trong quyển “Con Đường Cổ Xưa,” nhiệm 
vụ của tưởng là nhận biết đối tượng, cả vật chất lẫn tinh thần. Cũng 
như Thọ, Tưởng có sáu loại: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Tưởng 
trong đạo Phật không được dùng theo nghĩa mà các triết gia Tây 
phương đã dùng như Bacon, Descartes, vân vân, mà chỉ đơn thuần như 


, 


1282 


một sự nhận thức về giác quan. Có một sự tương đồng nào đó giữa 
Thức Tri (Vijanama), hay nhiệm vụ của Thức, và Tưởng Tri 
(Samjanama), hay nhiệm vụ của Tưởng. Trong khi Thức hay biết một 
đối tượng, lập tức Tâm Sở Tưởng bắt lấy dấu hiệu đặc biệt nào đó của 
đối tượng, nhờ vậy phân biệt được nó với các đối tượng khác, dấu hiệu 
đặc biệt nầy là công cụ giúp nhận ra đối tượng vào các lần khác. Thật 
vậy, mỗi lần chúng ta trở nên biết rõ hơn về đối tượng. Như vậy, chính 
Tưởng làm nẩy sanh ký ức. Hành uẩn bao gồm tất cả các tâm sở, ngoại 
trừ Thọ và Tưởng. Vi Diệu Pháp để cập đến 52 tâm sở. Thọ và Tưởng 
là hai trong số đó, nhưng không phải là hoạt động thuộc ý chí. Năm 
mươi tâm sở còn lại gọi chung là Hành. Tư Tâm Sở (Cetana) đóng một 
vai trò rất quan trọng trong lãnh vực tinh thần. Theo Phật giáo, không 
có hành động nào được xem là Nghiệp (kamma), nếu hành động đó 
không có chủ ý, hay tách động của Tư. Cũng như Thọ và Tưởng, Hành 
có sáu loại: sắc tư, thinh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, và pháp tư. Thức 
uẩn được coi là quan trọng nhất trong năm uẩn; có thể nói Thức uẩn là 
kho chứa 52 tâm sở, vì không có Thức thì không Tâm sở nào có được. 
Thức và các Tâm sở tương quan, tùy thuộc và đồng thời tổn tại với 
nhau. Thức cũng có 6 loại và nhiệm vụ của nó rất đa dạng, nó có các 
Căn và Trần của nó. Tất cả mọi cảm nhận của chúng ta đều được cảm 
nhận qua sự tiếp xúc giữa các căn với thế giới bên ngoài. Mặc dù có 
sự tương quan giữa các căn và đối tượng của chúng. Chẳng hạn, nhãn 
căn với các sắc, nhĩ căn với các âm thanh, sự biết vẫn phải qua Thức. 
Nói cách khác, các đối tượng giác quan không thể được cảm nhận với 
độ nhạy cảm đặc biệt nếu không có loại Thức thích hợp. Bây giờ, khi 
con mắt và hình sắc đều có mặt, Thức Thấy sẽ phát sinh tùy thuộc hai 
yếu tố nầy. Tương tự, với tai và âm thanh, vân vân, cho tới tâm và các 
pháp trần. Lại nữa, khi ba yếu tố mặt, sắc và nhãn thức gặp nhau, 
chính sự trùng hợp nầy được gọi là xúc. Từ xúc sanh Thọ, vân vân. 
Như vậy, Thức sanh khởi do một kích thích nào đó xuất hiện ở năm 
cửa giác quan và ý môn, căn thứ sáu. Vì Thức phát sanh do sự tương 
tác giữa các Căn và Trần, nên nó cũng do duyên sanh chứ không hiện 
hữu độc lập. Thức không phải là một linh hồn hay tinh thần đối lại với 
vật chất. Các tư duy và ý niệm là thức ăn cho căn thứ sáu gọi là “tâm” 
nầy cũng do duyên sanh, chúng tùy thuộc vào thế giới bên ngoài mà 
năm căn kia kinh nghiệm. Năm căn tiếp xúc năm trần, chỉ trong thời 
hiện tại, nghĩa là khi trần (đối tượng) tiếp xúc chạm với căn tương ứng 


1283 


của nó. Tuy nhiên, Tâm căn có thể kinh nghiệm trần cảnh, dù đó là 
sắc, thanh, hương, vị, hay xúc đã được nhận thức bằng các giác quan. 
Chẳng hạn, một đối tượng của sự thấy, mà với đối tượng nầy nhãn căn 
đã tiếp xúc trong quá khứ, có thể được tưởng tượng lại bằng tâm căn 
ngay lúc nầy mặc dù đối tượng ấy không có trước mắt. Tương tự như 
vậy đối với các trần cảnh khác. Đây là chủ thể nhận thức và rất khó 
kinh nghiệm một số các cảm giác nầy. Loại hoạt động của Tâm nầy 
rất vi tế và đôi khi vượt quá sự hiểu biết thông thường. 

Phàm phu chúng ta không nhìn ngũ uẩn như là những hiện tượng 
mà chúng ta lại nhìn chúng như một thực thể do bởi tâm mê mờ lừa dối 
chúng ta, do ham muốn bẩm sinh của chúng ta cho những thứ trên là 
của ta để thỏa mãn cái “Ngã” quan trọng của chúng ta. Đức Phật dạy 
trong Kinh Sati Patthana: “Nếu chịu nhẫn nại và có ý chí, bạn sẽ thấy 
được bộ mặt thật của sự vật. Nếu bạn chịu quay vào nội tâm và quán 
chiếu bể sâu của tâm khẩm, chú tâm nhận xét một cách khách quan, 
không liên tưởng đến bản ngã, và chịu trau dồi như vậy trong một thời 
gian, bạn sẽ thấy ngũ uẩn không phải là một thực thể mà là một loạt 
các tiến trình vật chất và tinh thần. Rồi bạn sẽ không còn lầm lẫn cái 
bể ngoài với cái thực. Bạn sẽ thấy ngũ uẩn phát sinh và biến đi một 
cách liên tục và nhanh chóng. Chúng luôn luôn biến đổi từng phút từng 
giây, không bao giờ tĩnh mà luôn động, không bao giờ là thực thể mà 
luôn biến hiện. Và Đức Phật dạy tiếp trong Kinh Lăng Già: “Như Lai 
không khác cũng. Theo Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, ngũ 
uẩn bao gồm sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nói chung, ngũ uẩn có nghĩa 
là con người và thế giới sự vật hiện tượng. Che lấp hay che khuất, ý 
nói các pháp sắc tâm che lấp chân lý. Uẩn còn có nghĩa là tích tập hay 
chứa nhóm (ý nói các sắc pháp tâm lớn nhỏ trước sau tích tập mà tạo 
ra tính và sắc). Uẩn chỉ là những hiện tượng hữu vi chứ không phải vô 
vi. Muốn thoát ly khổ ách, Phật tử nên luôn hành thâm bát nhã và 
chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Đức Phật đã nhắc nhở Xá Lợi Phất: 
“Này Xá Lợi Phất, Sắc chẳng khác Không, Không chẳng khác Sắc. 
Sắc là Không, Không là Sắc. Thọ, Tưởng, Hành, Thức lại cũng như 
vậy.” Như vậy, nếu chúng ta khiến được cho sắc uẩn là không thì bên 
trong không có tâm, bên ngoài không có hình tướng, xa gần không có 
vật thể. Nếu chúng ta làm được như lời Phật dạy thì chúng ta không 
còn gì nữa để mà chấp trước, tức là giải thoát rồi vậy. 


1284 


Ngũ Uẩn Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm: Theo kinh Thủ Lăng 
Nghiêm, quyển Nhì, Đức Phật đã nhắc ngài A Nan về Ngũ Ấm như 
sau: “Ông A Nan! Ông còn chưa biết hết thảy các tướng huyễn hóa nơi 
phù trần đều do nơi vọng niệm phân biệt mà sinh ra, lại cũng do nơi đó 
mà mất. Huyễn vọng là cái tướng bên ngoài. Tính sâu xa vẫn là diệu 
giác minh. Như vậy cho đến ngũ ấm, lục nhập, từ thập nhị xứ đến thập 
bát giới, khi nhân duyên hòa hợp, hư vọng như có sinh. Khi nhân duyên 
chia rẽ, hư vọng gọi là diệt. Không biết rằng dù sinh diệt, đi lại, đều 
trong vòng Như Lai tạng trùm khắp mười phương, không lay động, 
không thêm bớt, sinh diệt. Trong tính chân thường ấy, cầu những sự đi, 
lại, mê, ngộ, sinh, tử, đều không thể được. Ông A Nan! Vì sao ngũ ấm 
là Như Lai tạng diệu chân như tính?? Về Sắc Uẩn, đức Phật dạy: Ông 
A Nan! Có người mắt lành nhìn lên hư không, lúc đầu không thấy chi. 
Sau đó mắt mỏi, thấy các hoa đốm nhảy rối rít lăng xăng ở giữa hư 
không. Sắc ấm cũng vậy. Ông A Nan! Các hoa đốm đó chẳng phải từ 
hư không mà đến, cũng chẳng phải từ con mắt mà ra. Thực vậy, ông A 
Nan, nếu nó từ hư không đến, thì sau nó phải trổ lại vào hư không. 
Nhưng nếu có vật đi ra đi vào, thì không phải là hư không. Nếu hư 
không không phải là hư không, lại không thể để mặc cho hoa đốm sinh 
diệt. Cũng như thân thể của ông A Nan không dung nạp được thêm 
một A nan nữa. Còn như hoa đốm từ con mắt ra, nếu quả thế, tất nhiên 
phải trở vào con mắt. Hoa đốm đã từ con mắt ra thì chắc chắn phải có 
tính thấy. Mà nếu có tính thấy, thì khi đi ra làm hoa đốm giữa hư 
không, khi quay trở lại phải thấy được con mắt. Còn nếu không có tính 
thấy, thì khi đi ra đã làm bóng lòa giữa hư không, đến khi trở về sẽ làm 
bóng lòa ở con mắt. Nếu vậy, khi thấy hoa đốm lẽ ra con mắt không 
mồi. Sao lại chỉ khi thấy hư không rỗng suốt mới gọi là mắt lành? Vậy 
ông nên biết rằng sắc ấm hư vọng, vốn chẳng phải tính nhân duyên 
hay tính tự nhiên. Về Thọ Uẩn, đức Phật dạy: Ông A Nan! Ví như có 
người tay chân yên ổn, thân thể điều hòa, không có cảm giác gì đặc 
biệt. Bỗng lấy hai bàn tay xoa vào nhau, hư vọng cảm thấy rít, trơn, 
nóng, lạnh. Thụ ấm cũng như vậy. A Nan! Những cảm xúc trên, không 
phải từ hư không đến, cũng không phải từ đôi bàn tay ra. Thật vậy, ông 
A Nan! Nếu từ hư không đến, thì đã đến làm cảm xúc bàn tay, sao 
không đến làm cảm xúc nơi thân thể. Chả lẽ hư không lại biết lựa chỗ 
mà đến làm cảm xúc? Nếu từ bàn tay mà ra, thì đáng lẽ không cần 
phải đợi đến hai tay hợp lại mới ra, mà lúc nào cẩm xúc cũng ra. Lại 


1285 


nếu từ bàn tay mà ra, thì khi hợp lại, bàn tay biết có cảm xúc, đến khi 
rời nhau, cái cảm xúc tất chạy vào. Xương tủy trong hai cánh tay phải 
biết cảm xúc đi vào đến chỗ nào. Lại phải có tâm hay biết lúc nào ra, 
lúc nào vào, rồi lại phảẩi có một vật gọi là cảm xúc đi đi lại lại trong 
thân thể. Sao lại đợi hai tay hợp lại phát ra tri giác mới gọi là cảm 
xúc? Vậy nên biết: thụ ấm hư vọng, vốn chẳng phải tính nhân duyên 
hay tính tự nhiên. Về Tưởng Uẩn, đức Phật dạy: Ông A Nan! Ví như có 
người nghe nói quả mơ chua, nước miếng đã chẩy trong miệng. Nghĩ 
đến trèo lên dốc cao, thấy trong lòng bàn chân đau mỏi. Tưởng ấm 
cũng như vậy. Ông A Nan! Nếu cái tiếng chua đó, không tự quả mơ 
sinh, không phảẩi tự miệng ông vào. Thật vậy ông A Nan, nếu chua từ 
quả mơ sinh ra, thì quả mơ cứ tự nói là chua, sao lại phải đợi người ta 
nói. Nếu do miệng vào, thì miệng phải tự mình nghe tiếng, sao lại cần 
có lỗ tai? Nếu riêng tai nghe, sao nước miếng không chảy ra ở tai? 
Tưởng tượng mình leo dốc, cũng tương tự như thế. Vậy nên biết: tưởng 
ấm hư vọng, vốn chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự nhiên. Về 
Hành Uẩn, đức Phật dạy: Ông A Nan! Ví như dòng nước chảy mạnh, 
các sóng nối nhau, cái trước cái sau chẳng vượt nhau. Hành ấm cũng 
như vậy. Ông A Nan! Dòng nước như vậy, không phải do hư không 
sinh, không phải do nước mà có. Không phải là tính của nước, cũng 
không phải ra ngoài hư không và nước. Thật vậy, ông A Nan, nếu do 
hư không sinh, thì cả hư không vô tận trong mười phương đều thành 
dòng nước vô tận, mà thế giới bị chìm đắm. Nếu nhân nước mà có, thì 
tính của dòng nước chảy mạnh đó, lẽ ra không phải là tính nước; vì có 
tính riêng của dòng nước, chắc có thể chỉ rõ ràng. Còn nếu ra ngoài hư 
không và nước, thì không có gì ở ngoài hư không, mà ngoài nước ra 
không có dòng nước. Vậy nên biết: hành ấm hư vọng, vốn chẳng phải 
tính nhân duyên hay tính tự nhiên. Vê Thức Uẩn, đức Phật dạy: Ông A 
Nan! Ví như người lấy cái bình tần già, bịt cả hai miệng bình, rồi vác 
đầy một bình hư không, đi xa nghìn dậm, mà tặng nước khác. Thức ấm 
cũng như vậy. Ông A Nan! Cái hư không đó, không phải từ phương kia 
mà lại, cũng không phải ở phương nầy vào. Thật vậy, ông A Nan, nếu 
từ phương kia lại thì trong bình đó đã đựng hư không mà đi, ở chỗ cũ lẽ 
ra phải thiếu một phần hư không. Nếu từ phương nầy mà vào, thì khi 
mở lỗ trút bình, phải thấy hư không ra. Vậy nên biết: thức ấm hư vọng, 
vốn chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự nhiên. 


1286 


Vọng Tưởng Của Ngũ Uẩn: Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 
Mười, ông A Nan sau khi nghe Phật dạy về ngũ ấm, đứng dậy lễ Phật, 
giữa đại chúng lại bạch Phật, “Như Phật dạy trong tướng ngũ ấm, năm 
thứ hư vọng làm gốc tưởng tâm. Chúng tôi chưa được Như Lai giảng 
giải kỹ càng. Có thể nào một lượt trừ hết năm ấm đó? Hay là thứ lớp 
trừ hết? Năm lớp đó đến đâu là giới hạn? Mong Đức Như Lai phát lòng 
đại từ, vì đại chúng nây, dạy cho tâm mục trong suốt, để làm con mắt 
tương lai cho tất cả chúng sanh trong đời mạt pháp.” Đức Phật đã dạy 
ngài A Nan về năm thứ vọng tưởng như sau: “Ông A Nan! Tinh chân 
diệu minh, bản chất viên tịnh chẳng phải sinh ra và sinh tử các trần 
cấu, cho đến hư không thầy đều nhân vọng tưởng sinh khởi. Ấy gốc nơi 
bản giác diệu minh tinh chân, hư vọng phát sinh các thế giới. Như ông 
Diễn Nhã Đa nhìn hình mình trong gương, phát cuồng cho là mình 
không có đầu. Vọng vẫn không nhân. Trong vọng tưởng lập tính nhân 
duyên. Mê nhân duyên, nói là tự nhiên. Tính hư không thật là huyễn 
sinh. Nhân duyên và tự nhiên đều là vọng tâm của chúng sanh so đo 
chấp trước. Ông A Nan! Ông biết hư vọng khởi ra, nói là vọng nhân 
duyên. Nếu hư vọng vẫn không có, thì nói cái vọng nhân duyên vẫn là 
không phải có. Huống chi chẳng biết mà cho là tự nhiên. Vậy nên Như 
Lai cùng ông phát minh bản nhân của ngũ ấm, đồng là vọng tưởng.” 
Về Sắc Uẩn Vọng Tưởng, đức Phật dạy: Thân thể của ông, trước hết 
nhân cái tưởng của cha mẹ sinh ra. Cái tâm của ông không phải tưởng 
thì không thể đến trong tưởng ấy mà truyền mệnh. Như tôi đã nói 
trước; tâm tưởng vị chua, nước miếng chảy ra, tâm tưởng trèo cao thấy 
rợn. Bờ cao chẳng có, vật chua chưa đến, thân thể của ông quyết định 
không đồng loại với hư vọng được, tại sao nước dãi lại nhân nói chua 
mà ra? Bởi thế nên biết; ông hiện có sắc thân, đó là kiên cố vọng 
tưởng thứ nhất. Về Thọ Uẩn Vọng Tưởng, đức Phật dạy: Như đã nói 
trên, trèo cao, tưởng tâm có thể khiến ông thấy rợn, bởi nhân lĩnh thụ 
ra, có thể động đến thân thể. Nay rõ ràng, thuận thì được lợi ích, 
nghịch thì chịu tổn hại, hai thứ dong ruổi nhau. Đó là hư minh, vọng 
tưởng thứ hai. VềỀ Tưởng Uẩn Vọng Tưởng, đức Phật dạy: Bởi cái suy 
nghĩ nó sai sử sắc thân của ông. Thân chẳng phải đồng loại với niệm, 
thân ông nhân đâu bị theo các niệm sai sử? Đó là do mỗi thứ đều dùng 
hình dạng, tâm sinh ra thì thân dùng lấy, thân và tâm tương ứng. Thức 
là tưởng tâm, ngủ là chiêm bao, thì tưởng niệm của ông nó lay động 
cái vọng tình. Đó là dung thông, vọng tưởng thứ ba. Về Hành Uẩn 


1287 


Vọng Tưởng, đức Phật dạy: Lý biến hóa không ngừng, trong mỗi niệm 
âm thầm dời đổi, móng tay dài, tóc mọc, khí hao mòn, hình dạng nhăn 
nhó, ngày đêm thay nhau, không hê hiểu biết. Ông A Nan! Việc đó 
nếu không phải là ông thì thế nào thân thể thay đổi? Còn nếu là ông, 
sao ông không biết? Các hành của ông niệm niệm không nghỉ. Về 
Thức Uẩn Vọng Tưởng, đức Phật dạy: Cái tỉnh minh trạm tịch, không 
lay động của ông, gọi là hằng thường. Đối với thân không vượt ra 
ngoài cái kiến văn giác tri. Nếu thực là tinh chân thì không dung để tập 
khí hư vọng. Nhân sau các ông đã từng có từ nhiều năm trước, thấy 
một vật lạ, trải qua nhiều năm, nhớ và quên đều không còn. VỀ sau 
bỗng dưng lại thấy cái vật lạ trước, ghi nhớ rõ ràng, chẳng hề sót mất. 
Trong cái tinh trạm liễu chẳng lay động, mỗi niệm bị huấn luyện, đâu 
có tính lường được. Ông A Nan! Nên biết rằng cái tình trạng ấy chẳng 
phải chân, như dòng nước chảy mạnh, xem qua như yên lặng. Chảy 
mau và chảy chẳng thấy, chứ không phải không chảy. Nếu chẳng phải 
tưởng căn nguyên, thì đâu lại chịu hư vọng tập khí. Cho nên hiện tại, 
trong kiến văn giác tri của ông, quán tập nhỏ nhiệm. Chẳng phải ông 
dùng được lẫn lộn cả sáu căn, thì vọng tưởng đó không bao giờ dứt 
được, thì trong cái trạm liểu, mường tượng hư vô. Đó là điên đảo thứ 
năm, vi tế tinh tường. 

Ngũ Uẩn Không Có Tự Ngã: Thuyết Vô Ngã có hai đặc tánh 
chính là pháp vô ngã và nhân vô ngã. Pháp Vô Ngã 
(Dharmanarratmya): Vạn hữu không có thực ngã, không có tự tính, 
không độc lập. Cái ý niệm cho rằng không có tự tính hay ngã tạo nên 
tính đặc thù của mỗi sự vật được những người theo Phật Giáo Đại 
Thừa khẳng định là đặc biệt của họ chứ không phải của Tiểu Thừa. Ý 
niệm nầy thật tự nhiên vì ý niệm về “không tính” là một trong những 
đặc điểm nổi bậc nhất của Đại Thừa, nên thật là tự nhiên khi các học 
giả Đại Thừa đặc “Pháp Vô Ngã” ở một vị trí nổi bậc trong triết học 
của họ. Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật dạy: “Khi một vị Bồ Tát Ma 
ha tát nhận ra rằng tất cả các pháp đều thoát ngoài tâm, mạt na, ý 
thức, ngũ pháp, và ba tự tính, thì vị ấy được gọi là hiễu rõ thực nghĩa 
của “Pháp Vô Ngã.” Nhân Vô Ngã có nghĩa là con người không có sự 
thường hằng của cái ngã. Nói cách khác, ngũ uẩn trong con người đều 
không có tự ngã. 

Thuyết tất định chỉ cho lý thuyết có sự quyết định của “định mệnh,) 
hay Thiên mệnh, hay thượng đế. Phật giáo chủ trương sự vắng mặt của 


1288 


một bản ngã thường hằng bất biến. Theo Kinh Duy Ma Cật, vô ngã có 
nghĩa là sự hiểu biết chơn chánh rằng thân gồm ngũ uẩn chứ không có 
cái gọi là “bản ngã trường tổn.” Tứ đại chỉ hiện hữu bởi những duyên 
hợp. Không có vật chất trường tổn bất biến trong thân nầy. Khi tứ đại 
hết duyên tan rã thì thân nầy lập tức biến mất. Vì vật chất do tứ đại 
cấu thành, trống rỗng, không có thực chất, nên con người do ngũ uẩn 
kết hợp, cũng không có tự ngã vĩnh cửu. Đây chính là giáo lý cốt lõi 
của đạo Phật, tứ đại thì bất tịnh và ngũ uẩn vô ngã. Chính vì những lý 
do này mà con người thay đổi từng giây từng phút. Theo giáo lý Tiểu 
Thừa thì “Vô Ngã” chỉ áp dụng cho loài người, nhưng trong Phật giáo 
Đại Thừa thì vạn hữu đều vô ngã. Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu 
trong Cương Yếu Triết Học Phật giáo, Đức Phật xem thế giới nầy là 
thế giới của khổ đau, và Ngài đã dạy những phương pháp đối trị nó. 
Vậy cái gì đã làm thế giới nầy trở thành khổ đau? Lý do đầu tiên như 
Đức Phật đã dạy, là các pháp đều vô ngã, nghĩa là vạn vật, hữu tình 
hay vô tình, tất cả đều không có cái mà chúng ta có thể gọi là bản ngã 
hay thực thể. Chúng ta thử khảo sát con người. Một người không thể 
xem tinh thần hay hồn của y là một thực ngã. Y hiện hữu nhưng không 
thể nào nắm được cái thực thể của y, không thể tìm thấy được tinh thần 
của y, bởi vì sự hiện hữu của con người không gì ngoài cái “hiện hữu 
tùy thuộc vào một chuỗi nhân duyên." Nói tóm lại, ngũ uẩn cấu tạo 
nên con người không có tự ngã của chính chúng. Mọi vật hiện hữu đều 
là vì nhân duyên, và nó sẽ tan biến khi những tác dụng của chuỗi nhân 
duyên ấy chấm dứt. Những làn sóng trên mặt nước quả là hiện hữu, 
nhưng có thể gọi mỗi làn sóng đều có tự ngã hay không? Sóng chỉ hiện 
hữu khi có gió lay động. Mỗi làn sóng đều có riêng đặc tính tùy theo 
sự phối hợp của những nhân duyên, cường độ của gió và những chuyển 
động, phương hướng của gió, vân vân. Nhưng khi những tác dụng của 
những nhân duyên đó chấm dứt, sóng sẽ không còn nữa. Cũng vậy, 
không thể nào có cái ngã biệt lập với nhân duyên được. Khi con người 
còn là một hiện hữu tùy thuộc một chuỗi nhân duyên thì, nếu y cố 
gắng trì giữ lấy chính mình và nhìn mọi vật quanh mình từ quan điểm 
độc tôn ngã là một điều thật vô lý. Mọi người phải từ bổ cái ngã của 
mình, cố gắng giúp đỡ kẻ khác và phải nhận hức cái hiện hữu cộng 
đồng, vì không thể nào con người hoàn toàn hiện hữu độc lập được. 
Nếu mọi vật đều hiện hữu tùy thuộc vào một chuỗi những nhân duyên 
thì cái hiện hữu đó cũng chỉ là tùy thuộc điều kiện mà thôi; không có 


1289 


một vật chất nào trong vũ trụ nầy có thể trường tổn hay tự tại. Do đó 
Đức Phật dạy rằng vô ngã là yếu tính của vạn vật, và từ đó, đưa đến 
một lý thuyết nữa là vạn vật đều vô thường, là điều không thể tránh. 
Hầu hết mọi người đều dốc hết năng lực vào việc gìn giữ sự hiện hữu 
của mình và những tư hữu của họ. Nhưng thực ra, không thể nào tìm 
được trung tâm hiện hữu của nó, cũng không thể nào giữ nó đời đời 
được. Không vật nào là không biến chuyển, ngay cả trong một sát na. 
Không những nó bất ổn trong tương quan với không gian, mà nó cũng 
bất ổn trong tương quan với thời gian nữa. Nếu ta có thể tìm được một 
thế giới không có không gian và thời gian, thế giới đó mới thật là thế 
giới tự do chân thật, tức là Niết Bàn. Nếu như những nhà vật lý hiện 
đại xác nhận, không gian là một trong những số lượng biến đổi và thời 
gian là tương đối thì thế giới của không gian thời gian nầy là cái ngục 
tù mà chúng ta không thể nào thoát ra được, tức là chúng ta đã bị trói 
buộc trong vòng nhân quả rồi vậy. Khi nào con người chưa tìm được 
cái thế giới không bị hạn cuộc bởi thời gian và không gian, con người 
vẫn phải là một tạo vật khổ đau. Xác nhận rằng con người có thể đạt 
được cảnh giới đó, cảnh giới không bị hạn cuộc bởi thời gian và không 
gian là sứ mệnh của Phật Giáo. Lẽ dĩ nhiên không có gì có thể được 
xem như là không gian vô hạn và thời gian vô cùng. Ngay cả vật lý 
học ngày nay cũng nhìn nhận cái vô tận của thời gian và không gian. 
Tuy nhiên, Đức Phật đã xướng thuyết về lý tưởng Niết Bàn hay tịch 
diệt, theo nguyên tắc vô thường và vô ngã. Niết Bàn có nghĩa là hủy 
diệt sinh tử, hủy diệt thế giới dục vọng, hủy diệt những điều kiện thời 
gian và không gian. Sau hết, Niết Bàn có nghĩa là cảnh giới của giải 
thoát viên mãn. Vô ngã hay không có sự bất biến, vô thường hay 
không có sự trường tổn là trạng huống thật sự của sự hiện hữu của 
chúng ta. Niết Bàn theo nghĩa tiêu cực là hủy diệt, nhưng theo nghĩa 
tích cực là tròn đây, là lý tưởng của chúng ta, ấy là sự giải thoát trọn 
vẹn. 

Thoát Ly Ngũ Uẩn Bằng Cách Quán Tưởng Chúng Sanh: Vào 
thời đức Phật còn tại thế, ngài đã thường khuyên chúng đệ tử nên cố 
gắng xuất ly ngũ uẩn bằng cách tu tập quán chúng sanh. Từ “Chúng 
sanh” nói đến tất cả những vật có đời sống. Mỗi sinh vật đến với cõi 
đời này là kết quả của nhiều nguyên nhân và điều kiện khác nhau. 
Những sinh vật nhỏ nhất như con kiến hay con muỗi, hay ngay cả 
những ký sinh trùng thật nhỏ, đều là những chúng sanh. Mỗi chúng 


1290 


sanh là sự kết hợp của những thành tố, có thể phân biệt thành năm 
phần: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Do đó, chúng sanh nầy không khác 
với chúng sanh khác, và con người bình thường không khác với các bậc 
Thánh nhân. Nhưng do bản chất và hình thể của năm yếu tố tôn tại 
trong từng cá thể được thành lập, nên chúng sanh nầy có khác với 
chúng sanh khác, con người bình thường có khác với các bậc Thánh. Sự 
kết hợp năm uẩn nầy là kết quả của nghiệp và thay đổi từng sát na, 
nghĩa là chuyển hóa, thành tố mới thay cho thành tố cũ đã tan rã hoặc 
biến mất. Năm uẩn được kết hợp sẽ thành một hữu tình từ vô thủy, hữu 
tình ấy đã tạo nghiệp với sự chấp thủ định kiến của cái ngã và ngã sở. 
Sự hiểu biết của vị ấy bị bóp méo hoặc che mờ bởi vô minh, nên 
không thấy được chân lý của từng sát na kết hợp và tan rã của từng 
thành phần trong năm uẩn. Mặt khác, vị ấy bị chi phối bởi bản chất vô 
thường của chúng. Một người thức tỉnh với sự hiểu biết với phương 
pháp tu tập của Đức Phật sẽ giác ngộ được bản chất của chư pháp, 
nghĩa là một hữu tình chỉ do năm uẩn kết hợp lại và không có một thực 
thể thường hằng hoặc bất biến nào gọi là linh hồn cả. Hành giả nên 
luôn quán để thấy rằng chúng sanh tạo nghiệp, nghiệp tạo chúng sanh, 
cứ thế mà chúng sanh lăn trôi trong luân hồi sanh tử. 

Theo Kinh Duy Ma Cật, khi ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát vâng 
mệnh Phật đến thăm bệnh cư sĩ Duy Ma Cật. Ngài Văn Thù Sư Lợi hồi 
ông Duy Ma Cật: “Bồ Tát quán sát chúng sanh phải như thế nào?” Ông 
Duy Ma Cật đáp: “Ví nhà huyễn thuật thấy người huyễn của mình hóa 
ra, Bồ Tát quán sát chúng sanh cũng như thế. Như người trí thấy trăng 
dưới nước, thấy mặt trong gương, như ánh nắng dợn, như âm vang của 
tiếng, như mây giữa hư không, như bọt nước, như bóng nổi, như lõi cây 
chuối, như ánh điển chớp, như đại thứ năm, như ấm thứ sáu, như căn 
thứ bẩy, như nhập thứ mười ba, như giới thứ mười chín. Bồ Tát quán 
sát chúng sanh cũng như thế. Như sắc chất cõi vô sắc, như mộng lúa 
hư, như thân kiến của Tu Đà Hoàn, như sự nhập thai của A Na Hàm, 
như tam độc của A la hán, như tham giận phá giới của Bồ Tát chứng vô 
sanh pháp nhẫn, như tập khí phiền não của Phật, như mù thấy sắc 
tượng, như hơi thở ra vào của người nhập diệt tận định, như dấu chim 
giữa hư không, như con của thạch nữ (đàn bà không sanh đẻ), như 
phiền não của người huyễn hóa, như cảnh chiêm bao khi đã thức, như 
người diệt độ thọ lấy thân, như lửa không khói. Bồ Tát quán sát chúng 
sanh cũng như thế đó.” 


1291 


Lại cũng theo kinh Duy Ma Cật, chương năm, khi ngài Văn Thù Sư 
Lợi đến thăm Duy Ma Cật, ngài hỏi: “Cư sĩ bệnh có chịu nổi được 
không? Điều trị có bớt không? Bệnh không đến nỗi tăng ư? Thế Tôn 
ân cần hỏi thăm chi xiết. Bệnh Cư sĩ nhơn đâu mà sanh, sanh đã bao 
lâu, phải thế nào mới mạnh được?” Duy Ma Cật đáp: “Từ nơi sĩ mà có 
ái, bệnh tôi sanh. Vì tất cả chúng sanh bệnh, nên tôi bệnh. Nếu tất cả 
chúng sanh không bệnh, thì bệnh tôi lành. Vì sao? Bồ Tát vì chúng 
sanh mà vào đường sanh tử, hễ có sanh thời có bệnh, nếu chúng sanh 
khỏi bệnh thì Bồ Tát không có bệnh. Ví như ông trưởng giả chỉ có một 
người con, hễ người con bệnh, thì cha mẹ cũng bệnh; nếu bệnh của con 
lành, cha mẹ cũng lành. Bồ Tát cũng thế! Đối với tất cả chúng sanh, 
thương mến như con, nên chúng sanh bệnh, Bồ Tát cũng bệnh; chúng 
sanh lành, Bồ Tát cũng lành.” Văn Thù Sư Lợi lại hỏi: “Bệnh ấy nhơn 
đâu mà sanh?” Duy Ma Cật trả lời: “Bồ Tát có bệnh là do lòng đại bi.” 
Văn Thù Sư Lợi hỏi: “Cư sĩ! Nhà nầy vì sao trống không và không có 
thị giả?” Duy Ma Cật đáp: “Cõi nước của chư Phật cũng đều không.” 
Văn Thù hỏi: “Lấy gì làm không?” Duy Ma Cật đáp: “Lấy không làm 
không.” Văn Thù hỏi: “Đã không, cần gì phải không?” Duy Ma Cật 
đáp: “Vì không phân biệt, nên không.” Văn Thù hỏi: “Có thể phân biệt 
được ư?” Duy Ma Cật đáp: “Phân biệt cũng không.” Văn Thù hỏi: 
“Không, phải tìm nơi đâu?” Duy Ma Cật đáp: “Phải tìm trong sáu mươi 
hai món kiến chấp.” Văn Thù hỏi: “Sáu mươi hai món kiến chấp phải 
tìm nơi đâu?” Duy Ma Cật đáp: “Phải tìm trong các pháp giải thoát của 
chư Phật.” Văn Thù hỏi: “Pháp giải thoát của chư Phật phải tìm nơi 
đâu?” Duy Ma Cật đáp: “Phải tìm nơi tâm hạnh của chúng sanh.” Duy 
Ma Cật tiếp lời: “Ngài lại hỏi vì sao không thị giả? Tất cả chúng ma và 
các ngoại đạo đều là thị giả của tôi. Vì sao? Vì các ma ưa sanh tử, mà 
Bồ Tát ở nơi sanh tử không bỏ. Còn ngoại đạo ưa các kiến chấp, mà 
Bồ Tát ở nơi các kiến chấp không động.” Văn Thù hỏi: “Bệnh của cư 
sĩ tướng trạng thế nào?” Duy Ma Cật đáp: “Bệnh của tôi không hình, 
không tướng, không thể thấy được.” Văn Thù hỏi: “Bệnh ấy hiệp với 
thân hay hiệp với tâm?” Duy Ma Cật đáp: “Không phải hiệp với thân, 
vì thân tướng vốn lìa; cũng không phải hiệp với tâm, vì tâm như 
huyễn.” Văn Thù hỏi: “Địa đại, thủy đại, phong đại, hỏa đại, trong bốn 
đại bệnh ông về đại nào?” Duy Ma Cật đáp: “Bệnh ấy không phải địa 
đại, cũng không lìa địa đại; thủy, hỏa, phong đại cũng như thế. Nhưng 
bệnh của chúng sanh là từ nơi tứ đại mà khởi, vì chúng sanh bệnh nên 


1292 


tôi có bệnh.” Đoạn Văn Thù hỏi tiếp: “Phàm Bồ Tát an ủi Bồ Tát có 
bệnh như thế nào?” Duy Ma Cật đáp: “Nói thân vô thường, nhưng 
không bao giờ nhàm chán thân nầy. Nói thân có khổ, nhưng không bao 
giờ nói về sự vui ở Niết Bàn. Nói thân vô ngã mà khuyên dạy dắt đìu 
chúng sanh. Nói thân không tịch, chứ không nói là rốt ráo tịch diệt. Nói 
ăn năn tội trước, chứ không nói vào nơi quá khứ. Lấy bệnh mình mà 
thương bệnh người. Phải biết cái khổ vô số kiếp trước, phải nghĩ đến 
sự lợi ích cho tất cả chúng sanh, nhớ đến việc làm phước, tưởng đến sự 
sống trong sạch, chớ nên sanh tâm buồn rầu, phải thường khởi lòng 
tinh tấn, nguyện sẽ làm vị y vương điều trị tất cả bệnh của chúng sanh. 
Bồ Tát phải an ủi Bồ Tát có bệnh như thế để cho được hoan hỷ.” 

Hành giả quán chiếu đê thấy rằng chúng Sanh, tâm, và Phật ba thứ 
không sai biệt. Tâm vô sai biệt, Phật vô sai biệt, và chúng sanh vô sai 
biệt. Ngoài tâm ra không có gì nữa; tâm, Phật và chúng sanh không sai 
khác. Đây là một giáo thuyết quan trọng trong Kinh Hoa Nghiêm. 
Tông Thiên Thai gọi đây là Tam Pháp Diệu. Thiên Thai trí Khải Đại 
Sư dẫn chứng kinh Hoa Nghiêm rằng "Tâm, Phật và chúng sanh vô sai 
biệt," và nhấn mạnh trên tánh đồng nhất của cả ba thực tại. Trí Khải 
không dùng bài kệ này để đưa ra chủ thuyết duy tâm. Thay vào đó, 
Đại Sư nhận định rằng tâm hoặc niệm là pháp dễ thấy nhất trong ba 
pháp, vì vậy hành giả nên chuyên chú vào phương pháp quán và thiền. 
Vì Phật, cảnh giới, chúng sinh, vân vân... đều là một pháp giới, tất cả 
đều gồm thâu trong nhất niệm. Chỗ này cũng được dẫn chứng từ kinh 
Hoa Nghiệm: "Nếu hành giả đưa tâm vào pháp giới như hư không, thì 
hành giả sẽ thấy biết cảnh giới của tất cả chư Phật." Trong "Bạch Ấn 
Tọa Thiển Ca," Thiển sư Bạch Ấn Huệ Hạc nói: "Chúng sanh bổn lai 
thị Phật." Mỗi cá nhân thật ra từ khởi thủy đều không có vấn để. Vì 
thế, có người gọi bạn thì bạn trả lời. Nếu bạn không trả lời, cũng 
không sao. Dầu bạn có trả lời hay không căn bản và nguyên lai bạn 
đều ở trong tình trạng khai ngộ. Chúng ta đang tu tập trong tình trạng 
bản lai khai ngộ vì đó vốn là cuộc sống của mình. Chúng ta không cần 
phải tìm cái gì khác nữa vì mọi thứ đã có sẵn ở đây. Tự cuộc đời này, 
cuộc đời của bạn chính là thung lũng không có tiếng vọng. Khi bạn tìm 
cái gì khác, tức là bạn đang đặt một cái đầu khác lên trên cái đầu sẵn 
có của mình. Làm cách nào để biết trân quí cuộc sống mà chúng ta 
đang có? Bất hạnh thay, chúng ta thường kinh nghiệm cuộc đời này 
như thể nó là một cổ xe chạy trên mây, tới lui xoay vần trong lục đạo. 


1293 


Có khi bạn cảm thấy cuộc đời là tuyệt vời, có khi bạn lại rơi xuống vực 
thẳm. Mỗi ngày, thậm chí chỉ nội trong một ngày thôi, bạn đã từ trên 
trời rơi xuống địa ngục, và tất cả mọi cảnh giới khác. Bạn phải làm gì 
đây với cuộc đời này? Bạn tự hỏi: "Tôi thật sự có phải là Phật không?" 
Rất nhiều người đều trả lời "Hiếm khi lắm." Vậy thì bạn phải làm gì 
đây? Đó là một hoàn cảnh khó khăn thông thường. Đó cũng là lý do tại 
sao nếu chúng ta chỉ dựa vào một thứ quan điểm, cho rằng "Chúng tôi 
đều tốt, chỉ cần anh làm tốt phần anh", là chúng ta sẽ rơi vào bẫy ngay. 
Quan điểm này nghe qua cũng tốt, nhưng bất hạnh ở chỗ không phải 
mỗi cá nhân để có thể sống giống như tình trạng ấy. Vẫn còn thứ gì đó 
không đúng. Chúng ta, những hành giả tu Thiền, phải phải xem xét coi 
mình là ai và thật sự mình muốn thấy gì trong cuộc sống này, và ngay 
cái bản chất của sự sinh tổn là cái gì. Sự tìm kiếm này rất đỗi tự nhiên. 


The Five Aggregates In Buddhist Point oƒ View 


A Summary 0ƒ the Fe Aggregdfes: Five ageregates are 
translated from the Sanskrit term “Skandhas” which mean “group or 
heap.” In Buddhism, Skandha means the trunk of a tree, or a body. 
Skandha also means the fÍive aggregates or Íive aggregates Of 
conditioned phenomena (consfituenfs), or the five causally conditioned 
elements of existence forming a being or entity. According to Buddhist 
philosophy, each individual existence 1s composed of the five elements 
and because they are constantly changing, so those who attempt to 
cling to the “self” are subJect to suffering. Though these factors are 
often referred to as the “agsregates of attachmenf” because they are 
1mpermanent and changing, ordinary people always develop desires for 
them. According to the Sangtti Sutta in the Long Discourses of the 
Buddha, there are five agsregates (Five Skandhas). The aggregates 
which make up a human being. The five skandhas are the roots of all 
Ipnorance. They keep sentient beings from realizing their always- 
exIsting Buddha-Nature. The five agsregates are considered as maras 
or demons fighting against the Buddha-nature of men. In accordance 
with the Dharma, life 1s comprised of five aggregates (form, feeling, 
perception, mental formation, consciousness). Matter plus the four 
mental factors classified below as feeling, perception, mental 
formation and conscilousness combined together from life. The real 


1294 


nature of these five agsregates 1s explained In the Teaching of the 
Buddha as follows: “Matter 1s equated to a heap of foam, feeling 1s like 
a bubble, perception 1s described as a mirage, mental formatlons are 
like a banana tree and consciousness 1s Just an 1llusion. 

The Five Aggregates Are Five Facts That Form A So Caled 
Human Beimg: PFirst Aggregafte oƒ Maffer: Aggregate of Matter or 
Aggregate of Form which comprIses of four elements of our own body 
and other material obJects such as solidity, fluidity, heat and motion 
comprIise matter). Material or physical factors. The aggregate of form 
Iincludes the five physical sense organs and the corresponding physIcal 
obJects of the sense organs (the eyes and visible obJects, the ears and 
sound, the nose and smell, the tongue and taste, the skin and tangible 
obJects). Matter 1s form, appearance, obJect or material shape. There 
are several different categorIes of rupa. Form 1s used more In the sense 
of “substance,” or “something occupying space which will resist 
replacement by another form.” So 1t has extension, It 1s limited and 
conditioned. lt comes I1nto exIstence when conditions are matured, as 
Buddhists would say, and staying as long as they continue, pass away. 
Form 1s Iimpermanent, dependent, 1llusory, relative, antithetical, and 
distinctive. Things with shape and features are forms. Forms Include all 
colors which can dim our eyes. Ordinarily speaking, we are confused 
with forms when we see them, hear sounds and be confused by them, 
smell scents and be confused by them, taste flavors and be confused by 
them, or feel sensations and be confused by them. In the Classic of the 
Way and [Its Virtue, 1t 1s said: “The five colors blind the eyes; the five 
musical notes deafen the ears; and the five flavors dull the palate.” 
There are two kinds of rupa: Inner rupa as the organs of sense (eye, 
ear, nose, tongue, body). Outer rupa as the obJects of sense (colour, 
sound, smell, taste, touch). There are three kinds of rupa: Visible 
obJects (white, blue, yellow, red, etc.). Invisible obJects (sound, smell, 
taste, touch). Invisible Immaterlal or abstract obJects. There are also 
ten kinds of rupa: Eye, ear, nose, tongue, body, color, sound, smell, 
taste, and touch. In the Heart Sutra, the Buddha also taught: “Matter 1s 
Just the immaterial, the Immaterial 1s Just matter (form 1s emptiness and 
the very emptiness 1s form/rupam eva sunyata, sunyafaiva rupam). This 
phenomenal world or form 1s emptiness, and emptiness 1s truly the 
phenomenal world. Emptiness 1s not different from the phenomenal 


1295 


world, the phenomenal world 1s not different from emptiness. What 1s 
the phenomenal world that is emptiness, what 1s emptiness that 1s the 
phenomenal world.” Devout Buddhists should always remember that 
the nature of rupa or matter (character of the visible or material) 1s 
concealing and misleading sentient beings. The seeming 1s always 
concealing the reality. All visible obJects are the realm of vision or 
form. Besides, Materlal appearance, external manifestation, the visible 
or corporeal features and the flavour of form means sexual attraction, 
or love of women. Second, Aggregafe öƒ Feeling: Aggregate of Feeling 
1s knowledge obtained by the senses, feeling sensation. It is defined as 
mental reaction to the obJect, but in general It means recepfIVIfy, Or 
sensation. Feeling 1s also a mind which experiences either pleasure, 
unpleasure or indifference (pleasant, unpleasant, neither pleasant nor 
unpleasant). The Aggregate of Feelings refers to the feelings that we 
experience. For Instance, a certain state arises, we accept It without 
thinking about it, and we feel comfortable or uncomfortable. When we 
eat some delicious food and its flavor makes us feel quite pleasant, this 
1s what we mean by feelings. IÍ we wear a fine suit and It makes us 
feel quite attractive, this 1s also what we mean by feelings. If we live In 
a nice house that we feel like 1t, this 1s a feeling. If we drive a nice car 
that we love to have, this also a feeling. All experiences that our body 
accepts and enjJoys are considered to be the Aggregate of Feelings. 
When we meet aftractive obJecfs, we develop pleasurable feelings and 
attachment which create karma for us to be reborn in samsara. In the 
confrary, when we meet undesirable obJects, we develop painful or 
unpleasurable feelings which also create karma for us to be reborn in 
samsara. When we meet obJects that are neither aftracfiVe nor 
unattractive, we develop Indifferent feelings which develop I1gnorant 
self-pgrasping, also create karma for us to be reborn in samsara. All 
actons performed by our body, speech and mind are felt and 
experienced, Buddhism calls this “Feeling” and the Buddha confirmed 
1n the Twelve Nidanas that “Feeling” creates karma, either posIfIVe Or 
negative, which causes rebirths In samsara. Buddhist practitloners 
should consider “Feelings” as objects of meditation practices. To 
contemplate various kinds of feelings such as pleasant, unpleasant and 
neutral feelings. To understand thoroughly how these feelings arise, 
develop after their arising, and pass away. To contemplate that 


1296 


“feelings” only arise when there 1s contact between the senses. To 
contemplate all of the above to have a better understanding of 
“feelings.” No matter what kinds of feelings, pleasant, unpleasant or 
indifference, they all lead to sufferings. Sensation of physical obJects, 
or three states of sensation (vedana). Karma of pleasure and pain of the 
physical body. Sensation of mental obJects or Karma of the mental or 
the mind, I.e. anxiety, Joy, etc. Agsregate of feeling or sensation of 
three kinds pleasant, unpleasant and Indifferent. When an obJect 1s 
experienced, that experience takes on one of these emotional tones, 
either of pleasure, of displeasure or of indifference. The five vedanas 
or sensatlons: Limited to mental emotion includes sorrow and Joy. 
Limited to the senses Iincludes pain and pleasure. Limited to both 
mental emotion and the senses Includes Indifference. According to the 
Sangtti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, there are six 
gøroups of feeling: First, Cakkhu-samphassajJa-vedana or the Feeling 
based on eye-contact. Second, feeling based on ear-contact. Third, 
feeling based on nose-contact. Fourth, feeling based on tongue-confact. 
Fifth, feeling based on body-contact. Sixth, feeling based on mind- 
contact. Buddhist Practitioners should think over carefully the Buddhaˆs 
Teachings on the “Ihree Kinds of Feeling”. In order to provide answers 
to layperson Visakha on the cultivation of Buddhist practitioners of 
“Body-Mouth-Mind, Bhikhun Dhammadinna explained ¡in the 
Culavedalla Sutta (the Shorter Set of Questlons-and-Answers), 1n 
Majjhima Nikaya, book 44: “Threre are three kinds of feeling: pleasant 
feeling, painful feeling, and neither-pleasant-nor-painful feeling. What 
1S pleasant feeling? What 1s painful feeling? What 1s neither-pleasant- 
nor-painful feeling? Visakha, whatever is experienced physically or 
mentally as pleasant and gratifying 1s pleasant feeling. Whatever 1s 
experienced physically or mentally as painful and hurting 1s painful 
feeling. Whatever ¡s experlenced physically or mentally as neither 
gratifying nor hurting 1s neither-pleasant-nor-painful feeling. Pleasant 
feeling 1s pleasant In remaining, and painful in changing. Painful 
feeling Is painful in remaining and pleasant in changing. Neither- 
pleasant-nor-painful feeling 1s pleasant in occurring together with 
knowledge, and painful in occurring without knowledge. The latent 
tendency to passion lies latent in pleasant feeling. The latent tendency 
to Irritatlon lies latent in painful feeling. The latent tendency to 


1297 


Ipnorance lies latent in neither-pleasant-nor-painful feeling. However, 
the latent tendency to passion does not necessary lie latent in all 
pleasant feeling; the latent tendency to 1rritation does not necessary lie 
latent In all painful feeling; and the latent tendency to ignorance does 
not necessary lie latent in all neither-pleasant-nor-painful feeling. To 
be able to achieve these, the latent tendency fo Irrifaftlon 1s to be 
abandoned In pleasant feeling, the latent tendency to 1rritation 1s to be 
abandoned In painful feeling, and the latent tendency to Ignorance 1s tO 
be abandoned in neither-pleasant-nor-paimnful feeling When 
practitloners quite withdraw from sensuality, and withdraw from 
unskillful qualities, they enter and remain In the first Jhana: rapture and 
pleasure born from withdrawal, accompanied by directed thought and 
evaluation. With that they abandons passion. No latent tendency to 
passion lies latent there. At that time, practiioners will enter and 
remain in the sphere that those who are noble now enter and remain In. 
And as they thus nurses this yearning for the unexcelled liberations, 
there arises within them sorrow based on that yearning. With that he 
abandons 1rrtation. No latent tendency to 1rritation lies latent there. 
There 1s the case where practitioners, with the abandoning of pleasure 
and pann, as with the earlier disappearance of elation and distress, they 
enter and remain In the fourth jhana: puriy of equanimity and 
mindfulness, neither pleasure nor pain. With that they abandons 
Ipnorance. No latent tendency to Ignorance lies latent there.” 
Practiioners should remember, passion lies on the side of pleasant 
feeling, and pleasant feeling lies on the other side of painful feeling. 
lrritation lies on the side of painful feeling and painful feeling also lies 
on the other side of pleasant feeling. What lies on the other side of 
neither-pleasant-nor-painful feeling? Ignorance lies on the side of 
neither-pleasant-nor-painful feeling. However, clear knowing and 
emancipation lie on the other side of Ignorance. 7rđ, Aggregafe oƒ 
Thinking: Aggregate of Thinking, agsregate of perception or actIvity of 
recognifion or I1dentification or attaching of a name to an obJect of 
experience. Perceptions ¡Include form, sound, smell, taste, bodily 
Impression or touch, and mental obJects. The Aggregate of Thoughts 
refers to our thinking processes. When our Íive sense orøans perceIve 
the five sense objects, a varlety of Idle thoughts arise. Many Ideas 
suddenly come to mind and are suddenly gone: Ideas of forms, Ideas of 


1298 


feelings. According to the Sangtfi Sutfa In the Long Discourses of the 
Buddha, there are seven perceptions: Perception of impermanence, 
Perception of Not-Self, Perception of foulness (Asubhasanna (p), 
Perception of danger, Perception of abandonment, Perception of 
dispassion, and Perception of cessation. Fourth, Aggregate oƒ Mental 
Formafion: Agegregate of Mental Formation 1s a condiftioned response 
to the obJect of experience 1ncluding volition, attention, discrimination, 
resolve, etc. The Aggregate of Activitles refers to a process of shifting 
and flowing. The Aggregate of Activitles leads us to come and go, to 
go and come without end In a constant, ceaseless, flowing pattern. Our 
Iidle thoughts compel us to Impulsively do good or do evil, and such 
thoughts then manifest In our actions and our words. Fjƒ?h, Aggregafe oƒ 
Consciousness: Agsregate of Consclousness Iincludes the sIx types of 
ConscIousness (seeing, hearing, smelling, tasting, touching and mental 
COnSCIOUsness). Awareness or sensitiviy to an obJject, 1e. the 
COnSCIOusness associates with the physical factors when the eye and a 
visible obJect come Into confact, an awareness of a visible obJect 
OCCurs In our mind. Consciousness or a turning of a mere awareness 
I1nto personal experience 1s a combined function of feeling, perception 
and menfal formation. The Agsregate of Consciousness refers to the 
process of discrimination. Ás soon as a situation appears, we begin to 
discriminate 1n our thoughfs about that situation. For example, when we 
see something beautiful, we have thoughts of fondness towards 1t; and 
when we hear ugly sounds, we have thoughts of dislike for those 
sounds. All such discriminatlons are part of this Agsregate. We, 
ordinary people, do not see the five agøregafes as phenomena but as an 
enfity because of our deluded minds, and our Innate desire to treat 
these as a self in order to pander to our self-importance. The Buddha 
taught In the Sati Patthana Sutra: “If you have patience and the will to 
see things as they truly are. If you would turn Iinwards to the recesses Of 
your own minds and note with Just bare attention (safI), not obJjectively 
without proJecting an ego Into the process, then cultivate this practice 
for a sufficient length of time, then you will see these five aggregates 
not as an enfity but as a series of physical and mental processes. Then 
you wWIl not mistake the superficial for the real. You will then see that 
these agsgregates arise and disappear In rapid succession, never being 
the same for two consecutive moments, never static but always In a 


1299 


state of flux, never being but always becoming.” And the Buddha 
conftinued to teach In the Lankavatara Sutra: “The Tathatagata 1s 
neither different nor not-different from the Skandhas.” (Skandhebhyo- 
nanyo-nanayas-fathagata). 

Five Aggregdfes 0ƒ Grasping: According to the SangIti Sutta In the 
Long Discourses of the Buddha, there are five aggregaftes of graspIng: 
Aggregate of grasping of body (form) or the form agregate subJect to 
clinging. Aggregate of grasping of feelings or the feeling agsgregate 
subJect to clinging. Agsregate of grasping of perceptlons or the 
perception aggregate subject to clinging. Aggregate of grasping of 
mental formatlions or the volilon aggregate subJect to clinging. 
Aggregate of graspIing of consciousness or the consciIousness agøregafte 
subJect to clinging. According to Most Venerable PIyadassi in “The 
Buddha's Ancient Path,” the skandha of form relates to the physical 
body, while the remaining four concern the mind. The skandha of rupa 
(or that which has form). According to Most Venerable PIiyadassi In 
“The Buddha's Ancient Path,” matter contains and comprises the Four 
Great Primaries which are traditionally known as, solidity, fluidity, heat 
or temperature, and motion or vibration. However, they are not simply 
earth, water, fire and wind, though conventionally they may be so 
called. In Buddhist thought, especially in the Abhidhamma, the Higher 
Doctrine, they are more than that. All our feelings are included in the 
gøroup of “Agsregate of feeling”. Feelings are threefold: pleasant, 
unpleasant, and neutral. They arise dependent on contact. Seeing a 
form, hearing a sound, smelling an odor, tasting a flavor, touching some 
tangible thing, cognizing a mental obJect, either an Idea or a thought, 
man experiences feeling. When, for Instance, eye, form and eye- 
consciIousness (cakkhu-vinnana) come together, 1t 1s their coincidence 
that 1s called contact. Contact means the combination of the organ of 
sense, the obJect of sense, and sence-conscIousness. When these are all 
present together there 1s no power or force that can prevent the arising 
of feeling. According to Most Venerable PIiyadassi in “The Buddha”s 
Anclent Path,” the function of perception 1s recognition of obJects both 
physical and mental. Perception, like feeling, also 1s sixfold: perception 
of forms, sounds, smells, tastes, bodily contacts, and mental obJects. 
Perception in Buddhism 1s not used in the sense that some Western 
philosophers like Bacon, or Descartes, etc. used the term, but as a mere 


1300 


sense perception. There 1s a certain affinty between awareness (a 
function of consciousness) and recognition (a function of perception). 
While consciousness becomes aware of an obJect, sinultaneously the 
mental factor of perception takes the distinctive mark of the obJect and 
thus distinguishes 1t from other obJects. This distinctive mark 1S 
I1nstrumertal In cognizing the obJect a second and a third time, and In 
fact, every time we become aware of the obJect. Thus, 1t 1s perception 
that brings about memory. Aggregate of volational formations Include 
all mental factors except feeling and perception. The Abhidhamma 
speaks of fifty-two mental concomitants or factors (cetasika). Feeling 
and perception are two of them, but they are not volitional actfIvities. 
The remaining fifty are collectively known as menfal or volitional 
formations. Volition (cetana) plays a very Important role In the menfal 
realm. In Buddhism, no action 1s considered as “kamma” 1f that action 
1s void of volition. And like feeling and perception, If 1s of six kinds: 
volition đirected to forms, sounds, smells, tastes, bodily contacts and 
mental obJects. Aøgregate of consciousness 1s the most important of the 
aggregates; for It 1s the receptacle, so to speak, for all the fifty-two 
mental concomitanfs or factors, since without conscIousness no mental 
factors are available. Consciousness and the factors are Interrelated, 
Iinter-dependent, and co-existent. Agsregate of consciousness has sIx 
types and 1fs function 1s varied. It has 1fs basis and obJects. All our 
feelings are experienced through the confact of sense faculties with the 
external world. Although there 1s this functional relationship between 
the faculties and their obJects, for Instance, eye with forms, ear with 
sounds, and so on, awareness comes through conscIousness. In other 
words, sense obJects can not be experienced with the particular 
sensitivity without the appropriate kind of consclousness. Now when 
eye and form are both present, visual conscIousness arises dependent 
on them. Similarly with ear and sound, and so on, down to mind and 
mental obJects. Again, when the three things, eye, form, and eye- 
COnscIousness come together, 1t 1s their coincidence that 1s called 
“contact”. From contact comes feeling and so on. Thus, conscIousness 
Oripinates through a stimulus arising In the five sense doors and the 
mind door, the sixth. ÀAs conscIousness arises through the Interaction of 
the sense faculties and the sense obJects, 1t also 1s conditioned and not 
independert. Ít 1s not a spirit or soul opposed to matter. Thoughts and 


1301 


Ideas which are food for the sixth faculty called mind are also 
dependent and conditioned. They depend on the external world which 
the other five sense faculties experlence. The five facultles contact 
obJects, only In the present that is when obJects come 1n direcf contact 
with the particular faculty. The mind faculty, however, can experlence 
the sense obJect, whether 1t 1s form, sound, smell, taste, or thought 
already cognized by the sense organs. For Instance, a visible obJect, 
with which the eye came In contact in the past, can be visualized by the 
mind faculty Just at this moment although the obJect 1s not before the 
eye. Similarly with the other sense obJects. This 1s subJecfIve, and If 1s 
difficult to experlence some of these sensations. This sort Of acfIvity Of 
the mind 1s subtle and sometimes beyond ordinary comprehension. 

We, ordinary people, do not see the five agsregates as phenomena 
but as an entity because of our deluded minds, and our Innate desire to 
treat these as a self in order fo pander to our self-importance. The 
Buddha taught in the Sati Patthana Sutra: “If you have patience and the 
wIll to see things as they truly are. lf you would turn inwards to the 
recesses of your own minds and note with Just bare aftention (satI), not 
obJectively without proJecting an ego into the process, then cultivate 
this practice for a sufficient length of time, then you will see these five 
aggregates not as an entty but as a serles of physical and menfal 
processes. Then you wIl not mistake the superficial for the real. You 
will then see that these aggregates arise and disappear in rapid 
Succession, never being the same for two consecutive momenfts, never 
static but always In a sfate of flux, never being but always becoming.” 
And the Buddha continued to teach In the Lankavatara Sutra: “The 
Tathatagata 1s neither different nor not-different from the Skandhas.” 
(Skandhebhyo-nanyo-nanayas-tathagata). According (O The 
PraJnaparamita Heart Sutra, the five aggregafes are composed of form, 
feelings, perceptions, mental formations, and conscIousness. Generally 
speaking, the five agøregates mean men and the world of phenomena. 
Thịngs that cover or conceal, implying that physical and mental forms 
obstruct realization of the truth. An accumulation or heap, implying the 
five physical and mental constituents, which combine to form the 
Iintellipence or nature, and rupa. The skandhas refer only to the 
phenomenal, not to the non-phenomenal. In order to overcome: all 
sufferings and troubles, Buddhists should engage In the practice of 


1302 


profound Prajnaparamita and perceive that the fÍive aggregates are 
empty of self-existence. The Buddha reminded Sariputra: “O Sariputra, 
Form 1s not different from Emptiness, and Emptiness 1s not different 
from Form. Form 1s Emptiness and Emptiness 1s Form. The same can 
be said of feelings, perceptlons, actions and conscIousnesses.” 
Therefore, 1ƒ we can empty out the Aggregate of Form, then we can 
realize a sfate of there beIng “no mind inside, no body outside, and no 
things beyond. lf we can follow what the Buddha taught, we are no 
longer attached to Forms, we are totally liberated. 

The Five Aggregafes In the Surangdima Sufra: According to the 
Surangama Sutra, book Two, the Buddha reminded Ananda about the 
five skandhas as follows: “Anandal You have not yet undersftood that 
all the defiling obJects that appear, all the i1llusory, ephemeral 
characterIstics, spring up in the very spot where they also come to an 
end. They are what is called “1llusory falseness.' But theIr nature 1s in 
truth the bright substance of wonderful enlightenment. Thus If 1s 
throughout, up to the five skandhas and the sIx enfrances, to the twelve 
places and the eighteen realms; the union and mixture of various 
causes and conditions account for their 1llusory and false existence, and 
the separation and dispersion of the causes and conditions result in 
ther illusory and false extinction. Who would have thought that 
production, extinction, coming, and going are fundamerrtally the 
everlasting, wonderful light of the treasury of the Thus Come One, the 
unmoving, all-pervading perfection, the wonderful nature of true 
suchnessl If within the true and permanent nature one seeks coming 
and going, confusion and enlightenment, or birth and death, there 1s 
nothing that can be obtained. Anandal Why do I say that the five 
skandhas are basically the wonderful nature of true suchness, the 
treasury of the Thus Come One?” Ơn the Form Skandha, the Buddha 
taught: Ananda! Consider this example: when a person who has pure 
clear eyes look at clear, bripht emptiness, he sees nothing but clear 
emptiness, and he 1s quite certain that nothing exists within 1t. If for no 
apparent reason, the peson does not move his eyes, the staring will 
cause fatigue, and then of his own accord, he will see strange flowers 
in space and other unreal appearances that are wild and disordered. 
You should know that It 1s the same with the skandha of form. Ananda!l 
The strange flowers come neither from emptiness nor from the eyes. 


1303 


The reason for this, Ananda, 1s that If the flowers were to come from 
emptiness, they would return to emptiness. If there 1s a coming out and 
going In, the space would not be empty. If emptiness were not empty, 
then it could not contain the appearance of the arisal and extinction of 
the flowers, Just as Ananda”s body cannot contain another Ananda. lf 
the flowers were to come from the eyes, they would return to the eyes. 
lf the nature of the flowers were to come from the eyes, It would be 
endowed with the faculty of seeing. If it could see, then when it left the 
eyes it would become flowers In space, and when 1t returned 1t should 
see the eyes. lf it did not see, then when 1t left the eyes it would 
obscure emptiness, and when 1t returned, it would obscure the eyes. 
Moreover, when you see the flowers, your eyes should not be 
obscured. So why It 1s that the eyes are said to be “pure and brighf 
when they see clear emptiness? Therefore, you should know that the 
skandha of formis empty and false, because It neither depends on 
causes and conditions for existence nor 1s spontaneous 1n nature. Ớn fhe 
teeling Skandha, the Buddha taught: Ananda! Consider the example of 
a person whose hands and feet are relaxed and at ease and whose 
entire body 1s In balance and harmony. He 1s unaware of hIs life- 
processes, because there Is nothing agreeable or disagreeable In his 
nature. However, for some unknown reason, the person rubs his two 
hands together in emptiness, and sensatlons of roughness, smoothness, 
cold, and warmth seem to arise from nowhere between his palms. You 
should know that 1t 1s the same with the skandha of feeling. Ananda!l 
AlI this Illusory contact does not come from emptiness, nor does 1t 
come from the hand. The reason for this, Ananda, 1s that 1ƒ 1t came from 
emptiness, then since 1t could make confact with the palms, why 
wouldn't it make confact with the body? It should not be that emptiness 
chooses what 1t comes 1n contact with. IÝ it came from the palms, 1t 
could be readily felt without waliting for the two palms to be Joined. 
What 1s more, It it were to come from the palms, then the palms would 
know when they were Joined. When they separated, the contact would 
return Into the arms, the wrists, the bones, and the marrow, and you 
also should be aware of the course of Its entry. It should also be 
perceived by the mind because 1t would behave like something coming 
in and going out of the body. In that case, what need would there be to 
put the two palms together to experlence what 1s called “contact?” 


1304 


Therefore, you should know hat the skandha of feeling 1s empty and 
false, because 1t neither depends on causes and conditions for 
©xIstence nor 1s spontaneous 1n nature. Ớn fhe Skandha oƒ Thinking, the 
Buddha taught: Anandal Consider the example of a person whose 
mouth waters at the mention of sour plums, or the soles of whose feet 
tingle when he thinks about walking along a preciIpice. You should 
know that it 1s the same with the skandha of thinking. Anandal You 
should know that the watering of the mouth caused by the mention of 
the plums does not come from the plums, nor does 1t come from the 
mouth. The reason for this, Ananda, 1s that 1Ý it were produced from the 
plums, the plums should speak for themselves, why walt for someone 
to mention them? If it came from the mouth, the mouth 1tself should 
hear, and what need would there be to wait for the ear? If the ear alone 
heard, then why doesn't the water come out of the ear? Thinking about 
walking along a preciIpIce 1s explained in the same way. Therefore, you 
should know that the skandha of thinking 1s empty and false, since 1t 
neither depends upon causes and conditions for existence, nor IS 
spontaneous In nature. Ớn fhe Skandha oƒ Memtal Formation, the 
Buddha taught: Ananda! Consider, for example, a swIft rapids whose 
waves follow upon one another In orderly succession, the ones behind 
never overtaking the ones In front. You should know that It 1s the same 
with the skandha of mental formation. Ananda! Thus the nature of the 
flow does not arIse because of emptiness, nor does If come Info 
exIstence because of the water. It 1s not the nature of water, and yet 1t 
1S nOt separate from either emptiness or water. The reason for this, 
Ananda, 1s that 1f 1t arose because of emptiness, then the inexhaustible 
emptiness throughout the ten directions wold become an Iinexhaustible 
flow, and all the worlds would inevitably be drown. If the swIft rapIds 
exIs(ed because of water, then their nature would differ from that of 
water and the location and characteristics of 1s existence would be 
apparent. If their nature were simply that of water, then when they 
became still and clear they would no longer be made up of water. 
SUppOS€ It were to separate from emptiness and water, there Isn't 
anything outside of emptiness, and outside of water there Isn't any 
flow. Therefore, you should know that the skandha of mental formation 
1s empty and false, since 1t neither depends upon causes and conditions 
Íor existence nor Is spontaneous In nature. Ớn fhe Skandha oƒ 


1305 


Consciousness, the Buddha taught: Ananda!l Consider, for example, a 
man who pIicks up a kalavinka pitcher and stops up 1fs two holes. He lift 
up the pitcher filled with emptiness and, walking some thousand-mile 
way, presenfs 1t to another country. You should know that the skandha 
Of consciousness 1s the same way. Thus, Ananda, the space does not 
come from one place, nor does 1t go to another. The reason for this, 
Ananda, 1s that 1ƒ it were to come from another place, then when the 
stored-up emptiness 1n the pitcher went elsewhere, there would be less 
emptiness in the place where the pitcher was originally. IÝ It were to 
enter this region, when the holes were unplugged and the pitcher was 
turned over, one would see emptiness come out. Therefore, you should 
know that the skandha of consclousness 1s empty and false, since 1t 
neither depends upon causes and conditlons for existence nor 1s 
Spontaneous In nature. 

False Thinkings gƒ the Five Skandhas: In the Surangama Sutra, 
book ten, having heard the Buddha”s Instruction on the five skandhas, 
Ananda arose from his seat. He bowed and respectfully asked the 
Buddha: “The Buddha has told us that in the manifestation of the five 
skandhas, there are five kinds of falseness that come from our own 
thinking minds. We have never before been blessed with such subtle 
and wonderful Iinstructions as the Tathagata has now gIven. Further, are 
these five skandhas destroyed all at the same time, or are they 
extinguished in sequence? What are the boundarles of these five 
layers? We only hope the Tathagata, out of great compassion, will 
explain this In order to purify the eyes and illuminate the minds of 
those In the great assembly, and In order to serve as eyes for living 
beings of the future.” The Buddha told Ananda, “the essential, true, 
wonderful briphtness and perfect purity of basic enlipghtenment does 
not admit birth and death, nor any mundane defilements, nor even 
empty space Itself. All these are brought forth because of false 
thinking. The source of basic enliphtenment, which 1s wonderfully 
bright, true, and pure, falsely gives rise to the material world, Just as 
Yajnadatta became confused about his head when he saw his own 
reflection In the mirror. The falseness basically has no cause, but in 
your false thinking, you set up causes and conditions. But those who 
are confused about the princIiple of causes and conditions call 1t 
spontaneity. Even empty space 1s an illusory creation; how mụch more 


1306 


SO are causes and conditions and sponfaneity, which are mere 
speculafions made by the false minds of living beings.Ananda! If you 
perceive the arising of falseness, you can speak of the causes and 
conditions of that falseness. But 1f the falseness has no source, you will 
have to say that the causes and conditions of that falseness basically 
have no source. How much the more 1s this the case for those who fail 
to understand this and advocate spontanetity. Therefore, the Tathagata 
has explained to you that the fundamental cause of all five skandhas 1s 
false thinking.” On the false thinking of the form skandha, the Buddha 
taught: Your body”s Initial cause was a thought on the part of your 
parents. But If you had not entertained any thought In your own mind, 
you would not have been born. Life Is perpetuated by means of 
thought. As I have said before, when you call to mind the taste of 
vinesar, your mouth waters. When you think of walking along a 
precIpice, the soles of your feet tingle. Since the precipIce doesn”t exIst 
and there Isn”t any vinegar, hoe could your mouth water at the mere 
mention of vinegar, 1Ÿ It were not the case that your body oridinated 
{rom falseness. Therefore, you should know that your present physical 
body 1s brought about by the first kind of false thinking, which 1s 
characterized by solidity. On the false thinking of the feeling skandha, 
the Buddha taught: As described earlier, merely thinking about a high 
place can cause your body to tingle and ache. Due to that cause, 
feeling arise and affect your body, so that at present you pursue 
pleasant feelings and are repelled by unpleasant feelings. These two 
kinds of feelings that compel you are brought about by the second kind 
of false thinking, which 1s characterized by 1llusory clarity. On the false 
thinking of the thinking skandha, the Buddha taught: Once your 
thoughts arise, they can control your body. Since your body 1s not the 
same as your thoughts, why 1s 1t that your body follows your thoughts 
and engages In every sort of ørasping at obJects. ÀA thought arises, and 
the body grasps at things In response to the thought. When you are 
awake, your mind thinks. When you are asleep, you dream. Thus, your 
thinking 1s stirred to perceive false situations. This 1s the third kind of 
false thinking, which 1s characterized by Interconnectedness. On the 
false thinking of the formation skandha, the Buddha taught: The 
metabolic processes never stop; they progress throuph subtle changes: 
your naIls and haIr ørow, your energy wanes; and your skin becomes 


1307 


wrinkled. These processes continue day and night, and yet you never 
wake up to them. If these things aren”t part of you, Ananda, then why 
does your body keep changing? And 1f they are really part of you, then 
why aren't you aware of them? Your formations skandha continues 1n 
thought after thought without cease. It 1s the fourth kind of false 
thinking which 1s subtle and hidden. On the false thinking of the 
consciousness skandha, the Buddha taught: If you are pure, bright, 
clear, and unmoving sfate 1s permanernt, then there should be no seeing, 
hearing, awareness, or knowing In your body. I it is genuinely pure 
and true, it should not confain habits or falseness. How does 1t happen, 
then, that having seen some unusual things in the past, you eventually 
forget 1t over time, until neither memory nor forgetfulness of 1t remain; 
but then later, upon suddenly seeing that unusual thing again, you 
remember It clearly from before without forgetting a single detail? 
How can you keep track of the permeation that goes on In thoupht after 
thought in this pure, clear, and unmoving conscIousness? Ananda, you 
should know that this state of clarity 1s not real. It 1s like rapidly 
flowing water that appears to be still on the surface. Due to 1ts speed 
you cannot perceive the flow, but that does not mean 1t Is not flowing. 
lf this were not the source of thinking, then how could one be subJect to 
false habits? If you do not open and unite your sIx sense facultles so 
that they function Interchangeably, this false thinking will never cease. 
That”s why your seeing, hearing, awareness, and knowing are presently 
strung together by subtle habits, so that within the profound clarIty, 
exIstence and non-exiIstence are both unreal. This 1s the fifth kind of 
upside-down, minutely subtle thinking. 

The Five Skandhas Have No SeŸjf: The doctrine of no-self has two 
main characteristics: selflessness of things (dharma-narratmya) and 
selflessness of person (pudgalanairatmya). Selflessness of things: 
Things are without independent 1ndividuality, 1.e. the tenet that things 
have no independent reality, no reality 1n themselves, no permanent 
individuality in or independence of things. The Idea that there 1s no 
self-substance or “Atman” constituting the Individuality of each obJect 
1S 1nsisted on by the followers of Mahayana Buddhism to be theIr 
exclusive property, not shared by the Hinayana. Thịs Idea 1s naturally 
true as the Iidea of “no self-substance” or Dharmanarratmya 1s closely 
connected with that of “Sunyata” and the latter Is one of the most 


1308 


distinguishing marks of the Mahayana. It was natural for 1ts scholars to 
give the fÍormer a prominent posiion 1n their philosophy. In the 
Lankavatara Sutra, the Buddha taught “When a Bodhisattva- 
mahasattva recognIzes that all dharmas are free from Citta, Manas, 
Manovijnana, the Five Dharmas, and the Threefold Svabhava, he 1s 
said to understand well the real sigmificance of Dharmanarratmya.” 
Man as without ego or permanent soul or no permanent human ego or 
soul. In other words, the five skandhas In a human being have no self. 
Determinism means the theory of being determined by fate, nature, 
or god. Buddhism believes In the absence of a permanent, unchaging 
self or soul. Non-existence of a permanent self. According to the 
Vimalakirti Sutra, the body consists of the five elements or skandhas, 
which together represent body and mind, and there 1s no such so-called 
“self.” Elements exiIst only by means of union of conditions. There 1s 
no eternal and unchangeable substance In them. When these come 
apart, so-called “body” immediately disappears. Since the form which 
1S created by the four elements 1s empty and without self, then the 
human body, created by the unification of the five skandhas, must also 
be empty and without self. According to Buddhism, four elements are 
Impure and five skandhas have no-self. For these reason, human body 
1S 1n a transforming process from second to second. In Theravada, no- 
self 1s only applied to the person; in the Mahayana, all things are 
regarded as without essence. According to Prof. Junjiro Takakusu in 
The Essentials of Buddhist Philosophy, the Buddha regarded this world 
as a world of hardship, and taught the ways to cope with 1t. Then what 
are the reasons which make 1t a world of hardship? The first reason, as 
given by the Buddha 1s that all things are selfless or egoless, which 
means that no things, men, animals and Inanimate obJects , both living 
and not living, have what we may call their original self or real being. 
Let us consider man. À man does not have a core or a soul which he 
can consider to be his true self. ÀA man exists, but he cannot grasp his 
real being, he cannot discover his own core, because the existence of a 
man 1s nothing but an “existence depending on a series of causatlons.” 
In short, the five skandhas that form a man do not have a self of theIr 
own. Everything that exists Is there because of causatlons; 1t will 
disappear when the effects of the causation cease. The waves on the 
water”s surface certainly exist, but can 1t be said that a wave has 1fs 


1309 


own self? Waves exIst only while there 1s wind or current. Each wave 
has 1ts own characteristics according to the combination of causations, 
the Intensity of the winds and currents and their directions, etc. But 
when the effec(s of the causatlons cease, the waves are no more. 
Similarly, there cannot be a self whiích stands ¡independent of 
causations. As long as a man 1s an existent depending on a serles Of 
causations, 1t 1s unreasonable for him to try to hold on to himself and to 
regard all things around him from the self-centered point of view. All 
men ought to deny their own selves and endeavor to help each other 
and to look for co-existence, because no man can ever be truly 
independkent. If all things owe their existence fo a serles Of causations, 
ther existence Is a conditional one; there 1s no one thing in the 
unIiverse that 1s permanent or Independent. Therefore, the Buddha's 
theory that selflessness 1s the nature of all things Inevitably leads to the 
next theory that all things are Iimpermanent (anmitya). Men in general 
seem to be giving all of theIr energy to preserving their own exIstence 
and their possessions. But In truth 1t 1s Impossible to discover the core 
of their own exIstence, nor 1s It possible to preserve 1t forever. Even for 
one moment nothing can stay unchanged. Not only 1s It Insecure In 
relation to space but 1t 1s also Insecure 1n relation to time. ÏÝ It were 
possIble to discover a world which 1s spaceless and timeless, that would 
be a world of true freedom, 1.e., Nirvana. If, as the modern physIcIsts 
assert, space 1s curved and time 1s relative, this world of space and time 
1s our enclosed abode from which there 1s no escape; we are tied down 
in the cycles of cause and effect. As long as men cannot discover a 
world which 1s not limited by time and space, men must be creafures of 
suffering. To assert that such a sfate, unlimited in time and space, 1s 
attainable by man 1s the message of Buddhism. OÝ course, there 1s no 
such thing as a limitless time. Even modern physical sclence does not 
recognize Infinty In time and space. However, the Buddha brought 
forward his Ideal, Nirvana (extinction), following his theorles of 
selflessness and impermanence. Nirvana means extinction of life and 
death, extinction of worldly desire, and extinction of space and time 
conditions. This, in the last analysis, means unfolding a world of perfect 
freedom. Selflessness (no substance) and Iimpermanence (no duration) 
are the real state of our existence; Nirvana (negatively extinction; 
posIfively perfection) 1s our ideal, that 1s, perfect freedom, quIescence. 


1310 


Escaping the Five Skandhas Through Contemplating On Living 
Beimgs: At the time of the Buddha, the Buddha often advised his 
disciples to try to escape the five skandhas through contemplating on 
sentilent beings. The term “Living beings” refer to all creatures that 
possess life-force. Each Iindividual living being comes 1nto being as the 
result of a varlety of different causes and conditions. The smallest 
living beings as ants, mosquifoes, or even the most tiniest parasites are 
living beings. Every being 1s a combination of five elements: rupa, 
vedana, sanna, sankhara, and vinnana. Hence, one being 1s not 
essentially different from another, an ordinary man 1s not different 
{rom a perfect saInt. But 1s the nature and proportion of each of the five 
consfituenfs existing in an individual be taken Into account, then one 
beiIng 1s different from another, an ordinary man 1s different from a 
perfect saint. The combination of elements 1s the outcome of Karma 
and 1s happening every moment, Implying that the disintegration of 
elements always precedes 1t. The elements 1n a combined state pass as 
an ¡Individual and from time Iimmemorial he works under 
misconception of a self and of things relating to a self. His vision being 
đistorted or obscured by ignorance of the truth he can not perceive the 
momenfary combination and disintegration of elements. On the other 
hand, he 1s subJect to an Inclination for them. A perfect man with his 
vision cleared by the Buddhist practices and culture realizes the real 
state of empirical things that an individual consists of the five elemenfs 
and does not possess a permanent and unchanging entity called soul. 
Buddhist practitioners should always contemplate to see that sentient 
beIngs create karma, the effect of karma will reflect back on sentient 
beIngs, therefore, sentient beings continue to roll in the cycle of births 
and deaths. 

According to the Vimalakirii Sutra, ManjJusri Bodhisattva obeyed 
the Buddha's command to call on Vimalakirti to enqulre after his 
health. ManJusri asked Vimalakirti: “How should a Bodhisattva look at 
livding beings?” Vimalakiri replied: “ A Bodhisattva should look at 
living beings like an i1llusionist does at the 1llusory men (he has 
created); and like a wise man looking at the moon”s reflection 1n water; 
at his own face 1n a mirror; at the flame of a burning fire; at the echo of 
a calling volce; at flying clouds In the sky; at foam In a liquid; at 
bubbles on water; at the (empty) core of a banana tree; at a flash of 


1311 


lightning; at the (non-exIstent) fifth element (beside the four that make 
the human body); at the sixth agsøregate (beside the five that make a 
senfient being); at the seventh sense datum (beside the six obJects of 
sense); at the thirteenth entrance (ayafana-beside the twelve involving 
the six organs and six sense date); at the nineteenth realm of sense 
(beside the eighteen dhatus or fields of sense); at form 1n the formless 
world; at the (non-existent) sprout of a charred grain of rice; at a body 
seen by a srota-apanna (who has wiped out the Illusory body to enter 
the holy stream); at the entry of an anagamin (or a non-returning 
sravaka) I1nto the womb of a woman (for rebirth); at an arhat still 
preserving the three poisons (of desire, anger and stupidity which he 
has eliminated for wever); at a Bodhisattva realizing the patient 
endurance of the uncreate who 1s still greedy, resentful and breaking 
the prohibitions; at a Buddha still suffering from klesa (troubles); at a 
blind man seeing things; at an adept who still breathes aIr in and out 
while In the state of nirvanic imperturbability; at the tracks of birds 
flying In the air; at the progeny of a barren woman; at the suffering of 
an 1llusory man; at a sleeping man seeing he 1s awake In a dream; at a 
devout man realizing nirvana who takes a bodily form for (another) 
reincarnation; and at a smokeless fire. This 1s how a Bodhisattva should 
look at living beings.” 

AIlso according to the Vimalakirti Sutra, Chapter Five, when 
ManJusri arrived to visit Vimalakirti, he asked: “Venerable Ủpasaka, 1s 
your Illness bearable? WIII it get worse with the wrong treatment? The 
World Honoured One sends me to inquire after your health, and 1s 
anxIous to have øgood news of you. Venerable Upasaka, where does 
your IlÌlness come from; how long since 1t arose, and how will it come 
to an end?” Vimalakrrti replied: “Stupidity leads to love, which 1s the 
origin of my illness. Because all living beings are subJect to 1llness, I 
am Ill as well. When all living beings are no longer 1ll, my illness will 
come to an end. Why? A Bodhisattva, because of (his vow fo save) 
living beiIngs, enters the realm of birth and death which 1s subJect to 
1llness; 1f they are all cured, the Bodhisattva will no longer be 1l. For 
1nstance, when the only son of an elder falls IlH, so do his parents, and 
when he recovers his health, so do they. LikewIse, a Bodhisattva loves 
all living beings as If they were his sons; so when they fall 1ll, the 
Bodhisattva 1s also 1ll, and when they recover, he 1s no longer 1l.” 


1312 


ManJusr asked: “What 1s the cause of a Bodhisattva's Illness?” 
Vimalakirti replied: “A Bodhisattva”s Illness comes from (his) great 
compassion.” ManJjusri asked: “Why 1s the Venerable Upasaka”s house 
empty and without servants?” Vimalakrrti replied: “AII Buddha lands 
are also void.” Manjusri asked: “What ¡is the Buddha land void 
of?”Vimalakirti replied: “It is void of voidness.” Manjusri asked: “Why 
should voidness be void?” Vimalakirti replied: “VoIdness 1s void in the 
absence of discrimination.” ManJusri asked: “Can voidness be subJect 
to discriminatlon?” Vimalakiri replied: “All discrimination 1s also 
void.” ManJusri asked: “Where can voidness be sought?” Vimalakirti 
replied: “It should be sought In the sixty-two false views.” ManjusrI 
asked: “Where should the sixty-two false views be sought?” 
Vimalakirti replied: “They should be sought In the liberation of all 
Buddhas.” ManJusri asked: “Where should the liberation of all Buddhas 
be sought?” Vimalakrrti replied: “It should be sought in the minds of all 
living beings.” He continued: “he virtuous one has also asked why I 
have no servants; well, all demons and heretics are my servants. Why? 
Because demons like (the state of) bình and death which the 
Bodhisattva does not reJect, whereas heretics delight in false views In 
the midst of which the Bodhisattva remains unmoved.” ManJusri asked: 
“What form does the Venerable Upasaka”s illness take?” Vimalakirti 
replied: “My illness 1s formless and Invisible.” ManJusri asked: “Is It an 
Illness of the body or of the mind?” Vimalakirti replied: “Ït 1s not an 
1llness of the body, for 1t is beyond body and 1t 1s not that of the mind, 
for the mind 1s like an ¡llusion.” ManJusri asked: “Of the four elements, 
carth, water, fire and air, which one 1s 1lI?” Vimalakirti replied: “lt 1s 
not an Illness of the element of earth but 1t 1s not beyond 1t; 1t 1s the 
same with the other elemen(ts of water, fire and aIr. Since the 1lÌnesses 
of all living beings originate from the four elements which cause them 
to suffer, I am 1ll too.” ManJusri then asked: “What should a 
Bodhisattva say when comforting another Bodhisattva who falls 1l?” 
Vimalakirti replied: “He should speak of the Impermanence of the 
body but never of the abhorrence and relinquishment of the body. He 
should speak of the suffering body but never of the Joy In nrvana. He 
should speak of egolessness In the body while teaching and guiding all 
living beIngs (n spite of the fact that they are fundamenfally non- 
exIstent In the absolute state). He should speak of the voidness of the 


1313 


body but should never cling to the ultimate nirvana. He should speak of 
repentance of past sins but should avoid sÏlipping Into the past. Because 
of his own illness he should take pity on all those who are sIck. 
Knowing that he has suffered during counfless past aeons, he should 
think of the welfare of all living beings. He should think of his past 
practice of good virtues to uphold (his determination for) right 
livelihood. Instead of worrying about troubles (klesa) he should give 
rIse to zeal and devotion (n his practice of the Dharma). He should act 
like a king physiclan to cure others” illnesses. Thus, a Bodhisattva 
should comfort another sick Bodhisattva to make him happy.” 

Sentient beings, minds, and Buddhas are without essential 
difference (the three that are of the same nature). The nature of mind 1s 
the same in Buddhas, men, and all the living beings; the nature and 
enlightenment of all Buddhas 1s the same; and the nature and 
enlightenment of all living beings 1s the same. Outside the mind there 
1s no other thing; mind, Buddha, and all the living, these three are not 
different. There 1s no differentiating among these three because all 1s 
mind. All are of the same order. This 1s an important doctrine of the 
Hua-Yen sutra. The Tien-T”ai called “he Mystery of the Three 
Thịngs.” T”1en-T”ai Chịh I Great Master quotes the Avatamsaka Sutra 
that "the mind, the Buddha, and sentient beings are not distinct,” and 
emphasizes the unity of the three. Chih I does not use this verse to 
support a mind-only idealism. He propses Instead that the mind, or 
one's thoughts, 1s the most accessible of the three dharmas, and thus 
should be the focus of one's contemplation and meditation. Since the 
Buddha, objects, other sentient beinss, and so forth, are all part of one 
reality, they are all included when one concentrates on one simple 
thought. This 1s 1llustrated with another quote from the Avatamsaka 
Sutra: "If one disports one's mind In the dharmadhatu as 1Ý In space, 
then one will know the obJective realm of all Buddhas." In the "Song of 
Meditation," Hakuin ZenjJi says, "All sentient beings are Intrinsically 
Buddhas." We are all right to begin with. So when called, Just answer. 
lf you cannot answer, that, too, 1s okay. Regardless of whether you 
answer or not, you are this fundamentally, originally enlightened 
ground. We practice on this ground of original enliphtenment because 
that Is our life. We do not need to look for anything else because 
everything 1s already right here. This life 1fself, your life 1tself, 1s the 


1314 


valley that has no echo. When you look for something else, you are 
putting another head on top of your own. How do we appreciate the life 
that we have? Unfortunately, we often experience this life as IÝ It were 
a roller coaster, spinning around In the six realms. Sometimes you feel 
marvelous. The next day, you hit bottom. You go from heaven to hell 
and all kinds of spheres In between from day to day, maybe even In 
one day. What are you doing with this life? You wonder, "Am [ really 
the same as the Buddhas?" Many of you respond, "Hardly." So what 
wIll you do? This 1s a very common dilemma. That 1s why 1ƒ we Just 
rely on one perspective, such as “We are all okay, be Just as you are." 
we fall Into a trap. It sounds good, but unfortunately, not all of us can 
live like that. Something 1s not quite right. We, Zen practitioners, must 
examine who we are and truly see what this life 1s, what 1s the very 
nature of existence. This 1s a very natural Inqu1ry. 


1315 


Tuyển Luận Thứ Năm Mươi 
The FỰticth Selective Essay 


Phàm Tâm Thánh Tâm 
Theo Quan Điểm Phật Giáo 


Sơ Lược Về Ý Nghĩa Của Tâm Theo Phật Giáo: “Citta” là một 
Phạn ngữ, được tạm coi là Tâm hay ý. Tâm suy nghĩ, tưởng tượng, lý 
luận, vân vân. Đây cũng chính là tâm thức. Tâm thức này hành sự qua 
năm ngả đường tương ứng với năm căn. “Citta” ám chỉ tiến trình tâm 
thức và thường được sách vở Ấn Độ coi như đồng nghĩa với Mạt Na và 
A Lại Da thức. Trong nhận thức luận của Phật giáo Tây Tạng, người ta 
ám chỉ “citta” như là một cái “tâm chính,” được tháp tùng theo bởi 
những tâm sở. Định nghĩa về “Tâm” đổi khác tùy theo dân tộc và văn 
hóa. Nếu hồi một người Việt Nam bình thường rằng tâm ở chỗ nào, 
người ấy sẽ chỉ vào trái tim hay lồng ngực; tuy nhiên, để trả lời cho 
cùng câu hỏi nây, người Tây phương sẽ chỉ vào cái đầu của họ. Theo 
Phật giáo, tâm hay yếu tố tinh thần được định nghĩa là sự sáng suốt và 
hiểu biết. Nó không có hình tướng, không ai nhìn thấy nó; tuy nhiên, 
tâm tạo tác mọi hành động khiến chúng ta đau khổ và lăn trôi trong 
luân hồi sanh tử. Tất cả mọi hoạt động vật chất, lời nói hay tinh thần 
đều tùy thuộc tâm ta. Phận sự của tâm là nhận biết được đối tượng. Nó 
phân biệt giữa hình thức, phẩm chất, vân vân. Cách duy nhất để đạt 
được Phật tánh là huấn luyện và chuyển hóa tâm cho đến khi chúng ta 
hoàn toàn thoát khỏi những nhiễm trược. Trong Anh ngữ, “mind” có 
nghĩa là trái tim, tinh thần, hay linh hồn. Mind với chữ “m” thường có 
nghĩa là chỗ ở của lý trí, “Mind” với chữ “M” viết hoa có nghĩa là chân 
lý tuyệt đối. Theo kinh nghiệm nhà thiền, thì tâm là toàn bộ tỉnh thức, 
nói cách khác lắng nghe khi nghe là tỉnh thức. Theo Phật giáo, tâm là 
gốc của muôn pháp. “Tâm” hay “Ý” tức là “Tâm Phân Biệt của mình, 
tức là thức thứ sáu. “Tâm” không những phân biệt mà còn đây dẫy 
vọng tưởng. Trong sáu thức đầu có thể nói là loại có tánh tri giác, do 
nơi lục căn mà phát ra sáu thứ tri giác nầy. Lục căn tức là mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân, và ý; chúng phát xuất ra thấy (thị giác), nghe (thính 
giác), ngửi (khứu giác), nếm (vị giác), xúc chạm (xúc giác nơi thân), và 
hiểu biết (tri giác nơi ý). Con người ta gây tội tạo nghiệp nơi sáu căn 


1316 


nầy, mà tu hành giác ngộ cũng ở nơi sáu căn nầy. Nếu không bị ngoại 
cảnh chi phối thì đó chính là đang có tu tập; ngược lại, nếu bị cảnh giới 
bên ngoài làm cho xoay chuyển tức là đọa lạc. Trong Tâm Địa Quán 
Kinh, Đức Phật dạy: “Trong Phật pháp, lấy tâm làm chủ. Tất cả các 
pháp đều do tâm sanh.” Tâm tạo ra chư Phật, tâm tạo thiên đường, tâm 
tạo địa ngục. Tâm là động lực chính làm cho ta sung sướng hay đau 
khổ, vui hay buồn, trầm luân hay giải thoát. Có một số từ ngữ Sanskrit 
và Ba Lï chỉ tâm như Mana, Citta, Vijnana, Vinnana. Tâm là một tên 
khác của A Lại Da Thức (vì nó tích tập hạt giống của chư pháp hoặc 
huân tập các hạt giống từ chủng tử chủng pháp mà nó huân tập). 
Không giống như xác thân vật chất, cái tâm là phi vật chất. Chúng ta 
nhận thức được những tư tưởng và cảm nghĩ của chúng ta cùng nhiều 
điều khác bằng trực giác, và chúng ta kết luận sự hiện hữu của chúng 
bằng phép loại suy. 

Tâm còn được định nghĩa như là toàn bộ hệ thống “thức”, bổn 
nguyên thanh tịnh, hay tâm. Tâm thường được dịch là “ý tưởng.” Trong 
Kinh Lăng Già cũng như trong các kinh điển Đại Thừa khác, citta được 
dịch đúng hơn là “tâm.” Khi nó được định nghĩa là “sự chất chứa” hay 
“nhà kho” trong đó các chủng tử nghiệp được cất chứa, thì citta không 
chỉ riêng nghĩa ý tưởng mà nó còn có ý nghĩa có tính cách hữu thể học 
nữa. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: “Tâm dẫn đầu các hành vi, 
tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả.” Trong Phật giáo không có sự phân biệt 
giữa tâm và thức. Cả hai đều được dùng như đồng nghĩa. Theo Đại Sư 
Ấn Quang: “Tâm bao hàm hết khắp cả thập pháp giới, đó là Phật pháp 
giới, Bồ Tát pháp giới, Duyên Giác pháp giới, Thanh Văn pháp giới, 
Thiên pháp giới, Nhân pháp giới, A Tu La pháp giới, Súc Sanh pháp 
giới, Ngạ Quỷ pháp giới, và Địa Ngục pháp giới. Một tâm mà hay sanh 
tất cả. Phật cũng do tâm sanh, mà địa ngục cũng do tâm tạo.” Tâm kết 
hợp chặt chẽ với thân đến độ các trạng thái tinh thần ảnh hưởng trực 
tiếp đến sức khỏe và sự an vui của thân. Một số bác sĩ khẳng quyết 
rằng không có một chứng bệnh nào được xem thuần túy là thân bệnh 
cả. Do đó, trừ khi trạng thái tinh thần xấu nầy là do ác nghiệp do kiếp 
trước gây ra quá nặng, khó có thể thay đổi được trong một sớm một 
chiểu, còn thì người ta có thể chuyển đổi những trạng thái xấu để tạo 
ra sự lành mạnh về tinh thần, và từ đó thân sẽ được an lạc. Tâm con 
người ảnh hưởng đến thân một cách sâu xa, nếu cứ để cho tâm hoạt 
động một cách bừa bãi và nuôi dưỡng những tư duy bất thiện, tâm có 


1317 


thể gây ra những tai hại khó lường được, thậm chí có thể gây ra sát 
nhân. Tuy nhiên, tâm cũng có thể chữa lành một cái thân bệnh hoạn. 
Khi tâm được tập trung vào những tư duy chân chánh với tinh tấn và sự 
hiểu biết chân chánh thì hiệu quả mà nó tạo ra cũng vô cùng tốt đẹp. 
Một cái tâm với những tư duy trong sáng và thiện lành thật sự sẽ dẫn 
đến một cuộc sống lành mạnh và thư thái. Cũng theo Phật giáo, tâm 
còn được gọi là ý thức, ý thức không tùy thuộc vào bất cứ căn nào, 
nhưng lệ thuộc vào sự liên tục của tâm. Ý thức chẳắng những nhận biết 
cả sáu đối tượng gồm sắc, thanh, hương, vị, xúc và các hiện tượng 
trong quá khứ, hiện tại và ngay cả vị lai. Ý thức sẽ cùng ta lữ hành từ 
kiếp nầy qua kiếp khác, trong khi năm thức trước chỉ là những tâm tạm 
thời. Ý thức còn là một trong năm uẩn. Chức năng của mạt na thức 
theo giả thiết là suy nghĩ về mạt na, như nhãn thức suy nghĩ về thế giới 
hình sắc và nhĩ thức suy nghĩ về thế giới của âm thanh; nhưng thực ra, 
ngay khi mạt na thức phát sinh ra cái nhị biên của chủ thể và đối tượng 
do từ cái nhất thể tuyệt đối của A Lại Da thì mạt na thức và quả thực 
tất cả các thức khác cũng bắt đầu vận hành. Chính vì thế mà trong 
Kinh Lăng Già, Đức Phật bảo: “Niết Bàn của Phật giáo chính là sự 
tách xa cái mạt na thức phân biệt sai lầm. Vì mạt na thức làm nguyên 
nhân và sở duyên thì sự phát sinh bảy thức còn lại xảy ra. Lại nữa, khi 
mạt na thức phân biệt và chấp thủ vào thế giới của các đặc thù ở bên 
ngoài thì tất cả các loại tập khí (vasana) được sinh ra theo, và A Lại da 
được chúng nuôi dưỡng cùng với cái ý tưởng về “tôi và của tôi,” mạt 
na nắm giữ nó, bám vào nó, suy nghĩ về nó mà thành hình và phát 
triển. Tuy nhiên, trong bản chất, mạt na và mạt na thức không khác gì 
nhau, chúng nhờ A Lại Da làm nguyên nhân và sở duyên. Và khi một 
thế giới bên ngoài thực vốn chỉ là sự biểu hiện của chính cái tâm mình 
bị chấp chặt mà cho là thực, thì cái hệ thống tâm thức (tâm tụ:citta- 
kalapa) liên hệ hỗ tương được sinh ra trong tổng thể của nó. Giống như 
nhưng con sóng biển, được vận hành bởi cơn gió của một thế giới bên 
ngoài là thế giới do chính cái tâm người ta biểu hiện ra, sinh khởi và 
biến diệt. Do đó bảy thức kia diệt theo với sự diệt của mạt na thức.” 
Sơ Lược Về Tâm Phàm Phu: Theo Hòa Thượng Dhammananda 
trong Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo, tâm có thể được định nghĩa 
đơn giản là sự nhận thức về một đối tượng bởi không có một tác nhân 
hay linh hồn chỉ huy mọi hoạt động. Tâm bao gồm trạng thái tính 
thoáng qua luôn luôn trỗi lên rồi mất đi nhanh như tia chớp. “Vì sinh ra 


1318 


để thành nguồn của nó và chết đi để trở thành lối vào của nó, nó bển 
vững tràn trễ như con sông nhận nước từ các suối nguồn bồi thêm vào 
dòng chảy của nó.” Mỗi thức nhất thời của dòng đời không ngừng thay 
đổi, khi chết đi thì truyền lại cho thức kế thừa toàn bộ năng lượng của 
nó, tất cả những cảm tưởng đã ghi không bao giờ phai nhạt. Cho nên 
mỗi thức mới gồm có tiểm lực của thức cũ và những điều mới. Tất cả 
những cảm nghĩ không phai nhạt được ghi vào cái tâm không ngừng 
thay đổi, và tất cả được truyền thừa từ đời nầy sang đời kia bất chấp sự 
phân hủy vật chất tạm thời nơi thân. Vì thế cho nên sự nhớ lại những 
lần sanh hay những biến cố trong quá khứ trở thành một khả năng có 
thể xảy ra. Tâm là con dao hai lưỡi, có thể xử dụng cho cả thiện lẫn 
ác. Một tư tưởng nổi lên từ một cái tâm vô hình có thể cứu hay phá 
hoại cả thế giới. Một tư tưởng như vậy có thể làm tăng trưởng hay 
giảm đi dân cư của một nước. Tâm tạo Thiên đàng và địa ngục cho 
chính mình. Tâm còn được định nghĩa như là toàn bộ hệ thống của 
thức, bổn nguyên thanh tịnh, hay tâm. Citta thường được dịch là “ý 
tưởng.” Trong Kinh Lăng Già cũng như trong các kinh điển Đại Thừa 
khác, citta được dịch đúng hơn là “tâm.” Khi nó được định nghĩa là “sự 
chất chứa” hay “nhà kho” trong đó các chủng tử nghiệp được cất chứa, 
thì citta không chỉ riêng nghĩa ý tưởng mà nó còn có ý nghĩa có tính 
cách hữu thể học nữa. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: “Tâm dẫn 
đầu các hành vi, tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả.” 

Tâm chúng sanh như vượn chuyển cây, hãy để cho nó đi nơi nào 
nó muốn; tuy nhiên, Kinh Kim Cang đề nghị: “Hãy tu tập tâm và sự 
tỉnh thức sao cho nó không trụ lại nơi nào cả.” Nói cách khác, hành giả 
tu Phật luôn cố gắng có được cái tâm không trụ vào đâu. Hãy để cho 
quá khứ đi vào quá khứ. Tâm vô sở trụ là tâm chẳng chấp vào không 
gian hay thời gian. Cái tâm quá khứ tự nó sẽ dứt, tức gọi là vô quá khứ 
sự, với hiện tại và vị lai lại cũng như vậy (tâm hiện tại rồi sẽ tự dứt, 
tức gọi là vô hiện tại sự; tâm vị lai rỗi cũng sẽ tự dứt, tức gọi là vô vị 
lai sự), nhận biết chư pháp không thật nên không chấp trước. Tâm đó 
gọi là tâm vô sở trụ hay tâm giải thoát, tâm Phật, tâm Bồ Đề; tâm 
không vướng mắc vào ý tưởng sanh diệt (vô sinh tâm), đầu đuôi. Theo 
ngài Tế Tỉnh Đại Sư, Tổ thứ 12 trong Liên Tông Thập Tam Tổ của 
Trung Quốc, có hai thứ lực là tâm lực và nghiệp lực. Dù nghiệp lực có 
lớn, nhưng tâm lực lại càng lớn hơn. Bởi vì nghiệp kia nguyên lai 
không có tự tánh, nghĩa là nghiệp không có sẵn, mà chỉ hoàn toàn 


1319 


nương vào nơi tâm. Vì thế khi tâm chú trọng thì làm cho nghiệp mạnh 
thêm. Tâm có thể tạo nghiệp thì cũng chính tâm có thể diệt nghiệp. 
Trong Phật giáo không có sự phân biệt giữa tâm và thức. Cả hai 
đều được dùng như đồng nghĩa. Tâm trí con người ảnh hưởng sâu đậm 
trên cơ thể. Nếu để tâm ta hoạt động tội lỗi và nuôi dưỡng tư tưởng bất 
thiện, tâm có thể gây ra những thẩm họa. Tâm có thể giết chúng sanh, 
nhưng tâm có thể chữa khỏi thân bệnh. Khi tâm trí được tập trung về 
những tư tưởng lành mạnh với cố gắng và hiểu biết chính đáng, hiệu 
quả mà nó có thể sinh ra rất rộng lớn. Tâm trí với tư tưởng trong sáng 
và lành mạnh thực sự đưa đến một cuộc sống khỏe mạnh thoải mái. 
Chính vì thế mà Đức Phật dạy: “Không có kẻ thù nào làm hại chúng ta 
bằng tư tưởng tham dục, đố ky, ganh ghét, vân vân. Một người không 
biết điều chỉnh tâm mình cho thích hợp với hoàn cảnh thì chẳng khác gì 
thây ma trong quan tài. Hãy nhìn vào nội tâm và cố gắng tìm thấy lạc 
thú trong lòng và bạn sẽ thấy một suối nguồn vô tận lạc thú trong nội 
tâm sẵn sàng cho bạn vui hưởng. Chỉ khi tâm trí được kểm chế và giữ 
đúng trên con đường chính đáng của sự tiến bộ nhịp nhàng thứ tự thì nó 
sẽ trở nên hữu ích cho sở hữu chủ và cho xã hội. Tâm phóng túng bừa 
bãi sẽ là mối nguy cơ. Tất cả sự tàn phá gieo rắc trên thế giới nầy đều 
do sự tạo thành loài người mà tâm trí không được huấn luyện, km 
chế, cân nhắc và thăng bằng. Bình nh không phải là yếu đuối. Một 
thái độ bình tĩnh luôn thấy trong con người có văn hóa. Chẳng khó 
khăn øì cho một người giữ được bình tnh trước những điều thuận lợi, 
nhưng giữ được bình tĩnh khi gặp việc bất ổn thì thực là khó khăn vô 
cùng. Bằng sự bình tĩnh và tự chủ, con người xây được sức mạnh nghị 
lực. Tâm bị ảnh hưởng bởi sự bất an, khiêu khích, nóng giận, cảm xúc, 
và lo lắng. Chúng ta không nên đi đến một quyết định vội vàng nào 
đối với bất cứ vấn để gì khi bạn đang ở trong một tâm trạng bất an hay 
bị khiêu khích, ngay cả lúc bạn thoải mái ảnh hưởng bởi cảm xúc, vì 
quyết định trong lúc cảm xúc bạn có thể phải hối tiếc về sau nay. 
Nóng giận là kẻ thù tệ hại nhất của chính bạn. Tâm là người bạn tốt 
nhất, mà cũng là kẻ thù tệ hại nhất. Bạn phải cố gắng tiêu diệt những 
đam mê của tham, sân, si tiểm ẩn trong tâm bằng cách tu tập giới định 
huệ. Bí quyết của đời sống hạnh phúc và thành công là phải làm 
những gì cần làm ngay từ bây giờ, và đừng lo lắng về quá khứ cũng 
như tương lai. Chúng ta không thể trở lại tái tạo được quá khứ và cũng 


1320 


không thể tiên liệu mọi thứ có thể xảy ra cho tương lai. Chỉ có khoảng 
thời gian mà chúng ta có thể phần nào kiểm soát được, đó là hiện tại. 

Trong Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo, Hòa Thượng 
Dhammananda đã khẳng định: “Nếu bạn không muốn có kẻ thù, trước 
tiên bạn phải giết kẻ thù lớn nhất chính nơi bạn, đó là sự nóng giận 
của bạn. Hơn nữa, nếu bạn hàm hồ hành động có nghĩa là bạn đã làm 
đúng những ước vọng của kẻ thù bạn, vô tình bạn đã sa vào bẫy của 
họ. Bạn không nên nghĩ rằng bạn chỉ học hỏi được từ những người tán 
dương, giúp đỡ và thân cận gần gũi bạn. Có nhiều điều bạn có thể học 
hỏi được từ kẻ thù; bạn không nên nghĩ rằng họ hoàn toàn sai vì họ là 
kẻ thù của bạn. Kẻ thù của bạn đôi khi có nhiều đức tính tốt mà bạn 
không ngờ được. Bạn không thể nào loại bỏ kẻ thù bằng cách lấy oán 
báo oán. Nếu làm như vậy bạn sẽ tạo thêm kẻ thù mà thôi. Phương 
pháp tốt nhất và đúng nhất để chống lại kẻ thù là mang lòng thương 
yêu đến họ. Bạn có thể nghĩ rằng điều đó không thể làm được hay vô 
lý. Nhưng phương pháp đó đã được người trí đánh giá rất cao. Khi bạn 
bắt đầu biết một người nào đó rất giận dữ với bạn, trước nhất bạn hãy 
cố gắng tìm hiểu nguyên nhân chính của sự thù hằn đó; nếu là lỗi của 
bạn thì bạn nên thừa nhận và không ngần ngại xin lỗi người đó. Nếu là 
do sự hiểu lầm giữa hai người thì bạn nên giải bày tâm sự và cố gắng 
làm sáng tổ cho người đó. Nếu vì ganh ghét hay cảm nghĩ xúc động 
nào đó, hãy đem lòng từ ái đến cho người ấy để bạn có thể ảnh hưởng 
người đó bằng năng lượng tinh thần. 

Hành giả tu Phật hãy luôn cố gắng trau dôi độ lượng, vì độ lượng 
giúp bạn tránh những phán xét vội vàng, thông cảm với những khó 
khăn của người khác, tránh phê bình ngụy biện để nhận thức rằng cả 
đến người tài ba nhất cũng không thể không sai lầm; nhược điểm mà 
bạn tìm thấy nơi người cũng có thể là nhược điểm của chính bạn. 
Khiêm nhường không phải là nhu nhược, mà khiêm nhường là cái 
thước đo của người trí để hiểu biết sự khác biệt giữa cái hiện tại và cái 
sẽ đến. Chính Đức Phật đã bắt đầu sứ mệnh hoằng pháp của Ngài 
bằng đức khiêm cung là loại bỏ tất cả niềm kiêu hãnh của một vị 
hoàng tử. Ngài đã đạt Thánh quả nhưng chẳng bao giờ Ngài mất cái 
hồn nhiên, và chẳng bao giờ Ngài biểu lộ tánh kẻ cả hơn người. Những 
lời bình luận và ngụ ngôn của Ngài chẳng bao giờ hoa mỹ hay phô 
trương. Ngài vẫn luôn có thì giờ để tiếp xúc với những người hèn kém 
nhất. Kiên nhẫn với tất cả mọi chuyện. Nóng giận đưa đến rừng rậm 


1321 


không lối thoát. Trong khi nóng giận chẳng những chúng ta làm bực 
bội và làm người khác khó chịu vô cùng, mà chúng ta còn làm tổn 
thương chính mình, làm yếu đi thể chất và rối loạn tâm. Một lời nói 
cộc cằn giống như một mũi tên từ cây cung bắn ra không bao giờ có 
thể lấy lại được dù cho bạn có xin lỗi cả ngàn lần. 

Theo Tỳ Kheo Piyananda trong Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật 
Giáo, bạn không thể chạy trốn khỏi tâm. Tuy nhiên, với tu tập thiển 
định bạn có thể huấn luyện cho tâm bình tĩnh và thoát khỏi những xáo 
trộn bên trong hay bên ngoài. Áp dụng tập trung tỉnh thức với những 
hỗn loạn bên trong và mâu thuẫn tinh thần, quan sát hay chú tâm đến 
tất cả những trạng thái thay đổi của tâm. Khi tâm được phát triển đúng 
cách, nó sẽ mang lại niỀểm vui và hạnh phúc nhất. Nếu tâm bị xao lãng 
nó sẽ mang lại cho bạn trở ngại và khó khăn không thể kể xiết. Tâm 
kỹ luật rất mạnh mẽ và hữu hiệu. Người trí huấn luyện tâm họ như 
người ta huấn luyện ngựa vậy. Vì thế bạn nên quan sát tâm mình. Khi 
bạn ngồi một mình bạn nên quan sát những thay đổi nơi tâm. Chỉ nên 
quan sát mà không chống cự lại hay trốn chạy hay kiểm soát những 
thay đổi ấy. Khi tâm đang ở trạng thái tham dục, nên tỉnh thức biết 
mình đang có tâm tham dục. Khi tâm đang ở trạng thái sân hận hay 
không sân hận, nên tỉnh thức biết mình đang có tâm sân hận hay tâm 
không sân hận. Khi tâm tập trung hay tâm mông lung, bạn nên tỉnh 
thức biết mình đang có tâm tập trung hay tâm mông lung. Bạn nên 
luôn nhớ nhiệm vụ của mình là quan sát những hoàn cảnh thay đổi mà 
không đồng hóa với chúng. Nhiệm vụ của bạn là không chú tâm vào 
hoàn cảnh bên ngoài mà chú tâm vào chính bạn. Quả là khó khăn, 
nhưng có thể làm được. 

Phàm phu với phàm tâm nhìn mọi sự mọi vật không đúng như thật 
do bởi vô minh hay không hiểu sự thật về cuộc đời. Vô minh hay bất 
giác là ngược lại với sự hiểu biết. Trong đạo Phật, vô minh là không 
biết, không thấy, không hiểu, không am tường chân lý, vân vân. Người 
nào bị vô minh che lấp thì dầu cho mắt sáng mà cũng như mù, vì người 
ấy không thấy bản chất thật của vạn hữu, không am tường chân lý 
nhân quả, vân vân. Vô minh là gốc rễ của mọi khổ đau phiền não. Vì 
si mê mà người ta không thể phân biệt đúng sai. Ngu sỉ làm cho người 
ta mù quáng về chấp ngã, chấp pháp là những thứ vô thường, luôn thay 
đổi và hoại diệt. Chừng nào mà chúng ta không phát triển tâm mình để 
đạt được trí tuệ chừng đó chúng ta vẫn vô minh về bản chất đúng của 


1322 


sự vật. Theo Phật giáo, vô minh có nghĩa là coi cái ngã hay cái ta là 
thật. Vô minh là nguyên nhân chính của sự không giác ngộ của chúng 
ta. Vô minh chỉ là giả tướng nên nó chịu ảnh hưởng của sanh, diệt, 
tăng, giảm, uế, tịnh, vân vân. Vô minh chính là nguyên nhân của, sanh, 
lão, lo âu, sầu muộn, khổ sở, bệnh hoạn, và chết chóc. Vì si mê mà 
người ta không thấy được cái nhìn như thị, không thể phân biệt đúng 
sai. NÑgu si làm cho người ta mù quáng về chấp ngã, chấp pháp là 
những thứ vô thường, luôn thay đổi và hoại diệt. Khi giận dữ đã khởi 
lên thì con người sẽ không còn gì ngoài “si mê.” Để triệt tiêu si mê 
bạn nên tu tập quán “nhân duyên.” Tất cả những vấn đề khó khăn của 
chúng ta đều bắt nguồn từ vô minh và mê hoặc. Vô minh là bợn nhơ 
đứng hàng đầu. Tham lam, sân hận, ngã mạn và rất nhiều bợn nhơ 
khác cùng phát sanh chung với vô minh. Giải pháp phải nằm trong 
những vấn đề ấy, và do đó, chúng ta không nên tách rời, chạy đi tìm ở 
đâu ngoài vấn để. Phân tách và nghiên cứu cho tận tường chúng ta sẽ 
thấy rằng tất cả những vấn để ấy đều là những vấn đề của kiếp nhân 
sinh, của con người, vậy thì chúng ta không nên đổ trách nhiệm cho ai 
khác hơn là con người. Những vấn để thật sự chủ chúng ta phải được 
và chỉ được giải quyết bằng cách dứt bổ những ảo kiến và những khái 
niệm sai lầm, và thu xếp nếp sống của chúng ta vào khuôn khổ điều 
hòa đồng nhịp với thực tại. Và điều này chỉ có thể thực hiện được qua 
tu tập mà thôi. 

Kỳ thật, theo Phật giáo, Phật tánh nơi phàm phu và nơi các bậc 
Thánh không sai khác, chỉ khác chỗ tâm phàm phu của chúng ta luôn 
bị những vọng tưởng khuấy động, vọng tưởng về lo âu, sung sướng, thù 
hận, bạn thù, vân vân, nên chúng ta không làm sao có được cái tâm an 
tịnh. Trạng thái tâm đạt được do tu tập là trạng thái tịnh lự đạt được bởi 
buông bỏ. Trong Phật giáo, hành giả tu tập để làm lắng dịu và loại bỏ 
luyến ái, hận thù, ganh ghét và si mê trong tâm chúng ta hầu đạt được 
trí tuệ siêu việt có thể dẫn tới đại giác. Một khi chúng ta đã đạt được 
trạng thái tịnh lự do tu tập, chúng ta sẽ tìm thấy được chân tánh bên 
trong, nó chẳng có gì mới mẽ. Tuy nhiên, khi việc nầy xảy ra thì giữa 
ta và Phật không có gì sai khác nữa. Để dẫn đến thiển định cao độ, 
hành giả phải tu tập bốn giai đoạn tĩnh tâm trong tu tập. Xóa bổ dục 
vọng và những yếu tố nhơ bẩn bằng cách tư duy và suy xét. Trong giai 
đoạn nầy tâm thần tràn ngập bởi niềm vui và an lạc. Giai đoạn suy tư 
lắng dịu, để nội tâm thanh thản và tiến lần đến nhất tâm bất loạn (trụ 


1323 


tâm vào một đối tượng duy nhứt trong thiển định). Giai đoạn buồn vui 
đều xóa trắng và thay vào bằng một trạng thái không có cẩm xúc; con 
người cảm thấy tỉnh thức, có ý thức và cảm thấy an lạc. Giai đoạn của 
sự thắn nhiên và tỉnh thức. 

Đức Phật dạy: “Từ lâu rồi phàm tâm chúng ta đã từng bị tham, sân, 
si làm ô nhiễm. Những nhơ bợn trong tâm làm cho chúng sanh ô 
nhiễm, và chỉ có phương cách gội rữa tâm mới làm cho chúng sanh 
thanh sạch mà thôi.” Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng lối sống 
hằng ngày của chúng ta phải là một tiến trình thanh lọc ô nhiễm lời nói 
và hành động một cách tích cực. Và chúng ta chỉ có thể thực hiện loại 
thanh lọc này bằng thiển tập, chứ không phải bằng tranh luận triết lý 
hay lý luận trừu tượng. Đức Phật dạy: “Dầu ta có chinh phục cả ngàn 
lần, cả ngàn người nơi chiến trường, người chinh phục vĩ đại nhất vẫn 
là người chính phục được chính mình.” Chinh phục chính mình hay 
chinh phục chính cái phàm tâm của mình không gì khác hơn là tự chủ, 
hay tự làm chủ lấy mình. Chinh phục chính mình là nắm vững cái 
phàm tâm của chính mình, làm chủ những cảm kích, tình cảm, những 
ưa thích và ghét bỏ của chính mình. Vì vậy, chính phục chính mình là 
một vương quốc vĩ đại mà mọi người đều mơ ước, và bị dục vọng điều 
khiển là sự nô lệ đau đớn nhất của đời người. 

Theo Phật giáo, mặc dầu Phàm Thánh đều cùng có bổn tánh như 
nhau là Phật tánh. Thánh Nhân là những bậc đã chứng đắc Chính Đạo; 
đối lại với Phàm Nhân là những người chưa giác ngộ. Trong khi phàm 
phu là hạng người ngu dốt tối tăm, nhưng luôn xét mình là một kẻ 
phàm phu đây tham sân si, cùng với vô số tội lỗi chất chồng trong quá 
khứ, hiện tại và vị lai. Phàm phu chỉ “người bình thường,” hay một 
người của giai cấp thấp về bản chất và nghề nghiệp. Tên gọi khác của 
phàm phu. Trong Phật giáo, phàm phu được dịch là “dị sinh” vì do vô 
minh mà theo tà nghiệp chịu quả báo, không được tự tại, rơi vào các 
đường dữ. Trong Phật giáo Đại Thừa, tâm của phàm phu là tâm của 
những người không thể đạt được kiến đạo nên không nhận biết trực 
tiếp được tánh không. Do vậy họ đồng tình với những khái niệm giả 
tạo về thực tánh. Trong Phật giáo Nguyên Thủy, từ này chỉ những 
chúng sanh còn tham dục trần thế. Họ đối ngược lại với Thánh nhân, 
bao gồm cả những người đã đạt được một trong năm con đường siêu 
việt, từ Dự Lưu đến A La Hán. 


1324 


Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: “Đêm rất dài với những kẻ 
mất ngủ, đường rất xa với kẻ lữ hành mỏi mệt. Cũng thế, vòng luân 
hồi sẽ tiếp nối vô tận với kẻ ngu si không minh đạt chánh pháp (60). 
Không được kết bạn với kẻ hơn mình, không được kết bạn với kẻ 
ngang mình, thà quyết chí ở một mình tốt hơn kết bạn với người ngu 
muội (60). “Đây là con ta, đây là tài sản ta,” kẻ phàm phu thường lo 
nghĩ như thế, nhưng chẳng biết chính ta còn không thiệt có, huống là 
con ta hay tài sản ta? (62). Ngu mà tự biết ngu, tức là trí, ngu mà tự 
xưng rằng trí, chính đó mới thật là ngu (63). Người ngu suốt đời gần 
gũi người trí vẫn chẳng hiểu gì Chánh pháp, ví như cái muỗng múc 
canh luôn mà chẳng bao giờ biết được mùi vị của canh (64). Người trí 
dù chỉ gần gủi người trí trong khoảnh khắc cũng hiểu ngay được Chánh 
pháp, chẳng khác gì cái lưỡi dù mới tiếp xúc với canh trong khoảnh 
khắc, đã biết ngay được mùi vị của canh (65). Kể phàm phu không 
giác ngộ nên đi chung với cừu địch một đường. Cũng thế, những người 
tạo ác nghiệp nhất định phải cùng ác nghiệp đi đến khổ báo (66). 
Những người gây điều bất thiện, làm xong ăn năn khóc lóc, nhỏ lệ 
dầm dể, vì biết mình sẽ phải thọ lấy quả báo tương lai (67). Những 
người tạo các thiện nghiệp, làm xong chẳng chút ăn năn, còn vui mừng 
hớn hở, vì biết mình sẽ thọ lấy quả báo tương lai (68). Khi ác nghiệp 
chưa thành thục, người ngu tưởng như đường mật, nhưng khi ác nghiệp 
đã thành thục, họ nhứt định phải chịu khổ đắng cay (69). Từ tháng này 
qua tháng khác, với món ăn bằng đầu ngọn cổ Cô-sa (cỏ thơm), người 
ngu có thể lấy để nuôi sống, nhưng việc làm ấy không có giá trị bằng 
một phần mười sáu của người tư duy Chánh pháp (70). Người cất sửa 
bò, không phải chỉ sáng chiều đã thành ra vị để hồ được. Cũng thế, kẻ 
phàm phu tạo ác nghiệp tuy chẳng cắm thụ quả ác liền, nhưng nghiệp 
lực vẫn âm thầm theo họ như lửa ngún giữa tro than (71). Kẻ phàm 
phu, lòng thì muốn cầu được trí thức mà hành động lại dẫn tới diệt 
vong, nên hạnh phúc bị tổn hại mà trí tuệ cũng tiêu tan (72). Kẻ ngu 
xuẫn thường hay muốn danh tiếng mà mình không xứng: chỗ ngồi cao 
trong Tăng chúng, oai quyền trong Tăng lữ, danh vọng giữa các gia tộc 
khác (73). Hãy để cho người Tăng kẻ tục nghĩ rằng “sự nầy do ta làm, 
trong mọi việc lớn hay nhỏ đều do nơi ta cả.” Kẻ phàm phu cứ tưởng 
lầm như thế, nên lòng tham lam ngạo mạn tăng hoài (74). Một đàng 
đưa tới thế gian, một đàng đưa tới Niết bàn, hàng Tỳ kheo đệ tử Phật, 


1325 


hãy biết rõ như thế, chớ nên tham đắm lợi lạc thế gian để chuyên chú 
vào đạo giải thoát (75).” 

Sơ Lược Về Thánh Tâm: Thông thường mà nói, Thánh Nhân đối 
lại với Phàm Nhân. Thánh là bậc đã chứng đắc Thánh Đạo. Trước khi 
nói về Thánh tâm, chúng ta hãy nhìn một thoáng về Thánh chúng trong 
Phật giáo. Theo Phật giáo, Thánh chúng được xem là tất cả các bậc 
Thánh. Những vị Bồ Tát Thánh đã vượt thoát phiển não từ sơ địa trở 
lên. Bậc Thánh là bậc đã bước vào con đường đi đến Niết Bàn. Theo 
Duy Thức Luận, cuộc sống của sự Thánh thiện của các vị Thanh Văn, 
Duyên Giác, A La Hán hay Bồ Tát, những vị đã đạt được vô lậu trí và 
dứt bổ phiển não do phân biệt khởi lên (đã dứt bỏ phiền não và sở tri 
chướng), đối lại với cuộc sống của phàm phu hay người chưa giác ngộ. 
Theo Phật giáo, bậc Thánh là bậc đã chứng Thánh và đã hoàn toàn 
thấu triệt chân lý mà không phải học nữa. Hành giả đi đến giai đoạn 
sau cùng, tức là con đường không còn gì để học nữa. Khi đó kết quả 
mà hành giả hướng đến khi tu tập tứ diệu đế sẽ tự đến. Khi hành giả 
đạt đến giai đoạn cuối cùng nầy thì trở thành một vị A La Hán. Theo 
Tiểu Thừa, đó là quả vị giác ngộ cao nhất. Nhưng theo Đại Thừa, A La 
Hán chỉ mới giác ngộ được một phần mà thôi. Lý tưởng của đạo Phật 
là hoàn tất đức tính của con người, hay là đưa con người đến Phật quả 
bằng căn bản trí tuệ giới hạnh, đó là nhân cách cao nhất. Đó là những 
đặc điểm của đạo Phật. Đoàn thể do Đức Phật lập nên gọi là “Thánh 
Chúng” (Aryan sangha), đó là môi trường tu tập của những người cao 
quý. Tưởng cũng nên nhắc lại, vì truyền thống Bà La Môn đã được 
thiết lập kiên cố nên giai cấp bấy giờ đã được phân chia thật là rõ rệt. 
Bởi lẽ đó, Đức Phật luôn xác nhận rằng trong hàng Tăng chúng của 
Ngài không có phân biệt giữa Bà La Môn và Võ tướng, hay giữa chủ 
và tớ. Ai đã được nhìn nhận vào hàng Tăng Chúng đều được quyền 
học tập như nhau. Đức Phật dạy rằng không thể gọi một giai cấp nào 
là cao quý hay không cao quý được bởi vì vẫn có những người đê tiện 
trong giai cấp gọi là cao quý và đồng thời cũng có những người cao 
quý trong giai cấp đê tiện. Khi chúng ta gọi cao quý hay đê tiện là 
chúng ta nói về một người nào đó chứ không thể cả toàn thể một giai 
cấp. Đây là vấn để của tri thức hay trí tuệ chứ không phải là vấn để 
sinh ra ở trong dòng họ hay giai cấp nào. Do đó, vấn đề của Đức Phật 
là tạo nên một người cao quý hay Thánh Giả (Arya pudgala) trong ý 
nghĩa một cuộc sống cao quý. Thánh Chúng đã được thiết lập theo 


1326 


nghĩa đó. Theo đó thì Thánh Pháp (Arya dharma) và Thánh Luật (Arya 
vinaya) được hình thành để cho Thánh Chúng tu tập. Con đường mà 
Thánh Giả phải theo là con đường Bát Thánh Đạo (Arya-astangika- 
marga) và cái sự thật mà Thánh Giả tin theo là Tứ Diệu Đế. Sự viên 
mãn mà Thánh Giả phải đạt tới là Tứ Thánh Quả (Arya-phala) và cái 
toàn bị mà Thánh Giả phải có là Thất Thánh Giác Chi (sapta-arya- 
dharma). Đó là những đức tính tính thần cao cả. Người học Phật không 
nên đánh mất ý nghĩa của từ ngữ “Thánh” nầy vốn được áp dụng cẩn 
thận vào mỗi điểm quan trọng trong giáo pháp của Đức Phật. Đức 
Phật, như vậy, đã cố gắng làm sống lại ý nghĩa nguyên thủy của chữ 
“Thánh” nơi tâm của mỗi người trong cuộc sống thường nhật. 

Theo giáo thuyết nhà Phật, Thánh tâm là tâm của bậc Thánh như 
tâm của chư Thanh Văn, Độc Giác, A La Hán, Bồ Tát hay tâm của chư 
Phật. Thứ Nhất, Thánh Tâm Là Tâm Của Bậc Thanh Văn: Tâm Thánh 
là tâm của các bậc được chứng ngộ khi nghe được những học thuyết về 
các Uẩn, Giới, Xứ, nhưng lại không đặc biệt lưu tâm đến lý nhân quả; 
các ngài đã giải thoát đuợc sự trói buộc của các phiển não nhưng vẫn 
chưa đoạn diệt được tập khí của mình. Họ đạt được sự thể chứng và 
mãi mãi an trú trong trạng thái Niết Bàn. Thứ Nhì, Thánh Tâm Là Tâm 
Của Bậc Duyên Giác: Tâm Thánh là tâm của các bậc giác ngộ rằng 
mọi sự mọi việc trên đời đều tự nhiên có sanh có diệt. Các Ngài chỉ sử 
dụng cái tâm này để quán sát chu kỳ mười hai nhân duyên hổ tương 
nối tiếp nhau như mười hai móc khoen của dây xích để thấy rõ nguyên 
nhân của sự sanh diệt nầy. Dầu họ chỉ tự mình giải thoát chứ không có 
tâm nguyện cứu độ người khác, nhưng phàm nhân phải luôn nhớ rằng 
họ là những bậc đã nỗ lực biết bao nhiêu mới thành Phật trong hoàn 
cảnh của các ngài. Vì vậy các ngài cũng thật xứng đáng cho chúng ta 
kính lễ và chiêm ngưỡng. Thứ Ba, Thánh Tâm Là Tâm Của Bậc A La 
Hán: Tâm Thánh là tâm của các bậc đã giải thoát tất cả các phiền não 
như khao khát, sân hận, sĩ mê, vân vân. Nói cách khác, tâm Thánh là 
tâm của bậc đã trừ diệt hoàn toàn tam độc Tham, Sân, S¡ đưa đến tái 
sanh. Nhờ cái tâm tu tập này mà vị ấy đã giải thoát khổi những trói 
buộc của vòng luân hồi, không còn phải tái sanh. Vị ấy được tự do và 
không còn điều gì khiến vị ấy phải tái sanh lại làm người. Vị ấy đã 
chứng đắc Niết Bàn, sự tận diệt hoàn toàn của dòng hữu diệt (tiến 
sanh và trở thành: Bhava-Nirodha). VỊ ấy đã vượt qua những hoạt động 
bình thường của thế gian mặc dù vẫn sống trong cuộc đời thường của 


1327 


thế gian. Dù vẫn còn sống trong trần tục, vị ấy đã tự nâng mình lên 
một trạng thái siêu thế. Những hành động của vị ấy không bị tác động 
bởi Tam Độc Tham Sân Sỉ. Vị ấy vô nhiễm với mọi điều ác và với các 
cấu uế của tâm. Thứ Tư, Thánh Tâm Là Tâm Của Bậc Bồ Tát: Tâm 
Thánh không chấp trước, không luyến ái, bao gồm không chấp trước 
bỏ vật chất như những của cải, thân, sắc, âm thanh, vị và tiếp xúc, vân 
vân; và xả bỏ tính thần như tâm thiên vị, tà kiến hay ngã chấp, vân 
vân. Nói cách khác, tâm của các bậc Thánh là tâm đã được giải thoát 
khỏi tất cả mọi dục vọng. Tâm Thánh là tâm của các bậc bắt đầu tu 
tập bằng cách “phát tâm giác ngộ” hay “Bồ Để Tâm,” trong đó vị ấy 
nguyện thành Phật để làm lợi lạc chúng sanh. Tâm Thánh là tâm của 
các bậc tu tập đoạn trừ kiết sử, thanh tịnh tâm để trở thành bậc toàn 
thiện và giác ngộ. Tâm Thánh là tâm của các bậc lúc nào cũng có 
những nỗ lực lớn dựa trên những hoạt động tích cực để giúp tất cả 
chúng sanh đau khổ đạt được hạnh phúc tối hậu. Tâm Thánh là tâm 
của các bậc không thỏa mãn với những tu tập chỉ làm giảm thiểu tham, 
sân, si, tiêu trừ kiết sử và hoàn thành đời sống phạm hạnh cho chính 
mình, nên họ chú tâm nỗ lực giúp tất cả chúng sanh vượt qua cuộc 
phấn đấu tìm an lạc giải thoát cho họ. Còn một chúng sanh nào chưa 
giải thoát thì vị ấy chưa chịu giải thoát. Đó chính là Tâm của một vị 
Bồ Tát: Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Thứ Năm, Thánh 
Tâm Là Tâm Của Chư Phật: Tâm Thánh là tâm của chư Phật, luôn 
điểm tĩnh an vui, không tham lợi dưỡng, cũng không ham được cung 
kính tôn trọng. Tâm Thánh là tâm Phật vì nó là tâm của từ, bi, hỷ, xả... 
Nó là tâm của những suy nghĩ tốt đẹp về tha nhân. Tâm Thánh là tâm 
của các bậc toàn giác, đã xé tan bức màn vô minh, tự giải thoát mình 
khỏi vòng luân hồi sanh tử, và thuyết giảng con đường giải thoát cho 
chúng sanh. Tâm Thánh là tâm của các bậc giác ngộ hoàn toàn và đã 
đạt được Niết Bàn qua tu tập những phẩm chất như trí tuệ, nhẫn nhục, 
bố thí. Con người ấy sẽ không bao giờ tái sanh trong vòng luân hồi 
sanh tử nữa, vì sự nối kết ràng buộc phàm phu tái sanh đã bị chặt đứt. 
Qua tu tập họ đã loại trừ tất cả những tham dục và nhiễm ô. 

Tu Tập Phàm Tâm Của Chúng Sanh: Thường thì tâm có nghĩa là 
tim óc. Tuy nhiên, trong Phật giáo, tâm không chỉ có nghĩa là bộ óc và 
trí tuệ; mà nó còn có nghĩa là “Thức” hay quan năng của tri giác, giúp 
ta nhận biết một đối tượng cùng với mọi cảm thọ của nó liên hệ đến 
cái biết này. Như vậy tu tâm chính là pháp môn “Tứ Chánh Cần” mà 


1328 


Đức Phật đã dạy: Tu tâm là cố làm sao diệt trừ những bất thiện đã 
sanh; những bất thiện chưa sanh thì giữ cho chúng đừng sanh. Đồng 
thời cố gắng nuôi dưỡng và củng cố những thiện tâm nào chưa sanh. 
Phật dạy những vị mới tiến tu rằng: “Một tu sĩ, nhứt là vị mới tiến tu, 
đừng hành đạo như kiểu trâu kéo cối xay, tuy thân hành đạo mà tâm 
chẳng hành. Nếu tâm đã hành thì cần nói chi đến thân?” Theo Phật 
giáo, tâm như vượn chuyển cây, hãy để cho nó đi nơi nào nó muốn; tuy 
nhiên, Kinh Kim Cang đề nghị: “Hãy tu tập tâm và sự tỉnh thức sao cho 
nó không trụ lại nơi nào cả.” Theo Thiển sư Đạo Nguyên Hy Huyền 
(1200-1253) trong quyển Tu Tâm: Nếu muốn đạt đến một điều gì đó, 
bạn hãy chuyên chú làm việc vào việc đó. Để tập trung quán tưởng 
cao độ, một căn phòng yên tĩnh là thích hợp. Hãy ăn uống chừng mực. 
Hãy loại bỏ tất cả những đối tượng tinh thần, dành thời giờ nghỉ ngơi, 
xã bỏ hết mọi lo âu, không nghĩ đến điều thiện, điều ác, đừng bận tâm 
đến mọi thị phi, ngưng hết mọi hoạt động tinh thần, trí năng và ý thức, 
ngừng mọi nhận thức của tư tưởng, của trí tưởng tượng và thị giác. 
Đừng đặt mục tiêu trở thành một vị Phật; và như thế nếu chỉ ngồi hay 
nằm dài ra đó thì có đủ chăng? 

Tâm trí con người ảnh hưởng sâu đậm trên cơ thể. Nếu để tâm ta 
hoạt động tội lỗi và nuôi dưỡng tư tưởng bất thiện, tâm có thể gây ra 
những thảm họa. Tâm có thể giết chúng sanh, nhưng tâm có thể chữa 
khỏi thân bệnh. Khi tâm trí được tập trung về những tư tưởng lành 
mạnh với cố gắng và hiểu biết chính đáng, hiệu quả mà nó có thể sinh 
ra rất rộng lớn. Tâm trí với tư tưởng trong sáng và lành mạnh thực sự 
đưa đến một cuộc sống khỏe mạnh thoải mái. Chính vì thế mà Đức 
Phật dạy: “Không có kẻ thù nào làm hại chúng ta bằng tư tưởng tham 
dục, đố ky, ganh ghét, vân vân. Một người không biết điều chỉnh tâm 
mình cho thích hợp với hoàn cảnh thì chẳng khác gì thây ma trong quan 
tài. Hãy nhìn vào nội tâm và cố gắng tìm thấy lạc thú trong lòng và 
bạn sẽ thấy một suối nguồn vô tận lạc thú trong nội tâm sẵn sàng cho 
bạn vui hưởng. Chỉ khi tâm trí được kểm chế và giữ đúng trên con 
đường chính đáng của sự tiến bộ nhịp nhàng thứ tự thì nó sẽ trổ nên 
hữu ích cho sở hữu chủ và cho xã hội. Tâm phóng túng bừa bãi sẽ là 
mối nguy cơ. Tất cả sự tàn phá gieo rắc trên thế giới nầy đều do sự tạo 
thành loài người mà tâm trí không được huấn luyện, kểm chế, cân 
nhắc và thăng bằng. Bình tĩnh không phải là yếu đuối. Một thái độ 
bình nh luôn thấy trong con người có văn hóa. Chẳng khó khăn gì cho 


1329 


một người giữ được bình tĩnh trước những điều thuận lợi, nhưng giữ 
được bình tĩnh khi gặp việc bất ổn thì thực là khó khăn vô cùng. Bằng 
sự bình tĩnh và tự chủ, con người xây được sức mạnh nghị lực. 

Tâm bị ảnh hưởng bởi sự bất an, khiêu khích, nóng giận, cảm xúc, 
và lo lắng. Không nên đi đến một quyết định vội vàng nào đối với bất 
cứ vấn đề gì khi bạn đang ở trong một tâm trạng bất an hay bị khiêu 
khích, ngay cả lúc bạn thoải mái ảnh hưởng bởi cảm xúc, vì quyết định 
trong lúc cảm xúc bạn có thể phải hối tiếc về sau nầy. Nóng giận là kẻ 
thù tệ hại nhất của chính bạn. Tâm là người bạn tốt nhất, mà cũng là 
kẻ thù tệ hại nhất. Bạn phải cố gắng tiêu diệt những đam mê của 
tham, sân, si tiểm ẩn trong tâm bằng cách tu tập giới định huệ. Bí 
quyết của đời sống hạnh phúc và thành công là phải làm những gì cần 
làm ngay từ bây giờ, và đừng lo lắng về quá khứ cũng như tương lai. 
Chúng ta không thể trở lại tái tạo được quá khứ và cũng không thể tiên 
liệu mọi thứ có thể xảy ra cho tương lai. Chỉ có khoảng thời gian mà 
chúng ta có thể phần nào kiểm soát được, đó là hiện tại. Hãy rau dôi 
tâm bằng lòng từ ái: Nếu có thể an ủi người khác bằng những lời lẽ 
dịu dàng để làm cho họ an lòng và hạnh phúc thì tại sao chúng ta 
không làm? Nếu chúng ta có thể giúp đở người khác bằng của cải thì 
dù việc bác ái nầy nhỏ nhoi đến thế nào đi nữa nó cũng không thể 
nghĩ bàn được. Trau đồi tâm bằng cách lấy ân trả oán. Trong Những 
Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo, Hòa Thượng Dhammananda đã khẳng 
định: “Nếu bạn không muốn có kẻ thù, trước tiên bạn phải giết kẻ thù 
lớn nhất chính nơi bạn, đó là sự nóng giận của bạn. Hơn nữa, nếu bạn 
hàm hồ hành động có nghĩa là bạn đã làm đúng những ước vọng của 
kẻ thù bạn, vô tình bạn đã sa vào bẫy của họ. Bạn không nên nghĩ 
rằng bạn chỉ học hỏi được từ những người tán dương, giúp đỡ và thân 
cận gần gũi bạn. Có nhiều điều bạn có thể học hỏi được từ kẻ thù; bạn 
không nên nghĩ rằng họ hoàn toàn sai vì họ là kẻ thù của bạn. Kẻ thù 
của bạn đôi khi có nhiều đức tính tốt mà bạn không ngờ được. Bạn 
không thể nào loại bổ kẻ thù bằng cách lấy oán báo oán. Nếu làm như 
vậy bạn sẽ tạo thêm kẻ thù mà thôi. Phương pháp tốt nhất và đúng 
nhất để chống lại kẻ thù là mang lòng thương yêu đến họ. Bạn có thể 
nghĩ rằng điều đó không thể làm được hay vô lý. Nhưng phương pháp 
đó đã được người trí đánh giá rất cao. Khi bạn bắt đầu biết một người 
nào đó rất giận dữ với bạn, trước nhất bạn hãy cố gắng tìm hiểu 
nguyên nhân chính của sự thù hằn đó; nếu là lỗi của bạn thì bạn nên 


1330 


thừa nhận và không ngần ngại xin lỗi người đó. Nếu là do sự hiểu lầm 
giữa hai người thì bạn nên giải bày tâm sự và cố gắng làm sáng tổ cho 
người đó. Nếu vì ganh ghét hay cảm nghĩ xúc động nào đó, hãy đem 
lòng từ ái đến cho người ấy để bạn có thể ảnh hưởng người đó bằng 
năng lượng tính thần. 7rau đổi độ lượng và khiêm tốn nơi tâm: Hãy 
trau dồi độ lượng, vì độ lượng giúp bạn tránh những phán xét vội vàng, 
thông cảm với những khó khăn của người khác, tránh phê bình ngụy 
biện để nhận thức rằng cả đến người tài ba nhất cũng không thể không 
sai lâm; nhược điểm mà bạn tìm thấy nơi người cũng có thể là nhược 
điểm của chính bạn. Khiêm nhường không phải là nhu nhược, mà 
khiêm nhường là cái thước đo của người trí để hiểu biết sự khác biệt 
giữa cái hiện tại và cái sẽ đến. Chính Đức Phật đã bắt đầu sứ mệnh 
hoằng pháp của Ngài bằng đức khiêm cung là loại bồ tất cả niềm kiêu 
hãnh của một vị hoàng tử. Ngài đã đạt Thánh quả nhưng chẳng bao giờ 
Ngài mất cái hỗn nhiên, và chẳng bao giờ Ngài biểu lộ tánh kẻ cả hơn 
người. Những lời bình luận và ngụ ngôn của Ngài chẳng bao giờ hoa 
mỹ hay phô trương. Ngài vẫn luôn có thì giờ để tiếp xúc với những 
người hèn kém nhất. Kiên nhẫn với tất cả mọi chuyện. Nóng giận đưa 
đến rừng rậm không lối thoát. Trong khi nóng giận chẳng những chúng 
ta làm bực bội và làm người khác khó chịu vô cùng, mà chúng ta còn 
làm tổn thương chính mình, làm yếu đi thể chất và rối loạn tâm. Một 
lời nói cộc cần giống như một mũi tên từ cây cung bắn ra không bao 
giờ có thể lấy lại được dù cho bạn có xin lỗi cả ngàn lần. 

Những Giai Đoạn Phát Triển Từ Phàm Tâm Lên Thánh Tâm: 
Cõi Thánh là cõi mà nơi đó chúng sanh đã giác ngộ, đã biết sự an lạc 
bên trong và sự tự do sáng tạo bởi vì bằng tri thức họ đã chiến thắng 
vô minh và mê hoặc, họ đã thoát khỏi sự nô lệ vào các nghiệp lực phát 
sinh từ hành động mê lầm trong quá khứ và bây giờ không còn gieo 
những hạt giống mà chúng sẽ kết trái trong hình thức trói buộc mới của 
nghiệp. Song giác ngộ không làm gián đoạn luật nhân quả. Khi người 
giác ngộ tự cắt ngón tay mình, nó cũng chảy máu, khi người ấy ăn phải 
thức ăn xấu thì dạ dày vẫn đau. Người giác ngộ không thể chạy trốn 
được hậu quả của các hành động do chính mình tạo ra. Sự khác biệt là 
vì người đã giác ngộ chấp nhận, tức đã thấy rõ nghiệp của mình và 
không còn bị trói buộc nữa mà di động tự do bên trong nghiệp. Trong 
khi đó, phàm phu có nghĩa là một người bình thường hay một người 
của giai cấp thấp về bản chất và nghề nghiệp. Phàm phu được dịch là 


1331 


“dị sinh” vì do vô minh mà theo tà nghiệp chịu quả báo, không được tự 
tại, rơi vào các đường dữ. Trong Phật giáo Đại Thừa, phàm phu là 
những người không thể đạt được kiến đạo nên không nhận biết trực 
tiếp được tánh không. Do vậy họ đồng tình với những khái niệm giả 
tạo về thực tánh. Trong Theravada, từ này chỉ những chúng sanh còn 
tham dục trần thế. Họ đối ngược lại với Thánh nhân, bao gồm cả 
những người đã đạt được một trong năm con đường siêu việt, từ Dự 
Lưu đến A La Hán. 

Trong Phật giáo, sự tu tập có nghĩa là sự vun bồi, trau dồi, hay tu 
dưỡng. Hành giả nên luôn nhớ rằng muôn sự trên đời nầy, khó nhất là 
lúc ban đầu, nhưng chuyến đi ngàn dặm cũng chỉ bắt đầu với một bước 
đi ngắn đầu tiên. Theo Thiển sư Linh Mộc Tuấn Long trong quyển 
Thiển Tâm, Sơ Tâm, tu tập không có nghĩa là bất cứ điều gì bạn làm, 
ngay cả việc nằm xuống, cũng gọi là tọa thiển. Khi những giới hạn đặt 
ra cho bạn không còn câu thúc bạn nữa, ấy là điều mà chúng ta gọi là 
tu tập, Khi bạn nói: "Bất cứ điều øì tôi làm cũng đều có Phật tánh, vậy 
thì tôi làm gì không phải là điều quan trọng, không cần thiết tôi phải 
tọa thiền," đó đã là một lối hiểu theo kiểu nhị nguyên về cuộc sống 
hằng ngày của bạn. Nếu điều đó thật tình không quan trọng, hà tất bạn 
phải nói ra làm gì. Chừng nào mà bạn còn băn khoăn về điều bạn làm 
là bạn còn lẩn quẩn trong nhị nguyên. Nếu không còn băn khoăn về 
điều bạn làm, bạn sẽ không nói như vậy nữa. Khi bạn ngồi, bạn cứ 
ngồi. Khi bạn ăn, bạn cứ ăn. Chỉ có thế thôi. Nếu bạn nói: "Điều đó 
chẳng quan trọng gì," có nghĩa là bạn muốn tự bào chữa về chuyện bạn 
đã làm theo cách của mình, theo tâm thức hạn hẹp của mình. Điều đó 
có nghĩa là bạn khư khư chấp trước một vật hay một cung cách đặc 
biệt. Đó không phải là điều chúng tôi muốn nói trong câu: "Chỉ ngồi 
xuống là đủ" hoặc "Bất cứ điều gì bạn làm cũng là tọa thiền." Tất 
nhiên, tất cả những gì chúng ta làm đều là tọa thiền, nhưng nếu thật là 
như thế, không cần phải nói ra làm gì. Thường thì tâm có nghĩa là tim 
óc. Tuy nhiên, trong Phật giáo, tâm không chỉ có nghĩa là bộ óc và trí 
tuệ; mà nó còn có nghĩa là “Thức” hay quan năng của tri giác, giúp ta 
nhận biết một đối tượng cùng với mọi cảm thọ của nó liên hệ đến cái 
biết này. Như vậy tu tâm chính là pháp môn “Tứ Chánh Cần” mà Đức 
Phật đã dạy: Tu tâm là cố làm sao diệt trừ những bất thiện đã sanh; 
những bất thiện chưa sanh thì giữ cho chúng đừng sanh. Đồng thời cố 
gắng nuôi dưỡng và củng cố những thiện tâm nào chưa sanh. Phật dạy 


1332 


những vị mới tiến tu rằng: “Một tu sĩ, nhứt là vị mới tiến tu, đừng hành 
đạo như kiểu trâu kéo cối xay, tuy thân hành đạo mà tâm chẳng hành. 
Nếu tâm đã hành thì cần nói chi đến thân?” Theo Thiển sư Đạo 
Nguyên Hy Huyễn (1200-1253) trong quyển Tu Tâm: Nếu muốn đạt 
đến một điều gì đó, bạn hãy chuyên chú làm việc vào việc đó. Để tập 
trung quán tưởng cao độ, một căn phòng yên tĩnh là thích hợp. Hãy ăn 
uống chừng mực. Hãy loại bỏ tất cả những đối tượng tinh thần, dành 
thời giờ nghỉ ngơi, xả bỏ hết mọi lo âu, không nghĩ đến điều thiện, 
điều ác, đừng bận tâm đến mọi thị phi, ngưng hết mọi hoạt động tỉnh 
thần, trí năng và ý thức, ngừng mọi nhận thức của tư tưởng, của trí 
tưởng tượng và thị giác. Đừng đặt mục tiêu trở thành một vị Phật; và 
như thế nếu chỉ ngồi hay nằm dài ra đó thì có đủ chăng? Trong truyền 
thống Thiển tông, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đã viết một tập luận giải về 
các yếu tố cần thiết trong việc tu tâm của truyền thống Bồ Đề Đạt Ma. 
Đây là giáo lý "Thủ Tâm" hay giữ gìn sự tỉnh giác của tâm. 

Theo Lạt Ma Geshe Kelsang Gyatso trong Phật Giáo Truyền 
Thống Đại Thừa, có tám tầng lớp tâm phát sinh trong giấc ngủ; mỗi 
tầng lớp có một dấu hiệu riêng. Theo Đại Sư Hoằng Pháp, có mười 
giai đoạn phát triển tâm. Những giai đoạn nào từ thấp lên cao, cho 
thấy sự tiến triển của tâm thức con người theo thời gian, còn những giai 
đoạn cùng phát triển khác cho thấy tình trạng của thế giới hướng 
thượng. Có mười giai đoạn phát triển tâm trong Tông Chân Ngôn. 
Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, 
Mật giáo hay Kim Cang Thừa Phật Giáo là một từ ngữ dùng để chỉ cho 
tông chỉ bí mật cao siêu, vượt hẳn cả Tiểu Thừa và Đại Thừa. Theo 
Đại Sư Hoằng Pháp, có mười giai đoạn phát triển tâm. Những giai 
đoạn nào từ thấp lên cao, cho thấy sự tiến triển của tâm thức con người 
theo thời gian, còn những giai đoạn cùng phát triển đồng thời như trong 
6 và 7, 8 và 9, cho thấy tình trạng của thế giới hướng thượng. Thứ nhất 
là Dị Sanh Kỳ Dương Tâm: Những nẻo đường của cuộc sống mù quáng 
do bản năng điều khiển. Đây là giai đoạn của phàm ngu. Thứ nhì là 
Ngu Đông Trì Trai Tâm (nhân thừa): Cố gắng vượt lên sống đời đạo 
đức, như trường hợp của Khổng Giáo. Thứ ba là Anh Đông Vô Úy Tâm 
(Thiên thừa): Giai đoạn chúng sanh ở cõi trời, nỗ lực cho một sức mạng 
siêu nhiên, như Lão giáo và Bà La Môn giáo. Thứ t là Duy Uẩn Vô 
Ngã Tâm (Thanh Văn thừa): Đây là thừa của các đệ tử trực tiếp của 
Phật, vươn lên đời sống tâm linh cao đẳng như trong các bộ phái Tiểu 


1333 


thừa, Câu Xá và Thành Thật tông. 7z năm là Bạt Nghiệp Nhân 
Chúng Tâm (Độc Giác thừa): Thừa nầy thọ hưởng giác ngộ riêng tư, 
nhưng còn vị kỷ. Thứ sáu là Tha Duyên Đại Thừa Tâm: Cho rằng ba 
thừa là chân thật, giai đoạn của Tam Luận và Pháp Tướng tông. 7h 
bảy là Giác Tâm Bất Sanh Tâm: Giai đoạn thứ bảy này cũng cho rằng 
ba thừa là chân thật, giai đoạn của Tam Luận và Pháp Tướng tông. 
Thứ tám là Nhất Đạo Vô Vi Tâm: Nhất Thừa, cho rằng chỉ có một thừa 
là chân thật, giai đoạn của Hoa Nghiêm và Thiên Thai. 7h chứn là 
Cực Vô Tự Tánh Tâm: Giai đoạn thức chín cũng cho rằng chỉ có một 
thừa là chân thật, giai đoạn của Hoa Nghiêm và Thiên Thai. Thứ mười 
là Bí Mật Trang Nghiêm Tâm: Tông chỉ của Chân Ngôn tông hay Kim 
Cang Thừa. Theo quan điểm của Chân Ngôn tông, Kim Cang thừa 
đứng trên các thừa khác, đó là tối thượng thừa về Mật Giáo. 


Ordinary People's Minds & Sainted Minds 
In Buddhist Poinf oƒ View 


A Sumunary 0ƒ Meanings 0ƒ Cừta in Buddhist Poimt oƒ View: 
Mental or Intellectual consclousness. “Citta” 1s a Sanskrit term, 
temporarily considering and recognizing mind or thought. The mind 
that 1s attending, observing, thinking, reflecting, Imagining (thought, 
1ntention, aim, wish, memory, 1ntelligence, reason). Consciousness or 
mind: This 1s consclousness 1fself. It naturally functions In five ways 
corresponding to the five sense-organs. “Citta” refers to mental 
pfocesses In general and 1s commonly said In Indian texts to be 
synonymous with Manas (sentience) and Vijnana (consciousness). In 
Tibetan Buddhist epistemology, 1t 1s said to refer to a “main mind,” 
which 1s accompanied by “mental factors.” The defintion of Mind 
varles with different people in different cultures. If you ask an ordinary 
Vietnamese where his mind 1s and chances are he will point to his 
heart or chest; however, when you ask the same question of a 
Westerner and he wIll indicate his head. According to the Buddha, 
mind (or heart as the seat of thought or intelligence or mental factors) 
1s defined as clarity and knowing. It 1s formless which no one can see 
1t; however, It 1s our mind which has created the actions which cause us 
fo experience suffering and to be born In cyclic existence or samsara. 
All our physical, verbal and mental actions depend on our mind. The 


1334 


function of the mind 1s to perceive, to apprehend and to know 1ts 
obJects. It discerns and discriminates between forms, qualities, aspects 
and so forth. The only way to reach Buddhahood 1s by training In the 
confrol and transformation of our mind until we are completely free 
from all obscuratons and defilements. In English “mind” means 
“heart,” “spIrIt, 
seat of the Intellect Mind with a capital “M” stands for absolute 
reality. From the standpoint of Zen experlence, “mind” means total 


33. 


psyche,” or “soul.” Mind with a small “m” means the 


awareness. In other words, Just listening when hearing. According to 
Buddhism, citta or the mind 1s the root of all dharmas. The “lntent” 1s 
the “Discriminating Mind,” the sixth consciousness. Not only does the 
“Mind” make discriminations, 1t 1s filled with idle thoughts. The six 
conscIousnesses can also be said to be a perceptive nature. That 1s, 
from the sIx sense organs: eyes, ears, nose, tongue, body, and mind, the 
functions of seeing, hearing, smelling, tasting, feeling, and knowing 
arise. When people commit offenses, they do 1t with the six sense 
organs. When they cultivate, they also do 1t with the sIx sense organs. 
lf you can remain unperturbed by external states, then you are 
cultivating. If you are turned by external states, then you will fall. In 
Contemplation of the Mind Sutra, the Buddha taught: “All my tenets 
are based on the mind that 1s the source of all dharmas." The mind has 
brought about the Buddhas, the Heaven, or the Hell. It 1s the main 
drivinng force that makes us happy or sorrowful, cheerful or sad, 
liberated or doomed. There are several Sanskrit and Pali terms for 
mind such as Mana, Citta, Vijnana, and Vinnana. “Mind” 1s another 
name for Alaya-vijnana. Unlike the material body, immaterial mind 1s 
invisible. We are aware of our thoughts and feelings and so forth by 
direct sensation, and we Infer theIr existence in others by analogy. 

Citta or the mind 1s also defined as the whole system of vijnanas, 
originally pure, or mind. Citta 1s generally translated as “thought.” In 
the Lankavatara Sutra as well as In other Mahayana sutras, citta may 
better be rendered “mind.” When 1t is defined as “accumulation” or as 
“store-house” where karma seeds are deposited, 1t is not mere thought, 
1t has an ontological sigmification also. In The Dhammapada Sutta, the 
Buddha taught: “Mind fore-runs deeds; mind 1s chief, and mind-made 
are they.” In Buddhism, there 1s no distinction between mind and 
conscIousness. Both are used as synonymous terms. According to Great 


1335 


Master Ying-Kuang: “The mind encompasses al the ten directions of 
dharma realms, Iincluding Buddha dharma realm, Bodhisatva dharma 
realm, Pratyeka-Buddha dharma realm, Sravaka dharma realm, 
Heaven dharma realm, Human dharma realm, Asura dharma realm, 
Animal dharma realm, Hungry Ghost dharma realm, and Hell dharma 
realm. One mind can gIve rise to everything. Buddhas arise from within 
the cultivator”s mind, Hells also arise from the cultivatorˆs mind.” The 
mind 1s so closely linked with the body that mental states affect the 
body”s health and well-being. Some docfors even confirm that there 1s 
no such thing as a purely physical disease. Unless these bad mental 
states are caused by previous evil acts, and they are unalterable, It 1s 
possIble so to change them as to cause mental health and physical well- 
being to follow thereafter. Man”s mind influences his body profoundly. 
If allowed to function viclously and entertain unwholesome thoughts, 
mind can cause dđisaster, can even kill a being; but it can also cure a 
sick body. When mind 1s concentrated on right thoughts with right effort 
and understanding, the effect It can produce 1s immense. A mind with 
pure and wholesome thoughts really does lead to a healthy and relaxed 
le. Also according to Buddhism, mind 1s the thinking consciousness 
that coordinates the perceptions of the sense organs, a mind which does 
not depend on any of the five sense faculties, but on the Immediately 
preceding continuum of mind. Mental consciousness apprehends not 
only obJects (form, sound, taste, smell, touch) 1n the present time, but 1t 
also apprehends obJects in the past and imagines obJects even in the 
future. Mental conscIousness will go with us from one life to another, 
while the fÍirst fÍive conscilousnesses are our temporary minds. 
Consciousness 1s also one of the five skandhas. The function of 
Manovijnana 1s by hypothesis to reflect on Manas, as the eye-vijnana 
reflects on the world of forms and the ear-viJjnana on that of sounds; but 
1n fact as soon as Manas evolves the dualism of subJect and obJect out 
of the absolute unity of the Alaya, Manovijnana and indeed all the 
other ViJnanas begin to operate. Thus, In the Lankavatara Sutra, the 
Buddha said: “Buddhist Nirvana consisfs In turning away from the 
wrongfully discriminating Manovijnana. For with Manovijinana as 
cause (hetu) and support (alambana), there takes place the evolution of 
the seven Vijnanas. Further, when Manovijnana discerns and clings to 
an external world of particulars, all kinds of habit-energy (vasana) are 


1336 


generated therefrom, and by them the Alaya 1s nurtured. Together with 
the thought of “me and mine,” taking hold of it and clinging to 1t, and 
reflecting upon 1t, Manas thereby takes shape and is evolved. In 
substance (sarira), however, Manas and Manovijnana are not 
differentthe one from the other, they depend upon the Alaya as cause 
and support. And when an external world 1s tenaclously held as real 
which Is no other than the presentation of one”s own mind, the 
mentafion-system (citta-kalapa), mutually related, 1s evolved In 1ts 
totality. Like the ocean waves, the ViJnanas set in motion by the wind 
of an external world which 1s the manIfestation of oneˆs own mind, rise 
and cease. Therefore, the seven Vijnanas cease with the cessatlon of 
Manovijnana.” 

A Sumummary 0ƒ Ordinary Peoples Mimd: According to Most 
Venerable Dhammananda In The Gems of Buddhist Wisdom, mind 
may be defined as simply the awareness of an obJect since there 1s no 
agent or a soul that directs all activities. lt consists of fleeting menfal 
states which constantly arise and perish with lightning rapidity. “With 
birth for Its source and death for Its mouth, 1t persistently flows on like 
a river receiving from the trIibutary streams of sense constant accretions 
to 1s flood.” Each momentary consciousness of this everchanging 
liestream, on passing away, transmits Ifs whole energy, all the 
indelibly recorded Iimpressions, to Ifs successor. Every fresh 
conscIousness therefore consists of the potentialitles of 1fs predecessOrS 
and something more. As all Impressions are indelibly recorded In this 
everchanging palimpsest-like mind, and as all potentialitles are 
transmitted from life to lie, Irrespective of temporary physical 
disintegrations, reminiscence of past births or past incidents become a 
possibility. Mind 1s like a double-edged weapon that can equally be 
used either for good or evil. One single thought that arises In this 
invisible mind can even save or destroy the world. One such thought 
can either populate or depopulate a whole country. It Is mind that 
creafs one”s paradise and one”s hell. Citta or Mind is defined as the 
whole system of vijnanas, originally pure, or mind. Citta 1s generally 
translated as “thought.” In the Lankavatara Sutra as well as in other 
Mahayana sutras, citta may better be rendered “mind.” When It 1s 
defined as “accumulatlon” or as “store-house” where karma seeds are 
deposited, It 1s not mere thought, 1t has an ontological sigmification a]so. 


1337 


In The Dhammapada Sutta, the Buddha taught: “Mind fore-runs deeds; 
mind is chief, and mind-made are they.” 

The mind 1s like a monkey, let 1t moves wherever 1t w1ll; however, 
the Diamond Sutra suggests: “Cultivate the mind and the awareness so 
that your mind abides nowhere.” In other words, Buddhist practitioners 
always try to have a mind which has no resting place (a mind which 
does not abide anywhere, a mind which let “bygone be bygone). The 
mind without resting place, detached from time and space, the past 
being past may be considered as a non-past or non-exIstent, so with 
present and future, thus realizing their unreality. The result 1s 
detachment, or the liberated mind, which 1s the Buddha-mind, the 
bodhi-mind, the mind free from Iideas or crea(ion and extinction, of 
beginning and end, recognizing that all forms and natures are of the 
Void, or Absolute. According to Great Master Chi-Sun, the Twelfth 
Patriarch of the Thirteen Patriarchs of Chinese Pureland Buddhism, 
there are two kinds of karma, mind power and karmic power. Even 
though karmic power 1s great, the mind power 1s even greater. Because 
karma does not have an Inherent nature. It means that karma 1s not a 
pre-exIsting phenomenon, but 1t relies entirely on the mind to arise. 
Therefore, 1f the mind gives 1t Importance, then the karma will become 
stronger. The mind can gøIve rise to karma, 1t can also destroy 1t. 

In Buddhism, there 1s no distinction between mind and 
conscIousness. Both are used as synonymous terms. Mind always 
deeply affects the whole body of sentient beings. If allowed to function 
viciously and entertain unwholesome thoughts, mind can cause 
disaster, 1t can even KIll a being, but 1t can cure a sick body. When the 
mind 1s concentrated on ripht thouphts with ripht effort and 
understanding the effect It can produce 1s Immense. A mind with pure 
and wholesome thoughts really does lead to healthy relaxed living. 
Thus, the Buddha taught: “No enemy can harm one so mụch as one”s 
own thoughfs of craving, thoughts of hate, thoughts of Jealousy, and so 
on. A man who does not know how to adJust his mind according to 
circumstances would be like a corpse In a coffin. Turn your mind to 
yOourself, and try to find pleasure within yourself, and you will always 
find therein an Iinfinite source of pleasure ready for your enJjoymert. lt 
1s only when the mind 1s confrolled and 1s kept to the right road of 
orderly progress that 1t becomes useful for 1s possessor and for socIety. 


1338 


A disorderly mind 1s a liability both to 1fs owner and to others. All the 
havoc In the world 1s created by men who have not learned the way of 
mind control, balance and poIse. Calmness 1s not weakness. A calm 
attitude at all times shows a man of culture. It 1s not too difficult for a 
man to be calm when things are favourable, but to be calm when things 
are going wrong 1s difficult indeed. Calmness and control build up a 
person”s strength and character. The mind 1s influenced by bad mood, 
provoke, emotion, and worry. We should not come to any hasty 
decision regarding any matter when you are In a bad mood or when 
provoked by someone, not even when you are In good mood Influenced 
by emotion, because such decision or conclusion reached during such a 
period would be a matter you could one day regret. Angry 1s the mosf 
dangerous enemy. Mind 1s your best friend and worst woe. You must 
try to kill the passions of lust, hatred and Ignorance that are latent in 
your mind by means of morality, concentration and wIsdom. The secret 
of happy, successful living lies in doing what needs to be done now, 
and not worrying about the past and the future. We cannot go back Into 
the past and reshape 1t, nor can we anticipate everything that may 
happen In the future. There 1s one moment of time over whịch we have 
some conscious control and that 1s the present. 

In The Gems of Buddhism Wisdom, Most Venerable Dhammanada 
confirmed: “If you want to get rid of your enemies you should first kiI 
your anger which 1s the greatest enemy within you. Furthermore, 1ƒ you 
act Inconsiderately, you are fulfilling the wishes of your enemies by 
unknowingly entering Into their trap. You should not think that you can 
only learn something from those who praise and help you and associate 
with you very close. There are many things you can learn from your 
enemies also; you should not think they are entirely wrong Just because 
they happen to be your enemies. You cannot Iimagine that sometimes 
your enemies also possess certain øood qualitiles. You will not be able 
to get rid of your enemies by returning evil for evil. If you do that then 
you will only be Inviting more enemies. The best and most correct 
method of overcoming your enemies 1s by radiating your kindness 
towards them. You may think that this 1s Impossible or something 
nonsensical. But this method 1s very highly appreciated by all wIse 
people. When you come to know that there 1s someone who 1s very 
angry with you, you should first try to find out the main cause of that 


1339 


enmity; 1Ý It 1s due to your mistake you should admit It and should not 
hesitate to apolog1ze to hìm. TÝ it is due to certain misunderstandings 
between both of you, you must have a heart to heart talk with him and 
try to enlighten him. IÍ it is due to Jealousy or some other emotional 
feeling you must try to radiate your loving-kindness towards him so 
that you wIll be able to influence him through your mental energy. 

Buddhist practitioners should always cultivate tolerance, for 
tolerance helps you to avoid hasty Judgments, to sympathize with other 
people”s troubles, to avoid captious crificism, to realize that even the 
finest human being 1s not Infallible; the weakness you find in other 
people can be found In yourself too. Humility 1s not weakness, humility 
1s the wise man”s measuring-rod for learning the difference between 
what Is and what 1s yet to be. The Buddha himself started his ministry 
by discarding all his princely pride In an act of humility. He attained 
sainthood during his life, but never lost his naturalness, never assumed 
superior aIrs. His dissertatlons and parables were never pompous. He 
had time for the most humble men. Be patient with all. Anger leads one 
through a pathless Jungle. While 1t irrifates and annoys others, 1t also 
hurts oneself, weakens the physical body and disturbs the mind. A 
harsh word, like an arrow discharged from a bow, can never be taken 
back even If you would offer a thousand apologles for 1t. 

According to Bikkhu Piyananda in The Gems of Buddhism 
Wisdom, you cannot run away from your mind. However, through 
mediftation practices, you can train the mind to keep calm and be free 
from disturbances either from within or outside. Apply concentrated 
awareness to the Internal confusions and mental conflicts, and observe 
Or pay atfention to all the changing states of your mind. When the mind 
1s properly developed, 1t brings happiness and bliss. If the mind 1s 
neglected, 1t runs you into endless troubles and difficultes. The 
disciplined mind 1s strong and effective, while the wavering mind 1s 
weak and Ineffective. The wise train their minds as thoroughly as a 
horse-trainer train their horses. Therefore, you should watch you mind. 
When you sit alone, you should observe the changing conditions of the 
mind. The task 1s only a matter of observing the changing sfates, not 
fighting with the mind, or avoid 1t, or try to control 1t. When the mind 1s 
1n a state of lust, be aware that we are having a mind of lust. When the 
mind 1s in a state of hatred or when 1t 1s free from hatred, be aware that 


1340 


we are having a mind of hatred or free from hatred. When you have the 
concentrated mind or the scattered mind, you should be aware that we 
are having a concentrated or a scattered mind. You should always 
remember that your Job 1s to observe all these changing conditions 
without identfying yourself with them. Your Job 1s to turn your 
aftention away from the outside world and focus in yourself. Thịs 1s 
very difficult, but it can be done. 

Ordinary people with ordinary minds do not see things as they 
really are because of of theIr ignorance or failing to understand the 
truth about life. Ignorance 1s the opposite of the word “to know'. In 
Budhdism, Ignorance means “not knowing”, “not seeing”, “not 
understanding”, “being unclear”, and so forth. Whoever 1s dominated by 
Ipnorance 1s like a blind person because the eyes are shut, or not 
seeing the true nature of obJects, and not understanding the truths of 
cause and effect, and so on. Ignorance 1s the root of all sufferings and 
afflictions. Due to Ignorance, people cannot distinguish between right 
and wrong. They become blind under the delusion of self, clinging to 
things which are impermanent, changeable, and perishable. As long as 
we have not develop our minds to obtain wIisdom, we remain 1gnorant 
of the tru nature of things. According to Buddhism, ignorance means 
regarding the self as real. Ignorance 1s the main cause of our non- 
enlightenment. Ignorance 1s only a false mark, so If 1s subJect to 
production, extinction, increase, decrease, defilement, purIty, and so 
on. lgnorance 1s the main cause of our bírth, old age, wOrry, grIef, 
misery, and sickness, and death. Due to Ignorance, people do not see 
things as they really are, and cannot distinguish between right and 
wrong. They become blind under the delusion of self, clinging to things 
which are Iimpermanent, changeable, and perishable. Once anger 
arises, one has nothing but “ignorance.” In order to eliminate 
“ignorance,” you should cultivate in contemplation on causality. All of 
our psychological problems are rooted In ignorance, In delusion. 
lgnorance 1s the crowning corruption. Our greeds, hafes, conceifs and a 
host of other defilements go hand in hand with our ignorance. The 
solutlons are to be found ¡n the problems themselves and hence we 
should not run away from our problems. Analyze and scrutinize the 
problems, and you will see that they are human problems, so do not 
attribute them to non-humans. Our real problems can be solved only by 


1341 


giving up 1llusions and false concepts and bringing our lives Into 
harmony with reality and this can be done only through cultivation. 

As a matter of fact, according to Buddhism, there 1s no difference 
in Buddha-nature between ordinary people and the saint, the only 
difference 1s that minds In ordinary people are constantly occupied with 
a lot of false thoughts, thoughts of worry, happiness, hatred and anger, 
friends and enemies, and so on, so we cannot discover the Buddha- 
nature within. The state of mind of quietude or equanimity gained 
through cultivation. In Buddhism, practitioners cultivate to calm down 
and to eliminate attachments, the aversions, anger, Jealousy and the 
Ipnorance that are 1n our heart so that we can achieve a transcendental 
wisdom which leads to enlightenment. Once we achieve a state of 
quietude through cultivation, we wIll discover our real nature with; 1t 
Is nothing new. However, when this happens, then there Is no 
difference between us and the Buddha. In order to achieve the state of 
quietude through ciltivation, practtioners should cultivate four basic 
stapges In Dhyana. The relinquishing of desires and unwholesome 
factors achieved by conceptualization and contemplation. In this stage, 
the mind 1s full of hoy and peace. In this phase the mind 1s resting of 
conceptualization, the attaining of Iinner calm, and approaching the 
one-pointedness of mind (concentration on an obJect of medifation). In 
this stage, both Joy and sorrow disappear and replaced by equanimIty; 
one 1s alert, aware, and feels well-being. In this stage, only equanimity 
and wakefulness are presenI. 

The Buddha once taught: “For a long time has man”s ordinary mind 
been defiled by greed, hatred and delusion. Mental defilements make 
beings Impure; and only mental cleansing can purify them.” Devout 
Buddhists should always keep In mind that our daily life 1s an Intense 
process of cleansing our own action, speech and thoughts. And we can 
only achieve this kind of cleansing throuph practice, not philosophical 
speculatlon or logical abstraction. Remember the Buddha once said: 
“Though one conquers In batfle thousand times thousand men, yet he 1s 
the greatest conqueror who conquers himself.” This 1s nothing other 
than training of our own ordinary mind, or “self-masfery, or confrol our 
own mind. lt means mastering our own ordinary menfal contents, our 
emotions, likes and dislikes, and so forth. Thus, “self-mastery” 1s the 


1342 


øreatest empire a man can aspire unto, and to be subJect to our own 
pAsslons 1s the most grIevous sÏavery. 

According to Buddhism, although Sinners and SaInts are of the 
same fundamental nature that 1s the Buddha-nature. The Sainted ones 
are those who are wise and good, and are correct In all therr 
characters. The saint 1s the opposite of the common or unenlightened 
man. While ordinary people who always examine themselves and 
realize they are Just unenlightened mortal filled with greed, hatred and 
Ipnorance, as well as an accumulation of Infinite other transgressions 1n 
the past, present and future. Ordinary people 1s a term for “the common 
man,” or a man of lower caste of character or profession. In Buddhism, 
an ordinary person unenlightened by Buddhism, an unbeliever, sinner; 
childish, 1gnorant, foolish; the lower orders. In Mahayana, the mind of 
ordinary people are the mind of those who have not reached the path of 
seeing (darsana-marga), and so have not directly perceived emptiness 
(sunyata). Due to this, they assent (tán thành) to the false appearances 
of things and do not perceive them In terms of thetr true nature, I.e., 
emptiness. In 'Theravada, this refers to beings who have worldly 
aspiratlons (loka-dharma). They are contrasted with noble people, 
which includes those who have attained one of the supramundane 
paths, from stream-enterers up to Arhats. 

In the Dharmapada Sutra, the Buddha taught: “Long 1s the night to 
the wakeful; long 1s the road to him who 1s tired; long 1s samsara to the 
foolish who do not know true Law (Dharmapada 60). If a traveler does 
not meet a companion who 1s better or at least equal, let him firmly 
pursue his solitary career, rather than being In fellowship with the 
foolish (Dharmapada 61). These are my sons; this is my wealth; with 
such thought a fool 1s tormented. Verily, he 1s not even the owner of 
himself. Whence sons? Whence wealth? (Dharmapada 62). A foolish 
man who knows that he 1s a fool, for that very reason a wise man; the 
fool who think himself  wise, he 1s indeed a real fool (Dharmapada 
63). If a fool assoclates with a wIse man even all his le, he will 
understand the Dharma as lie as a spoon tastes the flavour of soup 
(Dharmapada 64). An Intelligent person associlaftes with a wise man, 
even for a moment, he will quickly understand the Dharma, as the 
tongue tastes the flavour of soup (Dharmapada 65). À fool with little 
wWIf, øoes through life with the very self as his own greatest enemy. In 


1343 


the same manner, evil doers do evil deeds, the fruit of which 1s bitter 
(Dharmapada 66). The deed 1s not well done of which a man must 
repent, and the reward of which he receives, weeping, with tearful 
face; one reaps the fruit thereof (Dharmapada 67). The deed is well 
done when, after having done It, one repents not, and when, with Joy 
and pleasure, one reaps the fruit thereof (Dharmapada 68). As long as 
the evil deed done does not bear fruit, the fool thinks 1f IS aS sWeet as 
honey; but when 1t ripens, then he comes to grief (Dharmapada 69). 
Let a fool, month after month, eats only as much food as can be picked 
up on the tip of a kusa blade; but he 1s not worth a sixteenth part of 
them who have comprehended the truth (Dharmapada 70). An evil 
deed committed may not Immediately bear fruit, Just as newl drawn 
milk does not turn sour at once. In the same manner, smouldering, 1t 
follows the fool like fire covered with ashes (Dharmapada 7l). The 
knowledge and fame that the fool gains, so far from benefiting; they 
destroy his bright lot and cleave his head (Dharmapada 72). The fool 
always desire for an undue reputaton or undeserved honour, 
precedence among the monks, authority in the monasteries, honour 
among other families (Dharmapada 73). Let both monks and laymen 
think, “by myself was this done; 1n every work, great or small, let them 
refer to me.” Such 1s the ambition of the fool; his desires and pride 
Increase (Dharmapada 74). One Is the path that leads to worldly gain, 
and another 1s the path leads to nirvana. Once understand this, the 
monks and the lay disciples of the Buddha, should not reJoIce 1n the 
pralse and worldly favours, but cultivate detachment (Dharmapada 
75).” 

A Sumunary 0ƒ Sainted Minds: Generally speaking, the saInt 1s the 
opposite of the common or unenlightened man. The saints are those 
who are wise and good, and are correct In all their characters. Before 
talking about the Sainted Mind, lets take a glance at the Holy 
Assembly in Buddhism. According to Buddhism, the holy multitude or 
sacred assembly are all considered the saints. The Bodhisattva sainfs 
who have overcome I1llusion, from the first stage upwards. The holy or 
saintly one, or enlightened one who has started on the path to nirvana. 
According to the Vijnanamatrasiddhi, the lie of holiness apart or 
distinguished from the lie of common unenlightened people. 
According to Buddhism, the saints are those who have realized the 


1344 


saintly fruits and have completely comprehended the truth without 
further study. Practitioners proceed to the last stage, I.e., the Path of 
No-More-Learning. Then the firm conviction that they have realized 
the Fourfold Truth will present 1tself. When the Ariya reaches this 
stage, he becomes an arhat. According to the Hinayanistic view this 1s 
the perfect state of enlightenment, but according to the Mahayanistic 
view an arhat 1s thoupht to be only partially enlightened. The purpose 
of Buddhism 1s to perfect a mans “haracter, or to let him attain 
Buddhahood on the basis of wisdom and right cultivation, 1.e., the 
highest personality. Such are the characteristics of Buddhism. The 
special community established by the Buddha was called “The 
Assembly of the Noble” (Arya-sangha), Iintended to be the cradle of 
noble persons. It should be reminded that since the Brahmanical 
tradition had been firmly established, the race distinction was strictly 
felt. On that account the Buddha often asserted that In his own 
community there would be no distinction between Brahmans (prlests) 
and warrlors or between masters and slaves. Anyone who Joined the 
Brotherhood would have an equal opportumty for leading and training. 
The Buddha often argued that the word Arya meant “noble” and we 
ought not call a race noble or Ignoble for there will be some Ignoble 
persons among the so-called Aray and at the same time there wIll be 
some noble persons among the so-called Anarya. When we say noble 
or Ipnoble we should be speaking of an Individual and not of a race as a 
whole. lt is a question of knowledge or wisdom but not of birth or caste. 
Thus the obJect of the Buddha was to create a noble personage (arya- 
pudgala) in the sense of a noble life. The noble community (Arya- 
sangha) was founded for that very purpose. The noble ideal (Arya- 
dharma) and the noble discipline (Arya-vinaya) were set forth for the 
aspiring candidates. The path to be pursued by the noble aspirant 1s the 
Noble Eighfold Path (Arya-astangika-marga) and the truth to be 
believed by the noble 1s the Noble Fourfold Truth (Catvarlarya- 
satyam). The perfections atftained by the noble were the four noble 
fruitions (Arya-phala) and the wealth to be possessed by the noble was 
the noble sevenfold wealth (sapta-arya-dhana), all being spiritual 
qualifications. The careful application of the word Arya to each of the 
1mportant poInts of his Institution must not be overlooked by a student 
of Buddhism. The Buddha thus seemed to have endeavored to revIve 


1345 


the original meaning of Arya In peoples minds in dally life of his 
relig1ous communIfy. 

According to Buddhist teachings, the holy mìnd 1s that of Sound-Hearers, 
Pratyekabuddhas, Arahants, Bodhisattvas, and Buddhas. #?zsf, Sainfed Minds 
Are the Holy Minds, That oƒ Sound-Hearers: ŠSainted mind 1s the mind of those 
who are delighted at listening to such doctrines as concern the Skandhas, 
Dhatus, or Ayatanas, but take no special interest in the theory of causation, 
who have cut themselves loose from the bondage of evil passions but have not 
yet destroyed their habit-energy. They have attained and stayed in forever 
peace of Niưrvana. Second, Saimtedl Minds Are the Holy Minds, That oƒ 
Pratyekabuddhas: Sainted mìnd 1s the mind of those who awaken to how the 
myriad things naturally come 1nto being and then cease to be. They utilize this 
mind to contemplate the reasons of birth and death in the cycle of twelve 
1nterconnecting links or the twelve links of condiioned co-production. Even 
thoueh they only try to liberate themselves and not having any mind of vow to 
help other people, but ordinary people should always remember that how 
much efforts they did in therr situation. So they deserve our admiration and 
respect. Tra, Saimted Minds Are the Holy Minds, That oƒ Arahanrs: Sainted 
mind 1s the mind of those who killed or destroyed all defilements like lust, 
hatred, and delusion, etc. In other words, sainted mind 1s the mind of those 
who totally eradicates the lust, hatred, and delusion that leads to becoming. 
Owing to this mind, he 1s liberated from the shackles of samsara, from 
repeated existence. He 1s free In the full sense of the word. He no longer has 
any quality which will cause him to be reborn as a living being, because he 
has realized Nibbana, the entire cessation of continuity and becoming (bhava- 
mrodha); he has transcended common or worldly activities and has raised 
himself to a state above the world while yet living in the world: his actions are 
1ssueless, are karmically ineffective, for they are not motivated by the lust, 
hatred and delusion, by the mental defilements (kilesa). He 1s Iimmune to all 
evil, to all defilements of the heart. Fourth, Sainted Minds Are the Holy Minds, 
That oƒ Bodhisaffvas: The sainted mìnd 1s the mìínd of detachment or 
renunciation includes physical: wealth, body, form, sound, smelÏl, taste, touch, 
etc., and the mental biased mind, wrong views, self-srasping, ego-grasping, 
e(c. In other words, the sainted minds delivered from all desires. Sainted mind 
1s the mind of those who begin their career with the “mind of awakening” 
(Bodhi-citta), which 1s the resolve to become a Buddha in order to benefit 
others. Sainted mind 1s the mind of those who are desirous of acquiring the 
characteristics of a perfect being, the enlightened one. Sainted mind 1s the 
mind of those who always have great efforts based on dynamnc activity to help 
other afflicted beings attain ultmate bliss. Sainted mind is the mind of those 
who are not satisfied with therr own mifigation of desire some actions that 


1346 


make him subJected to malice and all kind of craving, he strives up on helping 
all other beings to overcome therr afflictions. lt 1s the mind of a Bodhisattva: 
Above to seek bodhi, below to save (transform) beings, one of the gøreat yow 
of a Bodhisattva. Fÿih, Saimted Minds Are the Holy Minds, That oƒ Buddhas: 
The sainted mind 1s Buddhas' mind which 1s always still and peaceful, without 
seeking gain, support or respec(. The Saints' mind 1s the mind of the Buddha 
because 1t 1s a mind of loving-kindness, compassion, Joy, and equanimIty... Ít 1s 
a mind of good thinkings on other people. Sainted mind 1s the mind of those 
who completely enlighten and successfully break the hold of ignorance, 
liberate themselves from cyclic existence, and teach others the path to 
liberation. Sainted mind 1s the mind of those who are fully awakened and 
attained Nrrvana through cultivation of such qualitles as wIsdom, patience, and 
generosity. Such a person wilÏ never again be reborn within cyclic existence, 
as all the cogmitive ties that bind ordinary beings to continued rebirth have 
been severed. Through their meditative practice, they have eliminated all 
craving, and defilements. 

Culivating the Ordinary Beings” Minds: Usually the word “minđ” 1s 
understood for both heart and brain. However, in Buddhism, mind does not 
mean Just the brain or the intellect; mind also means consciousness or the 
knowing faculty, that which knows an obJect, along with all of the mental and 
emotional feeling states associated with that knowing. Thus, cultivating the 
mind means practicing the “four great efforts” 1n the Buddha”s teachings: We 
try to diminish the unwholesome menrtal states that have already arisen and to 
prevent those that have not yet arisen from arising. At the same time, we 
make effort to strengthen those wholesome menfal states that are already 
developed, and to cultivate and develop the wholesome sftates that have not 
yet arisen. The Buddha taught all novices: “A monk, especially a novice, who 
practices the way should not like a buffalo pulling a rotating grain mIll; he 
should practice with all his mind. If the way of the mind 1s cultivated, where 1s 
the need to cultivate the body?” According to Buddhism, the mind 1s like a 
monkey, let 1t moves wherever 1t w1ll; however, the Diamond Sutra suggesfs: 
“Cultivate the mind and the awareness so that your mind abides nowhere.” 
According to Zen Master Dogen in Minding Mind, 1ƒ you want to attain 
something, you should set right about working on 1t. For Intensive Zen 
meditation, a qulet room 1s appropriate. Food and drink are to be moderate. 
Leting go of all mental objects, taking a respite from all concerns, not 
thinking of good or evil, not being concerned with right or wrong, halt the 
Operafions of mind, intellect, and conscIousness, síop assessment by thought, 
1magination, and view. Do not aim to become a Buddha; and how could it be 
limited to sitting or reclining? 


1347 


Man's mind influences his body profoundly. If allowed to function 
Viciously and entertainn unwholesome thoughts, mind can cause disaster, 1t can 
even kill a being, but 1t can cure a sick body. When the mind 1s concentrated 
on right thoughts with right effort and understanding the effect 1t can produce 
1S Iimmense. A mind with pure and wholesome thoughts really does lead to 
healthy relaxed living. Thus, the Buddha taught: “No enemy can harm one so 
much as one”s own thoughts of craving, thoughts of hate, thoughts of Jealousy, 
and so on. A man who does not know how to adJust his mind according to 
circumstances would be like a corpse 1n a coffin. Turn your mind to yourself, 
and try to find pleasure within yourself, and you will always find therein an 
1nfinite source of pleasure ready for your enJoymert. It 1s only when the mind 
1s controlled and 1s kept to the right road of orderly progress that 1t becomes 
useful for 1ts possessor and for society. A disorderly mind 1s a liability both to 
1s owner and to others. All the havoc 1n the world 1s created by men who have 
not learned the way of mind control, balance and poise. Calmness 1s not 
weakness. A calm attitude at all tmes shows a man of culture. Ït 1s not too 
difficult for a man to be calm when things are favourable, but to be calm when 
things are going wrong 1s difficult indeed. Calmness and control build up a 
p©rsons strensth and character. 

The mind 1s influenced by bad mood, provoke, emotion, and worry. You 
should not come to any hasty decision regarding any matter when you are 1n a 
bad mood or when provoked by someone, not even when you are In good 
mood Influenced by emotion, because such decision or conclusion reached 
during such a period would be a matter you could one day regret. Angry 1s the 
most dangerous enemy. Mind 1s your best friend and worst woe. You must try 
to Kkill the passions of lust, hatred and ignorance that are latent in your mind by 
means of morality, concentration and wisdom. The secret of happy, successful 
living lies in doïing what needs to be done now, and not worrying about the 
past and the future. We cannot go back 1nto the past and reshape 1t, nor can we 
anficipate everything that may happen ¡n the future. There 1s one moment of 
time over which we have some conscious confrol and that 1s the present. Lef”s 
cuÌtivate our mìnds with loving-kindness: IÝ we can console others with kinds 
words that can make them feel peaceful and happy, why don”t we do that? If 
we can help others with worldly possessions, however, scanty that charIty may 
be, 1t 1s inconceivable. Cultivate the mind by returning good for evil. In The 
Gems of Buddhism Wisdom, Most Venerable Dhammanada confirmed: “Tf 
you waInt to get rid of your enemies you should first kill your anger which 1s 
the greatest enemy within you. EFurthermore, 1ƒ you act inconsiderately, you 
are fulfilling the wishes of your enemies by unknowingly entering 1nto thetr 
trap. You should not think that you can only learn something from those who 
praise and help you and associate with you very close. There are many things 


1348 


you can learn from your enemies also; you should not think they are entirely 
wrong Just because they happen to be your enemies. You cannot 1magine that 
sometimes your enemies also possess certain good qualities. You will not be 
able to get rid of your enemies by returning evil for evil. If you do that then 
you will only be Inviing more enemies. The best and most correct method of 
OVercoming your enemies 1s by radiating your kindness towards them. You 
may think that this 1s Iimpossible or something nonsensical. But this method 1s 
very highly appreciated by all wise people. When you come to know that 
there 1s someone who 1s very anegry with you, you should first try to find out 
the main cause of that enmity; 1f 1t 1s due to your mistake you should admit It 
and should not hesitate to apologize to hìm. If it is due to certain 
misunderstandinsgs between both of you, you must have a heart to heart talk 
with him and try to enlighten him. TỶ it is due to Jealousy or some other 
emotional feeling you must try to radiate your loving-kindness towards him so 
that you will be able to influence him through your mental energy. CưỈfivafe 
your mìnd with tolerance, humilty, and paHence: Cultivate tolerance, for 
tolerance helps you to avoid hasty Judgments, to sympathize with other 
peopleˆs troubles, to avoid captious crificism, to realize that even the finest 
human being 1s not Infallible; the weakness you find in other people can be 
found 1n yourself too. Humility 1s not weakness, humility 1s the wise man”s 
measuring-rod for learning the difference between what 1s and what 1s yet to 
be. The Buddha himseTf started his ministry by discarding all his princely pride 
1n an act of humility. He attained sainthood during his life, but never lost his 
naturalness, never assumed superior airs. His dissertations and parables were 
never pompous. He had time for the most humble men. Be patlent with all. 
Anger leads one through a pathless jungle. While it irriates and annoys 
others, 1t also hurts oneself, weakens the physical body and disturbs the mind. 
A harsh word, like an arrow discharged from a bow, can never be taken back 
even 1 you would offer a thousand apologies for 1t. 

Phrases 0ƒ Development from Ordinary Minds to Saimted Minds: The 
realms of enlightened existence, sometimes called the “holy states” of the 
enlightened where they know the Joy of inward peace and creative freedom 
because, having overcome their ignorance and delusion through knowledge, 
they are freed from enslavement to karmic propensitiles arising from past 
delusive actions, and no longer sow seeds which will bar fruit in the form of 
new karmic bondage. Enlightenment, however, does not suspend the law of 
cause and effect. When the enlightened man cuts his finger 1t bleeds, when he 
eats bad food his stomach aches. He too cannot escape the consequences of 
his actions. The difference 1s that because he accepts, that 1s, he sees 1nto his 
karma he 1s no longer bound by 1t, but moves freely within it. While an 
ordinary man means “a common man,” or a man of lower caste of character or 


1349 


profession. An ordinary person unenlightened by Buddhism, an unbeliever, 
sinner; childish, 1gnorant, foolish; the lower orders. In Mahayana, ordinary 
people are all of those who have not reached the path of seeing (darsana- 
marga), and so have not đirectly perceived emptiness (sunyata). Due to this, 
they assent (tán thành) to the false appearances of things and do not perceIve 
them In terms of their true nature, 1.e., emptiness. In Theravada, this refers to 
beings who have worldly aspirations (Ioka-dharma). They are contrasted with 
noble people, which ¡includes those who have attaned one of the 
supramundane paths, from stream-enterers up to Arhats. 

In Buddhism, cultivation means to practice the path or to practice the 
Dharma. Practiioners should always remember that in any undertaking, the 
most difficult part 1s right at the start, but a thousand-mile Journey begins with 
Just one first step. According to Zen Master Shunryu Suzuki in Zen Mind, 
Beginners Mind, practice does not mean that whatever you do, even lying 
down, 1s zazen. When the restrictions you have do not limit you, this 1s what 
we mean by practice. When you say, "Whatever I do is Buddha nature, so 1t 
doesnt matter what I do, and there 1s no need to practice zazen,” that 1s 
already a dualistic understanding of our everyday life. If it really does not 
matter, there 1s no need for you even to say so. As long as you are concerned 
about what you do, that 1s dualistic. IÝ you are not concerned about what you 
do, you will not say so. When you sit, you wIll sit. When you eat, you wIÏl eat. 
That 1s all. IÝ you say, "It doesnt matter,” 1t means that you are making some 
excuse to do something 1n your own way with your small mind. It means you 
are attached to some particular thing or way. That 1s not what we mean when 
we say, "Just to sit enough," or "Whatever you do 1s zazen.” Of course 
whatever we đo 1s zazen, but 1Ÿ so, there 1s no need to say 1t. Usually the word 
“minđ” 1s understood for both heart and brain. However, in Buddhism, mind 
does not mean Just the brain or the intellect; mind also means consciousness or 
the knowing faculty, that which knows an object, along with all of the mental 
and emotional feeling states associated with that knowing. Thus, cultivating 
the mind means practicing the “four great efforts” in the Buddhaˆs teachings: 
We try to diminish the unwholesome mental states that have already arisen 
and to prevent those that have not yet arisen from arising. At the same time, 
we make effort to strengthen those wholesome mental states that are already 
developed, and to cultivate and develop the wholesome sftates that have not 
yet arisen. The Buddha taught all novices: “A monk, especially a novice, who 
practices the way should not like a buffalo pulling a rotating grain mll; he 
should practice with all his mind. If the way of the mind 1s cultivated, where 1d 
the need to cultivate the body?” According to Zen Master Dogen in Minding 
Mind, 1f you want to attain something, you should set right about working on 1t. 
For Intensive Zen meditation, a quiet room 1s appropriate. Food and drink are 


1350 


to be moderate. Letting go of all mental obJects, taking a respite from all 
concerns, not thinking of good or evil, not being concerned with right or 
wroneg, halt the operatons of mind, ¡intellect, and consciousness, stop 
assessment by thought, Iimagination, and view. Do not aim to become a 
Buddha; and how could 1t be limited to siting or reclining? In the Zen 
tradition, the Fifth Patriarch, Hung-Jen, composed a Treatise on the Essentials 
on Cultivating the Mind in Bodhidharmas tradition. Thịs 1s the teaching on 
maintaining awareness of the mind. 

According to Lama Geshe Kelsang Gyatso in Buddhism in Mahayana 
Tradition, there are eight levels of mind development during the sleep 
process. Each level has a different sign. Such Diamond Vehicle 1s only 
represented by Great Master Kobo with his proposal of the ten stages of 
spiritual development. These stages coming one above the other, show the 
timely progress of the human mind, while other stages show the state of the 
progressive world. There are ten stages of spirtual development In the 
Shingon Sect. According to Prof. Junjiro Takakusu in The Essentials of 
Buddhist Philosophy, the Mystic Doctrine School or the Buddhist Diamond 
Vehicle Vajrayana 1s a name given to a higher mystic doctrine, transcending 
all Hinayana and Mahayana doctrines. Such Diamond Vehicle 1s only 
represented by Great Master Kobo with his proposal of the ten stages of 
spiritual development. These stages coming one above the other, show the 
timely progress of the human mind, while those which stand co-ordinated at 
one time as in 6 and 7, 8 and 9, show the state of the progressive world. Ƒirsí, 
various paths of blind life driven by the 1nstinctive impulse. Thịs 1s the stage of 
common people. Second, the Vehicle of human beings sfriving to have a moral 
life, the satge of Confucianism. 77rđ, the Vehicle of heavenly beings striving 
to have a supernatural power, the stage of Taoism and Brahmanism. Fourth, 
the Vehicle of the direct pupils of the Buddha, or sravaka, striving for higher 
spiritual le as in Himnayana schools, Kusala, and the Satyasiddhi schools. 
Hựth, the Vehicle of the self-enlightened ones (pratyeka-buddha) enjoying 
self-enlightenment yet falling Into egoism. Š¡xíh, the doctrine of the three 
Vehicles, holding the three Vehicles as real, the stage of San-Lun and 
Dharmalaksana schools. Sewen?h, this seventh phase also considers the 
doctrine of the three Vehicles, holding the three Vehicles as real, the stage of 
San-Lun and Dharmalaksana schools. E¡/eh?h, the doctrine of One Vehicle, 
holding the one Vehicle as real, the stage of Hua-Yen and T”ien-T”ai schools. 
Ninth, the phase of the doctrine of One Vehicle, holding the one Vehicle as 
real, the stage of Hua-Yen and Tien-T”ai schools. 7enh, the Diamond 
Vehicle as held by the Shingon School. According to the Shingon idea, the 
Diamond Vehicle stands above all others; 1t 1s the supreme Vehicle of 
mysticism. 


1351 


Tuyển Luận Thứ Năm Mươi Mốt 
The FỰty-First Selective Essay 


Sống Với Đạo Phật Trong Sinh Hoạt Hằng Ngày 


Sơ Lược Về Đời Sống Người Phật Tử: Phật tử là người tin vào 
Phật, Pháp, Tăng. Người chấp nhận đạo Phật là tôn giáo cho mình, 
sống theo nghi thức Phật giáo. Cộng đồng Phật giáo bao gồm hai 
nhóm, Tăng già và Phật tử tại gia. Từ “Tăng già” có nghĩa là “Cộng 
đồng thân hữu”. Từ này thường được dùng để chỉ chư Tăng Ni. Họ 
sống trong các tự viện. Phật tử tại gia bao gồm cả người nam lẫn người 
nữ, những người Phật tử nhưng không trở thành Tăng Ni. Họ thường 
sống tại gia với gia đình. Phật tử tại gia có nghĩa là các cư sĩ tại gia, 
chứ không phải tu sĩ xuất gia. Tất cả Phật tử thuần thành đều hướng 
đến chỉ một mục đích hoàn toàn giống nhau, đó là diệt trừ tận gốc sự 
chấp ngã, từ bổ quan niệm về một bản ngã riêng biệt của cá nhân. Nói 
chung, sự hành trì của họ đều hướng đến sự vun bồi cho các đức tánh 
tâm linh rất dễ dàng nhận thấy như là sự điểm tĩnh, sự thanh khiết, 
tánh vô chấp (buông xả), sự quan tâm và từ ái với người khác. Phật tử 
tại gia còn được gọi là cận Trụ giới, một trong tám loại biệt giải thoát 
giới cho tám chúng. Cũng được gọi là “Ngoại chúng,” tức Ngoại Tục 
Chúng tại gia để phân biệt với chúng xuất gia hay nội chúng Tăng Ni. 
Cũng được gọi là “Bạch Y,” tức hàng áo trắng (nói về Phạm thiên và 
những người thuộc giai cấp cao), nhưng bây giờ danh từ nầy là dành 
cho người thường, đặc biệt là những người Phật tử tại gia. Đây là vị 
Phật tử tại gia nam hay nữ, vẫn ở nhà mà giữ 8 giới. Phật giáo không 
đòi hỏi người cư sĩ tại gia tất cả những điều mà một thành viên của 
Tăng đoàn phải có trách nhiệm gìn giữ. Nhưng dù là vị sư hay cư sĩ, 
chánh hạnh cũng là nền tẳng cơ bản cho con đường hướng thượng. Một 
người trở thành Phật tử bằng cách thọ Tam Quy, ít nhất họ cũng phải 
gìn giữ năm giới căn bản, được coi là khởi điểm của đạo lộ giải thoát. 
Ngũ giới nầy không hạn cuộc trong một ngày đặc biệt hay nơi đặc biệt 
nào, mà cần phải được thực hành suốt đời dù ở đâu và bất cứ lúc nào. 
Dĩ nhiên, ngoại trừ các bậc đã chứng Thánh Quả, còn lại tất cả mọi 
người đều có thể phạm vào những học giới nầy. Tuy nhiên, lâm lỗi 
theo đạo Phật không được xem như là một cái tội, vì Đức Phật không 
phải là một quan tòa đứng ra trừng phạt những hành động tội lỗi và 


1352 


ban thưởng cho những hành động thiện lành của con người. Người Phật 
tỬ tại gia nên luôn nhớ rằng người tạo nghiệp phải có trách nhiệm đối 
với những điều mình làm; người ấy phải thọ lãnh những quả khổ vui 
của nó, do đó, làm thiện hay làm một kẻ phạm giới phải là mối quan 
tâm của chính mình, chứ không xin xỏ tha tội từ ai hết. 

Tín đồ Phật giáo tại gia tin nhận Phật giáo, tu học và thọ trì những 
giới luật Phật pháp căn bản. Muốn trở thành một Phật tử phải thọ Tam 
Quy, hành ngũ giới và biết rõ cứu cánh của đạo Phật. Người tại gia 
phải quy-y Tam Bảo, hành trì Ngũ Giới, và Biết cứu cánh chính của 
Đạo Phật: “Chư ác mạc tác; chúng thiện phụng hành; tự tịnh kỳ ý; và 
thật hiểu con đường đưa đến cứu cánh nầy. Người Phật tử tại gia phải 
luôn nhớ những điều sau đây: “Có lỗi phải biết sám hối, có tội phải 
biết dứt trừ. Tất cả tội lỗi đã tạo bởi ba nghiệp thân, khẩu, ý, đối với 
Tam Bảo, cha mẹ, các bậc tôn trưởng và hết thảy chúng sanh khác; tất 
cả những lỗi lầm thúc đẩy bởi vô minh đều phải chân thành sám hối. 
Người Phật tử phải luôn dụng công ưu tiên tẩy thanh tịnh tam nghiệp 
thân khẩu ý trước mọi việc khác. Phải bỏ sự dong ruổi nơi tình trần. 
Phải quay tâm về hướng giác. Phải y theo lời Phật dạy mà tu hành.” 
Người Phật tử tại gia phải luôn không Thấy Lỗi Người. Phật dạy: “Khi 
nào chúng ta không còn thấy lỗi người hay chỉ thấy cái hay của chính 
mình, chừng đó chúng ta sẽ được các bậc trưởng lão nễ vì và hậu bối 
kính ngưỡng. Theo Kinh Pháp Cú, câu 50, Đức Phật dạy: “Chớ nên 
dòm ngó lỗi người, chớ nên dòm coi họ đã làm gì hay không làm øì, 
chỉ nên ngó lại hành động của mình, thử đã làm được gì và chưa làm 
được gì.” Người Phật tử phải luôn “Thiểu Dục Tri Túc.” Thiểu dục là 
có ít dục lạc; tri túc là biết đủ. Thiểu dục tri túc là ít ham muốn mà 
thường hay biết đủ. Tri túc là bằng lòng với những điều kiện sinh hoạt 
vật chất tạm đủ để sống mạnh khỏe tiến tu. Tri túc là một phương pháp 
hữu hiệu nhất để phá lưới tham dục, để đạt được sự thảnh thơi của thân 
tâm và hoàn thành mục tiêu tối hậu của sự nghiệp tu tập. Dầu biết 
rằng với Phật tử tại gia, cuộc sống hãy còn ràng buộc với thế tục; tuy 
nhiên, một Phật tử thuần thành luôn sống theo lời Phật dạy. Bước đầu 
tiên để trở thành thành viên của cộng đồng tại gia là quy-y Tam Bảo 
(Phật, Pháp, Tăng). Sau đó thọ trì ngũ giới trong cuộc sống hằng ngày. 
Những người tại gia giữ một vai trò quan trọng trong Phật giáo, vì họ 
hộ trì Tăng già. Họ xây dựng tự viện. Họ cúng dường thực phẩm, quần 
áo, nơi ngủ nghê và thuốc men cho chư Tăng Ni. Đổi lại, chư Tăng Ni 


1353 


gánh vác Phật sự và thuyết giáo Phật pháp cho cộng đồng tại gia. 
Bằng cách này cả chư Tăng Ni và Phật tử tại gia đều làm lợi ích cho 
nhau, họ cùng nhau duy trì Phật pháp. Dù là thành viên của Tăng già 
hay tại gia, tất cả đều là Phật tử và họ nên cố gắng hết sức mình sống 
một đời sống phạm hạnh cao cả, nêu gương từ bi tốt đến chúng sanh 
muôn loài. Dù đang làm việc hay đang thiển định, mục đích là làm lợi 
lạc cho tha nhân và cho chính mình. 

Nhằm giúp cho người tại gia vượt qua những tâm thái nhiễu loạn 
và chấm dứt phạm phải những hành vi tổn hại, Đức Phật đã ban hành 
năm giới. Trong một nghi thức ngắn, một vị Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni 
có thể cử hành nghi thức truyền giới, người tại gia có thể quy-y Tam 
Bảo và trở thành cận sự nam hay cận sự nữ. Trong khi cử hành nghi lễ, 
vài vị thầy chỉ nói đến giới thứ nhất là không sát sanh, và để cho Phật 
tỬ tại gia tự quyết định thọ hay không thọ bất cứ giới nào trong bốn 
giới còn lại. Vài vị thầy khác có thể cho thọ cùng một lúc năm giới 
trong buổi lễ quy-y. Phật tử tại gia có thể thọ bát quan trai giới trong 
vòng 24 giờ mỗi tháng. Nhiều người thích thọ bát quan trai trong ngày 
đầu tháng, ngày trăng tròn (rằm), ngày 30, hay trong những ngày lễ hội 
Phật giáo, dù rằng họ có thể thọ bát quan trai trong bất cứ ngày nào. 
Năm giới đầu tiên của tám giới giống như ngũ giới, trừ giới không tà 
dâm biến thành giới không dâm dục, vì tám giới này được giữ chỉ trong 
một ngày mà thôi. Tại Thái Lan và Cam Bốt có tục lệ là hầu hết 
những thanh niên đều trở thành những nhà sư thọ giới Sa Di trong vòng 
ba tháng, ít nhất là một lần trong đời. Thường thì họ làm như vậy khi 
họ sắp sửa bước vào đời. Việc này tạo cho họ một nền tảng đạo đức 
nghiêm trang và cũng là điều kiết tường (điều tốt) cho gia đình. Vào 
ngày cuối của ba tháng xuất gia, những vị này sẽ hoàn trả lại giới điều 
và trở về đời sống thế tục của gia đình. 

Lục Căn Đóng Vai Trò Quan Trọng Trong Đời Sống Hằng Ngày: 
Theo Phật giáo, lục căn đóng vai trò rất quan trọng trong những sinh 
hoạt hằng ngày của chúng ta. Hành giả tu Phật nên luôn quán chiếu về 
lục căn là những lý do khiến con người đọa địa ngục, làm ngạ quỷ, 
hoặc súc sanh, vân vân, không ngoài sự chi phối của lục căn. Con 
người sở dĩ sanh làm a tu la, sanh lên cõi trời hay sanh vào cõi người 
cũng không ngoài tác dụng của sáu căn nầy. Đồng ý lục căn giúp 
chúng ta sinh hoạt trong cuộc sống hằng ngày, nhưng chúng lại là tác 
nhân chính rước khổ đau phiền não vào thân tâm của chúng ta. Chúng 


1354 


chính là những nhân tố chính khiến chúng ta gây tội tạo nghiệp, để rồi 
cuối cùng phải bị đọa vào các đường dữ cũng vì chúng. Chúng ta đừng 
cho rằng mắt là vật tốt, giúp mình nhìn thấy, bởi vì chính do sự giúp đỡ 
của mắt mà sanh ra đủ thứ phiền não, như khi mắt nhìn thấy sắc đẹp 
thì mình sanh lòng tham sắc đẹp, tham tới mức dầu đạt hay không đạt 
được cái sắc ấy mình vẫn bị phiển não chế ngự. Ngay cả tai, mũi, lưỡi, 
thân, và ý cũng đều như vậy. Chúng khiến mình phát sanh đủ thứ 
phiển não. Chính vì thế mà Đức Phật khuyên chúng đệ tử của Ngài 
như thế nầy: “Các con phải tu làm sao cho trên không biết có trời, giữa 
không biết có người, dưới không biết có đất.” Tu như thế nào mà trời, 
đất và người không còn ảnh hưởng đến lục căn, đông tây nam bắc 
cũng không còn ảnh hưởng đến lục căn, ấy chính là lúc chúng ta giải 
thoát khỏi mọi chướng ngại. Lục Căn có thể là những cửa ngõ đi vào 
địa ngục, đồng thời chúng cũng là những cửa ngõ quan trọng đi vào đại 
giác, vì từ đó mà chúng ta gây tội tạo nghiệp, nhưng cũng nhờ đó mà 
chúng ta có thể hành trì chánh đạo. Theo Kinh Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh, có năm căn: Mắt là một trong sáu giác quan hay sáu 
chỗ để nhận biết. Tai là một trong sáu sự hòa hợp giữa sáu căn với sáu 
trần, tai phải hòa hợp với âm thanh nghe. Mũi phải hòa hợp với mùi 
ngữi, một trong sáu sự hòa hợp giữa sáu căn với sáu trần. Lưỡi phải 
hòa hợp với vị được nếm, đây là một trong sáu sự hòa hợp giữa sáu 
căn với sáu trần. Thân phải hòa hợp với vật tiếp xúc, đây là một trong 
sáu sự hòa hợp giữa sáu căn với sáu trần. Và Ý phải hòa hợp với pháp 
được nghĩ đến. 

Đức Phật dạy: “Tự các ông tạo nghiệp thì cũng chính các ông 
chuyển hóa nếu các ông muốn nghiệp tiêu trừ. Không ai có thể khiến 
nghiệp tiêu trừ dùm các ông được. Ta có nhiều loại thuốc, nhưng Ta 
không thể uống dùm cho các ông được.” Như vậy, thu thúc lục căn và 
theo dõi cảm giác của mình là một sự thực tập tốt đẹp. Lúc nào chúng 
ta cũng phải chú tâm tỉnh thức, ghi nhận mọi cảm giác đến với mình, 
nhưng đừng thái quá. Hãy đi, đứng, nằm, ngồi một cách tự nhiên. Đừng 
quá thúc ép việc hành thiển của mình, cũng đừng quá bó buộc chính 
mình vào trong một khuôn khổ định sẵn nào đó. Quá thúc ép cũng là 
một hình thức của tham ái. Hãy kiên nhẫn, kiên nhẫn chịu đựng là điều 
kiện cần thiết của hành giả. Nếu chúng ta hành động một cách tự 
nhiên và chú tâm tỉnh thức thì trí tuệ sẽ đến với chúng ta một cách tự 
nhiên. Hiển nhiên là trong khi thiển tập, sáu căn luôn thanh tịnh, nghĩa 


1355 


là tiêu trừ tội cấu từ vô thủy để phát triển sức mạnh vô hạn (như 
trường hợp Đức Phật). Sự phát triển tròn đây nầy làm cho mắt có thể 
thấy đươc vạn vật trong Tam thiên Đại thiên thế giới, từ cảnh trời cao 
nhất xuống cõi địa ngục thấp nhứt, thấy tất cả chúng sanh trong đó từ 
quá khứ, hiện tại, vị lai, cũng như nghiệp lực của từng cá nhân. 

Trong Lục Căn thì Ý căn có sự nhận thức của tư duy hay tâm suy 
nghĩ (cảnh sở đối của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là do sắc pháp tứ đại đất, 
nước, lửa, gió hình thành; trong khi cảnh sở đối với ý căn là tâm pháp 
nghĩa là đối với pháp cảnh thì nẩy sinh ra ý thức). Theo Hòa Thượng 
Piyadassi trong quyển “Con Đường Cổ Xưa,” ý căn nhận thức các pháp 
trần, chúng ta biết không phải là thứ gì có thể sờ mó hay nhận thấy 
được như năm căn khác nhận thức năm trần, con mắt nhận thức thế 
giới của màu sắc, hay những sắc trần; lỗ tai có thể nghe được các âm 
thanh, vân vân. Tuy nhiên, tâm nhận thức thế giới của những ý niệm 
và tư tưởng. Căn (Indriya) theo nghĩa đen là “thủ lãnh” hay “Ông chủ”. 
Các sắc chỉ có thể được thấy bằng nhãn căn, chứ không phải bằng tai, 
nghe cũng vậy, phải có nhĩ căn, vân vân. Khi nói đến thế giới của 
những ý niệm và tư tưởng thì tâm căn là ông chủ cai quản lãnh vực tỉnh 
thần nầy. Con mắt không thể nghĩ ra các tư tưởng và tập trung các ý 
niệm lại, nhưng nó là công cụ để thấy các sắc, thế giới của màu sắc. 

Hành giả tu Phật luôn thu thúc các căn và theo dõi cảm giác của 
mình là một sự thực tập tốt đẹp. Lúc nào chúng ta cũng phải chú tâm 
tỉnh thức, ghi nhận mọi cảm giác đến với mình, nhưng đừng thái quá. 
Hãy đi, đứng, nằm, ngồi một cách tự nhiên. Đừng quá thúc ép việc 
hành thiển của mình, cũng đừng quá bó buộc chính mình vào trong một 
khuôn khổ định sẵn nào đó. Quá thúc ép cũng là một hình thức của 
tham ái. Hãy kiên nhẫn, kiên nhẫn chịu đựng là điều kiện cần thiết của 
hành giả. Nếu chúng ta hành động một cách tự nhiên và chú tâm tỉnh 
thức thì trí tuệ sẽ đến với chúng ta một cách tự nhiên. Bên cạnh đó, tu 
tập thiển định có mục đích hiểu tánh thuần khiết và khách quan trong 
khi quan sát và cố tránh những cảm giác vui, buồn, thương, ghét, thiện, 
ác, ham muốn, hận thù, v.v. Hành giả tu Phật luôn coi Lục Căn là 
những đối tượng của Thiển Tập. Theo Tỳ Kheo Piyananda trong 
Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo, bạn phải luôn tỉnh thức về những 
cơ quan của giác quan như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và sự tiếp xúc của 
chúng với thế giới bên ngoài. Bạn phải tỉnh thức về những cảm nghĩ 
phát sinh do kết quả của những sự tiếp xúc ấy. Mắt đang tiếp xúc với 


1356 


sắc. Tai đang tiếp xúc với thanh. Mũi đang tiếp xúc với mùi. Lưỡi đang 
tiếp xúc với vị. Thân đang tiếp xúc với sự xúc chạm. Ý đang tiếp xúc 
với vạn pháp. Theo Kinh Sa Môn Quả trong Trường Bộ Kinh, Đức Phật 
đã dạy về một vị Tỳ Kheo Hộ Trì Các Căn: “Thế nào là vị Tỳ Kheo 
hộ trì các căn? Khi mắt thấy sắc, Tỳ Kheo không nắm giữ tướng chung, 
không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, khiến nhãn căn 
không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện khởi lên, 
Tỳ Kheo tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ 
trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, thân cảm xúc, ý nhận 
thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng 
riêng. Nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, 
ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên, Tỳ Kheo chế ngự nguyên nhân 
ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. VỊ ấy nhờ sự hộ trì cao quý 
các căn ấy, nên hưởng lạc thọ nội tâm, không vấn đục. 

Cố Gắng Quân Bình Tham Dục Trong Đời Sống Hằng Ngày: 
Nếu chúng ta không có ham muốn cho riêng chúng ta; nếu chúng ta 
làm việc và kiếm tiền nhằm giúp đở người khác; nếu chúng ta lấy sự 
tu tập làm sự nghiệp và sự nghiệp là sự tu tập thì cuộc sống của chúng 
ta trong sáng và hạnh phúc biết dường nào! Tuy nhiên, nhiều người 
không hiểu điều nầy. Họ chỉ hứng thú tới việc kiếm tiền thật nhiều 
hoặc thành công trong sự nghiệp ngoài đời. Nên nhớ rằng đây chỉ là 
cái “Tôi” nhỏ nhoi mà thôi. Phật tử chân thuần nên làm thật nhiều tiền 
để giúp đở mọi người, thì dầu có tạo ra sự nghiệp thế tục cũng là sự 
nghiệp tốt. Lòng ham muốn vị kỷ thúc đẩy chúng ta thỏa mãn những gì 
mình cần cũng như những gì mình không xứng đáng được như ăn uống, 
nhà cửa, xe cộ, tài sản và danh vọng, vân vân. Mắt thì ham nhìn nơi 
sắc đẹp không biết chán, tai ham nghe mọi thứ âm thanh du dương, 
mũi ham mong ngửi mùi hương các loại, lưỡi ham nếm các vị béo bổ 
ngọt ngon, thân ham những xúc chạm mịn màng, và ý ham các sự ghét 
thương bỉ thử, vân vân. Lòng tham của con người như thùng không 
đáy, như biển cả lấy nước liên tục từ trăm ngàn sông hồ to nhỏ, hết 
ngày nầy qua ngày khác. Trong thời mạt pháp nầy, chúng sanh nói 
chung và nhân loại nói riêng, đã và đang dùng đủ mọi phương cách, 
thủ đoạn, mưu chước để lường gạt và tàn hại lẫn nhau. Thế nên cuộc 
đời của chúng sanh, nhất là nhân loại, vốn dĩ đã đau khổ, lại càng đau 
khổ hơn. Tất cả đều do nơi tánh tham lam, lòng ích kỷ bổn xẻn mà ra. 
Chính bằng mưu gian chước quỷ, dối gạt, phương tiện cũng như lật 


1357 


lọng bằng mọi thủ đoạn để đạt cho bằng được. Lòng tham là mãnh lực 
tỉnh thần mạnh mẽ khiến cho người ta đấu tranh giết chóc, lọc lừa dối 
trá lẫn nhau, ngay cả những hành động tàn độc cũng không chừa. 
Tham dục trần thế là vô hạn, nhưng chúng ta lại không có khả năng 
nhận ra chúng và tham dục không được thỏa mãn thường gây ra khổ 
đau phiền não cho mình và cho người. Khi chúng ta chỉ phần nào thỏa 
mãn tham dục, chúng ta luôn có khuynh hướng tiếp tục theo đuổi 
chúng cho đến khi được thỏa mãn, chính vì vậy mà chúng ta càng gây 
nên khổ đau cho mình và cho người. Ngay cả khi đã thỏa mãn tham 
dục, chúng ta cũng khổ đau. Chúng ta chỉ nghiệm được chân hạnh phúc 
và an nhiên tự tại khi chúng ta có ít tham dục. Đây cũng là một trong 
những bước lớn đến bến bờ giải thoát của chúng ta. Đức Phật dạy: 
“Tham lam chính là nguồn gốc của khổ đau. Mọi vật rồi sẽ thay đổi, vì 
thế không nên luyến ái hay vướng víu vào một thứ gì. Nên nhiếp tâm 
thanh tịnh tìm chân lý và đạt đến hạnh phúc vĩnh hằng.” Biết tri túc 
thiểu dục là biết sẽ giúp chúng ta diệt trừ tham dục. Điều nầy có nghĩa 
là biết thỏa mãn với những điều kiện vật chất khả dĩ giúp cho chúng ta 
có đây đủ sức khỏe để tu tập. Đây là phương cách hữu hiệu nhất để 
cắt đứt lưới tham dục, an ổn thân tâm và có nhiều thì giờ giúp đở tha 
nhân. Tu tập trong Phật giáo, nhất là thiển tập có thể giúp chúng ta 
quân bình được tham dục bằng sự chú tâm vào để mục bất tịnh. Dính 
mắc vào vóc dáng có thể là một cực đoan. Gặp trường hợp như thế 
chúng ta phải để tâm đến một cực đoan khác của cơ thể. Chúng ta hãy 
quan sát cơ thể và xem đó như một xác chết. Hãy nhìn vào tiến trình 
tan rã, hủy hoại của một xác chết. Cũng có thể quan sát từng bộ phận 
của cơ thể như tim, phổi, gan, mắt, máu, nước tiểu, mồ hôi, vân vân. 
Hãy nhớ lại hình ảnh của các yếu tố bất tịnh của cơ thể mỗi khi tham 
dục phát sanh. Làm như thế sẽ tránh khỏi tham dục quấy nhiễu. Hơn 
nữa, qua thiển, chúng ta có thể thấy dây trói tham ái và chấp thủ buộc 
chúng ta vào ngục tù sanh tử. Nói cách khác, tham ái là gốc rễ ngăn 
cản chúng ta không phát sanh động lực từ bỏ sanh tử, mà còn là một 
trong những yếu tố chính trói buộc chúng ta vào sanh tử. Để đối trị 
tham ái, hãy thiển quán về sự bất tịnh của thân xác. Khi chúng ta bị 
ràng buộc vào một người nào chẳng hạn, hãy quán sát người ấy chỉ là 
một cái túi đựng những thứ ô uế. Khi ấy sự tham ái và chấp thủ của 
chúng ta sẽ giảm thiểu. 


1358 


Cố Gắng Quân Bình Sân Hận Trong Đời Sống Hằng Ngày: Sân 
hận là sự đáp lại cảm xúc đối với việc gì không thích đáng hay không 
công bằng. Nếu không đạt được cái mình ham muốn cũng có thể đưa 
đến sân hận. Sân hận liên hệ tới việc tự bảo vệ mình. Tuy nhiên, theo 
giáo thuyết nhà Phật thì sân hận tự biểu lộ trong nó một tư cách thô lỗ, 
phá mất hành giả một cách hữu hiệu nhất. Đức Phật tuyên bố rất rõ 
ràng rằng một tâm đầy những sân hận và thù địch không thể hiểu một 
cách tốt đẹp, không thể nói một cách tốt đẹp. Một người ôm ấp nuôi 
dưỡng sự bất mãn và uất hận sẽ không làm dịu bớt hận thù của mình. 
Chỉ với tâm bất hại và lòng từ mẫn đối với chúng sanh mọi loài mới có 
thể chấm dứt được hận thù. Chính vì thế mà trong kinh Pháp Cú, Đức 
Phật dạy để chế ngự sân hận, chúng ta phải phát triển lòng từ bi bằng 
cách thiển quán vào lòng từ bi. Theo Phật giáo, căn bản của sự sân 
giận thường thường là do sự sợ hãi mà ra. Vì khi chúng ta nổi giận lên 
thường chúng ta không còn sợ hãi điều gì nữa, tuy nhiên, đây chỉ là 
một loại năng lượng mù quáng. Năng lượng của sự giận dữ có tính 
cách tàn phá và không xây dựng được chuyện øì hết. Thật vậy, giận dữ 
thái quá có thể dẫn đến việc tự mình kết liễu đời mình. Vì vậy Đức 
Phật dạy: “Khi mình giận ai, hãy lui lại và ráng mà nghĩ đến một vài 
điều tốt của người ấy. Làm được như vậy, cơn giận tự nó sẽ nguôi đi.” 
Sự sân hận đốt cháy trong lòng chúng sanh, gây nên biết bao cảnh trái 
ý và thù nghịch cho người khác. Người sân hận nói năng thô bỉ không 
có chút từ bi, tạo nên không biết bao nhiêu là khổ não. Trong Tam 
Độc, mỗi thứ có một ác tính độc đáo khác nhau; tuy nhiên, sân hận có 
một tướng trạng vô cùng thô bạo, nó là kẻ thù phá hoại đường tu cũng 
như công hạnh của người tu Phật mạnh mẽ nhất. Lý do là khi một niệm 
sân hận đã sanh khởi trong tâm thì liền theo đó có muôn ngàn thứ 
chướng ngại khác lập tức hiện ra, ngăn trở con đường tu đạo, công 
hạnh cũng như sự tiến tu của người học đạo. Chính vì thế mà cổ đức có 
dạy rằng: “Nhứt niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai.” (có 
nghĩa là khi một niệm oán thù vừa chớm khởi, thì có ngần muôn cửa 
chướng khai mở). Thí dụ như đang lúc ngôi thiển, bỗng chợt nhớ đến 
người kia bạc ác, xấu xa, gây cho ta nhiều điều cay đắng xưa nay. Do 
nghĩ nhớ như thế nên tâm ta chẳng những không yên, mà còn sanh ra 
các sự buôn giận, bức rức. Thân tuy ngồi yên đó mà lòng dẫy đầy 
phiền não sân hận. Thậm chí có người không thể tiếp tục tọa thiển 
được nữa, cũng như không thể tiếp tục làm những gì họ đang làm vì 


1359 


tâm họ bị tràn ngập bởi phiền não. Lại có người bực tức đến quên ăn 
bỏ ngủ, nhiều khi muốn làm gì cho kẻ kia phải chết liền tức khắc mới 
hả dạ. Qua đó mới biết cái tâm sân hận nó luôn dày xéo tâm can và 
phá hoại con đường tu tập của người tu như thế nào. Chính vì thấy như 
thế mà Đức Phật đã dạy cách đối trị sân hận trong Kinh Pháp Hoa như 
sau: “Lấy đại từ bi làm nhà, lấy nhẫn nhục làm áo giáp, lấy tất cả pháp 
không làm tòa ngồi.” Chúng ta phải nên nghĩ rằng khi ta khởi tâm giận 
hờn phiền não là trước tiên tự ta làm khổ ta. Chính ngọn lửa sân hận 
ấy bên trong thì thiêu đốt nội tâm, còn bên ngoài thì nó khiến thân ta 
ngồi đứng chẳng yên, than dài, thở vắn. Như thế ấy, chẳng những 
chúng ta không cải hóa được kẻ thù, mà còn không đem lại chút nào 
an vui lợi lạc cho chính mình. Tu tập trong Phật giáo, nhất là thiển tập 
có thể giúp chúng ta quân bình được sân hận bằng sự chú tâm vào tâm 
từ. Khi sân hận nổi lên phải niệm tâm từ. Khi tâm nóng giận nổi lên 
chúng ta phải quân bình chúng bằng cách khai triển tâm từ. Nếu có ai 
làm điều xấu đối với chúng ta hay giận chúng ta, chúng ta cũng đừng 
nóng giận. Nếu sân hận nổi lên, chúng ta càng mê muội và tối tăm hơn 
người đó nữa. Hãy sáng suốt giữ tâm từ ái và thương người đó vì họ 
đang đau khổ. Hãy làm cho tâm tràn đây tình thương, xem người đang 
giận dỗi mình như anh, chị, em thân yêu của mình. Lúc bấy giờ chúng 
ta hãy chú tâm vào cảm giác từ ái, và lấy sự từ ái làm để mục thiển 
định. Trải lòng từ đến tất cả chúng sanh trên thế gian nầy. Chỉ có lòng 
từ ái mới thắng được sự sân hận mà thôi. 

Thấy Được Tai Hại Của Sự Tâm Cầu Vô Tận Nền Luôn Thiểu 
Dục Tr¡i Túc Trong Đời Sống Hằng Ngày: Sự Tâm Câu Vô Tận: Hành 
giả tu Phật nên luôn nhớ rằng tu tập mà không có cái tâm cầu danh 
cầu lợi, đã diệt trừ được năm gốc rễ của địa ngục, tức là tiển tài, sắc 
dục, danh tiếng, ăn và ngủ, không có tâm luyến ái vào những thứ ấy 
trong mọi hoàn cảnh, trong mọi lúc, ấy đích thực là hành giả tu theo 
Phật. Chúng ta phải cố gắng tu tập bằng công phu của chính mình. Chớ 
ham danh tiếng, lợi lộc, vân vân. Phải tu tập theo tinh thần của chư Bồ 
Tát Văn Thù, Phổ Hiển, Quán Âm, Địa Tạng, cùng các Bồ Tát khác vì 
các vị Bồ Tát thường lấy sự thành tựu của chúng sanh làm sự thành tựu 
của chính mình. Các ngài không phân biệt người với ta. Bồ Tát thường 
nghe thấy rồi tùy hỷ tán thán công đức của mọi người. 7Thiểu Dục Tri 
Túc: Thiểu dục là có ít dục lạc; tri túc là biết đủ. Thiểu dục tri túc là ít 
ham muốn mà thường hay biết đủ. Tri túc là bằng lòng với những điều 


1360 


kiện sinh hoạt vật chất tạm đủ để sống mạnh khỏe tiến tu. Tri túc là 
một phương pháp hữu hiệu nhất để phá lưới tham dục, để đạt được sự 
thảnh thơi của thân tâm và hoàn thành mục tiêu tối hậu của sự nghiệp 
tu tập. Thiểu dục là có ít dục lạc hay ít ham muốn. Ở đây “ham muốn” 
không chỉ gồm ham muốn tiền bạc và vật chất, mà còn mong ước địa 
vị và danh vọng. Ham muốn cũng chỉ về sự mong muốn được những 
người khác thương yêu và phục vụ. Trong đạo Phật, một người đã đạt 
đến mức độ tâm thức thâm sâu thì sẽ có rất ít các ham muốn mà có khi 
còn thờ ơ với chúng nữa là khác. Chúng ta cũng nên chú ý rằng một 
người như thế thờ ơ với những ham muốn thế tục, nhưng người ấy lại 
rất khao khát với chân lý, tức là người ấy có sự ham muốn lớn lao đối 
với chân lý, vì theo đạo Phật, thờ ơ với chân lý là biếng nhác trong đời 
sống. Thiểu dục cũng còn có nghĩa là thỏa mãn với những thâu đạt vật 
chất ít ỏi, tức là không cảm thấy buồn bực với số phận của mình và 
không lo lắng nhiều đến việc đời. Tuy nhiên, đây không có nghĩa là 
không quan tâm đến sự tự cải tiến của mình, mà là cố gắng tối đa với 
một thái độ không chán nản. Một người như thế chắc chắn sẽ được 
người chung quanh biết tới. Mà dù cho những người chung quanh có 
không biết tới đi nữa, thì người ấy cũng cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc 
và theo quan điểm tâm linh thì người ấy đang sống như một vì vua vậy. 
Có hai thứ cần phải thiểu dục. Thứ nhất là thức ăn, thứ hai là sắc đẹp; 
một cái gọi là thực dục, một cái gọi là sắc dục. Hai thứ nầy giúp đở 
cho vô minh làm đủ thứ chuyện xấu, nên Đức Khổng Phu Tử có day: 
“Thực, sắc tánh dã.” Nghĩa là háo ăn, háo sắc đều là bản tánh của 
chúng sanh. Người tu Phật phải biết tại sao vô minh chẳng phá được? 
Tại sao phiển não cũng không đoạn được? Tại sao trí huệ chẳng hiển 
lộ? Chỉ do bởi mình không biết thiểu dục đó thôi. Phật tử chân thuần 
nên nhớ rằng ăn uống thì trợ giúp cho dục vọng, dục vọng lại làm tăng 
trưởng vô minh. Một khi đã có lòng tham ăn rồi thì sau đó sẽ là tham 
sắc. Con trai thì ham muốn nữ sắc, con gái thì ham muốn nam sắc, cứ 
thế mà quyến luyến không rời và không thể nào nhìn sự vật thấu suốt 
được. Ăn uống bao nhiêu thứ thành chất bổ dưỡng, hễ chất bổ dưỡng 
sung mãn thì sanh lòng ham mê sắc dục. Phật tử chân thuần nên luôn 
nhớ rằng đồ ăn càng ít ngon chừng nào càng tốt chừng ấy. Không nên 
coi quá trọng vấn đề ăn uống. Ăn là để duy trì mạng sống mà tu tập, vì 
thế nên tiết độ trong ăn uống: không cần phải ăn đồ ăn ngon, mà cũng 
không ăn những đồ đã bị hư hoại, vì cả hai đều có hại cho sức khỏe 


1361 


của mình. Tri túc là biết đủ và thỏa mãn với những gì mình có ngay 
trong lúc nầy. Tri túc là đặc điểm của hạnh phúc cá nhân. Phàm phu 
thường nghĩ rằng tri túc rất khó trau đổi và phát triển. Tuy nhiên, nếu 
chúng ta kiên trì đũng mãnh, và quyết tâm kiểm soát những tư tưởng 
bất thiện cũng như hậu quả gây ra do bởi không biết tri túc, thì chúng 
ta sẽ cảm thấy luôn hạnh phúc với những gì mình đang có. Đối với 
những người có trí tuệ, biết quyển biến, tháo vát, khéo an nhẫn với 
cảnh đời, biết suy cùng nghĩ cạn, thì trong cảnh ngộ nào cũng vẫn an 
nhiên bình thản. Với hoàn cảnh giàu sang thì biết đủ theo cảnh giàu 
sang, với cảnh nghèo hèn thì biết đủ theo nghèo hèn. Thật vậy, trong 
đời sống hằng ngày, chúng ta làm đủ cả mọi việc, suy tính đủ mọi 
phương cách, chước mầu, thậm chí đến việc không từ nan bất cứ thủ 
đoạn nào, miễn sao cho mình được lợi thì thôi, còn thì tổn hại cho ai 
cũng không cần nghĩ đến. Thử hỏi chúng ta làm như vậy để chi? Chẳng 
qua là để có cuộc sống tốt đẹp hơn, ăn mặc, nhà cửa, cất chứa tiễn bạc 
nhiều hơn. Nhưng suy nghĩ kỹ chúng ta sẽ thấy mặt trời mọc, đứng 
bóng, rồi lặn và biến mất về đêm; trăng đầy rồi khuyết, rồi mất hẳn 
ánh sáng; gò cao đổi thành vực thắm, biển cả hóa nương dâu, vân vân. 
Cuộc đời xưa nay thịnh suy, đắc thất, vinh nhục, bổng trầm, còn mất, 
hợp tan, chỉ là lẽ thường chớ đâu có gì được tổn tại mãi, tất cả rỗi cũng 
về với hư không. Thế nên người trí phải luôn biết tri túc với hoàn cảnh 
hiện tại. Đức Phật tán dương cuộc sống đơn giản, cuộc sống đơn giản 
dẫn đến việc mở mang tâm trí con người. Chính vì thế mà Đức Phật 
luôn thuyết giảng sự lợi ích cho các thầy Tỳ Kheo về tri túc trên những 
món như sau: Y áo mà các thầy nhận được, dù thô hay dù mịn; đồ cúng 
dường hay thực phẩm các thầy nhận được, dù ngon hay không ngon; 
nơi ở mà các thầy nhận được, dù đơn sơ hay sang trọng. Ai mà mãn ý 
với ba điều trên đây có thể giảm được lòng ham muốn và đồng thời in 
sâu vào tâm khẩm những thói quen của một cuộc sống đơn giản. 

Biết đủ và thỏa mãn với những gì mình có ngay trong lúc nầy. Tri 
túc là đặc điểm của hạnh phúc cá nhân. Phàm phu thường nghĩ rằng tri 
túc rất khó trau dôi và phát triển. Tuy nhiên, nếu chúng ta kiên trì 
dũng mãnh, và quyết tâm kiểm soát những tư tưởng bất thiện cũng như 
hậu quả gây ra do bởi không biết tri túc, thì chúng ta sẽ cảm thấy luôn 
hạnh phúc với những gì mình đang có. Đối với những người có trí tuệ, 
biết quyền biến, tháo vát, khéo an nhẫn với cảnh đời, biết suy cùng 
nghĩ cạn, thì trong cảnh ngộ nào cũng vẫn an nhiên bình thản. Với 


1362 


hoàn cảnh giàu sang thì biết đủ theo cảnh giàu sang, với cảnh nghèo 
hèn thì biết đủ theo nghèo hèn. Thật vậy, trong đời sống hằng ngày, 
chúng ta làm đủ cả mọi việc, suy tính đủ mọi phương cách, chước mầu, 
thậm chí đến việc không từ nan bất cứ thủ đoạn nào, miễn sao cho 
mình được lợi thì thôi, còn thì tổn hại cho ai cũng không cần nghĩ đến. 
Thử hỏi chúng ta làm như vậy để chi? Chẳng qua là để có cuộc sống 
tốt đẹp hơn, ăn mặc, nhà cửa, cất chứa tiền bạc nhiều hơn. Nhưng suy 
nghĩ kỹ chúng ta sẽ thấy mặt trời mọc, đứng bóng, rồi lặn và biến mất 
về đêm; trăng đây rồi khuyết, rồi mất hẳn ánh sáng; gò cao đổi thành 
vực thẳm, biển cả hóa nương dâu, vân vân. Cuộc đời xưa nay thịnh 
suy, đắc thất, vinh nhục, bổng trầm, còn mất, hợp tan, chỉ là lẽ thường 
chớ đâu có gì được tổn tại mãi, tất cả rồi cũng về với hư không. Thế 
nên người trí phẩi luôn biết tri túc với hoàn cảnh hiện tại. Đức Phật tán 
dương cuộc sống đơn giản, cuộc sống đơn giản dẫn đến việc mở mang 
tâm trí con người. Chính vì thế mà Đức Phật luôn thuyết giẳng sự lợi 
ích cho các thầy Tỳ Kheo về tri túc trên những món như sau: Y áo mà 
các thây nhận được, dù thô hay dù mịn; đổ cúng dường hay thực phẩm 
các thầy nhận được, dù ngon hay không ngon; nơi ở mà các thầy nhận 
được, dù đơn sơ hay sang trọng. Ai mà mãn ý với ba điều trên đây có 
thể giảm được lòng ham muốn và đồng thời in sâu vào tâm khẩm 
những thói quen của một cuộc sống đơn giản. 

Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng đối với đạo Phật, dục lạc 
ngũ trần thật là phù du và hư ảo, chợt đến rồi chợt đi. Phải chăng đó là 
hạnh phúc thật sự khi mình cứ mãi săn đuổi một cái gì mong manh, 
mau tàn và luôn thay đổi? Hãy nhìn xem biết bao nhiêu điều phiền 
toái khó khăn mà chúng ta gặp phải khi chúng ta cứ mãi đi tìm những 
cảm giác mà chúng ta cho là hạnh phúc. Nhiều người vì quá ham muốn 
hưởng thụ lạc thú nên họ đã có những hành vi phạm pháp, gây ra 
những tội ác tầy trời khiến cho người khác phải khổ đau phiền não. Họ 
chỉ nghĩ đến lạc thú tạm bợ của giác quan mà quên đi sự khổ đau của 
người khác. Họ không hiểu được hậu quả tai hại, những kết quả thẩm 
khốc họ phải gặt lấy sau nầy do những tội lỗi mà họ đã gây ra. Ngay 
cả hạng phàm phu tục tử vẫn có thể biết được những phút giây hạnh 
phúc ngắn ngủi và những khổ đau mà họ phải gánh lấy là không cân 
xứng, không đáng để họ đeo đuổi theo dục lạc trần thế. Phật tử chân 
thuần nên luôn nhớ rằng đau khổ đi liền theo ham muốn. Mọi vấn để 
trên thế gian có gốc rễ từ những ham muốn dục lạc ngũ trần. Vì con 


1363 


người muốn tiếp tục hưởng thụ dục lạc ngũ trần mà có những bất hòa 
trong gia đình. Cũng vì nhu cầu hưởng thụ dục lạc mà bạn bè hàng 
xóm đôi khi không thể cư xử tốt đẹp với nhau. Cũng vì dục lạc ngũ 
trần mà người nầy chống lại người kia, nước nầy chống lại nước kia. 
Cũng chính vì dục lạc ngũ trần mà biết bao nhiêu điều khổ đau, phiền 
não, và mọi thứ phiễển toái đã xãy ra trên khắp thế giới. Cũng chính do 
dục lạc ngũ trần mà con người trở nên dã man, độc ác, tàn bạo và mất 
hẳn nhân tánh. 

Thiền Tập Và Lễ Lạy Trong Đời Sống Hằng Ngày: Lễ lạy tất 
quan trọng, đó là hình thức biểu hiện bên ngoài một phần việc thực tập 
thiển định của chúng ta. Hình thức lễ lạy phải được thực hiện một cách 
đúng đắn. Đầu phải sát xuống sàn, cùi chỏ phải để gần đầu gối và hai 
đầu gối phải cách nhau một gang tay. Lạy chầm chậm và chánh niệm 
trong thân thể của chúng ta. Đó là cách chữa bệnh kiêu ngạo, ngã 
mạn. Chúng ta phải lễ lạy thường xuyên. Khi lạy ba lạy, chúng ta có 
thể giữ trong mình ba đặc tính quý báu: Phật, Pháp, Tăng; đó là đức 
tính của tâm trong sạch sáng suốt và bình an. Lễ lạy dùng hình thức 
bên ngoài để tự huấn luyện mình, làm cho cơ thể và tâm hồn trở nên 
điều hòa. Đừng để rơi vào khuyết điểm là xem người khác lễ lạy như 
thế nào. Phán đoán người khác chỉ làm gia tăng tính tự kiêu, ngã mạn 
của chúng ta mà thôi. Thay vì phán đoán người khác hãy xem xét 
chính mình, lễ lạy thường xuyên sẽ giúp chúng ta dân dần loại bổ được 
tính ngã mạn cống cao. Cách lễ Phật lại phải hết sức nhẹ nhàng chậm 
rãi, lễ niệm song hành, thân miệng hợp nhất. Nếu thêm vào đó ý thành 
khẩn tha thiết, thì thành ra ba nghiệp đều tập trung, ngoài câu Phật 
hiệu, không còn một tơ hào vọng niệm. Phương pháp nầy có sở năng 
phá trừ hôn trầm, công đức và hiệu lực rất to lớn, vì hành giả vận dụng 
cả ba nghiệp để trì niệm. Cư sĩ Vương Nhật Hưu khi xưa từng áp dụng 
cách trên đây, mỗi ngày đêm ông lễ niệm trung bình là một ngàn lạy. 
Nhưng dường như đây là lối niệm đặc biệt của hạng người tâm lực tinh 
tấn, thiếu khả năng tất khó vững bền, bởi lạy lâu thân thể mõi mệt dễ 
sanh chán nãn. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng lễ lạy có công 
năng giúp chúng ta từ bổ tánh kiêu ngạo, một trong những vấn đề lớn 
nhất trên bước đường tu tập. Phật tử chân thuần cũng nên luôn nhớ 
rằng mỗi việc mình làm đều là một hình thức lễ lạy. Khi đi, mình đi 
thật trang nghiêm như lúc đang lễ lạy, khi đứng, mình đứng thật trang 
nghiêm như lúc đang lễ lạy, khi ngồi, mình ngồi thật trang nghiêm như 


1364 


lúc đang lễ lạy, khi nằm, mình cũng nằm thật trang nghiêm như lúc 
đang lễ lạy vậy. Lại nữa, khi ăn, mình ăn thật trang nghiêm như lúc 
đang lễ lạy, khi nói chuyện với người khác, mình cũng nói thật trang 
nghiêm như lúc mình đang lễ lạy. Làm được như vậy tức là mình đang 
vượt ra ngoài sự ích kỷ, và mình cũng đang ứng dụng thiển trong đời 
sống hằng ngày của chính mình. 

Người Cố Gắng Sống Với Đạo Phật Luôn Có Sự Thư Giản Trong 
Đời Sống Hằng Ngày: Thư giản có nhiều cái lợi. Nó có thể giúp cho 
chúng ta cảm thấy thoải mái hơn, suy nghĩ rõ ràng hơn, và xả bổ đi 
những triệu chứng bực bội khó chịu của sự căng thẳng thần kinh, như là 
nhức đầu và sự co thắc nơi các cơ thịt. Hoặc bạn phải nghỉ ngơi sau 
một ngày căng thẳng, hoặc bạn phải chế ngự sự căng thẳng thần kinh 
của bạn một cách dài hạn. Một buổi thực tập thư giản có thể rất có 
hiệu quả trong việc giúp bạn lấy lại trạng thái bình thản hơn. Có nhiều 
cách thư giản. Tuy nhiên, ba bước kể sau đây là những bước đơn giản 
và lợi lạc nhất cho những người tại gia bận bịu công việc nhất: thở vào 
thật sâu, thư giản các cơ thịt, đoạn thở ra thật dài, trong trạng thái hoàn 
toàn thư giản. Làm như vậy khoảng chừng 10 lần. Khi thực tập những 
bước nầy, tránh bị xao lãng là việc rất quan trọng đối với bạn. Bạn nên 
cố gắng thực tập một hay hai lần trong một ngày, mỗi lần khoảng 20 
phút. Mặc dầu bạn phải mất từ 2 đến 3 tuần lễ để phát triển những kỷ 
thuật thư giản, nhưng một khi bạn đã huấn luyện tâm bạn thư giản, bạn 
sẽ có khả năng tạo ra những cảm giác thư giản đáng khích lệ. Thân thể 
của bạn phản ứng lại với những tư tưởng hay tình trạng căng thẳng. Từ 
từ thư giản nơi cơ thịt có nghĩa là làm căng lên rồi buông thả mỗi cơ 
thịt nhằm tạo ra một cảm giác thư giản sâu hơn. Việc nầy có thể giúp 
bạn giảm thiểu được sự căng thẳng nơi bắp thịt cũng như trạng thái lo 
âu. Lựa chỗ nào mà bạn có thể co duỗi thật thoải mái, như trên một cái 
đệm hay sàn nhà có lót thẩm. Bạn nên căng các nhóm cơ thịt khoảng 
từ 5 đến 10 giây đồng hồ, căng cho cứng nhưng không đến độ quá câu 
thúc như bị chuột rút. Sau đó buông xả hoàn toàn và thư giản từ 10 đến 
20 giây. Trước khi Thư Giản: Nắm chặt bàn tay lại. Duỗi thẳng cánh 
tay và co lại nơi cổ tay. Nắm chặt bàn tay lại thành nắm tay, rồi co 
giản hai tay ra vào. Cơ hai đầu và phần trên cánh tay. Nhún hai vai. 
Nhíu mày thật sâu. Nhắm mắt lại càng nhắm chặt càng tốt (với những 
ai mang contact-lens, nên tháo ra trước khi tập). Gò má và cằm, nhăn 
mặt từ lổ tai nầy đến lổ tai kia. Chung quanh miệng, bậm môi thật 


1365 


chặt. Phía sau phần cổ, tì đầu thật mạnh vào đệm hay sàn nhà. Phía 
trước cổ, chạm cằm vào ngực. Thở vào thật sâu, giữ lại một chút, rồi 
thở ra. Ếnh lưng lên khỏi sàn. Bắ/ đầu Thư Giản: Ngồi thật yên lặng 
tại một nơi thật thoải mái, mắt nhắm lại. Sự thở sâu vào có thể mang 
lại cảm giác an lạc khi bạn có chủ địch như vậy. Việc nầy có thể giúp 
bạn buông xả những căng thẳng và lo âu và tập trung một cách yên 
lặng vào những giây phút hiện tại. Bạn có thể đặt hai bàn tay trên 
bụng khi thở vào cho không khí vào xuống tận đơn điển (phần dưới 
rún), làm cho bụng bạn giản nở ra và làm cho bạn có cảm giác như 
phần nầy đang đẩy nhẹ vào hai tay của bạn. Toàn phần bụng của bạn 
phải thư giản hoàn toàn. Đoạn bạn đè nhẹ hai bàn tay lên phần bụng 
khi bạn thở ra. Nếu thích, bạn có thể tưởng tượng một cái bong bóng 
trong phần bụng của bạn đang xẹp từ từ khi bạn thở ra. Thực tập như 
vậy vài lần. Sau đó thở bạn lại thở vào thật sâu và thật chậm, tưởng 
tượng cơ thể bạn đang buông bỏ những căng thẳng khi bạn thở ra, bạn 
tự nhủ: “Tôi đang từ từ thư giản và an lạc hơn.” Bạn nên mặc quần áo 
rộng, thoải mái và tìm một nơi yên lặng để thực tập. Bắt đầu thực tập 
chừng khoảng một hay hai phút. Từ từ tăng dần lên 5 phút, thực tập 
như vậy năm bảy lần một ngày. Lúc ban đầu, thay vì ngồi bạn có thể 
sẽ cảm thấy dễ chịu nếu nằm trên giường hay trên sàn nhà để tập thở. 
Nằm ngữa, hai chân cong lên và hai bàn chân đặt thế nào cho thoải 
mái đối với bạn là được. Khi nằm xuống, nên tránh đừng nằm trên gối, 
giữ cho chân thẳng, hơi dang ra một chút, hai tay buông thống dọc hai 
bên thân mình, mắt nhắm lại, nhưng không nên suy tư sâu xa, hãy để 
cho tâm thư giãn, nhưng không phóng tâm đi đâu cả. Hãy để cho các 
cơ bắp trong thân thể nghỉ ngơi, hoàn toàn nghỉ ngơi trong vài phút. Có 
lúc chúng ta ngủ quên đi một vài phút, sau khi tỉnh giấc chúng ta sẽ 
cảm thấy thoải mái dễ chịu. Chúng ta có thể nghỉ ngơi như vậy, không 
những chỉ trong những giờ hành thiển, mà trong bất cứ lúc nào chúng ta 
cảm thấy mệt mỏi hay cảm thấy cần phải nghỉ ngơi. Nếu bạn cảm thấy 
đầu bị choáng váng hay lâng lâng, hoặc cảm thấy lo lắng, có thể bạn 
đã thở vào quá dài hay quá nhanh so với hơi của bạn. Nếu vậy, bạn 
nên ngưng thực tập thì triệu chứng nầy sẽ biến mất. Bạn cũng nên nhớ 
rằng thở vào và thở ra bằng mũi có thể giúp bạn tránh được sự tăng 
thông khí trong phổi quá nhanh. Khi đã có tiến triển, bạn nên thực tập 
thở sâu trong nhiều bối cảnh khác nhau, thí dụ như tại bàn viết, trong 
khi sắp hàng chờ đợi, hoặc ngay cả khi bạn đang xem truyền hình. Bạn 


1366 


nên kiên nhẫn và nhẹ nhàng với chính bạn. Tỉnh thức nơi hơi thở. Thở 
chậm và đều, tập trung vào hơi thở nơi phần bụng dưới chứ không phải 
nơi ngực (vì thở chỉ tới ngực là thở quá cạn). Với từng hơi thở ra, bạn 
có thể niệm hồng danh Phật (hay nói bất cứ chữ gì hay từ gì mà bạn 
thích) niệm thầm hay niệm lớn tùy thích. Bạn có thể lựa chọn, thay vì 
tập trung vào việc niệm danh hiệu, bạn có thể nhìn vào một vật gì đó. 
Những thao tác nây có thể giúp bạn làm cho tâm không xao lãng. Tiếp 
tục như vậy từ 10 đến 20 phút. Khi vọng tưởng đi vào tâm bạn, đừng 
chạy theo chúng. Hãy để chúng tự trôi dạt đi. Bạn nên ngôi yên lặng 
và đừng lo bạn có thành công trong việc thư giản sâu hay không. Điểm 
chủ yếu ở đây là bạn phải duy trì sự thụ động, phải để cho những vọng 
tưởng tự trôi dạt đi như những lọn sóng trên bãi biển. Thực tập từ 10 
đến 20 phút, một hay hai lần mỗi ngày, đừng nên tập sau khi ăn ít nhất 
là hai tiếng đồng hồ. Khi bạn đã quen thì phản ứng thư giản sẽ tự nhiên 
đến mà không cần dụng công nhiều cho lắm. Kinh Hành sau khi Thư 
Giản: Khi ngôi thư giản một lúc lâu hành giả có thể cảm thấy tay chân 
mỗi mệt hay đau nhức, và thấy cần được thoải mái đôi chút. Chừng đó 
hành giả có thể bắt đầu đứng dậy để đi kinh hành. Hành giả đi thật 
chậm và không cần để ý đến hơi thở nữa, mà phải để ý đến từng bước 
chân. Nếu tâm chúng ta rong ruổi thì kéo nó trở về với oai nghi đi mà 
không cần dính mắc vào những ý nghĩ nào khác. Nếu hành giả ngừng 
lại và nhìn chung quanh, tâm lúc nào cũng phải tỉnh thức và nhận biết 
rõ ràng là mình đang làm gì. Khi chân chạm đất ta biết chân ta đang 
chạm đất. Đi bộ cũng là một cách thực tập chánh niệm. Khi chúng ta 
đang theo một thời khóa thiển chúng ta phải cố gắng luôn tỉnh giác ở 
mọi nơi. Khi ngồi, khi đi, khi làm việc, khi ăn, uống, nói, CƯỜI, mặc 
quần áo, hay ngay cả khi chúng ta không nói, vân vân, chúng ta phải 
luôn tỉnh thức. Nếu chân tay chúng ta bị tê trong lúc ngồi thiển, tự 
nhiên chà xát và co duỗi chúng cho thoải mái. 

Để kết luận, Phật tử thuần thành luôn biết tự điều chỉnh mình trong 
dòng chảy cuộc đời. Charlotte Joko Beck viết trong quyển 'Không Có 
Gì Đặc Biệt: "Chúng ta giống như những lọn nước xoáy trong dòng 
sông cuộc đời. Trong suốt dòng chẩy đi tới, sông hay suối đều chạm 
phải những đá, những cành cây, hay những thứ bất thường khác dưới 
đất, tạo nên những chỗ nước xoáy chỗ này chỗ nọ. Nước vào chỗ xoáy 
chẩy qua thật nhanh qua những chỗ xoáy để tiếp tục tái hợp với dòng 
chảy của sông, cuối cùng gia nhập vào một chỗ xoáy khác, và cứ thế 


1367 


mà tuôn chảy. Dầu trong một thoáng, chỗ nước xoáy có vẻ như là một 
hiện tượng rời rạc, thật ra nước trong chỗ xoáy chính là dòng sông. Sự 
ổn định của chỗ nước xoáy chỉ là tạm thời. Năng lượng của dòng sông 
cuộc đời tạo nên những hình thái sống động, một con người, con mèo, 
hay con chó, cây cối và thảo mộc, rồi thì cái được cho là chỗ nước 
xoáy tự nó biến thể, xoáy nước bị cuốn đi và tái gia nhập vào dòng 
chảy lớn hơn. Năng lực như một xoáy nước đặc biệt, tan dần và nước 
chảy đi, có lẽ trong khoảnh khắc lại tạo thành chỗ xoáy nước mới." 
Phật tử thuần thành nguyện quyết chí sống tu với những giáo lý tuyệt 
vời mà đức Phật đã tuyên thuyết hơn hai mươi lăm thế kỷ về trước, 
chứ không theo đạo Phật chết. Đạo Phật chết là đạo Phật qua những 
hình thức tổ chức rườm rà, nghi lễ cổ điển, cúng kiến, kinh kệ bằng 
những ngôn ngữ xa lạ làm cho giới trẻ hoang mang. Từ đó giới trẻ nhìn 
về những ngôi chùa như một viện dưỡng lão của ông già bà cả, cho 
những người thiếu tự tin, hoặc cho những thành phần mê tín dị đoan. 
Ngoài ra, đạo Phật chết có mặt khi giáo lý nhà Phật chỉ được nói suông 
chứ không được thực hành. Nói rằng tin Phật chưa đủ; nói rằng biết 
giáo lý nhà Phật chỉ để nói thì thà là đừng biết. Thời gian bay nhanh 
như tên bay và ngày tháng bay qua như thoi đưa. Sóng trước đùa sóng 
sau. Cuộc đời lại cũng qua đi nhanh như vậy. Vô thường chẳng chừa 
một ai, tuổi già theo liền bên tuổi trẻ trong từng lúc, và chẳng mấy 
chốc chúng ta rồi sẽ già và hoại diệt chẳng để lại dấu vết gì. Phật tử 
thuần thành nên luôn nhớ rằng nếu chỉ tin suông theo Phật mà không 
hành trì, cũng không hơn gì tin theo đạo Phật chết. Điều này cũng 
giống như chúng ta đi vào một nhà hàng để đọc thực đơn chơi cho vui 
chứ không kêu món để ăn, chẳng có lợi ích gì cho mình cả. Vì thế, 
chúng ta nên luôn nhớ rằng Đạo mà không được thực hành là Đạo chết 
hay Đạo cùng; đức mà không đạt được bởi tu trì chỉ là đức giả. Nói 
tóm lại, sống tu với Đạo Phật trong sinh hoạt hằng ngày là con đường 
duy nhất đưa con người từ hung ác đến thiện lành, từ phàm đến Thánh, 
từ mê sang giác. 


Liying With Buddhism In Daily Activities 
A Summnary 0Ÿ Buddhisfs' Le: Buddhist 1s the one who believes In 


the Buddha, the Dharma, and the Sangha. One who accepts Buddhism 
as hIs relipgion. One who studies, disseminates and endeavors to live 


1368 


the fundamental principles of the Buddha-dharma. The Buddhist 
CommunIty consIsts of two øroups of people, the Sangha and the LaIty. 
The word “Sangha” means “friendly community”. It usually refers to 
the Buddhist monks and nuns. They live In monasterles. The laity 
includes Buddhist men and women who do not become monks and 
nuns. They usually live at home with ther families. Laymen or 
laywomen who remain at home and observe the eight commandmers. 
Buddhism does not demand of the lay follower all that a member of the 
Order 1s expec(ed to observe. But whether monk or layman, moral 
habits are essential to the upward path. One who becomes a Buddhist 
by taking the three refuges 1s expected, at least, to observe the Íive 
basic precepts which 1s the very starting point on the path. They are not 
restricted to a particular day or place, but are to be practiced 
throughout life everywhere, always. There Is also the possibility of 
their being violated, except those who have atfained stages of sanctIty. 
However, according to Buddhism, wrongdoing 1s not regarded as a 
“sn”, for the Buddha 1s not a lawyer or a judge who punished the bad 
and rewarded the good deeds of beings. Laypeople should always 
remember that the doer of the deed 1s responsible for his actions; he 
suffers or enJoys the consequences, and 1t 1s his concern either to do 
good, or to be a transgressor. A lay person 1s one who resides at home 
(n a family), not leaving home as a monk or a nun. All sincere 
Buddhists have had one and the same goal, which 1s the extinction of 
self. Generally speaking, their practices tend to foster such easily 
recognizable spirtual virtles as patilence, seremty, detachmeint, 
consideration and tenderness for others. Lay people are also called 
“Lalty” who observe the first eipght commandments, one of the eight 
differentiated rules of liberation for the eight orders. Also called 
“Outer company”. In contrast with the Inner company or the monks and 
nuns. Also called “White clothes” (said to be that of Brahmans and 
other high-class people), but now the term 1s used for common people, 
especially latty or lay men. 

A lay person Is one who believes, accepts Buddhism as his religion, 
studies, disseminates and endeavors to live the fundamental principles 
of the Buddha-dharma. To become a Buddhist, one should take refuge 
1n the Three Gems, observe the five basic precepts, and know the main 
purposes of Buddhism. A lay person must take refuge in the Three 


1369 


Gems, practice the five commandments, and know the main purpose of 
Buddhism: “Not committing any evils, doing all good, purifying the 
mind, and understand the path to that goal.”” A lay Buddhist should 
always remember the followings: “Must be willing to change and 
repent when mistakes are made. Whatever harmful acts (karma) of the 
body, speech and mind that you have done In a disturbed mental state 
towards the Three Jewels of refuge, your parents, your venerable 
masters and all other sentlent beings, either grave or light (wrong 
doings) must be sincerely repented. A lay Buddhist should always g1ve 
the prlority to the purification of the three karmas of the body, speech 
and mind before anything else. Must be willing to abandon the 
tendencies to chase constantly after worldly matters. Must be willing to 
return to follow the Way of enlightenment. Must practice Just as the 
Buddha taught. A lay Buddhist should always not to look for people”s 
mistakes. The Buddha taught: “When we do not see others” mistakes or 
see only our own riphtness, we are naturally respected by seniors and 
admrired by Juniors.” According to the Dharmapada, sentence 50, the 
Buddha taught: “Let not one look on the faults of others, nor things left 
done and undone by others; but one”s own deeds done and undone.” À 
lay Buddhist should always be content with few desires. Content with 
few desires. “Thiểu Dục” means having few desires; “tri túc” means 
being content. Knowing how to feel satisied with few possesslons 
means being content with material conditions that allow us to be 
healthy and strong enouph to practice the Way. “Knowing how to feel 
satisfied and being content with material conditlons” 1s an effective 
way to cut through the net of passions and desires, attain a peaceful 
state of body and mind and accomplish our supreme goal of cultivation. 
Although knowing that for laypeople whose lie 1s still subJect to 
worldly affatrs; however, a devotee should always follow the Buddha”s 
guidance 1n his daily life. The first step to becoming a member of the 
LaIty 1s to go for refuge in the Triple Gem (the Buddha, Dharma and 
Sangha). Then, they willingly observe the FIive Precepts In their dally 
life. The latty plays an Important role in Buddhism, as they care for and 
support the Sangha. They build the temples and monasteries. They ø1ve 
offerings of food, clothing, bedding and medicine to the Sangha. In 
return, the Sangha carriles on the work of Buddhism and teaches the 
laity on the Dharma. In this way the Sangha and the laity benefit each 


1370 


other and together, they keep the Dharma alive. Whether one 1s a 
member of the Sangha or the laity, they all are Buddhists and they 
should do thetr best to live an honest life, show compassion to all living 
beings and set a good example. Even when they are working or 
meditating, it should be for the benefit of others as well as for 
themselves. 

To help laypeople overcome their disturbing attitudes and stop 
committing harmful actions, the Buddha set out five precepts. During a 
brief ceremony performed by a monk or nun, laypeople can take 
refuge in the Triple Gem: Buddha, Dharma, and Sangha. At the same 
time, they can take any of the five lay precepts and become either an 
upasaka or upasika. When performing the ceremony, some masf€rs 
include only the first precept of not killing, and let laypeople decide 
themselves to take any or all of the other four. Other masters give all 
five precep(s at the time of giving refuge. Laypeople may also take 
eight precepts for a period of 24 hours every month. Many laypeople 
like to take the eight precepts on new and full moon days, or the end of 
the lunar month, or on Buddhist festivals, although they may be taken 
on any day. The first five of these eight are similar to the five lay 
precpets, with the expception that the precpet against unwise sexual 
behavior become abstinent from sex, because the precepts are kept for 
only one day (see Eight precepts). In Thailand's and Cambodia's 
traditions, there 1s a custom whereby most young men become monks 
and hold the Sramanera precepts for three months, at least once during 
therr lives. They usually do this when they are young adults as 1t ø1Vves 
them a foundation In sfrict ethics and 1s very auspicious for therr 
families. At the end of the three month period, they give back theIr 
precepts and return to worldly family life. 

Sense Restraimnt Play Important Roles im Daly Activiies: 
According to Buddhism, six faculties play very Imporftant roles In our 
daily activities. Buddhist practitioners should always contemplate on 
the six facultiles are the main reasons that cause human beings to fall 
Iinto hells, to be reborn in the realm of the hungry ghosfs, or animals, 
asuras, devas, or human beings, etc. It 1s asreeable that the six faculties 
that help us maintain our daily activitles, but they are also the main 
factors that bring sufferings and afflictions to our body and mind. They 
are the main agents that cause us to create unwholesome karma, and 


1371 


eventually we wIll fall into evil ways because of them. Do not think 
that the eyes are that great, just because they help us see things. Ït 1s 
exactly because of their help that we gIve rise to all kinds of sufferings 
and afflictions. For Instance, when we see an aftractive person of the 
Opposite sex, we become greedy for sex. lf we do not get what we 
want, we wIll be afflicted; and 1f we get what we want, we will also be 
afflicted. The other faculties, ear, nose, tongue, body and mind are the 
same way. They make one øIve rise to many sufferings and afflictions. 
Therefore, the Buddha advised his disciples thus: “You should cultivate 
unfil you are unaware of heaven above, people In between, and earth 
below.” If we cultivate until the time heaven, earth, people, east, west, 
south, north, etc., can no longer impact our six faculties, then at that 
poInt we are liberated from all hindrances. 

The six sense-organs can be entrances to the hells; at the same 
time, they can be some of the most Iimportant entrances to the great 
enlightenment; for with them, we create karmas and sins, but also with 
them, we can practise the right way. According to the Sangiti Sutta In 
the Long Discourses of the Buddha, there are five roots or facultles 
(indriyani): Eye 1s one of the six senses on which one relies or from 
which knowledge 1s received. Ear 1s one of the sIx unions of the six 
sense organs with the six obJects of the senses, the ears 1s In union with 
sound heard. Nose 1s In union with the smell smelt, this 1s one of the six 
unions of the six sense organs with the six obJects of the senses. 
Tongue 1s In union with the taste tasted, this 1s one of the six unions of 
the six sense organs with the six obJects of the senses. Body 1s in union 
with the thing touched, this 1s one of the six unions of the six sense 
organs with the six obJects of the senses. And the mind 1s in union with 
the dharma thought about. 

The Buddha said: “Karma that you have made for yourself can 
only disappear If you want It to. No one can make you want 1t to 
disappear. I have many kinds of medicine, but I can”t take 1t for you.” 
Therefore, we should be mindful of 1t throughout the day. But do not 
overdo 1t. Walk, eat, and act naturally, and then develop natural 
mindfulness of what 1s going on within ourselves. To fÍorce our 
medifation or force ourselves Into awkward pafterns 1s another form of 
craving. Patience and endurance are necessary. lÝ we act naturally and 
are mindful, wIisdom will come naturally. It 1s obvious that during 


1372 


meditation, the six organs are closed and purified in order to develop 
therr unlimited power and Interchange (in the case of Buddha). This 
full development enables the eye to see everything In a great 
chiliocosm from 1s hipghest heaven down to 1fs lowest hells and all the 
beIngs past, present, and future with all the karma of each. 

In the six sense-organs, thought, the mind-sense, the sixth of the 
senses, the perception of thinking or faculty of thinking or the thinking 
mind. According to Most Venerable Piyadassi In “The Buddha's 
Anclent Path,” faculty of mind recognizes mental obJects, we know, IS 
not something tangible and perceptible like the other five faculties, 
which recognizes the external world. The eye cognizes the world of 
colors (vanna) or visible obJects, the ear audible sounds, and so forth. 
The mind, however, cognizes the world of ideas and thoughts. Faculty 
of mind literally means “chief” or “lord”. Forms can only be seen by 
the faculty of the eye and not by the ear, hearing by the faculty of the 
ear, and so on. When 1t comes to the world of thoughts and ideas the 
faculty of the mind lord over the mental realm. The eye can not think 
thoughts, and collect Ideas, but If 1s Instrumental in seeing visible 
forms, the world of eolors. 

Buddhist Practitioners's sense restraint Is proper practice. We 
should be mindful of it throughout the day. But do not overdo 1t. Walk, 
eat, and act naturally, and then develop natural mindfulness of what 1s 
goIing on within ourselves. To force our meditation or force ourselves 
ino awkward patterns Is another form of craving. Patience and 
endurance are necessary. lf we act naturally and are mindful, wisdom 
wIll come naturally. Besides, practicing meditation can lead to pure 
and obJective observation and 1s Intended to prevent emotions such as 
Joy, sadness, love, Jealousy, sympathy, antipathy, desire, hatred, ect. 
Buddhist Practiloners always consider the six senses are obJects of 
mediftation practices. According to Bikkhu Piyananda in The Gems Of 
Buddhism Wisdom, you must always be aware of the sense organs such 
as eye, ear, nose, tongue and body and the contact they are having with 
the outside world. You must be aware of the feelings that are arIsing as 
a result of this contact. Eye 1s now In contact with forms (rupa). Ear 1s 
now In confact with sound. Nose 1s now in conatct with smell. Tongue 1s 
now In contact with taste. Body 1s now in confact with touching. Mind 1s 
now 1n contact with all thíngs (dharma). According to the 


1373 


Samannaphala Sutta in the Long Discourses of the Buddha, the Buddha 
taught about “a guardian of the sense-door.” How does a monk become 
a guardian of the sense-door? Here a monk, on seeing a visible obJect 
with the eye, does not grasp at IS majJor signs or secondary 
characteristics. Because greed and sorrow, evil unskilled states, would 
overwhelm him 1f he dwelt leaving this eye-faculty unguarded, so he 
practises guading 1t, he protects the eye-faculty, develops restraint of 
the eye-faculty. On hearing a sound with the ear...; on smelling an 
odour with the nose...; on tasting a flavour with the tongue...; on 
feeling an obJect with the body...; on thinking a thought with the mind, 
he does not grasp at Its majJor signs or secondary characteristics, he 
develops restraint of the mind-faculty. He experlences within himself 
the blameless bliss that comes from maintaining this Ariyan guarding 
of the faculties. 

Try to Balance Lust in Daily LỰc: Only 1f we have no desire for 
ourselves; If we are working and earning money In order to help other 
people; If we make cultivation our business and our business 1s 
cultivation only, then how clear and happy our life will bel However, 
most people don't understand this. They are only interested in making 
a lot of money or becoming successful in worldly business. Remember, 
this 1s only a small “P. Devout Buddhists should make a lot of money to 
help all people, then even we create our worldly business, 1t 1s a good 
business. lt 1s a selfish desire for more than we need or deserve, such 
as food, house, car, wealth, honors, etc. Eyes are longing for viewing 
beautiful forms without any satisfaction, ears are longing for melodious 
sounds, nose 1s longing for fragrance, tongue 1s longing for delicate 
tastes, body 1s longing for soothing touches, and mind 1s longing for 
Varlous emotions of love and hate from self and others. Human beings” 
greediness 1s like a barrel without bottom. It 1s Just as the great ocean 
obfaining continuously the water from hundreds and thousands of large 
and small rivers and lakes everyday. In this Dharma Ending Age, 
sentlent beings, especially human beings use every method to 
manipulate and harm one another. Sentient beings” lives, especially, 
those of human beings" are already filled with pain and sufferings, now 
there are even more pain and sufferings. Through tricks, expedients, 
and manipulations we try to reach our goal Irrespective of whatever 
happens to others. Greed 1s a powerful mental force that drives people 


1374 


to fight, kill, cheat, lie and perform various forms of unwholesome 
deeds. The desires are boundless, but our ability to realize them 1s not, 
and unfulfilled desires always create suffering. When desires are only 
partially fulfilled, we have a tendency to continue to pursue until a 
complete fulfilliment 1s achieved. Thus, we create even more suffering 
for us and for others. We can only realize the true happiness and a 
peaceful state of mind when our desires are few. This 1s one of the 
great steps towards the shore of liberation. The Buddha taupht: “Greed 
and desire are the cause of all unhappiness or suffering. Everything 
sooner or later must change, so do not become attached to anything. 
Instead devote yourself to clearing your mind and finding the truth, 
lasting happiness.” Knowing how to feel satisfied with few possesslons 
help us destroy greed and desire. This means being content with 
material conditions that allow us to be healthy and strong enough to 
cultivate. This 1s an effective way to cut through the net of passions and 
desires, atfain a peaceful state of mind and have more time to help 
others. Cultivation in Buddhism, especially meditation pracfices can 
help us balance “Lust" by contemplation of loathsomeness. Attachment 
to bodily form 1s one extreme, and one should keep the opposife 1n 
mind. Examine the body as a corpse and see the process of decay, or 
think of the parts of the body, such as lunøs, spleen, fat, feces, and so 
forth. Remembering these and visualizing the loathsome aspects of the 
body will free us from lust. Furthermore, through Zen, we can see the 
string of craving and attachment confines us fo samsara”s prison. In 
other words, craving and attachment are not only roots that prevent us 
from being sufficiently moved to renounce samsara, but they are also 
two of the main things that bind us to samsara. In order to overcome 
craving and attachment, we should contemplate on the Impurity of the 
body. When we are aftached to someone, for example, consider how 
that person 1s Just a sack full of six kinds of filthy substances. Then our 
attachment and craving will diminish. 

Try to PBalance Anger im Daily LỨỰc: Anger 1S an emotilonal 
response to something that 1s Inappropriate or unJust. If one does not 
obtainn what one Is greedy can lead to anger. Anger Is an emotion 
1nvolved In self-protection. However, according to Buddhist doctrines, 
anger manIfests Ifself in a very crude manner, destroying the 
practitioner In a most effective way. The Buddha makes It very clear 


1375 


that with a heart filled with hatred and animosity, a man cannot 
understand and speak well. A man who nurtures displeasure and 
animosity cannot appease his hatred. Only with a mind delighted in 
harmlessness and with loving kindness towards all creatures In him 
hatred cannot be found. Thus, according to the Buddha”s teachings in 
the Dharmapada Sutra, to subdue anger and resentment, we must 
develop a compassionate mind by meditating on loving kindness, pIty 
and compassion. According to Buddhism, the basis of anger 1s usually 
fear for when we get angry we feel we are not afraid any more, 
however, this 1s only a blind power. The energy of anger, IÝ If's not so 
destructive, 1t may not be of any consfructive. In fact, extreme anger 
could eventually lead us even to taking our own life. Thus the Buddha 
taught: “When you are angry at someone, let step back and try to think 
about some of the positive qualities of that person. To be able to do 
this, your anger would be reduced by 1fs own.” Anger Is a fire that 
burns In all human beings, causing a feeling of displeasure or hostility 
toward others. Angry people speak and act coarsely or pItiless, creating 
all kinds of sufferings. Of the three great poisons of Greed, Hatred and 
lgnorance, each has 1fs own unique evil characteristic. However, of 
these polsons, hatred 1s unimaginably destructive and 1s the most 
powerful enemy of one”s cultivated path and wholesome conducts. The 
reason 1s that once hatred arises from within the mind, thousands of 
karmic obstructions will follow to appear immediately, Iimpeding the 
practitioner from making progress on the cultivated path and learning 
of the philosophy of Buddhism. Therefore, the ancient virtuous beings 
taught: “One vindictive thought just barely surfaced, ten thousands 
doors of obstructions are all open.” Supposing while you were 
practicing meditation, and your mind suddenly drifted to a person who 
has often Insulted and mistreated you with bitter words. Because of 
these thoughts, you begin to feel sad, angry, and unable to maintain 
peace of mind; thus, even though your body 1s sitting there qulietly, 
your mind 1s filled with afflictions and hatred. Some may go so far as 
leaving their seat, stopping meditation, abandoning whatever they are 
doinng, and getting completely caught up in ther afflictions. 
Furthermore, there are those who get so angry and so depressed to the 
poInt where they can”t eat and sleep; for their satisfaction, sometimes 
they wish their wicked friend to die right before their eyes. Through 


1376 


these, we know that hatred 1s capable of trampling the heart and mind, 
destroying people”s cultivated path, and preventing everyone from 
practicing wholesome deeds. Thus the Buddha taught the way to tame 
hatred in the Lotus Sutra as follows: “Use great compasslon as a home, 
use peace and tolerance as the armor, use all the Dharma of Emptiness 
as the sitting throne.” We should think that when we have hatred and 
afflictions, the first thing that we should be aware of is we are bringing 
miserles on ourselves. The fire of hatred and afflictions Internally 
burns at our soul, and externally Iinfluences our bodies, standing and 
sitting restlessÌy, cryIng, moaning, screaming, etc. In this way, not only 
are we unable to change and tame the enemy, but also unable to gaIn 
any peace and happiness for ourselves. Cultivation in Buddhism, 
especially meditaton practices can help us balance “Anger” by 
contemplation of loving-kindness. When angry sfates of mind arIse 
strongly, balance them by developing feelings of loving-kindness. lf 
someone does something bad or gets angry, do not øget angry ourselves. 
lf we do, we are being more ignorant than they. Be wise. Keep 
compassion In mind, for that person 1s suffering. FIll our mind with 
loving-kindness as If he was a dear brother. Concentrate on the feeling 
of loving-kindness as a meditation subJect. Spread 1t to all beings In the 
world. Only through loving-kindness 1s hatred overcome. 

To See the Harms 0ƒ Unlimited Seeking & Try to Be Content With 
Few Desires and Satfisƒy With What We Haye At This Very Moment: 
The Harms oƒ Unlimited Seeking: Buddhist practitioners should always 
remember that to cultivate without thoughts of seeking fame and 
benefit, for they have already eradicated the five roots of the hell: 
wealth, sex, fame, food, and sleep 1m all circumstances. We should 
cultivate the Way with our own effort. Do not crave fame and profits. 
We should follow the spirt of the Bodhisattvas ManJusn, 
Samantabhadra, Avalokitesvara, Ksitigarbha, and other Bodhisattvas 
for they feel that living beings” accomplishments are the same as theIr 
own accomplishment. They do not make dictinctions between self and 
others. Bodhisattvas joyfully support the merit and virtue they see and 
hear others doIng. Comfent With Few Desires and Satfisfy With What We 
Have At Thịs Very Momenr: Content with few desires means having 
few desires; “tri túc” means being content. Knowing how to feel 
satisied with few possessions means being content with materlal 


1377 


conditions that allow us to be healthy and strong enough to practice the 
Way. “Knowing how to feel satisfied and being content with material 
conditions” 1s an effective way to cut through the net of passions and 
desires, attain a peaceful state of body and mind and accomplish our 
supreme goal of cultivation. Being content with few desires means 
having few desires. Here “desires” Iinclude not only the desire for 
money and material things but also the wish for status and fame. It also 
Iindicates seeking the love and service of others. In Buddhism, a person 
who has attained the mental stage of deep faith has very few desires 
and 1s Indifferent to them. We must note carefully that though such a 
person 1s Indifferent to worldly desires, he 1s very eager for the truth, 
that 1s, he has a great desire for the truth. To be indifferent to the truth 
1s to be slothful in life. To be content with few desires also means to be 
satisied with little material gain, that 1s, not to feel discontented with 
one”s lot and to be free from worldly cares. Nevertheless, this does not 
mean to be unconcerned with self-improvement but to do one”s bestf In 
one”s work without discontent. Such a person will never be Ignored by 
those around him. But even If people around him ignored him, he 
would feel quite happy because he lives like a king from a spiritual 
poInt of view. We must have few desires In two areas: the desires for 
food and sex. Food and sex support Ignorance In perpetrating all sort of 
evil. Thus, Confucius taught: “Food and sex are part of human nature.” 
That 1s to say we are born with the craving for foos and sex. Why 1s that 
we have not been able to demolish our Ignorance, eliminate our 
afflictions, and reveal our wIsdom? Because we always crave for food 
and sex. Sincere Buddhists should always remember that food g1ves 
rise to sexual desire, and sexual desire gives rise to Ignorance. Once 
the desire for food arises, the desire for sex arises as well. Men are 
aftracted to beautiful women, and women are charmed by handsome 
men. People become Infatuated and obsessed and cannot see through 
therr desires. The nourishment from the food we eat 1s transformed Into 
reporductive essence; and once that essence 1s full, sexual desire 
arises. Sincere Buddhists should always remember that the less tasty 
the food 1s, the better. Food should not be regarded as too Importfant. 
Sincere Buddhists should practice moderation and eat only enough to 
sustain ourselves. We should neither eat very rích food, nor eat spoIÏlt 
food, for eIther one could ruin our health. To be satisfied with what we 


1378 


have at this very moment means satisfaction or contentment 1s a 
characteristic of the really happy Individual. The ordinary people seem 
to think that it 1s difficult to cultivate and develop contentmernt. 
However, with courage and determinatlon to control one”s evil 
Iinclination, as well as to understand the consequences of these evil 
thoughts, one can keep the mind from being soiled and experlence 
happIness through contentment. For those who have wisdom, know 
how to apply themselves and are able to endure life, and are able to 
thnk cleverly, wil find peace in his fate under whatever 
circumstances. With the conditions of wealth, one satisfies and 1s at 
peace with being wealthy; with the conditions of poverty, one safIsfies 
and 1s at peace with being Impoverished. In fact, in our lifetime, we 
engage In all kinds of activities, think and calculate every Imaginable 
method without abandoning any plot, so long as 1t 1s beneficial, but 
whether or not our actions affect others we never care. We have been 
doing all these for what? For a better life, clothes, house, and for 
storinng more money. lf we think carefully, we wIll see that the sun 
rIses, reaches 1s stand still, and then 1t will set and disappears In the 
evening; a full moon will soon become haÏlf, quarter, then lose 1ts 
brightness; mountains become deep canyons; oceans become hills of 
berries, et(c. The way of life has always been rise and fall, success and 
failure, victory and defeat, lost and found, together and apart, le and 
death, etc., goes on consfantly and there 1s absolutely nothing that 
remain unchanged and eternal. People with wisdom should always 
satilsfy with their current circumstances. The Buddha extols simple 
living as being more conducive to the development of one”s mind. 
Thus, the Buddha always preaches the self-contentmernt for the benefit 
of the Bhikkhus as follow: The robes or clothes they receive, whether 
coarse or fine; alms or food they receive, whether unpalatable or 
deliclous; the abodes or houses they receive, whether simple or 
luxurious. Those who satisfy with these three conditions can reduce the 
desires, and at the same time develop the habits and values of simple 
living. 

Saftisfaction or contentment 1s a characteristic of the really happy 
individual. The ordinary people seem to think that 1t 1s difficult to 
cultivate and develop contentment. However, with courage and 
determination to control one”s eviÏl inclination, as welÏ as to understand 


1379 


the consequences of these evil thoughts, one can keep the mind from 
being soiled and experIence happiness through contentment. For those 
who have wisdom, know how to apply themselves and are able to 
endure life, and are able to think cleverly, wIll find peace 1n his fate 
under whatever circumstances. With the conditons of wealth, one 
satisfles and 1s at peace with being wealthy; with the conditions of 
poverty, one satisfies and Is at peace with being Impoverished. In fact, 
1n our lifetime, we engage in all kinds of activitles, think and calculate 
every Imaginable method without abandoning any plot, so long as 1f 1S 
beneficial, but whether or not our actions affect others we never care. 
We have been doing all these for what? For a better life, clothes, 
house, and for storing more money. If we think carefully, we will see 
that the sun rises, reaches Its stand still, and then it will set and 
disappears In the evening; a full moon will soon become haÏlf, quarter, 
then lose 1fs brightness; mountains become deep canyons; oceans 
become hills of berries, etc. The way of life has always been rise and 
fall, success and failure, victory and defeat, lost and found, together 
and apart, le and death, etc., goes on constantly and there Is 
absolutely nothing that remain unchanged and eternal. People with 
wisdom should always satisfy with their current circumstances. The 
Buddha extols simple living as being more conducive to the 
development of one”s mind. Thus, the Buddha always preaches the 
self-contentment for the benefit of the Bhikkhus as follow: The robes 
or clothes they receive, whether coarse or fine; alms or food they 
receive, whether unpalatable or delicious; the abodes or houses they 
receive, whether simple or luxurious. Those who satisfy with these 
three conditions can reduce the desires, and at the same time develop 
the habits and values of simple living. 

Devout Buddhists should always remember that to Buddhism, 
sensual pleasure are something fleeting, something that comes and 
goes. Can something be really called “Happiness” when 1t is here one 
moment and gone the next? Is 1t really so enJoyable to go around 
hunting for something so ephemeral, which 1s changing all the time? 
Look at the amount of trouble we have to go through to get all those 
sensual pleasures which we think wIll bring us happiness. Some people 
have such strong desire for pleasure that they will break the law, 
commIit brutal crimes and cause others to suffer Just so they can 


1380 


experience these pleasures. They may not understand how mụuch 
suffering they themselves will have to endure 1n the future as a 
consequence of the unwholesome acts they have committed. Even 
ordinary people may become aware that a disproportionate amount of 
suffering 1s necessary to bring together a few moments of happiness, so 
much that it really 1s not worth it. Devout Buddhists should always 
remember that suffering will always follow craving. All the problems 
In this world are rooted In the desire for pleasure. Ít 1s on account of 
the need for pleasure that quarrels occur within the family, that 
neiphbors do not get along well, that states have conflict and nations øo 
to War. Ït 1s also on account of sense-based pleasures that sufferings, 
afflictions, and all kinds of problems plague our world, that people 
have gone beyond their humanness Into great cruelty and inhumanity. 
Mecditation Practices and Bowing in Daily Lc: Bowing 1s a very 
1mportant outward form of the practice that should be done correctly. 
Bring the forehead all the way to the floor. Have elbows near the 
knees about three Iinches apart. Bow slowly, mindful of our body. It 1s a 
good remedy for our conceit. We should bow often. When we bow 
three times, we can keep In mind the qualities of the Buddha, the 
Dharma, and the Sangha, that 1s, the qualities of purity, radiance, and 
peace. We use outward form to train ourselves, to harmonIze body and 
mind. Do not make mistake of watching how others bow. Judging 
others will only Increase our pride. Watch ourselves Instead. Bow 
often; get rid of our pride. The bowing should be supple yet deliberate, 
complimenting recitation, bowing and reciting perfectly synchronized. 
lf we add a sincere and earnest mind, body, speech and mind are 
gathered together. Except for the words Amitabha Buddha, there 1s not 
the slightest deluded thought. This method has the ability to destroy the 
karma of drowsiness. lís benefits are very great, because the 
practitioner engages In recitation with his body, speech and mind. A lay 
practitioner of old used to follow this method, and each day and night, 
he would bow and reciIte and average of one thousand times. However, 
this practice 1s the particular domain of those with strong mind-power. 
Lacking this quality, 1t 1s difficult to persevere, because with extended 
bowing, the body easilly grows weary, leading to discouragement. 
Devout Buddhists should always remember that “Bowing` has the 
ability to help us to get rid of our pride, one of the biggest problems for 


1381 


us on the way of cultivation. Devout Buddhists should always 
remember that everything we do 1s a way of bowing. When walking, 
we walk solemnly as If we were bowing; when sfanding, we stand 
solemnly as If we were bowing; when sitting, we sit solemnly as 1Ÿ we 
were bowing; when lying, we lye solemnly as If we were bowing. 
Furthermore, when eating, we eat solemnly as IÝ we were bowing; 
when falking to other people, we talk solemnly as If we were bowing, 
and so on. To be able to practice these, we have gone beyond 
selfishness, and we are applyIing Zen In our own lIfe. 

Those Who Try to Live With Buddhism Always Have Relaxation In 
Daily Lực: Relaxation has many benefits. lt can help you feel better, 
think more clearly, and relieve unwanted symptoms of stress, such as 
headaches and tight muscles. Whether you want to take a break from a 
stressful day or better manage your stress for the long-term, a regular 
practice of relaxation can be very effecfive In returning to a calmer 
state. There are many ways to relax. The three steps discussed here are 
among the simpliest and most beneficial for buslest laypeople: deep 
breathing-in, progressive muscle relaxation, and then long breathing- 
out 1n a completely relaxed manner. Repeat over and over about ten 
times. When learning these skIlls, 1t 1s important to remove yourself 
†rom all outside distractions. try to practice once or fwice a day for ten 
fo twenty minutes per session. Althoupgh 1t may take two to three weeks 
to fully develop these skIlls, once you have trained your mind and body 
to relax, you will be able to produce the same relaxed feelings on the 
spur of the momernt. 

The body responds to tense thoughts or situatons with muscles 
tension, which can cause pain or discomfort. Progressive muscle 
relaxatlon means tensing and releasing each muscle group to create a 
deeper sense of relaxation. lt can reduce muscle tension as well as 
general menfal anxiIety. Pick a place where you can stretch out 
comfortably, such as on a pad or carpeted floor. Tense each muscle 
group for fÍive to ten seconds, hard but not to the point of cramping. 
Then completely release the muscle and give yourself ten to twenty 
seconds to relax each muscle øroup a little more each time you do this 
exercIse. Öeƒfore relaxafion: Clench them. Extend forearms and bend 
hands back at the wrist. Biceps and upper arms. Clench hands Info fists, 
bend arms at elbows. Shrug the shoulders. Wrinkle forehead Into a 


1382 


deep frown around the eyes and bridge of nose, close eyes as tightly as 
possible (for those who wear contact lens, remove them before 
beginning this exercise). Cheeks and Jaws, Grin from ear to ear around 
the mouth, press lips together tightly. Back of the neck, press head back 
agaInst the pad or supporting floor. Front of the neck, touch the chin to 
the chest. Take a deep breath and hold it, then exhale. Arch the back 
up and away from support surface. 57ørf føo Relax: Sit quietly In a 
comfortable position with eyes closed. Deep breathing-in can bring 
about a feeling of calm when If 1s purposefully done. lt can help you let 
ØO Of stress and worrIes and focus quietly on the present momernt. Place 
both hands on lower part of your stomach and breathe in so that the 
Incoming aIr expands your belly and gently pushes against your hands. 
Your stomach muscles should be completely relaxed. Then, gently 
push with your hands as you exhale slowly. IÝ you prefer, Iimagine a 
balloon In your stomach that Inflates when you inhale and deflates 
when you exhale. Practice this several times. Finally, breathe 1n deeply 
and slowly, and then try to Iimagine the tension and stress leaving your 
body as you exhale while mentally saying to yourself, “[ am becoming 
more and more relaxed and calm.” Wear loose, comfortable clothing 
and find a qulet, relaxing place to practice. Start practicing for Just one 
fo fwo minutes. SlowlÌy Increase your practice time up to five minutes. 
practice several times a day. In the beginning, ¡instaed of sitting, you 
might find it helpful to practice deep breathing while lying down on 
your bed or on the floor. Lie on your back, bend your knees and place 
your feet comfortably apart. Lie on our back on a flat surface, and try 
to avoid using a pillow or cushion under our head. Keep our legs 
stretched out sliphfly apart and arms loosely by our sides, keep our 
eyes shut, do not go to deep thinking, but allow your mind to relax, and 
not wander. Relax each muscle, be completely relaxed for a few 
minutes. At times, we may slightly fall asleep for a couple of minutes, 
at the end of the relaxation, get up feeling fit. We could do this type of 
relaxation, not only during the meditation hours, but also at any time 
we feel fatigued or when we have the Inclination to relax. If you feel 
light-headed, đizzy, or anxious, you may be breathing too deeply or too 
quickly. If this happens, stop practicing for a moment and breathe 
normally until the symptoms pass. Also remember that Iinhaling and 
exhaling through your nose can help prevent hypervenfilation. As you 


1383 


progress, practice deep breathing In a variety of setfIings, I.e., siftIng at 
your desk, waIting In line, or even when you are watching television, 
etc. Be patient and genfle with yourself. Become aware of your 
breathing. Breathing slow and steady, concenfrate on breathing from 
your abdomen and not from your chest. With each exhalation, you can 
recite the Buddha”s name (or any other word or phrase that you like) 
silently or aloud. ÀAs an option, instead of focusing on a recifation, you 
may choose to fix your øaze on a stationary obJect. These manoeuvers 
can help you to shift your mind away from distracting thoughts. 
Continue this from 10 to 20 minutes. As distracting thoughfs enter your 
mind, do not follow them. Just allow them to drift away. You should sit 
quietly and do not worry whether you are successful in becoming 
deeply relaxed. The key to this exercIse 1s to remain passive, to let 
distracting thoughts slip away like waves on the beach. Practice for 10 
to 20 minutes once or twice a day, but not within two hours after a 
meal. When you have set up a routine, the relaxafion response should 
naturally come with little effort. Walking affer RelaxaHion: If we do our 
sitting 1n relaxation for a considerable time, we may feel fatigued, we 
may need to ease our aching limbs a little bịt. Then we can start our 
walking meditation. Walk slowly mindful of the movements, now we 
need not think of the breath but become aware of the walk. If our mind 
wanders gIve attention to our walking without getting involved in other 
thoughts. If we stop, turn or look around, be mindful and apply clear 
comprehension. When our foot touches the earth we get the sensation, 
become aware of it. Walking 1s also an exerciIse in mindfulness. When 
we are following a meditation course let us try to be mindful always 
everywhere. When sitting, standing, walking, working, eating, drinking, 
talking, laughing, wearing clothes, or even when we are silent, etc., let 
us be always mindful. If our limbs get numbed while in meditation, rub 
and sftretch them. 

In conclusion, Devout Buddhists should always know how to adJust 
ourselves and flowing forward In a river of life. Charlotte Joko Beck 
wrote in Nothing Special: "We are rather like whirpools In the rIver of 
lie. In flowing forward, a river or stream may hit rocks, branches, or 
Irregularles 1n the ground, causing whirpools to sprng up 
spontaneously here and there. Water entering one whirpool quickly 
passes through whirpools and reJoins the river, eventually Joining 


1384 


another whirpool and moving on. Thouph for short perlods 1t seems to 
be distinguishable as a separate event, the water in the whirpools 1s Just 
the river 1tself. The stability of a whirpool is only temporary. The 
energy of the river of life forms living things, a human being, a cat Or 
dog, trees and plants, then what held the whirpool In place 1s I1fself 
altered, and the whirpool 1s swept away, re-entering the larger flow. 
The energy that was a particular whirpool fades out and the water 
passes on, perhaps to be caught again and turned for a moment Into 
another whirpool." Devout Buddhists who vow to resolve to live and 
cultivate with the wonderful teachings that the Buddha taught more 
than twenty-five centuries ago and vow not to follow the dead 
Buddhism. Dead Buddhism 1s a kind of Buddhism with 1s superfluous 
Organizatlons, classical rituals, multi-level offerings, dangling and 
Incomprehensible sutras written 1n strange languages which puzzle the 
young people. In their view the Buddhist pagoda 1s a nursing home, a 
place especially reserved for the elderly, those who lack self- 
confidence or who are superstituous. Furthermore, there exists a dead 
Buddhism when the Buddhadharma 1s only In talking, not in practice. 
IUs not enough to say that we believe In the Buddha; 1t 's better not to 
know the Buddhadharma than knowing 1t only for talking. Time flies 
really fast like a flying arrow, and days and months fly by like a 
shuttlecock. The water waves follow one after another. LIÍe 1s passing 
quickly in the same manmner. [mpermanence avoids nobody, youth 1s 
followed by old age moment after moment, and we gradually return to 
the decay and extinction of old age and death, leaving no trace or 
shadow. Sincere Buddhists should always remember that If we merely 
believe in Buddhism without practicing, 1ts no better than believing In 
a dead Buddhism. It's like going Into a restaurant and reading the menu 
fo enJoy ourselves without ordering any food for eating. It does not 
benefif us in the least. Thus, we should always bear In mind that 1f the 
Way 1s not put In practice, It”s a dead or dead-end Way; 1f the virtue 1s 
not achieved by cultivating, 1s not a real virtue. In short, living with 
Buddhism In daily activities 1s the only way that leads people from the 
evIil to the virtuous, from deluded to fully enlightened sagehood. 


1385 


Tuyển Luận Thứ Năm Mươi Hai 
The Fÿty-Second Selective Essay 


Sự Tu Tập Của Người Phật Tử 


Tâm Quan Trọng Của Việc Tu Hành trong Phật Giáo: Phật tử 
thường có truyền thống tôn Phật kính Tăng, và bày tổ lòng tôn kính với 
xá lợi Phật, những biểu tượng tôn giáo như hình ảnh, tịnh xá hay tự 
viện. Tuy nhiên, Phật tử chẳng bao giờ thờ ngẩu tượng. Thờ cúng Phật, 
tổ tiên, và cha mẹ quá vãng đáng được khuyến khích. Tuy nhiên, chữ 
“thờ cúng” tự nó đã không thích đáng theo quan điểm của đạo Phật. Từ 
“Bày tỏ lòng tôn kính” có lẽ thích hợp hơn. Phật tử không nên mù 
quáng thờ phụng những thứ nầy đến nỗi quên đi mục tiêu chính của 
chúng ta là tu hành. Người Phật tử quỳ trước tượng Phật để tổ lòng tôn 
kính đấng mà hình tượng ấy tượng trưng, và hứa sẽ cố gắng đạt được 
những gì Ngài đã đạt 25 thế kỷ trước, chứ không phải sợ Phật, cũng 
không tìm cầu ân huệ thế tục từ hình tượng ấy. Thực hành là khía cạnh 
quan trọng nhất trong đạo Phật. Đem những lời Phật khuyên dạy ra 
thực hành trong đời sống hằng ngày mới thực sự gọi là “tu hành.” Đức 
Phật thường nhắc nhở tứ chúng rằng Phật tử không nên tùy thuộc vào 
người khác, ngay cả đến chính Đức Phật, để được cứu độ. Trong thời 
Đức Phật còn tại thế, có nhiều đệ tử hay ngắm nghía vẻ đẹp của Phật, 
nên Ngài nhắc nhở tứ chúng rằng: “Các ông không thể nhìn thấy Đức 
Phật thật sự bằng cách ngắm nhìn vẻ đẹp nơi thân Phật. Những ai nhìn 
thấy giáo lý của ta mới thật sự nhìn thấy ta.” 

Sơ Lược Về Sự Sống Tu Của Người Phật Tử Thuần Thành: Phật 
tử là người tin vào Phật, Pháp, Tăng. Người chấp nhận đạo Phật là tôn 
giáo cho mình, sống theo nghi thức Phật giáo. Tuy nhiên, Phật tử, nhất 
là nam nữ Phật tử tại gia nên giữ ngũ giới (không sát sanh, trộm cắp, tà 
dâm, vọng ngữ, và uống rượu). Bước đầu tiên để trở thành một Phật tử 
là quy-y Tam Bảo để xác quyết niềm tin trong nghịch cảnh. Điều này 
cũng đưa chúng ta đến với một cuộc sống đúng và có ý nghĩa hơn. Phật 
tỬ tại gia thuần thành bao gồm hai chúng: cận sự nam và cận sự nữ. 
Các môn đồ tại gia của đạo Phật, trong cả hai trường phái Nguyên 
Thủy và Đại Thừa, đều tuyên thệ gia nhập Phật giáo bằng việc tuyên 
thệ trì giữ Tam qui ngũ giới, bát quan trai giới, cũng như luôn tuân thủ 
Bát Chánh Đạo. Họ là những người hộ trì Tam bảo bằng cách dâng 


1386 


cúng những phương tiện của cải vật chất như thức ăn, áo quần, v.v. Lễ 
thọ trì Tam qui Ngũ giới tại các nước theo truyền thống Phật giáo rất 
quan trọng vì đây chính là điểm tựa tinh thần cho người tại gia tuân giữ 
và sống đời đạo đức trong cuộc sống hằng ngày. 

Để trở thành một Phật tử thuần thành, ngoài việc giữ ngũ giới hay 
thập thiện, tu học và thọ trì những giới luật Phật pháp căn bản, chúng 
ta cần phải có những tiêu chuẩn Phật dạy. Trước tiên, người Phật tử 
đó phải giữ tròn năm đạo làm người (Ngũ Thường). Thứ nhất là lòng 
nhân hay lòng thương người thương vật. Đức hạnh thứ nhất là “Nhân,” 
liên hệ tới thái độ mà người quân tử mong muốn hòa thuận với người 
khác. Người quân tử biết không thể nào làm tròn vai trò của mình 
trong đời sống hằng ngày trừ phi người ấy sẵn lòng cộng tác và giúp đỡ 
tha nhân. Lòng nhơn chính đáng biểu lộ qua hạnh kiểm. Ai cũng có 
mầm nhơn như vậy trong bản thân mình, nhưng nó phải được giúp phát 
triển. Đôi khi thái độ đức hạnh này được coi là phép tự chủ bên trong. 
Thứ nhì là nghĩa hay cách cư xử phải với mọi người. Người quân tử 
phát triển dũng khí luân lý cần thiết để trung thành với chính mình và 
đem lòng nhân ái tới láng giềng. Thứ ba là “LỄ” hay biết kẻ lớn người 
nhỏ. Lễ là một đức tánh quan trọng trong ngũ thường. Người quân tử 
phải biết lễ nghi. Người ấy phải biết cách học hỏi và áp dụng tất cả 
những lễ nghi trong mọi tình huống mà người ấy phải đương đầu. 
Người ấy biết tất cả phép tắc xã giao trong mỗi hoàn cảnh xã hội nhân 
bản. Người ấy biết tất cả những nghi lễ và nghi thức tập trung vào việc 
thờ phụng tổ tiên. Người cách biết cách ngôi, cách đứng, cách đi, cách 
nói chuyện, và cách biểu lộ diện mạo sắc thái của mình trong mọi 
trường hợp. Tuy nhiên, những nghi thức và thủ tục này sẽ không có giá 
trị nếu con người ấy không có một thái độ thích đáng. “Người không có 
lòng nhân ái trong tâm thì làm được gì với những nghi lễ cứng nhắc 
này?” Thứ tư là Trí hay biết phương kế mưu lược lương thiện. Người 
quân tử là một người hiểu biết, vì con người phải được giáo dục nhằm 
ứng phó với mọi tình huống một cách đứng đắn. Mục tiêu của người 
theo Khổng Giáo là phát triển dân dần những phép tắc thành thói 
quen. Khi Đức Khổng Tử nhấn mạnh đến tầm quan trọng của giáo dục, 
Ngài không để xuất cái gì mới mẻ mà chỉ nhắc lại và nhấn mạnh 
những điều tổ tiên đã nói. Trật tự xã hội tùy thuộc vào luân lý căn bản, 
luân lý trong lời nói và hành động đứng đắn. Cũng giống như người 
xưa, Đức Khổng Phu Tử tin tưởng luân lý phải được áp dụng vào bình 


1387 


diện cuộc sống, đồng thời nó cũng rất có ý nghĩa trên bình diện chính 
quyền. Vì người cầm quyên là thầy của tất cả. Những vị thầy này dạy 
luân lý một cách rất hiệu quả khi họ là những tấm gương tốt về luân lý 
và khi họ cai trị dân một cách nhân từ. Thứ năm là “Tín” hay biết giữ 
sự tin cậy. Người quân tử bao giờ cũng giữ chữ tín cho mình, nói sao 
làm vậy, nghe sao nói vậy. Một khi đã hứa, cho dù cái gì xãy ra đi nữa, 
người ấy cũng cố công thực hành cho kỳ được lời hứa của mình. Ngoài 
ra, người quân tử lúc nào cũng biết bổn phận của mình và bao giờ 
cũng tìm cách thực hành những bổn phận ấy. Vì người quân tử đã phát 
triển hạt giống đức hạnh trong bản tính của mình cho nên người Ấy 
luôn sống hòa hợp với mọi thứ trong vũ trụ. 

Để trở thành Phật tử tại gia thuần thành, lẽ dĩ nhiên, người Phật tử 
đó phải thọ tam quy trì ngũ giới hay bất cứ giới luật nào dành cho Phật 
tử tại gia. Quy-y Phật, vị Đạo Sư Tối Thượng; quy-y Pháp, giáo pháp 
cao thượng của Đức Thế Tôn; quy-y Tăng, những vị đã cắt ái ly gia để 
tỉnh chuyên hành trì Phật Pháp. Trì Ngũ Giới bao gồm không sát sanh, 
không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, và không uống những 
chất cay độc. Ngoài ra, người Phật tử thuần thành luôn tín tâm nghe 
chánh pháp; luôn biết cứu cánh chính của Đạo Phật; luôn làm nhữn 
việc lành; luôn tránh làm những việc ác; và luôn thanh tịnh tâm ý. 
Người Phật từ thuần thành luôn tôn kính người già; luôn thương mến 
người trẻ; và luôn an ủi vổ về người lâm hoạn nạn. Người Phật tử 
thuần thành luôn thật hiểu con đường đưa đến cứu cánh nầy và luôn cố 
gắng thực hành đúng đắn những lời dạy của Đức Phật. Mỗi khi có lỗi 
phải biết sám hối, có tội phải biết dứt trừ; phải bỏ sự dong ruổi nơi tình 
trần; phải quay tâm về hướng giác; và phải y theo lời Phật dạy mà tu 
hành. Bên cạnh đó, có bốn trọng ân mà Phật tử tại gia nên luôn ghi 
nhớ. Thứ nhất là “Ân Tam Bảo”. Nhờ Phật mở đạo mà ta rõ thấu được 
Kinh, Luật, Luận và dễ bể tu học. Nhờ Pháp của Phật mà ta có thể tu 
trì giới định huệ và chứng ngộ. Nhờ chư Tăng tiếp nối hoằng đạo, soi 
sáng cái đạo lý chân thật của Đức Từ Phụ mà ta mới có cơ hội biết đến 
đạo lý. Thứ nhì là “Ân cha mẹ Thầy tổ”. Nhờ cha mẹ sanh ta ra và 
nuôi nấng dạy dỗ nên người; nhờ thầy tổ chỉ dạy giáo lý cho ta đi vào 
chánh đạo. Bổn phận ta chẳng những phải cung kính, phụng sự những 
bậc nầy, mà còn cố công tu hành cầu cho các vị ấy sớm được giải 
thoát. Thứ ba là “Ân thiện hữu tri thức”. Nhờ thiện hữu tri thức mà ta 
có nơi nương tựa trên bước đường tu tập đầy chông gai khó khăn. Thứ 


1388 


tư là “Ân chúng sanh”. Ta thọ ơn chúng sanh rất lớn. Không có người 
thợ mộc ta không có nhà để ở hay bàn ghế thường dùng; không có bác 
ông phu ta lấy gạo đâu mà ăn để sống; không có người thợ dệt, ta lấy 
quân áo đâu để che thân, vân vân. Ta phải luôn siêng năng làm việc 
và học đạo, mong cầu cho nhứt thiết chúng sanh đều được giải thoát. 

Người Phật tử thuần thành nên cố gắng tu luyện theo những tấm 
gương mà chư Phật, giáo pháp, và chư Tăng đã thiết lập. Nếu chúng ta 
đặt những tính hạnh ấy làm mẫu mực cho chính mình thì cuối cùng 
chúng ta cũng sẽ đạt được những mẫu mực ấy. Người Phật tử thuần 
thành nên tránh buông thả và chạy theo mọi đối tượng của ham muốn 
mà chúng ta từng gặp gỡ. Lại nữa, chúng ta không nên ham muốn tiền 
bạc và địa vị, vì ham muốn tiển bạc và địa vị đưa chúng ta đến tình 
trạng bị ám ảnh và thường xuyên cảm thấy không thỏa mãn. Chúng ta 
sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều khi chúng ta hưởng thụ những niềm 
vui giác quan một cách điều độ. Người Phật tử thuần thành nên tránh 
cao ngạo chỉ trích những điều mà chúng ta không thích. Chúng ta 
thường có khuynh hướng thấy rõ lỗi người và quên mất lỗi của mình. 
Điều này không làm cho mình và người sung sướng hạnh phúc hơn. Vì 
vậy, Phật tử thuần thành nên tự sửa lỗi mình, chứ đừng vạch ra lỗi của 
người khác. Người Phật tử thuần thành nên cố gắng hết mình tránh làm 
mười điều tổn hại, đồng thời cố làm mười thiện nghiệp. Đức Phật 
khuyên chúng ta nên tránh làm mười điều tổn hại. Quyết định tránh 
khỏi mười hành động tổn hại cũng có nghĩa là chúng ta tham dự vào 
mười điều thiện lành. Thí dụ quyết định không nói dối chủ về khoảng 
thời gian mình đã dùng để thực hiện một đồ án nào đó chính là hành 
động tích cực và có lợi, vì trong tương lai chủ sẽ tin vào lời nói của 
mình, chúng ta lại được sống theo những quy tắc đạo đức, và chúng ta 
cũng tạo ra nhân lành để có hạnh phúc trong hiện tại và những chứng 
ngộ tâm linh về sau này. 

Theo theo Cố Hòa Thượng Tuyên Hóa trong Pháp Thoại, Quyển 
II, trước hết, người Phật tử thuần thành không nên tranh hơn thua. Nếu 
không tranh sẽ không dẫn đến sát sanh. Sát sanh là do tâm tranh hiện 
lên tác quái. Khi tranh thì chỉ muốn mình thắng, đối phương thua, dù có 
chết chóc vô số đi nữa cũng mặc. Phật tử thuần thành nên cố gắng dứt 
trừ lòng tranh hơn nguy hiểm nầy. Thứ nhì, người Phật tử thuần thành 
không tham. Không tham thì sẽ không trộm cắp. Tại sao lại đi ăn cắp 
đồ của người khác? Do bởi mình có tâm tham. Nếu mình không có tâm 


1389 


tham lam, thì dù có kẻ tặng hiến, chưa chắc gì mình muốn lấy, huống 
là đi ăn cắp. Phật tử thuần thành nên cố gắng dứt trừ lòng tham. Thứ 
ba, người Phật tử thuần thành không truy cầu vật dục. Không truy cầu 
thì sẽ không khởi ý niệm dâm dục. Dâm dục là do mình mong cầu. Con 
gái mong con trai, con trai mong con gái. Nếu không có sở cầu thì làm 
sao có ý niệm tà dâm? Thứ tư, người Phật tử thuần thành không ích kỷ. 
Không ích kỷ sẽ giúp mình không nói láo. Mình nói dối vì sợ mất đi lợi 
ích riêng của mình, nên tâm ích kỷ mới tác quái được. Từ đó mình cam 
tâm đi lừa dối người khác, nói lời dối trá, muốn người khác không biết 
được bộ mặt thật của mình. Thứ năm, người Phật tử thuần thành không 
truy cầu tư lợi. Không truy cầu tư lợi sẽ giúp mình có cơ hội phát triển 
lòng vị tha nhiều hơn. Thứ sáu, người Phật tử thuần thành không uống 
những chất cay độc. Không uống những chất cay độc là không phạm 
tửu giới. Con người vì sao uống rượu? Vì muốn hưởng thụ, muốn thân 
thể mình sung sướng. Nhưng về lâu về dài thì sự sung sướng tạm thời 
ấy sẽ làm tâm mình mê loạn, khủng hoảng. Khi đã say rượu thì lại chửi 
rủa người khác, muốn làm øì thì làm, tăng trưởng thêm lòng dâm dục. 
Trong thời Đức Phật còn tại thế, Ngài đã để nghị năm điều ích lợi 
thực tiễn cho hành giả tại gia. Thứ nhất là cố tạo những tư tưởng tốt , 
trái nghịch với loại tư tưởng trở ngại, như khi bị lòng sân hận làm trở 
ngại thì nên tạo tâm từ. Thứ nhì là suy niệm về những hậu quả xấu có 
thể xảy ra, như nghĩ rằng sân hận có thể đưa đến tội lỗi, sát nhân, vân 
vân... Thứ ba là không để ý, cố quên lãng những tư tưởng xấu xa ấy. 
Thứ tư là đi ngược dòng tư tưởng, phăng lần lên, tìm hiểu do đâu tư 
tưởng ô nhiễm ấy phát sanh, và như vậy, trong tiến trình ngược chiều 
ấy, hành giả quên dần điều xấu. Thứ năm là gián tiếp vận dụng năng 
lực vật chất. Ngoài ra, Đức Phật cũng dạy: “Thi ân bất cầu báo, còn 
cầu báo là thi ân có mưu đồ và sự thi ân như vậy sẽ đưa tới ham muốn 
danh lợi.” Tuy nhiên, trong bất cứ xã hội nào, biết ơn là một đức tính 
quý báu, và người Phật tử nên luôn ghi nhớ lòng tốt và sự giúp đỡ của 
người khác. Dù Đức Phật bảo người bố thí đừng mong cầu được báo 
đáp, nhưng Ngài luôn xem sự biết ơn là một đại phúc, một phẩm hạnh 
cao tột mà Phật tử cần nên phát triển. Ngoài ra, người Phật tử thuần 
thành nên tu tập cả thân lẫn tâm. Thân tu tâm chẳng tu nghĩa là có một 
số người muốn có hình tướng tu hành bằng cách cạo tóc nhuộm áo để 
trở thành Tăng hay Ni, nhưng tâm không tìm cầu giác ngộ, mà chỉ cầu 
danh, cầu lợi, cầu tài, vân vân như thường tình thế tục. Tu hành theo 


1390 


kiểu nầy là hoàn toàn trái ngược với những lời giáo huấn của Đức 
Phật, và tốt hơn hết là nên tiếp tục sống đời cư sĩ tại gia. Người Phật tử 
thuần thành phải luôn hiếu kính mẹ cha không chỉ có nghĩa là không 
làm cho các người khổ đau phiền não, mà còn phải cố gắng làm cho 
các người được sung sướng hạnh phúc. Vì thế hiếu kính cha mẹ là phải 
tỏ lòng từ bi với các người, không nhứt thiết là phải vâng lời trong mọi 
trường hợp. Hiếu kính cha mẹ cũng còn có nghĩa là cố gắng hướng dẫn 
cha mẹ đi trên con đường đạo đức. Đức Phật dạy khi mình hiếu kính 
mẹ cha cũng có nghĩa là mình hiếu kính với chúng sanh vạn loài, vì 
trong vòng sanh tử không gián đoạn, tất cả chúng sanh đã từng một 
thời là mẹ là cha của mình. Vì thế Đức Phật dạy: “Trước khi gia nhập 
Giáo đoàn, chư Tăng Ni nên quỳ lạy cha mẹ để tỏ lòng biết ơn một lần 
chót, rồi sau đó không bao giờ lạy các người nữa.” Làm một phật tử 
thuần thành, bạn phải có hạnh kiểm thích hợp của một người con Phật 
chơn thuần. Bạn phải luôn hành xử theo những lời Phật dạy. Làm được 
như vậy chẳng những bạn trở thành một con người cao thượng, đạt 
được hạnh phúc ngay trong đời này, mà còn có thể. bạn sẽ rời khỏi cõi 
này không chút sợ sệt vì bạn không phạm phải lỗi lầm nào. 

Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng chư Phật và chư Bồ Tát 
luôn gia hộ cho chúng ta trên bước đường tu tập. Chư Phật và chư Bồ 
Tát khuyến hạnh những tín đồ, giúp họ xa lìa tham, sân, si, bảo vệ họ 
chống lại những ma quỷ và những người có thể quấy nhiễu những sự tu 
tập về tâm linh. Chư Phật và chư Bồ Tát ban cho những lợi lộc vật 
chất. Chư Phật và chư Bồ Tát vì lòng từ bi vô lượng, dĩ nhiên, và một 
cách nào đó, chắc chắn sẽ quan tâm đến những lời cầu xin của tín đồ 
mình, bảo vệ số phận trần gian của họ, ngăn ngừa những tai ương. 
Quán Thế Âm chẳng hạn, bảo vệ thương nhân khỏi nạn trộm cướp, 
thủy thủ khỏi đắm thuyền, những kẻ phạm tội khỏi bị hành hình. Nhờ 
Ngài mà những thiếu phụ có những đứa con mà họ mong ước. Người ta 
chỉ cần nghĩ tới Ngài Quán Thế Âm, lửa sẽ tắt, gươm giáo sẽ gẫy vụn, 
quân thù sẽ trở nên nhân ái, xiỀng xích sẽ tan biến, những lời nguyền 
rủa sẽ trở về lại nơi xuất phát, ác thú tìm đường trốn tránh, rắn rết hết 
nọc độc. Khía cạnh này của đạo Phật thường được dùng để trấn an 
những kể sơ cơ gặp cơn hoạn nạn mà thôi. Chư Phật và chư Bồ Tát 
cung cấp những điều kiện thuận lợi cho chúng sanh đạt tới giác ngộ và 
giải thoát cho chư Phật tử. Cuối cùng, Phật tử thuần thành luôn xem 


1391 


chư Phật và chư Bồ Tát là những đối tượng của ước vọng yêu thương 
cho các tín đồ. 

Trong Kinh Tăng Nhứt A Hàm, Đức Phật đã giảng về bốn loại 
hạnh phúc của người cư sĩ. Thứ nhất là hạnh phúc có được vật sở hữu. 
Hạnh phúc của người có vật sở hữu nhờ sự nỗ lực cố gắng, nhờ sức lực 
của chân tay và mồ hôi, sở hữu một cách hợp pháp. Khi nghĩ như vậy, 
người kia cảm thấy thỏa thích và mãn nguyện. Đó là hạnh phúc có 
được vật sở hữu. Thứ nhì là hạnh phúc được có tài sản. Người kia tạo 
nên tài sản do nơi cố gắng nỗ lực. Bây giờ chính mình thọ hưởng tài 
sản ấy, hoặc dùng nó để gieo duyên tạo phước. Khi nghĩ như vậy, 
người ấy cảm thấy thỏa thích và mãn nguyện. Đó là hạnh phúc có 
được tài sản. Thứ ba là hạnh phúc không nợ nần. Người kia không 
thiếu ai món nợ lớn nhỏ nào. Khi nghĩ như vậy người kia cảm thấy 
thỏa thích và mãn nguyện. Đó là hạnh phúc không mang nợ. Thứ tư là 
hạnh phúc không bị khiển trách. Bậc Thánh nhân không bị khiển trách 
về thân khẩu ý. Khi nghĩ như vậy, người ấy cảm thấy thỏa thích và 
mãn nguyện. Đó là hạnh phúc không bị khiển trách. Theo Kinh Tứ 
Thập Nhị Chương, Chương 37, Đức Phật dạy: “Đệ tử ta tuy xa ta nghìn 
dậm, mà luôn nghĩ đến và thực hành giới pháp của ta thì chắc chắn sẽ 
chứng được đạo quả. Ngược lại, kẻ ở gần bên ta, tuy thường gặp mà 
không thực hành theo giới pháp của ta, cuối cùng vẫn không chứng 
được đạo.” Cũng theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 27, Đức 
Phật dạy: “Người thực hành theo đạo như khúc gỗ nổi và trôi theo 
dòng nước. Nếu không bị người ta vớt, không bị quỷ thân ngăn trở, 
không bị nước xoáy làm cho dừng lại, và không bị hư nát, ta đảm bảo 
rằng khúc cây ấy sẽ ra đến biển. Người học đạo nếu không bị tình dục 
mê hoặc, không bị tà kiến làm rối loạn, tinh tấn tu tập đạo giải thoát, 
ta bảo đảm người ấy sẽ đắc Đạo.” 

Sự Tu Tập Và Tư Tưởng của Hành Giả Tại Gia: Nhằm giúp cho 
hành giả, đặc biệt là những người tại gia vượt qua những tâm thái 
nhiễu loạn và chấm dứt phạm phải những hành vi tổn hại, Đức Phật đã 
ban hành năm giới. Trong một nghi thức ngắn, một vị Tỳ Kheo hay Tỳ 
Kheo Ni có thể cử hành nghi thức truyền giới, người tại gia có thể quy- 
y Tam Bảo và trở thành cận sự nam hay cận sự nữ. Trong khi cử hành 
nghi lễ, vài vị thầy chỉ nói đến giới thứ nhất là không sát sanh, và để 
cho Phật tử tại gia tự quyết định thọ hay không thọ bất cứ giới nào 
trong bốn giới còn lại. Vài vị thầy khác có thể cho thọ cùng một lúc 


1392 


năm giới trong buổi lễ quy-y. Phật tử tại gia có thể thọ bát quan trai 
giới trong vòng 24 giờ mỗi tháng. Nhiều người thích thọ bát quan trai 
trong ngày đầu tháng, ngày trăng tròn (rằm), ngày 30, hay trong những 
ngày lễ hội Phật giáo, dù rằng họ có thể thọ bát quan trai trong bất cứ 
ngày nào. Năm giới đầu tiên của tám giới giống như ngũ giới, trừ giới 
không tà dâm biến thành giới không dâm dục, vì tám giới này được giữ 
chỉ trong một ngày mà thôi. Tại Thái Lan và Cam Bốt có tục lệ là hầu 
hết những thanh niên đều trở thành những nhà sư thọ giới Sa Di trong 
vòng ba tháng, ít nhất là một lần trong đời. Thường thì họ làm như vậy 
khi họ sắp sửa bước vào đời. Việc này tạo cho họ một nền tảng đạo 
đức nghiêm trang và cũng là điều kiết tường (điều tốt) cho gia đình. 
Vào ngày cuối của ba tháng xuất gia, những vị này sẽ hoàn trả lại giới 
điều và trở về đời sống thế tục của gia đình. 

Nói về tư tưởng của người tại gia trên bước đường tu tập, theo Kinh 
Satipatthana, Đức Phật đã trình bày sự tỉnh thức về con đường giác 
ngộ. Nơi đây đối tượng tinh thân được chú tâm thẩm tra và quan sát khi 
chúng phát sinh trong tâm. Nhiệm vụ ở đây là tỉnh thức về những tư 
tưởng sinh diệt trong tâm. Bạn sẽ từ từ hiểu rõ bản chất của những tư 
tưởng. Bạn phải biết cách làm sao sử dụng những tư tưởng thiện và 
tránh cái nguy hiểm của những tư tưởng có hại. Muốn thanh tịnh tâm 
thì tư tưởng của bạn lúc nào cũng cần được kiểm soát. Về phương cách 
tỉnh thức về những tư tưởng, Đức Phật dạy: “Ngồi một mình tập trung 
tâm vào những tư tưởng. Quan sát những tư tưởng thiện và ảnh hưởng 
tinh thần của chúng. Quan sát những tư tưởng có hại và thấy chúng làm 
tỉnh thần xáo trộn thế nào. Đừng cố ý cưỡng lại những tư tưởng, vì 
càng cưỡng lại bạn càng phải chạy theo. Hãy quan sát những tư tưởng 
một cách vô tư và tạo cơ hội để vượt qua chúng. Sự chuyển động vượt 
qua tư tưởng và kiến thức mang lại an lạc, hòa hợp và hạnh phúc. Chỉ 
quan sát những tư tưởng, từ từ bạn sẽ hiểu được cách kiểm soát những 
tư tưởng tội lỗi và khuyến khích các tư tưởng thiện. Trong sinh hoạt 
hằng ngày, cố gắng quan sát tiến trình suy nghĩ của bạn. Chỉ quan sát 
chứ đừng đồng nhất với tiến trình.” Làm được những điều nầy, các bạn 
sẽ trải nghiệm một niễm hạnh phúc và an lạc triển miên nơi nội tâm 
các bạn dù các bạn đang sống trong một xã hội đầy bất trắc với vô vàn 
khổ đau phiển não. Chuyển hóa tâm thức là một trong các phương 
pháp tu tập có thể giúp người tại gia đạt được an lạc, tỉnh thức, và giải 
thoát hay giác ngộ ngay trong đời nầy kiếp nầy. Đây là cách giúp 


1393 


chúng ta sống từng giây từng phút một cách viên mãn, thí dụ như khi 
chúng ta rửa chén đĩa hay giặt quần áo, chúng ta có thể tâm niệm “Ta 
nguyện giúp cho mọi người có được tâm thức thanh tịnh, không còn 
những tâm thái nhiễu loạn u mê.” 

Theo Sư Đại Ấn, một danh Tăng Ấn Độ: “Ý như con ngựa, hãy để 
cho nó đi tự do như chim bồ câu được thả ra từ một chiếc tàu ở giữa đại 
dương vô tận. Vì cũng giống như con chim không tìm thấy ra nơi nào 
để đậu trừ phi nó trở lại chiếc tàu, ý cũng không có nơi nào để đi khác 
hơn là trở về với nguồn gốc của chúng.” Chính vì thế mà Ngài đã viết 
bài kệ về Ý như sau: 

Mây trôi trên bầu trời không có gốc rễ. 
Chúng không có nơi cư trú. 

Những ý nghĩ trôi nổi trong trí cũng vậy 
Khi chúng ta thấy bản chất của tâm, 
Mọi sự phân biệt đều chấm dứt. 

Tu Là Chuyển Nghiệp: Theo Phật giáo, vận mệnh của chúng ta 
hoàn toàn tùy thuộc vào hành động của chính chúng ta; nói cách khác, 
chúng ta chính là những nhà kiến trúc ngôi nhà nghiệp của chính chúng 
ta. Tu theo Phật là tự mình chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp là chẳng 
những phải bỏ mọi tật xấu của chính mình, mà cũng đừng quan tâm 
đến những hành động xấu của người khác. Chúng ta không thể nào đổ 
lỗi cho ai khác về những khổ đau và bất hạnh của chính mình. Chúng 
ta phải đối diện với cuộc sống chứ không bỏ chạy, vì có chỗ nào trên 
quả đất nầy là chỗ cho chúng ta chạy trốn nghiệp của mình đâu. Vì thế 
chúng ta phải chuyển nghiệp bằng cách tu tập các hạnh lành để mang 
lại hạnh phúc cho chính mình, hơn là cầu xin hoặc sám hối. Chuyển 
nghiệp là thường nhớ tới nghiệp, phải dùng trí tuệ để phân biệt thiện 
ác, lành đữ, tự do và trói buộc để tránh nghiệp ác, làm nghiệp lành, 
hay không tạo nghiệp nào cả. Chuyển nghiệp còn là thanh lọc tự tâm 
hơn là cầu nguyện, nghi lễ cúng kiến hay tự hành xác. Ngoài ra, 
chuyển nghiệp còn là chuyển cái tâm hẹp hòi ích kỷ thành cái tâm 
mến thương rộng lớn và thành tựu tâm từ bi bằng cách thương xót 
chúng sanh mọi loài. Nói cách khác, chuyển nghiệp là thành tựu tứ vô 
lượng tâm, đặc biệt là hai tâm từ và bi. Phật tử chân thuần nên luôn 
nhớ rằng trong đời nầy ai cũng phải một lần chết, hoặc sớm hoặc 
muộn; khi chết, không ai mang theo được bất cứ thứ gì của trần tục, chỉ 


1394 


có nghiệp lành hay nghiệp dữ do mình tạo ra sẽ phải theo mình như 
hình với bóng mà thôi. 

Tứ Chúng Nên Cùng Sống Cùng Tu: Đạo Phật không bao giờ tự 
tách mình ra khỏi đời sống thế tục. Ngược lại, Đức Phật luôn nhắc nhở 
tứ chúng, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, ưu bà tắc và ưu bà di, luôn sống đời 
cao đẹp đúng nghĩa nhất, luôn thụ hưởng những phần lợi lạc nhất trong 
đời. Tuy nhiên, những phần lợi lạc trong đời sống theo đạo Phật không 
nên được hiểu là khoái lạc vật chất, mà là hạnh phúc thanh thản và an 
vui trong tính thần. Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng quả thật 
chúng ta phải nghiên cứu giáo lý nhà Phật, nhưng việc chính yếu ở đây 
là chúng ta phải hằng sống với những giáo lý ấy trong cuộc sống hằng 
ngày của chúng ta. Làm được như vậy, chúng ta đang thực sự là đệ tử 
của đạo Phật sống, ví bằng ngược lại, chúng ta chỉ ôm cái xác của đạo 
Phật chết mà thôi. Theo Kinh Hoa Nghiêm, có hai sắc thái của đời 
sống Phật tử. Mọi người đều hy vọng rằng một ngày nào đó những ước 
nguyện của họ sẽ được thành tựu. Hy vọng tự nó không có gì sai trái vì 
hy vọng giúp con người cố gắng vươn lên tới những hoàn cảnh tốt đẹp 
hơn. Tuy nhiên, khi con người bắt đầu mong muốn mọi việc đều được 
như ý mình, họ sẽ gặp phiển muộn khi sự việc không xãy ra đúng như 
ý họ muốn. Chính vì vậy mà Đức Phật dạy: “Cầu bất đắc khổ,” tức là 
những mong cầu không toại nguyện gây nên đau khổ, đây là một trong 
bát khổ. Và cũng chính vì vậy mà Đức Phật khuyên mọi người nên 
thiểu dục tri túc. Thiểu dục là có ít dục lạc; tri túc là biết đủ. Thiểu dục 
tri túc là ít ham muốn mà thường hay biết đủ. Tri túc là bằng lòng với 
những điều kiện sinh hoạt vật chất tạm đủ để sống mạnh khỏe tiến tu. 
Tri túc là một phương pháp hữu hiệu nhất để phá lưới tham dục, để đạt 
được sự thẳnh thơi của thân tâm và hoàn thành mục tiêu tối hậu của sự 
nghiệp tu tập. 

Có một số người nhìn đời bằng bi quan thống khổ thì họ lại bổ qua 
những cảm giác bất toại với cuộc đời, nhưng khi họ bắt đầu bổ qua 
cuộc sống vô vọng này để thử tìm lối thoát cho mình bằng cách ép xác 
khổ hạnh, thì họ lại đáng kinh tổm hơn. Nhiều người cho rằng đạo Phật 
bi quan yếm thế vì quan điểm đặc sắc của nó cho rằng thế gian này 
không có gì ngoài sự đau khổ, cho đến hạnh phúc rồi cũng phải kết 
cuộc trong đau khổ. Thật là sai lầm khi nghĩ như vậy. Đạo Phật cho 
rằng cuộc sống hiện tại vừa có hạnh phúc vừa có khổ đau, vì nếu ai 
nghĩ rằng cuộc đời chỉ toàn là hạnh phúc thì kẻ đó sẽ phải khổ đau một 


1395 


khi cái gọi là hạnh phúc chấm dứt. Đức Phật cho rằng Hạnh phúc và 
khổ đau lồng nhau trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Nếu ai 
không biết rằng hạnh phúc là mầm của đau khổ, kẻ đó sẽ vô cùng 
chán nắn khi đau khổ hiện đến. Vì thế mà Đức Phật dạy rằng chúng ta 
nên nhận thức đau khổ là đau khổ, chấp nhận nó như thực kiến và tìm 
cách chống lại nó. Từ đó mà Ngài nhấn mạnh đến chuyên cần, tinh tấn 
và nhẫn nhục, mà nhẫn nhục là một trong lục độ Ba La Mật. Nói tóm 
lại, theo quan điểm Phật giáo, đời có khổ có vui, nhưng ta không được 
chán nắn bi quan khi đau khổ ập đến, cũng như không được trụy lạc 
khi hạnh phúc đến tay. Cả hai thứ khổ vui đều phải được chúng ta đón 
nhận trong dè dặt vì hiểu rằng đau khổ nằm ngay trong hạnh phúc. Từ 
sự hiểu biết này, người con Phật chơn thuần quyết tinh tấn tu tập để 
biến khổ vui trần thế thành một niềm an lạc siêu việt và miên viễn, 
nghĩa là lúc nào chúng ta cũng thoát khỏi mọi hệ lụy của vui và khổ. 
Chúng đến rồi đi một cách tự nhiên. Chúng ta lúc nào cũng sống một 
cuộc sống không lo, không phiển, không não, vì chúng ta biết chắc 
rằng mọi việc rồi sẽ qua đi. Quan điểm của Phật giáo đối vời bi quan 
và lạc quan rất sáng tỏ: Phật giáo không bi quan mà cũng chẳng lạc 
quan về cuộc sống con người. Hai thái cực lạc quan và bi quan đều bị 
chận đứng bởi học thuyết trung đạo của Phật giáo. 

Tại các xứ theo Theravada, “Pirit” là một từ thông dụng trong ngôn 
ngữ Nam Phạn dùng để chỉ sự hộ trì của Phật tử tại gia, trong đó xem 
việc trì tụng kinh văn Phật giáo như là một cách phát khởi công đức. 
Thường thường người tại gia hay cúng dường chư Tăng nào trì tụng 
kinh điển, tin tưởng rằng sinh hoạt này có phước đức cho cả hai bằng 
cách hộ trì chư Tăng và làm cho kinh điển được trì tụng. Người ta tin 
rằng sinh hoạt này giúp những ai muốn tích lũy công đức góp phần cho 
việc tái sanh vào một cõi tốt hơn, và người ta cũng nghĩ rằng việc này 
sẽ mang lại lợi lạc cho ngay kiếp sống hiện tại. Hình thức thông dụng 
nhất của việc hộ trì là một nhóm chư Tăng cùng trì tụng công phu 
khuya, rồi hồi hướng công đức ấy đến tất cả chúng sanh mọi loài. Một 
cuộc sống xứng đáng, theo quan điểm của Phật giáo Đại Thừa, không 
phải là chỉ trải qua một cuộc sống bình an, tỉnh lặng mà chính là sự 
sáng tạo một cái gì tốt đẹp. Khi một người nỗ lực trở thành một người 
tốt hơn do tu tập thì sự tận lực này là sự sáng tạo về điều tốt. Khi người 
ấy làm điều gì lợi ích của người khác thì đây là sự sáng tạo một tiêu 
chuẩn cao hơn của sự thiện lành. Các nghệ thuật là sự sáng tạo về cái 


1396 


đẹp, và tất cả các nghiệp vụ lương thiện đều là sự sáng tạo nhiều loại 
năng lực có ích lợi cho xã hội. Sự sáng tạo chắc chắn cũng mang theo 
với nó sự đau khổ, khó khăn. Tuy nhiên, người ta nhận thấy cuộc đời 
đáng sống khi người ta nỗ lực vì điều gì thiện lành. Một người nỗ lực 
để trở nên một người tốt hơn một chút và làm lợi ích cho người khác 
nhiều hơn một chút, nhờ sự nỗ lực tích cực như thế chúng ta có thể cảm 
thấy niềm vui sâu xa trong đời người. 

Phật giáo có một quan điểm hết sức đặc biệt về “hình tướng bên 
ngoài hay thế giới nội tâm”. Để có thể có được sự hiểu biết về thế giới 
bên trong, có lẽ kiến thức khoa học sẽ không giúp ích gì được cho 
chúng ta. Sự thật cùng tột nầy không thể nào tìm thấy được trong lãnh 
vực khoa học. Đối với các nhà khoa học thì tri thức là điều gì đó ngày 
càng trói chặt họ vào kiếp sinh tổn nầy. Do vậy tri thức đó không phải 
là tri kiến giải thoát. Ngược lại, đối với người nhìn cuộc đời và tất cả 
những gì liên quan đến cuộc đời nầy đúng theo thực chất của chúng, 
mối quan tâm chính của họ về cuộc sống nầy không phải là suy diễn 
mông lung hay chu du vào những vùng hoang ảo của trí tưởng tượng vô 
ích, mà làm sao để đạt đến chân hạnh phúc và giải thoát khỏi những 
khổ đau hay bất toại nguyện. Đối với họ chân tri kiến tùy thuộc vào 
câu hỏi “sự học nầy có hợp với thực tế hay không? Nó có hữu ích cho 
chúng ta trong cuộc chinh phục chân an lạc và tĩnh lặng nội tâm hay 
không? Nó có đạt đến chân hạnh phúc hay không?” Để hiểu được thế 
gian bên trong nầy chúng ta cần phải có sự hướng dẫn, sự chỉ dẫn của 
một bậc toàn tri có đầy đủ khả năng và chân thật, một bậc mà trí và 
minh của họ đã thể nhập được vào những phân sâu kín nhất của cuộc 
đời và nhận ra bản chất thật sự nằm trong mọi hiện tượng. Vị ấy phải 
đích thực là một triết gia, một khoa học gia chân chính có thể nắm bắt 
trọn vẹn ý nghĩa của những đổi thay vô thường và đã biến sự hiểu biết 
nầy thành sự chứng đắc những sự thật thâm sâu nhất mà con người 
không thể dò được, những sự thật của tam tướng (Tilakkhana): Vô 
thường, khổ và Vô Ngã. Những khốn khổ của cuộc sống không còn 
làm cho vị ấy bối rối hoặc những điều phù du không còn làm cho vị ấy 
xúc động nữa. Đối với vị ấy, một quan niệm mơ hồ về mọi hiện tượng 
là điều không thể có, vì vị ấy đã vượt qua mọi khả năng có thể gây ra 
lầm lỗi nhờ vào sự vô nhiễm hoàn toàn, sự vô nhiễm mà chỉ có thể 
phát sanh từ trí tuệ nội quán (Vipassananana). Người tu Đạo phải bỏ 
lại sau lưng mọi thứ, phải y theo chánh tri chánh kiến, coi đó là mẫu 


1397 


mực để tinh tấn thực tập. Lúc tu là lúc “lìa tướng ngôn thuyết”, bởi 
không còn øì để nói ra nữa; cũng là lúc “lìa tướng tâm duyên” vì không 
còn duyên nào để tâm theo đuổi cả; “lìa tướng văn tự” vì không còn 
chữ nghĩa gì để diễn tả ra. Nếu đã không nói được ra, thì có thứ gì để 
ghi nhớ, còn thứ gì để chúng ta không buông bỏ được, hay còn gì nữa 
để chúng ta quan tâm? Phật tử chơn thuần hãy dụng công thâm sâu như 
vậy, thay vì chỉ tu hời hợt bể ngoài chẳng có lợi ích gì. 

Có Nên Đợi Đến Hưu Trí Rồi Hẳn Tu Hay Không?: Có người tin 
rằng họ nên đợi đến sau khi hưu trí rồi hẳn tu vì sau khi hưu trí họ sẽ 
có nhiều thì giờ trống trải hơn. Những người này có lẽ không hiểu thật 
nghĩa của chữ “tu” nên họ mới chủ trương đợi đến sau khi hưu trí rồi 
hẳn tu. Theo đạo Phật, tu là sửa cho cái xấu thành cái tốt, hay là cải 
thiện thân tâm. Vậy thì khi nào chúng ta có thể đổi cái xấu thành cái 
tốt hay khi nào chúng ta có thể cải thiện thân tâm chúng ta? Cổ đức có 
dạy: “Đừng đợi đến lúc khát nước mới đào giếng; đừng đợi ngựa đến 
vực thắm mới thâu cương thì quá trễ; hay đừng đợi thuyển đến giữa 
dòng sông mới trét lỗ rỉ thì đã quá chậm, vân vân.” Đa số phàm nhân 
chúng ta đều có trở ngại trong vấn đề trù trừ hay trì hoẳn trong công 
việc. Nếu chúng ta đợi đến khi nước tới trôn mới chịu nhảy thì đã quá 
muộn màng. Như thế ấy, lúc bình thời chúng ta chẳng đếm xỉa gì đến 
hành động của chính mình xem coi chúng đúng hay sai, mà đợi đến sau 
khi hưu trí rồi mới đếm xỉa thì e rằng chúng ta chẳng bao giờ có cơ hội 
đó đâu. Phật tử thuần thành phải nên luôn nhớ rằng vô thường và cái 
chết chẳng đợi một ai. Chính vì vậy mà chúng ta nên lợi dụng bất cứ 
thời gian nào có được trong hiện tại để tu tập, vun trồng thiện căn và 
tích tập công đức. 


Buddhists' Cultiyation 


The lmportance gƒ Practice in Buddhism: It 1s tradiional for 
Buddhists to honour the Buddha, to respect the Sangha and to pay 
homage the religious obJects of veneration such as the relics of the 
Buddha, Buddha Images, monastery, pagoda, and personal articles used 
by the Buddha. However, Buddhists never pray to idols. The worship of 
the Buddha, ancestors, and deceased parents, are encouraged. 
However, the word “worship” 1tself 1s not approprlate from the 
Buddhist point of view. The term “Pay homage” should be more 


1398 


appropriate. Buddhists do not blindly worship these obJects and forget 
their main goal 1s to practice. Buddhists kneel before the Image of the 
Buddha to pay respect to what the Image represents, and promise to try 
to achieve what the Buddha already achieved 25 centuries ago, not to 
seek worldly favours from the Iimage. Buddhists pay homage to the 
Image not because they are fear of the Buddha, nor do they supplicate 
for worldly gain. The most Important aspect in Buddhism 1s to put Into 
practice the teaching given by the Buddha. The Buddha always 
reminded his disciples that Buddhists should not depend on others, not 
even on the Buddha himself, for their salvation. During the Buddha”s 
time, so many disciples admired the beauty of the Buddha, so the 
Buddha also reminded his disciples saying: “You cannot see the 
Buddha by watching the physical body. Those who see my teaching see 
me.” 

A Summmary of Lies and CuHivatons oƑ Devout Buddhists: 
Buddhist is the one who believes In the Buddha, the Dharma, and the 
Sangha. One who accepts Buddhism as his religion. One who studies, 
disseminates and endeavors to live the fundamernfal principles of the 
Buddha-dharma. There are no special rites to observe to become a 
Buddhist. However, a Buddhist, especially laymen and lay women 
should follow the five precepts (not to KIH, not to steal, not to commIit 
adultery, not to lie, and not to drink liquor). The first step to become a 
Buddhist 1s to take refuge In the Triple Gem to affirm our spiritual 
strength by empowering the confidence and rationale in us during times 
of adversity and confrontation. Thịs also steers us in the right direction 
of living our lives in a more meaningful way. Devout lay disciples 
including two classes of upasaka and upasika. Disciples In both forms 
of Buddhism, Theravada and Mahayana, 1s a person who vows to JoIn 
the religion by striving to take refuge in the Triratna and to keep the 
five Precepts at all times, and the Eight Precepts on Uposatha days, and 
who tries to follow the Eightfold Path whilst living In the world. They 
are Buddhist supporters by offering material supplies, food, clothes, 
and so on. Countriles with Buddhist tradition, Formal ordination of lay 
followers 1s extremely Important for this 1s the central ceremony of 
faith for them to lead a virtuous lIfe. 

To become a devoted (good) Buddhist, beside keeping five or ten 
basic precep(s, disseminates and endeavors to live the fundamental 


1399 


pñnnciples of the Buddha-dharma, one must meet the criteria taught by 
the Buddha. First of all, that Buddhist must observe the five cardinal 
virtues (Five Constant Virtues). The first Constant Virtue 1s the 
Benevolence which concerns attitude. The noble man desires to be in 
harmony with other men. He knows that he cannot fulfill his role In 
daily life unless he 1s co-operafive and accommodating. The right 
benevolence 1s revealed through conduct. People have the seed of such 
a benevolence within them, but it must be helped to develop. Thịs 
Virtuous attitude 1s sometimes thoupht of as an Inner law of self-control. 
The second Constant Virtue 1s the Righteousness or righ(t moral 
courage. The noble man should develop the righteousness necessary to 
remain loyal to himself and charitable toward his neighbors. The third 
Constant Virtue 1s the propriety or Civility or right procedure. Constant 
Virtue of the propriety 1s one of the most Important virtues of the five 
consftant virtues. The man of noble mind has made a study of the rules 
of conduct. He has learned how to apply them 1n every Iincident he 
faces. He knows all the rules for etiquette, which set forth what each 
soclal situation requires of the completely humanized person. He 
knows all the ceremonies and rituals centering around ancestor 
reverence. He knows how to sit, how to stand, how to walk, how to 
converse, and how to control his facial expression on all occasions. Yet 
all these rituals and procedures are without value 1Ÿ a man does not 
have the proper attitude. “A man without chartity In his heart, what has 
he to do with these rigid ceremonles?” The fourth Constant Virtue 1s 
the Good knowledge 1s the fourth Constant Virtue. The noble man 1s a 
knowing man, for a person must be educated In order to respond to all 
circumstances In the right way. The Confucianists” goal 1s fo gørow 
gradually from rules to habits. When Confucius stressed the Importance 
of education, he was not suggesting a new Idea. he was repeating and 
emphasizing what the ancients had said. The social order depends upon 
fundamental morality, the morality of proper words and actions. Also 
like the ancIents, Confucius believed that morality was to be applied In 
all levels of life, but in a very significant way to the ruling level. For 
the rulers were the teachers of all. They taught the needed morality 
most effectively when they set a good example and when they 
governed kindly. The fifth Constant Virtue 1s Loyality. The noble man 
should keep for himself the loyality, does what he speaks and speaks 


1400 


only what he hears. When he promise something, even though 
whatever happens, he still does his best to fulñll his promise. 
Furthermore, the noble man always knows what his duty 1s on each 
Occasion, and he always knows how to do that duty. Because he has 
developed the seeds of virtue within his nature, he 1s in harmony with 
everything In the universe. 

In order to become a devout Buddhist, naturally that Buddhist must 
take refuge In the Triratna and to keep the basic Íive precepfs or any 
other precepts for laypeople. To take refuge In Sakyamumi Buddha, the 
founding master; to take refuge In the Dharma, the supreme teachings 
of the Buddha; and to take refuge In the Sangha, the congregation of 
monks and nuns who have renounced the world and have devoted theIr 
effort to a lifelong practice of the Dharma. To keep the basic five 
precepts Iinclude not to Kkill, not to steal, not to commit sexual 
misconduct, not to lie, and not to drink liquor. Besides, a devout 
Buddhist always hears the truth with a faith mind; always knows the 
main purpose of Buddhism; always does good deeds; always tries not 
committing any evils, or not to do evil deeds; and always tries to Dur1fy 
the body and mind. A devout Buddhist should always venerate 
(respect) the elderly; should always love and care for the young; and 
should always comfort those who encounter calamifies. A devout 
Buddhist should always understand the path to that goal and always try 
to practice the Buddha”s teachings correctly. That Buddhist must be 
willing to change and repent when mistakes are made; must be willing 
to abandon the tendencies to chase constantly after worldly matfers; 
must be willing to return to follow the Way of enlightenment; and must 
practice Just as the Buddha taught. Besides, there are four Great Debts 
which lay people should always remember. The first debt 1s the debt to 
the Triple Jewel (Buddha, Dharma, Sangha). The second debt 1s the 
debt to our parents and teachers. The third debt 1s the debt to our 
spiritual friends. The fourth debt 1s the debt we owe all sentient beIngs. 

Devout Buddhists should try to train ourselves In accordance to the 
examples set by the Buddhas, Dharma and Sangha. If we take theIr 
behavior as a model, we wIll eventually become like them. Devout 
Buddhists should avoid being self-indulgent, and running after any 
desirable obJect we see. In addition, we should not crave for money 
because craving for money and position leads us to obsession and 


1401 


constant dissatisfaction. We will be much happler when we enJoy 
pleasures of the senses in moderation. Devout Buddhists should avoid 
arrogantly criticizing whatever we dislike. We have a tendency to see 
others" faults and overlook our own. This doesn”t make us or others any 
happler. So, devout Buddhists had better correct our own faults than 
poInt out those of others. Devout Buddhists should try our best to avoid 
the ten destructive actlons, at the same time, try to do the ten good 
deeds. The Buddha advised us to avoid ten destructive actions. By 
deliberately refraining from these ten destructive acfions, we engage In 
the ten construcftive or positIve actions. For example, deciding not to lie 
to our employer about the time sepnt working on a proJect 1s In 1tself a 
positive action. This has many benefits: employer wIll trust our word In 
the future, we will live according to our ethical principles, and we will 
creafte the cause to have temporal happiness and spiritual realizations. 
According to Late Most Venerable Hsuan-Hua In the Dharma 
Talks, Book HH, first of all, devout Buddhists are not to contend. lf we 
do not contend, then we wIll not try to kill sentient beings. Killing 
OCcurs because thoughts of contention take control. When we start 
contending, we have the attitude of “get out of my way or die!" The 
casualties that result are beyond count. Devout Buddhists should try to 
get rid of this dangerous contention. Second, devout Buddhists are not 
to be greedy. If we are not greedy, then we will not steal. Why do we 
want to steal others” thíings? It 1s because of greed. lfÍ we are not 
greedy, then even 1ƒ people want to offer us something, we would not 
want to take it. Devout Buddhists should try to get rid of greed. Third, 
devout Buddhists are not to seek for deires. If we seek for nothing, we 
wIll not have thoughts of lust. Thoughts of lust arise because we seek 
for them. Women seek men, and men seek women. lf we do not seek 
anything, then how could we have though(s of sexual misconduct? 
Fourth, devout Buddhists are not to be selfish. If we are not selfish, 
then we do not tel[l lies. We tell lies because they are afraid of losing 
personal benefits. Overcome by selfishness, we cheat people and tell 
lies, hoping to hide our true face from others. Flfth, devout Buddhists 
are not to seek for personal benefits. If we do not seek for personal 
benefits, we wIll have opportunitiles to develop our unselfishness. 
Sixth, devout Buddhists are not to drink Intoxicated drinks. lf we do not 
drink Intoxicated drinks, we will not violate the precept against taking 


1402 


I1ntoxIcants. Why do people take Intoxicants? It 1s because they want to 
delight their bodies and minds. However, this temporary delight will 
mess up their bodies and confuse their mind In the long run. Once 
IntoxIcated, they will scold people and do as they please, and theIr 
lustful desires Increase. 

During the time of the Buddha, the Buddha recommended five 
practical suggestions that would be beneficial to Laypeople. First, 
harbouring a good thought opposite to the encroaching one, e.g., 
loving-kindness in the case of hatred. Second, reflecting upon possible 
evil consequences, e.ø., anger sometimes results in murder. Third, 
simple neglect or becoming wholly Inattenfive to them. Fourh, tracing 
the cause which led to the arising of the unwholesome thoughts and 
thus forgetting them In the retrospecfive process. Fifth, direct physical 
force. Besides, the Buddha also taught: “One should not wish to be 
repaid for good deeds. Doing good deeds with an Intention of getting 
repayment will lead to greed for fame and fortune.” However, In any 
SOCIefy, gratitude Is a preclous virtue and Buddhists should always 
remember the kindness and assistance others have given you. Even 
though the Buddha asked the giver not to wish to be repaid for good 
deeds, He always considered gratitude to be a great blessing, an 
extremely high quality to develop for every Buddhist. Besides, devout 
Buddhist should always cultivate both the body and the mind. Body 
cultivates but mind does not meaning, there are people who have the 
appearance of true cultivators by becoming a monk or nun, but theIr 
minds are not determined to find enlightenment but instead they yearn 
for fame, noforiety, wealth, etc Just like everyone In the secular life. 
Thus, cultivating in this way 1s entirely contradictory to the Buddha”s 
teachings and one 1s better off remaining In the secular life and be a 
genuine lay Buddhist. Devout Buddhists should always have filial piety 
toward one”s parents means not only to avoid causing them pain, but 
also to strIve to make them happy. To be filial, therefore, 1s to have 
loving-kindness and compassion ftowards our parenfs, not necessarily to 
obey them In any circumstances. Filial piety also means fo strive to 
guide our parents to tread on the virtuous way. The Buddha taught 
when one Is filial towards one”s parents, 1t 1s the same as one has 
compassion for all sentient beings for In the uninterrupted cycle of birth 
and death, beings had been one”s parenfs at some time in the past. 


1403 


Thus, the Buddha taught: “Before Joining the Order, monks and nuns 
should bow down before their parents one last time In gratitude, and 
then never again.” To be a good Buddhist, you should have an 
appropriate conduct of a real Buddhist. You should always conduct 
yourself according to the Buddha”s teachings. To achieve these, you 
wIll not only become a noble man and attain happiness In this very life, 
but you will also be able to leave this world without fear for you have 
commifted no sins. 

Devouts Buddhists should always remember that the Buddhas and 
Bodhisatvas always support us In our cultivation. They always promote 
the virtues of the followers, help them remove greed, hate and 
delusion, and protect them from ghosts and men who may maliciously 
try to Interfere with their spiritual practices. They bestow material 
benefi(s. Since the Buddhas and Bodhisatvas are all-mercIful, It was 
natural, and, in some ways, logIcal to assume that they should concern 
themselves with the atheal wishes of their adherents, protect thetr 
earthly fortunes and ward off disasters. Avalokitesvara, for example, 
protects caravans from robbers sailors from ship wreck, criminals from 
execution. By his help women obtain the children they wish. Ifone but 
thinks of Avalokitesvara, fire ceases to burn, swords fall to pleces, 
enemies become kind-hearted bonds are loosened, spells revert to 
where they came, beasts flee, and snakes lose thei potlson. However, 
this aspect of Buddhism 1s only used to help calm the mind of Buddhist 
beginners who encounter problems. The Buddhas and Bodhisattvas 
provide favorable conditions for the attainment of enliphtenment and 
liberaton for Buddhist followers. Finally, devout Buddhists should 
always look up the Buddhas and Bodhisattvas and consider them as 
obJects of desire to love for all Buddhist followers. 

In the Anguttara NÑikaya Sutra, the Buddha commented on the four 
kímmds of bliss a layman enJoy. The first happiness 1s the bliss of 
ownership. Herein a clansman has wealth acquired by energetic 
striving, amassed by strength of arm, won by sweat, and lawfully 
gotten. At this thought, bliss and satisfaction come to him. Thịs 1s call 
the bliss of ownership. The second happiness 1s the bliss of possession 
of property. Herein a clansman by means of wealth acquired by 
energetic striving, both enJoys his wealth and does meritorious deeds. 
At this thought, bliss and satisfaction come to him. Thịs 1s called the 


1404 


bliss of wealth. The third happiness 1s the bliss of. debtlessness. Herein 
a clansman owes no debt, great or small, to anyone. At the thought, 
bliss and satisfacion come to him. This 1s called the bliss of 
debtlessness. The third happiness 1s the bliss of blamelessness. Herein 
the Aryan disciple 1s blessed with blameless action of body, blameless 
action of speech, blameless action of mind. At the thought, bliss and 
satisfaction come to him. This 1s called the bliss of blamelessness. 
According to the Sutra In Forty-Two Sections, Chapter 37, the Buddha 
said: “My disciples may be several thousands miles away from me but 
1f they remember and practice my precepts, they wIll certainly obtain 
the fruits of the Way. Ôn the contrary, those who are by my side but do 
not follow my precepts, they may see me constantly but in the end they 
wIll not obtain the Way.” Also according to the Sutra In Forty-Wwo 
Sections, Chapter 27, the Buddha said: ““Those who follow the Way are 
like floating pIeces of woods In the water flowing above the current, 
not touching either shore and that are not picked up by people, not 
1ntercepted by ghosfs or spirits, not caught in whirlpools, and that which 
do not rot. Ï guarantee that these pieces of wood will certainly reach 
the sea. I guarantee that students of the Way who are not deluded by 
emotional desire nor bothered by myriad of devious things but who are 
Vigorous 1n their cultivation or development of the unconditioned wIll 
certainly attain the way.” 

The Culfivaion and Thoughts 9ƒ Lay Buddhist Pracfiiioners: To 
help practitioners, especially laypeople overcome ther disturbing 
affitudes and stop committing harmful actions, the Buddha set out five 
precepts. During a brlef ceremony performed by a monk or nun, 
laypeople can take refuge In the Triple Gem: Buddha, Dharma, and 
Sangha. At the same time, they can take any of the five lay precepts 
and become either an upasaka or upasika. When performing the 
ceremony, some masters include only the first precept of not killing, 
and let laypeople decide themselves to take any or all of the other four. 
Other masters give all five precepts at the time of giving refuge. 
Laypeople may also take eight precepts for a period of 24 hours every 
month. Many laypeople like to take the eight precepts on new and full 
moon days, or the end of the lunar month, or on Buddhist festivals, 
although they may be taken on any day. The first five of these eight are 
similar to the five lay precpets, with the expception that the precpet 


1405 


agaInst unwise sexual behavior become abstinent from sex, because 
the precepts are kept for only one day (see Eipht precept(s). In 
Thailand”s and Cambodiaˆs traditions, there 1s a custom whereby most 
young men become monks and hold the Sramanera precepts for three 
months, at least once during their lives. They usually do this when they 
are young adults as 1t gives them a foundation In strict ethics and 1s 
Very auspIciIous for their families. At the end of the three month period, 
they gIve back theIr preceptfs and return to worldly family life. 

Concerning the ideas of a Buddhist in the Path of Cultivation, 1n the 
Satipatthana Sutra, the Buddha explained His Way of Enlightenmett. 
Here, mental obJects are mindfully examined and observed as they 
arise within. The task here 1s to be aware of the thoughts that arise and 
pass away within the mind. You must slowly understand the nature of 
thoughts. You must know how to make use of the good thoughts and 
avoid the danger of the harmful thoughts. Your thoughts need constant 
watching I1f the mind 1s to be purified. Concerning the methods of 
mindfulness of thoughts and mental states, the Buddha taupht: “To sit 
alone and concentrate the mind on the thoughts. To watch the good 
thoughts and observe how they affect your mental state. To watch the 
harmful thoughts and observe how they disturb your mental state. Do 
not try to fight with the thoughts, for the more you try to fight them, the 
more you have to run with them. Simply observe the thoughts 
dispassionately and so create the opportumty to go beyond them. The 
moving beyond all thoughts and knowledge bring peace, harmony, and 
happiness. Simply observe these thoughts, you will slowly come to 
understand how to confrol evil though(s and to encourage good 
thoughts. In the course of your working day, try to observe your 
thinking process. Simply observe and do not identify with this process.” 
To be able to do these, you wIll experlence an endless inner happIness 
and peace even though you are living In a soclety that 1s full of 
troubles, sufferings and afflictions. Thought transformation 1s one of the 
methods of culivaton that can help laypeople achieve peace, 
mindfulness, liberation or enlightenment In this very life. Thịs 1s a way 
to live each momert to the fullest, for example, when we wash dishes 
or clothes, we think “may [I help all beings cleanse their minds of 
disturbing attitudes and obscurations.” 


1406 


According to Mahamudra Master, an Indian famous monk: 
“Thought 1s like a horse, let It go free, Just like a dove released from a 
ship in the middle of the Infinite ocean. For Just as the bird finds 
nowhere to land but back on the ship, thoughts have no place to go 
other than returning to therr place of origin.” Thus, Mahamudra Master 
wWrofe a verse on “[houghf” as follow: 

Clouds that drift in the sky have no roots. 

They have no home. 

Conceptual thoughts that float in the mind are the same. 
When we see the nature of mind, 

All discrimination ends. 

Cultivation Means Changing the Karma: According to Buddhism, 
our fate depends entirely on our deeds; In other words, we are the 
architects of our karma. Cultivating 1n accordance with the Buddha's 
Teachings means we change the karma of ourselves; changing our 
karmas by not only giving up our bad actlons or misdeeds, but also 
forgiving offences directed against us by others. We cannot blame 
anyone else for our miserles and misfortunes. We have to face lIfe as 1t 
1s and not run away from 1t, because there 1s no place on earth to hide 
Írom karma. Performing good deeds Is Indispensable for our own 
happiness; there 1s no need of Iimploring favors from deitles or simply 
showing repentance. Changing karma also means remembrance of 
karma and using wisdom to distinguish virtue from evil and freedom 
from constraint so that we are able to avoid evil deeds, to do 
meritorious deeds, or not to create any deeds at all. Changing karma 
also means to pur1fy our minds rather than prayIng, performing rites, or 
torturing our bodies. Changing karma also means to change your 
narrow-minded heart Iinto a heart full of love and compassion and 
accomplish the four boundless hearts, especially the hearts of loving- 
kindness and compassion. True Buddhists should always remember that 
sooner or later everyone has to die once. After death, what can we 
bring with us? We cannot bring with us any worldly possessions; only 
our bad or good karma will follow us like a shadow of our own. 

Fourfold Assermbly Should Live and Culfivafe Together: Buddhism 
never separates I1fself from the secular life. On the contrary, the 
Buddha always reminded his followers, monks, nuns, upasakas and 
upasikas, to live the best and highest life and to get the most out of life. 


1407 


However, the best Joy In lie according to Buddhism are not the 
pleasures and materials, but the light-hearted and joyful happiness at 
all time in mind. Sincere Buddhists should always remember that If 1s 
true that we must study the Buddha”s teachings, but the main thing 1s tO 
live them In our daily life. IÝ we can do this, we are truly Buddhists of a 
living Buddhism. IÝ not, we are only embracing the corpse of a dead 
Buddhism. According to the Avatamsaka Sutra, there are two aspecfts 
of the Buddhist life. 

Everyone has hopes that his wishes will be fulfillEed someday. 
Hope 1tself 1s not wrong, for hope wIll help people try to reach to better 
situatlons. However, when a person begins to expect things have to 
happen the way he or she wishes, he or she begins to have trouble with 
disappointment. Thus, the Buddha taught: “Suffering of frustrated 
desire,” or unfulfiled wishes cause suffering (suffering due to 
unfulfilled wishes), or cannot get what one wants causes suffering. The 
pan which results from not receiving what one seeks, from 
disappointed hope or unrewarded effort, one of the eight sorrows. And 
therefore, the Buddha advised his disciples “content with few desires.” 
“Content with few desires” means having few desires; “knowing how 
to feel satisfied” means being content. Knowing how to feel satisfied 
with few possessions means being content with material conditions 
that allow us to be healthy and strong enouph to practice the Way. 
“Knowing how to feel satisfied and being content with material 
conditions” 1s an effective way to cut throuph the net of passions and 
desires, attain a peaceful state of body and mind and accomplish our 
supreme goal of cultivation 

There are some people who regard this life as a life of suffering or 
pessimists may be tolerated as long as they are simply feeling 
dissatisfiied with this life, but when they begin to give up this life as 
hopeless and try to escape to a better life by practicing ausferItiles or 
self-mortifications, then they are to be abhorred. Some people believe 
that Buddhism 1s pessimistic because 1fs significant viewpoint on the 
Iidea that there 1s nothing but hardship In this world, even pleasures end 
in hardshIp. It 1s totally wrong thinking that way. Buddhism believes 
that In this present life, there are both pleasures and hardships. He who 
regards lie as entirely pleasure will suffer when the so-called 
“happiness” ceases to exist. The Buddha believes that happiness and 


1408 


sufferings Intertwine In our dally life. IÝ one 1s Ignorant of the fact that 
pleasures can cause hardships, one wIll be disappointed when that fact 
presents 1(self. Thus the Buddha teaches that one should regard 
hardship as hardship, accepting 1t as a fact and finding way to oppOse 1t. 
Hence his emphasis on perserverance, fortitude, and forebearance, the 
latter being one of the six Perfections. In short, according to the 
Buddhist view, there are both pleasures and hardships In life, but one 
must not be discouraged when hardship comes, or lose oneself In 
rapture of Joy when pleasure comes. Both pleasures and hardships must 
be taken alike with caution for we know that pleasures end In hardship. 
From this understanding, sincere Buddhists will be determined to 
cultivate diligently to turn both worldly pleasures and hardships to an 
eternally transcendental Joy. It 1s to say that we are not bound to both 
worldly pleasures and hardships at all times. They come and go 
naturally. We are always live a life without worrIes, without afflictions 
because we know for sure that everything will pass. The Buddhist point 
of view on both optimism and pessimism 1s very clear: Buddhism 1s not 
optimistic nor pessimistic on human life. Two extremes of both 
optimism and pessimism are prevented by the moderate doctrine of 
Buddhism. 

In Theravada countries, “Pirit” 1s a PalI term for a common practice 
for protecting of the Three Gems of laypeople, which Involves reciting 
Buddhist texts as a way of generating merit. Often laypeople make 
donations to monks who do the recitation, believing that this activity 
makes merit both by supporting the monks and by causing the texts to 
be chanted. It is believed that this activity helps those who engage In 1t 
to accrue meri(, which 1s conductive to a better rebirth, and 1t 1s also 
thought to bring benefits In the present life. The most common form of 
pIrit Involves a group of monks who chant a set of texts during the 
course of a night, then dedicate the merit to all beings. ÀA worthwhile 
life, according to Mahayana Buddhist point of view, does not consist in 
merely spending one”s life in peace and quIet but in creating something 
good for other beings. When one tries to become a better person 
through his practice, this endeavor 1s the creation of good. When he 
does something for the benefit of other people, this 1s the creation of a 
sull higher standard of good. The varlous arts are the creation of 
beauty, and all honest professions are the creation of various kinds of 


1409 


energy that are beneficial to socIety. Creation 1s bound to bring with 1t 
pain and hardship. However, one finds lie worth living when one 
makes a strenuous effort for the sake of something good. He endeavors 
to become a little better a person and to do just a litle more for the 
good of other people, through such positive endeavor we are enabled 
to feel deep Joy In our human lives. 

Buddhism has a very special point of view In “outer appearance or 
inner world”. For the understanding of the world within, sclence may 
not be of mụuch help to us. Ultimate truth can not be found In scIence. 
To the sclentist, knowledge 1s something that ties him more and more 
to this sentient existence. That knowledge, therefore, Is not saving 
knowledge. To one who views the world and all it holds In 1s proper 
perspective, the primary concern of life is not mere speculation or vain 
voyaging Into the Imaginary regions of high fantasy, but the gaining of 
true happiness and freedom from 1ÏlÏ or unsatisfactoriness. To hìm, true 
knowledge depends on this question: “Is this learning according to 
actuality? Can 1t be of use to us in the conquest of menfal peace and 
tranquility, of real happiness?” 'To understand the world within we need 
the guidance, the Instruction of a competent and genuine seer clarlty of 
vision and depth of insight penetrate Into the deepest recesses of life 
and cognIze the true nature that underlies all appearance. He, Iindeed, 
1s the true philosopher, true sclentist who has grasped the meaning of 
change In the fullest sense and has transmuted this understanding Into a 
realization of the deepest truths fathomable by man, the truths of the 
three signs or characferIstics: Impermanence, Unsatisfactoriness, Non- 
self. No more can he be confused by the terrible or swept off his feet 
by the glamor of thing ephemeral. No more 1s It possible for him to 
have a clouded view of phenomena; for he has transcended all capacIty 
for error throuph the perfect Immmunity which Insight alone can give. 
Cultivator of the Way must leave behind everything, must use proper 
knowledge and views as their standard and cultivate vigorously. Our 
goal 1s to “leave behind the mark of speech", so that there 1s nothing 
left to say. We also want to “leave behind the mark of the mind and 1ts 
conditions,` so that there 1s nothing left to climb on. We want to “leave 
behind the mark of written words.` Once words also are gone, they can 
not represent our speech at all. Since there 1s no way to express with 
words, what 1s there to remember? What 1s there that we can not put 


1410 


down? What 1s left to take so seriously? We should apply ourselves to 
this, and stop toying with superficial aspects. 

Shomld We Wait Until After Refirement to Culfivyafe?: Some people 
believe that they should walIt until after their retirement to cultIvate 
because after retirement they will have more free time. Those people 
may not understand the real meaning of the word “cultivation”, that 1s 
the reason why they want to walt until after retirement to cultivate. 
According to Buddhism, cultivation means to turn bad things Into good 
things, or to improve your body and mind. So, when can we turn bad 
things Into good things, or when can we Iimprove our body and mind? 
AncIent virtues taught: “Do not waIt until your are thirsty to dịp a well, 
or don”t wait until the horse 1s on the edge of the cHiff to draw In the 
reins for 1tˆs too late; or don”t walit until the boat 1s in the middle of the 
river to patch the leaks for 1t s too late, and so on”. Most of us have the 
same problem of waiting and delaying of doïng things. lf we wait until 
the water reaches our navel to Jump, I£s too late, no way we can 
escape the drown If we donˆt know how to swim. In the same way, at 
ordinary times, we don”t care about proper or Improper acts, but walt 
until after retirement or near death to start caring about our actions, we 
may never have that chance. Sincere Buddhists should always 
remember that Impermanence and death never walt for anybody. So, 
take advantage of whatever time we have at the present time to 
cultivate, to pÏlant good roots and to accumulate merits and virtues. 


1411 


Tuyển Luận Thứ Năm Mươi Ba 
The Fÿty-Third Selective Essay 


Hoa Vô Ưu 


Hoa Vô Ưu Trong Dòng Lịch Sử Phật Giáo: Hoa Vô Ưu còn gọi 
là Tất Lợi Xoa hay Tất Thích Xoa, tên của một loài cây a-du-ca, người 
ta nói Đức Phật đản sanh ngay tại gốc cây nầy. Hai mươi sáu thế kỷ về 
trước, Thái Tử Tất Đạt Đa đã ra đời tại hoa viên Lâm Tỳ Ni, dưới một 
gốc cây Vô Ưu. Ngày đó, Thái Tử đã có dịp cai trị một vương quốc, 
nhưng Ngài đã từ chối. Ngài đã từ bổ cung vàng điện ngọc, lang thang 
một mình trong rừng thẳm. Sau sáu năm tu hành khổ hạnh, cuối cùng 
Ngài tìm ra con đường “Trung Đạo” cho cuộc tu hành của chính mình 
và Ngài đã thành Phật. Chính vì vậy mà hoa Vô Ưu cũng tượng trưng 
cho Đấng thoát ly sầu muộn, đấng Hạnh Phúc, một trong những danh 
hiệu của Đức Phật. Mặc dâu Đức Phật đã tịch diệt trên 2.500 năm 
trước tại vùng Câu Thi Na của miễn Bắc Ấn, nhưng giáo pháp mang 
đầy tình thương, trí tuệ và vô ưu của Ngài vẫn còn đây. Và đạo Phật 
vẫn tiếp tục là một tôn giáo vĩ đại đã giác ngộ nhân loại từ hơn hai 
mươi lăm thế kỷ nay. Khi Đức Phật thị hiện, những hiện tượng kỳ diệu 
đã xảy ra. Tại Vườn Lâm Tỳ Ni, rừng hoa Vô Ưu nở rộ cùng lúc với sự 
nở rộ của rừng hoa Ưu Đàm. Người ta nói rằng cây Ưu Đàm Ba La có 
trái mà không có hoa. Thường thì lâu lắm nó mới nở hoa một lần 
(khoảng 3000 năm). Một số nhà Phật học cho rằng Vô Ưu và Ưu Đàm, 
nếu xét về biểu tượng và ẩn dụ, chỉ là hai tên gọi của một loài cây, 
nhưng thật ra về mặt thực vật thì đây là hai loại cây hoàn toàn khác 
nhau. Kinh Vô Lượng Thọ cũng không phân biệt giữa Vô Ưu và Ưu 
Đàm khi nói: “Vô lượng ức kiếp khó gặp, khó thấy, vì loài hoa Ưu 
Đàm nầy chỉ đúng thời mới xuất hiện.” Hoa Ưu Đàm nở là biểu tượng 
cho sự xuất hiện hiếm hoi của Phật. Người ta nói Hoa Ưu Đàm ba ngàn 
năm mới nở một lần. Cũng như gặp được Phật pháp và Phật cũng hiếm 
như loại hoa Ưu Đàm nầy. Dù hoa Ưu Đàm và hoa Vô Ưu có giống 
hay có khác nhau thế nào đi nữa, chúng ta vẫn có thể nói chắc chắn 
rằng từng lời nói của Đức Thích Tôn Từ Phụ là từng cánh hoa “Vô Ưu” 
hiếm hoi và tuyệt diệu xoáy sâu vào lòng người. Mà thật vậy, chính 
Đức Phật có lần đã dạy: “Giống như biển cả, tuy mênh mông, nhưng 
chỉ có một vị, vị mặn; cũng như vậy, giáo lý của ta, tuy có nhiều mặt 


1412 


và bao la như đại dương nhưng chỉ có một vị, vị vô ưu của Niết Bàn.” 
Niết Bàn trong Phật giáo không phải là một nơi chốn để cho chúng ta 
đi đến, mà nó chỉ là trạng thái của sự chấm dứt hoàn toàn mọi lo âu, 
thay đổi; trạng thái của sự an tịnh tuyệt đối, của sự không còn dục 
vọng, lừa dối và đau khổ; cũng như sự diệt trừ hoàn toàn sự luân hồi 
sanh tử. 

Chương sách này chỉ nhằm mục đích trình bày những cánh hoa “Vô 
Ưu” mà Phật Tổ đã trao truyền lại hơn hai mươi lăm thế kỷ về trước. 
Những cánh hoa “Vô Ưu” nầy của Phật Tổ sẽ có công năng rất lớn nếu 
chúng ta chịu lắng nghe và làm theo những gì Ngài chỉ dạy. Thật vậy, 
nếu chúng ta chịu lắng nghe và làm theo những gì mà Phật Tổ đã chỉ 
dạy, thì những cánh hoa “Vô Ưu” mà Ngài đã trao truyền lại cho 
chúng ta sẽ giúp chúng ta giải thoát khỏi mọi ưu phiền, cũng như tất cả 
những xiểng xích nô lệ, những tập tục mê tín dị đoan, và những khổ 
đau phiền não khác trên cõi đời nầy. Những cánh hoa “Vô Ưu” trong 
quyển sách nhỏ này sẽ giúp cho chúng ta thấy được những ý tưởng cốt 
lõi của một cuộc sống “Vô Ưu” mà bất cứ người Phật tử nào cũng đều 
muốn tiến đến trong đời sống hằng ngày. Những cánh hoa “Vô Ưu” 
nầy chính là hiện thân của tất cả các đức hạnh của Đức Phật mà Ngài 
đã thuyết giảng. Trong suốt bốn mươi lăm năm hoằng hóa, Ngài đã 
chuyển những lời thuyết giảng thành hành động và khiến chúng biến 
thành một rừng hoa vô ưu cho nhiều thế hệ về sau nầy của chúng ta. 
Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng lo âu và khổ sở. Nếu vậy, thì 
chúng ta hãy cùng nhau đọc qua tập sách nầy vì chủ để của nó là 
những cánh hoa “Vô Ưu” dành cho những ai có quá nhiều lo âu, lo âu 
thái quá, thậm chí đến lúc gần chết vẫn còn lo âu. Lo lắng và khổ sở là 
hai tai họa lúc nào cũng đi liền nhau. Hễ khi nào bạn cảm thấy lo lắng, 
cũng có nghĩa là bạn đang trải qua khổ sở. Nếu chúng ta thực sự muốn 
tu tập theo con đường mà Đức Phật đã tu tập gần 26 thế kỷ về trước thì 
hy vọng rằng quyển sách nhỏ này có thể giúp chúng ta nghe được 
những tiếng thì thầm của Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni rằng từ bỏ cuộc 
sống thế tục có nghĩa là từ bỏ những hành động vô tâm và cẩu thả có 
thể đưa đến trục trặc trong cuộc sống. Từ bỏ cuộc sống thế tục là từ bỏ 
sự loạn động và sự căng thẳng làm tổn hại đến hệ thần kinh của chúng 
ta và có thể dẫn tới trăm ngàn thứ bệnh hoạn cho thân tâm chúng ta. 
Từ bỏ cuộc sống thế tục không có nghĩa là từ bỏ cuộc sống của chính 
mình, mà nó có nghĩa là chúng ta làm một cuộc hành trình hướng về 


1413 


nội tâm trong cuộc sống thế tục này. Chỉ có như vậy chúng ta mới có 
thể thấy được chính mình như là mình, và từ đó mới có thể biết cách 
làm sao vượt qua những khuyết điểm và giới hạn để được mạnh mẽ 
hơn trong cuộc sống. Rất nhiều người trong chúng ta đã và đang đi tìm 
phương cách. Chúng ta nghĩ rằng mọi vấn để đều có thể được giải 
quyết từ bên ngoài, chúng ta đã lầm... Hầu hết mọi vấn đề đều phát 
nguồn từ bên trong mà ra và chỉ có thể giải quyết được khi chúng ta cố 
gắng đi trở vào bên trong để thấy chính mình. 

Chương sách này chỉ nhằm trình bày những cánh hoa “Vô Ưu” giúp 
cho độc giả hiểu được những phương thức đơn giản và dễ thực hành 
nhất cho bất cứ ai muốn có một cuộc sống vô ưu, nhất là những người 
tại gia. Nên nhớ rằng Đức Phật là một nhân vật sống thật chứ không 
phải là huyền thoại. Chính Ngài đã để lại một bức thông điệp về cuộc 
sống “Vô Ưu” và “Giải Thoát” được xem như là những cánh hoa “Vô 
Ưu” cho nhân loại hoàn vũ. Mọi người chúng ta phải nên gìn giữ một 
cách trân trọng những đóa hoa “Vô Ưu” mà Đức Phật đã truyền trao vì 
chúng là thành quả của trí tuệ vĩ đại của Ngài. Bản chất giác ngộ của 
những đóa hoa “Vô Ưu” nầy sẽ giúp chúng ta thấy rõ căn rễ của tội lỗi 
đến từ vô minh và từ đó có thể triệt tiêu được những øì cần triệt tiêu. 
Theo Đức Phật, tất cả những lo âu, khổ đau, phiền não, bất mãn, và 
tuyệt vọng trong cuộc sống là do tam độc tham-sân-si mà ra. Bức thông 
điệp bất diệt của Ngài đã làm rung động nhân loại qua nhiều thời đại. 
Đối với người Phật tử, nó đã trở thành những đóa hoa “Vô Ưu” cần 
thiết cho xã hội đang sống trong ưu lo, đau khổ và phiền não hiện nay. 
Kỳ thật, không riêng Phật tử, mà cả thế giới ngày nay càng ngày càng 
hướng về những cánh hoa “Vô Ưu” mà Đức Phật đã truyền trao, vì 
chính những cánh hoa nầy thật sự tiêu biểu cho lương tâm của nhân 
loại. Hơn hai ngàn năm trăm năm trôi qua, thế mà những đóa “Vô Ưu” 
của Đức Phật chẳng những không héo úa theo thời gian, mà ngược lại, 
càng ngày càng tăng thêm sinh khí cho chân lý mà Đức Phật đã một 
lần tuyên thuyết. Những cánh hoa “Vô Ưu” nầy thể hiện rõ nét lời dạy 
của vị Thây vĩ đại đã và đang tiếp tục soi sáng thế giới đầy lo âu, khổ 
đau, phiền não và tối tắm nây, giống như vườn hoa rực nở vào mùa 
xuân mang lại sinh khí cho cả nhân loại. 

Người ta có thể ví giáo pháp của Đức Phật với những thứ gì tốt đẹp 
nhất. Có người ví giáo pháp của Ngài như một cây cầu thép không bao 
giờ hư hoại với thời gian; có người ví chúng như ánh hào quang soi 


1414 


sáng cả thế giới khổ đau và tăm tối. Riêng đối với người Phật tử, 
chúng ta nên trân trọng giáo pháp ấy như những đóa hoa “Vô Ưu” có 
công năng giải tỏa hết mọi khổ đau phiển não cho toàn thể nhân loại. 
Đức Phật đã ra đời tại hoa viên Lâm Tỳ Ni, dưới một gốc cây Vô Ưu. 
Trong suốt cuộc đời hoằng hóa của Ngài, Ngài đã cố gắng hết sức 
mình để đem những cánh hoa “Vô Ưu” nây đến với tất cả nhân loại. 
Những cánh hoa “Vô Ưu” đã cho thấy rõ tôn giáo nầy hoàn toàn không 
có thái độ u sâu, phiền muộn, và buồn bã như người ta hiểu lầm. Vì 
những lý do đó nên những đóa “Vô Ưu” của Đức Phật sẽ trường tổn 
khi nào mặt trời, mặt trăng và con người còn hiện hữu trên mặt đất 
nầy. Nếu chúng ta chịu hướng về những đóa “Vô Ưu” nầy và sống tu y 
theo lời Phật dạy, thì chúng ta sẽ thoát khỏi những lo âu, phiển muộn, 
cũng như khổ đau phiển não để an trụ tâm mình trong niết bàn miên 
viễn. Dù thích hay không thích, những phút giây hiện tại này là tất cả 
những gì mà chúng ta phải làm việc. Bất hạnh thay, đa phần chúng ta 
thường hay quên chúng ta đang ở đâu. Hy vọng chúng ta có thể mang 
những cánh hoa “Vô Ưu” vào những sinh hoạt hằng ngày để có thể 
sống được những giây phút hiện tại của chính mình để không mất đi sự 
tiếp xúc với chính mình, từ đó chúng ta có thể chấp nhận chân lý của 
giây phút “này” trong cuộc sống của chính chúng ta, từ đó chúng ta có 
thể học hỏi để tiếp tục đi tới trong cuộc sống thật của chính chúng ta. 
Hãy Để Cho Những Đóa Hoa Vô Ưu Luôn Nở Trong Đời Sống 
Của Chúng Ta: Cơ hội làm người của chúng ta trong đời sống quý báu 
của kiếp người nầy không bền lâu. Không sớm thì muộn, cái chết rồi 
cũng sẽ đến với tất cả mọi người. Bản chất thật sự của kiếp sống là vô 
thường, và cái chết không miễn trừ một ai cả. Chúng ta đã mang không 
biết bao nhiêu là thân xác mỗi khi chúng ta được sanh ra. Theo qui luật 
tự nhiên, chết là việc phải xảy đến và không ai có thể tránh khỏi. Như 
vậy cách tốt nhất là chúng ta không nên lẳng tránh nó; mà ngược lại 
hãy chiêm nghiệm về nó một cách nghiêm túc. Theo quan điểm Phật 
giáo, chết không phải là sự chấm dứt mà là một lối dẫn đến sự tái sanh 
khác. Tâm thức chỉ di chuyển từ đời này sang đời khác. Điểm bắt đầu 
của một tiến trình như thế thật không thể nào truy cứu được. Tuy 
nhiên, sự hiện hữu của chúng ta trong vòng luân hồi sanh tử thì không 
vô hạn một cách tự nhiên. Cũng theo quan điểm Phật giáo, con người 
có thể thực hiện để chấm dứt nó. Một hạt giống không có sự bắt đầu 
nhưng bản chất của nó không phải là vô hạn. Nếu chúng ta đốt hạt 


1415 


giống ấy là chúng ta có thể hủy diệt khả năng mọc lên của nó. Đó là 
sự chấm dứt. Cách duy nhất để làm được việc này là hãy để cho những 
đóa hoa Vô Ưu luôn nở trong lòng chúng ta. Vì sao? Vì một khi hoa Vô 
Ưu nở được trong lòng ta, chúng ta sẽ không còn tiếp tục gieo thêm bất 
cứ hạt giống nào cho kiếp luân hồi nầy nữa. 

Do tâm vọng tưởng, ngay cả trong cuộc sống hiện tại, chúng ta 
liên tục hoạt động với những hành động bất thiện. Chúng ta không có 
tự do để tránh những cảm xúc tiêu cực. Chúng ta bị nô lệ bởi chúng. 
Chúng ta là tên tù của chính chúng ta. Thí dụ như khi giận dữ khởi lên 
trong chúng ta, chúng ta trở thành hoàn toàn chịu sự kiểm soát của cẩm 
xúc tiêu cực này. Nó làm chúng ta suy nghĩ và hành xử những điều mà 
chúng ta không muốn làm. Nếu chúng ta chịu lùi lại một bước và thử 
nhìn vào gương khi chúng ta giận dữ, thì chúng ta sẽ thấy sự giận dữ đã 
làm gì đến chúng ta. Lúc đó chúng ta sẽ thấy quyền lực của sự giận dữ 
nó phá hủy chúng ta và những người chung quanh. Chúng ta có thể tự 
hỏi không biết chúng ta có thể chuộc lỗi một hành vi bất thiện như là 
một trong năm trọng nghiệp hay không. Theo Trung Quán Luận, bất cứ 
hành vi bất thiện nào đều có thể được chuộc lỗi. Đây là tính chất của 
những điều bất thiện. Nếu chúng ta không quên lãng chúng, và chúng 
chưa được chín mùi, là chúng ta có thể thanh tịnh hóa chúng. Những 
hành vi không đạo đức thì bản chất là bất thiện nhưng chúng có một 
đặc tính là có thể được thanh tịnh hóa. Có người tin rằng họ có thể 
tránh khỏi những hậu quả của hành động tiêu cực đã phạm. Họ là 
những người không tin vào luật nhân quả. Chúng ta miễn bàn đến họ. 
Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng theo luật nhân quả, hậu quả của 
bất cứ hành động nào, dù thiện hay bất thiện, phải được đối diện bởi 
chính người đó. Nói cách khác, mọi người phải chịu trách nhiệm cho 
những hành động của chính mình. Và một lần nữa, cách duy nhất để 
làm được việc này là hãy để cho những đóa hoa Vô Ưu luôn nở trong 
lòng chúng ta. Vì sao? Vì một khi hoa Vô Ưu nở được trong lòng ta, 
chúng ta sẽ có khả năng thanh tịnh hóa những hành vi bất thiện và 
không đạo đức trong quá khứ; đồng thời tránh được những hành vi 
tương tự nầy trong hiện tại và tương lai. 

Tuy nhiên, những đóa hoa Vô Ưu chỉ nở khi chúng ta thiểu dục, 
nghĩa là có ít dục lạc hay ít ham muốn. Ở đây “ham muốn” không chỉ 
gồm ham muốn tiển bạc và vật chất, mà còn mong ước địa vị và danh 
vọng. Ham muốn cũng chỉ về sự mong muốn được những người khác 


1416 


thương yêu và phục vụ. Trong đạo Phật, một người đã đạt đến mức độ 
tâm thức thâm sâu thì sẽ có rất ít các ham muốn mà có khi còn thờ ơ 
với chúng nữa là khác. Chúng ta cũng nên chú ý rằng một người như 
thế thờ ơ với những ham muốn thế tục, nhưng người ấy lại rất khao 
khát với chân lý, tức là người ấy có sự ham muốn lớn lao đối với chân 
lý, vì theo đạo Phật, thờ ơ với chân lý là biếng nhác trong đời sống. 
Thiểu dục cũng còn có nghĩa là thỏa mãn với những thâu đạt vật chất 
ít ổi, tức là không cảm thấy buồn bực với số phận của mình và không 
lo lắng nhiều đến việc đời. Đây không có nghĩa là không quan tâm đến 
sự tự cải tiến của mình, mà là cố gắng tối đa với một thái độ không 
chán nản. Một người như thế chắc chắn sẽ được người chung quanh 
biết tới . Mà dù cho những người chung quanh có không biết tới đi nữa, 
thì người ấy cũng cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc và theo quan điểm 
tâm linh thì người ấy đang sống như một vì vua vậy. Có hai thứ cần 
phải thiểu dục. Thứ nhất là thức ăn, thứ hai là sắc đẹp; một cái gọi là 
thực dục, một cái gọi là sắc dục. Hai thứ nầy giúp đổ cho vô minh làm 
đủ thứ chuyện xấu, nên Đức Khổng Phu Tử có day: “Thực, sắc tánh 
dã.” Nghĩa là háo ăn, háo sắc đều là bản tánh của chúng sanh. Người 
tu Phật phải biết tại sao vô minh chẳng phá được? Tại sao phiển não 
cũng không đoạn được? Tại sao trí huệ chẳng hiển lộ? Chỉ do bởi mình 
không biết thiểu dục đó thôi. Phật tử chân thuần nên nhớ rằng ăn uống 
thì trợ giúp cho dục vọng, dục vọng lại làm tăng trưởng vô minh. Một 
khi đã có lòng tham ăn rồi thì sau đó sẽ là tham sắc. Con trai thì ham 
muốn nữ sắc, con gái thì ham muốn nam sắc, cứ thế mà quyến luyến 
không rời và không thể nào nhìn sự vật thấu suốt được. Ăn uống bao 
nhiêu thứ thành chất bổ dưỡng, hễ chất bổ dưỡng sung mãn thì sanh 
lòng ham mê sắc dục. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng đồ ăn 
càng ít ngon chừng nào càng tốt chừng ấy. Không nên coi quá trọng 
vấn đề ăn uống. Ăn là để duy trì mạng sống mà tu tập, vì thế nên tiết 
độ trong ăn uống; không cần phải ăn đồ ăn ngon, mà cũng không ăn 
những đồ đã bị hư hoại, vì cả hai đều có hại cho sức khỏe của mình. 
Cuối cùng, những đóa hoa Vô Ưu chỉ nở khi chúng ta sáng suốt 
hiểu biết tường tận sự vật đúng như thật sự sự vật là như vậy, là thấu 
triệt thực tướng của sự vật, tức là thấy rõ bản chất vô thường, khổ, vô 
ngã của ngũ uẩn ngay trong chính mình. Không phải tự mình hiểu biết 
mình một cách dễ dàng vì những khái niệm sai lầm, những ảo tưởng vô 
căn cứ, những thành kiến và ảo giác. Thật là khó mà thấy được con 


1417 


người thật của chúng ta. Đức Phật dạy rằng muốn có thể làm đuợc một 
người hiểu biết theo Phật giáo, chúng ta phải trước hết thấy và hiểu sự 
vô thường nơi ngũ uẩn. Đức Phật ví sắc như một khối bọt, thọ như bong 
bóng nước, tưởng như ảo cảnh, hành lều bều như lục bình trôi, và thức 
như ảo tưởng. Đức Phật dạy: “Bất luận hình thể vật chất nào trong quá 
khứ, vị lai và hiện tại, ở trong hay ở ngoài, thô thiển hay vi tế, thấp hay 
cao, xa hay gần... đều trống rỗng, không có thực chất, không có bản 
thể. Cùng thế ấy, các uẩn còn lại: thọ, tưởng, hành, thức...lại cũng như 
vậy. Như vậy ngũ uẩn là vô thường, mà hễ cái gì vô thường thì cái đó 
là khổ, bất toại và vô ngã. Ai hiểu được như vậy là hiểu được chính 
mình.” Đối với người Phật tử, sự nở rộ của những đóa hoa Vô Ưu nở rộ 
cũng có nghĩa là sự phát sáng của trí tuệ. Trong đạo Phật, trí tuệ là 
quan trọng tối thượng, vì sự thanh tịnh có được là nhờ trí tuệ, do trí tuệ, 
và trí tuệ là chìa khóa dẫn đến giác ngộ và giải thoát cuối cùng. Nhưng 
Đức Phật không bao giờ tán thán tri thức suông. Theo Ngài, trí phải 
luôn đi đôi với thanh tịnh nơi tâm, với sự hoàn hảo về giới: Minh Hạnh 
Túc. Trí tuệ phát sáng từ những đóa hoa Vô Ưu là loại trí tuệ đạt được 
do sự hiểu biết và phát triển các phẩm chất của tâm, là trí tuệ siêu 
việt, hay trí tuệ do tu tập mà thành. Đó là trí tuệ của từ, bi, hỷ, xả, vị 
tha, của sự thông hiểu về luật nhân quả, của sự mong mỏi giải thoát, 
và của sự tầm cầu giác ngộ và giải thoát cho tha nhân. Đó là trí tuệ 
giải thoát chứ không phải là sự lý luận hay suy luận suông. Tuy nhiên, 
người Phật tử thuần thành không bao giờ yêu mến trí tuệ, không đi tìm 
trí tuệ, cũng không sùng bái trí tuệ. Mặc dù những điều này có ý nghĩa 
của nó và liên quan đến sự sống còn của nhân loại, người Phật tử 
thuần thành chỉ dùng trí tuệ để áp dụng thực tiễn những lời dạy của 
Đức Phật nhằm dẫn người theo đi đến sự xả ly, giác ngộ, và giải thoát 
cuối cùng. Mong sao cho những đóa hoa Vô Ưu nở rộ khắp cùng năm 
châu bốn bể, để một ngày nào đó, pháp giới chúng sanh đồng thành 
Phật Đạo! 


The Sorrowless Flowers 


The Sorrowles Flowers im the History 6ƒ Buddhisnm: The 
sorrowless flowers are flowers of a tree; here 1t is described as the tree, 
1.e. the Jonesia asoka, a tree under which the Buddha 1s said to have 
been born. Twenty-six centurles ago, Prince Siddhartha was born in 


1418 


Lumbini Park, under a “Sorrowless” tree. On that occasion, Prince 
Siddhartha had already had the chance to rule a kingdom, but He had 
refused. He renounced all luxurious materials and wandered through 
the forest by himself. After six years of ascetic cultivation, eventually 
He discovered the “Middle Way” for his cultivation path and became a 
Buddha. For this reason, the Sorrowless Flower also symbolizes the 
Sorrowless One, the Happy One, one of the epithets of the Buddha. 
Even though the Buddha passed away 2500 years ago in Kusinagara, a 
small village in Northern India, His teachings of love, wIisdom and 
worry free approach never died. And, Buddhism 1s still a great relipgIon 
which has been enlightening human beIngs for more than twenty-five 
centuries. When the Buddha appeared, wonderful events happened. 
The forest of ashoka trees bloomed with beautiful flowers at the same 
time with the blooming of the Udumbara forest. An “Udumbara” tree 1s 
said to bear fruit without flowers. It 1s said to bloom once 1n a very long 
period of time (about 3,000 years). Some Buddhologists belleve that in 
symbols and analogies, sorrowless flowers and Udumbara flowers are 
Just one. However, botanists confirm that these two plants are totally 
different. There are no distinguishes between these two flowers In the 
Measureless Life Sutra, volume One. The sutra mentlons: “Ít 1s 
extremely difficult to encounter the Udumbara flowers in measureless 
kalpas because they only appear at the right time.” The udumbara 
flower 1s a symbol of the rare appearance of a Buddha. This flower 1s 
said to bloom once every three thousand years. For this reason, It 1s 
often used as an Illustration of how difficult 1t 1s to come 1n contact with 
true Buddhist teachings as well as the rarity of encountering a Buddha. 
No matter how Udumbara and Sorrowless Flowers are similar or 
different, we still be certain that each word of the Lord Buddha 1s a 
rare and wonderful petal of the “Sorrowless flower” that penetrates 
deeply Into our heart. ÀAs a matter of fact, the Buddha once said: “Just 
as the ocean, although vast, 1s of one taste, the taste of salt, so as my 
teaching, although many-faceted and vast as the ocean, 1s of one taste, 
the taste of worrilessness of Nirvana.” Nirvana in Buddhism 1s not a 
place to come, If 1s a condition of total cessation of changes, of perfect 
rest, of the absence of desire, illusion and sorrow, as welÏ as a state Of 
the total obliteration of everything that constitutes a physical man, and 
a state of no more rebirth. 


1419 


The purpose of this chapter 1s to highligpht all the petals of the 
“Sorrowless Flowers” that the Buddha handed down more than twenty- 
five centurles ago. These petals of the “Sorrowless Flowers” of the 
Buddha wIll have great effect in our life, If we really want to listen to 
Him and do accordingly. In fact, If we really want to listen to Him and 
do accordingly, then these petals of the “Sorrowless Flowers”, which 
the Buddha handed down to us, wIll help us release from alÏ sorrows, as 
well as bondages, superstiious practices and all other sufferings and 
afflictions In this world. These petals of the “Sorrowless Flowers” In 
this book will help us see the core Ideas of a sorrowless life that any 
Buddhist would like to adopt In his life. These petals of the “Sorrowless 
Flowers” were the embodiment of the virtues of the Buddha. During 
the forty-five years of teaching, the Buddha translated all His words 
Into action and caused the blooming of the forest of the “Sorrowless 
Flowers” for the next many generafions. Certainly, everyone already 
experienced being worried and miserable. If so, let us read this book 
together for 1ts theme 1s dedicated to those who worry themselves 
unduly, even until the time of approaching death. Worries and miserIes 
are two disasters that go hand In hand at all times. If you feel worried, 
you are miserable. If we really would like to cultivate exactly the way 
that the Buddha cultivated almost 26 centuries ago, we hope that this 
litle book can help us all hear the whispers of Sakyamuni Buddha 
telling us to renounce the worldly life but, not to run away from life, 
but to face 1t with mindfulness. Renouncing the worldly life means 
renouncing mindless and careless actions that lead to problems. 
Renouncing the worldly life means renouncing Ifs noIse, I(S sfresses 
and strains which damage our nervous system and lead to hundreds of 
thousands of physical and mental illnesses. Renouncing the worldly life 
does not mean that we renounce our life. It means that we are making 
an Iinward Journey In the worldly life. Only that we are able to see 
ourselves as we really are, and then we can learn to overcome the 
weaknesses and limitatlons to build a stronger life. A lot of us have 
been searching for solutions to our various problems In vain because of 
our wrong approach and method. We think all problems can be solved 
externally but, that 1s wrong. Most problems are Internal and can only 
be solved when we try to make an Iinward trip to examine ourselves 
first. 


1420 


Thịs chapter 1s only designed to show readers some of the petals of 
the “Sorrowless Flowers” for any Buddhists who want to have WOorry 
free life, especially lay people. Remember that the Buddha was a real 
human being, not a myth. He gave a message on a sorrowless and 
liberated life to mankind In the world. Everyone should respectfully 
keep these “Sorrowless Flowers” handed down by the Buddha, for they 
are the results of His Great Wisdom. The nature of enlightenment of 
the “Sorrowless Flowers” will help us see clearly the roots of all sins, 
causing ignorance and thus, we can eliminate what needs be 
eliminated. According to the Buddha, all the wOrrles, miseries, 
afflictions, discontents and disappoinmentfs In life are caused by the 
three poisons of desire, anger, and ignorance. His eternal message has 
thrlled people through the ages. For Buddhists, His message has 
become petals of the “Sorrowless Flowers”, which are more needed for 
a sotrrowful, suffering and afflictive soclety today. In fact, not only 
Buddhists, the whole world today turns more and more towards these 
“Sorrowless Flowers” handed down to us from the Buddha, because 
these flowers alone represent the conscience of humanity. More than 
two thousand five hundred years passed by, but these “Sorrowless 
Flowers” of the Buddha never wither; on the contrary, they have only 
added to the vitalty of the Truth that He once lectured. These 
“Sorrowless Flowers” clearly represent the Great Teacher”s teachings 
and, continue to blossom 1n a world full of worries, miseries, afflictions 
and darkness In the same manner as a garden of flowers In the spring 
brings the vitality to all human kind. 

People can examine the Buddha-dharma with whatever suits them. 
Someone compares the Buddha-dharma with a bridge well bullt of 
flexible steel that Is never destroyed by time; others compare His 
teachings as a radiance that goes throuph a world of suffering and 
darkness. For Buddhists, we respectfully consider the Buddha's 
Teachings as the “Sorrowless Flowers” that have the ability to 
eliminate all sufferings and afflictions for all human beings. The 
Buddha was born in Lumbini Park, under An Ashoka Tree. During His 
le, he had tried His best to bring these “Sorrowless Flowers” to all 
human beings. These “Sorrowless Flowers” show us His teachings are 
quie opposed to the sorrowfull and gloomy attitude and, 1s 
misunderstood by some people. For these reason, the “Sorrowless 


1421 


Flowers” of the Buddha wIll last as long as the sun, the moon and 
beings still exist upon the earth. If we are willing to follow these 
“Sorrowless Flowers”, that 1s willing to live and to follow teachings of 
the Dharma, surely escape worries, misery as well as sufferings and 
afflictions. And, we will be able to dwell our minds In an eternal 
nirvana. Like 1t or not, this very momert 1s all we really have to work 
with. Unfortunately, most of us always forget what we are In. We hope 
that we are able to bring these “Sorrowless Flowers” to our dally 
activitles and are able to live our very moment connected to ourselves, 
as well as are able to accept the truth of this moment In our life. So, we 
can learn from 1t and move on 1n our real life. 

Lef*s the Sorrowless Flowers Always Bloom In Qur Daily LỰc: The 
Opportunifty our precIous human lives does not last forever. Sooner or 
later, death comes to everyone. The very true nature of our ÏIves 1S 
1mpermanent, and death inevitable. When we first took birth, øgiven the 
countless number of bodies Iinto which we have been born. Death is an 
1rrevocable result of living. Therefore, we should not Ignore 1f; on the 
contrary, 1t 1s good to think about 1t serlously. According to the Buddhist 
poInt of view, death 1s not an end but a means leading to another 
rebirth. The conscious mind only migrates from life to life. The starting 
poInt of such a process 1s Impossible to retrace. However, our exIstence 
1n samsara 1s not naturally Infinite. Also according to the Buddhist point 
Of view, If 1s possIble to put an end to it. A seed has no beginning but 1t 
1s not naturally infinite, 1Ý we burn the seed we can destroy 1s potential 
to ørow. That 1s the end of 1t. The only way to do 1s to let the sorrowless 
flowers always bloom In our minds. Why? Because once the sorrowless 
flowers bloom In our minds, we no longer continue to grow any seed 
for this rebirth cycle. 

Due to our deluded mind, even In this present lie, we are 
consfanfly operating with negative actions. We do not have mụuch 
freedom from afflictive emotions. We are enslaved by them. We are 
prIsoners of our own devices. For example, when anger rIses in us, We 
become completely under the control of this afflicive emotion. lt 
makes us think and act in ways we do not want to. If we step back and 
look In a mirror when we become angry, we will see what anger has 
done to us. We will see anger”s power to destroy us and others around 
us. We might wonder 1f 1t 1s indeed possible to explafte a non-virtuous 


1422 


deed such as one of these five heinous crimes. According to 
“Prasanghika Madhyamika,” any kind of negative deed can be 
explated. This Is a property of negativities. If we do not leave them 
unattended until they are ripen, we can purify them. Non-virtuous 
deeds are negative by nature but have the quality of being purified. 
There are people who believe that they can get away with whatever 
negative action they commit. They are those who do not believe In the 
law of cause and effect We have no comment on these people. 
Sincere Buddhists should always remember that according to the law of 
cause and effect, the consequences of any kind of act one commIts, 
Virfuous or non-virtuous, must be faced by that same person. In other 
words, each person 1s responsible for his own actilons. And again, the 
only way to do this 1s to let the sorrowless flowers always bloom 1n our 
minds. Why? Because once the sorrowless flowers bloom 1n our minds, 
we are able to pur1fy all negative and non-virtuous deeds In the past; at 
the same time, we can avoid similar negative and non-virtuous deeds at 
the present and in the future. 

However, the sorrowless flowers only bloom when we are content 
with few desires; or when we have few desires. Here “desires” Include 
not only the desire for money and material things but also the wish for 
status and fame. It also indicates seeking the love and service of others. 
In Buddhism, a person who has attained the mental stage of deep faith 
has very few desires and 1s Indifferent to them. We must note carefully 
that though such a person 1s Indifferent to worldly desires, he 1s very 
eager for the truth, that 1s, he has a great desire for the truth. To be 
indifferent to the truth 1s to be slothful in life. To be content with few 
desires also means to be satisfied with little materlal gain, that 1s, not to 
feel discontented with one”s lot and to be free from worldly cares. This 
does not mean to be unconcerned with self-improvement but to do 
one”s best in one”s work without discontent. Such a person will never 
be ignored by those around him. But even 1f people around him 1gnored 
him, he would feel quite happy because he lives like a king from a 
spiritual point of view. We must have few desires In two areas: the 
desres for food and sex. Food and sex support Ignorance In 
perpetrating all sort of evil. Thus, Confucius taught: “Food and sex are 
part of human nature.” That 1s to say we are born with the craving for 
foos and sex. Why Is that we have not been able to demolish our 


1423 


1pgnorance, eliminate our afflictions, and reveal our wIsdom? Because 
we always crave for food and sex. Sincere Buddhists should always 
rememnber that food g1ves rise to sexual desire, and sexual desire ø1ves 
rIse fO Ipgnorance. Once the desire for food arises, the desire Íor sex 
arises as well. Men are attracted to beautiful women, and women are 
charmed by handsome men. People become Infatuated and obsessed 
and cannot see through their desires. The nourishment from the food 
we e€at 1s transformed Info reporductive essence; and once that essence 
1s full, sexual desire arises. Sincere Buddhists should always remember 
that the less tasty the food 1s, the better. Food should not be regarded as 
too Important. Sincere Buddhists should practice moderation and eat 
only enough to sustain ourselves. We should neither eat very rich food, 
nor eat spoIlt food, for either one could ruin our health. 

Finally, the sorrowless flowers only bloom when we understands 
thñngs as they really are, that 1Is seeing the Impermanent, 
unsatisfactory, and non-substantial or non-self nature of the five 
aggregates of clinging 1n ourselves. It Is not easy fo understand 
ourselves because of our wrong concepts, baseless illuslons, 
perversions and delusions. It is so difficult to see the real person. The 
Buddha taught that to be a real knower, we must first see and 
understand the Impemanence of the five aggregates. He compares 
material form or body to a lump of foam, feeling to a bubble, 
perception to a mirage, mental formations or volitional activitles to 
water-lily plant which 1s without heartwood, and consciousness fo an 
1llusion. The Buddha says: “Whatever material form there be whether 
past, future or present, Internal, external, gross or subtle, low or lofty, 
far or near that materlal form 1s empty, unsubstantial and without 
essence. In the same manner, the remaining agsregates: feeling, 
perception, mental formation, and consciousness are also empty, 
unsubstantial and without essence. Thus, the fÍive aggregates are 
Impermanent, whatever 1s  Impermanent, that 1s  suffering, 
unsatisfactory and without self. Whenever you understand this, you 
understand yourselves.” To Buddhists, the blooming of the sorrowless 
flowers bloom also means the 1llumination of wisdom. In Buddhism, 
wisdom 1s of the highest Importance; for purification comes through 
wisdom, through understanding; and wisdom 1n Buddhism 1s the key to 
enlightenment and final liberation. But the Buddha never praised mere 


1424 


Iintellect. According to hìm, knowledge should go hand in hand with 
purtty of heart with moral excellence. Wisdom gained by 
understanding and development of the qualities of mind and heart 1s 
wisdom par excellence. It is the knowledge of loving kindness, of 
compassion, of Joy, of letting go, of altruism, of understanding of the 
law of cause and effect, of wishing for freedom, of seeking 
enlightenment and emancipation for others. Ït 1s saving knowledge, and 
not mere speculation, logic or specIous reasoning. However, devout 
Buddhists never fall in love with wisdom; nor induce the search after 
wIsdom; nor adore wisdom. Although wisdom really has 1†s significance 
and bearing on mankind, devout Buddhists should use 1t as an 
encouragement of a practical application of the teaching that leads the 
follower to dispassion, enlightenment and final deliverance. Hoping 
that the sorrowless flowers are blooming everywhere, so that one day 
all beings w1ll achieve Buddhahood together†! 


1425 


Tuyển Luận Thứ Năm Mươi Bốn 
The FỰty-Fourth Selective Essay 


Niết Bàn 


Tổng Quan Về Niết Bàn: Niết bàn là sự chấm dứt hoàn toàn 
những ham muốn và khổ đau phiền não. Niết Bàn là mục tiêu tối 
thượng của những người tu theo Phật. Khi chúng ta nói đến Niết Bàn 
chúng ta gặp phải những khó khăn trong việc diễn tả vì bản chất xác 
thực của một kinh nghiệm không thể và không bao giờ có thể được 
truyền đạt bằng ngôn từ. Kinh nghiệm này phải được mỗi người tự 
mình kinh qua, không có ngoại lệ. Chúng ta phải kinh qua việc chấm 
dứt khổ đau phiển não, những tai họa của luyến chấp, sân hận và vô 
minh. Khi chúng ta loại bổ được những nguyên nhân của khổ đau 
phiển não là chúng ta chứng nghiệm niết bàn cho chính mình. 
“Nirvana” là thuật ngữ Bắc Phạn chỉ “sự chấm dứt.” Từ “Nirvana” do 
sự kết hợp của tiếp đầu ngữ “nir” và căn ngữ động từ “va” có nghĩa là 
“thổi tắt” hay “dập tắt.” Đây là sự chấm dứt tiến trình hiện hữu của 
dục vọng để đạt tới niềm an lạc trường cửu. Niết bàn, chế ngự mọi dục 
vọng, đoạn tận luân hồi sanh tử. Đây là trạng thái cao nhất của hạnh 
phúc, bình an và thuần khiết. Đây cũng là mục tiêu tối hậu của mọi cố 
gắng của chư Phật tử (Mục tiêu tâm linh thù thắng trong Phật giáo), 
nhằm giải thoát khỏi sự tổn tại hạn hẹp. Niết bàn, trạng thái thoát khỏi 
tái sanh bằng cách diệt trừ mọi ham muốn và đoạn tận ngã chấp. Theo 
Kinh Lăng Già, Niết Bàn nghĩa là thấy suốt vào trú xứ của thực tính 
đúng chính thực tính (Niết Bàn giả kiến như thực xứ. “Nirvana” gồm 
“Nir` có nghĩa là ra khỏi, và “vana` có nghĩa là khát ái. Nirvana có 
nghĩa là thoát khỏi luân hồi sanh tử, chấm dứt khổ đau, và hoàn toàn 
tịch diệt, không còn ham muốn hay khổ đau nữa (Tịch diệt hay diệt 
độ). Niết Bàn là giai đoạn cuối cùng cho những ai đã dứt trừ khát ái và 
chấm dứt khổ đau. Nói cách khác, Niết Bàn là chấm dứt vô minh và 
ham muốn để đạt đến sự bình an và tự do nội tại. Niết Bàn với chữ “n” 
thường đối lại với sanh tử. Niết bàn còn dùng để chỉ trạng thái giải 
thoát qua toàn giác. Niết Bàn cũng được dùng theo nghĩa trở về với 
tánh thanh tịnh xưa nay của Phật tánh sau khi thân xác tiêu tan, tức là 
trở về với sự tự do hoàn toàn của trạng thái vô ngại. Trạng thái tối hậu 
là vô trụ Niết Bàn, nghĩa là sự thành tựu tự do hoàn toàn, không còn bị 


1426 


ràng buộc ở nơi nào nữa. Niết Bàn là danh từ chung cho cả Tiểu Thừa 
lẫn Đại Thừa. Theo Kinh Lăng Già, Đức Phật bảo Mahamati: “Nầy 
Mahamati, Niết Bàn nghĩa là thấy suốt vào trú xứ của thực tính trong ý 
nghĩa chân thật của nó. Trú xứ của thực tính là nơi mà một sự vật tự nó 
trú. Trú trong chính cái chỗ của mình nghĩa là không xao động, tức là 
mãi mãi tĩnh lặng. Nhìn thấy suốt vào trú xứ của thực tính đúng như nó 
nghĩa là thông hiểu rằng chỉ có cái được nhìn từ chính tâm mình, chứ 
không có thể giới nào bên ngoài như thế cả.” Sau khi Đức Phật vắng 
bóng, hầu hết các thảo luận suy luận siêu hình tập trung quanh để tài 
Niết Bàn. Kinh Đại Bát Niết Bàn, những đoạn văn bằng tiếng Bắc 
Phạn vừa được phát kiến mới đây, một ở Trung Á và đoạn khác ở Cao 
Dã Sơn cho thấy một thảo luận sống động về các vấn để như Phật 
tánh, Chân như, Pháp giới, Pháp thân, và sự khác nhau giữa các ý 
tưởng Tiểu Thừa và Đại Thừa. Tất cả những chủ điểm đó liên quan 
đến vấn để Niết Bàn, và cho thấy mối bận tâm lớn của suy luận được 
đặt trên vấn để vô cùng quan trọng nầy. 

Sự giải thích tương đối nhất của Niết Bàn là trạng thái cao nhất 
của thiển định 'đã dừng mọi ý tưởng và cảm thọ." Niết Bàn cũng còn 
gọi là sự tận diệt các thức, tức là sự thực nghiệm vô phân biệt, bởi lẽ 
vòng luân hồi sanh tử được thành hình qua dòng tâm thức, và Niết Bàn 
chính là sự tiêu diệt sanh tử, là thực tại của vô ngã. Bằng những 
phương tiện tu tập thiển định để trí tuệ hiện tiền sẽ tịnh chỉ được tiến 
trình hoạt động của ý thức. Phật giáo luôn luôn dùng một số từ phủ 
định để tạm mô tả trạng thái không thể diễn tả được của Niết Bàn như: 
“Đây là sự không sanh, không hữu, không tạo, không tác, vân vân. Niết 
Bàn là trạng thái không đất, không nước, không có cảnh giới Không vô 
biên xứ hoặc Thức vô biên xứ. Niết Bàn không đến, cũng không đi, 
không đứng, không sanh, không diệt, không bắt đầu, không chấm dứt. 
Như thế là sự chấm dứt đau khổ. Vì vậy Niết Bàn là vượt ra ngoài sự 
đau khổ. Nơi đó không có thay đổi, không sầu muộn, không ô nhiễm. 
Nơi đó an lạc và hạnh phúc. Đây chính là hải đảo, là nơi trú ẩn, nơi về 
nương và mục đích tối hậu. Thêm vào đó, thuật ngữ “Nibbana' trong 
kinh điển Pali rõ ràng biểu thị một thực thể thống nhất thường hằng, 
tổn tại, vượt khỏi tam giới. Đây là bản chất vô tận, không thể diễn tả 
được, không sanh, không diệt và vượt qua tất cả những phân biệt đối 
đãi, đồng nhất với vô ngã. 


1427 


Đức Phật nói rằng Niết Bàn là hạnh phúc, là niềm an lạc tối 
thượng, bất tử, không có tạo tác, nó vượt ra ngoài đất, nước, lửa, gió. 
Nó không thể nào dò hay đo lường được. Ngài đã diễn tả Niết bàn 
bằng những danh từ sau đây: vô tận, bất tùy thế, vô song, tối thượng, 
tối cao, vượt ra ngoài, nơi nương tựa tối thượng, chu toàn, an toàn, hạnh 
phúc, duy nhất, vô trụ, bất khả diệt, tuyệt đối trong sạch, siêu thế, vĩnh 
cửu, giải thoát, và vắng lặng, vân vân. Niết Bàn có những đặc tánh 
tổng quát sau đây: thường trụ, tịch diệt, bất lão, thanh tịnh, giải thoát, 
vô vi, bất sanh, an lạc, diệt độ, diệt sanh tử, diệt tham dục, và chấm 
dứt hết thảy khổ đau để đi vào an lạc. Nên luôn nhớ rằng khi mà bạn 
còn tái sanh vào cõi Ta Bà thì bạn phải còn chuẩn bị cho cuộc hành 
trình dài từ đây về nơi vĩnh hằng. Việc quan trọng nhất là bạn phải 
thường xuyên tu tập từ đó có thể bạn sẽ được trí tuệ cần thiết cho cuộc 
hành trình này. Đừng tìm kiếm những gì siêu việt hay thần thông trong 
đời này mà phải luôn nhìn thẳng về cứu cánh cuối cùng của bạn là 
Niết Bàn. 

Bốn Cách Để Diễn Tả Niết Bàn: Chữ Niết Bàn có nghĩa là “đoạn 
diệt” và từ đó dẫn đến thanh tịnh. Một vấn để được nêu lên ở đây là 
có phải Niết Bàn chỉ là trạng thái biến đổi của trí tuệ hay nó là một 
chiều khác của thực tại. Chữ Niết Bàn được dùng cho cả trạng thái tâm 
lý biến đổi lẫn một trạng thái siêu hình học. Trong giáo điển Phật giáo 
đã có đầy dẫy những diễn đạt cho thấy Niết Bàn là một trạng thái biến 
đổi của nhân cách và ý thức. Sự biến đổi này được mô tả bằng những 
từ ngữ phủ định như đoạn diệt ái dục và luyến chấp, nhưng cũng có khi 
từ ngữ này được dùng trong khẳng định như sản sanh trí tuệ siêu việt 
và an bình. Theo triết lý Phật giáo, có bốn cách để diễn tả Niết Bàn. 
Thứ nhất là “Phủ Định”: Mô tả theo lối phủ định là phương thức thông 
thường nhất. Niết Bàn là bất tử, bất biến, bất diệt, vô biên, vô tác, vô 
sanh, vị sanh (chưa sanh), bất thệ, không bị hủy hoại, bất tạo, vô bệnh, 
vô lão, không còn đọa lạc vào chốn trầm luân, vô thượng, chấm dứt 
khổ đau, và giải thoát tối hậu. Thứ nhì là “Khẳng Định”: Niết Bàn là 
an bình, cực lạc, trí tuệ siêu việt, thanh tịnh và an ổn. Kỳ thật tất cả 
mọi thứ hữu hạn đều là vô thường. Bản chất chủ yếu của nó là sanh và 
diệt. Nó sanh ra rồi lại bị hủy diệt. Sự đoạn diệt của nó đem lại thanh 
tịnh và an lạc. Sự đoạn diệt cũng có nghĩa là chấm dứt tham ái và khổ 
đau trong trạng thái tâm an tịnh. Nói theo cách khẳng định, Niết Bàn 
cũng có nghĩa là cực lạc, là trí tuệ siêu việt, sự chiếu sáng, và ý thức 


1428 


thuần túy trong sáng. Thứ ba là “Nghịch Lý”: Phương thức này thường 
được tìm thấy nhiều nhất trong Bát Nhã Ba La Mật Đa hay trong các 
giáo điển Trung Quán. Niết Bàn trụ trong cảnh giới vô sở trụ. Con 
đường duy nhất để đạt đến mục đích này là chứng nghiệm rằng theo 
nghĩa tối hậu thì không có bất cứ mục đích nào để đạt đến. Niết Bàn là 
thực tại mà thực tại lại là không tánh. 7hứ ⁄ là “Tượng Trưng”: Sự mô 
tả theo cách tượng trưng khác với cách mô tả nghịch lý, nó tránh né lối 
diễn tả trừu tượng và thay vào đó lại sử dụng những hình ảnh cụ thể. 
Từ quan điểm này, Niết Bàn là chỗ an trú mát mẻ, là hòn đảo trong 
vùng ngập lụt, là bến bờ đằng xa, là Thánh thành, là nơi về nương, là 
chỗ che chở, là nơi dung thân an toàn. 

Đặc Tính Của Niết Bàn: Theo Phật Giáo, Niết Bàn có nhiều đặc 
tính. Thứ nhất, niết bàn có thể được vui hưởng ngay trong kiếp nầy như 
là một trạng thái có thể đạt được. 7ñ nhì, Niết bàn có bốn phẩm hạnh 
cao thượng hay những bản chất siêu việt của Như Lai được thuyết 
giảng trong Kinh Niết Bàn (đây là bốn phẩm hạnh rốt ráo của Đức 
Như Lai, có bốn đức nầy tức là đắc Đại Bát Niết Bàn của Đại Thừa: 
thường đức, thể của Niết Bàn thường hằng bất biến, không sinh diệt 
(không còn bị chi phối bởi vô thường); lạc đức, thể của Niết Bàn tịch 
diệt vĩnh an; ngã đức; tịnh đức, thể của Niết Bàn giải thoát khỏi mọi 
cấu nhiễm. Ngoài ra, Niết Bàn còn có những đặc tính khác: Thứ nhất 
là sự triệt tiêu hoàn toàn của ham muốn và đau khổ. Mục tiêu tối 
thượng của những người tu Phật. Trạng thái có thể đạt được bằng 
những ước vọng chánh đáng như thanh tịnh cuộc sống và tận diệt bản 
ngã. Phật đã nói về Niết Bàn như một nơi không sanh, không diệt. 7 
nhì, niết bàn là một trạng thái tinh thần có thể chứng ngộ được. Sự 
kiện rõ ràng chứng tổ Niết bàn không phải là một trạng thái hư vô. 7h 
ba, niết bàn không phải là một nơi chốn hay một loại thiên đàng cho 
linh hồn trú ẩn trong đó. Niết Bàn là trạng thái chứng đắc tùy thuộc 
chính bản thân này, và trạng thái này có thể chứng nghiệm ngay trong 
đời này. Niết Bàn vượt ra ngoài sự diễn tả của văn tự ngôn ngữ. Nó 
vượt ra ngoài phạm trù thời gian và không gian mà phàm phu diễn tả. 
Thứ tư, niết bàn là nơi (nếu chúng ta có thể tạm gọi như vậy) mà tham 
sân si bị diệt tận và các lậu hoặc bị đoạn tận. Tuy nhiên, có một số tà 
kiến về Niết Bàn. Niết bàn là thường hằng vĩnh cửu; tuy nhiên tà đạo 
lại cho rằng ngay cả Niết bàn cũng vô thường. Niết bàn là chân Phật 
tánh; tuy nhiên tà đạo cho rằng làm gì có cái Phật tánh. Niết bàn là nơi 


1429 


của an lạc; tuy nhiên tà đạo lại cho rằng mọi nơi kể cả Niết bàn đều 
khổ chứ không vui. Đây là một trong tám điên đảo thuộc Vô thường 
điên đảo. Đạo Phật cho rằng Niết bàn là thường hằng vĩnh cửu; tuy 
nhiên tà đạo lại cho rằng ngay cả Niết bàn cũng vô thường. Niết bàn là 
thanh tịnh; tuy nhiên, tà đạo cho rằng ngay cả Niết bàn cũng bất tịnh. 
Đây là một trong tám điên đảo thuộc Vô thường điên đảo. Đạo Phật 
cho rằng Niết bàn là thường hằng vĩnh cửu; tuy nhiên tà đạo lại cho 
rằng ngay cả Niết bàn cũng vô thường. 

Ngay từ thời Đức Phật còn tại thế đã có những vấn để liên quan 
đến Niết Bàn. Một số sinh ra từ bào thai, kẻ ác thì đọa vào địa ngục, 
người chính trực thì sinh lên chư thiên, nhưng cõi Niết bàn chỉ dành 
riêng cho những ai đã diệt sạch nghiệp sanh tử. Theo Kinh Pháp Cú, 
mỗi khi có người hỏi Phật còn tổn tại sau khi chết hay không, hay Ngài 
đi vào thế giới nào sau khi Niết Bàn, luôn luôn Ngài im lặng. Khi Phật 
im lặng trước một câu hỏi cần trả lời là “phải” hay “không,” thì sự im 
lặng của Ngài thường có nghĩa là thừa nhận. Nhưng sự im lặng của 
Ngài trước câu hỏi về Niết Bàn là bởi vì thính giả của Ngài không thể 
hiểu nổi cái triết lý sâu xa nằm trong đó. Vấn để then chốt của đạo 
Phật, dù chủ trương hình thức hay chủ trương duy tâm, đều quy vào sự 
tận diệt phiển não; bởi vì trạng thái méo mó đó của tâm được coi như 
là cội nguồn của tất cả mọi tội lỗi trong đời sống con người. Phiển não 
có thể bị diệt tận ngay trong hiện thế. Do đó, giải thoát sự méo mó như 
thế của tâm là đối tượng chính của tu trì trong Phật giáo. Niết Bàn hay 
sự tận diệt của phiển não, của dục vọng, của giác năng, của tâm trí, và 
ngay cả diệt tận ý thức cá biệt của con người. Trong tâm của người 
theo đạo Phật, Niết Bàn không chứa bất cứ ý tưởng thần thánh hóa nào 
về Đức Phật. Nó đơn giản chỉ cho sự liên tục vĩnh cửu của nhân cách 
của Ngài trong ý nghĩa cao nhất của chữ nầy. Nó chỉ cho việc trổ về 
Phật tánh bản hữu của Ngài, là thân Chánh Pháp của Ngài chứ không 
phải là thân kinh điển như một số lầm tưởng. Pháp có nghĩa là lý thể 
mà Phật đã nhận được trong giác ngộ viên mãn. Niết bàn là thân lý thể 
không bị hạn cuộc trong ngôn ngữ nào cả. Các nhà chủ trương hình 
thức chủ trương kinh điển là sự biểu dương trọn vẹn cho lý thể của 
Phật. Do đó họ quan niệm Phật vĩnh viễn tổn tại trong thân giáo pháp, 
còn Niết Bàn là diệt tận vô dư của Ngài. Nguyên lý Niết Bàn hay 
trạng thái tắt lửa trong ánh sáng của thời gian và không gian. Đối với 
các triết gia, nhất là triết gia Ấn Độ, nếu tin rằng không gian và thời 


1430 


gian là vô hạn, thì đó là một ảo tưởng. Tuy nhiên, đạo Phật chưa từng 
nói không gian và thời gian là vô hạn, vì đạo Phật coi chúng là những 
chất thể vật lý. Lý thuyết không gian xoắn ốc do các nhà vật lý học 
hiện đại để ra, khá đả thông thuyết Niết Bàn. Vũ trụ hay pháp giới nói 
theo thuật ngữ là khu vực được chiếm cứ bởi không gian và thời gian, 
và trong khu vực đó chúng kiểm soát những ngọn sóng của hiện hữu. 
Vậy trên thực tiễn, thế giới thời-không là đại dương của những làn 
sóng sinh tử. Nó là môi trường của chu kỳ sinh tử, thế giới của sáng 
tạo, của năng lực, của nhân duyên, của ý thể, của tự tạo, và của biến 
hành. Nó là môi trường của dục, của sắc và tâm. Không gian được coi 
như là một trong ngũ đại hay năm hành chất, và đôi khi nó được trình 
bày là có hình dáng tròn. Một số trường phái coi thời gian là thực hữu, 
một số khác nói nó bất thực. Nhưng cần ghi nhận đặc biệt rằng thời 
gian chưa hề được coi như hiện hữu tách biệt không gian. Thế có nghĩa 
là, mọi loài và mọi vật đều có thời gian của riêng nó. Không gian và 
thời gian luôn luôn nương nhau. Loài người có trường độ sống trung 
bình, hay tuổi thọ khoảng trăm năm. Nhưng có người nói loài hạc lại 
sống cả ngàn năm, rùa sống tới vạn tuổi. Với các loài trời, người ta nói 
một ngày một đêm của chúng dài bằng cả 50 năm của người trần gian. 
Trái lại, ruồi nhặng chỉ sống ngắn ngủi trong một ngày. 

Thiên Đàng Không Phải Là Niết Bàn: Theo tự điển, “Thiên 
đàng” có nghĩa là trú xứ của chư Thiên. Tuy nhiên, với người Phật tử, 
thiên đàng hay địa ngục đều ở đây, ở ngay trong thế giới này. Điều 
này có nghĩa là bạn có thể tạo ra thiên đàng hay địa ngục ngay nơi thế 
gian này. Thật là kỳ quặc khi tạo tác bao nhiêu ác nghiệp rồi chỉ đơn 
thuần tin tưởng hay cầu nguyện mà có được thiên đàng. Niềm tin theo 
Phật giáo thật đơn giản, nếu bạn sống và hành xử hòa hợp với những 
nguyên lý đạo đức thì bạn có thể tạo được thiên đàng tại đây, ngay nơi 
thế gian này. Ví bằng ngược lại thì bạn sẽ tạo địa ngục cũng ngay trên 
thế gian này. Theo Phật giáo, Niết Bàn có nghĩa là thoát khỏi luân hồi 
sanh tử, chấm dứt khổ đau, và hoàn toàn tịch diệt, không còn ham 
muốn hay khổ đau nữa (Tịch diệt hay diệt độ). Niết Bàn là giai đoạn 
cuối cùng cho những ai đã dứt trừ khát ái và chấm dứt khổ đau. Nói 
cách khác, Niết Bàn là chấm dứt vô minh và ham muốn để đạt đến sự 
bình an và tự do nội tại. Niết bàn còn dùng để chỉ trạng thái giải thoát 
qua toàn giác. Niết Bàn cũng được dùng theo nghĩa trở về với tánh 
thanh tịnh xưa nay của Phật tánh sau khi thân xác tiêu tan, tức là trở về 


1431 


với sự tự do hoàn toàn của trạng thái vô ngại. Trạng thái tối hậu là vô 
trụ Niết Bàn, nghĩa là sự thành tựu tự do hoàn toàn, không còn bị ràng 
buộc ở nơi nào nữa. 

Phật tử thuần thành chẳng bao giờ trông ngóng một thiên đàng ở 
nơi nào khác để ban thưởng cho cuộc sống đức hạnh, hay một địa ngục 
để trừng phạt kẻ xấu ác, đức hạnh hay xấu ác tự chúng có những hậu 
quả không thể tránh được ngay trong kiếp này. Những hậu quả đó 
chính là thiên đàng hay địa ngục ngay trong những giây phút này. Văn 
học Phật giáo hàm chứa quá nhiều sự miêu tả về các cảnh giới trong 
đó chúng sanh sanh vào do hậu quả của những việc làm trong quá khứ 
của họ. Theo A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận, có sáu cõi trời dục giới và 
17 cõi trời sắc giới. Chúng sanh sanh vào các cõi trời này được coi như 
là chư thiên. Chư thiên là những chúng sanh nằm trong ba điều kiện tốt 
của sự tái sanh do những nghiệp lành đời trước; họ sống lâu dài trong 
một khung cảnh hạnh phúc trên cõi trời, tuy vẫn còn chịu chu kỳ tái 
sanh như các chúng sanh khác. Tuy nhiên, đây chính là những trở ngại 
chính cho bước đường tu tập của họ vì họ bị mải mê trong những hạnh 
phúc đó, nên không còn nhận chân ra sự thật khổ đau nữa. Vì vậy mà 
cõi trời được xem như là một cõi không mấy được ưa thích trong Phật 
giáo, vì chư thiên rồi sẽ hết tận nghiệp lành và phải tái sanh vào các 
đường thấp hơn, nơi đó họ phải tiếp tục chịu khổ đau. Chính vì thế mà 
mục tiêu chính của người Phật tử là tu tập sao cho vượt thoát khỏi vòng 
luân hồi sanh tử. 

Phật Niết Bàn: Vào lúc 80 tuổi, Đức Phật cùng đông đảo hội 
chúng Tỳ Kheo du hành từ núi Linh Thứu về thành Vương Xá. Trong 
cuộc hành trình nây Ngài đã thuyết giáo nhấn mạnh về Tứ Diệu Đế. 
Ngài đã nhấn mạnh: “Chính vì không thông hiểu Tứ Thánh Đế mà cả 
ta và chư vị đã phải lăn trôi lên lên xuống xuống trong lục đạo đầy khổ 
ải.” Ngài cũng nhấn mạnh đến Tam Học “Giới Định Huệ.' Khi đến 
thành Tỳ Xá Ly, một thành phố trù phú, Đức Phật và Tăng đoàn lưu lại 
trong vườn xoài. Tại đây Đức Phật thuyết pháp cho dòng họ Licchavi 
và người kỹ nữ thượng lưu Ambapali, về sau Ambapali đã cúng dường 
cả khu vườn xoài cho Đức Phật và Tăng chúng. Trong mùa an cư kiết 
hạ cuối cùng tại Beluva, một ngôi làng gần Vesali, những cơn đau đã 
ập tới nhưng Thế Tôn không hề than phiền. Sau khi bình phục, Ngài đã 
thuyết giáo những lời Di Giáo sau cùng liên hệ đến Tăng chúng. Ngài 
bảo A Nan: “Như Lai không nghĩ rằng Ngài phải lãnh đạo Tăng chúng 


1432 


hay Tăng chúng phải lệ thuộc vào Ngài. Vì vậy, này A Nan Đà, hãy 
làm ngọn đèn cho chính mình, chứng đừng đi tìm nơi nương tựa bên 
ngoài. Hãy giữ lấy chánh pháp làm ngọn đèn. Cố giữ lấy chánh pháp 
làm nơi nương tựa. Và này A Nan Đà, thế nào là Tỳ Kheo phải làm 
ngọn đèn cho chính mình, làm nơi nương tựa cho chính mình, không đi 
tìm nơi nương tựa bên ngoài, cố giữ lấy chánh pháp làm ngọn đèn? Ở 
đây, này A Nan Đà! Vị Tỳ Kheo sống nhiệt tâm, tinh cần, chánh niệm 
tỉnh giác, nhiếp phục tham ái ưu bi ở đời, quán sát thân, thọ, tâm, 
pháp.” Đức Phật đã nhấn mạnh đến nỗ lực cá nhân để thanh tịnh hóa 
bản thân và giải thoát khỏi khổ đau phiền não. Cuối cùng Đức Phật và 
Tăng chúng đến Pava và cư ngụ trong vườn xoài của Thuần Đà. Tại 
đây Đức Phật và Tăng chúng được người thợ rèn Thuần Đà cúng 
dường thực phẩm. Ngài đã dạy Tăng chúng rằng thực phẩm cuối cùng 
cũng như thực phẩm cúng dường lúc Ngài thành đạo, mang lại kết quả 
lớn và lợi lạc nhiều hơn so với mọi thực phẩm cúng dường khác. Sau 
khi đến rừng Ta La của dòng họ Mallas tại thành Câu Thi Na, một tu sĩ 
khổ hạnh tên là Subhadda đã đến thỉnh cầu Đức Phật giải tỏa mối nghỉ 
hoặc của mình về các đạo sư khác. Đức Phật đã dạy: “Trong bất cứ 
Pháp và Luật nào, này Subhadda mà không có Bát Thánh Đạo sẽ 
không thể nào tìm thấy từ đệ nhất, đệ nhị, đệ tam hay đệ tứ Sa Môn. 
Giáo pháp của các ngoại đạo sư không có các vị Sa Môn. Này 
Subhadda, nếu chư đệ tử sống đời chân chính, thế gian nầy sẽ không 
vắng bóng chư vị A La Hán. Quả thật giáo lý của các ngoại đạo sư đều 
vắng bóng chư vị A La Hán. Nhưng trong giáo pháp nầy, mong rằng 
chư Tỳ Kheo sống đời phạm hạnh thanh tịnh, để cõi đời không thiếu 
các bậc Thánh.” Subhadda đã trở thành vị đệ tử cuối cùng của Đức 
Phật và sau nầy cũng trở thành một bậc Thánh. Sau cùng, Đức Phật 
khuyến giáo Tăng chúng: “Nầy các Tỳ Kheo! Ta khuyến giáo chư vị, 
hãy quán sát kỹ các pháp hữu vi đều vô thường biến hoại, chư vị hãy 
nỗ lực tính tấn.” Vào ngày rằm tháng Vesak năm 543 trước Tây lịch, 
Đức Phật nhập Niết Bàn, kim thân của Ngài được hỏa táng trọng thể 
và xá lợi được chia cho các Bà La Môn, vua chúa, Sát đế lợi và được 
thờ phượng trong Bát Đại Linh Tháp ở tám nơi. 

Hữu Dư Và Vô Dư Niết Bàn: Niết Bàn có thể tàng giữ muôn đức 
vô vi, nơi sanh ra các việc lợi lạc thế gian và xuất thế gian, một trong 
tam pháp vô vi. Phật giáo Đại Thừa cũng đồng ý với kinh điển Pali, 
Niết Bàn không phải loại bổ cũng không đạt được, cũng không phải là 


1433 


một pháp đoạn diệt, cũng không thường hằng, không phải bị đè nén, 
cũng không phải được khởi lên. Niết Bàn là trạng thái giải thoát tối 
hậu. Tuy nhiên, các nhà Đại Thừa đã đưa ra một trạng thái khác hơn, 
nghĩa là trạng thái Bồ Tát không muốn nhập Niết Bàn tối hậu, dù Bồ 
Tát có khả năng đạt được, vì Bồ Tát muốn hy sinh, muốn đem thân 
mình phục vụ tất cả chúng sanh để họ giải thoát trước rồi các ngài mới 
giải thoát sau cùng. Trong Trung Quán Luận Tụng, ngài Nguyệt Xứng 
đã định nghĩa Niết Bàn như sau: “Niết Bàn là trạng thái không từ bỏ, 
cũng không đạt được, không phải hư vô, không phải vĩnh viễn, không 
phải tiêu diệt, cũng không phải tạo tác.” Theo Bồ Tát Long Thọ trong 
Triết Học Trung Quán, Niết Bàn hoặc thực tại tuyệt đối không thể là 
hữu (vật tôn tại), bởi vì nếu nó là hữu, nó sẽ bị kểêm chế ở nơi sanh, 
hoại, diệt, vì không có sự tổn tại nào của kinh nghiệm có thể tránh 
khỏi bị hoại diệt. Nếu Niết Bàn không thể là hữu, thì nó càng không 
thể là vô, hay vật phi tổn tại, bởi vì phi tổn tại chỉ là một khái niệm 
tương đối, tùy thuộc vào khái niệm hữu mà thôi. Nếu chính “hữu” được 
chứng minh là không thể áp dụng cho thực tại, thì vô lại càng không 
thể chịu nổi sự soi xét chỉ li, bởi vì “vô” chỉ là sự tan biến của “hữu mà 
thôi.` Như vậy khái niệm “hữu' và 'vô' không thể áp dụng đối với thực 
tại tuyệt đối, lại càng không thể nghĩ tới chuyện áp dụng những khái 
niệm nào khác, bởi vì mọi khái niệm khác đều tùy thuộc vào hai khái 
niệm nầy. Nói tóm lại, tuyệt đối là siêu việt đối với tư tưởng, và vì nó 
siêu việt đối với tư tưởng nên nó không thể được biểu đạt bằng tư 
tưởng, những gì không phải là đối tượng của tư tưởng thì chắc chắn 
không thể là đối tượng của ngôn từ. Theo Keith trong Trung Anh Phật 
Học Từ Điển, có hai loại Niết Bàn: Thứ nhất là “Hữu Dư Niết Bàn”: 
Đây là loại Niết bàn không còn sanh tử luân hồi, nhưng vẫn còn dư lại 
thân thể quả báo của kiếp nầy. Những vị đã đắt quả Niết Bàn, cái 
nhân sanh tử luân hồi đã hết, nhưng quả khổ ngũ uẩn vẫn chưa hoàn 
toàn dứt hẳn. Vị Thánh nầy có thể nhập Niết Bàn ngay trong kiếp nầy, 
nhưng phải đợi đến lúc thân ngũ uẩn chết đi thì quả khổ mới thật sự 
chấm dứt. Có hai quan niệm khác nhau về Hữu Dư Niết Bàn. Theo 
quan niệm của Tiểu Thừa thì một vị A La Hán đã dứt bỏ hết mọi phiền 
não và tuyệt điệt nhân sanh tử vị lai, đi vào Hữu Dư Niết Bàn, trong 
lúc vẫn còn sống, nhưng vẫn còn dư lại thân thể quả báo của kiếp này. 
Khi quả báo hết và người ấy tịch diệt thì gọi là Vô Dư Niết Bàn (Vô 
nhân Hữu quả sinh tử). Bậc A La Hán đã đoạn tận các lậu hoặc, đã 


1434 


thành tựu các phạm hạnh, đã đạt được A La Hán quả, đã đặt xong 
gánh nặng xuống, đã đoạn diệt các hữu kiết sử, bậc ấy đã giải thoát 
nhờ hiểu biết chân chánh. Chính các căn của vị ấy chưa bị hủy hoại 
nên vị ấy cảm thọ các điều khả ý và không khả ý, vị ấy cảm thọ lạc và 
khổ. Ngũ uẩn vẫn còn, chính sự tận diệt tham, sân, si của vị ấy được 
gọi là Niết Bàn Giới Hữu Dư Y. Ngũ uẩn của vị ấy là do tham sân sĩ 
trong quá khứ vô định của vị ấy tạo thành. Vị ấy vẫn còn sống nên các 
uẩn của vị ấy phải vận hành. Do đó, vị ấy vẫn cảm thọ những thọ lạc 
cũng như thọ khổ mà các căn của vị ấy lưu giữ do sự xúc chạm với các 
trần cảnh. Nhưng vì vị ấy đã thoát khỏi sự chấp thủ, phân biệt và ý 
niệm về ngã thể nên vị ấy không bị tác động bởi những cảm thọ nầy 
nữa. Theo thuyết Đại Thừa thì nhân sanh tử biến dịch hết sạch gọi là 
“Hữu Dư Niết Bàn,” trong khi quả sanh tử biến dịch hết tận và được 
thường thân của Phật thì gọi là “Vô Dư Niết Bàn.” (Vô Nhân Vô quả, 
đắc Thường Thân Phật). Nói theo thuật ngữ, sự diệt tận của phiền não 
gọi là “Hữu Dư Y Niết Bàn,” Niết Bàn với điều kiện của hữu vẫn còn, 
hay sát nghĩa hơn, Niết Bàn hãy còn tụ hay uẩn, là những điều kiện 
vật chất và phi vật chất của sự hữu. 7hứ nhì là “Vô Dự Y Niết Bàn”: 
Nơi không còn nhân quả, không còn luân hồi sanh tử, vị Thánh nhập 
Vô dư Niết bàn khi thân chết. Đây là Niết bàn sau cùng không còn thứ 
gì sót lại cho kiếp luân hồi sanh tử, nơi mà tất cả những quả đều chấm 
dứt, hay sự hiện hữu của mạng căn đã hoàn toàn bị dập tắt. Niết Bàn 
của A La Hán nơi thân tâm đều đoạn diệt The nirvana of arhat 
extinction of body and mind: Niết bàn sau cùng không còn thứ gì sót lại 
cho kiếp luân hồi sanh tử, nơi mà tất cả những quả đều chấm dứt, hay 
sự hiện hữu của mạng căn đã hoàn toàn bị dập tắt. Niết Bàn của A La 
Hán nơi thân tâm đều đoạn diệt. Bậc A La Hán đã đoạn tận các lậu 
hoặc, đã thành tựu các phạm hạnh, việc cần làm đã làm xong, đã đặt 
gánh nặng xuống, đã đạt được A La Hán Quả, đã tận diệt hoàn toàn 
các hữu kiết sử, bậc đã giải thoát nhờ hiểu biết chân chánh. Mọi cảm 
thọ của vị ấy không còn ưa thích, không còn thích thú, đã trở nên lắng 
dịu. Vị ấy đã chứng được Niết Bàn Vô Dư Y. Khi vị ấy nhập diệt, các 
uẩn của vị ấy cũng ngưng vận hành, chúng sẽ tiêu hoại vào lúc chết; 
các thọ của vị ấy không còn nữa, và do sự tẩy trừ tham sân si mà vị ấy 
không còn tái sanh, đương nhiên lúc ấy sự ấp ủ các cẩm thọ cũng 
không còn. Và do đó, thọ của vị ấy sẽ trở nên nguội lạnh 
(sitibhavissanti). Niết bàn tịnh tịch sau khi chết, trạng thái đã loại trừ 


1435 


hoàn toàn, đã cắt đứt mọi liên hệ và không còn tác động với thế giới 
nữa. Khác với Hữu dư Niết bàn, nơi mà các Bồ Tát chọn lấy việc ở lại 
trong thế giới để cứu rỗi chúng sanh. Niết Bàn không còn lại tụ hay 
uẩn. Nó là sự diệt tận toàn diện những điều kiện của hữu cũng như 
phiền não. Có thể gọi nó là vô dư của hữu. Đấy là Niết Bàn hay “Giải 
Thoát Viên Mãn,” là sự nhập diệt của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. 

Năm Loại Niết Bàn: Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, 
phân Thập Hành Ấm Ma, Đức Phật đã nhắc nhở Ngài A Nan vê năm 
Niết Bàn như sau: “Lại có người thiện nam, trong tam ma địa, chính 
tâm yên lặng kiên cố. Ma chẳng tìm được chỗ tiện. Cùng tột căn bản 
của các loài sinh. Xem cái trạng thái u thanh, thường nhiễm động bản 
nguyên. Chấp sau khi chết phẩi có, khởi so đo chấp trước. Người đó bị 
đọa vào luận năm Niết Bàn.” Vì so đo chấp trước năm Niết Bàn mà 
phải đọa lạc ngoại đạo, và mê lầm tính Bồ Đề. 7ñ⁄ nhất là lấy Dục 
Giới làm Niết Bàn, xem thấy viên minh, sinh ra ưa mến. 7T nhì là lấy 
Sơ Thiền vì tính không lo. 7»⁄ ba là lấy Nhị Thiền tâm không khổ. Thứ 
tu là lấy Tam Thiền rất vui đẹp. 7h năm là lấy Tứ Thiển khổ vui đều 
mất, chẳắng bị luân hồi sanh diệt. Mê trời hữu lậu cho là vô vi. Năm 
chỗ an ổn cho là thắng tịnh. Cứ như thế mà bị xoay vần. Theo Kinh 
Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có năm loại bất hoàn hay ngũ 
chủng Na Hàm: Thứ nhất là “Trung Gian Bát Niết Bàn”, nơi đó bậc 
Thánh giả bất hoàn chết ở Dục giới rồi vãng sanh về Sắc giới. Thứ nhì 
là “Sinh Bát Niết Bàn”, nơi đó bậc Thánh giả bất hoàn đã sanh ra trong 
cõi Sắc giới thì không bao lâu sau sẽ đoạn lìa tất cả mọi phiền não còn 
sót lại. Thứ ba là “Hữu Hạnh Bát Niết Bàn”, nơi đó bậc Thánh giả bất 
hoàn đã sanh vào cõi bất hoàn một thời gian sau khi tính tấn tu tập sẽ 
đi đến quả vị cuối cùng là Niết Bàn. Thứ :⁄ là “Vô Hạnh Bát Niết 
”, nơi đó bậc Thánh giả bất hoàn đã sanh vào cõi bất hoàn mà 
không chịu tinh tấn tu hành thì quả vị cuối cùng sẽ bị trì hoản. Thứ năm 
là “Thượng Lưu Bát Thú A-Ca-Ni-Sa Niết Bàn”: Người đã sanh vào cõi 
bất hoàn đi từ Hạ Thiên tiến lên Thượng Thiên để cuối cùng đạt đến 
cứu cánh Niết Bàn. 


Bàn 


Nirvana 


An @verview 0ƒ Nirvana: Total extinction of desires and sufferingøs. 
Nirvana 1s the supreme goal of Buddhist endeavor. When we speak 


1436 


about NÑirvana we encounter some problems of expression, because the 
©xact nature oŸ an experlence cannot and never can be communicated 
merely by words. This experlence must be experlenced directly by 
each one of us, without any exception. We have to experience the end 
of sufferings and afflictions for ourselves, and the only way we can do 
this Is by eliminating the causes of sufferings and afflictions: the 
attachment, aversion, and 1gnorance. When we have eliminated such 
causes of sufferings and afflictions, then we will experlence nirvana for 
ourselves. “Nirvana” 1s a SanskrIt term for “cessation.” The term 1s a 
combination of the Sanskrit prefix “mr” plus the verbal root “va” and 
literally means “blow ouf” or “extinguish.” 'This 1s a “cessation” of the 
process of becoming, eternal peace, or extinction or Ultimate reality 
Absolute Truth, or the state achieved by the conquest of craving, the 
extinction of birth and death. Thịs 1s the highest state of bliss, peace 
and purity. This 1s the unconditioned reality. This 1s also the supreme 
Goal of Buddhist endeavour (the spiritual goal of Buddhism); release 
{rom the limifations of existence. A state which 1s free from rebirth by 
extInguishing of all desires and the elimination of egoIsm. According to 
the Lankavatara Sutra, Nirvana means to see the abode of reality as If 
1s, and after seeing this a Bodhisattva with great compassion forgo his 
own nirvana in order to lead others to liberation. Nirvana consIsts of 
“mr` meaning exit, and “vana” meaning craving. Nirvana means the 
extinguishing or liberating from existence by ending all suffering. So 
Nirvana ¡s the total extinction of desires and sufferings, or release (giải 
thoát). It 1s the final stage of those who have put an end to suffering by 
the removal of craving from ther mind. In Mahayna Buddhism, 
Nrrvana has the floowing meaninss: Iinaction or without effort (diệt), no 
rebrrth (vô sanh), calm Joy (an lạc), and extinction or extinguish or 
tranquil extinction or transmigration to extinction (tịch diệt). In other 
word, Nirvana means extincion of Ignorance and craving and 
awakening to inner Peace and Freedom. Nirvana with a small “n” 
stands against samsara or birth and death. Nirvana also refers to the 
state of liberation throuph full enlightenment. Nirvana 1s also used In 
the sense of a return to the original purity of the Buddha-nature after 
the disolution of the physical body that 1s to the perfect freedom of the 
unconditioned state. The supreme goal of Buddhist endeavor. An 
attainable state In this life by right asprration, purity of life, and the 


1437 


elimination of egoism. The Buddha speaks of Nirvana as “Unborn, 
unoriginated, uncreated, and unformed,” contrasting with the born, 
Ooriginated, created and formed phenomenal world. The ultimate state 
1s the Nirvana of No Abode (Apratisthita-nirvana), that 1s to say, the 
attainment of perfect freedom, not being bound to one place. NÑIrvana Is 
used In both Hinayana and Mahayana Buddhist schools. In the 
Lankavatara Sutra, the Buddha told Mahamati: “Oh Mahamati, 
NÑirvana means seeing Into the abode of reality In 1ts true significance. 
The abode of reality 1s where a thing stands by 1tself. To abide in one”s 
self-statlon means not to be astir, 1.e., to be eternally quiescent. By 
seeing Into the abode of realify as If is means to understand that there 
1s only what 1s seen of one”s own mind, and no external world as such.” 
After the Buddha”s departure, most of the metaphysical discussions and 
speculatons centered round the subJect of Nirvana. The 
Mahaparimirvana Sutra, the Sanskrt fÍragments of which were 
discovered recently, one in Central Asia and another In Koyasan, 
indicates a vivid discussion on the questlons as to what 1s “Buddha- 
nature,` “Phusness,` “the Realm of Principle,` “Dharma-body” and the 
distinction between the Hinayana and Mahayana ideas. All of these 
topIcs relate to the problem of Nirvana, and Indicate the great amount 
of speculationundertaken on this most Important quesfion. 

The most probable expalantion of Nirvana 1s that 1t 1s the highest 
level of meditation, the ceasing of ideation and feeling. The attainment 
of Nirvana 1s also called the cessation of conscIousness, since rebirth 1s 
effected through the medium of vijnana and the Nirvana 1s the 
cessatlon of rebirth, the realty of no-self In the steam of 
COnScIousness processes, of which vijnana consists, Is stopped and 
emptied, usually by means of the medifational exercises to Insight 
exIst. Buddhism had always maintained that the state of Nirvana can 
not be expressed in words by a lot of negation such as: “There 1s the 
not-born, the not-become, the not-created, the not-compounded. There 
1s the realm where there Is neither earth nor water; neither the 
boundless realm of space nor boundless consciousness. There 1s neither 
coming nor going nor sfanding, neither orIgination nor annihilation... 
Thịs 1s the end of suffering. So, Nirvana 1s beyond all suffering and 
change. It 1s as unfading, still, undecaying, taindless, as peace and 
blissful. It 1s an 1sland, the shelter, the refuge and the goal. In addition, 


1438 


the term Nibbana in the literature of Pali Nikayas clearly refers to a 
unty eternally existing beyond the three world. It 1s Infinie, 
inexpressible, unborn, undecaying and empty. It is homogeneous and 
knows no 1ndividuality. In 1t, all discrIminations or dichotomy cease. 

The Buddha said that Nirvana 1s supreme happiness, peace, 
1mmcrtal, uncreated, beyond earth, water, fire, and arr, the sun and 
moon. lt is unfathomable and Immeasurable. He has described Nirvana 
1n the following terms: Infimte (ananfa-p), non-conditioned (asamkhata- 
p). Inncomparable (anupameya-p), supreme (anuttara-p), highest (para- 
p). beyond (para-p), highest refuge (parayana-p), safety (tana-p), 
security (khema-p), happiness (siva-p), unique (kevala-p), abodeless 
(analaya-p), Imperishable (akkhara -p), absolute purity (visuddho-p), 
supramundane (lokuttara-p), Immortality (amata-p), emancipation 
(mutti -p), peace (santi -p), etc. Nirvana has the following general 
characteristlcs: permanent, tranqguil extinguish, no aging, no death, 
purIty, liberated from existence, passiveness (without effort), no 
rebirth, calm Joy, transmigration to extinction, extinction or end of all 
return to reincarnation (cessation of rebirth), extinction of passion, and 
extnction of all misery and entry into bliss. You should always 
remember that when you are stIll reborn in the Samsara, you still have 
to prepare for a long Journey from here (samsara) to Nirvana. Ït 1s 
1mportant to cultivate on a regular basis so you can obtain wisdom that 
1S necessary for your Journey. Do not seek the transcendental events or 
supernatural powers of Just one existence. Look to the end of the 
Journey: Nirvana. 

Four Ways oƒ DescripHon oƒ Nivana: The word “Nirvana” 
lierally means “extinguished” and therefore “tranquil.” A question 1s 
raised whether Nirvana 1s only a transformed state of mind or whether 
1t 1s another dimension of being. The word has been used both for a 
transformed psychological state and for a metaphysical status. Buddhist 
lierature 1s full of statements which go to show that Nirvana 1s a 
transformed sfate of personality and consciousness. The transformation 
Is described In negative terms as a destruction of craving and 
attachments and In positive terms as the emergence of transcendenfal 
wisdom and peace. According to Buddhist philosophy, there are four 
ways of description of a Nirvana. The firsf way oƒ descripfion oƒ 
Nirvana ¡s “Negafive”: The negative description 1s the most common. 


1439 


Nrrvana 1s deathless, unchanging, Imperishable, without end, non- 
production, extinction of bìrth, unborn, not liable to dissolution, 
uncreated, free from disease, un-aging, freedom from transmigration, 
utmost, cessatlon of pain, and final release. 7The second way oŸƒ 
descripHion oƑ Nivana ¡is “Posiive”: Nivana 1s peace, bl1ss, 
transcendental wisdom, pure and security. Impermanent, indeed, are all 
conditioned things. lt 1s theIr very nature to come Info being and then to 
cease. Having been produced, they are stopped. TheIr cessation brings 
peace and ease. Cessation also means extinction of craving and 
cessation of suffering with a state of calm. In a positive way, Nirvana 
also means the supreme bliss, transcendental wisdom, 1llumination, and 
pure radiant consciousness. 7£ ?hird way oƒ description oƒ Nirvana ¡s 
“Paradoxical”: This statement 1s mostly found In Prajnaparamifa or 
Madhyamika literature. Nirvana 1s abiding In a state of non-abiding. 
The only way of reaching the goal 1s to realize that In the ultimate 
sense there is no goal to be reached. Nirvana 1s reality which 1s void 
(sunya). The ƒourth way oƑ description oƒ Nirvana ¡is “Symbolical”: 
Symbolical description differs from the paradoxical In avoiding to 
speak in abstractions and using concrete Images Instead. From this 
standpoint, Nirvana 1s the cool cave, the 1sland In the flood, the further 
shore, the holy city, the refuge, the shelter, and the safe asylum. 
Characteristics 0ƒ Nivana: According to Buddhism, Nirvana has 
many characteristics. Fïzrsí, nrvana may be enJoyed In the present life 
as an attainable state. Second  Nirvana has fÍour viruUes or 
transcendental characteristics in Buddhism, or four noble qualitles of 
the Buddha's le expounded in the Nirvana Sutra: eternty, or 
permanence (permanence versus Iimpermanence); Joy, or happiness 
(Bliss versus suffering or the paramita of Joy); personalifty or soul or 
true self (Supreme self versus personal eøo); purity (equanimity versus 
anxIety). Bestdes, Nirvana qlso has many other special characferistics: 
First, an attainable state In this life by right aspiration, purity of life, 
and the elimination of egoism. The Buddha speaks of Nirvana as 
“Unborn, unoriginated, uncreated, and unformed,” contrasting with the 
born, originated, created and formed phenomenal world. Second, the 
fact that Nirvana 1s realized as one of the mental stafes. Ít 1s not a state 
of nothingness. 7Trd, nirvana 1s not a place or a kind of heaven where 
a self or soul resides. Nirvana 1s the attainment of a state which 1s 


1440 


dependent on this body 1tself and this state can be achieved In this very 
le. Nirvana 1s beyond description of words. It is beyond time and 
space described by ordinary people. #ouríh, nirvana 1s a place where 
(If we can temporarily say so) craving, hate and delusion are destroyed. 
Nirvana Is the attainment of the cessation of sufferings. However, there 
are some heretic opinions in Nirvana. Nirvana Is permanent and 
eternal; however, heretics believe that everything Including nirvana as 
1mpermanent. Nirvana 1s a real Buddha-nature; however, heretics 
believe that there 1s no such Buddha-nature. Nirvana 1s a permanent 
place of bliss; however, heretics believe that everywhere Including 
nirvana as no pleasure, but suffering. This 1s one of the eight upside- 
down views which belongs to the four upside-down views on 
Impermanence. Buddhism believes that Nirvana 1s permanent and 
eternal; however, heretics believe that everything Including nirvana as 
Impermanent. Nirvana 1s pure; however, heretics believe that 
everything 1s Iimpure. This 1s one of the eight upside-down views which 
belongs to the four upside-down views on Iimpermanence. Buddhism 
believes that Nirvana 1s permanent and eternal; however, heretics 
believe that everything including nirvana as Impermanent. 

At the time of the Buddha, there existed some problems concerning 
Nirvana. Some are born In a womb; evil-doers are reborn in hells; the 
righteous people go to blissful states; the undefiled ones pass away Into 
Nirvana (Dharmapada 126). In the Dharmapada Sutra, whenever the 
Buddha was asked by a questioner whether he was to live after death 
or what sort of world he was to enter after Nirvana, he always 
remained silent. When the When the Buddha remained silent to a 
quesfion requiring an answer of “yes” or “no, his silence usually meant 
assent. Ut his silence on the questlon concerning Nirvana was due to 
the fact that his listeners could not understand the profound philosophy 
involved. The main problem of Buddhism either formalistic or 
1dealistic, was concerning the extinction of human passion, because this 
distorted sfate of mind 1s considered to be the source of all evils of 
human life. Human passion can be extinguished even during one”s 
lifetime. Therefore liberation from such disorder of mind 1s the chief 
obJect of Buddhist culture. Nirvana means the extInction of passion, of 
desire, of sense, of mind, and even of individual consciousness. To 
Buddhist mind, Nirvana dịd not contain any Idea of deification of the 


1441 


Buddha. It simply meant the eternal continuation of his personality in 
the highest sense of the word. It meant returning to his original state of 
Buddha-nature, which 1s his Dharma-body, but not his scrIpture-body as 
misunderstood by people. Dharma means the '1deal' itself which the 
Buddha conceived in his perfect Enlightenment. Nirvana 1s this Ideal 
body which 1s without any restricting conditions. The formalists, on the 
other hand, hold that the scripture 1s the perfect representatlon of the 
ideal of the Buddha. Hence thetr opinion that the Buddha lives forever 
in the scripture-body, Nirvana being his entire annihiation and 
extInction otherwise. The principle of Nirvana or the state of a fire 
blown out in the light of space and time. It was an 1llusion on the part of 
philosophers, especially some of the Indian philosophers, to believe 
that space and time were Infinie. Buddhism, however, has never 
treated space and time as Infinite, for Buddhism takes them to be 
physical matters. The theory that space 1s curved, set forth by modern 
physIcIsts, has considerably facilitated the elucidation of the doctrine of 
Nrrvana. The universe, or the Realm of Principle (Dharmadhatu) as If 1s 
technically called, 1s the region which 1s occupled by space and time 
and in which they confrol all the waves of existence. So In practice, the 
space-tine world 1s the ocean of the waves of life and death. It is the 
sphere of the flowing cycles of life or samsara, the world of creation, of 
energy, of action, of causation and Ideation, of self-creation and of 
dynamic becoming. It 1s the sphere of desire, matter (form) and mind. 
Space 1s considered one of the five elements (earth, water, fire, aIr, 
and space), and It 1s sometimes represented to be of round shape. Time 
1S treated as real in some schools while In other schools 1t 1s treated as 
unreal. But 1t 1s to be particularly noted that time has never been 
considered to exist separately from space. That 1s to say, every being 
or thing has time of its own. Space and time are always correlative. 
Men have an average lifetime of one hundred years. But a crane 1s said 
to live for a thousand years, and a tortoIise even ten thousand years. 
And with the heavenly beings, their one day and night 1s said to be as 
long as the whole fifty years of the earthly men. A day-fly, on the other 
hand, live a short wave-length of only one day. 

Heaven Ils Not a Nưrvand: According to dictionary, “heaven” 
means the dwelling place of the deity. However, for a Buddhist, both 
heaven and hell are right here, right In this world. That 1s to say you 


1442 


can create your own heaven or hell right here ¡In this world. Its 
ridiculous to create all kinds of unwholesome deeds, then simply with 
faith or praying you can create a heaven. Buddhist belief in heaven 1s 
simple, 1ƒ you live and act according to moral principles, you can create 
your own heaven right here In this world. If not, you can also creafte the 
hell on this earth itself. According to Buddhism, Nirvana means the 
extinguishing or liberating from existence by ending all suffering. So 
Nirvana ¡s the total extinction of desires and sufferings, or release (giải 
thoát). It 1s the final stage of those who have put an end to suffering by 
the removal of craving from their mind (Tranquil extinction: Tịch diệt, 
Extinction or extinguish: Diệt, Inaction or without effort: Vô vị, No 
rebirth: Bất sanh, Calm joy: An lạc, Transmigration to extinction: Diệt 
độ). In other word, Nirvana means extinction of ignorance and craving 
and awakening to inner Peace and Freedom. Nirvana also refers to the 
state of liberation throuph full enlightenment. Nirvana ¡1s also used In 
the sense of a return to the original purity of the Buddha-nature after 
the disolution of the physical body, that 1s to the perfect freedom of the 
unconditioned state. The supreme goal of Buddhist endeavor. An 
attainable state In this life by right aspiration, purity of life, and the 
elimination of egoism. The Buddha speaks of Nirvana as “Unborn, 
unoriginated, uncreated, and unformed,” contrasting with the born, 
Ooriginated, created and formed phenomenal world. The ulimate sfate 
1s the Nirvana of No Abode (Apratisthita-nirvana), that 1s to say, the 
attainment of perfect freedom, not being bound to one place. 

Sincere Buddhists never expect a heaven elsewhere to reward a 
virtue, or a hell to punish vice, virtue and evil have inevitable 
consequences 1n this world 1fself.  These consequences can be 
considered as heaven or hell at the very moment. Buddhist literature 
confains too many descriptions of realms in which beings are reborn as 
a consequence of their past performance. According to Abhidharma- 
Kosa, there are six heavens In the “Desire Realm,” and seventeen 1n 
the “form Realm.” Sentient beings who are born into these heavens 
are referred to as “gods.” Celestial beings or gods are one of the three 
good modes of existence as a reward for their previous good deeds. 
Devas allotted a very long, happy life in the Deva although they are 
still subJect to the cycle of rebirth. However, this happiness may 
consfitute a substantial hindrance on their path to liberation for they 


1443 


cannot recognize the truth of suffering. So heaven 1s seen as 
undesirable in Buddhism, because gods inevitably exhaust their good 
karma and are reborn in one of the lower realms of existence, where 
they again become subJect to suffering. Thus the final goal of any 
Buddhists should be a liberation of all kinds of exIstence In the cycle of 
rebrrth. 

The Buddha%s Nirvana: At the age of eigphty, the Buddha 
accompanied by a large assembly of monks, made a long Journey from 
the Vulture Peak near RaJagaha to many towns, cifies, and villages, 
where he preached the Dharma, enlightening his disciples with varlous 
discourses and emphasizing the fundamental doctrine of the Four 
Noble Truths. He said: “It ¡is through not comprehending the Four 
Noble Truths, you and I have had to wander so long In the six 
miserable paths with rebirth after rebirth.” He also emphasized on the 
Three-Fold Training of right conduct, concentration and wisdom. When 
they arrived at Vesali, a prosperlous city, they stayed at Ambapali”s 
mango-grove, where the Buddha gave a lecture to the Licchavis and 
Ambapali, who later offered the Buddha and his Sangha her mango 
grove. In his last retreat in Beluva, a village near Vesali. Here he felt 
sharp pains, but he bore them without any complaint. Soon after hIs 
recovery, 1n his last instruction to the Order, he adressed the Venerable 
Ananda: “The Tathagata does not think that he should lead the Order, 
nor does the Order depend on him. Therefore, Ananda, be lamps to 
yourselves. Take no external refuge. Hold fast to the Dharma as a 
lamp. Hold fast to the Dharma as a refuge. And how, Ananda, Is a 
Bhiksu to be a lamp to himself, a refuge to himself, taking no external 
refuge, holding fast to the Dharma as a lamp? Herein, a Bhiksu lives 
diligent, mindful, and self-possessed, overcoming desire and grief in 
the world, reflecting on the body, feeling, mind and mental obJects.” 
The Buddha emphasized on the Iimportance of personal striving for 
purification and freedom from suffering. The Buddha and the Order 
arrived at Pava and stayed at Cundaˆs mango grove, where they were 
treated by the black smith the Buddha”s last meal. The Buddha 
reminded the Order that the Buddhaˆs last and first meals were of 
greater profit than any others. Eventually, they moved on to the Sala 
grove of the Mallas in Kusinara, where a wandering ascetic, Subhadda, 
approached the Buddha and requested him to clear his doubt about 


1444 


other religIous teachers at that time. The Buddha spoke: “In whatever 
doctrine and discipline, Subhadda, the Noble Eightfold Path 1s not 
found, neither 1s there found the first samana, nor the second, nor the 
thiưd, nor the fourth. Now 1n this doctrine and discipline, Subhadda, 
there 1s the Noble Eightfold Path, and In It too, are found the first, the 
second, the third, and the fourth Samanas. The other teachers” schools 
are empty of Samanas. If, Subhadda, the disciples live riphtly, the 
world would not be void of Arahants: Void of true saints are the 
systems of other teachers. But In this one, may the Bhiksus live the 
perfect life, so that the world would not be without saints.” The ascetic 
Subhadda became the Buddha”s last disciple and soon after his 
ordination he also became an Arahant. At last the Buddha addressed 
the Order before his final exhortation: “Behold now, Bhiksus, I exhort 
you! SubJect to change are all component things! Strive on with 
diligence! Then the Buddha paased away on the Full Moon of the 
Vesak month in 543 B.C. His body was cremated with great ceremony 
and the relics were divided among Brahmins, Kings, and nobles and 
were then enshrined In the Eight Great Stupas. 

Incomplete and Complete Nivyanas: The realm of nirvana (the 
abode of Nirvana), or bliss, where all virtues are stored and whence all 
good comes, one of the three dharmas of Inaction. Mahayana 
Buddhism also agrees with the Pali literature, Nirvana 1s that which 1s 
neither discarded nor attained; 1t 1s neither a thing destroyed nor a thing 
eternal; It 1s neither suppressed nor does 1t arIse. It 1s the state of final 
release. However, the Mahayanists gave further explanaton on 
Nirvana: “Nirvana 1s the state of the Bodhisattva who does not want to 
retire Into the final release, even though he 1s fully entidled to it, and 
who by his free choice devotes himself to the services of all sebtient 
beings. In the Madhyamika Sastra KarikavrttI, Candrakirti defined that 
Nirvana 1s “What 1s not abadoned nor acquire; what 1s not annihilation 
nor eternality; what 1s not destroyed nor created.” According to 
Nagarjuna Bodhisattva in the Madhyamaka Philosophy, the absolute 1s 
transcendent to both thought and speech. Neither the concept of 
“bhava` not “abhava` 1s applicable to 1t. Nirvana or the Absolute 
Reality cannot be a “bhava” or empirical existence, for In that case 1t 
would be subject to origination, decay, and death; there 1s no empirical 
exIstence which 1s free from decay and death. If it cannot be “bhava” or 


1445 


exIstence, far less can it be “abhava” or non-existence, fÍor non- 
exIstence 1s only the concept of absence of existence (abhava). When 
“bhava' 1tself 1s proved to be inapplicable to Reality, “abhava” cannot 
stand scrutiny, for abhava 1s known only as the disappearance of 
“bhava.' When the concept of “bhava` or empirical existence, and 
“abhava'" or the negation of bhava cannot be applied to the Abslute, the 
quesfion of applying any other concept to 1t does not arise, for all other 
concepts depend upon the above two. In summary, the absolute 1s 
transcendent to thought, and because If 1s transcendent to thought, 1t 1s 
inexpressible. What cannot be an obJect of thought cannot be an obJect 
of speech. According to Keith in The Dictionary oƑ Chinese-English 
Buddhist Terms, there are two kinds oƑ Nữyvand: The ƒfirst kimd oƒ 
Nữưvana ¡is the “lncomplete Niưvana” (Kilesa-parinibbana -p): The 
cause of reincarnation 1s ended. Nirvana reached by those enlightened 
beings who have not yet completely rid themselves of their samsaric 
burden of skandhas. The cause has been annihilated, but the remnant 
of effect still remains. A saint may enter into this nrvana during life, 
but has continue to live in this mortal realm (has not yet eliminated the 
five aggregates) till the death of his body. There are two different 
views on the Incomplete Nirvana. Hinayana holds that the arhat, with 
the full extinction of afflictions, after his last term of mortal existence 
enters Into nirvana, while alive here he 1s In the state of limited or 
modilied nirvana (sopadhisesa-nirvan), in contrasted with complete 
nirvana (nirupadhisesa-nirvana). An Arhat whose taInts are destroyed, 
who has lived the life, done what was to be done, laid down the burden, 
attained Arahatship by stages, destroyed completely the bond of 
becoming, one who 1s free through knowing rightly. As his facultles 
have not been demolished he experilences what Is agreeable and 
disagreeable, he experiences pleasure and pain. The five aggregates 
remain. It 1s his extinction of lust, hate and delusion that 1s called the 
NÑibbana element with a basis remaining (saupadisesa-nibbanadhatu). 
The Mahayana holds that when the cause of reincarnafion is ended the 
state 1s that of Incomplete nirvana; when the effect 1s ended, and the 
eternal Buddha-body has been obtained, then there 1s a complete 
nirvana. The Mahayana says that in the Hinayana “Remainderless 
Nirvana” for the arhat, there are still remains of illusion, karma, and 
suffering, and 1t 1s therefore only an “lncomplete nirvana” In 


1446 


Mahayana. In Mahayana, complete nirvana, these remains of illusion, 
karma, etc., are ended. As a technical term the extinction of human 
passion 1s called the “Nirvana with the condiion of being still 
remaining" or, “the Nirvana with the upadhi remnant,` upadhi being the 
material and Immaterial condition of being. 7e second kind oƑ Nirvana 
is the Nirvana element without a basis remaining: Where there are no 
more cause and effect, the connection with the chain of mortal life 
being ended. A saint enters this perfect nirvana upon the death of his 
body (the aggregates have been eliminated). Thịs 1s the Final nirvana 
without remainder of reincarnation where all the effects (quả) are 
ended. The nirvana state in which exiIsts no remainder of the karma of 
suffering, or the full extinction of the groups of existence. Final 
nirvana without remainder of reincarnation where all the effects (quả) 
are ended. The nirvana state in which exists no remainder of the karma 
of suffering, or the full extinction of the groups of existence. The 
nirvana of arhat extinction of body and mind. An Arhat whose taInts 
are destroyed, who has lived the life, done what was to be done, laid 
down the burden, attainned Arahatship by stages, destroyed completely 
the bond of becoming, one who 1s free through knowing rightly. AlI his 
feelings not being welcome, not being delighted in, will here and now 
become cool; 1t 1s thus, that 1s called the Nibbana element without a 
basis remainng. Static nirvana, the nirvana after death, the 
remainderless extinction of liberated one, in which all relationship to 
the world 1s broken off and there 1s no activity. It opposed to 
Apratisthita-nirvana, in which the liberated one choose to remain in the 
world where Bodhisattvas renounce entry Inío pratisthita-nirvana so 
that he can, In accordance with his vow, lead beings on the way to 
liberaton. The Nirvana without the upadhi remnant. It 1s the total 
extInction of the conditions of being as well as of passion. One may 
call it the annihilation of being. Thịs 1s Nirvana of Perfect Freedom, or 
the passing away of Sakyamunmi Buddha. 

Five Kinds oƒ Nữvand: According to the Surangama Sufra, book 
Nine, in the section oƒ the ten states 0ƒ ƒormaHon skandha, the Buddha 
reminded Ananda about the five kinds oƒ tmmediate Nirvana: “Further, 
in his practice of samadhi, the good person's mind 1s firm, unmoving, 
and proper and can no longer be disttubed by demons. He can 
thoroughly Investigate the origin of all categorles of beings and 


1447 


contemplate the source of the subtle, fleeting, and constant fluctuation. 
But 1f he begins to speculate on existence after death, he could fall into 
error with five theorles of Nirvana. Because of these speculations 
about five kinds of Iimmediate Nirvana, he will fall Into externalism 
and become confused about the Bodhi nature. #¡zs/, he may consider 
the Heavens of the Desire Realm a true refuge, because he 
contemplates their extensive brightness and longs for It. Second, he 
may take refuge In the First Dhyana, because there his nature 1s Íree 
Írom worry. 7Ùrđ, he may take refuge In the Second Dhyana, because 
there his mind 1s free from suffering. ouríh, he may take refuge In the 
Third Dhyana, because he delights In Its extreme joy. #7/h, he may 
take refuge In the Fourth Dhyana, reasoning that suffering and bliss are 
both ended there and that he will no longer undergo transmigration. 
These heavens are subJect to outflows, but in his confusion he thinks 
that they are unconditioned; and he takes these five states of tranquility 
to be refuge of supreme purity. Considering back and forth in this way, 
he decides that these five states are ultimate. According to the Sangiti 
Sufta in the Long Discourses oƒ the Buddha, there are ƒfive kinds oƒ 
anagamins (Na Hàm) who never return to the desire-readl: First, the 
“less-than-half-timer”, where the anagamin who enters on the 
1ntermediate stage between the realm of desire and the higher realm of 
form. Second, the “more-than-half-timer”, where the anagamin who 1s 
born Into the form world and soon overcome the remains of illusions. 
Third, the “gainer with exertion”, where the anagamin who diligently 
works his way through the final stage. Fouríh, the “gaIner without 
exertion”, where the anagamin whose final departure 1s delayed 
through lack of aid and slackness. #7h, Nirvana where he who goes 
upstream to the highest. The anagamin who proceeds from lower to 
higher heavens Info nirvana. 


1448 


1449 


Tuyển Luận Thứ Năm Mươi Lăm 
The FỰty-FỰth Selective Essay 


Ba Trường Phái Chính Của 
Phật Giáo Ngày Nay 


Sơ Lược Về Các Thời Kỳ Phát Triển Các Trường Phái Phật Giáo: 
Phật giáo đã và đang tổn tại trên 2.500 năm. Trong suốt khoảng thời 
gian gần 26 thế kỷ nây Phật giáo đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong 
các thời kỳ khác nhau với thời gian. Trên phương diện giải thoát, các 
thời kỳ nầy khác nhau về quan niệm tu tập của con người. Trong thời 
kỳ đầu hay thời kỳ của Phật Giáo Nguyên Thủy, lý tưởng tu tập nhắm 
đến quả vị A La Hán, nghĩa là bậc đã dứt trừ hết ái nhiễm, mọi dục 
vọng đều dứt sạch, và không còn phải tái sanh trong luân hồi. Thời kỳ 
thứ hai hay thời kỳ phát triển của Phật giáo Đại Thừa, lý tưởng tu tập 
hướng đến quả vị Bồ Tát, người phát nguyện cứu độ chúng sanh và tin 
tưởng chắc chắn mình sẽ trở thành một vị Phật. Thời kỳ thứ ba, lý 
tưởng tu tập nhắm đến quả vị của một con người hòa hợp hoàn toàn 
với vũ trụ, không còn bất cứ giới hạn nào, và hoàn toàn tự tại trong sự 
vận dụng những năng lực của vũ trụ trong tự thân cũng như đối với 
ngoại cảnh. Điều đặc biệt của Phật giáo là trong mỗi giai đoạn thay 
đổi đều có một tạng kinh mới, mặc dầu được viết ra nhiều thế kỷ sau 
khi Đức Phật nhập diệt, nhưng vẫn được xem là lời Phật dạy. Kinh tạng 
của thời kỳ đầu, đến thời kỳ thứ hai được bổ sung thêm rất nhiều kinh 
điển Đại Thừa, và đến thời kỳ thứ ba là sự ra đời của một số lớn kinh 
điển Kim Cang Thừa hay Mật tông. 

Các Trường Phái Phật Giáo Hiện Nay: Hiện nay Phật giáo trên 
thế giới có ba trường phái chính. Thứ Nhất là Phật Giáo Nguyên 
Thủy: Phật giáo Nguyên Thủy có khi còn gọi là Phật giáo Nam Tông. 
Phật giáo Nguyên Thủy có ảnh hưởng lớn tại các xứ Tích Lan, Miến 
Điện, Thái Lan, Lào và Cam Bốt. Đây là trường phái mà giáo pháp 
tương ứng với các bộ kinh A Hàm. Những giáo pháp này thường cho 
rằng không có bản chất của một cái ngã, chư pháp có thực, và niết bàn 
là hoàn toàn hoại diệt. Không thể nào cả quyết sự phân chia những bộ 
phái đã xảy ra vào thời điểm nào, tuy nhiên chúng ta biết rằng chính 
sự truyền bá chánh pháp vào những vùng khác nhau đã đưa đến sự bất 


1450 


đồng và trở thành nguyên nhân chính cho sự phân chia này. Vào thế kỷ 
thứ ba trước Tây lịch, vua A Dục đã tích cực ủng hộ sự nghiệp truyền 
bá chánh pháp tới những vùng xa hơn. Người ta tin rằng chính nhờ sự 
ủng hộ của vua A Dục trong việc truyền bá chánh pháp mà sau cuộc 
kết tập kinh điển lần thứ ba, phái Nhất Thiết Hữu Bộ đã bén rễ mạnh 
mẽ ở phía Tây Bắc và phái Nguyên Thủy ở phía Nam, rồi lan truyền 
đến Tích Lan. Phật giáo còn ảnh hưởng xa hơn nữa đến các vùng Hy 
Lạp và những vùng mà Hy Lạp thống trị. Suốt hai hay ba thế kỷ tiếp 
theo triều đại của vua A Dục, đã có 18, hoặc 20, hoặc hơn thế nữa 
những bộ phái Phật giáo đã tôn tại, đánh dấu sự sự xuất hiện của thời 
kỳ phân chia các bộ phái. Những bộ phái Phật giáo trong thời kỳ phân 
chia bộ phái đầu tiên rất quan tâm và nghiêm nhặt tuân thủ giới luật 
cũng như nghiên cứu kinh điển. Nhấn mạnh đến việc dịch và giải thích 
chính xác theo nguyên văn kinh điển. Đây là những trường phái Tiểu 
thừa được thành lập sau khi Đức Phật nhập diệt, vào khoảng kỷ 
nguyên Thiên Chúa, cũng vào lúc mà trường phái Đại thừa được giới 
thiệu. Cứu cánh giải thoát của Tiểu thừa là tự độ. Vào thời vua A Dục, 
trường phái Thượng Tọa Bộ đã tự tách ra làm ba trường phái là Chính 
Lượng Bộ, Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ và Phân Biệt Thuyết Bộ. Và về 
sau này, trường phái Phân Biệt Thuyết Bộ lại tách ra làm hai phái: 
Mahisasika School ở miền Đông Nam Ấn Độ, và Nguyên Thủy 
Theravada ở Sri Lanka. 

Người ta tin rằng Theravada là trường phái Tiểu thừa thoát thai từ 
nhóm Sthavira, phát triển từ nhánh Vibhajyavadin, do Moggaliputta 
Tissa lập ra và được Mahinda đưa vào Tích Lan và khoảng năm 250 
trước Tây lịch. Học thuyết của trường phái nầy dựa trên Tứ diệu đế, 
Bát chánh đạo, Thập nhị nhân duyên và vô ngã. Triết lý của trường 
phái nầy rất đơn giản. Tất cả các hiện tượng trên thế gian đều mang ba 
đặc tính, đó là sự vô thường (amtya), khổ (duhkha), và vô ngã 
(anatma). Nghĩa là không có cái gì được gọi là của riêng nó, không có 
gì là chắc chắn, không có gì là trường cửu. Mọi hợp thể đều được cấu 
tạo bởi hai yếu tế, danh hay phần không vật chất, và sắc tức phần vật 
chất. Ngoài ra, các vật thể nầy còn được mô tả là gồm có tất cả năm 
uẩn (skandhas), đó là sắc hay đặc tính vật chất, và bốn đặc tính phi vật 
chất, thọ, tưởng, hành, thức. Các yếu tố nầy được xếp thành 12 xứ và 
18 giới. Mười hai xứ gồm sáu căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý), và sáu 
trần (sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp). Mười tám giới gồm sáu căn, sáu 


1451 


trần, và sáu thức (sự thấy biết của mắt, sự nghe biết của tai, sự ngửi 
biết của mũi, sự nếm biết của lưỡi, sự tri giác của toàn thân, và sự hiểu 
biết của ý thức). Do đó, trường phái Phật giáo chính thống nầy có một 
quan điểm đa nguyên về các yếu tố cấu thành vũ trụ. Theravada nhấn 
mạnh đến sự giải thoát cá nhân bằng tự lực, do tu hành theo các qui tắc 
đạo đức hầu đạt quả vị A la hán. Ngày nay trường phái xót lại duy 
nhất của Phật giáo Tiểu thừa nầy đã và đang phát triển rộng rãi tại các 
quốc gia Đông Nam Á. Tại Nghị Hội Hoa Thị thành, các giáo lý của 
trường phái nầy được thừa nhận là của trường phái Phân Biệt Thuyết 
Bộ (VibhaJyavada). 

Phật giáo Nguyên Thủy cũng có lúc được gọi là Phật giáo Nam 
Tông, trong khi Phật giáo Đại Thừa được gọi là Bắc Tông. Cả hai 
trường phái lúc bắt đầu không phải là những trường phái khác biệt, 
nhưng vì những mục đích tu hành có khác, nên họ phát triển thành hai 
trường phái khác nhau và cuối cùng phát triển trong những vùng địa lý 
khác nhau. Cầu quả A La Hán và Bích Chi Phật là mục tiêu chính 
trong tu hành của Phật giáo Nguyên Thủy. Mục đích của các Phật tử 
theo Phật giáo Nguyên Thủy là chấm dứt ngã chấp và do đó trở thành 
một bậc A La Hán, bậc không còn tái sanh nữa. Tìm quả vị Phật là Đại 
Thừa. Phật giáo Đại Thừa chấp nhận những giáo thuyết trong Phật 
giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Đại Thừa dạy rằng tín đồ Phật giáo Đại 
Thừa có thể tu tập quả vị A La Hán, nhưng A La Hán không phải là 
quả vị tối thượng. Phật giáo Đại Thừa để nghị tín đồ nên đi theo con 
đường Bồ Tát đạo vì cuối cùng con đường ấy sẽ dẫn chúng ta đến quả 
vị Phật. Phật tử thuần thành nên bình tâm tự hỏi: “Sự thật có cái gọi là 
“Thừa” hay không?” Nếu câu trả lời là “Có”, thì quả thật là một sự mê 
mờ đáng tiếc, vì Đức Phật đâu có bao giờ để cập đến thừa thặng sì. 
Nếu câu trả lời là “Không” là chúng ta đã đi đúng đường, nên tiếp tục 
đi tới. Chúng ta nên tu tập giáo pháp nào thích hợp với chúng ta nhất, 
chứ đừng bình phẩm ai. Đại Thừa nhấn mạnh đến “vị tha phổ cứu,” 
phát triển trí huệ, và hóa độ chúng sanh trong kiếp tương lai; trong khi 
Nguyên Thủy chỉ mong cầu tự độ qua sự tịch diệt nơi niết bàn. Trong 
khi Phật giáo Nguyên Thủy chủ trương đời sống ẩn sĩ trong rừng hoặc 
đi khất thực, thì Đại Thừa không loại bỏ đặc điểm này, nhưng họ lại 
muốn cho đời sống tu tập mở rộng hơn cho cả Tăng lẫn tục. Với lý 
tưởng này, Phật giáo Đại Thừa không mong trở thành A La Hán để chỉ 
giải thoát cho cá nhân, mà mong trở thành Bồ Tát với ước nguyện 


1452 


thượng cầu Bồ Đề hạ hóa chúng sanh. Bồ Tát Đại Thừa tu hành lục độ 
Ba La Mật; trong khi bên Nguyên Thủy thì A La Hán lấy Tứ Diệu Đế 
làm bổn giáo, và Độc Giác lấy Thập Nhị Nhân Duyên làm bổn giáo tu 
hành. Phật giáo Nguyên Thủy phát triển Tăng đoàn như là trung tâm, 
thì Phật giáo Đại Thừa lại thích hướng đến cá thể hơn. Phật giáo 
Nguyên Thủy chủ trương hoàn toàn dựa vào kinh điển thì Đại Thừa chỉ 
dựa vào tinh thần cốt lõi của Đức Phật. Vì vậy, Phật giáo Nguyên 
Thủy quan tâm đến hình thức và hệ thống trong tính chất chính thống 
của kinh điển. 

Nói về Tạng Kinh Phật Giáo Nguyên Thủy, truyền thống giáo 
pháp của các trưởng lão, truyền thống duy nhất của một nhóm các 
trường phái còn sót lại được phái Đại Thừa gọi là “Tiểu Thừa.” Đây là 
truyền thống chiếm ưu thế ở vùng Đông Nam Á, đặc biệt là ở Thái 
Lan, Sri Lanka, Miến Điện, Lào và Cam Bốt. Mặc dù không có cơ sở 
lịch sử nào, nhưng trường phái Theravada tuyên bố rằng họ chính là 
hậu thân của phái Thượng Tọa Bộ ở Ấn Độ. Nguồn gốc của truyền 
thống này ở Đông Nam Á theo vết từ thời Mahinda, con trai của vua A 
Dục, một vị tăng đã hướng dẫn một đoàn truyền giáo đến Sri Lanka. 
Từ cơ sở này mà sau này nó truyền đi khắp vùng, và trong những thập 
niên gần đây nó đã thu hút một số gia tăng đáng kể những sinh viên ở 
Âu Châu và Mỹ Châu. Truyền thống này tự hào vì nó là truyền thống 
Phật giáo bảo thủ sâu xa những giáo pháp và thực hành trong kinh tạng 
Pali, hệ thống kinh tạng mà truyền thống xem là giáo điển Phật giáo 
xác thực duy nhất. Tuy nhiên, không ai trong chúng ta biết rõ đây là 
ngôn ngữ nguyên thủy trong kinh điển của trường phái Thượng Tọa Bộ 
hay không. Dù sao đi nữa chúng ta vẫn có thể xem trường phái Nguyên 
Thủy như là đại diện của trường phái Thượng Tọa Bộ. Sách vở thuộc 
Bộ Luận Tạng của trường phái Nguyên Thủy bao gồm: Thứ nhất là Bộ 
Pháp Tụ: Bộ Pháp Tụ liệt kê và định nghĩa những tâm thức thiện, ác, 
và trung tính. Đây cũng là một bộ sách phân tích về hình thể của vật 
chất. Thứ nhì là Bộ Phân Tích: Phân tích hay phân loại chi tiết 16 chủ 
đề chính của giáo pháp, gồm các uẩn, các duyên, các yếu tố (đại), các 
căn, sự chú tâm tỉnh thức, các yếu tố giác ngộ, thiển định và trí tuệ. 
Thứ ba là Bộ Chất Ngữ: Dựa trên những phân tích về các uẩn, giới, và 
tiến hành bằng phương cách vấn đáp. Thứ i là Bộ Nhân Chế Định: 
Phân tích những loại tính tình, bằng những nhân tố khác nhau gồm từ 
một đến mười nhân tố. Thứ năm là Bộ Ngữ Tông: Ngữ tông bác bỏ các 


1453 


quan điểm dị giáo của các trường phái Phật giáo khác. Thứ sáu là Bộ 
Song Đối: Song đối liên quan đến việc định nghĩa rõ ràng các thuật 
ngữ. Thứ bảy là Bộ Vị Trí: Vị trí là bộ sách tranh luận đầy đủ về tánh 
duyên khởi. 

Thứ Nhì là Đại Thừa: Đại Thừa còn được gọi là Thượng thừa, 
Diệu Thừa, hay Thắng Thừa (The Great Vehicle). Đại Thừa là cỗ xe 
lớn, một trong hai nhánh lớn Phật giáo (Tiểu thừa và Đại thừa). Đại 
thừa xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ I trước CN, nói là cỗ xe lớn vì 
tông chỉ của nó là giúp được nhiều người cùng giải thoát. Kỳ thật chủ 
đích của Đại thừa là cứu độ nhứt thiết chúng sanh. Một trong những 
điểm tối quan trọng của Phật giáo Đại thừa là nó nhấn mạnh đến giá 
trị của người tại gia. Nó cho rằng những người thế tục cũng có thể đạt 
tới đại giác và Niết bàn nếu người ấy chịu cố công tu hành. Những hệ 
phái Đại thừa chính là Hoa Nghiêm, Thiên Thai, Thiển và Tịnh Độ 
Bắc Tông: Phật Giáo truyển về phương Bắc qua Trung Hoa, Mông Cổ, 
Đại Hàn, Nhật và Việt Nam. Chúng ta ai cũng phải thừa nhận rằng Đại 
Thừa đã đóng góp rất nhiều vào tư tưởng và văn hóa Phật Giáo. Nó đã 
sản sinh ra lý tưởng Bồ Tát Đạo tuyệt vời. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
là tấm gương bởi sự nghiệp của chính Ngài để con người noi theo. Mục 
tiêu sự nghiệp của Ngài là Giác Ngộ và Phật Quả, và con đường của 
Ngài là Bồ Tát Đạo. Đại Hội Kết Tâp Kinh Điển lần thứ ba được triệu 
tập vào thời Hoàng Đế A Dục ở thế kỷ thứ ba trước Tây Lịch, đã có ít 
nhất là mười tám trường phái, mỗi trường phái đều có học thuyết và 
giới luật riêng. Có hai trường phái chiếm ưu thế trong các cuộc tranh 
luận tại Đại Hội, một trường phái Luận Giải gọi là Tỳ Bà Sa Luận Bộ, 
và một trường phái thực hiện Đa Nguyên gọi là Nhứt Thiết Hữu Bộ. 
Đại Hội quyết định theo lập trường của trường phái Luận Giải và chính 
quan điểm của trường phái nầy được truyền sang Tích Lan bởi những 
nhà truyền giáo của Vua A Dục, cầm đầu bởi chính con của vua là 
Thái Tử Mahendra. Tại đó trường phái nầy được biết là trường phái 
Nguyên Thủy. Còn những người ủng hộ trường phái Nhứt Thiết Hữu 
Bộ hầu hết di cư đến Kashmir thuộc miền Tây Bắc xứ Ấn Độ, nơi đây 
trường phái nầy trở nên nổi tiếng do sự phổ cập viên mãn của Bồ Tát 
Đạo. Tuy nhiên, tại một Đại Hội Kết Tập khác (Đại Hội lần thứ tư), 
được tổ chức dưới thời Hoàng Đế Ca Nị Sắc Ca tại thành Ca Thấp Di 
La vào thế kỷ thứ nhất sau Tây Lịch. Hai trường phái quan trọng nữa 
xuất hiện, trường phái Phân Biện Thuyết Bộ và trường phái Kinh 


1454 


Lượng Bộ. Hai trường phái nầy bất đồng nhau về tính xác thực của Vi 
Diệu Pháp. Trường phái Phân Biện Thuyết Bộ cho rằng được chính 
Đức Phật thuyết giảng, trong khi trường phái Kinh Lượng Bộ thì cho 
rằng Vi Diệu Pháp không phải do Đức Phật thuyết giảng. Vào lúc nầy, 
những mô tả của Đại Thừa cho chúng ta biết một số các đại hội đã 
được triệu tập để biên soạn kinh điển theo truyền thống Đại Thừa. Ở 
phía bắc và phía nam Ấn Độ, cũng như tại Nalanda trong Ma Kiệt Đà, 
người ta nghiên cứu và giảng dạy Đại Thừa. Nhiều bản văn Đại Thừa 
liên quan đến Đức Phật Di Lặc, vị Phật tương lai và nhiều Bồ Tát trên 
trời. Giáo lý Đại Thừa cũng như giáo lý của các trường phái khác bắt 
đầu xuất hiện dưới hình thức văn tự khoảng 500 năm sau ngày Đức 
Phật nhập diệt. Những kinh điển Đại Thừa sớm nhất như kinh Pháp 
Hoa và Bát Nhã được phổ biến trước thế kỷ thứ nhất sau Tây Lịch. Cốt 
tũy của quan niệm Đại Thừa là từ bi cho tất cả chúng sanh và phương 
tiện thiện xảo để hóa độ chúng sanh. Với triết lý thâm sâu và lòng từ 
bi phổ quát, và xử dụng phương tiện thiện xảo, Phật Giáo Đại Thừa đã 
nhanh chóng lôi cuốn quần chúng, không những ở Ấn Độ mà còn tại 
nhiều nơi mới phát triển Phật giáo như ở Trung Á. Khởi thủy của Phật 
Giáo Đại Thừa có thể tìm thấy ở thời kỳ sơ khởi của Đại Chúng Bộ và 
thời kỳ sơ khởi của Kinh Điển Đại Thừa. Vào thế kỷ đầu sau Tây Lịch, 
sự hình thành Đại Thừa Phật Giáo thực sự hoàn tất và tất cả những 
kinh điển Đại Thừa chủ yếu vẫn còn tổn tại đến ngày nay. Trên lý 
thuyết mà nói, Đại Thừa Phật giáo được chia làm hai hệ tư tưởng: 
Trung Luận và Duy Thức Du Gnà. 

Phạn ngữ “Mahayana” chỉ “Cỗ xe lớn.” Đây là một trong hai 
trường phái chính của Phật giáo Ấn Độ, trường phái kia được trường 
phái Đại Thừa gọi là “Tiểu Thừa.” Đại thừa nhấn mạnh đến lý tưởng 
Bồ Tát, ngược lại với quả A La Hán trong “Tiểu Thừa.” Đại thừa xem 
A La Hán là vị kỷ vì A La Hán đạo chỉ đưa đến niết bàn cho tự mình 
mà thôi, trong khi Bồ Tát nỗ lực đem tất cả chúng sanh đến chỗ giải 
thoát. Nói Đại thừa là cỗ xe lớn vì tông chỉ của nó là giúp được nhiều 
người cùng giải thoát. Kỳ thật chủ đích của Đại thừa là cứu độ nhứt 
thiết chúng sanh. Một trong những điểm tối quan trọng của Phật giáo 
Đại thừa là nó nhấn mạnh đến giá trị của người tại gia. Nó cho rằng 
những người thế tục cũng có thể đạt tới đại giác và Niết bàn nếu người 
ấy chịu cố công tu hành. Những hệ phái Đại thừa chính là Hoa 
Nghiêm, Thiên Thai, Thiển và Tịnh Độ, vân vân. Bắc Tông: Phật Giáo 


1455 


truyền về phương Bắc qua Trung Hoa, Mông Cổ, Đại Hàn, Nhật và 
Việt Nam. Nhiều bản văn Đại Thừa liên quan đến Đức Phật Di Lặc, vị 
Phật tương lai và nhiều Bồ Tát trên trời. Đại Thừa còn được gọi là Đệ 
Nhứt Thừa hay Tối Thượng Thừa. Giáo pháp cao nhất hay giáo pháp 
rốt ráo nhất (các tông phái đều cho tông nghĩa của phái mình là tối 
thượng thừa). Tên khác của Đại Thừa (theo Kinh Hoa nghiêm, đệ Nhứt 
Thừa hay Đại Thừa, hay Thắng Thừa vượt trên Nhị Thừa của hàng 
Thanh Văn, Duyên Giác, vì đây là Tối Thượng Thừa làm lợi ích cho 
hết thẩy chúng sanh). 

Đại Thừa không những là một triết lý và tâm lý phát triển cao độ 
và thâm sâu, mà nó cũng là một cỗ xe năng động để đạt thành Phật 
quả. Giáo pháp tu tập căn bản của Đại Thừa là việc tu tập Lục Độ Ba 
La Mật, trong đó trí tuệ viên mãn là cái đỉnh cao nhất, vì sự hiểu biết 
trực tiếp sâu sắc về tánh không sẽ biến đổi việc thực hành bố thí, trì 
giới, nhẫn nhục, tinh tấn và thiền định thành viên mãn. Vai trò của trí 
tuệ viên mãn thật là độc đáo trong sáu đức hạnh viên mãn, vì dưới ánh 
sáng của trí tuệ viên mãn, chúng ta thấy rõ tánh không của chủ thể, 
khách thể cũng như hành động của năm đức hạnh kia. Thí dụ như trong 
việc bố thí, chính trí tuệ viên mãn khiến cho chúng ta hiểu được tính 
không của chủ thể hay người cho, tính không của khách thể hay người 
nhận, và tính không của tặng vật. Tương tự, trong đức hạnh viên mãn 
của trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, và thiển định, chính là do sự hiểu biết 
trí tuệ viên mãn mà chúng ta có thể hiểu được sự thanh tịnh hay tính 
không của chủ thể, khách thể, và hành động hiện diện trong từng 
phạm vi hành động. Hành trì sáu đức hạnh viên mãn đưa đến việc thủ 
đắc công đức và kiến thức. Đức hạnh bố thí, trì giới, và nhẫn nhục viên 
mãn sẽ dẫn đến sự tích lũy công đức; trong khi thiển định và trí tuệ 
viên mãn lại dẫn đến sự tích lũy kiến thức cần thiết cho việc tu tập; 
đức hạnh tinh tấn cần thiết cho cả công đức và kiến thức. Cả hai thứ 
công đức và kiến thức đều tối cần thiết cho việc tu tập để đạt thành 
Phật quả. Ngoài ra, bốn tâm vô lượng hay bốn đức hạnh phát sinh ra 
các đức hạnh cứu độ vị tha. Chúng là những đại nguyện của những bậc 
giác ngộ muốn giải thoát chúng sanh. Những bậc giác ngộ nầy dùng đủ 
mọi phương tiện thiện xảo để độ mình độ người. 

Một sự hiểu biết khác về mục đích của Phật giáo bắt đầu khởi lên 
vào khoảng thời gian Nghị Hội Kết Tập Kinh Điển lần thứ nhì, mặc dù 
nguồn gốc chính xác của nó không rõ ràng. Khuynh hướng Phật giáo 


1456 


này về sau được gọi là Đại Thừa, và ngày nay nó là hình thức Phật 
giáo chiếm ưu thế tại các xứ Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Mông 
Cổ, Tây Tạng và Việt Nam. Không giống như Phật giáo Nguyên Thủy 
vẫn còn giữ truyền thống hợp nhất, Phật giáo Đại Thừa được cấu thành 
bởi những trường phái khác nhau tại Trung Hoa có Tam Luận Tông, 
giáo thuyết dựa theo Tam Luận; Pháp Tướng Tông; Hoa Nghiêm 
Tông, giáo thuyết dựa trên bộ Kinh Hoa Nghiêm; Luật Tông, giáo 
thuyết dựa trên bộ Luật Tạng; Thành Thật Tông, giáo thuyết dựa trên 
bộ Thành Thật Luận; Câu Xá Tông: Giáo thuyết Câu Xá Tông dựa 
trên bộ Câu Xá Luận. Tại Nhật Bản, có tông Thiên Thai và Tịnh Độ 
tông. Tuy nhiên, các tông phái Đại Thừa không bao giờ tạo thành giới 
luật riêng cho từng tông phái. Chư Tăng Ni trong trường phái Đại Thừa 
có thể cùng tu tập với các nhà sư trong các truyền thống Đại Thừa 
khác, dù rằng họ có thể có những bổn nguyện và cách nhìn khác nhau 
về con đường tu tập. Phật giáo Đại Thừa thừa nhận Đức Cổ Đàm là 
một vị Phật, nhưng mở rộng khái niệm về Phật tính bằng cách công 
nhận một hình thức “đa thần” phong phú của chư Phật và chư Bồ Tát. 
Phật giáo Đại Thừa cũng thứa nhận những kinh điển không được các 
trường phái khác công nhận đích thực lời Phật dạy. Nói rộng ra, Phật 
giáo Đại Thừa khác với Nguyên Thủy trong sự thể hiện cứu cánh của 
một Phật tử là lý tưởng A La Hán, vị hết lòng tu tập để đạt được tuệ 
giác, trong khi Phật giáo Đại Thừa đưa ra con đường của vị Bồ Tát như 
là sự thành tựu tối hậu. Qua sự toàn hảo về trí tuệ và lòng bi mẫn, vị 
Bồ Tát dẫn dắt người khác để họ cũng đạt được sự giác ngộ. Phật giáo 
Đại Thừa xem những con đường khác thấp kém hơn Bồ Tát Đạo, và đề 
cập tới những con đường khác một cách hạ thấp phẩm chất như “Tiểu 
Thừa” hay “Cỗ Xe Nhỏ.” Một nét đặc trưng của Phật giáo Đại Thừa là 
quan điểm cho rằng chư Phật hay chư Thiện thượng Bồ Tát có sức 
mạnh tạo dựng được các “Phật Độ” hoặc “Tịnh Độ.” Những vùng Tịnh 
Độ này được xem như là những cõi thiên đàng độc đáo và và đầy 
phước lạc, được dẫn đến bằng sự tái sanh thuận lợi theo sau một đời 
hết lòng tu tập với vị Phật đang ngự. Trong cõi Tịnh Độ, chúng sanh có 
thể nghe và tu tập theo giáo pháp trong những hoàn cảnh có thể mang 
lại kết quả nhanh nhất. Trong số những vùng Tịnh Độ, có cõi Tây 
Phương Tịnh Độ, do Đức Phật A Di Đà cai quản, là một trong những vị 
Phật quan trọng nhất trong Phật giáo Đại Thừa. 


1457 


Sau khi Đức Phật diệt độ, Phật giáo chia ra làm nhiều tông phái; 
hai loại chính là Tiểu Thừa và Đại Thừa. Những ai cầu chứng ngộ A- 
La-Hán thì gọi là Tiểu Thừa, những ai cầu thành Phật thì gọi là Đại 
Thừa. Lúc đầu ngay khi Phật nhập diệt, chỉ có hai tông Trung Quán và 
Du Già gọi là Đại Thừa, số còn lại là Tiểu Thừa. Trung Quán tức là 
Tam Luận Tông và Du Già tức là Pháp Tướng Tông bên Trung Quốc. 
Tại Nhật thì Câu Xá và Thành Thực tông là Tiểu Thừa, số còn lại là 
Đại Thừa. Giáo lý của truyền thống Phật giáo Đại Thừa, Đức Phật 
giảng dạy cho một hội chúng có ý hướng mạnh mẽ về việc chứng đắc 
Phật quả bằng con đường Bồ Tát. Sau khi Đức Phật nhập diệt, việc tu 
tập giáo lý Đại Thừa không được công khai và phổ biến trong đại 
chúng, và việc truyền thừa được truyền riêng từ thầy đến trò. Theo 
truyền thuyết Phật giáo, một số kinh điển Đại Thừa được mang đi xứ 
khác để bảo tổn và đợi đến cơ duyên đúng lúc mới đem ra phổ truyền 
trong khắp cõi. Từ thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch trở về sau này, những 
bản kinh điển Phật giáo Đại Thừa bắt đầu xuất hiện một cách công 
khai và việc tu tập pháp môn Đài Thừa cũng được nhiều người biết 
đến một cách rộng rãi. Phật giáo Đại Thừa có hai truyền thống: Ba La 
Mật Thừa và Kim Cang Thừa. Ba La Mật Thừa là con đường phổ quát 
của Bồ Tát được tìm thấy trong các bản kinh, thừa này nhấn mạnh đến 
ý hướng vị tha và tu tập Lục Ba La Mật hay 6 tâm thái viễn hành. 
Thiển, Tịnh và các tông phái khác cũng được bao gồm trong Ba La 
Mật Thừa. Kim Cang Thừa bao gồm những pháp môn của Phật giáo 
Nguyên Thủy và kết hợp với những phương pháp của Ba La Mật Thừa, 
đồng thời thêm vào phương pháp thiển quán về những diệu tướng của 
chư Phật. Những pháp môn của Kim Cang Thừa được tìm thấy trong 
những lời dạy của Đức Phật về các thần chú. 

Sự phát triển của tư tưởng tinh xá, hay của nền siêu hình học về 
tâm linh xảy ra vào khoảng 2 thế kỷ sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 
dẫn đến sự phân chia căn bản giữa Tiểu Thừa và Đại Thừa. Trong 
Tiểu Thừa, trước hết, có Cổ Phái Trí Tuệ, sau khi Phật nhập diệt chừng 
200 năm, lại phân ra làm hai nhánh: Thượng Tọa Bộ ở Đông Ấn, ngày 
nay còn ưu thế tại các xứ Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Cam Bốt và 
Lào: và về phía Tây Ấn có Nhất Thiết Hữu Bộ, hưng thịnh khoảng 
1.500 năm, với các trung tâm Mathura, Gandhara, và Kashmrr. Ngoài 
ra, còn có những bộ phái khác mà ngày nay không còn sử liệu. Những 
bộ phái của Đại Chúng Bộ ở Ma Kiệt Đà, và phía Nam xung quanh 


1458 


Amaravati tổ chức vào khoảng năm 250 trước Tây lịch những biệt giáo 
phái của Cổ Phái Trí Tuệ hợp thành một giáo phái riêng biệt và giáo 
phái này chỉ bị tan rã khi Phật giáo bị tiêu diệt ở Ấn Độ. Một giáo lý 
mới được phát triển từ Đại Chúng Bộ. Các Tín đồ thoạt tiên gọi nó là 
Bồ Tát Thừa, sau đó gọi nó là Đại Thừa hay chiếc xe lớn. Ngược lại, 
những tín đồ của Cổ Phái Trí Tuệ được người ta gán cho cái nhãn 
“Tiểu Thừa” hay chiếc xe nhỏ. Không có một tỷ lệ rõ ràng nào giữa tín 
đồ theo Tiểu Thừa và Đại Thừa ở Ấn Độ qua các thời đại khác nhau. 
Có lẽ số tín đồ của Đại Thừa chỉ bắt đầu vượt trội số tín đồ Tiểu Thừa 
từ sau năm 800 sau Tây lịch, khi Phật giáo đã hoàn toàn suy vong ở Ấn 
Độ và khi Phật giáo đã tìm được đường phát triển sang các nước Trung 
Hoa, Triều Tiên, Nhật Bản, Mông Cổ, Tây Tạng và Việt Nam. Dù có 
sự phân chia, nhưng trong một thời gian thật dài các tín đổ của cả Đại 
Thừa lẫn Tiểu Thừa cùng chung sống trong một tịnh xá, cùng tuân thủ 
ngũ giới, cùng tu tập Tứ Thánh Đế và Bát Thánh Đạo. 

Phật giáo Đại Thừa là một sự cải cách chính của giáo lý Phật giáo. 
Về mục đích, có sự thay đổi từ lý tưởng A La Hán qua lý thưởng Bồ 
Tát. Trong Phật giáo Đại Thừa, một phương thức mới về giải thoát 
được đặt ra, trong đó từ bi được xếp ngang hàng với trí tuệ. Trước thời 
kỳ Đại Thừa được phát triển, phương tiện thiện xảo là một khái niệm 
hoàn toàn mới mẽ; nhưng sau khi Đại Thừa phát triển thì nó trở thành 
một phương cách cứu độ thiết yếu cho các bậc Bồ Tát, thậm chí nó còn 
được xem trọng hơn cả trí tuệ, một đức tánh được để cao trước kia. 
Ngoài ra, Phật giáo Đại Thừa đưa ra những giáo lý mạch lạc về tánh 
không và chân như, vân vân. Những nhà Đại Thừa tin rằng chư pháp 
đều là “không”, theo ý nghĩa mỗi pháp không là gì cả trong tự thân của 
chúng, và tự thân của chúng cũng không là gì cả. Do vậy, bất cứ pháp 
nào cũng không thể phân biệt được với các pháp khác. Kết quả là tất 
cả các pháp đều hoàn toàn không thực và đều giống như nhau. Tánh 
không nói trên có thể được xem như là chân như, khi người ta nhận 
thức mỗi sự vật hoàn toàn đúng như chúng thực là, không thêm bớt 
điều gì. Chỉ có một chân như duy nhất, và thế giới đa dạng chỉ được 
dựng lên bằng trí tưởng tượng của chúng ta mà thôi. Nếu tất cả là một 
và như nhau thì cái tuyệt đối cũng sẽ giống với cái tương đối, vô vi 
cũng như hữu vi, và niết bàn cũng giống như luân hồi. Vì thế những 
nhà Đại Thừa đi đến kết luận: “Trí tuệ chân thật phải vượt lên trên 


1459 


tánh nhị biên của cả chủ thể và khách thể, cũng như sự xác định và 
phủ định.” 

Theo những nguồn tài liệu đáng tin cậy thì Phật giáo Đại Thừa đã 
được truyền vào Việt Nam bằng đường biển bởi các nhà sư Ấn Độ từ 
đầu thế kỷ thứ nhất, và sau đó nó đi vào lục địa Trung Hoa. Trong cơn 
đại nạn của Phật giáo vào khoảng những năm 842-845 sau Tây lịch, 
Phật giáo bị đàn áp dữ dội. Tất cả những tông phái trừ Thiền tông và 
Tịnh Độ tông đều bị tận diệt. Tuy vậy, ảnh hưởng của các tông phái ấy 
vẫn còn đến hôm nay và giáo lý của các tông phái này vẫn còn được 
sự quan tâm của nhiều người. Sau năm 845, Thiển tông và Tịnh Độ trở 
thành những tông phái chính, cả hai tông phái này đều tu học theo triết 
học Trung Quán và Duy Thức. Từ thế kỷ thứ 16 trở về sau này, những 
pháp môn của Thiễển tông và Tịnh Độ được hòa nhập với nhau trong 
nhiều tự viện ở Trung Hoa. Lại có nguồn tài liệu khác cho rằng Phật 
giáo Đại Thừa được truyền từ Trung Hoa sang Việt Nam vào thế kỷ 
thứ 2, và sang Triều Tiên vào thế kỷ thứ 4. Thiển tông chiếm ứu thế 
tại các xứ này, mặc dù ở Việt Nam các truyền thống Tịnh Độ và 
Nguyên Thủy cũng trở nên rất phổ cập. Vào khoảng thế kỷ thứ 6, hầu 
hết các truyền thống Phật giáo đã được đưa đến Nhật Bản qua ngã 
Triều Tiên. Vào khoảng những thế kỷ thứ 12 và 13, nhiều truyền thống 
mới nở rộ ở Nhật Bản. Việc này xảy ra vì thời đó người Nhật cảm thấy 
lúng túng giữa biển pháp mênh mông nên họ tự tìm kiếm cho mình 
một pháp môn duy nhất có hiệu quả thực tế để hành trì. Trong giai 
đoạn này hai tông phái Tịnh Độ phát sinh từ tông Thiên Thai là Tịnh 
Độ Tông và Tịnh Độ Chân Tông. Trong hai tông này thì Tịnh Độ Chân 
Tông nhấn mạnh vào việc xem gia đình chính là cốt lõi của việc tu 
hành. Tông phái này cho phép những tu sĩ lập gia đình song song với 
phát nguyện tu tập tôn giáo trong tự viện. Chùa được cha truyền con 
nối cho con trai trưởng. Mặc dù Thiền tông được du nhập vào Nhật 
Bản vào thế kỷ thứ 7; tuy nhiên, nó chỉ trở thành phổ biến rộng rãi vào 
thế kỷ thứ 12. Có nhiều tông phái Thiền tại Nhật Bản, nhưng hai tông 
Lâm Tế và Tào Động trở thành hai tông phái nổi tiếng nhất. Vào thế 
kỷ thứ 13, truyền thống Nhật Liên, đặt nền tẳng trên kinh Pháp Hoa, 
xuất hiện. Trường phái Chân Ngôn, tông phái Mật tông của Nhật Bản 
cũng được phục hưng vào thời này. Vào thời Minh Trị Phục Hưng năm 
1868, chính quyền Nhật Bản cho phép Tăng sĩ Phật giáo lập gia đình. 
Trong khoảng đầu thế kỷ 20 khi Nhật Bản chiếm đóng Triều Tiên và 


1460 


truyền đến đây những Tăng sĩ có gia đình trong suốt thời kỳ chiếm 
đóng. Nhưng ngày nay hầu hết Tăng đoàn của Triều Tiên đều sống 
độc thân. Sau thời chiến tranh tại Nhật, nhiều nhóm nhỏ xuất hiện, mỗi 
nhóm có lối tu tập riêng biệt. Vài người đã lồng vào hệ thống Phật 
giáo những tín ngưỡng Thần đạo trước thời Phật giáo được du nhập, 
một số khác lại hướng về sắc thái Thiên Chúa. Phải có nhiều nghiên 
cứu kỹ càng hơn để xem xét các giáo lý ấy có còn giữ đúng truyền 
thống Phật giáo hay không. Từ Nhật Bản, Thiền tông và Nhật Liên 
tông đã lan truyền đến các xứ Tây phương, nơi có nhiều Phật tử tại gia 
tham gia vào các buổi thiển tập và ẩn cư. Một số các trung tâm Thiển 
cũng bắt đầu những công tác xã hội: săn sóc những người bệnh ở giai 
đoạn cuối và những bệnh nhân liệt kháng trong giai đoạn cuối. 

Kinh điển Phật giáo đã được mang đến Trung Hoa từ các đoàn 
truyền giáo Ấn Độ hoặc các nhà hành hương Trung Hoa tùy cảnh tùy 
thời chứ không được hệ thống hóa. Qua thời gian lâu dài, người ta cảm 
thấy không biết làm sao để lắp được những lỗ hỏng khác biệt giữa các 
kinh điển, và làm cách nào để có phương thức tu tập rõ ràng trong một 
giáo pháp mênh mông. Vì vậy mà vào thế kỷ thứ 7 đã có những nỗ lực 
nhằm sắp xếp lại giáo lý Phật giáo ở Trung Hoa. Nhiều nhóm được 
thành hình xung quanh một số vị Tăng nổi tiếng đương thời, mỗi nhóm 
tự chọn cho mình một bộ kinh nào đó để tập trung tu họa và thực hành. 
Những nhóm này về sau phát triển thành các tông phái Phật giáo, mỗi 
tông phái có một dòng truyền thừa thầy tổ. Có ít nhất là 8 tông phái 
chính ở Trung Hoa, và nhiều tông phái phụ. Thứ nhất là Tam Luận 
tông tu học theo triết học của Trung Quán tông ở Ấn Độ. Thứ nhì là 
Pháp Tướng tông tu học theo triết học của tông Du Già của Ấn Độ. 
Thứ ba là Thành Thật tông là một tông phái thuộc truyền thống 
Theravada (Thượng Tọa Bộ). Thứ tư là Hoa Nghiêm tông dựa trên 
giáo lý của bộ Kinh Hoa Nghiêm hiển bày và lý giải nhiều khái niệm 
siêu hình trong pháp thiển quán. Thứ năm là Thiên Thai tông tôn vinh 
kinh Pháp Hoa và tình bày một số giáo lý cân bằng giữa công phu 
thiển định, học hỏi giáo điển và tu tập các thiện nghiệp. Thứ sáu là 
Tam Thời Giáo tông (Đệ Tam Kỳ Tông) truyền bá phương pháp tịnh 
hóa dựa trên cách nghiêm trì giới luật và thiện hạnh. Thứ bảy là Thiền 
tông đặt trọng tâm vào thiển quán và kinh Lăng Già. Thứ tám là Tịnh 
Độ tông cố gắng tu tập để được sanh vào cõi Tịnh Độ của Đức Phật A 
Di Đà. 


14ó1 


Về kinh điển, Phật giáo Đại Thừa có mười hai bộ kinh gồm nhiều 
thể loại khác nhau. Sắp xếp trong Kinh Tạng Pali: Thứ nhất là Tu-Ða- 
La (Khế Kinh). Kinh Trường hàng là những bài pháp dài, ngắn hay 
trung bình do Đức Phật thuyết giảng trong nhiều trường hợp như kinh 
Hạnh Phúc, Kinh Trân Bảo, kinh Từ Tâm, vân vân. Thứ nhì là Kỳ Dạ 
(dịch theo mới là Ứng Tụng, dịch theo cũ là Trùng Tụng). Kệ trùng 
tụng, có nghĩa là lặp lại kinh văn giảng thuyết ở đoạn trên (xưa Đức 
Phật vì muốn lợi lạc chúng sanh nên sau khi thuyết giảng cho các Tỳ 
Kheo ngài đã đặt tụng giải thích cho người đời sau), như Kinh Tương 
Ưng Bộ. Thứ ba là Già Đà (Phúng tụng hay Cô khởi tụng hay những 
bài kệ chưa có trong bài thuyết giảng. Già Đà gồm những bài kệ trong 
Kinh Pháp Cú, Trưởng Lão Tăng Kệ, Trưởng Lão Ni Kệ, vân vân. Thứ 
tư là Ni Đà Na. Thuyết giảng nhơn duyên. Thứ năm là Y Đế Mục Đa 
Già. Kinh nói về tiền thân của các vị đệ tử của Phật. Iivuttaka gồm 
112 bài thuyết pháp của Đức Phật nằm trong bộ Tạp A Hàm. Thứ sáu 
là Xà Đa Già (Bổn Sanh). Bổ Sanh Kinh, gồm 547 chuyện kể về tiền 
thân Đức Phật. Thứ bảy là A-Phù-Đạt-Ma (Vị Tằng Hữu). VỊ Tằng 
Hữu, thuyết về những pháp vi diệu mà Phật hay chư Thiên đã từng 
thực hành. Kinh Vị Tằng Hữu gồm những bài kinh trong Kinh Trung A 
Hàm. Thứ tám là A-Ba-Đà-Na (Thí Dụ) hay Kinh Thí Dụ. Thứ chín là 
Ưu-Ba-Đề-Xá hay kinh Luận Nghị, thuyết về lý luận. Thứ mười là Ưu 
Đà Na (Tự Thuyết). Kinh Vô Vấn Tự Thuyết, hay kinh mà Đức Phật tự 
thuyết vì thấy nhu cầu cần thiết của chúng sanh, chứ không cần đợi ai 
hỏi, như Kinh A Di Đà, và một phần của Tạp A Hàm. Thứ mười một, 
Tỳ Phật Lược hay kinh Phương Quảng. Thứ mười hai, Hòa Ca La (Thọ 
Ký). Kinh Thọ Ký, Phật nói về tương lai thành Phật của những vị đệ tử 
của Ngài. Sắp xếp trong Kinh Tạng Trung Hoa: Chánh Kinh, Ca Vịnh, 
Ký Thuyết, Kệ Tha, Nhơn Duyên, Tuyển Lục, Bổn Khởi, Thử Thuyết, 
Sanh Khởi, Quảng Giải, Vị Tầng Hữu, và Thuyết Nghĩa. 

Theo tông Thiên Thai, kinh Điển Đại Thừa bao gồm năm bộ kinh 
lớn: Hoa Nghiêm, Đại Tập, Đại Bát Nhã, Pháp Hoa và Niết Bàn. Năm 
bộ kinh À Hàm: Trường À Hàm, Trung A Hầm, Tạp A Hàm, Tăng 
Nhứt A Hàm, và Tiểu A Hàm. Theo Đại Sư Từ Ân, có sáu bộ kinh cho 
Pháp Tướng tông. Thứ nhất là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm 
Kinh. Thứ nhì là kinh Giải Thâm Mật. Giáo điển chính của Pháp 
Tướng Tông, được ngài Huyền Trang dịch sang Hoa ngữ vào khoảng 
thế kỷ thứ năm sau Tây Lịch. Thứ ba là Như Lai Xuất Hiện Công Đức 


1462 


Trang Nghiêm Kinh. Thứ tư là A Tỳ Đạt Ma Kinh. Thứ năm là Lăng 
Già Kinh. Thứ sáu là Đại Thừa Mật Nghiêm Kinh (Kinh Hậu Nghiêm). 
Còn có Đại Thừa Cửu Bộ Kinh. Trong số các bộ kinh của Đại Thừa, có 
chín kinh sách được xem là quan trọng nhất. Các bộ kinh nầy được gọi 
là các kinh Phương Quảng (Vaipulya sutras): Bát Thiên Tụng, Diệu 
Pháp Liên Hoa, Lăng Gà, Phổ Diệu, Kim Quang Minh, Hoa Nghiêm, 
Như Lai Mật, Tam Muội Vương, và Thập Địa Tự Tại Kinh. Ngoài ra, 
còn có những Kinh Đại Thừa khác: Kinh A Di Đà Bổn Nguyện, Kinh A 
Di Đà Đại Bổn (Kinh Quán Vô Lượng Thọ), Kinh A Di Đà Tiểu Bổn, 
Kinh Anh Lạc (Bồ Tát Bổn Nguyện Anh Lạc Kinh), Kinh Bảo Tích, 
Kinh Bát Châu Tam Muội, Kinh Bát Đại Nhân Giác, Kinh Bát Nhã Ba 
La Mật Đa Tâm Kinh, Kinh Biệt Giải Thoát, Kinh Bồ Đề Hành Kinh 
(Kinh Nhập Bồ Tát Hạnh), Kinh Bổn Sanh, Kinh Bổn Sự, Kinh Diệu 
Pháp Liên Hoa, Kinh Duy Ma Cật, Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Bản 
Nguyện Công Đức, Kinh Đại Bát Niết Bàn, Kinh Đại Bi Tâm Đà La 
Ni,bKinh Đại Lạc Kim Cang Bất Không Chân Thật Tam Ma Đà, Kinh 
Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm, Kinh Đại Tập, Kinh Địa Tạng, Kinh 
Hạ Sanh Di Lặc Thành Phật, Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Kim Cang Bát 
Nhã Ba La Mật Đa, Kinh Kim Cang Đảnh Nhất Thiết Như Lai Chân 
Thật Nhiếp Đại Thừa Hiện Chứng Đại Giáo Vương Kinh, Kinh Kim 
Quang Minh, Kinh Lăng Già, Kinh Lăng Nghiêm, Lục Tổ Đàn Kinh, 
Kinh Na Tiên Tỳ Kheo, Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội, Kinh Nguyệt 
Thượng Nữ Kinh, Kinh Nhơn Vương Bát Nhã Ba La Mật, Kinh Niết 
Bàn, Kinh Phạm Võng, Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới, Kinh Pháp Cú, 
Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni, Kinh Phổ Diệu, Kinh Phật Sở 
Hành Tán, Kinh Phương Quảng (kinh Phương Đẳng), Kinh Quán Vô 
Lượng Thọ, Kinh Thắng Man, Thập Địa Kinh, Kinh Tiểu Phẩm Bát 
Nhã Ba La Mật, Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Kinh Ưu Bà Tắc Giới, 
Văn Thù Sư Lợi Vấn Kinh, Kinh Vị Tầng Hữu Thuyết Nhân Duyên, 
Kinh Viên Giác, Kinh Vô Lượng Nghĩa, Kinh Vô Lượng Thọ, và Kinh 
Vu Lan Bồn. 

Thứ Ba là Kừn Cang Thừa: Kim Cang Thừa là tên khác của tông 
phái Chân Ngôn, giáo pháp sắc bén như kim cương. Kim Cang Thừa 
thường được gọi đơn giản là Phật Giáo Tây Tạng và nó được chia ra 
làm bốn tông phái chính. Sau năm 500 sau tây lịch, sự phát triển của 
mật chú trong Ấn Độ giáo làm tiến xa hơn sự lớn mạnh của hình thức 


pháp thuật trong Phật giáo, được gọi là “Mật chú,” mong đời sự toàn 


1463 


giác qua tu tập những pháp thực hành mật chú. Mật chú gây được 
nhiều ảnh hưởng ở Népal, Tây Tạng, Trung Hoa, Nhật Bản, Java, và 
Sumatra. Ngoài Ấn Độ, một số ít những trường phái mới chính thống 
được phát triển bởi sự hòa hợp của Đại Thừa với những yếu tố bản xứ. 
Đáng được ghi nhận là Thiền tông và Di Đà giáo ở Trung Hoa và Nhật 
Bản, và trường phái Cổ Mật (Nyingmapa) ở Tây Tạng, pha trộn với 
giáo phái Shaman bản xứ của Tây Tạng. Kim Cang Thừa còn được gọi 
là Phật giáo Mật tông hay Phật giáo Tây Tạng. Kim Cang Thừa thường 
được gọi là Phật Giáo Tây Tạng, còn gọi là Chân Ngôn tông, nó được 
chia ra làm bốn tông phái chính. “Vajrayana: là thuật ngữ Bắc Phạn, có 
nghĩa là “Kim Cang Thừa,” trường phái Phật giáo Tây Tạng xuất hiện 
vào giữa thế kỷ thứ V. Phái nầy phát triển từ trường phái Đại thừa, 
nhưng coi việc thực hiện các nghi lễ là quan trọng như một phương 
pháp tâm lý để thu hút tín đồ. Căn bản giáo điển của truyền thống này 
là một tập hợp nhiều bài chú khác nhau, có lẽ được biên soạn vào 
những thế kỷ thứ sáu và thứ bảy, nhưng người ta cho rằng do Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni hay những vị Phật khác đã nói. Kim Cang Thừa cũng 
theo Bồ Tát đạo căn bản của Phật giáo Đại thừa. Tuy nhiên, thừa này 
dạy những phương thức khác và cho rằng phương thức đó có thể rút 
ngắn thời gian đòi hỏi để đạt thành Phật quả, bao gồm những nghi lễ, 
dùng thủ ấn, dùng mạn đà la, và dùng pháp quán tưởng. Sự tu tập chủ 
yếu là “thiên thiển” (devata-yoga), trong đó hành giả mường tượng 
mình là một vị Phật, có đầy đủ những phẩm chất tốt của một vị Phật, 
đang tiến hành những hoạt động từ bi. Trường phái này nhấn mạnh vào 
tính bí mật và sự hữu hiệu của phương cách tu tập, thường thì trường 
phái đòi hỏi một người phải chịu phép quán đẳnh từ một vị Thầy có đủ 
phẩn chất trước khi bước vào con đường tu tập theo Mật giáo. Kim 
Cang Thừa trở thành truyền thống thiển có ảnh hưởng lớn tại Tây Tạng 
và Mông Cổ, cũng như tại một vài trường phái Mật tông tại các xứ 
Đông Á, gồm các trường phái Chân Ngôn tại Trung Hoa, Việt Nam và 
Nhật Bản. Kim Cang Thừa tại Tây Tạng có nhiều trường phái khác 
nhau. Giáo phái Nyingmapa là giáo phái cổ nhất của Phật giáo Tây 
Tạng, được ngài Liên Hoa Sinh hay Đạo sư Rinpoche sáng lập vào thế 
kỷ thứ 8 dưới triều vua Trisong Detsen. Phái Kagyupa được thành lập 
bởi Marpa Chokyi Lodoe, một dịch giả Tây Tạng nổi tiếng vào thế kỷ 
11 và vị đại đệ tử của ngài là ngài Milarepa vào thế kỷ thứ 12. Phái 
Sakyapa được vị dịch giả Tây Tạng là Drogmi Sakya Yeshe sáng lập 


1464 


vào thế kỷ thứ I1. Phái Gelugpa là phái trẻ nhất và đông nhất trong 
các phái Tây Tạng, được ngài Tông Khách Ba hay Je Rinpoche sáng 
lập vào thế kỷ thứ 14. 


Three Main Buddhist Schools in Modern Days 


A Summmary 0ƒ DỰƒcrent Periods oƒ Development oƒ Buddhist 
Schooøls: Buddhism has been persisting for more than 2,500 years. 
During the period of almost 26 centuries Buddhism has undergone In 
many different perlods with a lot of ups and downs. On the field of 
emancipation, these perlods differ In the conception of the type of 
cultivation. In the first period or the period of the Original Buddhism, 
the ideal saint 1s an Arhat, or a person who has non-attachment, In 
whom all craving 1s extinct and who will no more be reborn in this 
world. In the second period or the period of the development of 
Mahayana Buddhism, the ideal 1s the Bodhisattva, a person who wIshes 
to save all sentlent beings and who hopes ultimately to become an 
ommiselent Buddha. In the third period, the Ideal 1s a “Siddha”, or a 
person who 1s so mụuch In harmony with the cosmos that he 1s under no 
constraint whatsoever and as a free agent who 1s able to manipulate the 
cosmIc forces both inside and outside himself. A special characteristic 
of Buddhism throghout these periods 1s that the Iinnovations of each 
new phase were backed up by the production of a fresh canonical 
literature which, although clearly composed many centuries after the 
Buddhaˆs Nirvana, claims to be the word of the Buddha Himself. The 
scriptures of the first period were supplemented in the second by a 
large number of Mahayana Sutras and In the third by a truly enormous 
number of Tantras. 

Buddhist Schools In the Present Từnes: Nowadays there are three 
major Buddhist Schools In the world. The VKữst School is the 
Theravada Buddhism: Theravada Buddhism 1s sometimes referred to 
as Southern Buddhism. It has great influence primarily In Sri Lanka, 
Burma, Thailand, Laos and Cambodia. This 1s a sect of which teaching 
corresponds to the Agama sutras. These teachings generally hold that 
the self 1s without substance, the separate elements (dharmas) are real, 
and Nirvana 1s neither total annihilation. It Is uncertainn when the 
đivision Info sects had actually taken place; however, we know that the 


1465 


spread of the faith info varlous regions led to divergence that became a 
maJor cause of schism. Missionary efforts supported by the great 
Mauryan emperor Asoka In the third century B.C. contributed to the 
spread of the Dharma to further regions. It 1s believed that due to 
Asoka's sponsorship of the spread of Buddhism. The Sarvastivada 
School of Buddhism took strong root 1n northwest India after the Third 
Council, and the Theravada School in the South, extending Its 
influence to Sri Lanka. At that time, Buddhism was carried as far west 
as Greece and the areas under Its control. During two or three cenfuries 
following Asoka”s reign, either l8 or 20, or perhaps more Buddhist 
Secfs came ¡Into existence, marking the advent of what 1s called 
sectarian Buddhism. Sectarian Buddhism concerned 1tself first and 
foremost with strict observance of the monastic precepfs and study of 
Scripftures, pursuits that encouraged dogmatism. Emphasis was on 
literal Iinterpretation of the canon. These are minor sects, the small or 
Inferior secfs as compared with the greater teaching (Đại thừa). 
Hinayana 1s the form of Buddhism which developed after Sakyamuni”s 
death, at about the beginning of the Christian era, when Mahayana 
doctrinne were Introduced. The obJective 1s personal salvation. By the 
time of King Asoka, the Sthaviravadin School had 1tself split into the 
Sammitiya, the Sarvastivadin, and the VibhaJyavadin sub-schools. And 
later, the Vibhajyavadin School also split Into two branches, the 
Mahisasika School, which was established In the South-Eastern India, 
and the Theravadin School, which was established In Sri Lanka. 

It 1s believed that Theravada 1s a Hinayana school from the 
Sthavia group, which developed from the Vibhajyavadin school, 
founded by Moggaliputta Tissa and brought to Ceylon in 250 BC. The 
teaching of the Theravada consists of the four noble truths, the 
eightfold noble path, the doctrine of conditioned arising and anatman. 
The philosophy of this school 1s very simple. All worldly phenomena 
are subJect to three characteristics; they are Impermanent and translent 
(amtya), suffering (duhkha), and non-self. That 1s to say, there 1s 
nothing In them which can be called one”s own, nothing substantial, 
nothing permanent. All compound things are made up of two elements, 
the non-materlal part (nama), and the material part (rupa). They are 
further described as consisting of nothing but five consfituent øroups 
(skandhas), namely, the material quality (rupa), and four non-material 


1466 


qualities, sensation (vedana), perception (sanJna), mental formatives 
(samskara), and consclousness (vijnana). These elements are also 
classified Iinto twelve organs and objJects of sense (ayatanam) and 
eighteen dhatus. The former consist of the six Internal organs of sense 
(eye, ear, nose, tongue, body, and mind). The corresponding obJects of 
sense, namely material obJects, sounds, smells, tastes, tangibles and 
those things that can be apprehended only by the mind. The eighteen 
dhatus include the six Internal organs of sense, the six corresponding 
obJects of sense, and siX COnSCIOUSnesses (©€y€-COnSCIOUSn€SS, ©ar- 
CONSCIOUSn€SS, nñOS€-CONSCIOUSn€Ss, fOngue-consclousness, body- 
consciousness and mind-consciousness. Hence, this most orthodox 
school of Buddhism has a pluralistic conceptlon of the constituent 
elements of the universe. Theravada emphasizes on the liberation of 
the Individual to attain the Arhathood, which takes place through one”s 
own efforts in meditation and through observance of the rules of moral 
discipline and leading a monastery life. Today Theravada, the only 
surviving school of the Hinayana, 1s widespread In the countrles of 
Southeast Asia. At the Council of Pataliputra, the teachings of this 
school were, according to Pali sources, certified to be those of the 
Vibhajyavada school. 

Theravada Buddhism ¡1s sometimes referred to as Southern 
Buddhism, while Mahayana 1s referred to as Northern Buddhism. Both 
Mahayana and Theravada began not as separate schools, but because 
of their different goals in cultivation, they developed Into different 
schools and eventually spread Into different geographic areas. To seek 
for Arahathood, Sravakas or Pratyeka-buddhahood 1s the main goals of 
Theravada followers. The goal of Theravada Buddhists 1s to end 
attachmernt to self and, thereby, becoming an Arhat, who undergoes no 
more rebirth. To seek for Buddhahood 1s Mahayana. The Mahayana 
Buddhism accepts all of the teachings of the Theravada Buddhism, it 
teaches that 1ts followers can cultivate to become an Arhat, but Arhat 1s 
not an ultimate goal. It recommends 1ts followers to follow the Path of 
the Bodhisattva, which will eventually lead to Buddhahood. Sincere 
Buddhists should step back and ask ourselves: “In fact, are there any 
so-called “Vehicles”?” If our answer 1d “Yes,” It's a regretable answer 
because the Buddha never menfioned about the so-called “Vehicle.” If 
our answer 1s “No,” we are on the right track of cultivation, so keep 


1467 


move on. We should cultivate the dharmas that suit us the most, and try 
not to criiclze other people. The Mahayaniss emphasize the 
universalisn and altruism, develop wisdom and the perfect 
transformation of all living In the future state; while the Theravada 
followers seek for narrow personal salvation, seek for the destruction 
of body and mind and extinction in nirvana. Whereas Theravada 
Buddhism emphasizes a forest or mendicant denunciative way, while 
Mahayana not excluding this feature, wishes to make the Buddhist life 
open to all, monks and laypeople alike. With the ideal become not only 
the Arahant for his own salvation but they wish to become Bodhisattvas 
with a vow to attain perfect knowledge and to save all sentient beings. 
Bodhisattvas in the Mahayana practice six paramitas; while for the 
Arahanship the Four Noble Truths are the foundation teaching, for 
pratyeka-Buddhahood the twelve nidanas. Theravada Buddhism 
develops with the Order as the center, the Mahayanists concentrate 
rather upon the individual. Theravada Buddhism lays the greatesf stress 
upon the Tripitaka, the Mahayana Buddhism 1s content to propagate the 
Buddhaˆs fundamental teaching wherever found. So Theravada 1s both 
formail and systematic In the scholastic orthodoxy. 

Talking about Theravada Nikaya, Order of the Teachings of the 
Elders, the only surviving tradition of the collection of schools referred 
to collectively as “Hinayana” by their Mahayana opponents, and as 
NÑikaya-Buddhism. It 1s the dominant tradition in Southeast AsIa, 1S 
particularly strong in Thailand, Sri Lanka, Burma, Laos, and Cambodia. 
Although there 1s no historical basis for the claim, modern Theravada 
traces Itself back to the Sthavira tradiion in India. lts origins In 
Southeast As1a are traced back to Mahinda, the son of King Asoka who 
became a Buddhist monk and led a mission to Sri Lanka. From this 
base 1t later spread throughout the region, and In recent decades has 
aftracted considerable Increasing numbers of students in Europe and 
North America. It prides 1fself on being a deeply conservative school of 
Buddhism and bases 1ts teachings and practices on the Pali Canon, 
which 1t considers to be the only authentic Buddhist canon. However, 
no one 1s clear If this was the language of the original canon of the 
Sthaviravadin School. However, 1t 1s possible for us to consider 
Theravada as represenfative of the Sthaviravadin School. Books of the 
Theravadin Abhidhamma-Pitaka comprise of: #?rsf, Dhammasangani 


1468 


(p): The classification of things which lists and defines good, bad, and 
neutral mental states, This 1s also an analysis of material form. Second, 
Vibhanga (p): Analysis offering a detailed analysis or classification of 
sIxteen major topIcs of the Dharma, Including the skandhas, nidanas, 
the celements, the faculties, mindfulness, boJjhangas, Jhanas, and 
insight. 7d, Dhufakatha (p): Discussion of the elements, based on 
the skandha and ayatana analyses, and proceeding by means of 
questions and answers. Fourth, Puggalapannafi (p): Description of 
personalities, the analyses of human character types, by varlous factors 
that range In number from one to ten. Fjƒh, Kathavaffhu (p): SubJects 
Of controversy, the refutation of the heterodox views of other Buddhist 
schools. Sixfh, Yamaka (p): The palrs, concerned with clear definition 
of terms. Seventh, Patthana (p): Causal relations, a full discussion of 
pratitya-samutpada. 

The Second School is the Mahayana: Northern or Mahayana 1s 
also called the MajJor Vehicle, the greater vehicle, one of the two gøreat 
schools of Buddhism (Hinayana and Mahayana). The Mahayana arose 
1n the first century BC. It is called Great Vehicle because 1ts obJectIve 
1s the salvation of all beings. It opens the way of liberation to a great 
number of people and indeed, expresses the Intentionto liberate all 
beings. One of the most critical in Mahayana 1s that 1t stresses the 
value on laypersons. It emphasizes that laypersons can also attain 
nirvana !f they strive to free themselves from worldly bondages. Major 
Mahayana sects include Hua-Yen, T”ien T”ai, Zen and the Pure Land. 
It should be noted that Mahayana spread from India to Tibet, China, 
Korea and Viet Nam. We must recognize that the Mahayana has 
contributed a great deal to Buddhist thought and culture. It has 
produced a wonderful Path of Bodhisattvas. Sakyamuni Buddha set an 
example by his own career that people could emulate. The goal of this 
career was Enlightenment and Buddhahood, and the way was the way 
of the Bodhisattva. The Third Council was held during the relgn of 
Emperor Asoka In the third century B.C., there were already at least 
eighteen schools, each with its own doctrines and disciplinary rules. 
Among them, two schools dominated the deliberations at the Third 
Council, an analytical school called Vibhajyavadins, and a school of 
realistic pluralism known as the Sarvastivadins. The Council decided In 
favor of the analytical school and 1t was the views of this school that 


1469 


were carried to SrI Lanka by Asoka”s missionarles, led by his son 
Mahendra. There 1t became known as the Theravada. The adherents of 
the Sarvastivada mostly migrated to Kashmir In the north west of India 
where the school became known for 1s popular1zation of the path of 
the perfections of the Bodhisattva. However, another Council (the 
Fourth Council) was held during the reign of King Kanishka In the first 
century A.D. in Kashmir; two more Iimportant schools emerged, the 
Vaibhashikas and the Sautrantikas. These two differed on the 
authenticity of the Abhidharma; the Vaibhashikas holding that the 
Abhidharma was taught by the Buddha, while the Sautrantikas held that 
It Was not. By this time, Mahayana accounfs tell us, a number of 
assemblies had been convened In order to compile the scriptures of the 
Mahayana tradition, which were already reputed to be vast in number. 
In the north and south west of India as well as Nalanda in Magadha, the 
Mahayana was studied and taught. Many of the Iimportant texts of the 
Mahayana were believed to have been related by Maitreya, the future 
Buddha and other celestial Bodhisattvas. The written texts of 
Mahayana as well as those of other schools began to appear about 500 
years after the Buddha's Nirvana. The earliest Mahayana sutras such 
as the Lotus Sutra and the Sutra of the Perfection of Wisdom are 
usually dated before the first century A.D. The essence of the 
Mahayana Buddhism 1s the conception of compassion for all living 
beings. The Mahayana, with is profound philosophy, 1ts universal 
compassion and 1ts abundant use of skillful means, rapidly began to 
attract the maJority of people, not only in India, but in the newly 
Buddhist lands of central Asia. The origin of Mahayana may be traced 
to an earlier school known as Mahasanghika and earlier literary 
sources known as Mahayana Sutras. By the first century A.D., the 
formation of the Mahayana Buddhism was virtually complete, and most 
of the majJor Mahayana sutras were In existence. Theoretically 
speaking, Mahayana Buddhism 1s divided Into two systems of thought: 
the Madhyamika and the Yogacara. 

A Sanskrit term for “Great Vehicle.” One of the two main strands 
of Indian Buddhism, the other being Nikaya-Buddhism, referred to by 
Mahayana as “Hinayana.” Mahayana emphasIzes the ideal of the 
Bodhisattva, which it contrasts with the Arhat, the ideal of the 
“Hinayana.” lt considers the Arhat to be selfish because the Arhat path 


1470 


leads to nirvana for oneself alone, while the Bodhisattva strives tO 
bring all sentient beings to salvation. The Mahayana 1s called Great 
'Vehicle because 1ts obJective 1s the salvation of all beings. It opens the 
way of liberation to a great number of people and indeed, expresses 
the Intentionto liberate all beings. One of the most critical in Mahayana 
1s that 1t stresses the value on laypersons. It emphasizes that laypersons 
can also attain nirvana 1f they strive to free themselves from worldly 
bondages. MaJor Mahayana sects include Hua-Yen, T”ien Tai, Zen 
and the Pure Land. It should be noted that Mahayana spread from 
India to Tibet, China, Korea and Viet Nam. The origin of Mahayana 
may be traced to an earlier school known as Mahasanghika and earlier 
literary sources known as Mahayana Sutras. The Mahayana Buddhism 
1s also called the Supreme vehicle. The hiphest vehicle, another name 
for Mahayana. 

The Mahayana 1s not only a highly developed and profound 
philosophy and psychology, 1t 1s also an accessible, dynamic vehicle for 
achievement of Buddhahood. The basic practice doctrine of Mahayana 
Buddhism 1s the cultivation of the six paramitas; among them, the 
perfection of wisdom 1s the crown of the six perfections, for It 1s the 
penetrative, direct understanding of emptiness will transform the 
practices of generosity, morality, patience, energy, and meditation Into 
perfections. “The role of the perfection of wisdom 1s unique among the 
SIX perfections, for If 1s in the light of the perfection of wisdom that we 
see the emptiness of the subJect, obJect, as well as action of the other 
five perfections. For example, in the perfection of generosity, 1t 1s the 
perfection of wisdom that causes us to understand the emptiness of the 
subJect of the action of øIving or the giver, the emptiness of the obJect 
Of giving or the recipient, and the emptiness of the gift. Similarly, In 
the perfections of moralify, patlence, energy, and meditation, 1t 1s 
through understanding the perfection of wisdom that one understands 
the purity or emptiness of the subJect, obJect, and action present In 
every sphere of action. The practice of the six paramitas results in the 
accomplishment of the two accumulations of merit and knowledge. The 
perfecion of generosity, moraliy, and patilence result In the 
accumulation of merit; while those of meditation and wIsdom result in 
the accumulationof knowledge; the perfection of energy 1s necessary In 
both accumulations of merit and knowledge. These two accumulations 


1471 


IS Very necessary for the cultivaton and achievement of the 
Buddhahood. Besides, four infinite minds or four perfections of virtues 
may also be termed stereological or altruistic perfectlons. They are 
great vows of the enlightened ones with Intention to free all sentient 
beings. These Enliphtened Beings use all kinds of skillful means to 
save themselves as well as to save others. 

An alternative understanding of the Buddhist goal began to emerge 
around the time of the Second Councll, although 1†s exacf origIns are 
not clear. This strand of Buddhism was later called Mahayana, or 
“Great Vehicle,” and today 1t 1s the dominant form of Buddhism In 
China, Japan, Korea, Mongolia, Tibet, and Vietnam. Unlike Theravada 
Buddhism, which 1s still a relatively unified tradition, the Mahayana 
constitutes a variety of different schools, such as in China, there were 
The Three-Sastra Sect, based on the Madhyamika-Sastra; 
Dharmalaksana Sect; Avatamsaka Sect, based on the Buddha- 
Avatamsaka-Sutra; Vinaya or Discipline Sect, based on the Vinaya- 
Pitaka; Satyasiddhi Sect, based on the Satyasiddhi Sastra; Abhidharma- 
Kosa Sect, based on the Abhidharma-Kosa Sastra. In Japan, the 
Japanese Tendai and Pure Land. However, the Mahayana never 
formed Its own monastic code. Mahayana monks can practice alongside 
monks of other traditions, even though they may have different 
aspIratlons or visions of the path. The Mahayana accepts Gauftama as a 
Buddha but greatly expands the notion of Buddhahood by recogn1zIing a 
rich “pantheon” of Buddhas and Bodhisattvas (those whose essence 1s 
enlightenmen). It also recognized scriptures that are not accepted by 
other forms of Buddhism as the word of the Buddha. Broadly speaking, 
the Mahayana differs from the Theravada In 1s representaflon of the 
final goal that a Buddhist ideal of the arhat, who devotes himself to 
gaining Insight, while Mahayana offers the path of the Bodhisattva as 
the ultimate accomplishment. Through the perfection of wisdom and 
compassion, the Bodhisattva teaches others so that they too may 
achieve enliphtenment. The Mahayana considers other paths as 
inferior to that of the Bodhisattva, referring to them derogatively as 
“Hinayana” or Lesser Vehicle. A characteristic feature of Mahayana 
Buddhism 1s the notion that Buddhas or advanced Bodhisattvas can, 
through their Immense powers, create “Buddha Fields” or “Pure Land.” 
These Pure Lands are seen as unique and blissful paradises, which are 


1472 


accessed by a favorable rebirth following a life of devotion to the 
presiding Buddha. In a Pure Land a being 1s able to hear and practice 
Dharma In conducive circumsftances, enabling swIft enlightenment. Of 
the many Pure Lands, the Pure Land of the West, ruled by the Buddha 
Amitabha (in Japanese, Amida), is one of the most Iimportant Buddhas 
1n Mahayana Buddhism. 

After the Buddha's death, Buddhism was divided ¡Into many 
schools. The two main branches were Hinayana and Mahayana. 
Whoever seeks to become an arhat belongs to the Hinayana; while 
whoever seeks to become a Buddha belongs to the Mahayana. Right 
after the Buddha”s death the school of Mahayana, attributed to the rise 
1n India of the Madhyamika (the school ascribed to Nagarjuna) and the 
Yoga; the rest of the sects belonged to the Hinayana. The Madhyamika 
and Yoga were called Tsan-Luan and Dharmalaksana in China. In 
Japan, only Kosa and Satyasiddhi belong to the Hinayana; the rest of 
other schools belong to the Mahayana. The Mahayana teachingswere 
given by the Buddha to an audience with strong Interest in the 
Bodhisattvaˆ”s path to Buddhahood. After the Buddha passing away, the 
Mahayana teachings weren”t practiced publicly, but were passed down 
privately from teacher to student. According to the Buddhist legends, 
some Mahayana sutras were taken to another land to be cared for until 
conditions were right for their widespread propagation In our world. 
From the first century B.C. onwards, the Mahayana sutras began to 
appear publicly, and this way of practice became more widely known. 
The Mahayana has two methods of practice, Paramitayana and 
Vajrayana. Paramitayana 1s a general Bodhisattva path found in the 
sutras, and 1t emphasIzes the altruistic intention and the practice of the 
sIX far-reaching attitudes. Zen, Pure Land and others are Included In 
the Paramitayana.  Vajrayana contans the Theravada and 
Paramitayana methods and adds the practice of meditating on varIous 
manifestaions of the Buddhas or Buddhist meditational deities. 
Vajrayana techniques are found In teachings the Buddha gave called 
mantras. 

The development, or of the metaphyslcs of spirituality happened 
around two centuries after the Buddha”s Nirvana led to the baslc 
division between Hinayana and Mahayana. In the Hinayana there 1s, 
first of all, the Old Wisdom School, which, about 200 years after the 


1473 


Buddha's Nirvana, split Into two branches: In the East of India the 
Theravadins, who at present still dominate Ceylon, Bruma, Thailand, 
Cambodia, and Laos; and ¡in the West the Sarvastivadins, who 
flourished for 1,500 years, with Mathura, Gandhara and Kashmir as 
their centers. In addition, there were a number of other schools, of 
which almost no record 1s preserved. The Mahasanghikas, in Magadha 
and 1n the South round Amaravata, organized from 250 B.C. onward, 
the dissenters from the Old Wisdom School Into a separate sect, which 
perished only when Buddhism was destroyed in India. From the 
Mahasanghikas developed a new doctrines. lts followers first called 1t 
the Bodhisattvayana, and, later on, the Mahayana or the Great Vehicle. 
On the confrary, the followers of the Old Wisdom School were 
occasionally referred to as Hinayana or the Lesser, the Inferior, or the 
Small Vehicle. There are no clear proportilons between Hinayana and 
Mahayana followers in India at diferent times. Perhaps the 
Mahayanists began to outnumber the Hinayanisfs only after 800 A.D., 
when Buddhism completely declined In India, and when 1t found 1ts 
way to China, Korea, Japan, Mongolia, Tibet and Vietnam. Despite the 
division, both followers of the Mahayana and the Hinayana lived 
together in the same monastery for a very long time, they observed the 
same Vinaya rules, they recognized the same Íive preceptfs, practiced 
the same Four Noble 'Truths and EIghtfold Noble Path. 

The Mahayana Buddhism 1s the main doctrinal Iinnovations of 
Buddhism. Às concerns the goal there 1s a shift from Arahan ideal to 
the Bodhisattva ideal. In Mahayana Buddhism, a new way of salvation 
1s Worked out, in which compassion ranks equal with wisdom. Before 
the development of the Mahayana Buddhism, skill in means was an 
enfirely new concept, but after the development of the Mahayana, 1t 
became an essential method of salvation that utilized by Bodhisattvas. 
lt was placed even above wisdom, the highest virtue so far. Besides, 
Mahayana Buddhism Introduced some coherent doctrines dealing with 
emptiness and Suchness, and so on. Mahayanists believe that all 
dharmas are empty in the sense that each one 1s nothing In and by 
Ifself. Any dharma 1s therefore Indistinguishable from any other 
dharma. In consequence all dharmas are ultimately non-existent and 
the same. The above mentioned emptiness can be called “Suchness”, 
when one takes each thing “such as 1t 1s”, without adding to or 


1474 


subtracting any thing from 1t. There can be only one Suchness and the 
muluple world 1s only a construcfion of our imagination. If all 1s one 
and the same, then also the Absolute will be identical with the 
Relatve, the Uncondiioned with the Conditioned, Nirvana with 
Samsara. So, the Mahayanists conclude that true knowledge must rise 
above the duality of either subJect and obJect, or affirmation and 
negation. 

Some reliable sources said that Mahayana Buddhism spread to 
Vietnam by Indian monks who travelled to the east by sea from the 
beginning of the first century A.D., and later it entered China mainland. 
In the Great Tang Persecuton of 842-845 A.D., Buddhism was 
severelly repressed in China. All of the traditlons except for Ch°an and 
Pure Land were essentially destroyed, although therr influence remains 
and there 1s Interest in them today. After 845, Ch'an and Pure Land 
became the principal Buddhist traditions, both of them studying the 
Middle Way and Mind-Only philosophies. Since the 16” century, Ch'an 
and Pure Land practices have been blended together in many Chinese 
monasteries. There are some other sources said that from China 
Mahayana spread to Vietnam beginning In the second century A.D. and 
to Korea In the fourth century. Ch'an became prevalent in both 
Vietnam and Korea, although In Vietnam Pure Land and Theravada 
traditlons became popular as well. In the sixth century, most Chinese 
Buddhist traditions reached Japan via Korea. In the 12” and 13” 
cenfuries, many new traditions proliferated In Japan. This occurred 
because people were bewildered by the vastness of the Buddha's 
teachings and sought a single effective practice to engage In. During 
this time, two Pure Land traditons branched off from the T”Ien-T”ai 
tradiion. Of these, the Jodo-Shin-Shu, the True Pure Land Sect, 
emphasized the family as the center of religious life. It began the 
custom of married monks, who take vows and lead religIous practices 
in temples. The temples are passed down from father to eldest son. 
Although Ch'an came to Japan as early as the seventh century; 
however, 1t became popular In the twelfth. Many Zen traditions exIst, 
but Rinzai and Soto became the most well-known. In the 13” century, 
the Nichiren tradition, based on the Lotus Sutra, appeared. Shingon, the 
Japanese tantric tradition, was also revitalized around this time. In the 
Melji Resforation of 1868, the lapanese government decreed that all 


1475 


Buddhist clergy be allowed to marry. During the Japanese occupation 
of Korea in the early 20” century, non-celibate priesthood was 
introduced. But now most Korean Sangha follow the ordination vows Of 
monks and nuns, which necessarily include celibacy. Post-was Japan 
has seen the arising of many small groups, each with 1ts own way of 
practice. Some have ¡integrated the pre-Buddhist Shinto beliefs Into 
ther system, other have adopted a Christian bent. Further studies 
should be accomplished to examine the teachings of these gøroups to 
determine If their Interpretation 1s still faithful to the Buddha”s 
teachings. From Japan In particular, Zen and Nichiren-Shu have spread 
to Western countries. Zen has become very popular in the West, where 
lots of lay people attend meditation sessions and retreats. Some Zen 
centers have begun social welfare: hospices to help the terminally 1ll or 
people with AIDS. 

The Buddhist texts brought to China by Indian missionaries and 
Chinese pilgrims werent initially systematized. Over time, people 
became unsure how to resolve seeming discrepancies between sutras, 
and how to practice the teachings In this vast amount of literature. Thus 
1n the seventh century there were spontaneous attempts to organize the 
Buddhist teachings In China. Groups were formed around varIous 
monks, each of whom chose a particular sutra or øroup of sutras as the 
central point of their study and practice. These groups later evolved 
and became Buddhist traditions, each one passed down by a lineage of 
masters. Eight major traditions developed In China, as well as some 
minor ones. There were at least eight principal traditions and many 
branches. First, San-Lun, which followed the Madhyamika (Middle 
Way) philosophical school of Indian Buddhism. Second, Fa-Hsiang, 
which followed the Yogacara (Cittamatrin or Mind-Only) philosophical 
school of Indian Buddhism. Third, Satyasiddhi (Ch'eng-Shih), a 
Theravada tradiion. Fourth, Hua-Yen, which was based on the 
Avatamsaka Sutra and dealt with an array of metaphysical concepts for 
contemplation. Fifth, Tien-T”ai, which took the Lotus Sutra as 
foremost and presented a balance between meditation, philosophical 
study, and good deeds. Sixth, The Third Period School (San-Shih- 
Chiao), a method for purification based on strict observance of 
monastic vows and charitable actons. Seventh, Ch'an (Zen), which 
emphasizes meditation and the Lankavatara Sutra. Eighth, Pure Land, 


1476 


1n which practitioners strove to be reborn In the Pure Land of Amitabha 
Buddha or Maitreya Buddha. 

As for the main texts, the Mahayana Buddhism has twelve kinds of 
Buddhist scriptures distinguished according to different sfyles of 
exposition. Arranged in Pali Scripfures: Flrst, the sutra, the Buddha”s 
exposition of the Dharma In prose. These are short, medium, and long 
điscourses expounded by the Buddha on varlous occasions, such as the 
Discourse on Blessings (Mangala Sutta), The Jewel Discourse (Ratana 
Sutfa), Discourse on GoodwIll (Metta Sutta), etc. Second, geya or 
singing or songs, or verses which repeat the Ideas already expressed In 
the preceding prose, 1n honour of the saints, such as the Sagathavagga 
of the Samyutta Nikaya. Third, gatha, or verses containing Ideas not 
expressed In prose. Gatha includes verses found in the The Way of 
Truth (Dhammapada), Psalms of the Brethren (Theragatha), and 
Psalms of the Sisters (Therigatha), etc. Fourth, Nidana, or narratIves of 
the past which explain a person's present state. Flfth, Itivrttaka or 
ltuvuttaka, or narratives of past lives of the Buddha's disciples. 
ltuvuttaka Includes 112 discourses In the Khuddaka Nikaya. Sixth, 
Jataka which Iincludes 547 birth-stories or narratIves of past lives of the 
Buddha. Seventh, Adbhuta-dharma, or accounts of miracle or 
wonderful dharmas performed by the Buddha or a deva. The 
Adbhutadharma includes a portion of the Majjhima Nikaya. Eiphth, 
Avadana, or an exposition of the Dharma through allegories. Ninth, 
Upadesa or discussions of doctrine. Tenth, Udana or sutra which 
spoken voluntarily without being asked. An exposition of the Dharma 
by the Buddha without awalting questons or requests from his 
disciples, 1.e. Amitabha Sutra, and a portion of the Khuddaka Nikaya. 
Eleventh, Vaipulya or an extensive exposition of principles of truth. 
Twelfth, Vyakarana or Veyyakarana, or prophecles by the Buddha 
regarding his disciples” attanment of Buddhahood. Arranged ïn 
Chinese Scripfures: Principal Sermons, Metrical Pleces, Prophecles, 
Verses, Introductory Parts, Selections (Quotations), Story of the Past, 
Thịs 1s said, Birth Places, Detailed Explanations, Wonderful Dharmas, 
and Explanation of Meaning. 

According to the T”ien-T”ai School. Mahayana Texts Include the 
five chief Mahayana sutras: Avatamsaka Sutra, Mahasanghata Sutra, 
Mahaprajna Sutra, Lotus Sutra, and Nirvana Sutra. The Five Agamas: 


1477 


Dirghagama, Madhyamagama, Samyuktagama, Ekottarikagama, and 
Huddaka-NiIkaya (Ksudrakagama). According to master 'Tz°u-En, there 
are six works 1n the Dharmalaksana School. First, the Flower 
Adornment Sutra. Second, Sandhi-Nirmocana-Sutra (skt). The chief 
text of the Dharmalaksana School, translated Into Chinese by Hsuan- 
Tsang around the fifth century A.D. Third, Sutra of the Virtues of the 
Manifestaton of Tathagata. Fourth, Abhidharma Sutra. Fifth, the 
Lankavatara Sutra. Sixth, the Secret Adornment Sutra. There are also 
nine Mahayana Texts. Among the Mahayanist sutras, nine texts are 
regarded as the most Important. These are called the Vaipulya sutras: 
Asftasahasrika-praJjna-paramita, Sadharma-pundarika, Lankavatara, 
Lalitavistara, Suvarna-prabhasa, Gandavyuha, Tathagata-guhyaka, Samadhi- 
raja, and Dasabhumisvara. Besides, there are other Mahayana Texts: "The 
Sukhavati Vyuha Sutra (Longer Sukhavativyuha Sutra or Longer Amitabha 
Sutra), the Amitayurdhyana Sutra, Sukhavati-vyuha, the Ying Lo Ching, the 
Ratnakuta Sutra, the Pratyutpannabuddhasammukha-Vasthitasamadhi-Sutra, 
the Sura on the Eighí Awakenngs of Great People, the 
PraJjnaparamitahrdaya-Sutra, the Pratimoksa, the Bodhicaryavatara Sutra, the 
Jataka, Itvriaka, the Saddharma-pundarika-Sutra, the Vimalakirtinirdesa- 
Sutra, the Bhaisaya-guru-vaiduryaprabhasapurvapramidhanavisesavistara, the 
Mahaparinrrvana-Sutra, the Mahakaruna Dharami Sutra, the Adhyardhasatika- 
PraJnaparamita-Sutra, MahaVaipulya-Avatamsaka-Sutra, the Mahasamnipafta- 
sutra or the Mahasamghata-sutra, the Ksitigarbhapranidhana-Sutra, the 
Maitreyavyakarana Sutra, the Avatamsaka, the Vajracchedika-Prajna- 
Paramita, the Sarva tathagata tattva samsrahama 
Hayanabhisamayamahakaparaya, the Suvarnaprabhasa-Sutra or the Sutra of 
Golden Light, the Lankavatara Sutra, Surangama Sutra, the Liu-Tsu-Ta-Shih- 
Fa-Pao-Tan Ching the Sura on Questions of King Milinda, 
SamadhiraJacandrapradipa-Sutra, the Kandrottaradarikapariprccha-Sutra, the 
KarunikaraJa-PraJjnaparamita-Sutra, the Parinrvana Sutra, BrahmaJala or the 
Brahma-Net Sutra, the Brahmajala Bodhisattva-Precepts Sutra, the 
Dharmapada (Dhammamapada), the Unisha VijajJa Dharani Sutra, the Lalita 
Vistara-sutra, the Buddhacarita, Vaipulya, the Amitayurdhyana Sutra, the 
Srimala Sutra, the Dasabumika-sutra, the Astasahasrika-PraJnaparamita-Sutra, 
the  Sura in Forty-ITwo Sectons, the Upasakasila-Sutra, the 
ManJusripariprccha, the Wonderful and Marvellous Dharmas, the Sutra Of 
Perfect Enlightenment, the Sutra of Infinte Meaning, the Sukhavativyuha 
Sufra, and the Ullambana Sutra. 

The Third School is the Vajrayana Buddhismm: The Diamond Vehicle 
1s another name of the Shingon. The Vajrayana 1s simply often called Tibetan 


1478 


Buddhism, and it ¡1s divided into four main sects: Nyingmapa, Kagyupa, 
Sakyapa and Gelugpa. After 500 A.D., the development of the Tantra in 
Hinduism furthered the growth of a magical form of Buddhism, called the 
“Tantra,” whiích expected full enlightenment from magical practices. The 
Tantra became very ¡influential in Nepal, Tibet, China, Japan, Java and 
Sumatra. Outside India, a few genuinely new schools developed from the 
fusion of the Mahayana with indigenous elements. Noteworthy among them 
are, in China and Japan, the Ch”an (meditation) school, and Amidism, and in 
Tibet the Nyingmapa, who absorbed much of the Shamanism native to Tibet. 
Vajrayana Yana 1s also called the Esoteric school or the Tibetan Buddhism. 
Nyingmapa, Kagyupa, Sakyapa và Gelugpa. The Vajrayana 1s often called 
Tibetan Buddhism, also called ““True-Word” sect, and 1t is divided Into four 
main sects: Nyingmapa, Kagyupa, Sakyapa, and Gelugpa. “VajJrayana” 1s a 
Sanskrit term for “VaJra vehicle.” A Tantric School of North India and Tibetan 
Buddhism founded n the fifth century. It developed out of the teachings of the 
Mahayana; however, 1t emphasized on ritual practices as a psychological 
method to attract followers. The scriptural basis for the tradition 1s a disparate 
collection of texts called ““Tantras,” which were probably composed some time 
between the sixth-seventh centuries, but which are claimed to have been 
spoken by either Sakyamunmi Buddha or other Buddhas. Vajrayana also follows 
the basic Bodhisattva path of Mahayana Buddhism. However, 1t teaches 
diferent methods that it claims shortening the time required to attain 
Buddhahood, including rituals, the use of hand mudra, Mandalas, and 
visualzations. A central practice 1s “deity yoga,” in which the meditator 
visualizes him or herself as a Buddha, possessing all the perfected qualitles of 
a Buddha, and engaging in compassionate activities. The tradition emphasizes 
the secrecy and efficacy of 1s practices, and generally requires that one 
receive Initiation from qualified Guru before one enters onto the tantric path. 
Vajrayana became the dominant meditative tradition in Tibet and Mongolia, 
and 1s also found 1n East Asia 1n the schools of esoteric Buddhism, 1ncluding 
the Chinese Chen-yen school in China and Vietnam, and the Japanese 
Shingon tradition. Sects of VajJrayana Buddhism in Tibet have many different 
branches. The Nyingmapa sect 1s the oldest Tibetan Buddhism, founded by 
Padmasambhava or Guru Rinpoche in the 8” century under the reign of King 
Trisong Detsen (742-797). The Kagyupa sect was founded by Marpa Chokyi 
Lodoe (1012-1099), a famous Tibetan translator In the 15 century and his 
outstanding disciple Milarepa (1040-1123) in the 12" century. The Sakyapa 
sect was founded by the Tibetan translator Drogmi Sakya Yeshe (992-1074) in 
the II” century. The Gelugpa sect, the youngest and largest among the 
schools of Tibetan Buddhism, was founded by Thongkhapa (1357-1419) or Je 
Rinpoche in the 14” century. 


1479 


Tài Liệu Tham Khảo 
References 


AI Tạo Nghiệp?, Thiện Phúc, U.S.A., 2020—Who Creates Karmas?, Thien Phuc, U.S.A. 

Ba La Mật, Thiện Phúc, U.S.A., 2020—Paramitas, Thien Phuc, U.S.A. 

Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo, Thiện Phúc, U.S.A., 2020—Thirty-Seven Limbs of 
Enlightenment, Thien Phục, U.S.A. 

Bát Thánh Đạo, Thiện Phúc, U.S.A., 2020—The Eightfold Noble Path, Thien Phuc, U.S.A. 
Bồ Đề Tâm, Thiện Phúc, U.S.A., 2020—Bodhicitta, Thien Phuc, U.S.A. 

Bốn Chân Lý Cao Thượng, Thiện Phúc, U.S.A., 2021——The Four Noble Truths, Thien Phục, 
U.S.A., 2021. 

Bốn Tâm Vô Lượng, Thiện Phúc, U.S.A., 2021—Four Immeasuravle Minds, Thien Phục, 
U.S.A., 2021. 

Buddha, Dr. Hermann Oldenberg, New Delhi, 1997. 

The Buddha”s Ancient Path, Piyadassi Thera, 1964. 

The Buddha Eye, Frederick Franck, 1982. 

The Buddha and His Dharma, Dr. B.R. Ambedkar, Delhi, 1997. 

The Buddha and His Teachings, Narada: 1973. 

Buddhism, Ed. Manan Sharma, New Delhi, 2002. 

Buddhist Ethics, Hammalawa Saddhatissa, 1970. 

The Buddhist Handbook, John Snelling, 1991. 

Buddhist Images of Human Perfection, Nathan Katz, India 1982. 

Buddhist Logic, 2 Vols., Th. Stcherbatsky, 1962. 

Buddhist Sects in India, Nalinaksha Dutt, 1978. 

Buddhist Shrines in India, D.C. Ahir, New Delhi, 1986. 

Buddhist Thought in India, Edward Conze, 1962. 

Căn-Cảnh-Thức, Thiện Phúc, U.S.A., 2020-——Faculties-Views-Consciousnesses, Thien Phuc, 
U.S.A. 

Chúng Ta Buông Bỏ Cái Gì?, Thiện Phúc, U.S.A., 2020—What Do We Let Go?, Thien 
Phuc, U.S.A. 

Chúng Ta Cùng Học Cùng Tu, U.S.A., Thiện Phúc, 2021——Lets Learn & Practice Together, 
Thien Phục, U.S.A., 2021. 

Chư Thiền Đức, Thiện Phúc, U.S.A., 2018——Zen Virtues, Thien Phuc, U.S.A., 2018. 

Cốt Lõi Đạo Phật, U.S.A., Thiện Phúc, 2021——The Cores of Buddhism, Thien Phuc, U.S.A.. 
2021. 

Đạo Phật An Lạc và Tỉnh Thức, Thiện Phúc, USA, 1996. 

Đạo Phật Trong Đời Sống, 10 volumes, Thiện Phúc, USA, 1994. 

Đức Phật Của Chúng Ta, Thiện Phúc, U.S.A., 2020——Our Buddha, Thien Phục, U.S.A., 2020 
Đường Lên Phật, Thiện Phúc, U.S.A., 2020—The Path Leading to Buddhahood, Thien Phục, 
U.S.A. 

Giáo Pháp Căn Bản Duy Thức Học, U.S.A., Thiện Phúc, 2021—Basic Doctrines of the 
Consciousness-Only, Thien Phục, U.S.A., 2021. 

Giới-Định-Huệ, Thiện Phúc, U.S.A., 2021——Discipline-Meditation-Wisdom, Thien Phục, 
U.S.A., 2021. 

Hành Trình Hướng Đến Niết Bàn, Thiện Phúc, U.S.A., 2021——A Journey Towards Nirvana, 
Thien Phục, U.S.A., 2021. 

Hạnh Phúc Đến Từ Bạn, Thiện Phúc, U.S.A., 2021—Happiness Comes From You, Thien 
Phục, U.S.A., 2021. 


34. 


35. 


36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
4I. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
41. 
48. 


49. 
50. 


51. 


5. 
53. 


34. 
. Thiền Trong Đời Sống, I tập, Thiện Phúc, USA, 2012. 
56. 


35 


51. 


58. 


1480 


Hương Thiển Luôn Đượm Trong Giáo Điển Nhà Phật, Thiện Phúc, U.S.A., 2021—The 
Fragrance of Meditaton Always Remains Imbibed In Buddhist Scriptures, Thien Phục, 
U.S.A., 2021. 

Kiếp Người Theo Quan Điểm Phật Giáo, Thiện Phúc, U.S.A., 2021—Human Lives In 
Buddhist Point of View, Thien Phục, U.S.A., 2021. 

Kim Cang Giảng Giải, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1992. 

Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết, Hòa Thượng Thích Huệ Hưng, 1951. 

Kinh Trường Bộ, Hòa Thượng Thích Minh Châu: 1991. 

Kinh Trường Bộ, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1991. 

Kinh Trung Bộ, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1992. 

Kinh Tương Ưng Bộ, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1993. 

Kinh Tăng Chi Bộ, Viện Nghiên Cứu Phât Học Việt Nam: 1996. 

Kinh Tạp A Hàm, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1993. 

Kinh Trung A Hàm, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1992. 

Kinh Trường A Hàm, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1991. 

Người Tại Gia, Thiện Phúc, U.S.A., 2020—Lay People, Thien Phuc, U.S.A. 

Những Đóa Hoa Vô Ưu, 3 tập, Thiện Phúc, USA, 2012. 

Niệm Phật Căn Bản Cho Người Tại Gia, Thiện Phúc, U.S.A., 2018—Basic Buddha 
Recitations For Lay People, Thien Phục, U.S.A., 2018. 

Qua Bờ Bên Kia, Thiện Phúc, U.S.A., 2020——To Reach the Other Shore, Thien Phuc, U.S.A. 
Sáu Nẻo Luân Hồi, Thiện Phúc, U.S.A., 2020—Six Paths to the Samsara, Thien Phuc, 
U.S.A. 

Thiển Lâm Bảo Thoại, Thiện Phúc, U.S.A., 2019 —Precious Dialogues In Zen Forests, 
Thien Phục, U.S.A., 2019. 

Thiền Sư, Thiện Phúc, USA, 2007——Zen Masters, Thien Phuc, U.S.A., 2007. 

Thiển Tập Cho Người tại Gia, Thiện Phúc, U.S.A., 2020—Meditation Practices For Lay 
People, Thien Phuc, U.S.A. 

Thiển Trong Đạo Phật, 3 tập, Thiện Phúc, USA, 2012. 


Từ Điển Phật Học Anh-Việt—English-Vietnamese Buddhist Dictionary, 10 volumes, Thiện 
Phúc, USA, 2007. 

Từ Điển Phật Học Việt-Anh—Vietnamese-English Buddhist Dictionary, 6 volumes, Thiện 
Phúc, USA, 2005. 

Từ Điển Thiển & Thuật Ngữ Phật Giáo Việt-Anh Anh-Việt—Vietnamese-English English- 
Vietnamese Dictionary of Zen & Buddhist Terms, 12 volumes, Thiện Phúc, USA, 2016. 


